Theravàda 
(Thượng-tọa bộ) 


Chú Giải Luật Thiện Kiến 





Samantapàsàdikà Nàma Vinayatthakathà 
Hún dịch: Tăng-già-bqt-da-la (Sanghabhadra) 
Việt dịch: Tỳ kheo Tâám-Hạnh (Caràna-citto Bhikkhu) 
Phật Lịch 2543 (1999) 
~—- Ø0 -~- 
Nguồn 
hf(p:⁄/thuvien hoasen.0rg 
Chuyển sang ebook 26-8-2009 

Người thực hiện : Nam Thiên — namthien(Qgmail.com 

Link udio Tại Webstte hffp:/2www.phafphaponlÌine.org 


Mục Lục 
Lời Người Dịch 
Lời Tri Ân 
Quyền thứ nhất 
Phẩm Tựa 
Phẩm Bạt-Xà-Tử: Kết tập Pháp tạng 
Phẩm A-Dục Vương: Kết tập Pháp-tạng 
Quyền thứ hai 
Quyền thứ ba 
Quyền thứ tư 
Quyền thứ năm 
Phẩm Đại Mục-Kiền-Liên 
Quyền thứ sáu 
Phẩm Ca-lan-đà (Kalandaka-vagga) 
Quyền thứ bảy 
Quyền thứ tám 
Quyền thứ chín 
Quyền thứ mười 
Quyền thứ mười một 
Quyền thứ mười hai 


Pháp tăng-tàn thứ hai (Sanghàdisesa.2) 
Quyền thứ mười ba 
Pháp tăng-tàn thứ ba (Sanghàdisesa-3). 
Pháp tăng-tàn thứ tư (Sanghàdisesa.4) 
Pháp tăng-tàn thứ năm (SanghàdIisesa, 5) 
Pháp tăng già bà thi sa 6 (Sanghadisesa 6) 
Giới tăng tàn 7 (Sanghàdisesa 7) 
Giới tăng- tàn thứ 8 (Sanghàdisesa, 8) 
Giới Tăng Tàn 9 (Sanghàdisesa 9) 
Pháp Tăng tàn thứ 10 (Sanghàdisesa 10) 
Pháp Tăng tàn II (Sanghàdisesa 11) 
Pháp Tăng tàn thứ 12 (Sanghàdisesa 12) 
Quyền thứ mười bốn 
Pháp Tăng tàn 13 (Sanghàdisesa 13) 
Hai Pháp Bắt Định (Aniyata) 
Pháp Bất Định Thứ Hai (Aniyata) 
1. Giới thứ nhất (Nissaggiyapàcittiya 1) 
2. Giới thứ hai (NIssaggiyapàctttiya 2) 
3. Giới thứ ba (N.P 3) 
4. Giới thứ tư(N.P 4) 
5. Giới thứ năm (N.P 5) 
6. Giới thứ sáu (P.N 6) 
Quyền thứ mười lăm 
7.Giới thứ 7(NÑ.P 7) 
8.Giới thứ 8 (N.P §) 
9.Giới thứ 9 (P.N 9) 
10.Giới thứ 10(P.N9- 102) 
11.Giới thứ I1 (P.N 11) 
12.Giới thứ 12 (P.N 12) 
13.Giới thứ 13 (P.N 13) 
14.Giới thứ 14 (P.N 14) 
15.Giới thứ 15 (P.N 15) 
16.Giới thứ 16 (N.P 16) 
17.Giới thứ 17 (P.N 17) 
18.Giới thứ 18 (P.N 18) 
19.Giới thứ 19 (P.N 19) 
20.Giới thứ 20 - 23 (N.P 20 - 23) 
24.Giới thứ 24 (P.N 24) 
(Thiếu 4 giới: từ giới 25 đến giới 28) 
29.Giới 29 (P.N 29) 
30.Giới thứ 30 (P.N 30) 
Quyền thứ mười sáu 
GIỚI TY KHEO NI 
Quyên thứ mười bảy 
Giới tướng (nimitta) và Cương giới (sima) 
Quyền thứ mười tám 








Kiền độ về y Ca Thi Na (Kathina). 
Kiên độ vêtỳkheony : Ộ 
Phâm Đại đức Xá Lợi Phât hỏi O Ba Ly về luật hành 


-OoOOo- 


"Vinayo Sàsana Mulam" 
Giới Luật Là Nên Tảng Của Phật Pháp 


-oOo- 
Lời Người Dịch 


Chú giải luật Thiện-kiến, nguyên bản Thiện kiến tỳ bà sa (Paly: 
Samantapàsàdikä) 18 cuốn, do Tăng-già-bạt-đà-la (Sanghabhadra - Chúng- 
Hiền, Đệ tử Ngài Buddhaghosa) dịch từ thời Nam-Tè, vào khoảng Vĩnh 
minh năm thứ 06 Dương lịch năm 488 tại chùa Trúc lâm, Quảng châu, 
Trung quốc, giải thích Luật Theravàda theo truyền thừa của Thượng tọa bộ 
Tích-lan. Bộ chú giải này là một trong năm bộ luận giải thích về luật trong 
Luật bộ thuộc Hán dịch Bắc truyền Đại tạng kinh lưu hành tại Trung quốc và 
được đưa vào Đại chính tân tu Đại tạng kinh N.1462, tập 24 do Nhật bản 
biên tập. 


Từ Quyền 1 đến Quyền 5 ghi lại một phần sinh hoạt của Tăng đoàn sau khi 
Phật Niết bàn, các cuộc kiết tập kinh điển và sự truyền trì luật tạng, chư tô 
truyền thừa, sinh hoạt tăng đoàn... đến sự việc Trưởng lão Mahinda con trai 
vua A-dục truyền Phật giáo sang Tích lan. Từ Quyên 5 trở về sau giải thích 
giới bản tỳ kheo và các kiền độ. Đối chiếu bộ luật này với Nam truyền Đại 
tạng kinh thì phần Tựa nằm ở phần Thiện-kiến luật chú tự tập 70, phần Sử 
vua A-dục và chư tổ truyền thừa ở phần Đại vương thống sử tập 65, từ 
Quyền 5 trở về sau nằm phân tán trong Luật tạng từ tập l đến 5. 


Bộ luận này là một bản sao dịch từ bản chú giải Luật tạng Nam truyền của 
Luận sư Phật-Minh Buddhaghosa soạn thuật vào đầu thế kỷ thứ V. Trong Bộ 
luận này có nói đến sự việc không chấp nhận các học giới liên quan đến tháp 
Phật trong phần chúng học pháp của luật Tứ phần. Thứ tự và nội dung giải 
thích từng học giới trong bộ này theo thứ tự luật tạng Nam truyền và quan 
điểm của Thượng tọa bộ Tích lan mà tài liệu trích dẫn là Luật tạng 
Theravàda, Thanh tịnh đạo luận Visuddhimagga của Ngài Phật Minh và 
những mẫu chuyện về trì luật tại Tích-lan. 


Nguyên bản, các giới không ghi rõ thứ tự, chúng tôi cho thêm thứ tự theo 
chú thích của tạng Đại chính và giới bản của Luật tạng Theravàda. 


Trong phần giải thích, có những câu không nêu rõ chánh văn Luật mà chỉ 
giải thích, chúng tôi dịch theo ý những đoạn tương đương trong Luật tạng 
Nam truyền. 


Với những câu mà nguyên bản trích dẫn Thanh tịnh đạo luận nhưng tối 
nghĩa, tôi dịch theo những câu tương đương trong bản Việt dịch Thanh tịnh 
đạo của Ny sư Trí Hải. 


Phần giải thích từng học giới và các Kiền độ, gặp những chỗ khó hiểu, 
chúng tôi dựa theo phần giải thích trong Luật xuất gia của Ngài Hộ tông, Tứ 
thanh tịnh giới của Ngài Bửu chơn và Tứ phần hợp chú, Yết ma yết chỉ của 
Hòa thượng Trí thủ để dịch. 


Ngoài ra, gặp những chỗ ngoài khả năng, không tìm được tải liệu, chúng tôi 
có tham khảo ý kiên nơi Thây Viên-Minh và Đại đức Hộ-Pháp ở Bửu long. 


Bản Hán dịch này không đầy đủ như nguyên bản chú giải bằng Pàly của 
Ngài Buddhaghosa, có một sô học giới bị lược đi, phần giải thích cũng chỉ 
nêu ra những vân đề cần thiết. Ngay cả trong phần giải thích này, nêu không 
đối chiếu với Luật tạng Nam truyền và tham khảo các bản chú thích khác vê 
luật thì cũng khó nhận định được các vẫn đề mà tác giả muốn nói. 


Dịch bộ luật này, chúng tôi hy vọng giới thiệu đến độc giả một tác phẩm của 
Phật giáo Nam truyền nằm trong hệ Hán dịch Bắc truyền Đại tạng kinh mà 
trước đây đã được các vị luật sư theo hệ Bắc truyền ở Đông Nam Á thường 
trích dẫn trong các bản chú thích về luật trong Luật bộ Hán dịch. Đồng thời, 
chúng tôi cũng muốn đóng góp một phần tài liệu về luật Theravàda cho quý 
vị Tăng ny trong các hệ phái ở Việt nam có lưu tâm nguyên cứu về Luật. 
Ngoài ra, bản dịch này cũng để đáp ứng một phần tâm nguyện dịch Tạng 
luật ra Việt ngữ của Thầy Tịnh Hạnh, Đài loan. 


Những thuật ngữ, danh từ, những vấn đề mà bản Hán văn phiên âm hay giải 
thích theo cách Hán dịch, chúng tôi ghi Pàly vào để người đọc dễ nhận định. 
Tuy nhiên, có những đoạn, chúng tôi ghi cả nguyên văn Pàly vào để các vị 
đọc giả chỉ giúp chúng tôi rõ ý nghĩa vấn đề nêu phát hiện những chỗ sai 


nhằm hay không đúng với truyền thống Luật của Theravàda do người dịch 
hay từ bản Hán dịch thì chúng tôi sẽ sửa lại và chú thích rõ. 


Sau khi dịch xong, tôi được Luật sư Thích Đỗng Minh chứng nghĩa cho từng 
Cuôỗn. 


Bản dịch này, chúng tôi sử dụng những thuật ngữ đang dùng trong các bộ 
luật của Nam tông và Bắc tông bằng Việt ngữ đang lưu hành. Tuy nhiên, vẫn 
có những câu, những đoạn sẽ khó hiểu đối với những vị chưa quen tiếp cận 
với văn luật và đó là điều chúng tôi không thể làm khác đi được. 
Đây là bản dịch chưa hoàn chỉnh, tôi thành kính mong các vị thiện tri thức 
chỉ dạy cho những chô sai, sót đê bản dịch này được sửa chửa hoàn chỉnh 
hơn. 
Long sơn Vihàra, Nha-trang 
Mùa hạ PL 2543 
Tỷ kheo Tâm-Hạnh (Caràna Citto Bhikkhu) 
--0oOOO-- 

Con thành kính dâng bản dịch này đến: 

- Hòa thượng Siêu Việt, chùa Kỳ viên, Sài gòn 

- Hòa thượng Hộ Nhân, chùa Thiên Lâm, Huê 

- Thây Viên-Minh, chùa Bửu Long, Sài gòn 


Đã truyền giới và hướng dẫn con sống phạm hạnh trong pháp luật của đức 
Phật. 


Caràna Cifto Bhikkhu (Tỷ kheo Tâm-Hạnh) 
--0oÖOO—— 
Tài Liệu Tham Khảo 
Trong quá trình dịch, chúng tôi đã tham khảo các bộ: 


Hán dịch Nam truyền Luật tạng, Đài loan 
Hán dịch Nam truyên đại tạng kinh, Đài loan 


Luật xuất gia của Ngài Hộ Tông 

Tứ phần Hợp chú và Yết-ma yết chỉ của HT Trí Thủ 
Tứ thanh tịnh giới của Ngài Bửu Chơn 

Việt dịch Thanh tịnh đạo của Ny sư Trí Hải, 

Việt dịch Đại Vương thống sử của Đại Đức Minh Huệ 


Tự điên và từ điên: 


Pàly Việt của Ngài Bửu Chơn 

Thái Pàly Hán của Ngài Nhân-Nguyện, Thái lan 

Pàli English Dictionary của Pali Text Soclety London 
Phật quang đại tự điển, Đài loan 

Phật học từ điển, Hà nội 

Khang hy tự điễn, Từ hải 

Đại từ điền Hán ngữ, Tam dân thư cục 

Tự Điền Hán Việt, Thiều Chửu 

Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh và Lý Văn Hùng 
Việt nam tự điển, Khai trí tiễn đức 

Từ điển Việt nam, Viện ngôn ngữ học Đà nẵng xuất bản 


Chúng tôi chân thành tri ân tác giả các tác phẩm trên, nhất là Phật tử Lý Huệ 
Chiêu cùng các Phật tử khác ở Đài Loan đã gửi cho Bộ Nam truyền Luật 
tạng và trọn bộ Hán dịch Nam truyên Đại tạng kinh làm tài liệu chính đê 
dịch. 


--ooOOoO-- 
Lời Tri Ân 
Con xin thành kính cúng dường Pháp bảo này đến: 
- Tam bảo, Cha mẹ và chư Thiên mật thùy gia hộ. 
- Các vị Ấn sư, Giáo thọ sư, các Thiện tri thức ở các Phật học viện Hải- 
Đức, Nha trang; Bửu-tịnh, Tuy-hòa; Liêu-quán, Phan-rang; Phô đà, Đà- 
năng; Huyên không và Thiên lâm, Huê; Kỳ viên và Phật bảo, Sài-gòn, đã 


nuôi dưỡng và dạy bảo cho con được biết đến Chánh pháp của Đức Phật với 
lòng thành kính và tri ân vô biên. 


- Luật sư Thích Đỗng Minh đã hoan hỷ tận tình chỉ dạy và chứng nghĩa 
từng quyên. 


Thân tặng các bạn pháp Bồ đề trong các trú xứ trên cùng những nơi mà tôi 
đã có thời gian được may mắn chung sống và cùng nhau tu học chánh pháp. 


Hồi hướng công đức này đến các Phật tử hỗ trợ tài liệu, tịnh tài photocopy 
và tât cả hữu tình. 


Nguyện nhờ uy lực của Pháp bảo này, Tạng Luật Việt ngữ sớm hoàn thành, 
con luôn được sinh đên những nơi Phật pháp đang thịnh hành đê tu học theo 
Chánh pháp. 


Tỳ kheo Tâm-Hạnh, 
Nha Trang, 1999 


-—- 0O -¬- 
Quyên thứ nhất 


Phẩm Tựa 


-ooOoo- 
Thành kính đảnh lễ chư Phật . 


Đắng trong trăm ức kiếp, Thời gian không thể lường, 
Vì tất cả chúng sinh, Đến tận nơi cực nhọc, 

Để độ khắp thế gian, Quy y Đại-từ-bi. 

Do không biết giáo pháp, Sinh tử mãi thế gian, 

Cúi đầu xin đảnh lễ, Pháp vi diệu thậm thâm. 

Phá trừ tan nát hết, Lưới vô minh phiền não. 

Bậc đủ Giới-định-tuệ, Giải thoát, hạnh viên mãn, 
Tu tập nhiều công đức, Tăng bảo ruộng phước tốt, 
Con nhất tâm quy ngưỡng, Đem đầu mặt kính lạy. 
Quy kính Tam-Bảo rôi, Xin thuyết nghĩa Tỷ-ny, 

Đề chánh pháp trường tồn, Lợi ích khắp chúng sinh, 
Nguyện đem công đức này, Tiêu trừ các nạn ác, 

Ai ưa thích trì giới, Giải thoát các khổ đau. 


-oOo- 
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri 


Xin thuyết minh rằng: - Giới luật được nói lần đầu tiên khi đức Thế Tôn ở 
tại Tỳ-Lan-Nhã (Tena samayena buddho bhagavà veranjàyam viharati). Điều 
này được Ưu Ba Ly (Upàli) là vị đứng đầu nói ra trong đại hội kết tập giữa 
đại chúng 500 vị Tỳ kheo. Vì sao? Khi mới thành đạo, Như Lai đến vườn 
Lộc-dã chuyên pháp luân Tứ-đế, cuối cùng thuyết pháp độ Tu Bạt Đà La 
(Subhadda). Khi làm xong những điều cần làm, giữa rừng cây Sa-la thuộc 
quốc vương họ Mạt-la (Màla) nước Câu-thi-na (Kusinarà) vào lúc rạng sáng 
ngày 15 tháng 2 (Visakhà punnamadivasa paccùsasamaya), Ngài nhập Vô- 
dư Niết-bàn. 


Sau đó bảy ngày, từ nước Diệp-Ba (Pàvà) Ca Diếp cùng 500 Tỳ kheo tăng 
trở về nước Câu-thi-na thăm viêng Thê Tôn. Trên đường gặp một đạo sĩ, Ca 
Diệp hỏi: 


- Ông gặp đại sư của tôi không? 
Đạo sĩ đáp: 


- Sa môn Cù-Đàm thầy của ông qua đời đã bảy ngày rồi. Sau khi vị ấy Niết- 
bàn, trời người đên cúng dường, tôi lây được hoa trời Mạn-đà-la này ở đó. 


Nghe Phật đã Niết- bàn, Ca Diếp cùng các đại Tỳ kheo quay quắt khóc lóc 
ngã lăn ra đất. Khi â ấy, có Tỳ kheo tên Tu-Bạt-Đà-La Ma-Ha-La (Subhadra 
mahallaka) nói rằng thôi ngừng lại đi, có gì đáng khóc, khi Đại sa-môn ấy 
còn sống thì việc này tịnh, việc này bất tịnh, việc này nên làm, việc này 
không nên làm; từ nay tùy theo ý thích của ta, muốn làm thì làm, không làm 
thì thôi. 


Im lặng ghi nhớ lời nói ấy, Ca-Diếp suy nghĩ: ác pháp chưa phát sinh, hãy 
kêt tập pháp-tạng. Nêu chánh pháp có mặt ở đời thì lợi ích cho chúng sinh. 


Ca-Diếp lại suy nghĩ: khi còn tại thế, Phật bảo A-Nan răng sau khi Ta Niết- 
bàn, những pháp và giới đã được nói ra là vị Thầy cao cả của ông (Dhammo 
ca vinayo ca desito pannatfo so vo mam' accayena satthà), vì vậy Ta sẽ 
thuyết pháp ấy. 


Ca-Diếp thầm nghĩ: khi còn tại thế Như Lai đã đem y ca-sa (Kảsảàyani 

vatthàni) cho ta. Và đức Phật đã từng bảo các Ty kheo rằng khi Ta vào thiền 
định thứ nhất, Ca-Diếp cũng vào định ấy; như vậy là Như Lai khen ngợi ta. 
Ta được thánh lợi mỹ mãn không khác gì Phật. Đó là nhờ công đức của Như 
Lai ban cho ta. Cũng như người tráng sĩ cối áo giáp đang mặc trao cho con 
mình bảo nó bảo hộ giòng dõi. Như Lai biết và nói trước rằng sau khi Ngài 
diệt độ, Ca-Diếp sẽ hộ trì chánh pháp. Thế nên Như Lai ban y ấy cho ta. 


Tập họp các Tỳ kheo tăng, Ca-Diếp nói: 


- Trước đây, tôi nghe Tu-bạt-đà-la ma-ha-la nói rằng khi Đại sa-môn còn 
sông, việc này tịnh việc này bất tịnh, việc này nên làm việc này không nên 
làm, từ nay theo ý thích của ta, muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Thưa 
các trưởng lão, chúng ta nên kết tập pháp-tạng và luật-tạng. 


Các Tỳ kheo thưa với đại đức Ca-Diếp: 


- Đại đức nên lựa chọn các Tỳ kheo. Này Đại đức Ca- -Diếp , vị ái-tận Tỳ 
kho thông suốt tất cả chín bộ phận của Phật pháp 
(Sakalanavangassatthusàsana pariyattidhare), tất cả học nhân Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, không chỉ sô trắm hay ngàn vị (aneka sate anekasahassa). Bậc 
ái-tận Tỳ kheo thông hiểu ba tạng, đạt đến bốn (vô ngại) biện, có năng lực 
thần thông lớn, chứng ba đạt trí, được Phật khen ngợi, chỉ có 499 vị. Đại đức 
Đại Ca-Diếp lý do chỉ chọn lựa được 499 vị, vì trưởng lão A-Nan (Ananda) 
đang ở địa vị hữu học (Sekha sakaraniya) nên không được tính vào. Nhưng 
nếu không có trưởng lão A-Nan thì không có người kết tập pháp. 


Vì ngăn chận những sự phi báng, đại đức Ca-Diếp (Mahàkassapa) không 
chọn lầy A-Nan. Do đó, các Tỳ kheo thưa: 


- A-Nan tuy ở địa vị hữu học nhưng trước đây đã thân cận Phật nên thọ trì 
kinh và kệ (Sutta geyya), mến chuộng pháp, là bậc kỳ lão, là em con chú 
trong thân tộc Thích-Ca của Như Lai, lại không còn thân cận với ba độc. Đại 
đức Ca-Diếp, nên nhận lấy A-Nan để đủ số 500 vị; đây là ý kiến của thánh- 
chúng. 


Các vị đại đức Tỳ kheo suy nghĩ: nên kết tập pháp tạng ở đâu? Thành 
Vương- xá (Ràjagaha) có đầy đủ các việc cho sinh hoạt, chúng ta nên đến đó 
an cư ba tháng để kết Tỳ-ny tạng, không nên để các Tỳ kheo khác an cư ở 
đó. Vì sao? Sợ các Tỳ kheo khác không tùy thuận, nên bảo họ đi nơi khác. 


Bấy giờ, đại đức Ca-Diếễp bạch nhị kiết-ma (nattidutiyakamma) được nói rõ 
trong phâm Tăng-kỳ (Samgitikkhandhaka). 


Sau khi Như Lai Niết-bàn, lễ hội (sàdhukilana) được tổ chức suốt bảy ngày 
và cúng dường (DhàtupùJa) xá-ly trong bảy ngày, kéo dài đên nửa tháng, và 
chỉ còn một tháng rưỡi nữa là mùa hạ. 


Biết gần đến an cư, Ca-Diếp bảo các trưởng lão: Đã đúng lúc chúng ta lên 
đường đên thành Vương Xá. 


Đại đức Ca-Diếp đưa 250 Tỳ kheo đi bằng một đường. Đại đức A-Nâu-Lâu- 
Đà (Anuruddhatthera) đưa 250 Tỳ kheo đi bằng đường khác. Hiền giả A- 
Nan giữ ca-sa (pattacivara) của Như Lai với chúng Tỳ kheo vây quanh đi 
đến trú xứ cũ của Như Lai tại nước Xá-vệ (Sàvattì). Gặp lại A-Nan, nhân 
dân thành Xá-vệ, buồn khổ khóc lóc hỏi: 


- Hiện nay Như Lai ở đâu mà ngài đên một mình vậy? 


Mọi người gào khóc như là Như Lai mới vừa vào Niết-bàn. Hiền giả A-Nan 
giáo hóa mọi người bằng pháp vô thường. Sau khi giáo hóa, A-Nan vào 
vườn Kỳ-thọ (Jetavana) mở cửa phòng của Phật (Dasabalena 
vasitagandhakuti), đem giường tòa của Ngài (mancapitha) ra ngoài lau chùi 
và vào trong dọn rửa phòng, sau khi lau quét, vứt bỏ hoa cúng dường đã héo, 
rồi xếp đặt giường tòa lại như cũ. Hiền giả A-Nan làm các việc cúng dường 
như khi Phật còn tại thế. 


Sau khi Phật nhập Niết-bàn, A-Nan ngồi quá nhiều, thân thê mệt nhọc, muốn 
điêu trị nên phải dùng sữa lây trong lợi dưỡng tại chùa trong ba ngày. Khi ây 
có Bà-la-môn Tu-bà-na (Subha-màvana) đên thỉnh A-Nan. A-Nan đáp: 


- Hôm nay tôi dùng thuốc nên không nhận lời được, ngày mai sẽ đến. 
Hôm sau, A-Nan đem theo một trưởng lão Tỳ kheo đến nhà Tu-bả-na. Vì 
Tu-bà-na hỏi vê ý nghĩa của kinh, thê nên trong phầm thứ mười của A-hàm 


gọi là kinh Tu-bà-na (Dìghanikàye Subha-suttam nàma dasamam suftam). 


Sau khi sửa chữa phòng xá tại vườn Kỳ-thụ xong, muốn nhập hạ an cư nên 
A-Nan đi đền thành Vương-xá. 


Đại đức Ca-Diếp, A Nậu Lâu Đà và chúng Tỳ kheo cùng đến thành Vương- 
xá. Trông thấy cả 18 chùa lớn đều bị hao vì sau khi Như Lai diệt độ, các Tỳ 
kheo vứt bỏ giá mắc y và các vật khác ngồn ngang để ra đi, nên bừa bãi như 
vậy, cả 500 đại đức bí sô theo lời Phật dạy, sửa chữa phòng nhà (vihàra 
parivena). Nếu không sửa chữa thì ngoại đạo sẽ nói rằng khi còn sống, sa- 
môn Cù-đàm sửa chữa phòng xá, sau khi Niết-bàn đệ tử vứt bỏ đi. Vì ngăn 
ngừa sự chê bai này, cần phải sửa chữa. Ca-Diếp nói: - Khi còn tại thế, đức 
Phật khen ngợi việc trước tiên của an cư là sửa chữa phòng xá. 


Sau khi tính toán dự trù, Ca-Diếp đến gặp vua A-Xà-Thế để xin chi phí. 
Thây Tỳ kheo đên, vua lạy sát đât làm lề và thưa: đại đức cân việc gì? 


Ca-Diệp đáp: - Cả mười tám chùa lớn đêu bị hư, muôn sửa chữa lại, nhà vua 
biết cho. 


Vua đáp: - Lành thay. 


Vua cung câp người đên sửa chữa. Trong tháng trước mùa hạ, Ca-Diêp sửa 
chữa xong chùa. Sau đó, tôn giả đên gặp nhà vua thưa: 


- Việc sửa chữa chùa đã xong, hiện nay chúng tôi muốn kết tập pháp-tạng và 
ty-ny-tạng. 


Vua đáp: 

- Rất tốt, cầu chúc ý nguyện thành tựu. 

Nhà vua lại nói: 

- Con sẽ chuyên pháp-luân uy lực của vua chúa (Ànàcakka), các đại đức sẽ 
diễn thuyêt pháp luân vô thượng (Dhammacakka). Con xin tuân hành sự sai 
khiên của các đại đức. 

Chúng tăng đáp:- Trước tiên, xây dựng giảng đường. 

Vua hỏi: - Xây dựng chỗ nào? 


Đáp: - Có thể xây bên cạnh cửa thiền thất ở sườn trước của núi Để-bàn-na- 
ba-la (Vebhàrapabbatapassa Sattapanniguhàdvàra), vì nơi ây yên tịnh. 


Vua thưa: - Rất tốt. 


Nhờ vào uy lực của vua A-xà-thế cũng như bằng kỹ xảo của Tỳ-xá-thiên ở 
cõi trời Đao-ly thứ hai (vissakamma), không bao lâu giảng đường đã hoàn 
thành với đầy đủ kèo cột, vách ngăn, hành lang, chạm khắc nhiều kiểu kỳ lạ. 
Trên giảng đường, được trang trí với những vật báu xinh đẹp, treo các loại 
hoa rực rỡ khắp nơi. Dưới đất cũng vậy, trang trí bằng các loại xinh đẹp kỳ 
lạ không khác cung điện của Phạm-thiên (Brahmavimàna). Năm trăm tòa 
ngồi hướng về phương Bắc được trải bằng nệm len dày. Lại nữa, trong số 
những tòa cao được trang trí bằng các loại báu, chiếc tòa cao tinh xảo xinh 
đẹp nhất được chọn đặt hướng về phương Đông để chuẩn bị làm tòa thuyết 
pháp. 


Chúng tăng bảo A-Nan: - Ngày mai, tập họp chúng tăng, kết tập tạng luật 
nhưng thây còn ở địa vị Tu-đà-hoàn đạo thì làm sao gia nhập được. Thây 
chớ thôi chí. 


Khi ấy, A-Nan suy nghĩ: - Ngày mai thánh chúng kết tập pháp, ta với địa vị 
sơ học làm sao vào được? 


Vào đầu đêm, A-Nan quán niệm về thân (Kàyagatàya satiyà vìtinàmetvà) 
mãi đến nữa đêm cũng chưa chứng đắc. A-Nan suy nghĩ: Trước đây, Thế 
Tôn có dạy rằng ta đã tu tập các công đức, nếu nhập thiền định thì mau 
chứng la-hán, lời Phật dạy là chắc thật, chỉ vì tâm ta tinh cần thái quá, từ nay 
phải tu tập thuận theo trung đạo. 


Từ chỗ kinh hành (camkama), sau khi đi rửa sạch chân rồi vào phòng, A- 
Nan ngồi trên giường. Muốn nghỉ ngơi một chút nên nghiêng người định 
nằm xuống, trong lúc chân vừa hỏng đất, đầu chưa đụng gối thì tôn giả 
chứng quả La-hán. Nếu có người hỏi rằng trong Phật pháp, vị nào đắc đạo 
không ở trong bốn tư thế đi đứng nằm ngồi thì chính là A-Nan. 


Bấy giờ vào ngày thứ hai giữa tháng tức là ngày l7 tháng sáu, sau khi ngọ 
trai, thu xếp y bát xong, đại đức Ca- -Diếp tập tăng vào pháp-đường 
(Dhammasabhà). Muốn biểu hiện sự chứng đắc cho đại chúng biết, hiền giả 
A-Nan không cùng đi vào với chúng tăng. Đã vào bên trong, tăng thứ thứ tự 
an tọa xong, chừa lại chỗ ngồi của A-Nan. Tuần tự các vị hạ tọa kính lễ 
thượng tọa, đến chỗ trống, họ hỏi: - Chỗ này dành cho ai? 


Đáp: - Để cho A-Nan. 


Hỏi: - A-Nan đang ở đâu? 


Biết tâm niệm của chúng tăng, A-Nan hiện thần túc, biến mắt khỏi chỗ cũ và 
hiện thân ra chỗ ngôi. 


Sau khi chúng tăng đã an tọa, Đại Ca-Diếp thưa: -Các trưởng lão, thuyết 
Pháp-tạng hay Luật-tạng trước? 


Các Tỳ kheo đáp: - Đại đức, tạng Luật là mạng sống của Phật-pháp 
(Buddhasàsanassa àyu). Tạng luật tôn tại thì Phật-pháp tôn tại. Thê nên, 
chúng ta kêt tập tạng luật trước. 


Hỏi: - A1 làm pháp-sư? 
- Xin cử trưởng lão Ưu-ba-ly (Upali). 
Trong chúng có người hỏi: - Vì sao A-Nan không làm pháp-sư được? 


Đáp: - A-Nan không làm pháp-sư được. Vì sao? Khi còn tại thế, Phật thường 
khen ngợi răng trong đệ tử Thanh văn của Ta, Ưu-Ba-Ly là người trì luật đệ 
nhât. 


Trong chúng có người nói: - Đã đúng lúc hỏi Ưu-Ba-Ly để kết tập Luật- 
tạng. 


Tôn giả Ma-ha Ca- Diếp tác bạch yết-ma hỏi Ưu- -Ba-Ly: - Trưởng lão tăng 
già lắng nghe. Nếu thời gian thích hợp với tăng, tăng đồng ý, tôi xin hỏi Ưu- 
Ba-Ly về những điều trong pháp tỳ-ny. Đây là lời tác bạch. 


Ưu-Ba-Ly tác bạch yết-ma: - Đại đức tăng già lắng nghe. Nếu thời gian 
thích hợp với tăng, tăng đồng ý. Tôi xin trả lời về pháp Tỳ-ny với đại đức 
Ca-Diếp . Đây là lời tác bạch. 


Sau khi bạch yết- ma Xong, Ưu-Ba-Ly chỉnh đốn y phục, hướng về đại chúng 
Tỳ kheo, làm lễ sát đất, sau đó lên tòa an tọa, cầm quạt ngà che trước mặt. 
Sau khi an tọa, Ca-Diếp hỏi Ưu-Ba-Ly: - Trưởng lão, giới Ba-la-dy thứ nhất 
(Pathama paràj1ka) được nói ra ở đầu và cho a1? 


Đáp: - Được chế ở Tỳ-xá-ly (Vesàly), phát sinh do Tu-Đề-Na con của Ca- 
Lan-Đà (Sudinna Kalandakaputta). 


Hỏi: - Phạm tội gì? 
Đáp: - Phạm tội bất tịnh hạnh (Methunadhamma). 


Ca-Diễp hỏi Ưu-Ba-Ly về tội, nhân duyên, người phạm, sự chế giới, chế 
thêm (Vatthu, Nidàna, puggala, Pannatti, anupannatti), có tội (Àpatti) cũng 
hỏi, không có tội (anàpatti) cũng hỏi. Như vậy, Đại Ca-Diếp hỏi và đư?c 
Ưu-Ba-Ly trả lời tường tận về nguyên nhân gốc ngọn của pháp Ba-la-dy thứ 
nhất cho đến thứ hai, thứ ba, thứ tư. Do đó, gọi là phẩm bốn Ba-la-dy. 


Tuần tự hỏi về (13) Tăng-già-bà-thi-sa (sanghàdisesa), hai pháp bất-định 
(Aniyata), ba mươi pháp Ny-tát-kỳ-ba-dạa-đề (nissaggiyapàcittiya), chín 
mươi hai pháp Ba-da-đề (pảcitiya) bốn pháp Ba-la-đề-đề-xá-ny 
(pàtidesaniya), bảy mươi lăm pháp Chúng-học (sekhiya), bảy pháp Diệt- 
tránh (adhikaranasamatha). Như vậy là kết tập xong phần đại Ba-la-đề-mộc- 
xoa (mahà-pàtimokkha = mahà-vibhanga). Tiếp theo là hỏi về tám pháp Ba- 
la-dy của ny gọi là phẩm Ba-la-dy, mười bảy pháp Tăng-già-bà-thi-sa, ba 
mươi pháp Ny-tát-kỳ-ba-dạ- đề, (một trăm) sáu mươi sáu pháp Ba-dạ-đẻ, tám 
pháp Ba-la-đề-đề-xá-ny, bảy mươi lăm pháp Chúng học, bảy pháp Diệt- 
tránh. Như vậy là kết tập xong phần Ba-la-đề-mộc-xoa của Tỳ kheo ny. Thứ 
đến, kết tập về Kiền-đà (khandhaka), đến Ba-ly-bà-la (Hán dịch: Tam tẫn tứ 
yết, ma) (parivàna)... như vậy là tạng luật được kết tập hoàn tất. Đại đức Ca- 
Diếp đem hết từng vấn đề ra hỏi và được Ưu-Ba-Ly trả lời đầy đủ, nên gọi là 
Năm-trăm-la-hán kết tập tạng- luật. Sau đó, trưởng lão Ưu-Ba-Ly hạ quạt 
xuống và rời khỏi tòa cao, hướng về các đại đức Tỳ kheo làm lễ. Sau khi làm 
lễ, tôn giả trở về chỗ ngồi cũ. 


Đại Ca-Diễp nói: - Đã kết tập luật-tạng xong, đến lượt kết tập pháp-tạng thì 
vị nào làm pháp sư? 


Khi ấy, các Tỳ kheo đề cử trưởng lão A-Nan. Đại đức Ca-Diếp tác bạch yết- 
ma: Trưởng lão tăng già lăng nghe. Nêu thời gian thích hợp với tăng, tăng 
châp nhận, tôi xin hỏi trưởng lão A-Nan về pháp-tạng. Đây là lời tác bạch. 


Tôn giả A-Nan lại tác bạch: - Đại đức tăng lắng nghe. Nếu thời gian thích 
hợp với tăng, tăng châp thuận, tôi xin trả lời với đại đức Ca-Diệp vê pháp- 
tạng. Đây là lời tác bạch. 


Bấy giờ, A-Nan rời khỏi chỗ ngồi, bày vai áo bên phải, đảnh lễ đại đức tăng 
rôi lên tòa, câm lây quạt băng ngà. 


Đại đức Ca-Diếp hỏi A-Nan: - Kinh Phạm-võng trong pháp-tạng được 
thuyết ra ở đâu? 


A-Nan đáp: - Kinh ấy được thuyết tại căn nhà ở vườn xoài của Vua 
(RàJjàgàraka Ambalatthikà) trên đoạn đường giữa thành Vương-xá và Na- 
lan-đà (Nàlanda). 

Hỏi: - Phát sinh do a1? 


Đáp: - Phát sinh đo hai người là Tu-bi-dạ Ba-ly-bà-xà-ca và bả-la-môn Kiền- 
đa (Suppyya paribbàJaka, Brahmadattamànavaka). 


Đại đức Ca-Diếp hỏi A-Nan về nhân duyên đầu đuôi của Kinh Phạm-võng 
xong, thứ đên hỏi vê Kinh Sa-môn quả (Sàmannaphala) được thuyết ở đâu? 


A-Nan đáp: - Được thuyết tại vườn Kỳ-bà (Jìvakambavana) thành Vương- 
xá. 


Hỏi: - Thuyết cho ai? 


Đáp: - Được thuyết cho vua A-xà-thế con của Phạm-khí... (Ajàtasattu 
Vedehiputta). 


Như vậy, như các nhân duyên đầu đuôi của kinh Sa-môn quả, theo phương 
pháp như vậy, Ca-Diêp hỏi vê năm Bộ-kinh (panca-nikàya). Thê nào là năm 
Bộ-kinh? 


Đáp: - Kinh Trường A-hàm (Àgama, Dìgha-Nikàya), Trung A-hàm 
(Majjhima-Nikàya), Tăng-thuật-đa (Samyutta-Nikàya), Ương-quật-đa-la 
(Anguttara-NÑikàya), Khuât-đà-ca (Khuddaka-Nikàya). 

Hỏi: - Kinh Khuất-đà-ca là gì? 


Đáp: - Trừ bốn bộ A-hàm ra, tất cả những pháp khác do Phật dạy đều gọi là 
Khuât-đà-ca kinh. 


Tất cả tạp-kinh đều do A-Nan nói lại, trừ tạng Luật. Lời Phật dạy chỉ có một 
vị những phân biệt thành hai công năng. Theo ý vị của lời nói pháp mà chia 
thành ba là đầu, giữa, cuối; tam tạng cũng như vậy bao gồm Giới, Định, Tuệ 
nhưng phân theo hình thức giống nhau thì có năm Bộ kinh, nếu phân biệt 
riêng từng loại thì có chín bộ kinh. Như vậy, tính theo từng nhóm (tụ) thì có 
tám vạn pháp tạng (pháp-uân). 


Hỏi: - Sao gọi là một vị? 


Đáp: - Từ khi chứng quả Vô-thượng chánh- đẳng chánh-giác cho đến khi vào 
Niết- bàn, trong bốn mươi lăm năm này, Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp cho 
trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và 
phi nhân... chỉ là một vị; chỉ có một tính chất giải thoát đó là một vị. 


Hỏi: - Thế nào là hai? 

Đáp: - Đó là pháp-tạng và luật-tạng. 

Hỏi: - Nói đầu, giữa, cuối là gì? 

Đáp: - Phật dạy có đầu, giữa, cuối; Đó là ba. 
Nói kệ: 


Lưu chuyên vô số kiếp, 

ĐI mãi không ngừng nghỉ, 

Chỉ tìm kẻ làm nhà, 

Tái sinh nhiều kiếp khổ. 

Nhà ơi! Thấy ngươi rồi, 

Không còn làm nhà nữa, 

Tất cả xương, gân, cốt, 

Nát hết không tái sinh. 

Tâm đã thoát phiền não, 

Ái tận, đạt Niết-bàn. -- (Dhammapada 153,154) 


Bấy giờ, có vị pháp-sư (Buddhaghosa) (Keciyadà have pàtubhavanti 
dhammà t¡ khandhake udànagàtham àhuesà panapàtipadadivase 
sabbannubhàvappattassa somanassamàyanànena paccayàkàram 
paccavekkhantassa uppannà udànagàthà ti veditabhà) giải thích kệ Ưu-đà-na 
này là: - Khi vừa chứng nhất-thiết-trí vào ngày thứ ba trong tháng, Như Lai 


vui mừng quán sát các nhân duyên nói nói lên là bài kệ, đây là lời nói đầu 
tiên. 


Đã chứng pháp duyên sinh, Kiền-đà-ca có nói. 
Khi sắp nhập Niết-bàn, Như Lai dạy bảo các Tỳ kheo: 


- Sống trong pháp của Ta, các thầy không nên lười biếng; đây là lời dạy tối 
hậu. Những lời nói giữa hai thời gian trên, gọi là nói ở giữa. 


Hỏi: - Ba tạng là gì? 


Đáp: - Tạng Ty-ny (Luật), tạng Tu-đa-la (Kinh), tạng A-tỳ-đàm (Luận). 
(Vinayapitaka, suttantapttaka, abhidhammapitaka); gọi là tam tạng. 


Hỏi: - Tạng Tỳ-ny (Luật) là gì? 


Đáp: - Hai bộ Ba-la-đề-mộc-xoa, hai mươi ba kiền-đà, ba-ly-bà-la; gọi là 
tạng Tỷ-ny. {Dve vibhangànmi (2 tỳ-băng-già), Dvàvísati Kha dhakàm (22 
Kiên-đà), sotasa parivàrà (16 phầm ba-ly-bà-la)} gọi là tạng Tỳ-ny. 


Hỏi: - Tạng Tu-đa-la (kinh) là gì? 


Đáp: - Đứng đầu là kinh Phạm-võng, tất cả 34 kinh (catuttimsa-sutta) đều 
xếp vào Trường A-hàm; đứng đầu là Căn-mâu-la-ba-li-da (Muủlapariyàya- 
sutta - Kinh Pháp môn căn bản), tất cả 152 (252?) kinh đều xếp vào Trung 
A-hàm; đứng đầu là Ô- -già-đa-la-a-bà-đànna (Oghatara-apadàna samp. 
Oghaturana-sutta), tất cả 7762 kinh đều xếp vào Tăng-thuật-đa, đứng đầu là 
triết-đa-ba-ly-da-đà-na tu-đa-la (cittapariyàdàna-sutta), tất cả có 9557 kinh 
đều xếp vào Ương-khuất-đa-la; pháp cú-dụ, khu đa na, y để Phật, đa già ny 
ba đa, tỳ ma na, tỷ đa, thế ly già đà, bổn sinh, ny thế bà, ba trí tham tỳ đà, 
Phật chủng tánh kinh, nhã dụng tạng (Khuddakapàtha - Pháp ngắn, 
Dhammapada - Pháp cú, Udàna - Tự thuyết, Itivuttaka - Bản sự, Suttanipàta 
- Tập kinh, Vimànavatthu - Sự tích cung trời, Petavatthu - Sự tích ngạ qui, 
Therà - Trưởng lão tăng kệ, Therigàthà - Trưởng lão ny kệ, làtaka - Bản 
sinh, Niddesa - Mục lục, Patisambhidà - Con đường đưa đến trí tuệ, 
Apadàna (dụ) - Chiến thắng của đức Phật, Buddhavamsa - Pháp hệ của Phật, 
Cariyàpitaka - Tạng thánh-hạnh) chia thành mười lăm phần đều xếp vào 
Khuất-đà-ca. Đây gọi là kinh tạng. 


Hỏi: - A-t-đàm (luận) tạng là gì? 


Đáp: - Là pháp tăng già tỳ băng già đà suất ca tha da ma ca bát xoa bức già 
la bộn na kỳ ca tha bạt du (dhammasangami - pháp-tập-luận, vibhanga - 
phân-biệt-luận, dhàtukathà - phạm-trù-pháp, puggalapamnatti - nhân-thi- 
thiết-luận, kathàvatthu - thuyết-sự, vamaka - song-luận, patthàna - nhân- 
duyên-luận). 


Đây là tạng A-tỳ-đàm. 
Hỏi: - Tỳ-ny (luật) nghĩa là gì? 
Đáp: 
Đem đến nhiều sự tốt, 
Điêu phục nghiệp thân, miệng 
Bậc biệt ý nghĩa luật, 
Giảng nghĩa luật như vậy. 
Hỏi: - Năm thiên của Ba-la-đề-mộc-xoa là gì? 
Đáp: - Đứng đầu là Ba-la-di, gồm năm thiên thành bảy nhóm tội (bảy tụ) là 
mẫu số các loại giới (màtika) đưa đến thành tựu phạm hạnh vững chắc, bằng 
những phương tiện rộng rãi để kết giới, tùy theo những hành động bất thiện 
của thân và miệng, đây là giữ lây thân khâu nghiệp nên gọi là Tỳ-ni-da. 
Hỏi: - Tu-đa-la (Kinh) nghĩa là gì? 
Đáp: 
Mở bày nhiều giáo nghĩa, 
Lời thiện như hoa lúa 
Kinh vĩ và dũng tuyên, 
Thăng-mặc, chỉ quán xuyên 
Gọi là Tu-đa-la, 
Nghĩa thậm thâm vi diệu. 
Hỏi: - Mở bày nghĩa là gì? 


Đáp: - Nghĩa là tự mở bày ra ý nghĩa và làm người khác hiểu nghĩa. 


Hỏi: - Lời thiện là gì? 

Đáp: - Trước quán sát tâm họ, sau đó mới nói ra lời toàn thiện. 
Hỏi: - Trổ ra như hoa lúa là gì? 

Đáp: - Như gié lúa trổ tươi tốt thì kết hạt lúa chắc. 

Hỏi: - Kinh vĩ là gì? 

Đáp: - Nhờ sợi chỉ (ngang dọc) nên dệt được. 

Hỏi: - Dũng tuyên là gì? 

Đáp: - Như suối, lấy được nhiều nước và chảy ra mãi. 

Hỏi: - Thằng mặc là gì? 

Đáp: - Như dây mực thăng có thể loại bỏ phần cong của khúc gỗ. 
Hỏi: - Đình (sợi chỉ) là gì? 


Đáp: - Như hoa được sợi chỉ xâu lại thì bị gió thôi cũng không phân tán, tu- 
đa-la cũng như vậy, xâu kêt các pháp tướng lại làm cho không phân tán. 


Hỏi: - A-t-đàm (luận) là gì? 
Đáp: 
Có người ý, thức pháp, 
Khen ngợi và phán đoán, 
Pháp tăng trưởng được thuyêt, 
Gọi là A-tỳ-đàm. 


Trong bài kệ nói về A-tỳ-đàm này thì ý, thức, khen ngợi, phán đoán, tăng 
trưởng là nghĩa A-ty-đàm. 


Hỏi: - Ý (nghĩ) là gì? 


Đáp: - Trong kinh có câu: Có người nói ý nghĩ rất mau lẹ như thế nào, đó là 
nghĩa chữ ý của A-t-đàm. 


Hỏi: - (Tri) thức là gì? 


Đáp: - Luận thật rõ về chỗ tối của câu kinh; gọi là ý nghĩa tri thức của tỳ- 
đàm. 


Hỏi: - Khen ngợi là gì? 


Đáp: - Vua trong các luận vua (RàJàbhiràan); đây là ý nghĩa khen ngợi của 
a-tỳ. 


Hỏi: - Phán đoán là gì? 
Đáp: - A-tỳ có đầy đủ các năng lực; đây là ý nghĩa phán đoán của a-tỳ. 
Hỏi: - Tăng trưởng là gì? 


Đáp: - A-tỳ có rất nhiều (abhikkanta) (Hán gọi là trưởng); đây là ý nghĩa 
tăng trưởng (adhika) của a-tỳ. 


Lại nói rằng sinh lên Sắc-giới, tâm từ quán khắp một phương, đó là ý nghĩa 
của thức, biết rõ sắc, thanh cho đến xúc là ý nghĩa của thức. Tán thán nghĩa 
là pháp vô thượng trong pháp hữu học, pháp vô học ở thế gian; đây là ý 
nghĩa tán thán. Phán đoán nghĩa là tiếp xúc với pháp thì (nhờ nó mà) được 
hiểu biết, đó là ý nghĩa phán đoán. Trưởng nghĩa là pháp vĩ đại không thê 
lường được là pháp vô thượng: đó là ý nghĩa trưởng. Nên hiểu nghĩa a-tỳ với 
nghĩa như vậy. Đàm nghĩa là pháp. 


Hỏi: - Tạng (pitaka) nghĩa là gì? 
Kệ đáp: 

Kho trí, chứa nghĩa vị, 

Theo nghĩa khí cụ học 


Ta gom lại nói chung, 
Ngươi hiệu nghĩa kho chứa, 


Là ý nghĩa của tạng. (pitakam pitakatthavidù pariyattibhàJanatthato àhu tena 
samodhànetvà tayo pivinàyadayo neyya) 


Hỏi: - Tạng là gì? 


Đáp: - Tàng nghĩa là học; đây là kho chứa pháp. Như trong kinh có câu: Như 
người cầm dao, búa bén đi đến (atha puriso àpaccheyya kuddàlapitakam 
àdàya'ti); đây là nghĩa khí cụ (bhàjana). Đã nói chung về ý nghĩa của ba 
tạng, phải biết có hai nghĩa. Đã nói lược về Tỳ-ny-tạng, chứa trí cũng gọi là 
chứa nghĩa, Tu-đa-la cũng như vậy. Lại nói răng A-tỳ-đàm cũng là chứa 
đựng, vậy là đã biết rõ. Lại nữa, các sự việc chỉ dạy Phật pháp trong tạng là 
dùng các ngôn ngữ phân biệt tùy theo sự trói buộc mà học để loại trừ tướng 
sâu xa, phá tan tướng hợp ly, tuần tự theo ý nghĩa mà phô diễn ra bằng văn 
tự. Nay, tuần tự trình bày ý nghĩa ba tạng này. 


Ngay trong A-tỷ nói a-tỳ có những nghĩa là ý, thức, tán thán, đoạn tiệt, vượt 
qua, rộng, lớn, vô thượng. Ý nghĩa là ghi nhớ. Thức là phân biệt. Tán thán là 
thường được bậc thánh khen ngợi. Đoạn tiệt là phân biệt từng kệ. Vượt qua 
là vượt qua các pháp khác. Rộng là pháp rộng rãi nhất trong các pháp. Lớn 
là pháp vĩ đại nhất trong các pháp. Vô thượng là không pháp nào sánh bằng. 
Chữ đàm có nghĩa là cử, thừa, hộ. Cử nghĩa là đặt để chúng sinh vào đường 
thiện. Thừa nghĩa là nhận lẫy chúng sinh không cho đi vào ba đường ác. Chữ 
hộ nghĩa là ủng hộ chúng sinh làm cho được các sự khoái lạc. Tạng là vật 
chứa. Vật chứa là gì? Vật chứa nghĩa là có khả năng tụ tập số nhiều. 


Hỏi: - Tạng (a-tỳ-đàm) và a-tỳ-đàm là đồng hay khác nghĩa? 
Đáp: - Đồng nghĩa. 
Hỏi: - Nếu đồng nghĩa thì chỉ nói a-tỳ-đàm là đủ, cần gì phải nói tạng? 


Đáp: - Thánh nhân thuyết pháp muốn cho câu văn phải đầy đủ nên đặt thêm 
chữ tạng. Ý nghĩa ba tạng cũng như vậy. Lại nữa, vì chỉ bảo, vì giáo dục, vì 
phân biệt, vì giữ gìn, vì xả bỏ, vì tướng sâu xa, vì ly hợp. Tỳ kheo đến nơi 
nảo cũng nên phô diễn rõ tất cả ý nghĩa như vậy. Ba tạng như vậy theo uy 
đức tuần tự như vậy hiển rõ nghĩa đúng, tùy tội lỗi, tùy so sánh, tùy giáo 
pháp, tùy theo kiến chấp trói vào sự sai khác của danh sắc. Người nào y theo 
tỳ-ny mà thực hành thì được nhập định; đắc định thì đầy đủ ba đạt-trí. Thế 
nên giới là gốc của việc tu tập. Nhờ chánh định nên đạt được cả sáu thần 
thông. Người nào tu học A-t-đàm thì phát sinh trí tuệ chân thật. Trí tuệ 


chân thật đã phát sinh thì đủ bốn biện tài. Người nào tùy thuận theo giới luật 
thì đạt được thê gian lạc. 


Thế gian lạc là gì? Người có tịnh giới thì được trời người khen ngợi, thường 
nhận bốn sự cúng dường của thế gian. Trong thế gian lạc này loại trừ dục 
lạc. Như trong kinh nói rằng: Đã hiểu biết lời Phật dạy nên con không sống 
tại g1a mà xuất gia học đạo và chứng đắc đạo quả. Người đắc đạo nhờ vào 
năng lực giới, định, tuệ. 


Người theo điều ác là do không có trí tuệ. Do không có trí tuệ nên hiểu sai 
lời Phật dạy. Do hiểu sai nên phi báng Như Lai, tạo các nghiệp ác, tự hại 
thân mình. Theo nhân duyên này, tà kiến phát sinh tràn lan. Do kém học về 
a-tỳ-đàm mà bắt ép tâm làm gấp thì tâm sinh phóng dật suy nghĩ lung tung. 
Như trong kinh có bảo các Tỳ kheo: - Có bốn pháp không nên suy nghĩ mà 
suy nghĩ, thì làm cho tâm phát cuồng. Pháp-sư (Buddhaghosa) nói: Như vậy, 
tuần tự đã nói qua việc phá giới, tà kiến, loạn tâm, thiện, bất thiện. 


Kệ nói: 
Đầy đủ không đầy đủ, 
Đạt được do hành động, 
Tỳ kheo ưa thích học, 


Phải mến trọng pháp này. 


Biết ý nghĩa tạng như vậy, cần phải biết tất cả lời Phật dạy. A-hàm nghĩa là 
gì? 


Pháp-sư nói: - Có năm A-hàm. Một: Trường A-hàm. Hai: Trung A-hàm. Ba: 
Tăng-dục-đa a-hàm. Bôn: Ương-khuât-đa-la a-hàm. Năm: Quật-đà-ca a- 
hàm. 


Hỏi: - Trường A-hàm là những gì? 


Đáp:- Gồm ba phẩm, đứng đầu là kinh Phạm-Võng, tổng cộng có 34 kinh 
đêu xêp vào ba phâm nên gọi là Trường A-hàm. 


Pháp-sư hỏi: - Vì sao gọi là trường (dài)? 


Đáp: - Tập hợp các bài pháp thật dài nên gọi là trường. 


Hỏi: - Sao gọi là A-hàm? 


Đáp: - A-hàm nghĩa là tụ tập dung chứa. Như trong kinh nói: Phật dạy các 
Tỳ kheo răng trong ba cõi này, Ta không thấy một A-hàm nào như súc-sinh 
a-hàm, chỉ là nơi tụ tập của chúng sinh ; là nghĩa này vậy. Trung A-hàm 
cũng nên biết là không dài, không ngắn nên gọi là trung. Có mười lăm phẩm, 
đứng đầu là kinh Căn-Học, tất cả là 152 kinh gọi là Trung A-hàm. 


Vào tháng bảy, Đại Ca-Diếp đã kết tập thành tựu pháp của Đắng Thập-lực 
xong. Thuận theo mọi người, mặt đât hoan hỷ khen ngợi: Lành thay, lành 
thay. 


Cho đến tận biên giới nước, khắp nơi đều chấn động sáu cách và xuất hiện 
nhiều tướng tốt đẹp kỳ diệu. Đây gọi là kết tập lần đầu của đại chúng 500 vị 
La-hán. Như có kệ nói: 

Năm trăm vị trong đời, 

La-hán kết pháp này, 

GỌI kết-tập Năm-trăm, 

Xin Chư-hiền cùng biết. 


(yà loke, satehi pancahI katà tena pancasatà tI ca, tereh'eva katattà ca therikà 
tï pavuccatÌtI) 


Hỏi: - Khi ấy, đại chúng nói: Đại Ca-Diếp hỏi Ưu-Ba-Ly nơi kết giới, phạm 
xứ, nhân duyên, người phạm vê giới Ba-la-dy, như thê nào xin đại đức cho 
biết. 

Đáp: - Thời gian, nhân duyên, vì người nào mà kết giới, đây là thứ lớp kết 
giới, tôi sẽ nói ra: Khi ây, đức Phật ở Tỳ-lan-nhã... (tena samayana Buddho 
Bhagavà VeranJàyam viharat]). 

Hỏi: - Việc này được nói lại lúc nào? 

Đáp: - Nói trong lần kết tập đầu tiên với 500 vị. 


Như vậy, lần lượt các ý nghĩa được trình bày ra. 


Hỏi: - Vì sao Ưu-Ba-Ly nói ra? 


Đáp: - Vì Đại Ca-Diếp . 


Hỏi: - Như vậy giới bổn đã ban hành, vậy ai đang giữ gìn, người giữ đang ở 
đâu? 


Đáp: - Tôi sẽ nói nguồn gốc, nay xin nói ý nghĩa từng câu. Khi ấy, đức Phật 
ở Tỳ-lan-nhã. Đây là nguồn gốc của luật-tạng được nói ra như vậy. Trưởng 
lão Uu-Ba-Ly thọ trì với đức Phật khi Ngài chưa nhập Niết-bàn. Ngàn vạn vị 
La-hán chứng sáu thần thông thọ trì với Uu-Ba-Ly. Sau khi Thế Tôn Niết- 
bàn, đứng đầu là Đại Ca-Diễp với đại chúng từ bi tập họp ở khắp đất Diêm- 
phù-ly (Jambusirivhaya). 


Ai đã thọ trì? - Đầu tiên là Ưu-Ba-Ly, rồi tuần tự các vị luật sư truyền trì, 
cho đến các đại đức trong đại chúng thứ ba thọ trì. Tuần tự nêu ra danh hiệu 
các vị thầy ây là Ưu-Ba-Ly, Đại-tượng-câu, Tô-na-câu, Tắt-giả-phù, Mục- 
kiền-liên-tử-tế-tu (Dàsaka, Sonaka, Siggava, Tissa Maggaliputta) năm vị này 
chiến thắng phiền não, tuần tự truyền trì luật không gián đoạn ở cõi Diêm- 
phủ-ly, cho đến tất cả các vị luật sư thứ ba đều xuất phát từ Ưu-Ba-Ly, đó là 
kế thừa theo Ưu-Ba-Ly. 


Vì sao? Chính Ưu-Ba-Ly được nghe giới luật từ kim-khâu của Phật, ghi nhớ 
trong tâm rồi ban phát cho người khác. Trong những người được biết, có vô 
SỐ không thể tính hết là bậc học-nhân, Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm; 
có đến một ngàn ái-tận Tỳ kheo (Khinàsava - lậu tận). Đại-tượng-câu là đệ 
tử của Ưu-Ba-Ly, trực tiếp nghe thầy dạy, tự hiểu rõ hết lý sâu xa. Có vô số 
bậc học nhân mới được lĩnh thọ, có một ngàn ái tận Tỳ kheo. Tô-câu-na là 
đệ tử của Đại-tượng-câu; sau khi học luật trực tiếp VỚI thầy, đọc tụng tự hiểu 
thấu rõ luật. Có vô số bậc học-nhân mới được lĩnh thọ, có một ngàn ái tận 
Tỳ kheo. Tất-già-phù là đệ tử của Tô-na-câu. Sau khi trực tiếp học luật với 
thầy, trong số 1000 vị A-la-hán, với căn tính tối thắng Tất-Già-Phù đã hiểu 
biết về luật. Với vô số bậc học nhân mới được lĩnh thọ, có trăm ngàn vô số 
ái tận Tỳ-kheo. 


Khi Ấy, tại Diêm-phù-ly có vô SỐ chúng Ty-kheo. Theo thần lực của Mục- 
Kiền-Liên-Tử Đế-Tu, đại chúng thứ ba muốn tạng Tỳ-ny như vậy hiện diện 
trong Diêm-phù-ly (Evam Idam vinayapttakam Jampudipe tàva Imàya 
àcariyaparamparàya yàva tatiyasamgiti tàva àbhatan tí veditabbam). Các 
pháp sư đã tuần tự thọ trì cho đến đại chúng thứ ba; nên biết như vậy. 


Hỏi: - Đại chúng thứ ba là gì? 


Đáp:- Đây là (các đại đức) kết tập xong diệu pháp rực rỡ băng trí tuệ vào lần 
thứ (ba). 


Có bài kệ khen ngợi: 


Năm trăm vị trú thế, 
Với trí tuệ sáng suốt, 
Đại đức Ca-Diếp-Ba 
Đứng đầu năm trăm vị. 
Cũng như đèn hết dầu, 
Vào Vô-dư Niết-bản. 


——-O0O--- 


Phẩm Bạt-Xà-Tử: Kết tập Pháp tạng 


Bấy giờ, theo thời gian ngày đêm, thánh chúng tuần tự ra đi. Sau khi Thế 
Tôn Niết-bàn 100 năm (Vassasataparinibbute Bhagavati), trong nhóm Tỳ- 
kheo Bạt-Xà-Tử ở thành Tỷy-Xá-Ly (Vesàlikà Vajjiputtakàbhikkhù) phát 
sinh mười điều phi pháp ở Tỳ-Xá-Ly. Mười điều ấy là: 


l Một, điêm tịnh - muối tịnh. (kappati singilonakappo) 

2 Hai, nhị chỉ tịnh - hai ngón tay (kappati dvangulakappo) 

3... Ba, tụ lạc gian tịnh - giữa hai làng xóm tịnh (kappati gàmantarakappo) 

4. _ Bốn, trú xứ tịnh (kappati àvàsakappo) 

5. _ Năm, tùy ý tịnh (kappati anumatikappo) 

6 Sáu, cửu trú tịnh (kappati àcinnakappo) 

7 Bảy, sinh hòa hợp tịnh (kappatI amathitakappo) 

S. __ Tám, thủy tịnh (kappati Jalog1 pàtum) 

0, Chín, bất ích lũ ni-sư đàn tịnh - tọa cụ không biên tịnh (kappatI 
adasakam nisidànam) 

10. _ Mười, kim ngân tịnh (kappatI JàtarùparajJatam). 


Mười điều phi pháp này xuất hiện tại Tỳ-Xá-Ly. Có người con của Tu-Na- 
Ca thuộc giòng Bạt-Xà-Tử tên là A-Tu ( Tesam Susunàgaputto Kàlàsoko 


nàma ràjà pakkho ahosi) làm vua và ủng hộ phe Bạt-Xà-Tử. Khi ấy, trưởng 
lão Da-Tu-Câu-Ca (Yasa Kàkandakaputta) là con của Ca-Càn-Đà, đang đi 
dần vào vùng Bạt-Xà, nghe xuất hiện mười điều phi pháp tại thành Tỳ-Xá- 
Ly do nhóm Tỳ-kheo Bạt-Xà-Tử. Vì nghĩ rằng ta không nên ở mãi đây mà 
để cho pháp đức Thập-lực bị phá hoại, hãy tìm phương tiện diệt ác pháp ấy 
nên trưởng lão đi đến Tỳ-Xá-Ly. Khi ấy, trưởng lão Da-Tu-Câu Ca-Kiền- 
Đà- Tử trú ở giảng đường Cưu-tá-già-la thuộc rừng Đại-Lâm. 


Trong lúc thuyết giới, các Tỳ-kheo Bạt-Xà-Tử đem bát đựng đầy nước đặt 
giữa Ty-kheo tăng. Khi các Ưu-bà-tắc (upàsaka) ở Tỳ-Xá-Ly. đến, những 
Tỳ-kheo ây bảo họ tùy ý cúng dường tiền cho chúng tăng, nửa tiền (màsaka), 
hay một tiền để tăng sắm y phục... tất cả nhu cầu được nói ra. Sự việc kết tập 
Tỳ-ny tạng này với đúng số 700 Tỳ-kheo nên gọi là Bảy trăm Tỳ-kheo kết 
tập Tỳ-ny tạng. Có hai vạn Tỳ-kheo tập họp trong hội này. Trưởng lão Tỳ- 
kheo Da-Tư-Na đứng ra vận động tô chức việc này. Giữa chúng Tỳ-kheo 
Bạt- Xà-Tử, trưởng lão Ly-Bà-Đa (Revata) hỏi và Tát-Bà-Ca (Sabbakàmin) 
đáp, cùng nhau đem luật tạng ra để quyết đoán mười việc phi pháp và dập tắt 
sự tranh chấp. 


Sau đó, Tát-Bà-Ca thưa: - Đại đức, giờ đây chúng ta nên kết tập pháp và 
luật. 


Họ chọn lựa những vị Tỳ-kheo thông suốt ba tạng cho đến những vị chứng 
ba đạt trí. Sau khi chọn xong, tại vườn Bà-Ly-Ca (Vàtukàràma) ở Tỳ-Xá-Ly, 
khi đại chúng đã tập họp, tiến hành theo đúng như lúc Ca- Diếp kết tập pháp 
tạng lần đầu. Tất cả sự cầu bân trong Phật pháp đều bị loại trừ, y cứ vào tạng 
để hỏi, y cứ A-hàm để hỏi, y cứ chỉ tiết để hỏi, y cứ các pháp-tụ đê hỏi 
(Pitakavasena, Nikàyavasena, Angavasena Dhammakkhandhavasena); tất cả 
pháp-tạng và Tỳ-ny tạng đều được kết tập hết. Như vậy, vào tháng tám, đại 
chúng này đã kết tập xong. 


Có kệ khen ngợi: 


Bảy trăm vị trong đời, 
Gọi Bảy-trăm kết tập. 
Như đã nói ở trước, 
Các vị nên biết vậy. 


Khi ấy, Tát-Bà-Ca-My (Sabbakàmin), Tô-Mịi (Sàlha), Ly-Bà-Đa, Quật-Xà- 
Tu-Ty-Đa, Da-Tu (Revata, Khuljasobhita, Yasa), Bà-Na-Tham-Phục-Đa 


(Sànasambhùta) đều là đệ tử của đại đức A-Nan-Đà. Hai vị Tu-Ma-Nậu-Bảà 
(Sumana), Ta-Già-MI (Vàsabhagàmnn) đêu là đệ tử của A-Nậu-Lưu-Đà 
(Anurudha), đã từng gặp đức Phật; nói kệ: 


Đại chúng họp lần hai, 
Nói lại hết đại pháp, 
Pháp được kết tập lại, 
Làm xong việc cần làm, 
Các Tỳ-kheo lậu tận, 
Gọi kết tập lần hai. 


——-O0O--- 


Phẩm A-Dục Vương: Kết tập Pháp-tạng 


Các vị đại đức suy nghĩ rằng: Vào đời đương lai, trong pháp của Đại-sư 
chúng ta có nhơ bân như vậy xảy ra nữa hay không và các vị ây thây trong 
đời tương lai sẽ có phi pháp nhơ bân nôi lên. 


Sau thời điểm này chừng 100 năm, vào năm thứ 18, có vua A-Dục (Àsoka) 
nước Ba-Tá-Ly-Phất (Pàtaliputta) ra đời. Vua chinh phục tất cả đất đai cõi 
Diêm-phù-ly (sakala-jambudìpa), rất tin tưởng Phật-pháp (Buddhasàsana) 
nên cúng dường vô số. Bấy giờ, thấy vua A-Dục tin tưởng Phật-pháp như 
vậy, các ngoại đạo, Phạm chí (titthiya) tham lam sự cúng dường nên chen 
vào Phật pháp làm sa-môn nhưng vẫn phụng sự ngoại đạo như cũ, dùng 
pháp ngoại đạo giáo hóa mọi người. Nhơ bẩn lớn này trong Phật pháp, do 
tham dục nhơn bẩn tạo thành. Khi ây, các đại đức suy nghĩ rằng trong đời 
tương lai chúng ta gặp nhơ bân ấy không. Sau khi quán sát, biết không sống 
đến lúc ấy nên họ suy nghĩ: -Ai sẽ truyền bá được Phật-pháp trong tương 
lai? 


Quán sát khắp trong Dục-giới, không tìm được người nào, lại quán sát thế 
giới Phạm-thiên (Brahmaloka), các đại đức thấy có một vị trời ngắn tuổi thọ 
đã từng thiền quán pháp-tướng. Các đại đức nghĩ rằng chúng ta nên đến 
thỉnh vị trời này giáng hạ vào thế gian, thọ thai vào nhà Bà-la-môn Mục- 
Kiền-Liên, sau đó chúng ta sẽ giáo hóa làm cho người ấy xuất gia; sau khi 
xuất gia, vị ấy sẽ thông đạt tất cả Phật-pháp, chứng ba đạt trí, phá tan ngoại 
đạo, phán quyết các pháp tranh cãi, chỉnh đón và hộ trì Phật-pháp. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, các vị đại đức này đến gặp vị Phạm-thiên. Phạm- 
thiên này tên là Đế-Tu (Tissa). Đến gặp Đế-Tu, các vị đại đức nói rằng đến 
100 năm sau vào năm thứ 18 có cấu bần lớn phát sinh trong giáo pháp của 
Như Lai. Chúng tôi xem xét khắp thế gian trong Dục-giới không thấy có một 
người nảo hộ trì Phật-pháp được; xem đến Phạm-thiên thấy chỉ có ông. Lành 
thay, người thiện, nếu ông xuống thế gian thì pháp của đức Thập-lực 
(Dasabalassa sàsana) sẽ được ông hộ trì. 


Phạm-thiên Đế-Tu nghe các đại đức nói rằng mình sẽ trừ diệt được cấu bân 
phát sinh trong Phật-pháp nên rât vui mừng nói: - Lành thay! Xin vâng. 


Đã được Phạm thiên ấy cam kết đồng ý xong, các đại đức rời khỏi cõi Phạm 
thiên. 


Khi ấy, có đại đức Hòa-Ca-Bà (Siggava), Chiên-Đà-Bạt-Xà (Candavajji). 
Hai vị này bậc trì ba tạng, thông ba đạt-trí (Tipitakadhara pattapatisambhida 
khinàsava), chứng ái-tận A-la-hán trong chúng thiếu niên. Nhưng hai vị này 
không tham dự ngăn tránh-sự (kết-tập lần hai). Các vị đại đức nói với hai 
trưởng lão: Hai vị không tham dự việc ngăn được tránh-sự đúng lúc nên 
chúng tăng y vào việc này trị phạt hai vị. Tương lai, có vị Phạm-thiên tên 
Đế-Tu sẽ sinh vào nhà Bả-la-môn Mục-Kiên-Liên. Hai vị hãy chia nhau, 
một người đến đó tiếp nhận và độ cho xuất gia; một người dạy học Phật- 
pháp. 


Sau đó, các vị đại đức A-la-hán tùy theo tuổi thọ đài ngắn mà tuần tự vào 
Niêt-bàn. 


Có bài kệ: 


Chúng thứ hai Bảy-trăm, 
Hòa hợp diệt phi pháp, 
Vì tương lai giáo pháp, 
Đã làm cho trường tồn, 
Bậc ái-tận tự tại, 

Chứng đắc ba đạt trí, 

Có năng lực thần thông, 
Vẫn không thoát vô thường, 
Tôi xin kể danh hiệu, 

Đề truyền đến sau này, 
Vậy đời sống vô thường, 


Biệt rõ khó sông còn, 
Nêu muôn được bât tử, 
Nên chuyên cân tĩnh tân. 


Nói về chúng tăng thứ hai này, Ma-ha Phạm-thiên Đế-Tu (Tissa 
Mahàbrahman) từ Phạm thiên giới giáng hạ sinh vào nhà Bà-la-môn Mục- 
Kiền-Liên (Moggalibrahmana). Khi ấy, thấy Đế-Tu đã thác thai vào nhà Bà- 
la-môn Mụuc-Kiên-Liên, hằng ngày Hòa-Ca-Bà đến nhà ấy khất thực cho đến 
bảy năm. Vì sao? Vì tạo điều kiện để hóa độ. Suốt cả bảy năm, tại nhà này, 
tôn giả không khất thực được thức ăn, xin nước cũng không được. Qua bảy 
năm, tôn giả vẫn đến khất thực, được người trong nhà nói: Đã ăn xong rồi, 
xin đại đức hãy đi sang nhà khác. 


Hòa-G1a-Bà suy nghĩ: Đã được họ nói đên, vậy nên trở vê. 


Trên đường từ chỗ khác trở về nhà, gặp Hòa-Bà-Ca, Bà-la-môn kia nói: - Ôi 
cha! Này người xuât gia, có phải vừa ra khỏi nhà tôi, có được gì không? 


Đáp: - Được. 


Về đến nhà, Bà-la-môn này hỏi gia nhân: - Có cho Tỳ-kheo khất thực món 
gì không? 


Đáp: - Không cho gì cả. 

Nói: - Tỳ-kheo nói dối, nêu ngày mai ông ấy đến đây, ta sẽ hỏi cho rõ. 

Sáng hôm sau, Bà-la-môn ngồi chờ trước cửa. Khi đại đức Hòa-Ca-Bà đến, 
Bà-la-môn hỏi: - Này đại đức! Hôm qua ông nói có nhận được nhưng chắc 
chăn không có gì; vì sao nói đôi, pháp Tỳ-kheo có được nói dôi không? 

Đại đức Hòa-Ca-Bà đáp: - Tôi đến nhà ông đã bảy năm nhưng không được 
øì cả, hôm qua được nghe gia nhân nói bảo tôi đi sang nhà khác; thê nên nói 


có được. 


Bà-la-môn thầm nghĩ: - Tỳ-kheo này chỉ được lời nói mà nói có được. Lành 
thay! Chính là người biết đủ. Nếu được ăn uống, tất người ấy rất hoan hỷ. 


Bà-la-môn liền vào trong, lây phần thức ăn của mình dâng cúng cho Hòa- 
Ca-Bà và thưa rằng từ nay về sau, xin ngài đến đây nhận thức ăn. 


Do đó, hằng ngày Hòa-Ca-Bà đến nhận thức ăn. Thấy Hòa-Ca-Bà đầy đủ uy 
nghi nên Bà-la-môn sinh tâm ý hoan hỷ. Khi đã có tâm hoan hỷ, ông ta lại 
thỉnh: - Đại đức! Từ nay về sau đừng đến khất thực nhà khác nữa, mà đến 
thọ thực ở đây luôn. 


Hòa-Ca- Bà 1m lặng nhận lời. 


Hằng ngày, sau khi thọ thực, tôn giả giảng dạy Phật pháp rồi ra về. Bấy giờ, 
con trai người Bà-la-môn vừa được l6 tuổi, đã học xong ba sách Vi-đà theo 
pháp Bả-la-môn (Tinnam vedànam pàragu ahosi). Thiếu niên Bà-la-môn này 
vừa từ Phạm-thiên giáng hạ nên còn ưa thích sự tịnh khiết, chọn trước ghế 
dài riêng cho mình không cho người khác dùng chung. Khi sắp đến Đập thầy 
học, chọn ghế dài riêng cho mình, lau chùi sạch sẽ, treo lên giữa nhà rôi mới 
ra đi. Sau đó, đại đức Hòa-Ca-Bà đến nhà, suy nghĩ: Đã đến lúc rồi, ta tới lui 
ở đây nhiều năm nhưng chưa nói chuyện với thiếu niên Bà-la-môn này, nên 
dùng cách gì để hóa độ nó đây. 

Tôn giả dùng thần lực che mắt không thấy được ghế dải trong nhà, chỉ thấy 
ghế dài (pallanka) của thiếu niên Bà-la-môn. Thây tôn giả Hòa-Ca-Bà đến, 
Bà-la-môn tìm ghế ngồi khắp nơi nhưng không có, chỉ thấy ghế của con 
mình nên lẫy đưa cho tôn giả ngồi. 

Trở về nhà, thấy Hòa-Ca-Bà ngồi trên ghế dài của mình đã chọn nên thiếu 
niên Bà-la-môn rất tức giận. Anh ta hỏi gia nhân: Ai đem ghế dài ta đã chọn 


cho sa-môn ngôi vậy. 


Khi Hòa-Ca-Bà thọ thực xong, thiếu niên Bà-la-môn đã bớt tức giận. Đại 
đức nói với thiêu niên này: - Này con! Con biệt được gì? 


Đáp: - Thưa Sa-môn, con chăng biết được gì? 
Hỏi: - Vậy ai biết? 

Thiếu niên Bả-la-môn hỏi Hòa-Ca-Bà: 

- Sa-môn biết pháp Vi-đà không? 


Hỏi như vậy vì cho là Sa-môn này đều biết hết. 


Đại đức Hòa-Ca-Bà thông suốt cả ba sách Vi-đà, Càn-thư (Nighandu) (Hán 
dịch là sách vạn vật), Khaithư (ketubha), Y- để-ha-tả (Itihàsa, 
Akkharappabheda), phân biệt được tất cả văn tự. Thiếu niên Bà-la-môn này 
có những pháp còn nghi ngờ chưa thông hiểu được. Vì sao? Do thây cậu ta 
không hiểu rõ. Thiếu niên Bả-la-môn này hỏi Hòa-Ca-Bà từng vẫn đề nan 
giải và được giải đáp tận cùng. 


Hòa-Ca-Bà nói với thiêu niên Bà-la-môn: - Con đã hỏi nhiêu rôi, đền lượt ta 
hỏi một việc; con hãy trả lời. 


Thiếu niên Bà-la-môn nói: - Lành thay! Thưa Sa-môn, con sẽ phân biệt mà 
trả lời. 

Hòa-Ca- Bà đem trong hai tâm (cittayamaka) ra hỏi: - Tâm của người nào đã 
phát sinh thì không diệt, tâm của người nào bị diệt thì không sinh, tâm của 
người nào khi diệt thì diệt, tâm người nào khi sinh thì sinh (Yassa clttam 
uppajJatI na niruJJatI, tassa ciftam niruJJhissati nuppaJJIssatI, yassa và pana 
ciftam niruJJhissati nuppaJJIssatfI, tassa cIftam uppaJjatI na niruJJhatl). 


Khi ây, hệt ngó lên trời rôi lại cúi nhìn xuông đât, không biỆt tại sao cả nên 
thiêu niên Bà-la-môn hỏi lại Sa-môrn: - Thưa Sa-môn, đây là nghĩa gì? 


Đáp: - Đây là Vi-đà của Phật. (Buddhamanta) 

Thiếu niên Bà-la-môn thưa: - Đại đức dạy cho con được không? 

Đáp: - Được. 

Hỏi: - Làm sao được học? 

Đáp: - Nếu con xuất gia thì sau đó được học. 

Bấy giờ, rất vui mừng, đến gặp cha, thiếu niên Bả-la-môn ấy thưa rằng: - Sa- 
môn này biệt Vi-đà của Phật, con muôn đên học; nhưng với hình thức áo 
trăng thê tục thì Sa-môn không dạy, bảo con xuât gia sau đó mới được học. 


Sau khi suy nghĩ, cha nói: - Lành thay! Nếu con xuất gia, học Vi-đả xong 
hãy mau vê nhà. 


Thanh niên Bà-la-môn suy nghĩ: - Ta đền học Vi-đà với Sa-môn này, sau khi 
học xong sẽ trở vê. 


Khi sắp lên đường, cha mẹ răn dạy: - Con phải cô gắng học tập, cho phép 
con lên đường. 


Đáp: - Con không dám phiền cha mẹ răn dạy. 


Khi ấy, con người Bà-la-môn đến gặp Hòa-Ca-Bà và được tôn giả độ cho 
làm sa đi, rồi đem 32 pháp thiền định (về thân thể) dạy cho vị này tư duy. 
Trong thời gian ngắn, vị này đắc Tu-đà-hoàn đạo. 


Hòa-Ca-Bà suy nghĩ: Thanh niên này đã đắc đạo tích, không còn thích về 
nhà. Như hạt giông đã rang cháy không còn mọc nữa, sa di này cũng như 
vậy. 


Tôn giả lại nói: - Nếu ta cho học pháp thiền định sâu xa thì người này sẽ 
chứng quả A-la-hán và thích sống an tịnh, không còn chịu học Phật-pháp 
nữa. Từ nay, ta nên đưa vị này đến gặp Chiên-Đà-Bạt-Xà (Candavajjitthe 
rassasantika) để học Phật-pháp và thực hiện được ý định của ta. 


Hòa-Ca-Bà nói: - Lành thay! Sa di đến đây (ehi tvam sàmanera), con có thê 
đên gặp đại đức Chiên-Đà-Bạt-Xà đê học Phật-pháp không? Đên nơi, con 
thưa với vị ây răng: Đại đức, thây con sai đên đây đê học tập Phật pháp. 


Được Sa di này thưa, Chiên-Đà- Bạt-Xà đáp: 
- Lành thay sa di, ngày mai sẽ học. 


Sau đó, Đế-Tu được học tất cả Phật- pháp chỉ trừ luật tạng. Sau khi học tập, 
Đế-Tu được thọ giới cụ túc và chưa đầy một năm đã thông suốt Luật tạng. 
Khi đã hiểu biết hết ba tạng, Đế-Tu được hòa thượng và A-xà-lê 
(Àcariyupajjhàya) đem hết Phật pháp giao phó cho rồi tùy theo tuổi thọ mà 
họ vào Niết-bàn. 


Khi ấy, Đế-tu chuyên tu thiền định, chứng quả La-hán, đem Phật pháp giáo 
hóa mọi người. 


Bấy giờ, vua Tân-Đầu-Sa-La (Bindusara) có cả trăm (101) người con. Sau 
khi vua Tân-Đâu-Sa-La qua đời, trong bôn năm vua A-Dục giêt hêt các anh 


em khác, chỉ còn để lại một người em cùng mẹ (ekamàtikam tissakumaram 
thapsantika). Qua bốn năm, vua A-Dục mới tự xưng vương. Từ khi Phật vào 
Niết-bàn đến nay là 2I§ năm (Tathàgatassa parinibbànato dvinnam 
vassasaànam upari atthàrasame 2lŠ vasse sakala-jambudipe- 
ekarajjabhisekam pàpum). Sau đó, vua A-Dục thống lĩnh hết cả cõi Diêm- 
phù-ly. Tất cả vua khác đều phục tùng. Ủy thần của vua bao trùm cả hư 
không đến mặt đất trong một do-tuần. 


Hằng ngày, các qui thần ở ao A-nậu-đạt (anotattadaha) đem đến tám gánh có 
16 chum nước đề dâng cho vua. Khi ấy đã tin tưởng Phật pháp nên vua A- 
Dục đem tám chum nước dâng Tỳ-kheo tăng; hai chum dâng đến vị thông ba 
tạng; hai chum tặng cho phu nhân của vua, và xử dụng bốn chum. Hằng 
ngày, qui thần ở núi Tuyết dâng cây đánh răng mềm mại thơm đẹp 
(dantakattha) tên la-đa (nàgalatà) dâng cho vua. Vua đem cây chà rắng này 
ban phu nhân và thê nữ trong cung một vạn sáu ngàn người, sáu vạn Tỳ- 
kheo trong chùa, dùng hăng ngày đầy đủ. Lại có quỷ thần ở núi Tuyết dâng 
trái thuốc tên A-ma-lặc, Ha-la-lặc (agadàmalaka, agadaharitaka). Loại trái 
này màu vàng kim, hương vị hiểm có. Lại có quỷ thần dâng trái Am-la chín 
(ambapakka). Hằng ngày, lại có quỷ thần dâng năm loại y phục màu hoàng 
kim và khăn tay (hatthapunchanapattaka), dâng nước mật hiền thánh, dâng 
hương thoa, hoa xả-đề. Vua rồng dưới biển dâng thuốc trị mắt danh tiếng 
(anjana). Tại bờ ao A-nậu-đạt có lúa thơm tự nhiên được chuột bóc sạch vỏ, 
lấy ra hạt gạo sạch. Hằng ngày, chim anh vũ mang 90 gánh gạo này đến 
dâng vua. Ong mật làm tô trong cung của vua, dâng mật cung cấp cho vua. 
Bay đến chỗ vua ở, chim Ca-lăng-tần-già (karavikasakuna) ca hót những âm 
thanh hòa nhã làm vui lòng vua. Nhà vua có những uy thần như vậy. 


Một hôm, vua làm xích khóa băng vàng, sai người đưa vua rồng biển về. 
Vua rồng biển này sống lâu một kiếp nên đã từng thấy bốn đức Phật thời quá 
khứ. Khi vua rồng đến nơi, vua mời ngồi vào tòa sư tử và che lọng trắng ở 
trên, đem các loại hương hoa cúng dường. Vua A-Dục cối chuỗi ngọc đang 
mang, đeo cho vua rông. biển, đem một vạn sáu ngàn kỹ nữ vây quanh cúng 
dường và nói với vua rồng: - Nghe đức Như Lai có tướng tốt đặc biệt, ta 
muốn nhìn thấy, long vương hãy hiện ra cho. 


Nghe lệnh vua, bằng thần lực của mình, vua rồng biển biến thân mình ra 
hình tướng Như Lai (Sammàsambuddhassa rùpa) trang nghiêm bằng các 
công đức vi diệu với ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp như hoa sen, 
hoa Uất-ba-la nở xinh đẹp trên mặt nước, trang hoảng với những ánh sáng 


xanh, vàng, đỏ, trắng chiếu xa một tầm như các ngôi sao trên không trung, 
như câu vông, như điện quang xoay tròn tỏa ra, như núi vàng rực rỡ bằng 
ánh sáng các loại châu báu chung quanh; tất cả mọi người nhìn không chắn; 
các phạm, thiên, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà... chăm chú chiêm ngưỡng trong 
suốt bảy ngày đêm. Nhìn thấy thân tướng Như Lai, vua A-Dục rất hoan hỷ. 


Trong suốt ba năm từ khi lên ngôi, chỉ biết phụng sự ngoại đạo 
(bàhirakapàsanda), đến năm thứ tư nhà vua mới có tín tâm với Phật pháp. 
Nhà vua phụng sự ngoại đạo vì khi tại vị phụ vương của vua là Tân-Đầu-Sa- 
La tin tưởng ngoại đạo, cúng dường cho sáu vạn Bà-la-môn hằng ngày. Vua 
và phu nhân, trong cung đều phụng thờ ngoại đạo vì thừa hành theo tín 
ngưỡng của cha. Một hôm, vua A-Dục tổ chức cúng dường các Bà-la-môn. 
Ngồi trên điện, vua nhìn thấy các Bà-la-môn nhìn ngó hai bên không có 
phép tắc gì cả. Thấy như vậy, vua suy nghĩ: Ta sẽ tuyên chọn, chắc chắn có 
những vị đủ phép tắc và sẽ cúng dường các vị ấy. 


Sau khi suy nghĩ, vua bảo các đại thần: - Này các khanh, ai có phụng sự các 
Sa-môn, Bà-la-môn thì mời họ vào cung ta sẽ cúng dường. 


Các quan đáp: - Lành thay. 


Sau khi trở vê, các quan mời những vì Ny-kiên-đà (nighantha), ngoại đạo... 
mà họ phụng sự vào cung vua. Đên nơi, các quan tâu: - Đây là các vị la-hán 
của chúng tôi. 


Khi ấy, vua A-Dục bố trí những chỗ ngồi cao thấp đẹp xấu không giống 
nhau và bảo các ngoại đạo tùy theo khả năng của mình mà ngồi vào chỗ. 
Nghe vua nói như vậy, các ngoại đạo ngôi theo sở thích mình. Có người 
ngồi trên ghế dài, hoặc ngồi trên tắm ván. Thấy như vậy, vua suy nghĩ: 
Những ngoại đạo này nhất định không có pháp tắc. 


Nghĩ như vậy, vua nói: - Ngoại đạo như vầy thật không đáng cúng dường. 
Do đó, sau bữa ăn, vua ra lệnh họ ra về nøay. 
Một hôm, ở bên cửa số (sìhapanjara) trên cung điện, thấy một sa-di tên là 


Nê-Cù- Đà (Nigrodha) đang đi ngang trước điện với dáng đi uy nghĩ vững 
vàng (Iriyàpathàsampamna). Vua hỏi: - Đầy là Sa-di nào vậy? 


Cận thần đáp: - Sa-di Nê-Cù-Đà, là con của Tu-Ma-Na con trưởng của tiên 
vương (Bindusàraranno Jetthaputtassa SumanaràJakumàrassa putfo). 


Pháp-sư (Buddhaghosa) nói: Sau đây, tuần tự ta sẽ kê lại nhân duyên ấy. Sau 
khi vua Tân-Đâu-Sa-La bị bệnh qua đời, từ nước Uất-chi (ujjeniraja) là nơi 
được phong, vua A-Dục trở về nước của cha và giết ngay thái tử Tu-Ma-Na 
và tự giữ lấy việc nước. Sau khi giết thái tử Tu-Ma-Na, vua A-Dục kiểm 
soát hết trong cung. Vợ của Tu-Ma-Na đã có thai được mười tháng, thay đổi 
y phục đi trốn, đến thôn Chiên-đả-la (candàlagàma) gần thành. Gần thôn, có 
cây đại thụ tên Nê-Cù-Đà. Có một vị trời làm thọ thần ở đây. Thấy vợ của 
Tu-Ma-Na, thọ thần nói: - Hãy đến đây. 


Nghe thần cây gọi, bà này liền đến nơi. Dùng thần lực của mình, thọ thần 
hóa ra một cái nhà và bảo bà ây: 


- Bà hãy ở trong nhà này. 


Nghe bảo như vậy, bà ấy vào nhà và ngay đêm ấy sinh được một bé trai nên 
người mẹ đặt tên là Nê-Cù-Đà. Vì vậy, chủ thôn Chiên-đả-la cung kính cung 
câp không khác gì nô tỳ thấy người chủ. Khi ấy, vương phi này đã sông 
trong ngôi nhà của thọ thần đến bảy năm và Nê-Cù-Đà lên bảy tuổi. 


Khi ấy, có vị Tỳ-khưu A-la-hán tên là Bả-Lưu-Na (Mahàvaruna) dùng thần 
thông quán sát Nê-Cù-Đà, thây có nhân duyên được hóa độ, nên suy nghĩ: 
Đã đên lúc rôi, sẽ độ cho cậu bé ây làm sa-di. 


Tôn giả đến gặp Vương phi xin độ Nê-Cù-Đà làm sa-di. Sau khi được vương 
phi chấp nhận, tôn giả thế độ cho Nê-Cù-Đà làm sa-di. Khi tóc chưa rơi hết 
xuống đất, sa-di này đã chứng A-la-hán (khuragge yeva arahattam pảpuni). 
Một hôm, sau khi dọn đẹp, sa-di này mặc y phục đàng hoàng đến gặp thầy 
mình để cúng dường rồi cầm y bát (Pattacìvaram àdàya) đi đến chỗ người 
mẹ, vào thành bằng cửa Nam, đi ngang trước cung điện và định ra cửa phía 
Đông. Khi ấy, đang kinh hành qua lại về hướng Đông trên điện, thấy sa-di 
Nê-Cù-Đà với uy nghi đỉnh đạc đang đi nhìn dưới đất cách bảy tắc nên tâm 
nhà vua trở nên thanh tịnh...sự việc này như nói ở trước; sẽ nói tiếp theo. 


Bấy giờ, vua A-Dục suy nghĩ: VỊ sa-di này uy nghi cử chỉ đàng hoàng từ 
tốn, tất có pháp lợi của bậc thánh (Iokuttaradhamma). 


Sau khi gặp sa-di này, nhà vua rất hoan hỷ tin tưởng, phát sinh tâm từ bi. Vì 
sao? Trong đời quá khứ, sa-di này là anh vua A-Dục, đã cùng nhau làm các 
công đức. Có bài kệ: 


Do nhân duyên đời trước, Nên đời này hoan hỷ, 
Như hoa Uất-la-bát (uppala) Nở tươi tốt trong nước. 


Khi tâm từ bị đã phát sinh, vua A-Dục không kềm lòng được, VỘI vàng sai 
ba đại thân đi gọi sa-di ây. Các đại thân đi đã lâu nhưng không thây trở vê. 
Vua lại sai ba đại thân khác đên bảo sa-di: - Sa-di ơi! Hãy đên mau. 


Khi ấy, với uy nghi nghiêm trang, sa-di này từ tốn đi đến. Thấy sa di đến, 
vua bảo hãy tự xem xét mà chọn chỗ ngồi tùy ý. Quan sát khắp mọi người, 
biết rõ không có Tỳ-kheo, sa di định ngồi vào tòa cao có che lọng trắng nên 
ra dấu để vua nhận bát. Thấy sa di ra dấu, vua thầm nghĩ: sa di này chắc là 
g1a chủ. 


Sau khi đưa bát cho vua, sa đi ngồi vào tòa của vua. Nhà vua lây thức ăn của 
mình dâng cho sa di. Sa di chỉ nhận thức ăn vừa đủ no. Sau khi sa di thọ trai 
xong, vua hỏi: - Này sa di! Thây có biệt hêt lời dạy của thây không? 

Đáp: - Tôi biết một phần nhỏ. 

Vua nói: - Lành thay, xin nói cho tôi nghe. 


Đáp: - Lành thay, đại vương, tôi sẽ nói. 


Sau khi suy nghĩ: theo khả năng tiếp thu của vua mà ta nói pháp cú để chú 
nguyện (Dhammapada); sa di nói nữa bài kệ: 


Sống không biếng nhác là Niết-bàn 

Ai sống biếng nhác là sinh tử. 

(Appamàdo amatapadam, pamàdo maccuno padam - Dh.2] - 
Giới vì cam lộ đạo, 

phóng đật vi tử kính - Pháp cú kinh, Phóng dật phẩm). 


Nghe xong, vua nói với sa di: - Tôi đã nghe rôi, xIn nói tiêp cho hết. 


Sau khi sa di chú nguyện, vua thưa: - Hằng ngày xin cúng dường tám phần 
ăn. 


Sa đi đáp: - Lành thay, tôi xin dâng lại cho thầy (upajjàya) 
Vua hỏi: - Thầy của sa di là ai? 

Đáp: - Vị không gây tội, thấy tội thì quở trách đó là thầy tôi. 
Vua nói: - Xin dâng thêm tám phần nữa. 

Sa di đáp: - Lành thay! Xin dâng lại cho A-xà-lê (Acariya). 
Vua hỏi: - A-xà-lê là a1? 

Đáp: - Vị giáo dục cho biết chánh pháp là A-xà-lê của tôi. 
Vua nói: - Lành thay! Tôi dâng thêm tám phần nữa. 

Sa đi nói: - Tám phần này xin dâng đến Tỳ-kheo tăng. 

Vua hỏi: - Tỳ-kheo tăng là a1? 


Sa di đáp: - Là nơi mà thây tôi, A-xà-lê của tôi, và tôi y chỉ vào đó đê đặc 
ØIỚớiI Cụ tÚc. 


Nghe nói, vua càng hoan hỷ, nói với sa di: - Nêu như vậy, tôi xin dâng thêm 
tám phân nữa. 


Sa di đáp: - Lành thay! Xin nhận. 


Sau khi nhận lời, hôm sau sa di đưa 32 vị đến cung vua. Thọ thực xong, vua 
hỏi sa đi: Còn có Ty-kheo khác không? 


Đáp: - Còn có. 
Vua nói: - Nêu có, xin đưa thêm 32 vị đên nữa. 


Cứ như vậy, lần tuân tự tăng dân đên sáu vạn vị. Bây giờ, sáu vạn đô chúng 
ngoại đạo bị mât phân cúng dường. Đại đức Nê-Hòa-Đà dạy bảo vua và phu 


nhân trong cung cùng các quan đều thọ ba qui y và năm giới cắm. Tín tâm 
của vua và mọi người tăng gấp bội không có thối lui. Vì chúng tăng, vua xây 
dựng chùa lớn để làm trú xứ cho tăng, hằng ngày cúng đường sáu vạn vỊ. 
Vua ra lệnh tám vạn bốn ngàn quốc vương do vua thống lĩnh xây dựng tám 
vạn bốn ngàn chùa lớn, tám vạn bốn ngàn tháp tại các nước. Được vua ra 
lệnh như vậy, các nước đều hoan hỷ thực hiện. 


Một hôm, vua tổ chức hội đại bố thí (mahàdàna) ở Tăng-già-lam A-Dục 
(Asokàràma). Sau khi bố thí, ngồi giữa sáu vạn Tỳ-kheo tăng, vua thưa: Bốn 
vật cúng dường (catùhi paccayehi pavàretvà) là thuốc men, thức ăn, y phục, 
ngọa cụ, trằm xin dâng cho tăng theo yêu cầu. 


Sau khi thưa như vậy, vua hỏi: 
- Các đại đức! Pháp của Phật gồm bao nhiêu loại? 
Tỳ-kheo đáp: - Có chín phần pháp, chia thành tám vạn bốn ngàn pháp-tụ. 


Nghe như vậy, với tâm chí thành về pháp, vua thầm nghĩ: Ta nên xây tám 
vạn bôn ngàn ngôi chùa đê cúng dường tám vạn bôn ngàn pháp-tụ. 


Ngay hôm ây, vua bỏ ra chín mươi sáu ức ngân tiên, và gọi đại thân đên, bảo 
răng: 


- Hãy sai sứ giả đên bảo tám vạn bôn ngàn nước của ta thông lĩnh, cứ một 
nước xây dựng một ngôi chùa. 


Chính nhà vua tự xây dựng chùa A-Dục. Biết vua muốn xây dựng thành 
chùa lớn, chúng tăng liền sai một Tỳ-kheo tên Nhân-Đà-Quật-Đa (Indagutta) 
là bậc lậu tận A-la-hán có đại thần lực làm tổng tri sự việc trong chùa. Thấy 
trong chùa có chỗ nào khiếm khuyết, Nhân-Đà-Quật-Đa dùng thần lực của 
mình để sửa chữa cho hoàn hảo. Băng tiền của vua dâng và thần lực của La- 
hán, sau ba năm ngôi chùa hoàn thành. Sau khi chùa ở các nước hoàn thành, 
họ đến tâu vua. Cùng đến trong một ngày, họ gặp tê tướng, thưa: 


- Chùa đã xây xong. 
Tê tướng vào tâu vua: 


- Tám vạn bôn ngàn ngôi chùa của tám vạn bôn ngàn nước đã xây xong. 


Sau khi khen ngợi lành thay, vua sai một đại thần đánh trống tuyên bố chùa 
tháp đã hoàn tất, bảy ngày sau sẽ có hội bố thí cúng dường to lớn, tất cả 
nhân dân trong ngoài trong nước đều thọ tám giới (attha sìlangàni) để thân 
tâm thanh tịnh, sau bảy ngày mọi người trang sức đàng hoàng đến nhận lệnh 
vua. Như chư thiên vây quanh Thiên-đế-thích, quốc độ của vua A-Dục cũng 
được trang nghiêm như vậy. Nhân dân đi dự hội không chán, cùng nhau vào 
chùa chiêm ngưỡng. 


Khi ấy, chúng tăng tập họp có tám ức Tỳ-kheo tăng, chín mươi sáu vạn Tỳ- 
kheo ny. Trong chúng này, có một vạn La-hán. Các vị Ty-kheo tăng suy 
nghĩ: Ta nên dùng thần lực làm cho vua thấy được công đức mà mình đã tạo, 
được thấy như vậy rồi thì sau đó làm cho Phật pháp cực kỳ thịnh hành. Dùng 
năng lực thần thông, các Tỳ-kheo làm cho trong một lúc vua thấy được tất cả 
các chùa tháp, tất cả những công đức do sự bồ thí sự cúng dường của vua 
trong tất cả vùng đất ngang dọc bốn phương đến tận bờ biển của vua thống 
lĩnh ở cõi Diêm-phù-ly. Được thấy như vậy rồi, vua rất hoan hỷ, bạch với 
chúng tăng: 


- Hiện nay, con làm việc đại bố thí cúng đường Như Lai, trong lòng hoan hỷ 
như vậy, có ai làm băng con không? 


Khi ấy, trong tăng cử Muc-Kiên-Liên-Tử Đế-Tu đáp lời cho vua. Đế-Tu trả 
lời: 


- Khi Phật còn tại thế, mọi người cúng đường không bằng vua, không ai có 
thê hơn vua được. 


Nghe Đế-Tu nói, vua hoan hỷ vô cùng, suy nghĩ: Làm việc bố thí lớn trong 
Phật pháp không ai băng ta, ta nên thọ trì Phật pháp như con yêu mên cha, 
thì không còn gì nghi ngờ nữa. 

Khi ấy, vua hỏi Tỳ-kheo tăng: 

- Đối với Phật pháp, trẫm đã vào được chưa? 

Nghe vua hỏi, thấy bên cạnh vua có vương tử tên Ma-Hê-Đà (Mahinda) đã 


đầy đủ nhân duyên, nên Đế-Tu suy nghĩ: Nếu vương tử này được xuất gia thì 
Phật pháp hưng thịnh vô cùng. 


Sau khi suy nghĩ, Đế-Tu thưa với vua: - Đại vương, công đức như thế này 
vẫn chưa vào Phật pháp được. Như có người đem bảy loại quý báu chồng 
chất từ mặt đất lên tận cõi Phạm-thiên ra bố thí, nhưng vẫn chưa được vào 
trong Phật pháp, huông chi sự bô thí như vua mà mong được vào. 

Vua hỏi: - Làm sao được vào pháp phần? 


Đáp: - Người nghèo hay giàu cho con ruột của mình xuất gia thì được vào 
Phật pháp. 


Nghe nói như vậy, vua suy nghĩ: Ta bố thí như vậy mà cũng chưa được vào 
Phật pháp vậy ta nên tìm cách đê được vào. 


Nhìn sang hai bên, thấy Ma-Hê-Đà, vua suy nghĩ: Em ta là Đế-Tu đã tự xuất 
gia nên phải lập Ma-Hê-Đà làm thái tử, nhưng đưa lên làm thái tử là tôt hay 
cho xuât gia là tôt. 


Vua bảo Ma-Hê-Đà: - Con có thích xuất gia không? 


Thấy chú mình là Đế-Tu đã xuất gia, Ma-Hê-Đà đã có ý muốn xuất gia, 
nghe vua hỏi như vậy, rât vui mừng thưa: 


- Thật con muốn xuất gia. Nếu con xuất gia, đại vương được pháp phần 
trong Phật pháp. 


Khi ấy, có vương nữ tên Tăng-Già-Mật-Đa (Sanghamittà) mà trước đây 
chông đã xuât gia theo Đê-Tu, đang đứng cạnh anh mình. Vua hỏi Tăng- 
Già-Mật-Đa: - Con thích xuât gia không? 

Đáp: - Thật muốn. 

Vua nói: - Nếu con xuất gia thì tốt lắm. 

Biết tâm ý của họ, vua rất hoan hỷ hướng về Tỳ-kheo thưa: 

- Đại đức, xin chúng tăng độ hai con của tôi để tôi được vào Phật pháp. 

Luật Thiện kiến Tỳ-bà-sa 


- Quyên thứ nhất - 


——- OO --- 


Quyên thứ hai 
-ooOÒoo- 


Sau khi nhận lời, chúng tăng cử Mục-Kiền-Liên-Tử Đế-Tu làm hòa thượng, 
Ma-Ha-Đề-Bà (Mahàdeva) làm A-xà-lê, truyền mười giới; đại đức Mạt- 
Xiên-Đề (Majjhantika) làm A-xà-lê để truyền giới cụ-túc. Khi ấy, đủ 20 tuôi 
nên Ma-HêĐà thọ giới cụtúc Ngay tại giới đản 
(upasampadàsimàmandala), vị này chứng lậu tận la-hán với ba đạt trí, đủ sáu 
thần thông. 


A-xà-lê của Tăng-Già-Mật-Đa là A-Do-Ba-La (Àyupàli), hòa tượng tên là 
Đàm-Ma-Ba-La (Dhammapàli). Khi ấy vừa 18 tuổi nên Tăng-Già-Mật-Đa 
được xuất gia và thọ sáu pháp tại giới đàn. Vua lên ngôi được sáu năm thì 
hai người con xuất gia. 


Khi học kinh và luật tạng với thầy minh, Ma-Hê-Đà thọ trì thông thuộc tất cả 
Phật pháp trong ba tạng, đứng đâu trong 1000 bạn đông học. 


Vua A-Dục lên ngôi được chín năm, có Tỳ-kheo tên Đế-Tu con ông Câu-ĐÐa 
(Kontiputta Tissa) bị bệnh nặng, bưng bát đi xin thuốc và chỉ được một 
miếng bơ (sappi) nên bệnh càng nặng thêm và sắp chết. Khi sắp viên tịch, vị 
này nhắn nhủ với các Tỳ-kheo: 


- Sông trong ba cõi, cân thận chớ lười biêng. 


Nói xong, vị này bay lên ngồi trên hư không, tự hóa ra lửa hỏa thiêu thân 
mình mà vào Niết-bàn. Nghe mọi người truyền nhau việc cúng dường vị Ấy, 
vua suy nghĩ: - Trong nước của ta mà Tỳ-kheo lại không xin thuốc được. 


Do đó, vua lập những kho cấp thuốc và chứa đầy dược liệu (pokkharani) ở 
bốn cửa thành. Khi ấy, ở bốn hướng các cửa thành thuộc nước Ba-Thát-Ly- 
Phất có 4000 nhà khách (Sabhà). Hằng ngày, các nhà ấy nhận được 5000 
tiền để nộp cho vua. Vua đem 1000 dâng đại đức Ny-Cù-Đà, 1000 chi dụng 
cúng dường hoa hương cho tháp tượng, 1000 cung cấp pháp đường, 1000 
cúng các vị luật sư, một vạn cúng chúng tăng, một vạn dùng chi phí kho cấp 


thuốc ở bốn cửa thành. Bấy giờ, Phật pháp hưng thịnh, các ngoại đạo suy vi. 
Bị mất lợi dưỡng, họ đi khất thực khắp nơi nhưng không xin được. Vì đói 
khát hành hạ, họ tạm nhờ vào Phật pháp làm sa-môn nhưng vẫn giữ theo 
pháp cũ của mình để giáo hóa mọi người; cho đó là pháp là luật nên không 
hành trì theo uy nghĩ cử chỉ pháp luật của Phật và không đến sống ở trong 
chùa, nhưng đến ngày bố tát (uposatha) lại vào giữa tăng. Do đó, các Tỳ- 
kheo thanh tịnh không chịu sinh hoạt chung với họ. 


Thấy vậy, Mục-Kiền-Liên-Tử Đế-Tu suy nghĩ: - Tránh-sự đã phát sinh, 
không bao lâu nữa sẽ lớn mạnh, nêu ta ở trong tăng chúng thì không diệt 
được tránh-sự. 


Sau khi đem đệ tử giao cho Ma-Hê-Đà, tôn giả Mục-Kiền-Liên-Tử Đế-Tu 
vào ân cư một mình nơi yên tịnh trong núi A-hô-hà (Ahogangàpabbata). 


Các Ty-kheo ngoại đạo muốn Phật-pháp thành nhơ bần nên đem sách vở của 
mình xen vào giáo pháp. Họ vẫn hành trì theo pháp của mình như thờ lửa, 
đốt nóng cả năm chi phần thân thể (keci pancàtape tappanti), hay vào nước 
khi trời rất lạnh, hoặc phá hoại Phật pháp. Thế nên, các Ty-kheo chân chính 
không chịu bố tát, tự-tứ và làm tăng-sự với họ. Như vậy, kéo dài đến bảy 
năm không thuyết giới được. 


Biết sự việc này, vua A-Dục sai một đại thần đến tăng-già-lam A-Dục, thưa 
với chúng tăng nên giáo dục nhau diệt trừ sự đấu tranh mà cùng hòa hợp 
thuyết giới. 

Nhận lệnh vua, đại thần đến chùa, đem lệnh vua thưa với chúng tăng nhưng 
không ai chịu hưởng ứng cả. Đại thần đành trở về bàn với quan cận thân: 
Vua có sắc lệnh bảo chúng tăng phải chấm dứt sự bất hòa nhưng không ai 
thuận theo cả, ý bạn ra sao? 


Vị cận thần đáp: 


- Tôi thấy, khi đại vương đi chính phục các nước, a1 không thuận theo đều bị 
giêt chêt. Việc này cũng nên làm như thê. 


Nghe cận thần nói như vậy, sứ thần đến chùa thưa với thượng tọa: 


- Vua ra sắc lệnh chúng tăng phải hòa hợp thuyết giới nhưng họ không tuân 
theo. 


Thượng tọa đáp: 


- Các Tỷ-kheo chân chính không chịu bố tát chung với các Tỳ-kheo ngoại 
đạo chứ chăng phải không tuân lệnh vua. 


Khi Ấy, từ thượng tọa trở xuống, tuần tự bị giết chết cho đến lượt vương đệ 
Đê-Tu thì ngừng lại. Thây các Ty-kheo bị giêt, Đề-Tu suy nghĩ: VỊ quan này 
vâng sắc lệnh, vì hiêu sai lời vua nên giêt chúng tăng. 

Vị quan hỏi: - Đế-Tu này là ai? 

Đáp: - Là em ruột của vua. 

Khi vua A-Dục lên ngôi, lập em làm thái tử. Một hôm vào rừng du ngoạn, 
thấy các con nai giao hợp nhau, thái tử suy nghĩ: Các con nai này ăn cỏ uống 
nước lã mà còn như vậy. Huống chi các Tỳ-kheo ở trong phòng chùa, 
ø1ường nệm mêm mại, ăn uông vừa miệng, sao lại không có việc ây. 

Du ngoạn về, đến gặp vua, thái tử tâu: 

- Vừa rồi thân du ngoạn, thấy các con nai đực cái giao hợp nhau. Loài súc 
sinh ăn cỏ uống nước lã mà còn có việc ấy, các Tỳ-kheo tăng ở trong chùa 
được cúng dường đầy đủ, lẽ nào không có việc ấy. 

Nghe tâu như vậy, vua suy nghĩ: - Chắng phải chỗ nghi ngờ mà lại nghi ngờ. 
Một hôm, thái tử Đề-Tu vô ý xúc phạm vua, bị vua tức giận bảo: 

- Từ nay trẫm cho khanh lên ngôi vua trong bảy ngày, sau đó trầm sẽ giết. 
Bấy giờ, bảy ngày ấy tuy đươc làm vua, ngày đêm hưởng thụ ca nhạc, ăn 
uông, được phục vụ đủ các cách nhưng tâm trạng thái tử Đế-Tu không thích 
thú gì cả, thân thể gầy yếu, buồn khổ vô cùng. Vì sao? Vì sợ chết. Sau bảy 
ngày, vua hỏi Đê-Tu: 


- Vì sao khanh gầy yếu như vậy, ăn uống, ca nhạc không vừa ý hay sao? 


Đáp: - Bị sự chết hành hạ, tâm không thích thú gì cả. 


Nghe tâu như vậy, vua bảo Đế-Tu: - Đã biết bảy ngày nửa mới chết mà 
khanh còn lo sợ như vậy, huông chi các Tỳ-kheo luôn luôn lo sợ vô thường 
trong từng hơi thở, tâm ý nào có nhiêm trước gì. 

Nghe vua nói xong, Đế-Tu phát sinh tín tâm với Phật pháp. 

Một hôm, thái tử Đế-Tu du ngoạn đi săn, dần dần đến nơi vắng vẻ (aranna) 
thầy một Tỳ-kheo đang ngôi tên là Đàm-Vô-Đức 
(yonakamahàdhammarakkhita). Có một con voi bẻ nhánh cây, quạt cho Tỳ- 
kheo này. Thây như vậy, rât hoan hỷ, thái tử mong ước: Đên bao giờ ta mới 
được như Tỳ-kheo kia. 

Biết tâm nguyện của Đế-Tu, Tỳ-kheo Đàm-Vô-Đức dùng thần lực bay lên 
hư không và ngôi trên không trung. Làm cho Đế-Tu trông thấy, Tỳ-kheo hạ 
xuống hồ nước lớn ở chùa A- Dục (Asokàràme pokkharani) và ngôi đứng 
trên nước, thoát tăng-già-lê, uất- đa-la-tăng (sanghàtI, uttaràsanga) ném lên 


không trung rồi xuống nước tắm rửa. 


Trông thấy đại đức này có thần thông lớn như vậy, thái tử Đế-Tu rất hoan hỷ 
HÓI: 


- Hôm nay, ta sẽ xuất gia. 

Khi trở về cung, thái tử tâu vua: 

- Thần muốn xuất gia, xin đại vương thương tình cho được xuất gia. 

Nghe Đế-Tu xin xuất gia, nhà vua rất kinh ngạc bảo rằng: - Trong cung vỚI 
gái đẹp, món ăn trăm vị thơm ngon, khoái lạc thích ý, vì sao khanh lại xuât 
gia? 

Bằng mọi cách, vua khuyên vị này từ bỏ ý định trên. 

Với ý chí kiên cỗ không thay đổi, Đế-Tu đáp: 

- Gái đẹp hoan lạc trong cung chỉ là tạm thời, hội họp sẽ cha ly. 


Nhà vua cảm thán khen: - Lành thay! 


Vua sai các quan sửa sang đường sá, quét dọn sạch sẽ, dựng cờ treo phướn 
trang trí rực rỡ. Sau khi trang trí xong, các quan tâu vua: - Đã trang trí hoàn 
tât. 


Sau khi thu lấy triều phục, mão thiên quan, chuỗi ngọc anh lạc của thái tử, 
vua bồ trí hàng ngàn xe ngựa vây quanh hộ tống thái tử đến chùa. Thấy thái 
tử Đề- Tu xuất gia, chúng tăng rất hoan hỷ. Có người chuẩn bị sẵn tăng-già- 
lê, uất-đa-la-tăng, an-đà-hội (antaravàsaka), bình bát (patta) đón chờ để cho 
thái tử được xuất gia ngay. Khi ấy, thái tử đi đến thiền phòng 
(padhànaghara) gặp Tỳ-kheo Đàm-Vô-Đức cầu xin xuất gia. Có một ngàn 
đồng tử con nhà hào quí cũng xuất gia theo thái tử, Thấy thái tử xuất gia, 
nhân dân trong nước suy nghĩ: Thái tử tôn quí như vậy mà còn bỏ vương vị 
để xuất gia tu đạo, chúng ta bần cùng thì có gì mà lưu luyến. Nghĩ như vậy 
nên có vô sỐ người xuất gia theo. Vua A-Dục lên ngôi được bốn năm thì thái 
tử xuất gia. Chồng của Tăng-Giả-Mật-Đa là cháu của vua tên A-Kỳ Bà-La- 
Môn (Aggibrahman) đã có một con trai, nghe thái tử xuất gia, rất kinh ngạc 
vui mừng, đến gặp nhà vua, tâu rằng: Con cũng muốn theo thái tử xuất gia, 
xin đại vương cho phép. 


Vua khen ngợi và cho phép vị này cùng xuất gia trong một ngày với thái tử. 
Khi ấy, có nhiều người thuộc đăng cấp sát-lj xuất gia theo chánh pháp nên 
Phật pháp hưng thịnh. 


Trở lại việc trước... Đề-Tu nói: 
- Nên biêt vị quan này hiệu sai ý vua nên giêt các Tỳ-kheo. 


Giết chưa xong, bị Tỳ-kheo Đế-Tu đứng ra ngăn cản nên vị quan này không 
thể giết được nữa. Bỏ đao qua một bên, vị quan này về tâu vua: 


- Thần phụng mệnh đại vương bảo các Tỷ-kheo hòa hợp thuyết giới nhưng 
họ không tuân theo. Căn cứ vào tội ấy, thần đã tuần tự xử trảm họ nhưng giết 
chưa hết thì bị Tỳ-kheo Đế-Tu ngăn cản nên không thể giết nữa, vậy có giết 
Tỳ-kheo Đế-Tu không? 


Nghe vị quan này tâu đã giết các Tỳ-kheo, vua rất kinh hãi đau khổ ngất ngã 
lăn ra đât. Sau khi được rưới nước, một lúc sau tỉnh dậy, vua bảo vị quan 
này: 


- Than ôi! Ta sai ngươi đến chùa vì muốn cho chúng tăng hòa hợp thuyết 
giới, sao lại tự tiện giêt chêt chúng tăng? 


Đích thân đến chùa, vua bạch với chư tăng: 

- Trước đây, con có sai một vị quan đến khuyên chư tăng hòa hợp thuyết 
giới chứ không bảo họ giêt các Tỳ-kheo. VỊ quan này tự tiện giêt oan chúng 
tăng, không biết tội lôi của việc này thuộc về a1? 

Có Tỳ-kheo đáp: 

- Do vua nên giết vậy tội thuộc vua. 

Có vị nói: - Cả hai đều bị tội. 

Có một Tỳ-kheo hỏi vua: 

- Tâm vua như thế nào, có tâm giết không? 

Vua đáp: 

- Con sai họ đi với ý tạo công đức chứ không có tâm giết hại. 

VỊ kia nói: 

- Nếu tâm vua như vậy thì vua không có tội mà người giết bị tội. 

Nghe khác nhau như vậy, vua sinh ra hồ nghi, hỏi các Tỳ-kheo: 


- Ai có thê trừ được sự nghi ngờ của con. Nếu người nào trừ được tâm hồ 
nghi này thì con sẽ xây dựng lại Phật pháp. 


Các Tỳ-kheo đáp: 


- Ngài Mục-Kiền-Liên-Tử Đế-Tu có thê diệt trừ sự nghi ngờ này để kiến lập 
Phật pháp. 


Lập tức, vua phái bốn vị pháp sư (Dhammakathika), mỗi vị có ngàn Tỳ-kheo 
tùy tùng cùng lên đường. Vua lại sai bốn đại thần, mỗi người đều có ngàn 
tùy tùng, cùng nhau đi đón rước đại đức Mục-Kiển-Liên-Tử Đế-Tu trở về. 


Hai phái bộ cùng nhau vào núi A-hô-hà nghênh đón Mục- Kiền-Liên-Tử Đế- 
Tu. Đến nơi, họ thưa với Đế-Tu: - Nhà vua cho gọi Đế-Tu. 


Nhưng Đế-Tu không đi. Vua lại phái tám pháp sư, mỗi vị với ngàn Tỳ-kheo 
tùy tùng và tám đại thần, môi người cũng có ngàn người tùy tùng đên gặp 


Đế-Tu. Đến nơi họ cũng nói: - Vua cho gọi Đế-Tu. 


Nhưng Đế-Tu vẫn không đi. Trông đợi lâu ngày mà hai phái đoàn trên cũng 
chưa về, vua sinh nghi ngờ hỏi các vị đại đức: 


- Thưa đại đức! Con đã sai hai phái đoàn đi nghênh đón Mụuc-Kiền-Liên-Tử 
Đê-Tu đã lâu mà sao vân chưa thây vê. 


Chúng tăng đáp: 


- Sợ người đi đón truyên sai ý vua, nói là vua cho gọi Đê-Tu nên ngài không 
đến. 


Vua lại hỏi: 
- Nói lời thỉnh như thế nào để ngài chịu đến? 
Đáp: 


- Nếu thưa rằng Phật pháp đã bị mai một, xin đại đức đến hạ có đến cùng 
nhau dựng lại Phật pháp thì ngài sẽ đên. 


Nghe như vậy, vua lại sai mười sáu vị pháp sư, mỗi vị với ngàn Tỳ-kheo tùy 
tùng; mười sáu đại thân, mỗi vị với ngàn tùy tùng đi mời. Vua lại hỏi: 


- Vị pháp sư ấy già (mahallanka) hay trẻ (dahara)? 
Chúng tăng đáp: - Vị ấy đã già. 

Vua nói: 

- Nếu vị ấy già, nên dùng xe (sivika) để rước. 


Đáp: - ĐI xe không được. 


Vua lại hỏi: - VỊ đại đức ẫy trú ở nơi nào? 

Đáp: - Trong núi A-hô-hà. 

Vua nói: - Như vậy nên đem thuyền bè (nàvàsanghàta) đi rước. 
Vua ra lệnh cho sứ giả: 


- Đến nơi, ngươi phải thỉnh đại đức lên ở thuyền lớn và sai người mang binh 
khí bảo vệ chung quanh. 


Khi đền núi A-hô-hà, đoàn sứ giả đem lệnh vua thưa với đại đức: 


- Bạch ngài! Phật pháp đã bị mai một, xin ngài hạ cô đi đến cùng nhau dựng 
lại Phật pháp. 


Nghe sứ giả thưa như vậy, đại đức ấy nói: 
- Tôi xuất gia chỉ vì Phật pháp, nay đã đúng lúc. 


Đứng dậy thu xếp tọa cụ, Đế-Tu suy nghĩ: Ngày mai, ta sẽ đến nước Ba-thát- 
Iy-phất. 


Đêm Ấy, vua A-Dục mộng thấy sự việc như sau: Có một voi trắng đến, dùng 
vòi thoa lên đâu vua, kéo lây tay vua. Sáng mai, vua gọi tướng sư 
(supinajjhàyaka) đên, bảo: 


- Ta nằm mộng thấy sự việc như vậy, là lành hay dữ? 


Có một tướng sư đáp: - Nắm lẫy tay vua là bậc Sa-môn tôn quí 
(Samànanàøa). 


Nghe tướng sư nói xong, nhà vua được báo tin phải ra ngoài nghênh đón. 
Vua đích thân lội xuống nước ngập đến gối. Đại đức Đế-Tu muốn lên bờ, 
vua đưa tay phải đỡ lấy. Trong lúc đại đức Đế-Tu nắm lấy tay vua, cận thần 
rút kiếm muôn chém tôn giả. Vì sao? Theo vương pháp (càritta) của vua À- 
Dục, nếu ai nắm đầu hoặc tay của vua thì bị chặt đầu; thế nên họ rút kiếm 
muốn giết. 


Thấy có bóng kiếm trong nước, vua quay đầu lại nói: - Than ơi! Trước đây 
ta ra lệnh cho đại thân đến chùa khuyên chúng tăng hòa hợp thuyết gIớI, lại 
hiểu sai ý ta nên giết các Tỳ-kheo, bây giờ ngươi lại muốn giết nữa hay sao, 
thôi thôi! đừng gây tội cho ta nữa. 


Pháp sư hỏi: - Tỳ-kheo không được nắm tay kẻ bạch y, vì sao ở đây được 
nắm? 

Đáp: - Vua đi thỉnh đến vì muốn nghe pháp, vậy vua là đệ tử của đại đức nên 
được nắm tay. Khi ấy, đưa đại đức đến trú xứ ở khu-vườn (ỦÙyyàna) có 
phòng vệ ba lớp, vua đích thân rửa chân và thoa dầu cho đại đức, sau đó 
ngồi qua một bên. Vua suy nghĩ: Vị đại đức này có thê trừ diệt nghi ngờ cho 
ta không, nếu trừ được nghi ngờ của ta thì trừ diệt được sự tranh chấp và sau 
đó xây dựng lại Phật pháp. Ta hãy thử vị đại đức này. 


Vua thưa: - Con muốn thấy năng lực thần thông (Pàtihàriya), xin ngài thị 
hiện. 


Đế-Tu nói: - Vua muốn thấy những loại thần thông nào? 
Vua đáp: - Con muốn thấy mặt đất chấn động. 

Đế-Tu hỏi: - Muốn chân động một bên hay chấn động tất cả? 
Vua hỏi: - Hai hiện tượng này, cái nào khó hơn? 


Đế-Tu đáp:- Ví dụ cái mâm đồng đựng đầy nước, có người lay động mâm, 
toàn thê nước bị lay động là khó hay chỉ lay động nữa phần nước là khó? 


Vua đáp: - Chỉ lay động nửa phần nước thì rất khó. 

Đế-Tu đáp: - Đúng vậy, này đại vương. 

Vua nói: - Con muốn thấy nước nửa động nửa không động. 

Đế-Tu bảo vua: - Trong chu vi bốn do tuần giáp bốn phương, giăng dây làm 
ranh giới (Sìma). Phương Đông đặt xe, phương Nam đặt ngựa, phương Tây 
đặt người, phương Băc đặt mâm nước. Đặt người, ngựa, xe tại ranh giới, một 


chân trong giới và một chân ngoại giới; mầm nước đặt một nửa trong giới và 
một nửa ở ngoài gIới. 


Sau khi vua làm như vậy xong, Đế-Tu nhập vào thiền thứ tư rồi xuất khỏi 
thiên, hướng về vua nói: - Này đại vương Thiện-Kiên hãy xem. 


Đại đức Đế-Tu dùng thần lực làm cho phần ngoài ranh giới trong bốn do 
tuần ở bốn phương đều chắn động mạnh nhưng bên trong ranh giới vẫn đứng 
yên. Phần xe, ngựa, người ở ngoài ranh giới bị chấn động, phần bên trong 
vẫn đứng yên; nửa phần nước bị chấn động nửa phần nước kia vẫn đứng 
vên. Thấy thần lực của đại đức như vậy, nhà vua rất hoan hỷ, suy nghĩ: Sự 
nghi ngờ trước đây của ta, từ nay được chấm dứt và ác pháp trong Phật pháp 
bị tiêu diệt. 


Nhà vua hỏi đại đức Đế-Tu: 


- Trước đây con có sai một đại thần đến chùa ra lệnh cho chư tăng hòa hợp 
thuyêt giới, nhưng đại thân này tự ý giết các Ty-kheo, tội này a1 chịu? 


Đế-Tu hỏi: Đại vương có ý giết không? 

Đáp: - Con không có ý giết. 

Đế-Tu nói: Nếu không có ý giết thì vua vô tội. 

Nhân đó, Đế-Tu thuyết cho vua nghe kinh Bồn-Sanh (Jàtaka Tittirajataka, 

Giá-cô bản-sinh kinh): Phật dạy - Này các Tỳ-kheo, phải có tâm tính toán 

trước rôi sau mới tạo thành nghiệp, tât cả nghiệp của hành động đêu do tâm. 

Đế-Tu kể lại chuyện trong kinh Bồn-Sinh: Này đại vương! Ngày xưa có mọt 

con chim Giá-cô bị người nhôt dưới đât, lo buôn kêu cứu. Do đó đông loại tụ 

tập đên và bị người giêt chêt. Giá-cô hỏi đạo sĩ (tàpasa): - Con có tội không? 

Đạo sĩ đáp: - Khi con kêu cứu có tâm giết hại đồng loại không? 

Giá-cô đáp: - Con gọi bạn bè đến nhưng không có tâm giết hại. 

Đạo sĩ nói: - Nếu không có tâm giết hại thì con không có tội. Và nói bài kệ: 
Hành động không gây nghiệp, 


Nếu không do tâm sai, 
Người thiện g1ữ vững tâm, 


Nên không bị tội lỗi. 


(Na paticcakammam phusat mano ce na ppadussatl, appossukkassa 
bhadrassa na pàpam upalimpatI) 


Sau khi tuần tự dùng các phương tiện làm cho vua hiểu, đại đức Đế-Tu ở lại 
trong vườn bảy ngày chỉ dạy cho vua rõ đây là Luật, đây là phi luật; đây là 
Pháp, đây là phi pháp; đây là lời Phật dạy, đây là trái lời Phật dạy. 


Sau bảy ngày, vua ra lệnh dùng vách ngăn ra từng nơi, những người đồng 
quan điểm tập trung vào một nơi, những người khác quan điểm tập trung vào 
nơi khác, và cứ mỗi nơi như vậy đưa ra một Tỳ-kheo. Đích thân vua hỏi vị 
ấy: - Đại đức! Phật pháp là gì? (kimvàdi samnmàsambuddho) 


Có Tyỳ-kheo đáp là thường (Sassatavàda), có người đáp là đoạn 
(ucchedavàda), có người nói là phi tưởng (asànnivàda), có người nói phi 
tưởng phi phi tưởng (nevasanninànivàda), có người nói thế Niết-bàn 
(ditthadhammannibbànavàda). 


Nghe những Tỳ-kheo nào nói như vậy, vua biết đây không phải là Tỳ-kheo 
mà là ngoại đạo (annatitthiya). Sau khi biết rõ như vậy, vua cho những ngoại 
đạo này mặc y phục trắng của thế tục rồi đuôi ra, bắt hoàn tục. Còn lại 
những nơi ngăn khác có sáu vạn Ty-kheo. Vua lại hỏi: - Đại đức! Phật pháp 
là gì? 


Đáp: - Phật phân biệt thuyết giảng (Vibhajjavàda). 

Sau khi các Tỳ-kheo nói như vậy, vua lại hỏi đại đức Đế-Tu: 
- Phật có phân biệt thuyết không? 

Đáp: - Đúng như vậy, đại vương. 


Biết Phật pháp đã thanh tịnh, vua bạch với các đại đức: - Xin các đại đức bố 
tát thuyêt giới. 


Vua sai người bảo vệ chúng tăng rồi trở về thành. Sau khi vua ra về, chúng 
tăng tập hợp có sáu vạn Tỳ-kheo. Trong chúng này Mục-Kiên-Liên-Tử Đế- 
Tu là thượng tọa phá tan đồ chúng ngoại đạo tà kiến. Chúng tăng chọn ra 
một ngàn Ty-kheo thông ba tạng, chứng ba đạt-trí. Theo như đại đức Ca- 


Diếp tập hợp chúng tăng ở đại hội thứ nhất và Tu-Na-Câu (Sonaka, 
Samp. Yasatthera) tập hợp chúng lần thứ hai để kết tập tạng luật, tất cả Phật- 
pháp đều được thanh tịnh không còn cầu bản, kết tập pháp tạng trong lần thứ 
ba này được hoàn tất trong chín tháng. Khi ấy, mặt đất chấn động sáu cách. 
Do có một ngàn Tỳ-kheo cùng nói ra nên gọi là kết tập lần thứ ba. 


Pháp sư hỏi: - Trong ba lần kết tập này, ai làm luật sư trong cõi Diêm-phù-ly 
này? Tôi xin tuần tự kế tên các vị ấy: thứ nhất là Ưu-Ba-Ly, thứ hai là Đà- 
Tả-Câu (Dàsakà), thứ ba là Tu-Na-Câu (Sonaka), thứ tư là Tất-Già-Bà 
(Siggava), thứ năm là Mục-Kiên-Liên-Tử Đế-Tu. Năm vị luật sư này tuần tự 
đem tạng luật truyền lại cho nhau ở cõi Diêm-phù-ly này cho đến khi kết tập 
luật tạng lần thứ ba. 


Sau khi kết tập lần thứ ba này, khi Mục-Kiền-Liên-Tử Đế-Tu sắp Niết-bàn 
đem luật tạng truyền lại cho đệ tử là Ma-Hê-Đà con trai vua A-Dục. Ngài 
Ma-Hê-Đà đem tạng luật đến nước Sư-Tử (Tích lan). Khi Ma-Hê-Đà sắp 
vào Niết-bàn, trao lại cho đệ tử là A-Lật-Thát (Arittha). Từ đó vỀ sau, cùng 
nhau truyền thọ đến ngày nay, nên biết như vậy. 


Ta sẽ kế lại danh hiệu năm vị luật sư đem luật tạng từ đất Diêm-phù-ly đến 
nước Sư-Tử. Vị thứ nhất tên Ma-Hê-Đà, vị thứ hai tên Địa-Du (Itthiya), vị 
thứ ba tên Uất-Đế-Du (Uttiya), vị thứ tư tên Tham-Bảà-Lầu (Sambala), vị thứ 
năm tên Bạt-Đà-Sa (Bhaddanàma). Năm vị pháp sư này có trí tuệ vô cùng, 
thần thông vô ngại, đắc ba đạt trí, cùng nhau dạy bảo đệ tử ở nước Sư- Tử. 


Khi Ma-Hê-Đà sắp Niết-bàn giao phó lại cho đệ tử là A-Lật-Thát. Vị này 
trao lại cho đệ tử là Đế-Tu-Đạt-ĐÐa (Tissadatta). VỊ này truyền lại cho đệ tử 
là Già-La-Tu-Mạt-Na (Kàlasumana). VỊ này truyền lại cho đệ tử là ĐÐỊa-G1à- 
Na (Dighanàmaka). Vị này truyền lại cho Tu-Mạt-Na (Dìghasumana). Vị 
này truyền lại cho Già-La-Tu-Mạt-Na (Kàlasumana). VỊ này truyền lại cho 
Đàm-Vô-Đức (Dhammarakkita). VỊ này truyền lại cho Đế-Tu (Tissa). Vị 
này truyền lại cho Đề- Bà (Deva). Vị này truyền lại cho Tu-Mạt- Na 
(Sumana). Vị này truyền lại cho Chuyên-Na-Già (Cùlanàga). Vị này truyền 
lại cho Đàm-Vô-Bà-Ly (Dhamma - pàlinàma). Vị này truyền lại cho Xí-Ma 
(Khemanàma). Vị này truyền lại cho Ưu-Ba-Đế-Tu (Upatissa). Vị này 
truyền lại cho Pháp-Phả. Vị này truyền lại cho A-Bả-Da (Abhaya). Vị này 
truyền lại cho Đề-Bà (Cùla-Deva). Vị này truyền lại cho Tư-Bà (Sìva). Các 
vị luật sư như trên với trí tuệ đệ nhất, thần thông vô ngại, đắc ba đạt-trí, 
chứng ái-tận La-hán. Các vị sư trưởng như vậy truyền thừa không dứt cho 
đến ngày nay. 


Pháp sư nói: - Tôi xin kể lại nhân duyên từ đầu: Khi ấy tại nước Ba-Thát- 
Ly-Phất, sau khi kết tập lần thứ ba xong, tôn giả Mục- Kiền-Liên-Tử Đế-Tu 
suy nghĩ: Trong tương lai, Phật pháp sẽ trường tồn ở đâu? 


Tôn giả dùng thần thông quán sát cõi Diêm-phù-ly, thấy Phật pháp sẽ hưng 
thịnh ở biên địa. Biệt như vậy, tôn giả tập họp chúng tăng bảo các trưởng 
lão: - Quí vị hãy đem Phật pháp đên thiệt lập ở các nơi biên địa. 


Các Ty-kheo đáp: - Lành thay! 


Khi ấy, đại đức Mạt-Xiến-Đề (Majjhantika) được phái đến trong nước Kế- 
Tân Kiền-Đà-La-Thát (Kasmira - gandhàra). Đại đức Ma-Ha Đề-Bà (Mahà- 
deva) đến nước Ma-Ê-Bà-Mạt-Đà-La (Mahisakamandala).Lặc-Khí-Đa 
(Rakkhita) đến nước Bà-Na-Bà-Tu (Vanavàsi).. Đàm-Vô-Đức (Yonaka- 
Dhammarakkhita) đến nước A-Ba-Lan-Ða-Ca (Aparataka). Ma-Ha Đàm- 
Vô-Đức (Mahà-dhammarakkhita) đến nước Ma-Ha-Lặc-Thát (Maharattha). 
Ma-Ha-Lặc-Khí-Đa đến thế giới Du-Na (Yonakaloka - là đất Hán). Mạt-Thị- 
Ma (Majjhima) đến các nước ở cạnh Tuyết Sơn (Himavantapadesa). Tu-Na- 
Ca, Uất-Đa-Ca (Sonaka, Uttara) đến nước Kim-địa (Suvannabhùmi - Miễn 
Điện). Ma-Hê-Đà, Uất-Đế-Dạ, Tham-Lầu-Bà, Bạt-Đà (Uttiva, Sambala, 
Bhaddasàla) đến nước Sư-Tử (Sìhaladìpa = Tambapannidìpa - Tích lan) đều 
cùng nhau thiết lập Phật pháp. Các đại đức ấy đều có năm vị kết hợp nhau 
cùng đi đến các nước để kiến lập Phật pháp. 


Tại nước Kế Tân có long vương tên A-La-Bà-Lầu (Aravàla). Vào lúc lúa 
trong cả nước đang kết hạt, long vương này làm mưa lớn làm cho cây lúa bị 
ngập nước trôi ra biển. Khi ấy, phái đoàn năm vị Tỷỳ-kheo của đại đức Mạt- 
Xiên-Đề từ nước Ba-thát-ly-phất bay lên không trung, hạ xuống ao A-la-bà- 
lầu bên sườn Tuyết Sơn và đi đứng nằm ngồi trên mặt nước. Đồng tử quyến 
thuộc của Long vương vào thưa: - Long vương! Không biết người nào mặc y 
phục màu đỏ [(bhandu) (kàsàvavasana)| đang ở trên mặt nước, xâm phạm 
đến địa phận chúng ta. 


Nghe báo, rất giận đữ, bước ra khỏi cung, thấy đại đức Mạt-Xiên-Đề, long 
vương càng tức giận đữ dội thêm nên thi triển nhiều pháp thần thông trên hư 
không để gây kinh hãi cho Mạt- Xiên-Đề và các Tỳ-kheo. Long vương lại 
gây gió bão, mưa lớn, sấm sét chớp sáng, núi đá sụp đồ, cây cối ngã 
nghiêng, cả hư không như sụp xuống. Đồng tử của long vương lại tập trung 
tất cả các rồng nhỏ khác cùng phun ra khói lửa đữ dội, mưa đá gạch lớn 


muốn gây khủng bố cho đại đức Mạt- Xiên-Đề. Thấy các vị này không sợ hãi 
gì cả, bọn rồng la măng: - Những kẻ trọc đầu, các ông là ai mà mặc y phục 
màu đỏ như vậy? 


Bị mắng chửi như vậy nhưng nhan sắc của đại đức không bị thay đổi. Long 
vương lại măng chửi: - Hãy bắt chúng lại đánh cho chết đi. 


Sau khi la mắng như vậy, long vương kêu binh chúng hiện ra các thần thông 
nhưng vân không hàng phục được đại đức. 


Dùng năng lực “thần thông của mình, đại đức Mạt-Xiến-Đề trấn áp thần 
thông của bọn rồng và bảo: - Này long vương! Giả như ngươi có thể ra lệnh 
cho tất cả chư thiên, loài người cùng đến gây khủng bố cũng không làm lay 
động một sợi lông của ta. Nếu ngươi có lấy núi Tu di và các núi nhỏ ném 
trên ta đi nữa thì cũng không thể xâm phạm đến ta được. 


Nghe đại đức nói như vậy, long vương suy nghĩ: Ta đã thi thố thần thông 
quá mệt mỏi rôi mà cũng không xâm phạm được vị ây. 


Rất phẫn nộ nhưng long vương đành phải đứng yên. Biết rõ tâm của long 
vương, đại đức đem pháp vị cam lộ ra giáo hóa làm cho chúng hoan hỷ quy 
phục. Sau khi tiếp nhận được pháp cam lộ, long vương liền thọ ba qui y và 
năm giới cắm. Tám vạn bốn ngàn quyến thuộc đều thọ trì năm giới. Nghe 
đại đức Mạt-Xiển-Đề thuyết pháp rồi, các qui dạ-xoa, kiển-bạt-bà 
(gandhabba), cưu-bàn-trà (kumbhanda) ở Tuyết sơn liền thọ trì tam quy và 
năm giới. Lại có dạ-xoa năm người (pancaka) cùng quyến thuộc là dạ-xoa 
nữ Ha-Lê-Đế-Da (Haritakin) với 500 người con đắc đạo quả Tu-đà-hoàn. 


Khi ây, đại đức Mạt-Xiên-Đê bảo với tât cả dạ-xoa và long vương răng từ 
nay về sau chớ nên giận dữ, chớ tàn phá mùa màng của dân chúng, nên có 
tâm từ bị với tât cả chúng sinh làm cho họ được an lạc. 


Tất cả các rồng, qui đáp: - Lành thay! Xin tuân theo lời đại đức chỉ dạy. 


Ngay hôm ấy, long vương tổ chức cúng dường to lớn, sai người hầu đem 
long tọa bằng bảy báu của mình cho đại đức Mạt- Xiến- Đề dùng. Sau khi đại 
đức an tọa, long vương đứng bên cạnh long tọa, cầm quạt quạt cho tôn giả 
Mạt-Xiên-Đề. Bấy giờ, vào những ngày lễ, nhân dân nước Kế tân Kiền-đà- 
lặc-xoa thường tập họp đến gặp long vương. Đến cung điện này, thấy đại 


đức Mạt-Xiên-Đề, họ nói với nhau: - Tỳ-kheo này có thần lực này thắng cả 
long vương. 


Do đó, mọi người đảnh lễ đại đức Mạt-Xiên-Đề, rồi ngồi xuống. Tôn giả 
thuyêt giảng kinh Tục- Thí-Dụ (AsIvisopamasuttanfa - kinh Xà Dụ) cho mọi 
người nghe. Có tắm vạn chúng sinh đắc đạo quả, ngàn người xuât gia. 


Pháp-sư nói: - Từ đó về sau, khăp nước Kê-tân được sáng rực bởi màu y cà- 
sa. 


Có bài kệ: 


Nước Kế-tân Kiên đà, 
Khi ấy Mạt-Xiên-Đè, 
Giáo hóa Long vương đữ, 
Làm cho thọ qui giới, 

Lại có rất nhiều nĐƯỜI, 
Giải thoát khỏi trói buộc, 
Tám vạn được thiên nhãn, 
Cả ngàn người xuất gia. 


Sau khi đến nước Ma-ê-ta-mạn-đà-la, đại đức Ma-Ha Đề-Bà thuyết giảng 
kinh Thiên-Sứ (Devadùtasutta). Có bôn vạn người đắc đạo quả và cùng nhau 
xuât gia. Có bài kệ: 


Ma-Ha Đề-Bà, Có đại thần lực, 
Chứng ba đạt-trí, Đến Ma-ê-ta. 
Thuyết giảng kinh Thiên-Sứ 
Độ thoát các chúng sinh 

Bốn vạn đắc thiên nhãn, 

Đều cùng nhau xuất gia. 


Đến nước Bà-Na-Ba-Tư, đại đức Lặc-Khí-Đa ngồi trên không trung thuyết 
kinh Vô-Thỉ (Anamataggapariyàyakatha). Có sáu vạn người đắc thiên nhãn 
(Dhammacakkhu - pháp nhãn). Bảy vạn người xuất gia. Năm trăm ngôi chùa 
(Vihàra) được dựng lên. Có bài kệ: 


Đại đức Lặc-Khí-Đa, 
Có sức thân thông lớn, 
Đên Ba-na-ba-tư, 


An tọa trên hư không, 

Thuyết giảng kinh Vô-thi, 
Nhiều người được thiên nhãn, 
Bảy ngàn người xuất gia, 
Năm trăm chùa được cất. 


Đến nước A-Ba-Lan-Đa, đại đức Đàm-Vô-Đức thuyết kinh Hỏa-Tụ-Dụ 
(Aggik khandhùpamasuttantakathà) làm cho nhân dân hoan hỷ. Có sáu vạn 
người đắc thiên nhãn, được uống nước pháp cam lộ (Dhammàmata). Thanh 
niên và thiếu nữ thuộc chủng tộc Sát-ly (Khattiya), đều xuất gia 1000 người. 
Vậy là Phật pháp được truyền khắp, Có bài kệ: 


Đại đức Đàm-Vô-Đức, 

Có sức thần thông lớn, 

Đến A-Bà-Lan-Đa, 

Giảng kinh dụ Đống-lửa, 
Mọi người được thiên nhãn, 
Uống nước pháp cam lộ, 
Có một ngàn Ty-khưu, 

Và một ngàn Tỳ-khưu-ny. 


Đến nước Ma-Ha-Lặc-Thát, đại đức Ma-Ha Đàm-Vô-Đức thuyết giảng kinh 
Ma-Ha-Na-La-Đà-Ca-Diếp bản sinh (mahànàradakassapajàtaka) làm cho 
tám vạn bốn ngàn người được đắc đạo, ba ngàn người xuất gia, Phật pháp 
được truyền khắp như vậy. Có bài kệ: 


Đại đức Ma-Ha-Đàm, 

Có sức thần thông lớn, 
Đến Ma-Ha-Lặc-Thát, 
Thuyết kinh Ca-Diếp bản, 
Vô số đắc đạo quả, 

Ba ngàn người xuất gia. 


Đến xứ sở Du-Na, đại đức Ma-Ha Lặc-Khí-Đa thuyết giảng kinh Ca-La-La- 
Ma (Kàlakàràmasuttanta). Có bảy vạn ba ngàn người đắc đạo quả, bảy ngàn 
người xuất gia làm cho Phật pháp được truyền rộng ở đây. Có bài kệ: 


Ma-Ha Lặc-Khí-Đa, 
Có sức thân thông lớn, 
Đên đât nước Du-Na, 


Thuyết kinh Ma-Ca-La, 
Nhiêu người đắc đạo quả, 
Cả ngàn người xuât gia. 


Đến vùng cạnh Tuyết Sơn, đại đức Mạt-Thị-Ma, Ca-Diếp, Đề-Bà, Thuần- 
Tỳ-Đế-Tu, Sa-Ha-Đề-Bà (Kassapagotta, Alakadeva, DumdubhIssara, 
Sahadeva) thuyết giảng kinh So-Chuyên-Pháp-Luân 
(Dhammacakkappavattanasuttanta). Có tám ức người chứng đắc đạo quả. 
Năm vị đại đức này giáo hóa cho năm vương quốc, độ cho năm ngàn người 
xuất gia. Như vậy là Phật pháp được truyền bá ở vùng Tuyết Sơn. Có bài kệ: 


Đại đức Mạt-Thị-Ca, 

Có sức thần thông lớn, 

Đến bên vùng Tuyết Sơn, 
Thuyết kinh Chuyên-pháp-luân. 
Chúng sinh được đạo quả, 
Năm ngàn người xuất gia. 


Đại đức Tu-Na-Ca-Na-Uất-ĐÐa-La đến nước Kim-Địa. Tại đây, khi nào 
Vương phi sinh con thì có một nữ dạ-xoa từ biển cả đi vào vương cung bắt 
ăn trẻ ấy. Trong lúc vừa sinh được một bé trai, phu nhân của vua trông thấy 
đại đức Tu-Na-Ca đến, thì rất sợ hãi vì cho rằng đây là bạn của nữ dạ-xoa 
nên sai đem binh khí đến định giết tôn giả. Tu-Na-Ca hỏi: - Vì sao đem binh 
khí đên? 


Mọi người đáp: - Trong cung có sinh trẻ con, mà bạn của nữ dạ-xoa định bắt 
đề ăn thịt, ông không phải là bạn của chúng hay sao? 


Đáp: - Ta không phải là bạn của nữ dạ-xoa, chúng ta là Sa-môn, đã từ bỏ 
việc giết hại, giữ gìn mười điều thiện, rất tinh tấn. Ta có thiện pháp. 


Nghe trong cung có sinh trẻ con, nữ dạ-xoa cùng tùy tùng ra khỏi biển, bảo 
nhau: - Vua sinh con, ta hãy đên bắt đê ăn thịt. 


Thấy bọn dạ-xoa đến, những người trong nước, ở cung vua rất kinh sợ, chạy 
đi báo với đại đức. Khi ấy, đại đức Tu-Na-Ca hóa ra một đám đông dạ-xoa 
nhiều gấp bội bọn kia và bao vây chúng lại. Thấy đám đông dạ-xoa này, bọn 
nữ dạ-xoa suy nghĩ: Bọn dạ-xoa kia đã chiếm nước này rỒi, đang tiễn đến 
muốn bắt chúng ta đề ăn. 


Với suy nghĩ như vậy, bọn nữ dạ-xoa vội bỏ chạy không kịp nhìn lại, bị đám 
đông dạ-xoa rượt theo đến mất dạng. Đại đức Tu-Na-Ca lại tụng kinh chú 
nguyện phòng vệ khắp đất nước không cho các dạ-xoa xâm phạm được và 
thuyết giảng kinh Phạm-võng (Brahmajàlasuttanta) cho mọi người. Có sáu 
vạn người được đạo quả. Có nhiều người thọ trì ba quy y và năm giới. Ba 
ngàn năm trăm người xuất gia làm Tỳ-kheo tăng và một ngàn năm trăm Tỳ- 
kheo ny. Như vậy là Phật pháp được truyền bá rộng. 


Pháp sư nói: Từ đó đến nay, nếu sinh con, vua nơi này đều đặt tên là Tu-Uất- 
Đa-La (Sonuttara). Có bài kệ: 


Đại đức Tu-Na-Ca, 

Tỳ-kheo Uất-Đa-Ca, 

Có sức thần thông lớn, 

Đi đến nước Kim-ĐỊa, 

Thuyết giảng kinh Phạm-võng, 
Chúng sinh được đạo quả, 

Ba ngàn năm trăm tăng, 

Một ngàn năm trăm ny. 


Được đại đức Mục-Kiên-Liên-Tử Đế-Tu sai đi với chúng tăng đi đến đảo 
Sư-Tử, ngài Ma-Hê-Đà suy nghĩ: - Nên đi lúc này hay không? 


Sau khi nhập định quán sát, tôn giả biết rằng vua nước A-nậu-la-đà 
(Anuràdhapura) ở đảo Sư-tử là Văn-Trà-Tư-Ba (Mutasìva) đã già yếu, 
không thể tiếp. nhận sự giáo hóa. Nếu đến đó giáo hóa, Phật pháp cũng 
không trường tôn vậy nên ở lại, chưa đến lúc đi. Khi vua qua đời, thái tử lên 
ngôi, ta sẽ cùng nhau đến đó truyền bá Phật pháp. Lúc này, ta nên về quê 
ngoại, thăm viếng mẫu hậu. Sau khi đến nước của mẹ, ta sẽ không trở về đây 
mà đi luôn đến đảo Sư-tử. 


Sau khi đến gặp bổn-sư đảnh lễ từ giã, Ma-Hê-Đà cùng chư tăng rời khỏi 
tăng-già-lam A-dục. Đoàn này có sáu vị, Ma-Hê-Đà là thượng tọa, sa di là 
Tu-Mạt-Na (Sumana) con của Tăng-Già-Mật-Đa và thêm một ưu-bà-tắc tên 
là Bàn-Đầu-Ca (Bhanduka) cùng nhau lên đường. Qua khỏi thành Vương xá, 
đến thôn Nam Sơn (dakkhinagirijanapada), đoàn người tiếp tục đi đến nước 
của mẹ Ma-Hê-Đà. 


Pháp sư nói: - Vì sao? Trước đây, khi được phong cho nước Uất-chi 
(Ujjenì), trên đường đên nước ây, ngang qua thôn Tỳ-Đê- Tả (Vedisanagara) 


dưới chân núi Nam-Sơn, vua A-Dục được vị trưởng giả rất giàu sang gả con 
gái cho làm vợ. Đến nước kia, hoàng nam Ma-Hê-Đà được sinh ra ở đó. Khi 
Ma-Hê-Đà lên mười bốn tuổi, A-Dục lên ngôi vua và để vợ ở lại thôn Ty- 
Đẻ-Tả, nước Uất-Chi. Thế nên, trong kinh văn có ghi chú: Vào tháng sáu, 
Ma-Hê-Đà đến gặp mẹ. 


Khi Ma-Hê-Đà đên nước của mẹ, người mẹ ra nghênh đón, lạy sát duới 
chân, mời thọ trai và dâng cúng chùa lớn hiệu Tỳ-ĐJa- Tả. 


Sau khi trú tại chùa này một thời gian ngắn, Ma-Hê-Đà suy nghĩ: Nơi này, 
việc làm đã xong, đên lúc lên đường chưa? 


Tôn giả lại suy nghĩ: Hãy chờ vua A-Dục sai sứ đến đảo Sư-tử (Sìhaladipa, 
Samp.Lankàdipa) phong cho thái tử Thiên-Ái Đế-Tu (Devànampiyatissa) lên 
ngôi vua rồi ta sẽ sang đó. Nếu thái tử ấy được lên ngôi, lại được vua A-Dục 
phong vương và nghe được công đức của Như Lai thì rất vui mừng. Chờ vua 
ấy đi đến núi Mi-sa-già (Missakapabbata), ta sẽ đến gặp, một tháng sau sẽ 
đên đó. 


Vào ngày mười lăm tháng tư, khi chúng tăng tập hợp bồ tát, cùng nhau tính 
toán, mọi người đêu nói: - Đên lúc nên đi. 


Pháp sư nói: - Khi ấy có nói kệ khen ngợi: 


Thượng tọa Ma-Hê-Đà, 
Đại đức Uất-Địa-Du, 
Đại đức Uất-Đế-Du, 
Đại đức Bạt-Đà-Đa, 

Đại đức Tham-Bà-Lầu, 
Sa di Tu-Ma-Na, 

Đều chứng ba đạt trí, 
Thiện nam Bàn-Đầu-Ca, 
Đã chứng đắc đạo-tích, 
Đây là các đạo sĩ. 


Khi ấy, biết vua Trà-Tư-Bà đã qua đời, Thiên-Đế-Thích giáng hạ, thưa với 
Ma-Hê-Đà: - Vua A-Nậu-La-Đà nước Sư-Tử đã qua đời, thái tử Thiên-Á¡ 
Đế-Tu đã nối ngôi. Con nhớ ngày xưa khi còn tại thế, Phật có báo trước Tỳ- 
kheo Ma-Hê-Đà sẽ làm hưng thịnh Phật pháp ở nước Sư-Tử. Vì vậy đại đức 
nên đi ngay, con cũng đi theo đến nơi ấy. Khi ấy, dưới cội Bồ đề, dùng thiên 


nhãn quán sát khắp thế gian, thấy Phật pháp sẽ hưng thịnh ở nước Sư-Tử nên 
Phật ra lệnh cho con rằng hãy đi cùng đại đức Ma-Hê-Đà sang đảo Sư-tử để 
xây dựng Phật pháp. Thế nên, con mới thưa như vậy. 


Nghe Thiên-Đế-Thích nói như vậy xong, từ núi Voi ở Tỳ-Địa-Tả 
(vedisakapabbata), đại đức Ma-Hê-Đà cùng đại chúng bay lên hư không bay 
sang đảo Sư-Tử nước A-Nậu-La-Đà, đến núi My-Sa-Ca ở hướng Đông, hạ 
xuống. Thế nên, từ đó đến nay nơi này được gọi là núi Voi (cetiyapabbata). 
Pháp sư nói: - Có bài kệ nói rằng: 


Ở lại thôn Tỳ-Địa, 

Trải qua ba mươi ngày, 
Đã đến lúc lên đường, 

ĐI sang đảo Sư-Tử, 

Từ lục-địa Diêm-phù, 
Tuần tự bay sang đảo, 
Như nhạn bay trên không, 
Thắng hàng đúng thứ tự, 
Các vị đại đức này, 

Tạo nhân duyên đầu tiên, 
Như đám mây lớn đến 
Núi hướng Đông nước này, 
Trên đỉnh núi MI-sa, 

Họ nhẹ nhàng hạ xuống. 


Khi các vị đại đức này với Ma-Hê-Đà là thượng tọa đến đảo Sư tử, vào năm 
thứ 236 sau đức Phật nhập Niết-bàn, nên biết đây là thời điểm bắt đầu Phật 
pháp được truyền bá sang đảo Sư-tử. 


Phật nhập Niết-bàn khi vua A-Xà-Thế lên ngôi được tám năm. Vào năm 
này, đông tử Sư-Tử (Sìhakumara) vừa lên ngôi vua ở đảo Sư-tử. 


Lại có đồng tử tên 1y-Xà-Na (Viaya) đến đảo Sư-tử, kiến thiết chỗ ở an ôn 
cho nhân dân. Khi ấy vua ở đất Diêm-phù tên là Uất-Đà-Da-Bạt-Đà-La 
(Udayabhadra) lên ngôi vua được l4 năm. 


Khi Tỳ-Xà-Na qua đời ở đảo Sư-tử thì Uất-Đà-Da-Bạt-Đà-La đã làm vua 
được l5 năm. 


Tại nước Sư-tử, Bán-Đầu-Đèề-Tu-Đề-Bà (Panduvàsadeva) lên ngôi vua thì 
tại Diêm-phù-ly, vào lúc Na-Ca-Trục- Tả-Ca (Nàgadassaka) lên ngôi vua đã 
20 năm. 


Khi vua Bán-Đầu-Đề-Tu-Đề-Bà qua đời, A-Bà-Na (Abhaya) lên làm vua thì 
tại Diêm-phù-ly, vua tên Tu-Tu-Phật-Na-Ca (Susunàøa) làm vua L7 năm. 


Tại đảo Sư-tử, khi A-Bà-Da làm vua được 20 năm, có Bà-Quân- Trà-Ca-Bà- 
Da (pakundakàbhaya) nôi binh đánh chiêm ngôi và lên làm vua. 


Tại cõi Diêm-phù, vua tên Ca-A-Dục (Kàlàsoka) trị vì được 16 năm thì vua 
Ba-Quân- Trà-Ca-Ba-Da đã trị vì I8 năm. 


Vua ở Diêm-phù-ly tên Chiên-Đà-Quật-Đa (Candagutta) trị vì được I4 năm 
thì vua Ba-Quân- Trà-Ca-Ba-Da ở đảo Sư-tử qua đời và Văn-Trà-Tư-Ba lên 
làm vua. 


Tại Diêm-phù-ly, khi A-Dục ở ngôi vua được l7 năm (thì tại đảo Sư-tử ) 
Văn-Trà- Tư-Ba qua đời và vua Thiên-Ai Đê-Tu lên thay thê. 


Khi Phật đã nhập Niết-bàn, vua A-Nậu-Lậu-Đà (Anurudha) và vua Mẫn-Trù 
(Munda) đều tại vị đã 8 năm. Vua Na-Ca-Đãi-Bà-Ca (Nàgadassaka) làm vua 
được 14 năm, Tu-Tu-Phật-Na-Ca làm vua 18 năm thì con lên nối ngôi hiệu 
là A-Dục (Asoka, Kàlàsoka) làm vua được I§ năm. Vua A-Dục có I0 người 
con đều lên ngôi vua trong thời gian 22 năm. 


Sau đó, Mân-Nan-Đà (Nava Nanda) thay lên làm vua trong 22 năm. Lại có 
Chiên-Đà-Quật-Đa làm vua trong 24 năm. Vua Tân-Đâu-Sa-La (Bindusàra) 
lên thay ngôi trong 28 năm. 


Vua A-Dục lên nối ngôi được 18 năm thì Ma-Hê-Đà là con vua đi đến đảo 
Sư-tử; nên biết thứ tự các triều đại vua như vậy. 


Khi Ấy, vì đi tránh sao hạn xấu nên vua Thiên-Ái¡ Đế-Tu ra lệnh các quan 
đánh trống truyền lệnh vua sẽ ra khỏi thành đề tránh hạn xấu. Sau khi truyền 
lệnh, cùng bốn vạn người vây quanh ra khỏi thành đến núi My-sa-ca, vua 
muốn săn bắn. Khi ấy, trong núi có một thần cây muốn làm cho vua gặp đại 
đức Ma-Hê-Đà nên hóa ra một con nai đang từ từ đi ăn có ở gần vua. Thấy 
con nai, vua liền giương cung lắp tên muốn bắn với ý nghĩ: Ta phải bắn 
trúng con nai này. 


Nai chạy về hướng đường Xà-bà-đà-la (Ambatthalamagga) và vua rượt theo 
đến Xà-bà-đà-la (Ambatthala). Biết gần đến chỗ Ma-Hê-Đà, con nai biến 
mất. 


Thấy vua đã đến gần, Ma-Hê-Đà suy nghĩ: ta hãy dùng thần lực làm cho vua 
chỉ thây ta chứ không thây người khác. Đại đức Ma-Hê-Đà gọi Đê-Tu: - Này 
Đê-Tu hãy đên đây. 


Nghe gọi đến, vua suy nghĩ: Trong đất nước này, ai lại dám gọi tên ta, đây là 
ai vậy mà mặc y phục đỏ được may thành băng cách cắt rọc ra 
(Chinnabhinnapatadhara Bhandukàsàvavasana) lại gọi tên ta. 


Với sự nghi ngờ, vua hỏi: - Người nào vậy, là thần hay qui? 


Đại đức Ma-Hê-Đà đáp: - Chúng tôi là Sa-môn Thích-tử của đức Pháp- 
Vương, vì thương tưởng đên đại vương nên từ Diêm-phù-ly đên đây. 


Trước đây, vua Thiên-Ái Đế-Tu và vua A Dục đã có giao tiếp quen biết 
nhau qua thứ tín. Vua Thiên-Ái Đế-Tu với tướng mạo uy nghiêm đức độ, có 
ngọn núi tên Xa-đa-ca (Chàtakapabbata). Rừng tre bên cạnh núi này có ba 
loại tre lớn như trục xe. Một tên Đăng- -trượng, hai tên Hoa -trượng, ba tên 
Điều-trượng. Đằng-trượng có màu trắng như bạc, dây vàng quân quanh. 
Hoa-trượng có các loại hoa anh lạc màu vàng biếc đỏ đen trắng. Điểu-trượng 
giống như sinh vật, có các loại chim như chim ưng, chim diêu (hamsa- 
hukkuta-jìvajivaka) chim kỳ bà, chim thị-tỳ-ca và các loại chúng sinh bốn 
chân. 


Pháp sư nói: - Xưa có bài kệ (Dìpava): 


Bên núi Xa-đa-ca, 

Có một rừng tre rậm, 
Trong có ba loại tre, 

Màu sắc trắng như bạc, 
Vàng, trăng, đỏ, xanh, đen, 
Dây vàng quấn um tùm, 
Các chim, thú bốn chân, 
Nhiều loại hoa chiếu sáng. 


Trong biển sản xuất ra nhiều báu vật như san hô, ngọc ma nI, vàng bạc... Lại 
có tám loại châu ngọc quí là Mã-châu, Tượng-châu, xa-châu, Bà-la-ca châu, 
Bà-la-da châu, Triền chỉ châu, Ca-cưu-đà-bà-la châu, Thế gian châu (attha 
muttà: - Hàyamuttà, gaJamuttà, rathamutta, Amalakamutta, Vralayamutfa, 
angulivetthakamutta, kakudhaphalamutta, pàtakikamutta). Vua Thiên-Ái Đế- 
Tu sai sứ đem ba loại tre trên và các báu vật cùng tám loại ngọc quí ở trên 
dâng cho vua A-Dục. Nhận những vật này, vua A-Dục rất vui mừng và đáp 
lễ với năm loại vương phục là lọng, phất, kiếm, mão và giày bảy báu cùng 
vô số bảo vật (panjarajakakudhabhandàni: chatta, càmara, khagga, moli, 
ratana-pàduka). Những tặng vật quí giá như cái tù-và quí (Dakkhinàvatta- 
sankha), bát luôn đầy nước sông Hằng (Gangodaka), hoa trang sức ở tai 
(vatamsaka), bình quí băng vàng (bhinkàra), một cặp y phục màu đen mượt 
như tóc, khăn tay (hatthapunchana), chiên-đàn xanh (haricandana), bột đất 
màu bình minh (arunavannamattika), quả duốt màu vàng (haritaka), quả xoài 
(àmalaka), các cô gái đẹp. 


Pháp sư nói lại bài kệ xưa (dìpava): 


Mão vua phất, lọng, kiếm, 
Giày trang trí bảy báu, 
Bình vàng với tù-và, 

Cặp y phục đen mượt, 
Bát vàng trang bị đủ, 
Đựng nước ao A-nậu, 
Khăn tay quí trăng sạch, 
Chiên đàn xanh vô giá, 
Đất trắng màu bình minh, 
Thuốc trị mắt của rồng, 
Trái xoài, A-lê-lặc, 
Thuốc cam lộ quí báu, 
Gạo do anh-vũ dâng, 

Số lượng năm trăm gánh, 
Những báu vật đẹp này, 
Nhờ công đức A-Dục. 


Những báu vật trên là tặng vật thế gian (Amisapannàkàra), lại có những tặng 
vật Tam bảo (Dhammapannàkàrà). Vua A-Dục nói: - Ta đã quy y Phật, Pháp 
và Tăng bảo, làm người Ưu-bà-tắc; đây là pháp của người Thích tử đối với 
Tam-bảo. Ngươi hãy chí tâm tín thọ Phật pháp này. 


Vua A-Dục đưa lễ vật thư tín đáp lại tặng vật của vua Thiên-Ái Đế-Tu và 
phong vương vị cho vua này. Vào ngày răm tháng ba, vua Thiên-ÀI Đê-Tu 
nhận lĩnh vương vị. Sau đó một tháng, tăng đoàn Ma-Hê-Đà đên đảo này. 


Nghe Ma-Hê-Đà tự xưng là Thích tử, tại chỗ săn bắn, vua Thiên-Á¡ Đế-Tu 
nhớ lại trong thư của vua A-Dục có nói đến Thích-tử, nên nhà vua vứt bỏ 
cung tên rồi xuống một bên chào hỏi nhau. Pháp sư nói lại bài kệ khen ngợi: 

Vứt bỏ cung tên, 

Ngồi xuống một bên, 

Đại vương ngồi yên, 

Thăm hỏi đại đức, 

Hỏi đáp giáo pháp, 

Có bốn vạn nĐØƯỜI, 

Đến chỗ nhà vua, 

Cùng nhau vây quanh. 


Khi đoàn quân đã đên, đại đức Ma-Hê-Đà liên hiện ra đủ sáu vị. Thây như 
vậy, vua hỏi: 


- Đại đức! Sáu người này đến từ lúc nào vậy? 

Đáp: - Cùng đến với tôi. 

Vua lại hỏi: - Ở Diêm-phủ-ly có các vị Sa-môn như thế này không? 

Đáp: - Tại xứ ấy, chúng Sa-môn rất đông, màu y ca-sa chói sáng khắp nước. 
Họ đêu chứng ba đạt trí, thân thông vô ngại, chứng quả lậu tận La-hán, thâu 
rõ tâm người khác; chúng Thanh văn đệ tử của Phật rât nhiêu. 

Vua lại hỏi: - Các đại đức đến đây bằng phương tiện gì? 

Đáp: - Chúng tôi không đến bằng đường thủy hay bộ. 

Vua suy nghĩ: - Như vậy, họ vượt qua hư không đến. 

Ma-Hê-Đà lại suy nghĩ: - Nhà vua có trí tuệ hay không, ta sẽ thử xem. 


Khi ấy, vua đang ngồi gần một cây xoài (ambarukkha). Nhắm vào cây xoài, 
Ma-Hê-Đà hỏi: - Đại vương! Đây là cây xoài phải không? 


Đáp: - Đúng là cây xoài. 

Hỏi: - Bỏ cây xoài này qua, có còn cây khác không? 

Đáp: - Có cây khác. 

Hỏi: - Bỏ cây này qua, có cây khác không? 

Đáp: - Có† 

Hỏi: - Lại bỏ cây ấy qua, có cây khác không? 

Đáp: - Có. 

Hỏi: - Bỏ hết những cây khác ấy đi, còn có cây nào không? 

Đáp: - Đó là cây xoài phải không? 

Ma-Hê-Đà khen: - Lành thay! Đại vương có trí tuệ lớn. 

Ma-Hê-Đà lại hỏi: - Đại vương có thân tộc không? (nataka) 

Đáp: - Rất nhiều. 

Hỏi: - Hãy để thân tộc của vua qua, người khác có thân tộc không? 
Đáp: - Rất nhiều. 

Hỏi: - Hãy để thân tộc của vua và của người khác qua, vậy còn có ai không? 
Đáp: - Còn chính con. 


Ma-Hê-Đà đáp: - Lành thay! Lành thay! Đại vương thông minh, tự biết thân 
mình chăng phải là thân tộc của mình và của người khác. 


Nhân đó, đại đức Ma-Hê-Đà nói rằng vị vua trí tuệ này có thê kiến thiết Phật 
pháp, nên thuyêt giảng kinh Chú-la-ha tượng-thí-dụ 
(Cùhalatthipadopamasuttta). Vua và bôn vạn người cùng thọ ba quy y một 


lượt. Sau khi nghe pháp xong, sai người trở lại kinh đô để lấy thức ăn, vua 
suy nghĩ: Giờ này là phi thời, không phải lúc sa-môn ăn. 


Khi thức ăn đã được đem đên, vua muôn ăn một mình nhưng vân do dự nên 
hỏi: - Thưa các đại đức! Quí vị có thọ trai không? 


Đáp: - Giờ này không phải lúc Sa-môn chúng tôi thọ thực. 

Hỏi: - Dùng giờ nào là thanh tịnh? 

Đáp: - Thời gian từ sáng sớm đến giữa trưa là tịnh pháp. 

Vua nói: - Thỉnh quí đại đức, cùng trầm trở lại kinh đô. 

Đáp: - Không được, chúng tôi ở lại đây. 

Vua thưa: - Nếu quí đại đức ở lại, xin thỉnh đồng tử cùng đi. 

Đáp: - Đồng tử này đã đắc đạo quả, thông hiểu Phật pháp, đang sắp xuất gia. 
Vua đáp: - Như vậy, sáng mai con sẽ đưa xe đến nghênh đón. 


Nói xong, vua đảnh lễ sát chân chư Tăng rồi từ giã. Vua đi chưa bao lâu, 
Ma-Hê-Đà gọi sa di Tu-Ma-Na: 


- Lúc này nên thuyết pháp, con hãy thông báo sắp chuyên pháp luân. 
Tu-Ma-Na thưa: - Con sẽ truyền âm thanh đến đâu? 

Đáp: - Khắp nước Sư-tử. 

Tu-Ma-Na thưa: - Lành thay, đại đức. 

Sau khi nhập vào thiển thứ tư, rồi xuất định, với nhất tâm làm sao nhân dân 
khấp cả nước Sư-tử nghe tiêng nói của ta, vị này thông báo giờ thuyêt pháp 
ba lân. 


Nghe tiếng thông báo ba lần vang dội, vua sai người đến chỗ các vị đại đức 
hỏi có ai xúc phạm các vị làm cho phát ra tiêng vang lớn như vậy? 


Các đại đức đáp: - Không ai xúc phạm cả, tiếng loan báo này là sắp thuyết 
giảng Phật pháp. 


Nghe tiếng loan báo của sa di, địa thần rất hoan hỷ kêu lớn lên vang tận hư 
không. Trên hư không, chư thân tuân tự truyên cho nhau lên tận cõi Phạm- 
thiên. Nghe tiêng thông báo, chư thiên cõi Phạm tập họp lại hêt. 


Khi ấy, Ma-Hê-Đà thuyết kinh Bình-Đắng-tâm (Samacittasuttanta). Sau khi 
thuyết giảng, có vô số chư thiên đắc đạo tích (dhammàảbhisamaya); Ma-hầu- 
la-già, Ca-lâu-la... đều thọ ba quy y. Như ngày xưa, khi đại đức Xá-Ly- -Phất 
giảng kinh Bình-Đắng-Tâm có vô số người được đạo quả, bấy giờ đại đức 
Ma-Hê-Đà thuyết pháp này cũng được kết quả như vậy. 


Qua đêm ây, vào sáng hôm sau, vua đưa xe đên nghênh đón. Đên nơi, sứ giả 
thưa: - Bạch chư đại đức! Xe đã đên, xin quí ngài hạ cô lên xe. 


Chư tăng đáp: - Chúng tôi không đi xe, các vị về trước, chúng tôi theo sau. 


Sau khi nói như vậy, các vị ấy vượt qua hư không đến phía Đông kinh đô 
của nước A-nậu-la là trú xứ ngày xưa của chư Phật, hạ xuống. Tại nơi mà 
tăng đoàn Ma-Hê-Đà bước xuống được gọi là Trú-xứ đầu tiên 
(Pathamacetiyatthàna). Vua sai sứ giả nghênh đón các đại đức và ra lệnh các 
quan xếp đặt phòng xá. Nghe vua ra lệnh như vậy, các quan rất vui mừng, 
vua lại suy nghĩ: - Theo pháp đã thuyết hôm qua thì pháp của sa-môn là 
không được sự dụng chỗ nằm ngồi rộng lớn. 


Vua tính toán chưa xong thì sứ giả đã trở về đến cửa thành. Trông thấy các 
đại đức đã có mặt tại phía Đông thành với y phục nghiêm trang, sứ giả rât 
vui mừng vào tâu vua: - Các đại đức đã đền. 


Vua hỏi: - Các đại đức dùng xe phải không? 


Đáp: - Quí ngài không chịu dùng xe. Chúng tôi về trước, các đại đức theo 
sau nhưng đã có mặt trước ở phía Đông thành. 


Nghe sứ giả tâu, vua ra lệnh: - Không cần phải bố trí chỗ ngồi cao lớn, hãy 
trải chỗ ngồi bằng nệm êm trên đất. 


Sau khi truyền lệnh, vua ra ngoài nghênh đón các vị đại đức. Các quan đại 
thân dùng các tâm len mm trải trên nệm. Các thây tướng trong nước thây vua 


trải nệm trên đât nên suy nghĩ: Các sa-môn này đã chiêm cứ vùng đầât này, 
vĩnh viên không di chuyên được. 


Đến nơi đón các đại đức, nhà vua làm lễ sát dưới chân, đem các vật ra cúng 
dường rồi thỉnh vào trong nước. Thấy các tắm nệm trải trên đất, nhóm đại 
đức Ma-Hê-Đà đều suy nghĩ: - Giáo pháp của chúng ta vĩnh viễn không di 
chuyền khỏi vùng đất này. 


Sau khi các vị đại đức tuần tự an tọa theo thứ bậc, nhà vua đem các món ăn 
uống thơm ngon quí giá đích thân dâng lên cúng dường đầy đủ, được tin của 
vua báo, đại phu nhân tên A-Dật-La (Anulàdevì) cùng trong cung 500 phu 
nhân đều mang hương hoa đến dâng cho vua rồi ngồi qua một bên. Khi ây, 
vì đại chúng, đại đức Ma-Hê-Đà mưa trận mưa pháp băng cách thuyết kinh 
Ngạ-qui Bồn-sinh (petavatthu), Cung-điện bản-sinh (Vimànavatthu) piảng 
pháp Tứ-đề (Saccasamyutta). Nghe thuyết xong, 500 phu nhân đều đắc đạo 
quả. Nhân dân trong nước mà trước đây có theo vua đi đến núi My-sa-ca 
(Missakapabbata) đều cùng truyền nhau khen ngợi công đức cao tột của các 
đại đức. Gần xa đều kéo đến chen lẫn nhau với số lượng quá đông che kín 
không được thấy các đại đức nên mọi người kêu la vang dậy. 


Vua hỏi: - Cái gì kêu lớn như vậy? 


Đáp: - Nhân dân trong nước không được thấy các đại đức Tỳ-kheo nên kêu 
la vang dậy. 


- Trong này quá chật hẹp, không thể vào được - Vua suy nghĩ như vậy rồi 
bảo các quan: - Hãy thu đọn trong nhà để voi lớn (hatthisàla), phủ cát trắng 
trên đất, rải hoa ngũ sắc, che các tắm màn và đưa quí đại đức vào an tọa ở 
đó. Sau khi bố trí xong, các quan vào tâu vua và sau đó các đại đức vào an 
tọa trong ngôi nhà voi rồi thuyết giảng kinh Thiên-Sứ, có ngàn người đắc 
đạo quả. Khi ấy, số người trong nhà voi lại tăng thêm nữa, nên pháp hội 
được di chuyên đến khu vườn Nan-đà (Nandanavana) ở ngoài cửa thành 
phía Nam. Các tắm nệm được trải ra trong vườn. Đến đó, các đại đức Tỳ- 
kheo thuyết giảng kinh Độc-Dụ, có ngàn người đắc đạo. Thuyết pháp từ 
ngày thứ nhất đến ngày thứ ba, có 2500 người đắc đạo-tích. Khi các đại đức 
ở trong vườn Nan-đà, có các phụ nữ trưởng giả trong nước đến làm lễ thăm 
hỏi từ sáng đến chiều. 


Thấy các Tỳ-kheo đứng dậy, các quan ngạc nhiên hỏi: - Quí đại đức, định đi 
đâu? 


Đáp: - Chúng tôi muốn trở về chỗ ở. 

Các quan tâu vua: - Đại vương, các pháp sư định ra đi, ngài đồng ý không? 
Vua liền thưa: - Qui đại đức! Trời đã tối, làm sao đi được, xin ở lại đây. 
Các Tỳ-kheo đáp: - Không ở được. 


Vua lại thính: - Cha con có khu vườn tên My-già (Meghavana) không quá 
gân, quá xa nơi đây, quí ngài có thê ở lại đó đê đi lại dê dàng. 


Theo lời mời của vua, các đại đức ở lại đó. Sáng sớm hôm sau, lại đên thăm 
hỏi các đại đức, sau khi làm lê, nhà vua thưa: 


- Đêm qua, quí ngài ngủ ngon không, sức khỏe như thế nào, có thể ở lại 
trong vườn này không? 


Sau khi trả lời có thể ở được, các đại đức lại thuyết kệ pháp: Phật có dạy 
răng ta cho phép các T-kheo sông trong vườn. 


Nghe như vậy, vua rất vui mừng, cầm bình vàng đựng nước 
(Suvannabhinkàra) tự tay rót nước lên tay của tôn giả Ma-Hê-Đà. Khi ây, 
khắp đât nước chân động. Vua rât kinh sợ, hỏi: 

- Thưa các đại đức! Vì sao mặt đất chân động mạnh như vậy? 

Ma-Hê-Đà đáp: - Đại vương, đừng kinh sợ, giáo pháp của đức Mười lực 
hưng thịnh ở đât nước này, chùa lớn sắp được xây dựng ở đây, nên mặt đât 
báo trước điêm lành băng hiện tượng này. 


Nghe như vậy, vua vui mừng vô cùng. 


Vào sáng sớm, Ma-Hê-Đà và chúng tăng vào cung thọ thực. Sau đó, các vị 
cùng trở vê vườn Nan-đà. 


Luật Thiện Kiến Tỳ-Bà-Sa 


- Quyên thứ hai - 


—— OO --- 


Quyền thứ ba 


Vì dân chúng, quý đại đức thuyết giảng kinh Vô-thi-giới. Vào một ngày 
khác, quí đại đức thuyết giảng kinh Hỏa-tụ. Tuần tự như vậy cho đến bảy 
ngày, có tám ngàn năm trăm người đắc đạo quả. Từ khu vườn này, Phật 
pháp được lưu truyền quang minh rực rỡ nên có tên là vườn Quang-Minh 
(Jotivana). 


Sau bảy ngày ấy, đến vương cung, thuyết kinh Không-lười-biếng 
(Mahàappamàdasutta) xong, các đại đức đên núi Chi-đê-da (Cetiyagr]). 


Bấy giờ, vua bàn luận cùng các đại thần: - Các vị Tỳ-kheo này giáo hóa 
chúng ta làm cho được an trú vững chặc trong Phật pháp. Những vị đại đức 
ây đã đi chưa? 

Các quan tâu, chư tăng tự đến và ra đi, nên không thưa với đại vương? 

Vua và hai phu nhân đi xe quí cùng ngàn vạn xe ngựa rầm rộ theo sau chúng 
tăng đên núi Chi-đề-da. Đên nơi, đề đoàn xe ngựa lại, vua đích thân đên nơi 
các đại đức. Thây vua mệt nhọc, hơi thở hào hên, Ma-Hê-Đà hỏi: - Đại 


vương, vì sao hơi thở mệt nhọc như vậy? 


Vua thưa: - Các vị đại đức đã giáo hóa chúng con làm cho được an trú vững 
chắc vào giáo pháp, con vội muôn biÊt thời gian quí vị lên đường. 


Đáp: - Chúng tôi không đi, vì muốn tiền an cư ba tháng. 
Vua hỏi: - An cư ba tháng là thế nào? 


Đáp: - Theo pháp của sa-môn là an cư ba tháng. Đại vương biết cho, chúng 
tôi không có trú xứ, mà ngày an cư đã sắp đên. 


Khi ấy, cùng 55 người anh em đang đứng cạnh vua, một đại thần tên A-Lật- 
Trừu (Arittha) tâu: - Đại vương, chúng tôi muôn gia theo các đại đức. 


Vua đáp: - Lành thay! Cho phép các vị xuất gia. 


Sau khi được phép, những người này đến gặp đại đức Ma-Hê-Đà và được độ 
làm sa-môn, tóc chưa rơi hết xuống đất đã chứng quả La-hán. 


Sau khi ra lệnh xây dựng 66 cái cốc đá (lena) ngay trước hang động chính 
(kantakacetiyangana), nhà vua trở về kinh đô. 


Ngài Ma-Hê-Đà lại giáo hóa mười người anh em của vua làm cho họ tin 
tưởng vững chắc với Phật pháp. Các Tỳ-khưu an cư ba tháng hạ trong các 
cốc đá ở núi Chi-đế-da. Khi ấy, lại có 60 vị đắc quả La-hán 
(Sampadvàsatth1-62). 


Sau ba tháng an cư, đến ngày mười lăm tháng chín (7, 8?) , tự tứ xong, các 
Tỳ-kheo thưa vua: - Mùa hạ đã qua, chúng tôi ở đây xa cách thầy mình đã 
lâu (Ciradittho no mahàràja sama-sambuddho), đang muốn trở lại đất Diêm- 
phủ-ly để thăm viếng sư trưởng. 


Vua đáp: - Con xin dâng bốn loại cúng dường đến pháp sư. Lại còn có 
những người khác nhờ pháp sư mà được thọ trì ba qui y, năm học giới, hiện 


nay vì sao quí ngài buôn ý? 


Đáp: - Trước đây, chúng tôi sông dưới sự chăm nom của sư trưởng, ngày 
đêm cúng dường lễ bái, hiện nay ở đây không có thầy nên buôn rầu. 


Nhà vua thưa: - Trước đây các đại đức nói đức Phật đã nhập Niết-bàn, bây 
g1ờ lại nói có thây. 


Các đại đức đáp: - Đức Phật tuy đã vào Niết-bàn nhưng xá-lị (sariradhàtuyo) 
vân còn. 


Vua thưa: - Con đã hiểu ý quí đại đức muốn con xây dựng tháp. Nếu như 
vậy, xin quí đại đức ch?n cho nơi hoàn hảo. 


Nhà vua lại suy nghĩ: Địa điểm có thể chọn được nhưng làm sao có xá-]†? 
Ma-Hê-Đà nói: - Nhà vua hãy tính toán cùng với sa dị Tu-Ma-Na. 


Vâng lời các đại đức, đến gặp sa di Tu-Ma-Na, nhà vua hỏi: - Thưa đại đức! 
Lúc này, làm sao con thỉnh được xá-lỊ của đức Như Lai? 


Tu-Ma-Na đáp:- Lành thay đại vương! Chỉ cần sửa sang đường sá, quét dọn 
sạch sẽ, treo cờ và tràng phan, rãi hoa, đốt hương, trang hoàng thật đẹp, vua 
cùng thân quyến đều thọ trì tám giới, đem tất cả âm nhạc, voi của vua được 
trang sức với chuỗi ngọc, trên che lọng trắng, đi đến viên lâm Ma-ha-na-già 
(Màhànàgavanùyyàna) thì được xá-lỊ của Như Lai. 


Vua khen ngợi: - Lành thay! Và làm theo lời dạy. 


Các đại đức cùng đi đến núi Chi-đế-da. Đến nơi, Ma-Hê-Đà bảo sa di: - 
Lành thay! Này Tu-Ma-Na, con hãy đi vào đất Diêm-phù-ly, gặp vua A- 
Dục, tổ phụ của con-đem ý của ta, trình bảy rằng bạn thân của đại vương là 
vua Thiên-Ái Đế-Tu nước Sư-tử đã tin Phật pháp, đang muốn xây tháp. Đại 
vương có xá lỊ, xin ban tặng vào lúc này. Khi được xá-l] rồi, con hãy lên cõi 
trời Đao-ly, nói với Đề thích (Sakka devarajànam) rằng ngài có hai xá-]j 
(Dve dhàtuyo) một là răng bên phải (dakkhinadàtha) để lại cho Đế-thích 
cúng dường, hai là xương vai phải (dakkhinakkhaka) thì đưa con đem về. 
Con lại hỏi Đế-thích là trước đây Ngài có nói cùng hộ vệ đi đến nước Sư-tử, 
sao nay lại an nhiên không đi? 


Tu-Ma-Na thưa: Lành thay! 

Sau khi vâng lệnh, Tu-Ma-Na mặc y mang bát, bay lên hư không, trong chốc 
lát hạ xuông trước cửa thành nước Ba-thát-ly-phât ở Diêm-phù-Ìy, vào gặp 
nhà vua tâu: - Đại vương Ma-Hê-Đà sai con đên... 

Nghe nói lại sự việc xong, vua rất vui mừng và nhận lấy bát của sa di, dùng 
dầu thơm lau sạch bát rồi mở rương bằng bảy báu, lẫy xá-]¡ màu trắng sáng 
như ngọc quí đặt vào đầy bát, trao cho sa di. 


Nhận bát xá-]j, sa di đến cung trời Đế-thích. 


Thấy sa di, Đế-thích thưa: - Đại đức Tu-Ma-Na! Có việc gì mà ngài đến 
đây? 


Đáp: - Trước đây, thiên vương đã khuyến khích các đại đức đến nước Sư-tử 
mà đến nay thiên vương vẫn chưa đến. 


Đế-thích đáp: - Con đến đó để làm việc gì? 


Sa đi hỏi: - Này Đế-thích! Ngài có hai xá-]¡, một là răng bên phải thì để lại 
đây, hai là xương vai phải thì đưa cho tôi đê cúng dường. 


Sau khi khen ngợi: Lành thay! Lành thay! Đế-thích lấy chìa khóa mở tháp 
bảy báu (manithùpa) cao rộng một do-tuân, lây xá-lỊ trao cho Tu-Ma-Na... 


Nhận xá lị xong, Tu-Ma-Na hạ xuống núi Chi-đế-da. Các đại đức tên Ma- 
Hê-Đà, Uất-Địa-Du, Uất-Đế-Du, Bạt-Đà-Sa, Tham-Bà-Lâu... đem xá lị của 
vua A-Dục ban cho tôn trí vào núi Chi-đế-da, xương vai thì được đưa đến 
viên lâm Ma-ha-na vào buôi chiều. 


Trước đây lệnh sửa sang đường sá... của sa di, lúc này các việc đã hoàn tất. 
Nhà vua cỡi voi, tay cầm lọng trăng che trên xá-lị đi đến núi Chi-đế-da. Vua 
suy nghĩ: - Nếu đây là xá lị của đức Như Lai thì voi tự quì xuống, lọng trắng 
tự hạ, khiến cho xá-lj ngự trên đầu ta. 


Vua nghĩ chưa xong voi quì sát đất lọng trắng. tự hạ, hộp đựng xá-H 
(dhàtucangotaka) ngự ngay trên đầu vua. Ngay khi ấy, thân thê khoan khoái 
như được uống cam lộ nên vua hỏi: - Thưa đại đức! Xá-lj ngự ngay trên đầu 
của con, phải làm sao đây? 


Đáp: - Đặt trên đầu voi. 


Bấy giờ, vua _bưng hộp xá-]J đặt trên đầu voi. Được đội xá-]j, voi rất sung 
sướng, cất tiếng rỗng lên để cúng dường xá-lj. Trên không trung, nỗi mây 
tuôn mưa, thích ứng tùy loại chúng sinh, mặt đất chân động cho đến tận thủy 
biên. Thấy xá-]ị của Phật đã đến vùng biên địa, trời, rồng, quỉ thần rất hoan 
hỷ, nói kệ: 


Xá-lỊ của Như Lai, 

Từ Đao-ly giáng hạ, 

Như mặt trăng tròn sáng, 
Đến giáo hóa biên địa. 
Ngự yên trên đầu voi, 
Voi rồng lên cúng dường. 


Khi Ấy, vây quanh voi, âm nhạc tuyệt diệu được tấu lên để cúng dường xá-]J. 
Quay lưng về hướng Đông, voi quay mặt đi về phía Tây, đến cửa thành thì 
vào ngay trong thành. Trong thành, nhân dân cung kính cúng dường, ra khỏi 
thành phía Nam, đi vòng theo hướng Tây về vườn tháp (Thùpàràma), đến 


chỗ đất được chọn (Pahecivatthu) ở vườn tháp, nó đứng xoay lại (về hướng 
Đông). Ngay trong vườn tháp này, thời quá khứ có tôn trí xá-lỊ của ba đức 
Phật. Thời xưa, nước Sư-tử tên là đảo Âu-xà (ojadìpa), nước tên Vô-úy 
(Abhayapura), vua hiệu Vô-Úy (Abhaya), núi Chi-đế-da tên là Đề-bà-cưu- 
thát (Devakùtapabbata). Khi ấy, vườn tháp này tên là vườn Ba-ly-da 
(patiyàràma). Bấy giờ, đức Phật Cưu-Lưu-Tôn (Kakusandha) xuất hiện ở thế 
gian. Vị Thanh-văn của đức Phật này tên là Ma-Ha-Đề-Bà (Mahàdeva) cùng 
với 1000 Tỳ-kheo đến cư trú ở Đề-bà-cưu-thát, cũng như Ma-Hê-Đà trú ở 
núi Chi-đề-da. Bấy giờ, chúng sinh ở đảo Âu-xà bị khổ não vì nhiễm bệnh. 
Dùng thiên nhãn quán sát, thấy chúng sinh có khổ não như vậy, Phật Cưu- 
Lưu-Tôn cùng với bảy vạn Tỳ-kheo đi đến đảo Âu-xà, diệt trừ các tật bệnh. 
Sau khi diệt các bệnh, Như Lai thuyết pháp cho nhân dân trong nước, có tám 
vạn bốn ngàn người được đạo quả. Sau đó, Như Lai để lại bình lọc nước 
(dhamamakaraka) trong nước này rồi trở về nước cũ. Nhân dân xây tháp và 
tôn trí bình lọc nước ấy trong tháp, gọi là Ba-ly-da. Ma-Ha-Đề-Bà rải hoa 
cúng dường và cùng nhân dân ở lại nước này. 


Vào thời Phật Câu-Na-Hàm-Mâu-Ny (konàgamana), đảo Sư-tử này tên là 
đảo Bà-La (varadìpa), nước tên Bạt-xả-ma (Vaddhamàna), vua hiệu Sa-diỆt- 
địa (Samiddha); núi Chi- đế-da tên Kim-đỉnh (Suvannakùta). Khi ấy, nước 
Ba-la bị hạn hán mất mùa nặng nề, tất cả chúng sinh bị đói kém rất khô não. 
Quán sát thế gian với thiên nhãn, thấy sự đói khổ ở đảo Bà-la, đức Phật Như 
Lai Câu-Na-Hàm-Mâu-N¡i cùng 1000 Tỳ-kheo đi đến đảo này. Nhờ thần lực 
của Phật nên trời đỗ mưa, ngũ cốc sung túc. Sau đó, vì nhân dân trong nước, 
Phật thuyết pháp làm cho tám vạn bốn ngàn người đắc đạo quả. Phật để lại 
Tỳ-kheo Tu-Ma-Na (Mahasumana) cùng tăng chúng 1000 vị và dây thắt 
lưng (kàyabandhana) của Ngài. Sau khi Như Lai cùng đại chúng trở về nước 
cũ, mọi người xây tháp, tôn trí dây thắt lưng của Ngài vào tháp để thờ phụng 
cúng dường. 


Vào thời Phật Ca-Diếp (Kassapa), đảo Sư-tử tên là Mạn-đà (Mandapipà); 
nước tên Tỳ-Sa-La (Visàla); vua tên Chi-Diễn-Na (Jayanta); núi Chi-đế-da 
tên Tu-bà-cưu-thát (Subhakùta). Bấy giờ, tại đảo Mạn-đà có chiến tranh lớn 
làm cho nhiều chúng sinh bị khổ não. Quán sát thế gian bằng thiên nhãn, 
thấy đảo Mạn-đà đang bị khổ não lớn, Như Lai cùng hai vạn Tỳ-kheo đến 
đảo này. Nhờ năng lực của Phật, chiến tranh được chấm dứt. Vì nhân dân, 
đức Phật thuyết pháp vi diệu, có tám vạn bốn ngàn người đắc đạo-tích... Phật 
để lại một Tỳ-kheo tên Tát-Bả-Nan-Đà ( Sabbananda) cùng 1000 Tỳ-kheo 
và chiếc y tắm (Udakasàtika). Nhân dân trong nước xây tháp lớn, tôn trí 
chiếc y tắm của Phật vào tháp để thờ phụng cúng dường. Đó là những tên 


gọi của vườn tháp. Vào thời ba đức Phật quá khứ, nơi này đều được chọn đề 
xây tháp. Nhưng ba cõi vô thường, nay chỉ còn vùng đất trống. Ngay tại nên 
tháp cũ, chư thiên đã trồng nhiều loại cây gai. Vì sao? Đề ngăn ngừa sự ô uế. 


Khi ấy, voi lớn đội xá-lj, tự nhiên đi đến ngay nền tháp cũ. Vua và dân 
chúng chặt phá gai góc làm cho chỗ này phẳng như bàn tay. Đến phía Bắc 
nền tháp cũ, tại chỗ cây Bồ đề (Bodhirukkhatthàna) voi đứng lại hướng về 
phía tháp. Muốn đưa xá-lj xuống nhưng voi không chịu. Vua hỏi Ma-Hê-Đà: 
- Thưa đại đức! Làm sao thỉnh xuống? 


Đáp: - Không thê đưa xuống ngay, trước tiên vua phải xây nền cao đến đỉnh 
đầu voi, mới đưa xuống được. 


Khi ấy, mọi người cùng nhau đắp nền móng đất. Trong suốt ba bốn ngày voi 
vân đội xá-lỊ đứng yên. Sau khi làm nên, vua lại bạch: - Đại đức, thấp có 
hình gì? 


Ma-Hê-Đà đáp: - Như hình đống lúa. 


Vua khen ngợi và xây một tháp nhỏ ngay trên nền tháp rồi cúng dường bằng 
nhiêu cách đê chuân bị đưa xá-lỊ xuông. Nhân dân cả nước đem theo hương 
hoa âm nhạc đên đê chiêm bái xá-]I. 


Khi mọi người đã tập họp đến, từ đỉnh đầu voi, xá-lj bay lên hư không cao 
bảy cây Đa-la, hiện ra nhiều sự biến hóa với năm màu ròng, khi tuôn nước, 
khi phun lửa, hoặc biến hiện đồng thời không khác gì thần lực của Thế Tôn 
thị hiện ở cây Kiền-thát-am-bà (Gandambamùla) khi Ngài còn tại thế. Đây 
không phải là thần lực của Ma-Hê-Đà và chư thiên. Vì sao? Lúc còn tại thế, 
Như Lai có lệnh cho xá-]Ị rằng sau khi Ta diệt độ, hãy đến nước Sư-tử, khi 
vào vườn tháp thì hiện ra các thần lực. 


Do lệnh của Như Lai nên lúc này xá-]Ị hiện ra như vậy. 
Pháp sư nói rằng có bài kệ: 

Phật vượt trên nghĩ bàn. 

Giáo pháp cũng như vậy. 


Nêu aI có tín tâm, 
Công đức không nghĩ, bàn. 


(Evam acIntiyà Buddhà, buddhadhammà acintiyà, acInfiyesu pasannànam 
vipàko hotI acIntiyo). 


Đức Thích-Ca Như Lai đã đến đảo Sư-tử này ba lần. Lần thứ nhất, sau khi 
giáo hóa dạ xoa, Ngài ra sắc lệnh: Sau khi Ta niết-bàn, xá-lị của Ta an trụ ở 
nơi này. Lần thứ hai, giáo hóa Long vương và cháu trai. Hai lần này, Như 
Lai đến một mình. Lần thứ ba có một trăm Tỳ-kheo tùy tùng, đến Ma-ha 
Chi-đế-da, vườn tháp, nơi cây Bồ đề, chỗ Già-bà -t-căn-na-la-ny thuộc phía 
Đông vùng đất Giả-na (Mutiyangana, Dighavàpi, kalyàni-cetiyatthàna) Như 
Lai nhập định. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, lần thứ tư, xá-l¡ đến là lần cuối. 
Nhân dân cả nước nhờ vào lượng nước do thần lực xá-lj tuôn ra mà không 
còn bị đói khát. Khi ấy, mọi người đều thấy xá-lj từ không trung hạ xuống, 
rồi ngự trên đầu vua. Được xá-lj ngự trên đầu, với suy nghĩ: Ta được làm 
thân người có lòng tin vững chắc, vua cúng dường trọng thể rồi tôn trí xá-lị 
vào tháp. Khi ấy, mặt đất chấn động sáu cách. Bấy giờ, có vương đệ tên Vô- 
Ủy cùng 1000 người đều xuất gia, 500 đồng tử ở trung tâm đất nước cũng 
xuất gia, lại có 500 đồng tử khắp nước cũng xuất gia. Như vậy tăng dần lên 
có đến ba vạn người xuất gia. 


Sau khi đại tháp được xây dựng xong, đại phu nhần cùng em gái vua, trời, 
rông, dạ-xoa, càn-thát-bà cùng nhau cúng dường. 


Sau lễ cúng dường, Ma-Hê- Đà trở về vườn Ma-già ( Meghavanùyyana). 
Nghe A-Nậu-La (Anulà) tâu rằng muốn xuất 81a, vua buôn bã thưa với Ma- 
Hê-Đà: - Đại đức! Phu nhân A-Nậu-La muốn xuất gia, xin ngài tế độ cho. 


Ma-Hê-Đà đáp: - Sa-môn chúng tôi không được độ người nữ. Tôi có em gái 
tên Tăng-Già-Mật-Đa đang ở nước Ba-thát-ly-phất, hãy đến đó thỉnh sang. 
Cây Bồ đề của ba vị Phật thời quá khứ đều được đem đến trồng ở nước này. 
Hiện nay, cũng nên trồng cây Bồ đề của Bồn- sư chúng tôi ở đây. Thế nên, 
đại vương nên sai sứ giá. đến øặp vua A-Dục cầu Tỳ-kheo ny Tăng-Giả-Mật- 
Đa và thỉnh cây Bồ đề đến trồng ở đây. 


Khen ngợi chấp thuận lời dạy này, vua gọi các đại thần cùng nhau bàn luận. 
Vua bảo người cháu trai: 


- Cháu có thê đến nước Ba-thát-ly-phất ở Diêm-phù-ly, thỉnh Tăng-Già-Mật- 
Đa và nhận lây cây Bô đê không? 


Người cháu đáp: - Xin vâng, con sẽ đi nhưng nhà vua phải cam kết trước là 
cho phép con được xuât gia, băng không con xIn ở lại. 


Vua đáp:- Lành thay! Nếu được Tỳ-kheo ny Tăng-Già-Mật-Đa và cây Bồ đề 
đên đây thì ta sẽ cho phép cháu xuât gia. 


Người cháu vua trước tiên nhận lời dạy bảo của Ma-Hê-Đà, rồi vâng lệnh 
vua. Ma-Hê-Đà dùng thần thông làm cho A- Phiêu-Xoa cháu nhà vua đến 
cảng Câu-la ở Diêm-phù-ly (Jambukolapattana) rồi từ đó đi thuyền vượt 
biển đến nước Ba-thát-ly-phất chỉ trong một ngày. 


Khi ấy, phu nhân A-Nậu-La cùng 500 đồng nữ và 500 người cung nữ của 
vua đêu thọ mười giới (dasa-sìlàn), mặc y ca-sa, ra khỏi thành, xây dựng 
khu nhà cư trú riêng ở bên thành. 


Đến nơi, A-Phiêu-Xoa tâu vua: - Con trai của đại vương là Ma-Hê-Đà ra 
lệnh cho thần đến đây, thưa như thế này bạn thân của đại vương là Thiên-Ái 
Đế-Tu có phu nhân tên A-Nậu-La muốn xuất gia nhưng không có thầy tế độ. 
Xin đại vương ban cho Tỳ-kheo ny Tăng-Già-Mật-Đa và cây Bồ đề 
(Mahàbodh)). 


Sau khi truyền lại lệnh của Ma-Hê-Đà, sứ giả đến gặp Tỳ-kheo ny thưa: - 
Đại đức! Anh của ngài là Ma-Hê-Đà sai con đến đây nói rằng phu nhân của 
vua Thiên-Á¡ Đế-Tu là A-Nậu-La cùng 500 đồng nữ và 500 cungnữ thân 
quyến cùng muốn xuất gia, nay thỉnh đại đức làm thầy tế độ, xin ngài đến 
ngay. 


Nghe tin của anh mình, Tỳ-kheo ny vội vàng đến gặp nhà vua tâu rằng: - - Đại 
vương! Anh con báo tin phu nhân vua Thiên- Ái và các người nữ khác muốn 
xuất gia hành đạo, thỉnh con làm thầy tế độ. Họ đang đợi chờ nên con muốn 
đi, xin thưa cho đại vương biết. 


Vua đáp: Sau khi Ma-Hê-Đà anh con và cháu Tu-Ma-Na ra đi, ta như người 
bị chặt mắt tay chân. Đã lâu, ta không còn gặp hai người ấy nên ngày đêm 
tâm tư buồn bã. Gặp mặt con, ta cũng tạm vui, giờ đây con lại ra đi, chắc ta 
phải chết, thôi con đừng đi. 


Tăng-Già-Mật-Đa đáp: - Đại vương! Tin tức của anh con rất quan trọng 
không thê không làm. Sát-ly phu nhân A-Nậu-La rất muốn xuất gia, đang 
đợi con; thế nên con phải đi đến đó. 


Vua nói: - Nếu tin tức của anh con quan trọng như vậy thì con nên đi cùng 
với cây Bồ đê (Mahàbodhim gahetvà gacchàm). 


Tăng-Già-Mật-Đa thưa: - Cây Bồ đề đang ở đâu? 
Đáp: - Đang ở chỗ A-lan-nhã. 


Trước tiên vua có ý chiết cây Bồ đề, nhưng không được dùng dao chặt thì 
làm sao lây được, phân vân không biết tính sao, nên hỏi đại thân Đê-Bà. 


Đẻ-Bà đáp: - Các đại đức Tỳ-kheo tất biết rõ. 


Sau khi khen ngợi, vua thỉnh chư tăng thọ trai. Sau bữa ăn, vua thưa các Tỷ- 
kheo: - Có thê truyên cây Bô đê của Như Lai sang nước Sư-tử (Lankàdl) 
không? 


Chúng tăng đề cử Mục-Kliên-Liên Đê- Tu trả lời vì tôn giả biệt rõ việc này. 


Tôn giả đáp: - Cây Bồ đề có thể sang nước Sư-tử. Vì sao? Khi còn tại thế, 
Như Lai đã đưa ra năm sắc lệnh. Khi sắp vào Niêt-bàn, năm trên bảo sàng, 
Phật ra lệnh răng: 


I- Trong tương lai, có vua A-Dục chiết cây Bồ đề đưa sang nước Sư-tử, 
lây cành cây Bồ đê ở hướng Nam đem đi, không cân dùng dao chặt mà tự 
nhiên đứt ra, rôi vào bôn băng vàng. 


2- Nếu đúng là cây Bồ đề của Ta thì sau đó rời khỏi bồn bay lên hư không 
và đi vào trong mây. 


3- Sau khi vào trong mây và ở đó bảy ngày, cây tự nhiên hạ xuống, ở yên 
trong bồn bằng vàng (suvannakatàha), phát triển tươi tốt phủ lá, kết trái. Lá 
cây màu vàng ròng với nhiều hiện tượng xây ra không thê nói hết. 


4- Cây Bồ đề sang nước Sư-tử thì có thê trồng được. Khi bắt đầu trồng thì 
có nhiêu hiện tượng thân thông hiện ra. 


5- Khi một đấu xá-lị của Ta (donamatta-dhàtuyo) đến nước Sư-tử thì hiện 
ra tướng hảo của Ta như còn tại thê với 32 tướng bậc đại nhân, 8§0 vẻ đẹp, 
ánh sáng rực rỡ hơn cả nhật nguyệt. 


Nghe năm sắc lệnh này, vua rất vui mừng, đi bộ từ nước Ba-thát-ly-phất đến 
chô cây Bô đê, đem theo nhiêu vàng ròng. 


Vị trời thợ giỏi của Thiên Đế-thích tên là Tỳ-xá (Vissakammadevaputta) biết 
được ý vua nên hóa thành thợ rèn đứng cạnh vua. Vua bảo: - Này thợ rèn! 
Hãy đem vàng này làm thành cái bôn. 


Người thợ hỏi: - Đại vương! Bồn lớn cỡ nào? 
Vua đáp: - Đây là nghề của ngươi, hãy tự biết lấy. 
Thợ thưa: - Lành thay! Thần sẽ làm ngay. 


Nhận vàng, với thần thông, thợ dùng tay nặn ra cái bồn vàng chu vi chín 
khuỷu tay (hattha), cao chừng năm khuỷu tay, dày tám tâc. Miệng bôn được 
viên tròn như vòi voI chúa. 


Khi ấy, vua A-Dục thống lĩnh đại chúng với ngàn xe vạn ngựa, đài bảy do 
tuần, rộng ba do tuần, trang bị cờ xí (đhajapatàka) rợp trời, các loại trân bảo, 
hoa hương chuỗi ngọc, vang lừng âm nhạc, cùng các vị _Ty-kheo đưa nhau ra 
khỏi nước đi đến vây quanh cây Bồ đề. Với ngàn vị tiểu quốc vương chung 
quanh, vua A-Dục ở giữa đứng nghênh đón cây Bồ đề. Nhà vua và mọi 
người cùng chiêm ngưỡng đại thọ Bồ đề và cành phía Nam. Khi ấy, cây hiện 
thần lực làm cho cả cây biến mất chỉ còn hiện ra một cành dài bốn khuỷu 
tay. Thấy thần lực của cây như vậy, nhà vua rất hoan hÿ nên đem tất cả đất 
đai ở cõi Diêm-phù và vương phục anh lạc, hương hoa, các vật đề cúng 
dường và đảnh lễ khắp tám hướng cây Bồ đề. Nhà vua lại lễ bái, dâng vương 
vị khắp cả cõi Diêm-phù-ly cho cây Bồ đề. 


Sau khi lễ bái, vua bạch với chư tăng với lời thệ nguyỆn: - Nếu con được 
phép lây nhánh cây Bồ đê đưa sang nước Sư-tử thì cây Bô đê hiện ra như cũ 
cùng với cành phía Nam. 


Sau khi làm tòa sư tử bằng bảy báu và tôn trí bồn vàng trên tòa, vua A-Dục 
lên tòa cao, tự cầm bút vẽ với bột đá hùng hoàng (Suvannatulikam gahetvà 
manosilàya lekhamkatvà), phát lời thệ nguyện: Nếu cây Bồ đề chấp thuận 
việc đi sang nước Sư-tử với tín tâm của con thì cành đại thọ Bồ đề tự nhiên 
rơi vào trong bổn vàng. 


Khi vua phát nguyện này, cây hiện lại như xưa. Dùng bột thơm làm đất đặt 
đầy trong bồn vàng, vua cầm bút vẽ mười nét lên chỗ cong của cành cây. 
Chín nét để mọc rễ ra, nét thứ mười đề cành cây rời ra. Rễ cây dài bốn tắc và 
có nhiều rễ con đan vào nhau như mạng lưới. Cành lớn dài mười khuỷu tay 
và có năm nhán đều đài bốnkhuỷu tay và có năm trái cùng hàng ngàn nhánh 
nhỏ. Thây thần thông của cây Bồ đề như vậy, vua rất hoan hỷ củng nhau 
hướng về cây, lớn tiếng khen ngợi. Chư tăng tụng kệ, các tiểu vương tùy 
tùng và mọi người đều reo hò khen ngợi. Địa thần kinh ngạc kêu vang lớn 
tiếng. Âm thanh vang tận hư không, truyền dần như vậy cho đến cõi Phạm 
thiên. 


Khi ấy, tự nhiên cành cây rời khỏi thân cây chính rồi rơi vào bồn bằng vàng 
và mọc ra trăm rễ, ăn tận đáy bồn. Lại có mười rễ xuyên qua đáy bồn, 90 rễ 
nhỏ mọc ra chung quanh, phát triển suốt ngày đêm. Đồng thời, mặt đất chấn 
động sáu cách; trên hư không chư thiên tấu các loại âm nhạc; núi rừng cây 
cỏ đều rung động mạnh như người đang múa; chư thiên võ tay; dạ xoa quỉ 
thần đều cười vui vẻ; vua A-tu-la thôi Ốc ca ngợi (Thutlappa); Phạm vương 
hoan hỷ; sắm chớp vang lừng cả hư không; các thú bốn chân kêu rồng chạy 
loạn xạ; chim chóc kêu vang bay rộn rã, vua A-Dục cùng các tiểu vương 
cùng nhau tấu âm nhạc. Những âm thanh này vang lên tận cõi Phạm thiên. 
Bấy giờ, trái Bồ đề phát ra hào quang sáu màu chiếu sáng cả thế giới Ta-Bà 
(Cakkavàla), tận cõi Phạm thiên. Cây Bồ đề bay lên hư không, đứng yên 
trong bảy ngày. Sau bảy ngày, đại chúng chỉ thấy hào quang chứ không thấy 
bổn vàng và cây. 


Bước xuống khỏi tòa Sư-tử bảy báu, vua cúng dường cây Bồ đề trong bảy 
ngày. Sau bảy ngày, cây lại phóng ánh sáng khắp thế giới Ta-bà, chiếu lên 
tận cõi Phạm thiên rôi xoay trở lại. Trên hư không, các đám mây đều sáng 
rực trong suốt. Từ trên hư không, thân cây Bồ đề như ngọc anh lạc với hoa 
trái sum suê hạ xuống bồn vàng. Thấy cây đã vào trong bồn, vua rất hoan hỷ, 
lại đem cả cõi Diêm-phù-ly cúng dường đến cây Bồ đề nhỏ suốt bảy ngày. 


Ngày tự tứ mười lăm tháng tám, vào buổi chiều cây Bồ đề hạ xuống bồn 
vàng. Bảy ngày sau, cây vọt lên hư không và ở đó bảy ngày rồi hạ xuống 
bồn vàng. Nhà vua đem cả cõi Diêm-phù-ly dâng cho cây Bồ đề làm vua 
suốt bảy ngày, vào ngày chúng tăng bồ tát mười lăm tháng chín, trong một 
ngày, từ nơi phát sinh, cây Bồ đề nhỏ được đưa đến phía Đông thành Ba- 
thát-Iy-phất, ngự yên dưới cây Sa-la và phát triển rậm rạp. Thấy như vậy, 
vua rất hoan hỷ, lại đem cả cõi Diêm-phù-ly dâng lên, lễ bái phong cây Bồ 
đề làm vua. 


Sau khi cúng dường, vua thưa với Tăng-Già-Mật-Đa: - Đã đến lúc lên 
đường. 


Đáp: - Lành thay! Thưa đại vương. 


VỊ này cùng tám bộ qui thần hộ tống cây Bồ đề, tám hạng đại thần, tám hạng 
Bà-la-môn, tám hạng cư sĩ, tám hạng người cụ-ba-già, tắm người lộc-la-xa, 
tám người ca-lăng-già (attha bràhmanakulànl, attha kutumbikakulàm, attha 
gopakakulàm, attha taracchakulànmt, attha kàlingakulàm). Nhà vua ra lệnh 
đưa theo tám bình đựng vàng, tám bình đựng bạc, chở theo nước để tưới cây 
Bồ đè. Sau khi mọi việc đã được thực hiện đúng theo lệnh, vua cùng đại 
chúng. tuần tự hộ tống cây Bồ đề ra đại lộ với sự cúng dường ngày đêm của 
trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la đi đến cảng Đa-Ma-Tiêu (Tàmalitthi). 
Đến nơi, vua đích thân bưng cây Bồ đề bước xuống, lúc nước ngập đến cổ 
thì đưa lên cho Tăng-Già-Mật-Đa trên thuyền. 


Vua bảo với A-Phiêu-Xoa (Arittha): -Này A-Phiêu-Xoa! Tại nước này, ta đã 
ba lần đem đất Diêm-phù-ly dâng lên và phong vương cho cây Bồ đề. Đích 
thân ta đội cây Bồ đề đi xuống nước đến tận cô đề đưa lên thuyền. Ta ra lệnh 
cho khanh, nếu cây Bồ đề đến quý quốc, khanh hãy tâu với vua khanh phải 
đích thân lội xuống nước đến tận cô để đón nhận cây Bồ đề và đội trên đầu, 
tổ chức các nghi thức cúng dường như ta đã làm. 


Sau khi nhà vua ra sắc lệnh, thuyền rời bến. Khi ấy, vùng biên chung quanh 
thuyên một do tuân không có sóng, vua suy nghĩ: Cây Bô đê của Phật đang 
rời khỏi nước ta. 


Khi suy nghĩ như vậy, vua rơi nước mắt ướt cả cô. Thuyền đã đi rồi, vua 
trông theo, thấy từ nước biến có nhiều loại hoa hiện ra theo sau thuyền đề 
cúng dường xá-lj. Trên hư không, các loại hoa rơi xuống và vang lừng tiếng 
nhạc cúng dường. Thần biển lại dâng các loại hoa hương để cúng dường cây 
Bồ đề. Sự cúng dường kế tiếp. như vậy truyền tận đến cung long vương 
(nàgabhavana). Long vương muốn ra ngoài để chiếm lây cây Bồ đẻ. Để bảo 
vệ, Tỳ-kheo ny Tăng-Già-Mật-Đa hóa ra vua Kim-sí-điều. 


Thấy thần lực của Tỳ-kheo ny như vậy, Long vương đảnh lễ sát chân, thưa: : 
Lúc này, con muôn thỉnh cây Bồ đê và đại đức đên cung điện của con đê 
được cúng dường bảy ngày. 


Nhân đó, cây Bồ đề và đại chúng đều vào Long cung. Long vương đem 
vương vị của mình dâng lên cho cây Bồ đề và cúng dường suốt bảy ngày. 
Vào ngày mồng một tháng mười, long vương đích thân đưa cây Bồ đề đến 
bến cảng Diêm-phù-câu-na-vệ (Jambukolap ttana), chỉ trong một ngày. 


Vua A-Dục trông theo, khi không còn thấy cây Bồ đề thì khóc lóc trở về. 


Khi ấy, theo lời đặn trước đây của sa di Tu-Ma-Na, vua Thiên-Ái¡ ra lệnh sửa 
sang đường sá, quét sọn sạch, dựng cờ phướn và các vật cúng dường. Từ 
cổng thành phía Bắc đến cảng Câu-na-vệ, đất thăng như bản tay đang chờ 
đợi cây Bồ đề đến. Dùng thần lực, Tăng-Già-Mật-Đa làm cho trong thành 
vua trông thấy cây Bồ đề đang đi đến. Nhà vua ra khỏi thành, tung rãi năm 
màu hoa khắp nơi, tấu các loại âm nhạc và chỉ trong một ngày đi đến tận 
cảng Câu-na-vệ. 


Lội xuông nước đên tận cô, nhà vua suy nghĩ: - Cây Bô đê của Phật đã đên 
nước ta rôi. 


Vua đang suy nghĩ thì cây Bồ đề phóng ra hào quang sáu màu. Thấy như 
vậy, rất hoan hỷ, nhà vua liền đội cây Bồ đề trên đầu. Cùng với vua, có mười 
sáu người quí tộc kỳ cựu (Solasa jàtisampannakulàni) cung nghĩnh cây Bồ 
đề đem lên bờ. Suốt ba ngày, vua đem cả đảo Sư-tử cúng dường cây Bồ đẻ. 
Hết ba ngày, đến ngày thứ tư, mười sáu người quí tộc biết rõ quốc sự đội cây 
Bồ đề tuần tự đi đến nước A-dật-la-đà. Đến nơi, nhân dân cả nước vui mừng 
cùng nhau lễ bái cúng dường. 


Đến ngày 14 tháng 10, từ cửa phía Bắc, cây Bồ đề đi vào trung tâm thành 
phó, rồi đi ra bằng cửa phía Nam. Cách cửa thành phía Nam 500 cung 
(dhanu) là nơi đức Như Lai từng nhập định. Chẳng những chỉ có đức Phật 
Thích-Ca Mâu-Ny mà chư Phật quá khứ cũng từng nhập định ở đây. Cây Bồ 
đề của Phật Câu-Na-Vệ tên là Ma-ha-sa-ly-bà (mahàsirìsabodhi). Cây Bồ đề 
của Phật Câu -Na-Hàm tên Ưu-đàm-bát (Udumbabocdhi). Cây Bồ đề của 
Phật Ca-Diếp tên Ny-câu-đà (Nigrodhabodhi). Tại vườn Di-già, sa di Tu- 
Ma-Na ra lệnh xây dựng nền khu vườn và bố trí phòng ốc, xếp đặt nơi trồng 
cây Bồ đề, sửa sang đàng hoàng cung thất để vua trú ngụ. 


Khi ấy, mặc tước phục của vua ban, mười sáu người quí tộc cùng hộ tống 
cây Bồ đề đến trồng ngay trước cửa cung vua. Vừa đặt xuống, cây bay lên 
hư không cao tám mươi khuÿỷu tay chiếu ra hào quang sáu màu, sáng rực cả 
nước Sư-tử, lên tận cõi Phạm-thiên. Thấy các hiện tượng biến hóa của cây 


Bồ đề như vậy, mọi người rất vui mừng, cả vạn người củng phát tâm niệm 
Phật, tuần tự chứng quả A-la-hán, cùng nhau xuất gia. 


Ánh sáng mặt trời chưa tắt thì cây vẫn còn trên hư không. Sau khi mặt trời 
lặn, cây Bô đê như chòm sao chôi (Rohininakkatta), từ hư không hạ xuông 
đât. Và mặt đât chân độnh mạnh. 


Ma-Hê-Đà cùng Tăng-Già-Mật-Đa với nhà vua và nhân dân đều tập trung 
đến cây Bồ đề. Trông thấy nhánh phía Bắc có một trái chín đang rời khỏi 
thân cây, mọi người lây dâng cho Ma-Hê-Đà. Ma-Hê-Đà lấy hạt đưa cho vua 
để trồng. Nhận lấy hạt, vua đặt vào trong bồn vàng giữa đất tốt và phủ bột 
thơm lên. Trong khoảnh khắc, hạt mọc ra tám cây con cao bốn khuỷu tay. 
Thấy như vậy, vua kinh ngạc khen ngợi, lấy lọng trắng che ở trên, lễ bái tôn 
cây Bồ đề nhỏ làm vua. 


Vua trồng một cây con ở cảng Diêm-phù-câu-na-vệ, một cây ở trong thôn 
Bà-la-môn, Bạc-câu-la (tavakkabràhmana), một cây ở cửa Thu-tiêu, một cây 
trồng trong vườn tháp, một cây trồng ở chùa Ma-ê-thủ-la (Íssaranimmà 
avihàra), một cây trồng ở trung tâm núi Chi-đế-da (cetiyapabbata), một cây 
trồng ở thôn Lâu-ê-na (Rohanajanapada), một cây trồng ở thôn Giai-la 
(Kàtaragàma). Bồn trái còn lại trên cây, tuần tự chín rụng xuống và mọc ra 
32 cây con đều được trồng khắp một do tuần chung quanh khu vườn tháp. 
Như vậy cây Bồ đề được trồng khắp cả nước Sư-tử. Nhờ vào cây Bồ đề nên 
khắp đất nước này được an ôn không có tai họa. 


Bấy giờ, phu nhân A-Nậu-La cùng 1000 người nữ đến gặp Tăng-Già-Mật- 
Đa và được vị này độ cho thành Tỳ-kheo ny. Sau khi được độ, các vị này 
tuần tự chứng quả A-la-hán. A-Phiêu-Xoa cháu của vua cùng 500 người 
cùng xuất gia và sau đó tuần tự chứng quả A-la-hán. 


Một hôm, vua cùng Ma-Hê-Đà đi lễ cây Bồ để, đến thiế-điện 
(lohapàsàdatthàna). Nhân dân dâng hoa lên vua, vua cúng dường hoa cho 
Ma-Hê-Đà pháp sư. Sau khi nhận hoa, pháp sư cúng dường thiết-điện. Khi 
hoa rơi xuống đất, mặt đất chấn động. Thấy đất chấn động, vua hỏi: - Thưa 
đại đức! Vì sao đất này bỗng nhiên chân động? 


Đáp: - Đại vương! Tương lai, chư tăng sẽ thuyết giới ở điện này, thế nên đất 
hiện ra điêm lành ây. 


Tiếp tục đi đến vườn xoài, có người dân lên vua trái xoài thơm ngon. Nhà 
vua đem cúng dường cho Ma-Hê-Đà. Sau khi dùng, Ma-Hê-Đà đưa hạt cho 
vua và bảo đem trồng. Vua trông ngay và tưới nước lên đất. Mặt đất lại chấn 
động. Vua hỏi: - Vì sao mặt đất chân động? 


Đại đức đáp: - Tương lai, tăng chúng sẽ tập trung ở đây nên đất hiện ra điềm 
lành ấy (pubbanimitta). 

Sau khi rãi hoa khắp tám phương làm lễ, vua tiếp tục đi đến Chi-đế-da 
(mahàcetiyatthàna). Có người dâng hoa Chiêm-bặc (Campakapuppha) lên 
vua. Vua dâng hoa và làm lễ tại chỗ Ma-Hê-Đà. Vừa lễ xong, mặt đất lại 
chấn động. Vua hỏi: - Vì sao mặt đất chân động? 


Đáp: - Tương lai, tại nơi này sẽ xây dựng tháp thờ Như Lai nên đất hiện ra 
điêm lành ây. 

Vua thưa: - Con sẽ xây tháp. 

Ma-Hê-Đà đáp: - Vua không phải xây vì ngài có nhiều việc phải làm. Trong 
tương lai, có cháu ngài là Mộc-Xoa-Già-Ma-NÑiI A-Bà-Da (Dutthagàmini 
Abhaya) sẽ xây đại tháp. 


Vua hỏi: - Thưa đại đức! Công đức xây tháp của con cháu của con, con có 
được hưởng không? 


Đáp: - Không được! 
Vua lại tạo điều kiện để góp phần công đức bằng cách dựng một trụ đá cao 
12 trượng và khắc trên trụ: Trong tương lai, cháu của ta tên Mộc-Xoa-GIà- 


Ma-NI A-Bà-Da sẽ xây đại tháp tại đây. 


Vua lại thưa hỏi: - Hiện nay, Phật pháp đã đầm rễ vững chắc vào nước Sư-tử 
chưa? 


Ma-Hê-Đà đáp: - Chưa! 
Hỏi: - Đến bao giờ? 


Đáp: - Nêu người dân nước Sư-tử xuât gia cha mẹ họ là người nước Sư-tử, 
nên không lân với người nước khác. Sau khi xuât gia, họ sẽ giữ gìn pháp 


tạng và luật tạng. từ đó về sau, Phật pháp mới đâm rê vững chắc vào nước 
Sư-tử. 


Được vua hỏi cho rõ thêm, đại đức đáp: - A-Nô-Xoa cháu vua xuất gia làm 
Ty-kheo. VỊ này đôi với Phật pháp rât tinh tân dũng mãnh. 


Vua lại hỏi: - Lúc này, con phải làm gì? 
Đáp: - Nên làm nhà tập họp (Mandapa) của chúng tăng. 
Vua đáp: - Lành thay! 
Bấy giờ, nhà vua có đại thần tên Di-Già-Bàn-Trà (Meghavannàbhaya). Tại 
chỗ ở của vị này, ngôi nhà tập họp được dựng lên giông như cung điện của 
vua A-Xà-Thế. Nhờ vào uy đức của vua, ngôi nhà đã hoàn tất với các loại 
âm nhạc và được tự nhiên phân bố đến khắp nơi (sakasakasippe ppayojetvà). 
Vua suy nghĩ: Ta hãy đi xem Phật pháp mọc rễ (vững chắc vào xứ này). 
Có trăm ngàn người tùy tùng theo vua cùng đi đến vườn tháp. 
Luật Thiện Kiến Tỳ-Bả-Sa 
- Quyên Thứ Ba - 
-——- OÚO -—- 

Quyên thứ tư 
Khi ấy, tại vườn tháp, cùng với một ngàn vị Tỳ-kheo, đại đức Ma-Hê-Đà 
ngồi trên tọa cụ hướng về phía Nam, đại đức A-Phiêu-Xoa ngồi trên tọa cụ 
hướng về phía Bắc. Ma-Hê-Đà thỉnh A-Phiêu-Xoa làm pháp sư. A-Phiêu- 
Xoa làm theo đúng nghi thức mà đại đức Ưu-Ba-Ly ngày xưa đã làm. 
Ma-Hê-Đà cùng đại tăng sáu mươi tám vị vây quanh pháp-tọa. Tỷỳ-kheo 
Mạt-Đa-Bà-Da (Mattàbhaya) em vua cùng năm trăm Tỳ-kheo muôn học luật 


tạng đều ngôi quanh pháp tọa của A-Phiêu-Xoa. Các Tỳ-kheo khác cùng vua 
đêu ngôi theo thứ tự. 


Đại đức A-Phiêu-Xoa thuyết giảng. Khi ấy, ở dưới gốc cây Mạn-đà-là, bãi 
Na-lân-la-tân, thôn Tỳ-lan-nhã (tena samayena Buddho Bhagavà veranjàyam 
viharatI nalerupucimandamùle), đức Phật thuyết giảng tổng quát về luật. Sau 
khi Ngài giảng dạy, từ hư không chư thiên cất tiếng ca ngợi: Lành thay, lành 
thay! Tự nhiên sắm chớp nổi lên; mặt đất chấn động hiện ra các hiện tượng 
kỳ lạ. 


Trong chùa vườn tháp, với sáu vạn Tỳ-kheo vây quanh Ma-Hê-Đà và sáu 
mươi tám vị ái-tận, đại đức A-Phiêu-Xoa thuyết giảng về công đức của Như 
Lai: Vì thương xót chúng sinh có ba nghiệp bất thiện nên Như Lai thuyết 
giảng tạng luật để chế ngự ba nghiệp thân, miệng, ý. Lúc còn ở đời, vì chúng 
đệ tử Thanh-văn, Như Lai thuyết giảng xong tạng luật rồi Ngài mới nhập Vô 
dư Niết-bàn. Khi CNỔ đại chúng nói kệ: 


Vượt lên trên đại chúng, 
Có sáu tám đại đức, 
Cùng biết rõ luật tạng, 
Thần thông, ba đạt trí, 
Đem trí tuệ vô thượng, 
Giáo hóa vua Sư-tử, 
Chiếu sáng nước Sư-tử, 
Khắp nơi đều được thấy. 
Cũng như đống lửa lớn, 
Hết củi vào Niết-bàn. 


Sau khi các đại đức này vào Niết-bàn, các đệ tử thân thuộc tên là Đế-Tu- 
Đạt-Đa, Ca-La-Tu-Mạt-Na, Ty-Già-Tu-Ma-Na (Tissadatta, Kàlàsumana, 
Dighasumana). Các vị đại đức này đệ tử của đại đức A-Phiêu-Xoa. Các vị sư 
trưởng này kế tục truyền thừa nhau cho đến nay. Thế nên, trong lần họp 
chúng thứ ba, có vị hỏi: A1 đưa luật tạng đến nước Sư-tử? 


Đáp: - Là Ma-Hê-Đà, sau Ma-Hê-Đà là A-Phiêu-Xoa, đệ tử của A-Phiêu- 
Xoa kế tục nhau truyền trì. Như bình lưu ly thủy tỉnh đựng đầy nước 
(manighata) trong ngoài trong suốt, nhưng nước không bị rỉ chảy ra. Các vị 
đại đức trì luật cũng như vậy cho đến ngày nay. Nếu có người với tín tâm, 
thường biết tàm quí, ưa thích học giới luật thì Phật pháp được trư?ng tồn. 
Thế nên, người nào muốn Phật pháp được trường tồn, trước hết phải học 
tạng luật. Vì sao? Vì đem đến sự lợi ích cho người thực hành. Thế nào là lợi 
ích? Người thiện nam nào xuất gia với tâm niệm tốt đẹp thì tạng luật là cha 
mẹ. Vì sao? Tạng luật làm cho người xuất gia được giáo dục uy nghi đầy đủ. 


Nếu y chỉ vào tạng luật, tự thân trì giới thì đoạn trừ được sự nghi sợ của 
người khác. Khi vào giữ tăng chúng, không sợ hãi gì cả. AI bị phạm tội thì y 
luật phán xét, làm cho chánh pháp được trường tồn. Các vị pháp sư nói: - 
Phật dạy các Ty-kheo rằng: AI thọ trì luật này, có năm điều lợi ích. Đó là: 


I1- Tự mình giữ được giới. 

2- Diệt trừ sự nghi sợ của người khác. 

3- Vào giữa tăng không sợ hãi. 

4- Xây dựng được Phật pháp. 

5- Làm cho chánh pháp được trường tồn. 


Phật dạy người trì luật là nguồn gốc của công đức. Nhờ vào gốc này giữ gìn 
trọn vẹn giáo pháp. 


Pháp sư hỏi: - Đức Phật thuyết giảng giới luật là muốn ngăn ngừa nguyên 
nhân ác. Ác được ngăn thì tâm không bị hối hận. Nhờ tâm không hỗi hận 
nên hoan hỷ. Nhờ hoan hỷ nên được an lạc. Nhờ an lạc nên chánh định phát 
sinh. Nhờ chánh định nên phát sinh tuệ nhãn. Nhờ có tuệ nhãn nên có nhàm 
chán. Nhờ nhàm chán nên được ly dục. Nhờ ly dục nên được giải thoát. Nhờ 
giải thoát nên được giải thoát trí. Nhờ trí giải thoát nên tuần tự vào Niết-bàn. 
Vì muốn được nói, vì muốn được giảng thuyết, vì được y chỉ, vì muốn nghe 
theo thứ tự như vậy, tâm được giải thoát trí (Etadatthàkathà etadatthà 
mantanà etadatthà upanisà etàdattham sotàvadhànam). Thế nên, phải siêng 
năng học tập luật. Đây là sự thuyết minh căn bản về luật. Pháp sư nói: 


Người phải luôn thọ trì giới luật, 
Dù đến nơi nào hoặc ở đâu. 


(Vuttam yena yadà yasmà dhàrtam yena càbhatamyattha ppatitthitam 
c”etam etam vatvà vidhim tato). 


Đã thứ tự thuyết minh về ý nghĩa của kệ, đến đây xin trình bày về phần luật 
chính. (2) 


Chữ khi ấy có nghĩa là bắt đầu không phải một trường hợp (Pàràjika). Sau 
đây, tôi xin trình bảy ý nghĩa của luật. Như trong luật có nói: Khi ấy, đức 
Phật ở Tỳ-lan-nhã, có nghĩa là bắt đầu. Khi ấy, sau khi xuất định, tôn giả Xá- 
Ly-Phất thỉnh Phật chế giới luật. Bấy giờ, đức Phật đang trú ở Tỳ-lan-nhã. 
Chữ khi ấy có nghĩa bắt đầu, chữ bấy giờ là thuyết minh về việc ấy. Vì sao? 
Như trong luật có thuyết minh: Khi ấy, Tu-Đề-Na (Sudinna) cùng vợ cũ làm 


việc bất tịnh (methuna). Bấy giờ, nhân sự việc của Tu- Đè-Na, Phật chế giới 
cho Thanh-văn. Đây là nghĩa bắt đầu. Khi Ấy, Ty-kheo Đàn-Ny-Tra 
(Dhaniya Kumbhakàraputta) trộm gỗ của vua. Bấy giờ, tại thành Vườn xá, 
Phật chế giới... cũng như vậy. Chữ khi ấy có nghĩa là bắt đầu cũng có nghĩa 
là ngyên nhân. Ý nghĩa hiệu Phật Bà-già-bà ( Thế Tôn ) sẽ được giải thoát 
sau. Chữ trú (ở) có nghĩa là đi đứng nằm ngồi. Tỳ lan nhã là tên của một xứ. 
Na-lân-la (Naleru) là tên của đạ xoa. Nhân vì cây này có qui dạ-xoa sống 
nhờ vào nên gọi tên như vậy. Tân-châu-mạn-đà-la (pucimanda) là rừng cây 
luyện. Dưới cây nghĩa là vùng bóng râm dưới cây lúc ban ngày; lại có chỗ 
nói vùng đất dưới cây hứng lá rụng khi không có gió. 


Hỏi: - Vì sao đức Phật ở dưới cây này? 


Đáp: - Cây này rậm rạp nhất trong rừng, không xa thành phó, đi lại thuận 
tiện. 


Hỏi: - Vì sao nói Như Lai ở Tỳ-lan-nhã, lại còn nói Như Lai ở dưới cây; 
Như Lai không thê ở hai trú xứ? 


Đáp: - Đừng thắc mắc như vậy, Tỳ-lan-nhã là vùng để đi lại. Dưới cây là 
chỗ ở. 


Hỏi: - Vì sao Ưu-Ba-Ly nói là Tỳ-lan-nhã? 

Đáp: - Vì thương tưởng đến người thế tục bạch y. 

Hỏi: - Vì sao ở dưới gốc cây? 

Đáp: - Vì để các đệ tử sống theo pháp xuất gia, trừ diệt tham dục. 

Hỏi: - Vì sao phải sống gần với vùng đất có người? 

Đáp: - Vì bốn đại (sức khỏe). 

Hỏi: - Câu trước là vì thuyết pháp, câu sau là vì Như Lai muốn vào nơi yên 
tịnh. Câu trước là do từ bi hướng dân, câu sau là từ khô đi vào vui. Câu 
trước là vì an lạc cho chúng sinh, câu sau vì an lạc cho chính mình. Câu 
trước là bô thí pháp cho chúng sinh, câu sau là tự ngăn sự sung túc vê lợi 


dưỡng. Câu trước là làm câu-đò cho chúng sinh, câu sau vì chư thiên. Câu 
trước là đông với chúng sinh, câu sau là không đông như chúng sinh. Câu 


trước là chỉ có đức Phật là vị tối tôn trong ba cõi. Nhờ vào Phật, chúng sinh 
được đại an lạc nên gọi là chỉ có; câu sau nghĩa là nhân vì đức Phật giáng 
sinh trong vườn nên ưa thích dưới cây. 


Pháp sư nói: Ý nghĩa này rất sâu rộng, tôi sẽ nói tóm lược. Câu "cùng với đại 
tăng Tỷ-kheo tập họp”; đại là vì tiêu (nhỏ) nên có đại. Bởi vì công đức của 
Tỳ-kheo tăng rất lớn nên gọi là đại. Đại lại có nghĩa khác, vị nhỏ nhất cũng 
đã chứng đạo Tu-đà-hoàn. Lại có nghĩa đại khác, vì có đại chúng 500 vị tập 
họp. Tăng nghĩa là bình đăng về giới, tri kiến, trí tuệ, chúng, nên gọi là tăng. 
Tập họp nghĩa là cùng tụ tập một nơi. Năm trăm Tỳ-kheo, năm trăm là số 
lượng. Bà-la-môn Ty-lan-nhã là sinh ở vùng Tỳ-lan-nhã, lây vùng mà gọi 
tên. Bà-la-môn nghĩa là tịnh hạnh. Lại nữa, Bà-la-môn là hiểu biết sách Vĩi- 
đà của ngoại đạo; môn là lắng nghe. 


Kinh Phật nói: - Bà-la-môn là trừ diệt phiền não, môn là lắng nghe (Assosìti 
suni) âm thanh đi vào tai; nhờ người khác nói nên biết được pháp. Sa-môn 
Cù-đàm, sa-môn là diệt pháp ác (Samitapàpattà samano ti veditobbo); Cù- 
đàm (Gotama) nghĩa là Bả-la-môn gọi (Phật) bằng họ. Giòng họ Thích-Ca: 
Giòng Thích-Ca là chỉ cho họ lớn. Từ bỏ giòng họ Thích xuất gia... đây là 
trình bày do phát sinh tín tâm mả ưa thích xuất gia. Có TEƯỜi vì mắc nợ mà 
xuất gia; có người mất nước mà xuất gia; có người vì bần cùng mà xuất gia; 
có người trốn tránh lệnh vua mà xuất gia, đức Như Lai xuất gia không phải 
như vậy nên gọi là có tiếng khen tốt. Câu đầy đủ như vậy nghĩa là hoàn hảo. 
Hội đủ với các thiện là nói lên sự tối thượng. Tiếng khen nghĩa là tên được 
khen ngợi, lại có ý nói làm cho người khác biết. Bà-già nghĩa là hiệu đứng 
đầu trong mười hiệu của Như Lai. 


Đề cho chúng sinh có tín tâm với Phật, thế nên pháp sư giảng thuyết về công 
đức của Như Lai. 


A-la (ara) nghĩa là căm xe của ba cõi. Hán (hata) nghĩa là phá tan cắm xe ba 
cối. Bởi vì Như Lai đập phá tan nát căm xe ba cõi nên gọi là bậc A-la-hán. 
Lại nữa, A-la có nghĩa là giết giặc. Bởi vì Như Lai giết giặc phiền não, nên 
gọi là A-la-hán. Lại nữa, A-la có nghĩa là tất cả nghiệp ác; hán là cách xa 
chiếc xe ba cõi mà vô minh và ái duyên hành là căm, già và chết là vành xe, 
thọ sinh là ỗ trục xe, các phiền não là trục xe, chạy mãi không ngừng khắp 
các thế giới từ vô thủy. Dưới cây Bỏ đề , đức Phật đứng vững trên mặt đất 
giới bằng chân tinh tấn, băng tay chí thành với búa rìu trí tuệ, chặt gãy nát 
căm xe ba cõi. Lại nói: Thế giới từ vô thủy là xe, vô minh là ỗ trục xe, già 
chết là vành xe, mười chi xấu ác còn lại (trong 12 nhân duyên) là căm xe. 


Vì sao? Vì (vô minh nên) không biết pháp khổ. Nếu sinh vào dục giới, do vô 
minh làm nhân nên tạo ra cả ba nghiệp. Nếu sinh vào sắc-giới, thì vô minh 
tạo ra nghiệp sắc-giới. Nếu sinh vào vô sắc giới thì vô minh tạo ra nghiệp 
VÔ- sắc giới. Trong dục giới, do vô minh làm duyên nên có thọ thức. Trong 
sắc-giới và vô sắc giới duyên với vô minh cũng (có thức) vậy. Lại nữa, đối 
với danh sắc trong dục giới, thì duyên vô minh nên sinh ra sáu nhập. Danh 
sắc ở dục giới duyên với ba nhập ở sắc giới. Vô minh trong vô sắc giới 
duyên với một nhập trong sắc giới. Trong dục giới, sáu nhập duyên sáu xúc. 
Trong sắc giới, ba nhập duyên ba xúc. Trong vô sắc giới chỉ có một nhập 
duyên một xúc (thọ). Trong dục giới, sáu xúc duyên sáu thọ (vedanà - thọ 
sáu căn). Trong sắc giới, ba xúc duyên ba thọ. Trong vô sắc gIới, một xúc 
duyên một thọ. Trong dục giới, sáu thọ sinh ra sáu ái. Trong sắc giới, ba thọ 
sinh ra ba ái. Trong vô sắc giới, một thọ sinh ra một ái (tanhà). Ái duyên đến 
cõi nào thì sinh đến đời sống ấy (Tattha tattha sà sà tanhà). 


Với năm dục, a1 có ý nghĩ: Với dục của ta, ta sẽ hành dục để hưởng thụ dục; 
và do hoàn tất những hành động bất thiện của thân, miệng, ý thì đọa vào địa 
ngục (apàya). Trong địa ngục, do nghiệp làm nhân nên thọ sinh rồi thọ sinh; 
đây là sinh do nghiệp. Nhân vào nghiệp nên sinh ra năm ấm... rồi năm ấm 
già. Già tức là chín mùi các uân. Năm âm tan rã nghĩa là chết. Trong ba cõi, 
ta muốn hưởng thụ dục ở cõi trời mà xây dựng những việc thiện, hay chịu 
khó làm việc thiện nên có sự sinh lên trời. Đây là nhân thiện nghiệp nên tái 
sinh. Có người muốn ta hưởng thụ thú vui ở phạm thiên, nhân vào lạc thọ 
nên chánh niệm đến bốn pháp. Đó là: tâm từ bi hỷ xả. Chánh niệm đầy đủ thì 
VỊ ây được sinh vào cõi Phạm thiên. Được sinh vào cõi Phạm thiên lấy 
nghiệp làm nhân; đây gọi là sinh do nghiệp. 


Lại có người với ham muốn sinh vào cõi Vô-sắc, sau đó ta sẽ sinh lên trời 
phi-tưởng -phi-phi-tưởng, nên thường thiền định tư duy nên sinh vào cõi 
này. Đây là nhờ nghiệp nên được sinh đến. Ngoài ra, theo thứ tự... như trên, 
hãy tự biết lấy. Từ quá khứ đưa đến tương lai, cả ba đời (yathàbhùtam natvà) 
đều do vô minh làm duyên cho hành. Tôi sẽ nói lược, ngoài ra ông tự khai 
triển rộng. Vô minh duyên hành đây là một nhóm. Sáu thức, danh sắc, sáu 
nhập, sáu xúc, sáu thọ là một nhóm. Ái, thủ, sinh (hữu?) là một nhóm. Hữu 
(sinh?), lão tử là một nhóm. Nhóm đầu tiên thuộc đời quá khứ. Hai nhóm 
giữa là đời hiện tại. Nhóm cuối lão tử là đời tương lai. Vô minh duyên với 
hành thì bao trùm cả ái thọ và thủ, chúng không thể rời nhau; nên năm pháp 
này thuộc đời quá khứ. Trong phẩm giữa, có sáu nhập (từ thức đến thọ) năm 
pháp này là quả báo. Thức (bắt đầu) với thủ, ái, thọ liên kết với vô minh, 


năm pháp này tạo ra nghiệp trong đời hiện tại này. Già, chết được biểu hiện 
với năm pháp mà bắt đầu là thức (danh sắc, lục nhập, xúc, thọ) cũng là đời 
sông tương lai (như vậy bốn phần đoạn trên, thức đều có mặt). Nếu phân tích 
ra thì có 20 (24?) loại. 


Ở đây hai chi hành nối với sáu thức là một nhóm; hai chỉ ái nối với thọ là 
một nhóm; hai chi sinh nối với hữu là một nhóm, hợp thành ba nhóm. Bốn 
phân đoạn, với nhóm làm nhân nên sinh ra hai mươi (bốn đoạn x 5 chỉ) loại 
làm cơ sở phát sinh (luân hồi). Như Lai đã thấy, quán sát, vượt qua. Biết như 
thật (yathàbhutamnatva) nghĩa là biết băng trí tuệ chân thật nên gọi là biết 
như thật. Thấy có nghĩa là thấu suốt nên gọi là thấy. Quán sát nghĩa là biết 
khắp tất cả. Vì biết rõ, quán sát, thấy, vượt qua nên Như Lai biết rõ như thật, 
sinh ý tưởng nhàm chán, sinh tâm xa lìa dục, được giải thoát, trước tiên phá 
tan trục xe ba cõi nên gọi là A-la-hán. Lại nữa, A-la-háắn còn có nghĩa là 
Ứng-cúng. 


Hỏi: - Ứng-cúng nghĩa là gì? 


Hưởng thụ sự cúng dường của trời người nên được gọi là Ứng-cúng. Xưa 
kia, có vị Phạm vương (Brahman Sahampati) cúng dường vật báu nhiều như 
núi Tu-di (sineru) đến Thế Tôn, nên Ngài được gọi là Ứng-cúng. Khi Phật 
còn tại thế, các vị đại vương Bình-sa (Bimbisàrakosalaràjan), vua nước Câu- 
sa-la... cũng dường các loại, nên gọi Ngài là Ứng cúng. Sau khi Phật niết- 
bàn, vua A-Dục đại vương (Asokamahàrajan) cõi Diêm-phù-ly đem chín 
mươi sáu ức tiền vàng xây dựng tám vạn bốn ngàn bảo tháp, tổ chức các đại 
hội cúng dường, nên gọi Ngài là Ứng cúng. Ngoài ra, có vô số đại chúng 
cúng dường Ngài không thê kế hết. Lại nữa, A-la-hán, la-hán có nghĩa là che 
dấu, A có nghĩa là không, nên gọi là không che dấu. Không che giấu nghĩa là 
như người đời gây tội thì thường che giâu, Như Lai không có sự việc ây. 


Chánh-đăng-giác (Sammàsambuddha) nghĩa là biết trọn vẹn tất cả các pháp. 
Phật đà nghĩa là ngài biết rõ pháp cần phải biết rõ, đoạn trừ pháp cần phải 
đoạn trừ, xuất ly pháp cần phải xuất ly. Phật - đà còn có những ý nghĩa như 
tự mình thấy rõ (các pháp) theo trình tự, bằng mắt trí tuệ thấy rõ khô, tập, 
diệt, đạo-đề. Đối với các pháp như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức; nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc; nhãn thọ (ký), nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân 
thọ, ý thọ; nhãn (tư) niệm, nhĩ niệm, tỷ niệm, thiệt niệm, thân niệm, ý niệm; 
nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt át, thân ái, ý á1; nhãn tư, nhĩ tư, tỷ tư, thiệt tư, thân 
tư, ý tư ; năm uân, mười pháp quán, mười tư, mười niệm, bắt đầu là sình 


trương với mười giai đoạn của ba mươi hai chi phần của thân thể, mười hai 
nhập, mười tắm giới, dục hữu đứng đầu chín hữu, sơ thiền đứng đầu bốn 
thiền, từ vô lượng đứng đầu bốn vô lượng tâm, lại có bốn thiền vô sắc, bốn 
định vô sắc (Pancakkhandhà, dasakasinnànm, Dasaannussatiyo, 
Uddhumàtakasannàdivasena dasasannà, kesàdayo dvattimsàkàrà - 32 loại - 
dvàdasàyatanàm, atthàrasadhàtuyo, kàmabhavàdayo navabhavà - dục-hữu 
đứng đầu chín hữu - pathamàdìni cattàri jhànàni - bốn thiền với sơ thiền là 
đứng đầu - mettàbhàvanadayo catasso appamannà - quán từ là bắt đầu bốn 
vô lượng tâm - catasso arùpasamàpattiyo), 12 nhân duyên, nghịch quán 
(vãng quan) từ giả, chết- ưu- bi cho đến vô minh, thuận quán (hoàn quan) 
tuần tự từ vô minh đến già bệnh chết khổ não. 


Già bệnh là khổ-đế. Có sinh (Jàti) là Tập-đề. Thoát khỏi khổ tập là Diệt-đ. 
Biết rõ phương pháp diệt khổ là Đạo-đề. Đức Như Lai đã biết rõ hoàn toàn 
tất cả các pháp trên nên gọi là Chánh-đẳng-giác. 


Biết rõ (minh) nghĩa là có ba cái biết, cũng có tám cái biết (vijjà tỉ tisso vijjà 
attha pI v1JJà) như trong kinh Tam-giới (Bhayabherava-sutta - M.1, 22) nói có 
ba cái biết, các vị hãy tự tra cứu và trong kinh Am-la-thọ (Ambattha-sutta - 
Dị, 100) nói có tám cái biết, gồm biết rõ tam muội, biết rõ thần thông và 
biết về sáu thông là tám (cha abhinnà). Hạnh túc (carana) là giữ giới, phòng 
hộ sáu thức, biết đủ về ăn uống (pannarasadhammà), tỉnh giác với thùy 
miên, đủ bảy chánh pháp (bảy thánh tài) và bốn thiền sắc giới. Ngài biết rõ 
mười lăm pháp này (BhoJane mattannutà). Với những pháp hành này, Như 
Lai được gọi là Minh-hạnh-túc (Vijjàcaranasampanna). Băng pháp hành này, 
Như Lai đạt đến Niết-bàn nên gọi là Minh-hạnh-túc. Không chỉ có Như Lai, 
Thanh-văn cũng vậy. Như Lai viên mãn cả biết và hành động nên gọi là 
Minh-hạnh-túc. 


Vì biết rõ tướng nên Như Lai đắc nhất-thiết-trí. Vì có hành động nên Như 
Lai được gọi là Đại từ-bi. Tất cả chúng sinh vì tập nên đưa đến khổ não, 
Như Lai đều biết rõ. Với đại từ-bi, Ngài biết rõ khổ não của chúng sinh nên 
khéo thuyết giảng làm cho chúng thoát khổ đạt đến an lạc. Ngài cũng được 
gọi là Thiện Thệ (khéo đi qua một cách tốt đẹp - Sugata) vì thiện thệ về lời 
nói nên đưa đến thiện thệ về hành động chứ không phải là ác thiện thệ. Lại 
nữa, đi đến chỗ toàn thiện nên gọi là Thiện Thệ. Lại nữa, Ngài đi đứng đàng 
hoàng, đầy đủ uy nghi không lỗi lầm nên gọi là Thiện Thệ. Lại nữa, Ngài đi 
qua luôn, không còn trở lại nên gọi là Thiện Thệ. Bằng A-la-hán đạo, Ngài 
vượt lên nên gọi là Thiện Thệ. Từ khi được Phật Đĩnh-Quang (Dìpankara - 
Nhiên Đăng) thọ ký, Ngài thương yêu chúng sinh làm cho chúng được an 


lạc, cho đến khi giác ngộ dưới gốc cây Bồ đề (bodhimanda), với hành động 
toàn thiện như vậy nên gọi là Thiện Thệ. Ngài không theo đoạn kiến 
(uccheda), không theo thường kiến (sassata), không khổ hạnh ép xác, không 
chấp vào đoạn thường, nên gọi là Thiện Thệ. Ngài thuyết pháp cho tất cả 
chúng sinh luôn luôn hợp thời, nên gọi là Thiện Thệ. Ngài chỉ thuyết pháp 
cho những chúng sinh nào muốn nghe, bằng không thì thôi nên gọi là Thiện 
Thệ. Lời Ngài thuyết giảng có ý nghĩa chân thật, không có nghĩa hư vọng, 
làm cho chúng sinh nào được nghe đều rất hoan hỷ, nên gọi là Thiện Thệ. 
Ngài không nói lời vô nghĩa, lời nói có ý nghĩa lợi ích (atthasamhita) nên gọi 
là Thiện Thệ. 


Thế gian giải (Lokavidù) nghĩa là Ngài biết rõ tất cả các pháp thế gian. Ngài 
biết rõ về tập đế, về diệt-đề, về phương pháp đưa đến diệt-đé, hiểu rõ về thế 
gian như vậy nên gọi là thế gian giải. Như trong kinh dạy: Có nơi không 
sinh, không già, không chết, không rơi xuống, không đứng lại, nhưng Ta 
không cho rằng băng cách đi lại mà có thê đến thế giới giải thoát ấ Ấy; nên gọi 
là thế gian giải. Phật bảo các Tỳ-kheo: Nếu Ta không đi đến chỗ tận cùng 
thế giới thì Ta không tuyên bố về chấm dứt khổ. Này các Tỳ-kheo! Ngay 
trong cái thân chừng một tầm (vyàmamatta) được gọi là sa-môn này, có cả 
sự tập khởi của thế gian, sự diệt tận thế gian, phương pháp đưa đến diệt tận 
thế gian, nhưng Ta không cho rằng không có sự việc không cần đi (đến chỗ 
tận cùng thế giới) mà đến được chỗ chưa đến đề thoát khỏi khổ. Lại nữa, thế 
giới có ba; đó là: thế giới các hành (Sankhàraloka), thế giới của chúng sinh 
(sattaloka); thế giới của xứ sở (okàsaloka). 


Hỏi: - Thế giới các hành là gì? 


Đáp: - Tât cả chúng sinh nhờ ăn uông mà sông còn, đó là thê giới của các 
hành. 


Hỏi: - Thế giới của chúng sinh là gì? 


Đáp: - Thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, là chỉ cho thế giới 
của chúng sinh. 


Hỏi: - Thê giới của xứ sở là gì? 
Đáp: - Kệ như sau: 


Nhật nguyệt vận hành, 


Ánh sáng vô cùng, 
Chiêu khắp thê gian, 
Không bị chướng ngại. 


Đó là thê giới của xứ sở. Lại nói vê một thê giới, hai thê giới, ba, bôn, năm, 
sáu, bảy, tám, chín, mười... cho đên mười tám thê giới. 


Hỏi: - Một thế giới là gì? 

Đáp: - Tất cả chúng sinh nhờ ăn uống mà sống còn, nên gọi là một thế giới. 
Hỏi: - Hai thế giới là gì? 

Đáp: - Danh sắc là hai thế giới. 

Hỏi: - Ba thế giới là gì? 

Đáp: - Khô, vui và trung tính là ba thế giới. 
Hỏi: - Bốn thế giới là gì? 

Đáp: - Bốn cách ăn là bốn thế giới. 

Hỏi: - Năm thế giới là gì? 

Đáp: - Năm âm. 

Hỏi: - Sáu thế giới là gì? 

Đáp: - Sáu nhập. 

Hỏi: - Bảy thế giới là gì? 

Đáp: - Bảy thức. 

Hỏi: - Tám thế giới là gì? 

Đáp: - Tám pháp thế giới. 


Hỏi: - Chín thế giới là gì? 


Đáp: - Chín chỗ ở của chúng sinh. 

Hỏi: - Mười thế giới là gì? 

Đáp: - Mười nhập. 

Hỏi: - Mười hai thế giới là gì? 

Đáp: - Mười hai nhập. 

Hỏi: - Mười tám thế giới là gì? 

Đáp: - Mười tám giới. 

Như Lai biết rõ tất cả thế giới với các hành này, nên gọi là Thế gian giải. 


Ngài biết rõ phiền não của chúng sinh, các hành của chúng sinh, ý tưởng của 
chúng sinh, phiền não nhỏ và lớn của chúng sinh, biết kẻ thông minh, biết kẻ 
chậm hiểu, biết kẻ có thiện duyên, biết kẻ có ác duyên, biết kẻ đễ dạy bảo, 
biết kẻ khó dạy bảo, biết rõ kẻ có sinh (hiểu biết hay không), Ngài biết rõ tất 
cả vềâ các chúng sinh của thế giới nên gọi là Thế gian giải. 


Hỏi: - Thê giới của xứ sở là gì? 


Đáp: - Núi Thiết-vi (cakkàvàla) ngang dọc hai vạn ba ngàn bốn trăm năm 
mươi do-tuần, chu vi ba mươi bảy vạn ba trắm năm mươi do tuần, nền đất 
dày bốn na-do-tha hai vạn do tuần ở trên nước. Nước sâu tám na-do-tha bốn 
vạn do tuần ở trên gió. Gió dày sáu mươi chín vạn do tuần; đó là thế giới của 
xứ sở. Lại nữa, chân núi Tu di chìm sâu vào biên đến tám vạn bốn ngàn do 
tuần. Núi Tu di (Sineru) cũng cao như thế, có bảy vòng núi bằng bảy báu 
vây chung quanh, với bài kệ: 


Do-kiền-đà-la, (yugandhara) 
Y-sa-đà-la, (Isadhara) 
Ca-la-tỳ-câu, (karavika) 
Tu-đà-tô-na, (sudassana) 
Ny-thị-đà-na, (Nemindhara) 
Ty-na-đa-ca, (Vinataka) 
A-sa-thiên-na, (asskanna) 


Là bảy núi lớn. 

Bao quanh Tu dị, 

Cõi bốn Thiên vương, 
Cõi trời Dạ-ma, 

Cao trăm do-tuần, 
NúiĐại-Tuyết-Sơn(Himavant) 
Lớn ngàn do-tuần, 
Cao, rộng bằng nhau, 
Đỉnh có tám vạn, 

Bồn ngàn ngọn đẹp, 
Trang trí cho nhau. 

Có cây Diêm-phù, 
Cao hai ngàn dặm, 
Chu vi hai trăm, 
Đường kính tàng cây, 
Che trăm do-tuần 

Vì có cây này, 

Gọi cõi Diêm-phù (Jambudipa) 
Núi Đại Thiết vị, 

Chân chìm trong biên, 
Sâu đến tám vạn, 

Hai ngàn do-tuần, 

Cao cũng như vậy, 
Thường trú bền vững. 
Đi khắp thế giới, 
Trăng chúa các sao, 
Đường kính bốn mươi, 
Và chín do-tuần, 

Mặt trời tròn chiếu, 
Năm mươi do-tuần. 


Lại nữa, cung điện Thiên Đế-Thích ngang dọc đến vạn do-tuần. Cung điện 
của A-tu-la (asurabhavana), địa ngục A-tỳ (avicimahànitaya), mặt đất ở 
Diêm-phù- đề cũng như vậy. Tây Cu-da-ny (aparagoyàna) ngang dọc bảy 
ngàn do-tuần. Đông Phất-vu-đãi (pubbavidcha) cũng vậy. Bắc Uất-đan-việt 
(uttarakuru) ngang dọc tám ngàn do-tuần. Mỗi châu đều có 500 châu nhỏ 
vây quanh; khoảng cách giữa các núi Thiết vi ở trung tâm và các núi sắt bao 
vây bên ngoài, có vô số địa ngục bằng sắt vây quanh, nên có rất nhiều thế 
giới. Với mắt tuệ vô hạn, đức Phật thấy rõ tất cả nên gọi Ngài là thế gian 
giải. 


Vô-thượng-sĩ (Anuttara): Ngài có công đức hơn cả trời người nên gọi là Vô- 
thượng-sĩ. Ngài viên mãn cả giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến nên 
gọi là Vô-thượng-sĩ. VỀ sự vô thượng và ngang bằng với vô thượng, đức 
Phật bảo các Tyỳ-kheo: - Ta không thấy có một phạm, ma, sa-môn, Bà-la- 
môn trong thế gian mà có giới, định, tuệ ngang băng với bậc Giác ngộ. Lại 
nữa, không có aI làm thầy ta nữa; nên gọi là Vô thượng. 


Điều-ngự-trượng-phu (purisadammasàrathin): Ngài điều phục những người 
đáng được điều phục. Vì sao? Ví như voi ngựa ngang bướng thì dùng roi 
đánh rồi sau đó huấn luyện; Như Lai cũng vậy, có khả năng điều phục tất cả 
chúng sinh nên gọi là Điều-ngự. Ngày xưa, đức Phật hàng phục súc sinh là 
Long vương giống đực tên A-Ba-La-Lưu (Apalàla), voi đực tên Thuằần-Chữ, 
Ma-hủ-đà-bi, A-ky-tử, Khu-thu-ma-tử-khu-tử, Khu-đà-na (Cùludara, 
Mahodara, Aggisikha, Dhùmasikha, Dhanapàla, các con đực ây đều được 
Thế Tôn điều phục bằng thiện pháp, làm cho đi vào chánh pháp, thọ trì tam 
qui ngũ giới Người đàn ông tên Xà-bạt con trai của Ny-Kiền-Đà 
(Saccakaniganthaputta), Bà-lamôn Bốc-Kha-La-Bà, Ương-Quật-Ma-La... 
(PokkharasàtI, Angulimàlà), có vô số người như vậy. Lại có dạ-xoa nam tên 
A-La-Bà-Ca (Àlavaka), các dạ-xoa nam khác như Tu-chí-lệ, Ma-kha-la 
(Suciloma, Kharaloma). Lại có Thích- Đề-Hoàn-Nhân (Sakkadevaràjan)... 
với vô số chư thiên. Chúng đều được Ngài điều phục bằng chánh pháp. 
Trong kinh có nói: Phật bảo Kỳ-Tu (Kesi) (Hán dịch là người điều voi) răng 
Ta là bậc điều ngự kẻ trượng phu (nam), dùng pháp nhu hòa giáo hóa tất cả 
chúng sinh. Nếu chúng không tùy thuận, Ta sẽ dùng pháp cứng rắn để giáo 
hóa. Nếu chúng không tùy thuận, Ta sẽ dùng pháp vừa nhu hòa vừa cứng răn 
để giáo hóa. Nếu chúng cũng không tùy thuận thì Ta tránh xa. Pháp sư nói: 
Theo kinh này nói đúng pháp đầy đủ là Vô-thượng Điều-ngự-trượng-phu 
Thiên-nhân-sư. Sư (satthà) cũng như đoàn người đi buôn (satthavàha) có 
một người lãnh đạo biết rõ những hiểm nạn (kantàra). 


Hỏi: - Hiêm nạn là gì? 


Đáp: - Một là nạn giặc (corakantàra), hai là nạn cọp, sói, sư tử (vàlakantàra), 
ba là nạn đói (dubbhikkhankantara) bốn là nạn thiếu nước 
(nirùdakakantàra). Đối với những nạn này, người lãnh đạo làm cho vượt qua 
hết để đến nơi an vui, nên gọi là sư (thầy). Như Lai cũng vậy, vì sao? Như 
Lai đưa chúng sinh vượt qua các hiểm nạn. Những hiểm nạn gì? Đó là nạn 
sinh, nạn bệnh, nạn già, nạn chết; Như Lai làm cho vượt qua hết những nạn 
như vậy, đạt đến chỗ an vui nên gọi là sư. 


Hỏi: Tại sao Phật chỉ là thầy của trời người mà không gọi là thầy của súc 
sinh? Khi còn tại thế, Như Lai cũng có thuyết pháp cho súc sinh, vỉ sao chỉ 
gọi Ngài là thầy của trời người? Kinh có nói: Bấy giờ, tại nước Chiêm bà 
(Campànagara), bên bờ hồ Ca-la (gaggarà), đức Phật thuyết pháp cho người 
Chiêm-bà. Trong hồ nước có một con cóc (manduka). Nghe tiếng Phật 
thuyết pháp, nó vui mừng đi lên khỏi ao, đi vào dưới bụi cỏ. 


Thấy mọi người vây quanh nghe Phật thuyết pháp, mục đồng nọ 
(vacchapàlaka) liền đi đến chỗ Phật. Vì muốn nghe pháp nên người này 
chống gậy xuống đất và trúng nhằm đầu con cóc kia. Cóc bị chết và sinh lên 
cõi trời Đao-ly (Tàvatimsabhavana) làm vị thiên ở đó. Nhờ quả của phước 
báo ấy nên vị này ở trong cung điện cao rộng 12 do tuần. "Như vừa tỉnh giâc, 
thấy các thiên nữ vui vẻ với âm nhạc nên vị thiên cóc ấy suy nghĩ: Trước 
đây ta là súc sinh, nhờ đâu mà sinh vào thiên cung này? VỊ này dùng thiên 
nhãn xem xét, thấy trước đây ở bên hồ nước mình nghe tiếng Phật thuyết 
pháp, nhờ công đức ấy nên được quả báo này. Vị thiên cóc này liền cỡi cung 
điện đi đến gặp Phật, lạy sát chân Ngài. 


Biệt rõ, nhưng Phật vẫn hỏi: - Ngươi là ai mà có tướng mạo xinh đẹp vô 
cùng với thân thông chiêu sáng rực rỡ khắp nơi này, lại bông nhiên lễ sát 
chân Ta? 


VỊ thiên cóc nói kệ: 


Xưa con là thân cóc, 

Kiếm ăn trong ao nước 
Nghe tiếng Phật thuyết pháp, 
Con vào dưới bụi cỏ, 

Có một người chăn bò, 
Chống gậy đến nghe pháp 
Chống nhằm vào đầu con, 

Bị chết sinh lên trời. 


Đem bài kệ của vị thiên cóc nói, Phật thuyết pháp cho bốn chúng. Khi ấy, 
trong chúng có tám vạn bốn ngàn người đắc đạo tích (dhammàbhisamaya), 
vị thiên cóc chứng quả Tu-đà-hoàn (sotàpattiphala). Sau khi đắc đạo quả, vị 
thiên cóc hoan hỉ mỉm cười từ giã. Vì sự việc nảy nên tôn xưng Ngài là thầy 
trời người. 


Phật, Thế Tôn (Bhagavant): Phật nghĩa là tự giác và giác ngộ cho kẻ khác 
nên gọi là Phật. Lại nữa, còn gọi Ngài là Bậc biết (trì); biết nghĩa là biết rõ 
sự thật nên gọi là Phật. Lại nữa, Ngài giác ngộ thế gian với chính sự hiểu 
biết của mình bằng ba đạt trí nên gọi là Phật. Bả-già-bà (Thế Tôn ) có những 
nghĩa: 


1- Lợi ích. 

2- Vô thượng. 
3- Cung kính. 
4- Tôn trọng. 


Vì sao gọi là cung kính tôn trọng? - Vì xứng đáng được thế gian cung kính 
tôn trọng. Thê gian có bôn cách gọi tên là tùy, chí, nhân, hiệu (Avatthika, 
linggika, nemittika, adhiccasamuppanna). 


Hỏi: - Tùy nghĩa là gì? 


Đáp: - Như người đời gọi bò nhỏ là con nghé, lớn hơn gọi là bò tơ, lớn hơn 
gọi bò già; tên gọi này không nhât định, được gọi tùy theo thời gian. 


Hỏi: - Chí (ghi nhận) nghĩa là gì? 


Đáp: - Như người cầm lọng, cầm gậy thì được gọi là người có lọng, người 
có gậy; nên gọi là chí. 


Hỏi: - Nhân nghĩa là gì? 


Đáp: - Như người nghèo nhờ làm nô tỳ mà được vật báu, tên người nô tỳ này 
được gọi là nhiêu báu. 


Bà-già-bà là danh hiệu. Vì sao? Hiệu này không do vua Tịnh Phạn 
(Suddhodana) đặt, chẳng phải do tám vạn thân quyến đặt, chăng phải do 
Thiên đế, Đâu-suất-thiên (Tusita), phạm, ma đặt cho... Vì sao? Phật bảo Xá- 
Ly-Phất rằng: Danh hiệu của Ta, không phải do cha mẹ hay tám vạn thân 
quyến, Thiên đế-thích, Đâu-suất-thiên, phạm, ma, thiên... đặt cho... (tuần tự 
giải thích đến)... đo chứng Nhất-thiết-trí bằng sự quán sát chân thật dưới gốc 
cây Bồ đề nên được gọi là Thế Tôn. Thế nên, danh hiệu này do chính Phật 
gọi, chứ không có ai dám đặt cho Ngài. Vì sao? - Phật tự quán sát thân Phật 
có uy đức, trí tuệ muốn làm cho chúng sinh biết rõ nên gọi bằng hiệu này. 


Bà-già-bà (Bhagava, Thế Tôn): Bà-già nghĩa là vượt hơn, Bà nghĩa là có. Có 
hơn hệt nên gọi là Bà-già-bà. 


Lại nữa, tham, sân nhuê, si, tâm điên đảo, không xấu hỗ (tàm), không e sợ 
(qui), phẫn nộ, không hoan hỷ, tham của người, đồ ky, lừa dối, gian lận, che 
dấu, kiêu ngạo, ngã mạn, say mê, lười biếng, khát ái, vô minh, bắt thiện căn, 
hành động bắt thiện, cấu uế, bất tịnh, ghi nhận và tư duy không đúng, bốn 
điên đảo, bộc lưu, kiết sử, say đắm, năm chỉ tranh đấu, năm cái, ghi nhớ, gốc 
của sáu đấu tranh (căn), nhóm khát ái, phiền não của chúng sinh, tám tà kiến, 
chín gốc ái, mười bất thiện đạo, sáu mươi hai tà kiến, 108 phiền não, vạn 
phiền não do rất khát ái, lược nói về năm nhóm phiền não này (Lobha, dosa, 
moha, viparitamanasikàra, ahirikànottappakodhùpanahà, makkhapa, làsa, 
I1ssàmacchariya, màya, sàtheyya, thambhasarambha, mànàtimàna, 
madappamàda, tanhàvijjàtividhàkusalamùla, duccaritasankilesamala, 
vIsamasamnà, vitakkapapanca, catubbidhavipariyesa, àsavagantha, 
oghàyogagatI, tanhuppàdupàdàca, pancacetokhila, vinibandhani, 
varanàbhinandàna, chavivàdamùla, tanhàkàya, sattànusaya, atthamicchata, 
navatanhàmùlaka, dasàkusalakammapatha, dvàsatthiditthigata, 
atthasatatanhàvicaritappabheda, sabbadarathaparilàhakilesasatasahassàn, 
sankhepato và panca ki°esakhandha) của những chúng sinh như trời, người, 
ma, phạm... không thể phá hoại được Như Lai, nên gọi Ngài là Bà-già-bà. 


Lại nữa, Như Lai phá hoại được dòng nước dục, sân, nhuế, các nøu SI, phiền 
não và ác pháp... nên gọi là Bà-già-bà. Lại nữa, Như Lai có 32 tướng bậc đại 
nhân, 80 vẻ đẹp, hùng vĩ vô cùng, xa lìa các phiên não, trời người luôn luôn 
muôn đên gặp. Khi họ đên, đức Phật quán sát tâm họ rôi tùy theo sở thích 
mà thuyêt pháp nên gọi là Bà-già-bà. Lại nữa, theo thê gian Bà-già-bà có sáu 
loại là lãnh đạo, pháp, danh tiêng, xinh đẹp, mong muôn, nghĩ đên. 

Hỏi: - Lãnh đạo là gì? 

Đáp: - Ngài đã lãnh đạo chính tâmminh. 

Hỏi: - Pháp là gì? 

Đáp: - Pháp thân (đhammakàyasampatti) của Như Lai có đầy đủ tất cả. 

Hỏi: - Danh tiếng là gì? 


Đáp: - Danh tiếng thanh tịnh của Phật truyền khắp nơi. 


Hỏi: - Xinh đẹp là gì? 
Đáp: - Thân Phật có đầy đủ các vẻ đẹp, nhìn không chán. 
Hỏi: - Mong muốn là gì? 


Đáp: - Phật muốn gì thì tùy tâm mà đạt được, như muốn tự lợi và muốn lợi 
tha. 


Hỏi: - Nghĩ đến là gì? 


Đáp: - Tất cả chúng sinh đều nghĩ đến sự cúng dường Ngài, nên gọi là Bà- 
già-bà. Lại nữa, Bà-già-bà có nghĩa là phân biệt. 


Hỏi: - Phân biệt là gì? 


Đáp: - Ngài đứng đầu về công đức (năng lực) phân biệt các pháp, năm ấm, 
12 nhập, 18 giới, 4 đế, ó thức, 12 nhân duyên, Ngài biết rõ phân biệt về từng 
pháp như khổ-đề là bức bách, thay đồi...đó là khổ-đế; chấp trước không xả 
bỏ, tích tụ là tập-đề; diệt sự đau khổ là diệt-đế; những phương pháp để thoát 
khổ gọi là đạo-đế; Ngài phân biệt như vậy nên gọi là Bà-già-bà (bhagava). 
Lại nữa, Bà-già-bà, "bà-già" có nghĩa là ba cõi, "giả" (V: và) nghĩa là nhả 
bỏ. Ngài nhả bỏ phiền não ba cõi nên gọi là Bà-già-bà. Thế gian, vì có trời, 
người, phạm, ma, Sa-môn, Bà-la-môn nên gọi là thế gian. Trời, người là trời 
trong sáu cõi dục, ma là sáu cõi trời, phạm là phú-lầu-thiên; Sa-môn, Bà-la- 
môn là kẻ đối nghịch lại Phật pháp. Lại nữa, trời, người, các vua chúa thế 
gian cũng thuộc về người trời. 


Lại nữa, trời người bao gồm cả trời người trong dục-giới. Ma, bao gồm cả 
thiên ma giới. Phạm, phạm thiên giới thuộc vô sắc. Sa-môn, Bà-la-môn bao 
gồm cả bốn bộ chúng trong thế gian. Vì sao? Với năng lực công đức của 
mình, Như Lai nắm rõ từ trên xuống dưới và thông đạt tất cả các cảnh giới 
ây để tự biết cách thuyết pháp. biết xử dụng các phương tiện, nên gọi là tự 
biết (Sayam abhinnà), từ dùng mắt tuệ mà thây nên gọi là biết. Lại nói: biết 
nghĩa là biết rõ không bị chướng ngại nên gọi là biết. Thuyết (nói) nghĩa là 
hiểu rõ nên (nói) cho biết, gọi đó là thuyết. Lại nữa, trình bày về tất cả các 
pháp nên gọi là thuyết. 


Hỏi: - Vì sao Phật thuyết cho tất cả chúng sinh? 


Đáp: - Vì có đại từ bi đối với tất cả chúng sinh nên Ngài đạt đến Vô thượng 
an lạc để thuyết pháp cho chúng bằng một câu, hoặc một bài kệ, hoặc nhiều 
hay ít hơn. Thế nên gọi là thuyết với đầu, giữa, cuối đều toàn thiện, ý nghĩa 
hay đẹp, thuần nhất, không tạp với đầy đủ tất cả, chỉ có một vị. Lại nói, phần 
đầu là thiện ở đầu, phần giữa là thiện giữa, phần cuối là thiện cuối. Lại nói: 
Giới là thiện ở đầu, định đắc đạo là thiện giữa, Niết-bàn là thiện cuối. Lại 
nói: giới và định là thiện đầu, thiền định và đạo là thiện giữa, quả và Niết- 
bàn là thiện cuối. Phật là giác ngộ hoàn toàn, gọi là thiện đầu; Pháp là thiện 
pháp, gọi là thiện giữa; Tăng là tùy thuận thiện, gọi là thiện cuối. 


Hỏi: - Vì sao gọi chúng Tăng là thiện cuối? 


Đáp: - Vị nào được nghe (pháp) rồi mà không bị lay động thì được lợi ích 
của bậc thánh nên gọi là thiện sau. Sự giác ngộ cao thượng của Phật 
(Abhisambodhi) là thiện đầu. Sự giác ngộ cao thượng của Bích-Chi 
(Paccekabodh) là thiện giữa. Sự giác ngộ cao thượng của Thanh-văn 
(Sàvakabodhi) là thiện cuối. Hạng vừa nghe nói các thiện pháp xong, liền 
thoát ly ngay năm triền cái là bậc thiện đầu; nghe rồi làm theo là bậc thiện 
giữa; làm rồi tuần tự đắc đạo là bậc thiện sau. Theo như vậy, đức Như Lai 
thuyết pháp nhiều hay ít thì trong pháp nhiều ít này cũng có thiện đầu. giữa 
và cuối, toàn thiện về ý nghĩa, về văn tự. 


Vì sao? Như Lai thuyết giảng về pháp phạm hạnh về đạo phạm hạnh, bằng 
nhiều phương pháp làm cho chúng sinh hiểu rõ. Lời thuyết giảng này có ý 
nghĩa nên gọi là nghĩa toàn thiện. Lại nữa, lời nói thiện có nghĩa là có câu 
cú, cũng gọi là chỉ dẫn, cũng gọi là phân tích, cũng gọi là không che dấu, các 
câu kế tục nhau không rời nên gọi là nghĩa thiện. Thiện về chữ, là có nghĩa 
sâu xa và chỉ bày ý nghĩa sâu xa nên gọi toàn thiện về văn tự. Lại nữa, lời 
nói đầy đủ về giáo pháp, về ý nghĩa, về từ ngữ, về lời nói, chỉ có người có trí 
mới hiểu được nghĩa lý này, kẻ ngu phu không thể hiểu được; ý nghĩa ây sâu 
xa, chỉ có người trí mới có thê phân biệt được, nên gọi là thiện về chữ. Đầy 
đủ mỹ mãn (kevalaparipunna), mỹ mãn là ý nghĩa mỹ mãn; đầy đủ là nghĩa 
đã mỹ mãn mà không vay mượn thiếu sót nên gọi là đầy đủ. 


Hỏi: - Trong mệnh đề chỉ dẫn về phạm hạnh (Brahmacariya) thì phạm hạnh 
là gì? 


Đáp: - Phạm thiên hành trì pháp này nên gọi là phạm hạnh. Vì sao? Chỉ dẫn 
phạm hạnh (Brahmacariyam pakàseti) là thiện đầu, có nhân duyên là thiện 


giữa, ý nghĩa không điên đảo là thiện cuối. Người nghe hoan hỷ làm theo, 
gọi là chĩ dân phạm hạnh. 


Hỏi: - Mỹ mãn là gì? 


Đáp: - Giới đứng đầu năm pháp-tụ (uân) nên gọi là mỹ mãn. Ý nghĩa của nó 
thuần nhất nên gọi là tịnh (Parisuddha). Thuyết pháp cho chúng sinh, Như 
Lai không vì tham sự cúng dường nên gọi là tịnh phạm hạnh. Hành động của 
Phật, Bích-chi và Thanh-văn (Buddha, Paccekabuddha, Buddhasàvaka) gọi 
là phạm hạnh. Lành thay (sàdhu), biểu hiện hành tướng như vậy là nên đi 
đến thăm hỏi. 


Hỏi: - Lành thay là gì? 


Đáp: - Đưa đến các điều lành nên gọi là lành thay. Cũng nói là đưa đến sự an 
lạc nên gọi là lành thay. Như vậy là cầu tóm gọn. Hành tướng, hành nghĩa là 
hành động vượt hơn người, tướng là đầy đủ tướng mạo. Nên đi đến thăm hỏi 
nghĩa là nên đến gặp Phật. 


Hỏi: - Thế nào là gặp (quán - dassanamhoti)? 
Đáp: - Xem kỹ bằng hai mắt nên gọi là quán. 
-ooOoo- 


Khi Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã suy nghĩ như vậy xong, đi đến gặp Phật cung 
kính thăm hỏi rằng thân thể Ngài có khỏe không, các Thanh-văn đệ tử ít 
bệnh hoạn, thân thê thoải mái không, sống an lạc không... nên gọi là thăm 
hỏi sức khỏe. Đích thân Phật cùng Bà-la-môn thăm hỏi nhau theo thứ tự và 
có ý nghĩa, trong tâm hoan hỷ ghi nhớ không quên. Sau khi thăm hỏi, lui qua 
ngồi một bên, lui qua nghĩa là như mặt trời di chuyển. Ngôi là thân ổn định 
trên đất. Một bên nghĩa là ở một phía. Người có trí tuệ đến gặp bậc tôn đức, 
khi muốn ngồi không phạm vào sáu lỗi thì mới ngồi. Sáu lỗi là: Quá xa, quá 
gần, trên gió (uparivàta), chỗ cao, ngay trước mắt, sau lưng. 


Hỏi: - Ngồi quá xa có lỗi gì? 
Đáp: - Nếu muốn nói chuyện thì không nghe tiếng. 


Hỏi: - Gân quá có lôi gì? 


Đáp: - Tiếp xúc vô lễ với bậc cao đức. 

Hỏi: - Trên gió có lỗi gì? 

Đáp: - Do mùi hôi của thân thê. 

Hỏi: - Cao hơn có lỗi gì? 

Đáp: - Không cung kính. 

Hỏi: - Ở trước có lỗi gì? 

Đáp: - BỊ nạn nhìn chăm chú mãi. 

Hỏi: - Ngồi sau có lỗi gì? 

Đáp: - Nói chuyện với mình, vị cao đức phải quay đầu lại. 


Khi ngồi, vị Bà-la-môn tránh sáu lỗi trên nên trong luật có nói ngồi lui qua 
một bên. Sa-môn (samana) là vị hàng phục phiền não, còn gọi là đẹp bỏ 
phiền não, còn gọi là ngăn tâm. Theo thế gian, Bà-la-môn hoàn hảo là người 
mà cả cha và mẹ đều cùng một đăng cấp Bà-la-môn. Trưởng giả (mahallaka) 
nghĩa là người thân thê to lớn và lớn tuôi. Người có uy đức hay giàu có cũng 
gọi trưởng giả. Già cả nghĩa là đầu tóc bạc rụng, có khi gọi người là đã có 
con cháu nội ngoại. Suy tàn nghĩa là da dẻ khô nhăn, lời nói nhằm lẫn. Tuổi 
cao nghĩa là đã trải qua hai, ba đời vua mà vẫn còn sống. Sống lâu nghĩa là 
đã sống hơn trăm tuổi. Đến năm (vayo anuppatta) nghĩa là vào năm cuối đời. 
Này Cù-đàm (Bho Gotama), sa-môn sao có hành động như vậy? Đây là lời 
của Bà-la-môn. 


Đến gặp Phật, thấy Ngài không đứng dậy làm lễ và không trải chỗ ngồi mời 
nên ông ta nói răng đúng như tôi được nghe, nay mới thấy Như Lai chỉ 
muốn đề cao mình và xem thường người khác. Với tâm từ bi, đức Phật trả 
lời cho Bà-la-môn: Ta không thấy răng ngay từ khi Phật đản sinh trong vườn 
cây, xuống đất đi bảy bước về hướng Bắc và quán sát cả trăm ức vạn thiên, 
nhân, phạm, ma, sa-môn, Bà-la-môn, có ai đáng để cho Ta làm lễ cả. Sau khi 
quán sát như vậy rồi, Ta tuyên bồ to lên: "Trên trời đưới trời chỉ có Ta là tối 
tôn (Aggo ham asmIi lokassa, Jetthoham asmi lokasa, settho'ham asmi 
lokassa - Thiên thượng thiên hạ duy Ngã độc tôn)". Nghe Bồ-tát tuyên bố 


như vậy rồi, thượng đế, phạm thiên liền chắp tay nói: Trong ba cõi, Bồ tát là 
tối tôn, không ai băng được. Nghe như vậy, với tiếng rồng Sư-tử, Bồ tát 
tuyên bố: Chỉ có ta tối tôn. 


Phật bảo Bà-la-môn: - Trong khi Ta chưa đắc đạo thì đã tối tôn trong ba cõi, 
huống chi hiện nay với các công đức toàn thiện, đạt đến giác ngộ, tại sao Ta 
lại làm lễ ông? Ai nhận sự lễ bái của Ta thì đầu họ bị rơi xuống đất. Thế nên, 
ông đừng hy vọng được Phật lễ bái mình. 


Do mê mờ, không biết nên Bà-la-môn mới nói với Phật như vậy. Bà-la-môn 
lại nói: - Nêu thê, có khi chỉ là săc-không-vỊ, không thật chât (arasarùpa - vật 
chât không có mùi vị). Vì sao? Vì chỉ có sắc mà không có thật vỊ. 


Muốn giáo hóa Bà-la-môn, đức Phật đáp: - Ông nói không có vị, đúng là 
không có vị. Vì sao? Như người đời lấy sắc, thanh, hương, vị, xúc làm vỊ. 
Như Lai đã đoạn trừ những thứ ấy như chặt đầu cây Đa-la thì không còn 
mọc lại (vỊ) nữa. 


Bà-la-môn đáp: - Người như vậy thì thật cao ngạo. 


Phật nói: - Chính ông cho việc ẫy là cao ngạo, sao lại bảo Ta là cao ngạo! Ba 
đời chư Phật không làm lê người đời, Ta cũng như vậy nên cao ngạo à! 


Bà-la-môn nói: - Nếu như vậy, thì không có làm gì cả (Akiriya). 
Phật nói: - Đúng như lời ông nói, Ta thật không làm? Ta không làm những 
việc trộm cắp, nói dôi, lừa đảo, dâm dục... các nghiệp ác của thân, miệng, và 


ý. Ta hoàn toàn không làm những việc ấy nên gọi là không làm. 


Bà-la-môn nói: - Người này tự mình tiêu diệt (uccheda) chủng tộc của họ 
phải không? 


Phật đáp: - Đúng vậy! Vì sao? Ta đã tiêu diệt tất cả các loại phiền não trong 
ba cõi nên được gọi là diệt chủng tộc. 


Nghe nói, Bà-la-môn ngơ ngác rầu rĩ, không biết đáp thế nào nên cãi bướng: 
- Vậy người này đáng khinh, bât tịnh. 


Phật đáp: - Theo ý Ta, thật có kẻ bất tịnh. Người nào phóng túng thân miệng 
làm ác, kẻ ây thật đáng khinh, bât tịnh. 


Bà-la-môn giận nói: - Người này nghe lời ta, rồi tùy theo từng việc mà phá 
diệt. 


Phật đáp: - Ta đã diệt sạch các phiên não trong ba cõi rôi. 
Bà-la-môn: - Nên nhớ người này đê không nên nói chuyện với họ. 


Phật đáp: - Nếu có người như vậy, Ta cũng ghi nhớ, với những kẻ ngu sI, 
thật đáng thương xót vì thường làm việc ác không nghĩ đên việc tu thiện. 


Nỗi giận, Bà-la-môn mắng nhiếc: - Người này sẽ bị thức suốt ngày đêm, để 
suy nghĩ tìm câu sự tôt đẹp cho người khắp thê gian. 


Phật đáp: - Đúng vậy! Vì sao? Ta không vào ngủ trong thai cũng không vào 
ngủ ở cõi trời, nên gọi là không ngủ. 


Sau khi Bà-la-môn đem tám việc chê Phật, Đức Pháp-Vương Như Lai với 
tâm thương xót muôn trỊ mắt bệnh cho ông ta băng pháp vị cam lộ nên Ngài 
thuyêt pháp. 


Được nghe pháp, tâm Bả-la-môn được thanh tịnh như hư không bị mây che, 
như ánh sáng nhật nguyệt phá tan bóng tối. Bằng các phương pháp, Như Lai 
giáo hóa làm cho ông hiểu rõ. Ngài tự tuyên bố Ta đã đắc trí tuệ vô thượng 
thường an trú ở Niết-bàn và nói với Bà-la-môn: - Ông đã già cả gần chết, 
nếu gặp Ta và đã thu hoạch được kết quả. Vì sao? Ví như có tắm hoặc mười 
hoặc mười hai trứng. 


Hỏi: - Vì sao số lượng được phân làm ba? 

Đáp: - Đây là câu nói đầy đủ, cũng làm cho văn tự được hoa mỹ. 

Gà mẹ ấp, tùy lúc di chuyên vị trí số trứng này. 

Ấp nghĩa là dùng hai cánh phủ lên trứng cho đến khi sắp nở. Khi thấy ánh 
sáng thì gà con dùng mỏ mô vỏ trứng, khi ra khỏi lại vây cánh và kêu vang. 


Gà con ra khỏi vỏ trước là lớn mạnh hay nhỏ? 


Bà-la-môn đáp: - Con ra trước là lớn mạnh. 


Phật đáp: - Ta cũng như vậy. Vì sao? Vỏ vô minh che kín cả ba cõi, Ta dùng 
mỏ trí tuệ mô vỡ vỏ vô minh, thoát ra ba cõi trước, vậy ai lớn mạnh, ai nhỏ 
yêu? 


Đáp: - Cù-đàm là lớn mạnh. 


Những câu sau không có nghĩa khác, hãy tự biết lây. Đệ nhất trong thế gian, 
nghĩa là không có thứ nhì, chỉ cho bậc Chánh-đăng-giác, Vô-thượng-giác. 


Hỏi: - Vô-thượng-giác là gì? 


Đáp: - Người nào đang ở địa vị Tu-đà-hoàn đạo mà hỏi Tu-đà-hoàn quả thì 
được Ngài đáp ngay... cho đến vị A-la-hán đạo hỏi về A-la-hán quả cũng 
được Ngài đáp ngay, đối với Thanh-văn đạo, Bích-chi đạo, Phật đạo cũng 
được đáp ngay theo câu hỏi, nên gọi là giác ngộ Vô thượng. Thế nên Ngài 
rất vĩ đại. 


Khi ấp, gà mẹ tùy lúc đi chuyên trứng, ví như khi dưới gốc cây Bồ đẻ, đức 
Phật quán sát pháp bốn Thánh đế, khổ, không, vô thường. Phật bảo Bà-la- 
môn: - Với chánh cần, tinh tấn, mà Ta chứng đắc quả vị tối thượng, không 
phải do tâm biếng nhác, phóng dật. Bằng sự dũng mãnh, chánh cân, tính tấn, 
dưới gốc cây Bồ đẻ, Ta dùng bốn pháp tính tấn là ngay thắng, không gấp, 
không hoãn, không ngừng lại mà đắc đạo quả Vô thượng. 


Không nhu nhược là không ngừng lại. Tâm hoạt động là tu tập theo đối 
tượng quán sát. Không lui là không mệt mỏi. Tâm định (samàhitam cittam) 
là nhất tâm. Lại nói rằng khéo đặt tâm vào định thì thành tựu nhất tâm thì 
không lỗi lầm, phóng dật. Đây là thiện pháp đầu tiên. Nhờ vào pháp này 
chứng đắc sơ thiền. Từ sơ thiền tuần tự chứng đắc ba đạt trí là cùng cực. 
Thoát dục mà Phật chứng pháp Vô-thượng, nên trong luật có nói: Phật nói 
rằng này Bà-la-môn, đối với dục, Ta đã thanh tịnh nên đối với ác Ta cũng 
thanh tịnh. 


Hỏi: - Dục (kàma) là gì? 


Đáp: - Dục tham theo trần, dục theo tình dục, dục tư duy về dục (channa 
kàma, ràga kàma, chandaràga kàma); đây gọi là dục. 


Hỏi: - Ác pháp là gì? 


Đáp: - Dục, nghi ngờ là ác pháp. Đối với hai pháp này, Như Lai đã hoàn 
toàn tịch tịnh. 


Hỏi: - Thế nào là thanh tịnh trong dục? 


Đáp: - Cách ly dục cũng gọi là từ bỏ dục. Vì sao? Khi người mới vào sơ 
thiền, vô minh là bạn với dục, dục là kẻ thù (patipakkhabhùta?) của thiền 
định, vứt bỏ đ?c thì đắc thiền định nên gọi nói là kẻ thù. Khi cách ly dục và 
ác thì thiền định có mặt. Diệt dục, ác thì thiền định phát sinh ngay. Hai câu 
này nên hiểu ý nghĩa như vậy. Lại có ba tịch tịnh là thân tịnh, tâm tịnh, xả ly 
tịnh (kàyaviveka, cittaviveka, vikkhambhanaviveka). Ba loại tịnh này cũng 
thuộc vào hai loại tịnh nói ở trước. 


Hỏi: - Thế nảo là dục? 
Đáp: - Dục có là hai dục xứ (vatthukàma), dục phiền não (kiselakàma). 
Hỏi: - Dục xứ, dục phiền não là gì? 


Đáp: - Dục xứ là tâm đăm theo sắc trân; dục phiên não khiên cho người tìm 
đên dục. 


Giải về hai câu sau, câu đầu là vứt bỏ lạc dục, câu sau là thoát khỏi phiền 
não dục; thế nên tâm hoàn toàn thanh tịnh đối với hai loại dục trên. Lại nữa, 
câu đầu là trừ dục xứ, câu sau là trừ bỏ phiền não dục. Câu đầu là trừ bỏ 
nhân duyên dao động: câu sau là trừ bỏ tướng si mê. Câu đầu là nhờ vào 
thanh tịnh; câu sau là chấm dứt dục, nên biết thứ tự như vậy. 


Hỏi: - Với tham dục thì tham là dục hay khác dục? 


Đáp: - Cùng qui về một chỗ, vì sao? Theo lý thì tất cả ác pháp đều hướng về 
một chỗ nhưng phân biệt có khác nhau. Lại trong luật có nói rằng tham là 
phiền não, dục là dục xứ. Như tham dục là kẻ thù của thiền định. Hoan hỷ là 
kẻ thù của sân hận. Tư duy là kẻ thù của hôn trầm. An lạc là kẻ thù của động 
nghỉ ( trạo hồi). Tư lường (vicàra - tứ) là kẻ thù của hoài nghi. Như tham dục 
là kẻ thù của sơ thiền. Tham dục thuộc về năm triỀn cái (panca nivàranàni), 
các ác pháp cũng thuộc về các triền cái. 


Hỏi: - Các triên cái là gì? 


Đáp: - Là ba độc căn bản (tham, sân, sỉ), năm dục về năm trần, tà tham. Câu 
sau nghĩa là tham đắm vào cảnh giới vì phân biệt các trần rồi phát sinh sân, 
nhuế, si. Câu đầu là dục lưu, dục trước, dục tuyển, dục thủ, tâm sát hại, kết 
dục. Câu sau là những bộc lưu, dòng nước, chấp thủ, tham trước. Câu đầu là 
các ái... Câu sau là vô minh... Câu đầu là tham... tám tâm thọ. Câu sau phát 
sinh bốn tâm bắt thiện. Như vậy là thanh tịnh đối với dục và ác pháp. 


Hỏi: - Niệm và tư là gì? 


Đáp: - Niệm (vitakka- tầm) nghĩa là chuyên động, là hướng tâm thắng đến 
đối tượng quán sát. Tư (vicàra-tứ) nghĩa là người hành thiền đặt tâm vào đối 
tượng quán sát, tập trung và bám vào đối tượng quán sát. Lại nữa, tư nghĩa 
là tâm gom lại, dính vào, liên tục như là tiếng chuông, ban đầu lớn sau nhỏ 
dần. Ban đầu tiếng lớn ví như niệm; sau nhỏ dần như tư. Như chim bay, ban 
đầu cánh chuyển động, sau đó ồn định. Chuyên động như là niệm, ồn định 
như là tư. Như con ong tìm hoa, mới đến hoa như là niệm, chọn được hoa 
như là tư. Sơ thiền có năm chỉ là niệm, tư, hỷ, lạc, định (tầm, từ, hý, lạc, nhất 
tâm). Như từ cây mà có hoa và trái, cũng vậy sơ thiền có niệm, có tư đều 
được sinh ra từ an tịnh. 


Hỏi: - Thế nào là an tịnh? 
Đáp: - Xa lìa năm triền cái là an tịnh. 


Hỷ (pìti) nghĩa là tràn đầy. Tràn đầy nghĩa là thân tâm tràn đầy sự hoan hỷ, 
sự vui vẻ tràn ra. Lạc là diệt hêt khô của thân và tâm. Lạc là bám vào vị ngọt 
của tưởng. 


Hỏi: - Hỷ (sukha) là gì? 


Đáp: - Tâm chứa đầy ý tưởng tốt đẹp. Lạc do cảm thọ về hỷ mà có. Lại nữa, 
hai pháp này không rời nhau, có hỷ thì có lạc và ngược lại. Hỷ thuộc về hành 
ấm; lạc thuộc về thọ ấm. Như người đi đường đang khát nước, nghe có nước 
liền sinh tâm sung sướng, gọi là hỷ. Đến nơi, được uống. nước và tắm rửa, 
gọi là lạc. Định sơ thiên, Sơ là thiên thứ nhất, định là đốt cháy hoàn toàn 


NuN:S * 


thiền sư. 


Hỏi: - Đốt cháy hoàn toàn là gì? 


Đáp: - Năng lực đốt cháy hết triỀn cái; cũng gọi đoạn trừ phiền não. Cũng 
gọi là thấy. Thấy nghĩa là quán sát thấy pháp tướng, nắm rõ biểu tượng của 
tám loại định. Vì sao? Tướng của Ca-sư-na-a-lăm-ma-na (Hán dịch là 38 
loại định - kasinàrammana - biến xứ). Quán sát về các tướng này gọi là thiền 
định. Đây là quả kiến đạo. Vì sao? Vì quán sát về tướng. Quán sát về tướng 
nghĩa là quán vềâ sự vô thường, nhờ quán nên được đạo, dùng kết quả này 
mà quán sát diệt đế. Thế nên gọi thiền định là quán sát về tướng. 


Hỏi: - Sơ thiền là gì? 


Đáp: - Nghĩa là sự có mặt của niệm, tư, hỷ, lạc, định. Như gọi là người có tài 
sản, có thân quyến, nếu bỏ tài sản và thân quyến đi thì còn có tên gọi ẫây 
không? Đáp: - Không còn. Thiên định cũng vậy, nếu bỏ niệm, tư, hý, lạc, 
định đi thì không còn tên gọi ấy. Như gọi quân trận là có người, binh, voi, 
ngựa, chiến cụ nên gọi là quân. Nếu bỏ hết người, binh, voi, ngựa, chiến cụ, 
thì không còn gọi là quân. Thiền định cũng vậy, nếu bỏ năm pháp trên thì 
không có tên thiền định. Nhập là đạt đến, cũng gọi là thành tựu. Trú nghĩa là 
an trú bằng thiền định dưới gốc cây Bồ đề (bodhimanda). 


Hỏi: - Dưới gốc cây Bồ đề, đức Phật quán sát điều gì? 
Đáp: - Quán sát hơi thở vào, hơi thở ra. 

Hỏi: - Có thiền gì nữa không? 

Đáp: - Cũng có. 


Pháp-sư nói: - Pháp thiền định theo trong sách Thanh tịnh đạo 
(visuddhimagga), nếu ta nói rộng thì ý nghĩa của nó rất sâu rộng, rất phiền 
phức, hãy tự nghiên cứu trong A-t-đàm Tỳ-bà-sa. Sự trình bày ở trước đây 
là căn cứ theo Chánh-luận Tỳ-ny Tỳ-bà-sa, các phần khác là nói lược. Đây là 
thiền thứ nhất. 


Diệt hết tư và niệm (vitakkavicàrànam vùpasamà), vượt qua hai pháp này là 
vào thiền thứ hai. Khi phát sinh thiền thứ hai thì hai pháp trên không còn 
nữa; Vì sao? Vì vượt qua hai chi lớn ấy nên gọi là thiền định thứ hai. Lại 
nữa, trong thiền định thứ hai không còn pháp của thiền thứ nhất nhưng lại có 
pháp khác. Trong thiền định thứ nhất bắt đầu với pháp xúc; nhị thiền đã vượt 
qua hai pháp trước thì nhập vào pháp của nhị thiền. Thế nên trong luật có 


nói rằng diệt hết niệm và tư thì vào thiền định thứ hai, pháp bên trong 
(ajjhatta) xuât hiện ra. 


Hỏi: - Thế nào là xuất hiện? 

Đáp: - Xuất hiện là từ thân phát sinh. Thanh tịnh (sampasàdana) nghĩa là 
không câu uê. Thiên cũng gọi là tịnh. Vì sao? Như cái áo vì có màu xanh 
nên gọi là áo xanh. Thiên cũng vậy, vì có pháp thanh tịnh nên gọi là thanh 
tịnh thiên. 

Hỏi: - Sao gọi là định thanh tịnh? 


Đáp: - Niệm và tư là gốc của dao động, không còn niệm và tư nên gọi là 
thanh tịnh, phát sinh tướng một pháp (ekodibhàva). 


Hỏi: - Một pháp phát sinh ấy là gì? 

Đáp: - Hoàn toàn không còn đề ý đến niệm và tư nên gọi là tướng một pháp, 
cũng gọi là vô thượng cũng gọi là một tướng. Đã rời xa niệm và tư, gọi là 
không hai, là một tướng. 

Hỏi: - Sao gọi là tướng một pháp? 

Đáp: - Là chánh định. 

Hỏi: - Chánh định là gì? 


Đáp: - Nhất tâm không hai, cũng gọi là định, là bất động: đó là một tướng 
của thiên thứ hai. 


Hỏi: - Sao gọi là danh? 

Đáp: - Chăng phải ngã cũng chẳng phải sự sống nên gọi là danh. 
Hỏi: - Sơ thiền không có thanh tịnh hay sao? 

Đáp: - Có chứ. 


Hỏi: - Nếu VẬY SƠ thiền cũng gọi là một tướng, sao chỉ gọi nhị thiền là một 
tướng? 


Đáp: - Niệm và tư giao động nước làm cho nồi sóng nên không thấy được rõ 
mặt; cũng như sơ thiên có niệm và tư làm tâm không thanh tịnh, nên không 
gọi là một tướng. Vì sao? Chánh định không được sáng rõ. 


Hỏi: - Vì sao chỉ có định của nhị thiên là sáng tỏ? 


Đáp: - Vì tâm tịnh. Từ định sinh hỷ lạc nghĩa là từ định của sơ thiền sinh ra 
hỷ lạc; đó là thiền thứ hai. Hai chỉ cho số thứ tự. Sơ thiền có năm chi, nhị 
thiền có bốn chi là thanh tịnh, hý, lạc, nhất tâm. Nói rộng có bốn, nói lược có 
ba như trong kinh đã nói. 


Hỏi: - Ba chỉ hỷ, lạc, nhất tâm cùng phát sinh khi nào? 


Pháp sư đáp: - Ta xác định là trong một lược, những phần khác hãy tự biết 
lây. Đây là hêt nhị thiên. 


Viễn ly hÿ. Hỏi: - Viễn ly hỷ là gì? 


Đáp: - Làm cạn hỷ, cũng gọi vượt qua hỷ, cũng gọi diệt hỷ. Vì hỷ phát sinh 
sau khi diệt nệm và tư (nên chỉ cân diệt hỷ). 


Hỏi: - Theo trong luận thì ở nhị thiền, sau khi diệt niệm và tư thì có hÿ; vì 
sao niệm được lặp lại? 


Đáp: - Vì muốn khen đệ tam thiền nên nói như vậy. Vì sao? Như đường vào 
tam thiền tà kiến chưa bị diệt, khi đắc Tu-đà-hoàn đạo mới diệt. Nay, được 
nói lại trong đường thứ ba này. Sao gọi là khen? Là đường thứ ba vậy. Trong 
này cũng như vậy, xả mà trú (upekkhako ca vihàsn). 


Hỏi: - Xả là gì? 


Đáp: - Xả là nhìn một cách bình đẳng không thiên lệch, không bè đảng, luôn 
ôn định là thiền thứ ba. Lại nữa, xả có mười loại: Một, xả thuộc sáu căn; hai, 
xả thuộc bốn phạm ma (từ, bị, hỷ, xả); ba, xả thuộc Bồ đề phần; bốn, xả 
thuộc tinh tấn; năm, xả thuộc hành uẫn; sáu, xả thuộc thọ uẫn; bảy, xả thuộc 
minh sát; tám, xả thuộc trung tính; chín, xả thuộc thiền; mười xả thuộc thanh 
tịnh (chalangupekkhà,brahmihàrupekkhà, boJjhangupekkhà, viriyupekkhà, 
sankharupekkhà, vedanupekkhà, vipassanupekkhà, majjhattupekkhà, 
Jhànupekkhà, pàrfuddhiupekkhà). Mười xả này, do tâm quán sát một tướng 


về những vị trí sai biệt nhau nơi người khác. Đây là nói lược, trong Sa-ly-da 
(Atthasàlini), Đàm-ma-tăng-già-ha-ny-da (Dhammassangahatthakathà), 
thanh tịnh đạo (Visuddhimagga) nói rõ, hãy tự tìm hiểu. Trong luật này, nếu 
tôi trình bày quá nhiều thì rắc rỗi thêm. 

Hỏi: - Mười xả này, lây những xả gì? 

Đáp: - Lấy xả thuộc trung tính. 

Hỏi: - Xả thuộc trung tính là gì? 


Đáp: - Không quan tâm đến sự việc do hỷ phát sinh. 


Hỏi: - Sơ thiền và nhị thiền có xả thuộc trung tính không, hay chỉ có ở tam 
thiên. 


Đáp: - Hai thiền trước cũng có nhưng vi tế nên không hiện rõ. Vì sao? Vì bị 
niệm, tư và hỷ che lấp. Trong tam thiền, đã viễn ly niệm, tư và hỷ nên xả 
hiện rõ. Nói về chánh tư tri (chánh niệm tỉnh giác). 

Hỏi: - Tư là gì? 

Đáp: - Tâm có nhiều tư tưởng nên gọi là tư. Tri nghĩa là thông suốt. 


Hỏi: - Chánh tư là gì? 


Đáp: - Chánh tư là không quên, cũng gọi là thức, còn gọi là biết rõ sự phát 
sinh tướng. 


Hỏi: - Thế nào là tri2 


Đáp: - Là chọn lựa, gom lại, rộng lớn. Đây là nói lược, xem lại phần thứ tám 
xả thuộc trung tính thì biệt rõ. 


Hỏi: - Thiền định thứ nhất có tư tri không? 
Đáp: - Có chứ, tại sao? Nếu không có thì pháp thứ nhất nhờ đâu mà có. 


Hỏi: - Vì sao trong sơ thiền không có tư tri xuất hiện? 


Đáp: - Có nhưng quá thô. Như mài dao, trước củn sau bén, tư trí cũng vậy, 
trong thiền thứ nhất nó còn quá thô nên không xuất hiện, cũng như người lây 
sữa đuôi con nghé đi, nhưng không bao lâu nó vẫn trở lại. Cũng vậy, thiền 
lạc thứ ba, cách ly hỷ nhưng không bao lâu nếu chắng có tư tri giữ gìn thì nó 
liền hợp với hỷ ngay, nhờ có tư tri mạnh mẽ giữ lại nên nó rời xa. Lạc này là 
vô thượng lạc, cực lạc. Vì sao? Do tư tri g1ữ gìn. Ỹ nghĩa của văn này như 
vậy, hãy tự hiểu lẫy. 


Hỏi: - Thế nào là thân? 

Đáp: - Thân là danh sắc. Nhờ thân danh sắc nên biết lạc. Vì sao? Lạc kết hợp 
với thân danh sắc, hai bên kêt hợp tôi đa tạo ra mỹ vị, biệt và mỹ vị hợp 
nhau, nên biệt cảm giác, thê nên nhờ thân mà biệt lạc. Người thiện nói: - Có 
xả có chánh tư thì an trú vào lạc. 

Hỏi: - Người thiện nói là a1? 


Đáp: - Là Phật, Bích-Chi-Phật, Thanh-văn, người đắc thiền thứ ba nói về 
nhân duyên của thiên này, nên gọi là người thiện nói. 


Hỏi: - Thế nào là nói? 

Đáp: - Chỉ dẫn là nói, là phân tích cũng gọi là khen ngợi. 

Hỏi: - Vì sao gọi là có xả và tư thì trú lạc? 

Đáp: - Vì sắp vào thiền thứ ba. 

Hỏi: - Vào thế nào? 

Đáp: - Là cực lạc, vì cực lạc nên mỹ mãn. Trong thiền thứ ba, vì xả (lạc) nên 
hỷ không sinh nữa, gọi là có tư. Vì sao? Vì niệm và lạc của bậc thiện nhân là 
lạc thuân nhât không tạp nên được thiện nhân khen ngợi. Đây là ý nghĩa của 
câu có xả, tư thì trú lạc và được thiện nhân khen ngợi. Trú vào thiên thứ ba 
cũng như vào thiên thứ nhât và thứ hai nhưng có điêm khác là thiên thứ nhât 
có đủ năm chi, thứ hai có bôn chi, thứ ba có hai chi, như trong kinh đã dân 
nÓI. 


Hỏi: - Hai chi nào xuất hiện trong thiền thứ ba? 


Đáp: - Lạc và nhất tâm. Đây là chấm dứt thiền thứ ba. 
Luật Thiện Kiến Tỳ-Bà-Sa 
- Quyên Thứ Tư - 


—— OO --- 


Quyển thứ năm 
Về câu: Từ bỏ khô và lạc. 
Hỏi: - Từ bỏ khổ và lạc nghĩa là gì? 


Đáp: - Trong tứ thiền, không còn tâm khổ và lạc, còn gọi là vứt bỏ cả tên 
khô và lạc. 


Hỏi: - Trong tứ thiền, khi nào không còn tâm khô và lạc? 
Đáp: - Ngay khi bắt đầu bước vào tứ thiền là không còn. 
Hỏi: - Ở đâu không còn khổ về thân? 


Đáp: - Như trong kinh nÓI: Phật bảo các Tỳ-kheo, ly dục được thanh tịnh rồi, 
thì vào sơ thiên, ở đây khô bị diệt hết. 


Hỏi: - Ở đâu diệt sạch cả tâm khổ và lạc? 
Đáp: - Trong sự tu tập viên mãn. 


Phật bảo các Tỳ-kheo: Trong tứ thiền, khổ lạc hoàn toàn bị diệt hết; ngay khi 
bắt đầu bước vào đệ tứ thiền thì hỷ hoàn toàn bị diệt không còn gì. Trong sơ 
thiền, niệm và tư chưa hết nên có tâm khổ. Khi diệt hết niệm và tư thì khổ 
không còn. Cũng vậy, trong nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tuần tự diệt các 
chi, bắt đầu là niệm. Hỷ được diệt tận khi bắt đầu vào tứ thiền. Lạc trong 
thiền thứ tư, vì an trú vào xả (thanh tịnh hoàn toàn nhờ xả) nên lạc không thê 
phát sinh được nữa. Do đó, trong thiền thứ tư, khô bị diệt tận không còn, nên 
gọi là không khổ, không lạc. Pháp xả này rất vi tế, không thể dùng ý mà nắm 
bắt được. Vì sao? Như có con bò đữ, người chăn bò không thê bắt giữ được, 


nên phải làm chuồng và lùa cả bầy vào trong, rồi cho từng con đi ra, tuần tự 
đến con bò đữ này thì bắt giữ được nó. Phật cũng như vậy, trước tiên giữ lấy 
lạc đỀ có tất cả các pháp. sau đó tuần tự loại trừ đi, (và chỉ ra) đây là không 
khổ, không lạc, không tâm khổ, không tâm lạc và đây là cảm thọ không khô 
không lạc. 


Hỏi: - Không khổ không lạc này có giữ được không? 

Đáp: - Không thê giữ được. 

Hỏi: - Nhưng theo như câu ở trên thì tại sao nói g1ữ được? 

Đáp: - Nhờ tên mà biết được tướng, cũng như bắt giữ được vậy; tướng trên 
ngôn ngữ như vậy, hãy tự biết lấy. Như trong kinh văn nói có bốn duyên mà 
vị trưởng lão nhờ đó đạt đến giải thoát do không khổ không lạc. Đó là nhờ 
định (nên loại bỏ hỷ và ưu ở thiên thứ ba) và hoàn toàn không còn khô, lạc 
thì trú thiên thứ tư. Trưởng lão, đây là bôn duyên không khô không lạc được 
gọi là giải thoát nhờ vào định. Cũng như, ngay khi ở đạo lộ thứ ba (đưa đên 
tam thiên), tà kiên... là các pháp đã diệt từ đâu, đó là sự khen ngợi vê đạo lộ 
thứ ba; sự việc ở trên cũng như vậy. 

Hỏi: - Các pháp ấy như thế nào? 

Đáp: - Đứng đầu là sân nhuế, ngu SĨ... tuần tự biết theo như vậy. Cũng như 
trong tứ thiên, bắt đâu băng tâm khô lạc, từ lạc sinh ra dục; từ khô sinh ra 
sân nhuê. Khi sân nhuê sinh ra thì tiêu diệt tâm lạc. Thiên thứ tư đã quá xa 
chúng nên gọi là không khô không lạc. 

Hỏi: - Tướng trạng của không khổ không lạc như thế nào? 

Đáp: - Là trạng thái hoàn toàn không còn lạc và khô. 


Hỏi: - VỊ của nó như thê nào? 


Đáp: - Không còn vị đẳng của khổ và vị ngọt của lạc, còn gọi là không có 
đáp ứng. 


Về câu: Xả niệm (thức) thanh tịnh. 


Hỏi: - Xả niệm thanh tịnh là gì? 


Đáp: - Xả nghĩa là khiến cho thức được thanh tịnh. Đây là trong thiền thứ tư, 
niệm hoàn toàn thanh tịnh. Niệm đã thanh tịnh là xả hết ba niệm đã có, hoàn 
toàn nhờ vào tác dụng của xả chứ không phải nhờ vào pháp nào cả. Thế nên, 
trong luật này nói về xả niệm thanh tịnh ví như trăng bị mây che nên ánh 
sáng không tỏ rạng. Sau khi mây tan hết, ánh trăng chiếu trong sáng. Ở đây, 
tư lạc cũng vậy, xả hết tư và lạc thì niệm liền thanh tịnh. 


Hỏi: - Trong ba thiền ở trước đó (xả niệm thanh tịnh) không? 
Đáp: - Có. 
Hỏi: - Vì sao không thoát khỏi niệm? 


Đáp: - Vì ở trước bị tư che lấp nên không thoát được. Lại nữa, xả trong tứ 
thiên thì niệm như ban đêm, xả như mặt trăng tròn, khi chúng họp nhau thì 
mặt trăng sáng tỏ. 


Như vậy, sơ thiên có năm chi, tứ thiên có ba chi là xả, niệm, nhât tâm. Nói 
rộng có ba, tóm lại có hai, như trong kinh đã nói. 


Hỏi: - Hai chỉ (xả và nhất tâm ) phát sinh khi nào? 
Đáp: - Hai chi này phát sinh trong thiền thứ tư. 
Hết phần đệ tứ thiền. 


Trong Tứ thiền nảy, cÓ người muốn thực hiện quán địa, có người muốn nhất 
tâm, có người muôn thông địa, có người muốn diệt-đế-địa, có người muốn 
nhập sinh. Nhập vào ái-tận nghĩa là cầu nhất tâm. 


Vào thiền định như thế nào để được nhất tâm? (Ai với ý muốn) ta an trú 
trong an lạc suốt một ngày, nên tu tập bằng ca-tư-na (krtsna-kasina-biễn xứ - 
Hán-nhất thiết nhập) thì sẽ phát sinh tám loại định. Người nào ra khỏi định 
rồi mà vẫn nhất tâm với tuệ quán như trước (trong đối tượng quán của 
mình), đây gọi là quán địa. Lại có người thành tựu tám loại định rồi, đi vào 
sự thông suốt các thiền địa, sau khi xuất định có thể biến hiện các thần thông 
từ một thân hóa ra ngàn vạn thân... được biết theo thứ tự như vậy; nên gọi là 
nhờ thiền nên đạt thông địa. Lại có người sau khi có tám loại định, an trú 
vào diệt tận định. Thời gian bảy ngày trong diệt tận định này, theo thế gian 


gọi là Niết-bàn. Ta cho răng giữ sự an lạc trong bảy ngày này chính là diệt- 
đế-địa. Có người đắc tám loại định nhưng không thích thú về thiền định này, 
với ý nghĩ rằng ta muốn sinh lên cõi Phạm thiên; đây gọi là vào sinh địa. 
Dưới cây Bồ đề, đức Phật nhập vào định của thiền thứ tư, xuất khỏi định 
này, quán địa này của Như Lai cũng được gọi là thông địa, cũng gọi là nhập 
vào diệt-đế-địa, thể nhập vào tất cả pháp thế gian và pháp thánh lợi. 


Pháp sư nói: - Lược nói như vậy, về thứ tự của thiền thứ tư tự biết lấy. Với 
pháp này, vào định của thiên thứ tư, băng định nhât tâm hoàn toàn nên gọi là 
tịnh; như trong luật có nói: Xả niệm thanh tịnh. 


Hỏi: - Thế nào là tịnh? 


Đáp: - Trắng tinh không còn đen, cũng gọi là quang minh, nhờ vào lạc ly 
dục, thoát ly hoàn toàn các phiền não, tâm trở nên thanh tịnh trong sáng và 
tùy thuận sự điều phục. Vì sao? Vì đã được huấn luyện đến mức độ cực kỳ 
mềm dẻo. Như trong kinh có nói: Nếu tâm đã mềm dẻo thì tùy thuận theo sự 
điều phục. Ví như vàng nguội được tuần tự luyện cho mềm đẻo thì có thể tùy 
theo ý muốn mà làm các loại trang sức, đập không bị rạn nứt. Tâm cũng như 
vậy, tùy thuận sự điều phục. Trong kinh nói rằng Phật bảo các Ty-kheo, ta 
không thấy một pháp nào như tâm, phải huấn luyện nhiều lần mới mềm dẻo, 
tùy thuận sự sai khiến đạt đến chỗ cực tịnh như vậy gọi là bất động, tinh tấn 
không còn giải đãi, luôn luôn nhất tâm không còn trạo cử, có trí tuệ kiên cố 
không bị vô minh che lấp, thường xuyên chánh niệm không bị thất niệm làm 
nhơ bẩn, quang minh sáng suốt không bị phiền não ngăn che. Được pháp 
này bảo vệ thì không bị loạn động. Tâm này đi vào tám chỉ thì theo sự tiếp 
thu mà phân biệt rõ các pháp. Nhờ bốn định của bốn thiền mà được nhất 
tâm, đưa đến xa lìa các triỀn cái, tâm không còn cấu trược. Vượt qua niệm 
tư, tâm được thanh tịnh, phát sinh trí tuệ. Do đó, các triển cái không thể che 
lấp được tâm. Do không còn niệm nên đạt đến bắt động. Khử sạch phiền não 
cũng gọi là bắt động. Đoạn này được nói trong kinh, hãy tự xem lấy. 


Túc-mạng-trí được phát sinh từ thông địa. Túc nghĩa là ấm của đời quá khứ. 
Trú nghĩa là ở nhà này nhà kia, chết ở nhà này nhà kia, rồi lại sinh vào nhà 
này nhà kia, rời khỏi nhà này sinh vào nhà kia. Bằng trí tuệ của mình mà biết 
rõ tất cả từng giai đoạn đời trước; gọi là tự biết túc mạng đời quá khứ. Như 
trong luật văn có nói: Biết (phân biệt) túc mạng trí nghĩa là nhờ phân biệt mà 
biết chỗ ở của các thân mạng trong quá khứ, biết sự thọ sinh hoặc một đời, 
hai đời, luân chuyên như vậy, nhờ tâm biết nên phân biệt. Như Phật đã đến 
bờ bên kia (pàrami), không còn phải điều phục tâm mà phân biệt rõ hết. Kẻ 


mới học thì làm rồi mới phân biệt được. Tôi sẽ nói sơ lược, muốn biết rõ xin 
đọc (Thanh) Tịnh-đạo Tỳ-bà-sa (Visuddhimagøga), ở đây nói theo trong luật. 


Hỏi: - Thế nào là một đời? 


Đáp: - Một quá trình từ khi (hữu tình) vào thai đến khi chết, gọi là một đời. 
Tuân tự như vậy cho đên vô sô đời. Tam-bạt-kiêp (samvattakappa), Hán dịch 
kiêp-hoạ1-diệt. 


Hỏi: - Thế nào là vô số kiếp-hoại-diệt? 

Đáp: - (Kiếp) tuần tự bị diệt dần gọi là kiếp-hoại-diệt. 
[Tỳ-bạt-di (vivatta) kiếp, Hán dịch là kiếp thành -- người dịch] 
Hỏi: - Thế nào là Tỳ-bạt-sắt-di-kiếp (vivattatthàyi-kiếp trụ). 
Đáp: - Tuần tự sinh trưởng, gọi là kiếp trụ. 


Kiếp hoại được thuộc vào kiếp không (tam-bạt-xoa-di-kiếp- -samvattatthày), 
lấy từ kiếp không, thì kiếp thành được thuộc vào kiếp trụ. Với những kiếp 
này, tâm đều phân biệt rõ. Như trong kinh văn nói: Phật bảo các Tỳ-kheo 
rằng có bốn a-tăng-kỳ kiếp. Đó là tam-bạt-trá, tam-bạt-xoa-di, tỳ-bạt-trá, tỳ- 
bạt-xoa-dI [samvatta (hoại), samvattathàyi (không), vivatta (thành), 
vivattathàyi (trụ)]. Kiếp hoại là gì? Có ba kiếp hoại, đó là hỏa hoại, thủy 
hoại, phong hoại. Có ba cõi bị hoại là A-ba-sa-la-thiên (Quang âm), Tu-bà- 
khẩn-na-thiên (Thiếu tịnh), Ty-hiếp-phá-la-thiên (Quảng quả) (Abhassarà, 
Subhakinhà, Vehapphalà). 


Khi hỏa kiếp hoại xuất hiện, từ cõi Quang âm trở xuống bị lửa cháy hết. Khi 
thủy kiếp hoại xuất hiện, từ cõi Tiểu tịnh trở xuống bị chìm mất trong nước 
lớn. Khi phong kiếp hoại xuất hiện, từ cõi Tỳ-hiếp-phá-la-thiên trở xuống bị 
tàn phá bay sạch. Rộng cho đến một cảnh giới của Phật. 


Pháp sư hỏi: - Cảnh giới của Phật là gì? 


Đáp: - Là cảnh giới sinh, cảnh giới uy lực, cảnh giới được biết đến 
(Jàtikkhetta, Anakkhetta, VIsayakheta). 


Hỏi: - Cảnh giới sinh... là gì? 


Cảnh giới sinh là trong mười ngàn thế giới, nếu khi có đức Phật giáng sinh 
thì cả mười ngàn thế giới đều chấn động. Cảnh giới uy lực là uy đức của 
Phật bao trùm đến trăm ức thế giới. Trong này, nếu Phật thuyết các kinh bảo 
hộ như kinh Tam bảo, Kinh Tụ, kinh Ngọn cờ, kinh Cầu an, kinh Không 
tước (Ratanaparttta, Khandhaparttta, DhaJaggapartta, Atànàtiyaparttta, 
Moraparitta), (phi nhân nào) nghe mà không phục tùng thì bị gió dữ thối bay 
ra tận ngoài trăm ức thế giới. Cảnh giới được biết đến là Ngài biết rất rộng 
không thê đo lường được. Do đó khi một ba cảnh giới của Phật là cảnh giới 
uy lực bị diệt thì cảnh giới sinh cũng bị băng hoại. Và khi thế giới ấy được 
hình thành thì cảnh giới kia cũng được thành lập. Trong thanh tịnh đạo có 
nói rõ, hãy tự xem biết. 


Như vậy, dưới cây Bồ đẻ, Phật chứng Nhất thiết trí, biết rõ không phải chỉ 
một kiêp, hai kiêp, mà biêt rõ tận đên kiêp hoại. 


Hỏi: - Thuận theo chỗ sinh là gì? 


Đáp: - Khi kiếp hoại xảy ra, hữu tình hoặc sinh lên trời hoặc sinh cõi người 
băng hóa sinh, thai sinh hoặc thấp sinh. Theo thứ tự như vậy, Ngài đều biết 
rõ đây là họ của Ta, tên cha mẹ của Ta, tên Ta, thuộc họ Ca-Diếp, họ Bà-la- 
môn, hoặc Sát-đế-ly với khô vui như vậy, hình sắc trắng đen như vậy, ăn 
uống với các loại ngũ cốc như vậy, các loại trái cây với vị ngọt hương thơm 
như vậy, với hành động của thân miệng ý tạo nghiệp như vậy, tuổi thọ đài 
ngắn như vậy, từ cõi người đến thiên giới thứ nhất, lên tận Phạm thiên. Tuần 
tự luân chuyển thọ sinh như vậy, cho đến sinh lên cõi trời Đâu-suất 
(Tusitabhavana) với địa vị nhất sinh bố xứ, Ta đồng họ với chư Thiên tại cõi 
Đâu-suất thiên, tên là Tư-Đa-Khai-Ða (setaketu - Hán dịch Bạch-kỳ-thiên - 
VỊ trời tên cờ trắng), thân màu hoảng kim, ăn uống cam lộ, hưởng thụ khoái 
lạc chư thiên, sống lâu đến 57 ức 6 vạn tuôi thế gian. Từ thiên cung, ta giáng 
hạ thác sinh vào thai Ma-da trong cung vua Bạch-tịnh-phạn. Ta biết TỐ tất cả 
nơi sinh ở các đời sống trong quá khứ với những tên họ, hình dáng xấu đẹp, 
sang hèn giàu nghèo. 


Pháp sư hỏi: - Chỉ có Phật hay người khác cũng biết? 


Đáp: - Cả người khác, Bích-Chi-Phật, Thanh-văn, ngoại đạo, phạm chí, đều 
có thê phân biệt được. Ngoại đạo, phạm chí chỉ biết trong phạm vi bốn mươi 
kiếp, vì trí tuệ của họ cạn hẹp nên không thể biết xa hơn, chỉ biết sự thọ sinh 
mà thôi, không biết tất cả các việc khác. Vì sao? Vì trí tuệ yếu kém. Có 80 


bậc đại A-la-hán biết được 10 ngàn kiếp. Có hai thượng thủ A-la-hán biết 
được một A-tăng-kỳ kiếp và 10 ngàn kiếp. Bích-Chi-Phật biết một A-tăng- 
kỳ kiếp và 10 ngàn kiếp. Những vị này chỉ biết tùy theo năng lực của mình. 
Đức Phật thì biết vô cùng tận. Ngoại đạo phạm chí chỉ biết theo sự tiếp nối 
các uẫn, nêu muốn biết vượt giai đoạn thì không thê được. Ví như người mù, 
khi đi phải theo từng bước, không thê có trường hợp đi vượt bước. Thanh- 
văn biết được cả hai đầu (sinh và kết sinh); Độc giác cũng vậy. Chư Phật 
biết theo ý muốn, biết hết sự lên xuống qua lại trong vô số kiếp. Này Bà-la- 
môn! Đây là sự biết của Ta. 


Phật bảo Bà-la-môn: - Dưới cây Bồ đề, Ta chứng đắc trí tuệ vô thượng, biết 
được vô số kiếp trong quá khứ. Nhờ đâu mà Ta diệt sạch vô minh, được trí 
tuệ sáng suốt như hiện nay? Tắt cả đều nhờ vào sự tinh tấn không tiếc thân 
mạng mà đạt được; như gà con dùng mỏ phá vỏ trứng. 


Phật bảo Bà-la-môn: Trí túc mạng của Ta là mỏ, vô minh che phủ nhiều đời 
là vỏ. Ta dùng mỏ trí này phá tan vỏ vô mình mà thoát ra ngoài nên Ta được 
gọi là Vô-thượng-trí. Bằng trí túc mạng, Ta cũng biết đời sống của (hữu 
tình) khác, bằng trí tuệ biết sự đọa sinh của chúng sinh, nên gọi là biết về 
đọa sinh. Với thiên nhãn, Như Lai vừa quán sát chúng sinh là biết ngay vì đã 
viên mãn Balamật. Người khác muốn biết như vậy, cần phải tu tập. Đây là 
nói lược, muốn biết hãy xem ở Thanh tịnh đạo Tỳ-bà-sa. 


Hỏi: - Thánh nghĩa là gì? 


Đáp: - Vị thấy bằng mắt thịt nhưng không khác mắt thánh, nhờ thực hành 
các thiện pháp mà thiên nhân thành tựu mắt này, không lệ thuộc mắt thịt, 
sạch các trần cấu, thấy được rất xa. Thế nên, trong luật có nói rằng quán sát 
bằng thánh nhãn. Tuệ nhãn đạt được do tinh tấn, cũng nhu thánh nhãn không 
khác. Vì sao? Vì sau khi chứng thánh mới đạt được nên gọi tuệ nhãn là 
thánh nhãn. Vì sao? Vì tự thân sông theo thánh, được quang minh của bậc 
thánh. Tâm được sáng suốt nên quan sát rất xa, xuyên qua đá vách như 
(nhìn) qua ánh sáng trong suốt. Thế nên, với tuệ nhãn thanh tịnh thấy TỐ 
chúng sinh chết đi, thọ sinh. Ngoại đạo, phạm chí vì thấy chết mà không 
thấy sinh nên sinh ra đoạn kiến. Lại có ngoại đạo thấy sinh mà không thấy 
chết nên sinh ra thường kiến (yo hi cutimattam eva passati na upapàtam so 
ucchdaditthin ganhàti) với chín cõi chứng sinh cư trú, đức Phật thấy rõ cả 
thường kiến lẫn đoạn kiến nên trong luật có nói rằng dùng tuệ nhãn thấy 
chúng sinh chết và sinh. 


Cực tịnh nghĩa là Như Lai không còn II phiền não nên gọi là cực tịnh. Như 
trong kinh có nói: Phật dạy A-Nậu-Lâu-Đà (Anuruddha) rằng nghi ngờ là 
tâm phiền não dùng trí tuệ mà khử đi. Tâm không được hộ trì là phiền não. 
Tâm thùy và tâm miên là phiền não, tâm mừng sợ, tâm kiêu căng, tâm quá 
tinh tấn, tâm quá mềm yếu, tâm nhiều lời, tâm không biết phân biệt, tâm cực 
quán sắc... Với các tâm phiền não như vậy, này A-Nậu-Lâu-Đà, đây là II 
phiền não. Với hết sức tinh tấn, Như Lai đã viễn ly các phiền não này. Nếu 
Ta chỉ thấy sắc thì không thấy sáng, thấy sáng thì không thấy sắc. Với bước 
đầu như vậy, Như Lai đã vượt qua II phiền não, nên vượt qua mắt người. 
Thế nên, trong luật có nói: Bằng mắt thánh thanh tịnh siêu việt mắt thịt thế 
gian để quán sát chúng sinh cũng như thấy bằng mắt thịt, thấy rõ sự chết và 
sinh của chúng sinh. 


Pháp sư nói: - Phật thấy rõ từ khi mới sinh đến khi chết của chúng sinh 
không? 


Đáp: - Thấy từ khi sinh đến khi chết, không thấy có trung gian [(giữa hai 
đời) không có trung âm -- người dịch|. Trong luật cũng thuyêt minh như 
vậy. 


Hỏi: - Hạ tiện là gì? 


Đáp: - Vì ngu si hành động theo pháp ác; lại nữa sống bần cùng cũng là tiện 
và bị người khinh ghét. 


Hỏi: - Quý trọng là gì? 
Đáp: - Thọ sinh bằng tâm tuệ, nên gọi là quý trọng. 
Tướng mạo xinh đẹp do không sân hận, tướng xấu xí do sân hận mà có. 


Thiện đạo (sugata) là sinh vào cảnh giới thiện; nơi nhiều vàng bạc châu báu 
cũng gọi là đường thiện. 


Ác đạo (duggata): do tham lam keo kiệt mà sinh vào cảnh giới bần cùng hạ 
tiện, còn gọi là đường ác. 


Hạ tiện (Hina) là hằng ngày sự ăn uống bị thiếu thốn, không được cung cấp. 


Như Lai biết rõ các hoạt động của chúng sinh tùy theo nghiệp của chúng. 
Quán sát chúng sinh chịu các khổ sở trong địa ngục, Như Lai suy nghĩ: Các 
chúng sinh này trồng cái gốc tội gì mà chịu khổ suốt ngày đêm ở địa ngục 
như vậy. Ngài biết rằng chúng sinh này vì gây ác nghiệp nên chịu quả khổ 


ây. 


Quán sát lên cõi trời, thấy chư thiên du ngoạn vui chơi trong vườn Ly-đà 
(Nandavana), My-sa (Myssakavana), Ba-lưu-sa-ka (Phàrusakavana), Như 
Lai suy nghĩ: Những chúng sinh này làm những phước nghiệp gì mà sinh 
đến cõi ấy hưởng thụ phước lạc cõi thiên. Ngài biết chúng do tạo các thiện 
nghiệp nên được phước báo này. 


Đây là sự biết rõ nghiệp trong hiện tại và biết rõ quả báo tương ứng trong 
tương lai. Đặc đại thân thông, Như Lai biệt rõ với thánh nhãn. 


Về câu: Gây nghiệp ác về thân (Kàyaduccarita). 

Hỏi: - Gây ác nghiệp về thân là gì? 

Đáp: - Ác là tạp uế bắt tịnh, với thân là nghiệp ác như vậy, Như Lai đều biết 
TỐ. 

Miệng, ý gây ác nghiệp cũng như vậy. 

Về câu: Hủy báng người thiện. 

Hỏi: - Người thiện là gì? 

Đáp: - Phật, Bích-Chi-Phật, Thanh-văn cho đến kẻ thế tục áo trắng (gihi) 
chứng quả Tu-đà-hoàn đều gọi là người thiện. 

Hỏi: - Hủy báng là gì? 


Đáp: - Mắng chửi hủy diệt các thiện pháp, gọi là lời hủy báng. Lại nữa, nếu 
nói rằng Phật, Bích-Chi-Phật, Thanh-văn đều là pháp ác trái với chánh pháp, 
không có thiền định, không có pháp Niết-bàn, không có đạo và quả của 
pháp. Với lời nói hủy báng như vậy, kẻ biết hay không biết mà nói, đều là kẻ 
hủy báng người thiện. Những kẻ tạo nghiệp nặng này, thì cửa trời đóng lại 
và cửa địa ngục mở đón họ. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ chứng minh việc này. Trú xứ nọ có hai Tỳ-kheo; một 
lớn tuổi (thera), một nhỏ tuổi (Daharabhikkhu). Cùng đi vào làng, đến nhà 
kia, vị lớn được một phần cháo nóng lỏng (ulunkamatta unhàyagu) nên suy 
nghĩ: Bụng ta bị trúng phong, cháo nàycon nóng, nếu ăn vào ngay thì hết 
bệnh ây. 


Bấy giờ, vị Tỳ-kheo lớn tuổi ngồi húp cháo nóng trên khúc gỗ làm ngạch 
cửa (ummàra) của ai đó vứt bên đường. Thấy vị kia ngồi trên khúc gỗ, húp 
cạn cháo, vị Tỳ-kheo nhỏ tuổi mắng: - Ông giả ngu độn (mahallaka) làm tôi 
xâu hồ quá. 


Sau khi dùng cháo, trở về chùa, vị lớn tuổi hỏi vị nhỏ: - Trưỡng lão! Trong 
Phật pháp này, thây có đạt được gì không? 


Đáp: - Có, con chứng Tu-đà-hoàn đạo. 


Lão Tỷ-kheo nói: - Nếu vậy, đừng mong cầu đạo quả gì khác được. Vì sao? 
Vì thây phỉ báng vị Tỳ-kheo ái-tận (lậu tận). 


Nghe nói như vậy, vị Tỳ-kheo nhỏ sám hối: - Thưa đại đức! Con đã có hành 
động bât thiện đôi với đại đức, xin cho con sám hôi. 


Được vị kia cho sám hôi, nên vị này hoan hỷ từ giã. 


Pháp sư nói: - Người nào mắng chửi bậc thánh, nếu là đại Tỳ-kheo thì sám 
hối như sau: - Trưởng lão, tôi xin sám hối với trưởng lão, xin trưởng lão 
chấp nhận cho. Nếu là vị nhỏ hơn thì lạy sát đất, chắp tay thưa: - Đại đức! 
Đây là lỗi của con, xin sám hối với đại đức, mong đại đức chấp thuận cho. 
Nếu vị kia không chấp nhận, thì vị này phải đi ngay đến gặp các Tỳ-kheo ở 
chỗ khác hay chùa khác, nếu gặp vị lớn tuổi, thì đảnh lễ sát chân, chắp tay 
thưa: - Đại đức, con có lỗi như vậy, xin đại đức ghi nhận cho; nếu gặp vị nhỏ 
tuổi, thì nói: - Trưởng lão, tôi có lỗi như vậy, tôi xin sám hối, xin trưởng lão 
chấp thuận cho. Nếu vị kia đã nhập Niết-bàn, thì đến sám hối nơi vị ấy nhập 
Niết-bàn (Parinibbutamanacatthàna). Sau khi sám hối như vậy thì cửa đường 
trời và cửa niết-bàn vẫn rộng mở như khi chưa phạm lỗi. 


Về câu: Tà kiến (Micchàditthika) 


Hỏi: - Tà kiến là gì? 


Đáp: - Kiến thức điên đảo là tà kiến, sau khi chấp nhận hành động tà kiến, 
lại còn truyền dạy người khác, băng lời nói ác phi báng bậc thánh và ác 
nghiệp về ý cũng thuộc vê tà kiến. Đã chấp thuận tà kiến thì tất cả hành động 
ác đều theo hướng tà kiến và hành động đại ác này đưa đến tội cực nặng. 
Như trong kinh văn có nói: - Phật bảo Xá-Ly-Phất: Tỳ-kheo giữ giới trọn 
vẹn, có định tuệ đầy đủ, thì tự mình đạt được chánh kiến, và dạy bảo người 
khác cũng được như vậy. Này Xá-Ly-Phất, tà kiến cũng vậy, không rời thân 
miệng ý thì như người cầm viên đất ném đi cũng không thoát khỏi đất được, 
gây tà kiến ác nghiệp không thoát khỏi địanguc. Tại sao? Vì tà kiến gây tội 
rất nặng. Trong kinh văn cũng có nói: Phật bảo các Tỷ-kheo: Ta thấy các 
nghiệp ác không gì hơn tà kiến vì nó tạo ra tội lỗi đưa đến quả báo cực nặng. 


Về câu: Đưa đến thân chết (Kàyassa Bheda). 
Hỏi: - Thân chết là gì? 


Đáp: - Chết là cùng với tội bị đọa địa ngục không có lúc thoát ra, cũng gọi là 
bôn đại tan rã, cũng gọi là sẽ tái sinh. 


Pháp sư nói: - Nếu chọn lây địa ngục thì đóng chặt con đường đến cõi trời và 
cửa giải thoát. Lại nữa, nếu gọi là ác đạo thì bao gồm cả ngạ qui, súc sinh, 
A-tu-la. Nói đến địa ngục (apàya) thì bắt đầu là A-tỳ (avìci), trắng hay đen 
thế nảo hãy tự biết lấy. Nói đến thiện đạo thì loài người cũng là thiện đạo. 
Hỏi: - Trời có nghĩa gì? 

Đáp: - Sắc, thanh, hương, vị hơn cõi người nên gọi là trời. 

Biết rõ (Vijjà-minh) là biết bằng mắt, những phần khác hãy tự biết lấy. 


Đã nói lược xong vê phầm Thánh-nhãn. 


Biết rõ vô minh che đậy túc mạng ở quá khứ, dùng mỏ túc mạng trí mô vỡ 
tan vỏ vô minh che đậy, đông thời biệt rõ sự đọa lạc trong hiện tại. 


Lậu tận trí là trí đạt được nhờ diệt sạch các lậu bởi A-la-hán đạo. 
Quá-hạ-trí tâm (samàhita citta-tâm đăng dẫn, thắng định) là tâm quán sát. 


Tâm quán này biết rõ khổ, ngay tại đây diệt tận và không còn tiếp tục, vì biết 
rõ hoàn toàn về tướng mạo và bản chất của khổ-đề. Lại nữa, quán khổ-đề từ 


tập-đề phát sinh, đây là tập-đế. Lại nữa, quán khổ diệt, đây là diệt-đế. Quán 
sát con đường đưa đến khổ-diệt là quán đạo-đế. Như vậy là biết rõ hoàn toàn 
về tướng mạo của bốn Thánh đề một cách như thật. Do đó, đức Phật nói: Ta 
biết bốn đề bằng thấy như thật, biết như thật. 


Về dục lậu: 


Từ dục lậu thoát ra, đây chỉ cho quả, căn cứ vào kết quả mà tuyên bố ta đã 
giải thoát rồi. Từ lâu, dục lậu che đậy tâm hiểu biết, này nhờ quán sát nên 
biết rõ ta không còn tải sinh nữa. Thế nên trong luật có nói: Phật bảo Bà-la- 
môn rằng: - Ta không còn sinh nữa. 


Pháp sư hỏi: - Đó là quá khứ không sinh, hiện tại không sinh hay tương lai 
không sinh? Nếu nói quá khứ sinh, thì sự sinh trong quá khứ đã diệt; nếu nói 
hiện tại sinh thì sự sinh trong hiện tại dã sinh; nếu nói tương lai sinh thì sự 
sinh trong tương lai chưa đến, vậy có gì là sinh? 


Đáp: - Đoạn trừ cái nhân nên gọi là không sinh. 


Trú (Vustta) là trú trong phạm hạnh. Phạm hạnh (Brahmacariya) là người 
thiện cùng cộng trú trong bảy chị học giới. Đây là Phật chỉ cho người xuât 
gia. 


Việc đã xong (kata karaniya) nghĩa là đối với Bốn đế, bốn-đạo đã hoàn tất. 
Thê nên, Phật bảo Bà-la-môn răng: - Việc làm của Ta đã hoàn tât không còn 
phải làm trở lại nữa. 


Hỏi: - Thế nào là không trở lại nữa? 


Đáp: - Các phiền não lậu hoặc không còn phát sinh đến với Ta nữa. Vì 
không còn phát sinh nữa nên chẳng còn tinh cần (để diệt). Như Lai đã biết rõ 
như vậy nên gọi là lậu-tận-trí. Vì sao? Vì Như Lai muốn khai thị cho Bà-la- 
môn. Đức Phật đã đắc ba đạt-trí, trí về quá khứ, hiện tại, vị lai. 


Pháp sư nói: - Có phải là chăng nên tự xưng với lời như vậy, vì như vậy là 
Như Lai tự khen mình phải không? 


Đáp: - Phật vì thương mến thế gian và Bà-la-môn ... nên nói rằng Ta là thánh 
nhân. Ta là tôi-thăng Vô-thượng-tôn, biệt hệt tât cả; Ta không lạy người 
khác. 


Nghe những lời Phật giảng dạy như vậy, Bà-la-môn hoan hý, sám hối ngay 
trước Phật răng: - Sa-môn Cù-Đàm có những thánh lợi mỹ mãn như vậy. 
Con thật không biệt đúng vê sa-môn Cù-Đàm là bậc đã có đây đủ công đức. 


Sau khi tự khiển trách mình và được nghe giáo pháp, Bà-la-môn khen ngợi: 
Lành thay! Lành thay! Con được sa-môn Cù-Đàm chỉ dạy cho pháp vỊ. 


Pháp sư hỏi: - Vì sao khen hai lần lành thay? 
Kệ nói: 


Diệt được sân, vội khen, 
Ân cần mừng và sợ, 
Vừa tin, vừa hối hận, 
Nên nói lại hai lần. 


Tại sao ở đây khen ngợi? - Nghe Phật thuyết pháp, Bà-la-môn hoan hỷ, 
không biệt lây gì cảm tạ nên khen ngợi. 


Pháp sư nói: - Bà-la-môn đang có ý nghĩ: Pháp được Phật thuyết minh có Ỷ 
nghĩa sâu xa, lời lẽ hay đẹp, khéo vào thắng lòng người và sinh đại từ bị, rất 
thích thú. 


Do đó, Bà-la-môn thưa với Phật: - Con như bát bị úp, nay nghe được giáo 
pháp của Phật dạy, cho bát ngữa ra tiếp nhận cam lộ. Như châu báu bị người 
lấy cỏ cây che phủ, có người chỉ cho nên biết chỗ. Như kẻ lạc đường, được 
người năm tay chỉ cho đường đúng. Như trong chỗ tối tăm, có người cho đèn 
đuốc sáng nên thấy rõ đường đi. Con cũng như vậy. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ giải thích vì sao Bà-la-môn nói như vậy. Tâm Bà-la- 
môn như bát bị úp nên không tiếp nhận được cam lộ, nay được Phật chỉ dạy 
làm cho nhận được. Vì sao? Như bị cây cỏ che đậy, thời gian sau Phật Ca- 
Diếp, tà kiến như là cây cỏ che đậy chánh pháp mà không có người chỉ bày. 
Ngày nay, nhờ đức Phật chỉ rõ nên mới biết được. 


Người lạc đường mê. Bị ngoại đạo tà kiến dẫn đường, nên trong diệu đạo mà 
mê hoặc mà không thấy được thiện đạo. Đức Phật dùng giáo pháp là bàn tay 
chỉ dẫn làm cho thoát ra. Như kẻ ngu Sĩ Dị tối tăm không thấy rõ ba cõi. Đức 
Phật ban bố giáo pháp là đèn đuốc làm cho sáng rõ. Sau khi khen ngợi, với 


tâm thanh tịnh, Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã thưa với Thế Tôn: - Từ nay, con xin 
quy y sa-môn Cù-đàm. 


Quy y nghĩa là tùy theo, y chỉ; biết được Phật thì diệt phiền não. 
Thứ đến quy y Pháp, quy y Tăng. 


Qui y Pháp nghĩa là Pháp mà Như Lai đã từng thực hành không bị đọa địa 
ngục, nên người nảo tùy thuận thọ trì pháp này thì không bị đọa địa ngục, 
ngạ qui, súc sinh. Pháp nghĩa là tiếp nhận sự thật, có nghĩa là thánh-đạo 
Niết-bàn. Đạo nghĩa là pháp, như trong kinh nói: Phật bảo các Tỳ-kheo: 
Pháp vô lậu (Dhammàsankhata) có tám chị đạo lộ ở trên các pháp. 


Pháp sư nói: - Tôi xin nói lược; có Bà-la-môn tên Xa-Đa-Ma-Na-Bà 
(Chattamànavaka-vimàna) ca vịnh khen Phật với bài kệ: 


Pháp trừ dục, ly dục, 

Bắt động không sầu ưu 
Thơm ngon, vượt thế gian, 
Rất tốt, phân biệt rõ 

Tối thượng trên các pháp, 
Nên quy y pháp này. 

Bồ thí bậc Bốn hướng, 
Nếu phân biệt có tám, 

Tối thượng trong hàng Tăng, 
Chứng đắc quả báo lớn, 
AI qui y nơi này, 

Đáng gọi Ưu-bà-tắc. 


(ràgaviràgam aneJam asokam dhamman asankhatam appatikùlam madhuram 
Imam pagunam suvibhattam dhammam Imam saranattham upehi, yattha ca 
dinnamahapphalan àhu catusu suclsu purisayugesu, attha ca 
puggaladhammadasè te, sangham Imam saranatham upehI). 


Bà-la-môn thưa: - Xin Phật biết cho, con đã thọ trì ba quy y. 


Pháp sư nói: - Nếu giải thích ba quy y ở đâu thì càng phiền phức thêm ra, vị 
nào muốn biết rõ hãy tra cứu ở A-tỳ-đạt-ma Tỳ-bà-sa (papancasudani, 
majJjhimatthakathà, Bhayabheravasuttavannanà, sumangalavilàsim1, 
Dighatthakathà). 


Bà-la-môn thưa: - Xin sa-môn Cù-đàm biêt con đã làm vị ưu-bà-tắc 
(upàsaka); xin ngài gọi con là Ưu-bả-tắc. 


Hỏi: - Ưu-bà-tắc là gì? Ai là ưu-bà-tắc? Ai không phải là ưu-bà-tắc? Có giới 
nào là ưu-bà-tăc Có tâm nào là ưu-bà-tăc? Vì sao được gọi là ưu-bà-tắc? Vì 
sao không được gọi là ưu-bà-tắc? 


Pháp sư nói: - Ý nghĩa này rất nhiều, không thê nói hết ở đây, hãy xem ở Tu- 
đà-ny Tỳ-bà-sa (papancasudanmi, maJJhimatthakathà). 


- Từ nay về sau cho đến trọn đời, con không theo vị đạo sư khác, xin Phật 
biết rõ cho. Nếu có người dùng dao chém đầu con để sai khiến con nói 
nghịch lại Phật Pháp Tăng thì con cũng không bao giờ nói như vậy dù phải 
bị rơi đầu xuống đất. 


Đem cả thân mạng tùy thuận Như Lai, muốn cúng dường nên Bà-la-môn 
thưa: - Xin đức Như Lai nhận lời mời của con, tiên an cư ba tháng mùa hạ 
cùng chúng Tỳ-kheo tại vùng Tỳ-lan-nhã. Con đã là vị ưu-bà-tắc, xin Như 
Lai thương tưởng con, nhận lời con mời an cư tại Tỳ-lan-nhã. 

Như Lai im lặng nhận lời. 


Pháp sư hỏi:- Vì sao Phật không đáp lời mời của Bà-la-môn. 


Đáp: - Ứng với cách trả lời bằng thân hay miệng của thế gian, Thế Tôn đáp 
băng tâm châp nhận vì lân mần Bà-la-môn. 


Câu: Biết rõ Phật nhận lời. 
Hỏi: - Thế nào là nhận lời? 


Đáp: - Nếu không nhận lời thì sẽ đáp lại bằng thân hay lời nói. Thế Tôn im 
lặng với nhan sắc vui vẻ nên biết rõ Ngài nhận lời. 


Bà-la-môn rời chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh ba vòng, làm lễ Phật khắp 
bôn hướng rôi từ giã. Chặp hai tay đê trên đâu, đi lùi đên khi không còn thây 
Như Lai, ông ta lại làm lề lân nữa rôi mới đi hướng về phía trước. 


Khi ấy, tại vùng Tỳ-lan-nhã bị đói kém nặng đúng vào thời gian đức Phật 
nhận lời tiên an cư ba tháng của Bà-la-môn T}y-lan-nhã. 


Đói kém nghĩa là thức ăn uống bị khan hiếm. Nếu người không có tín tâm 
rât thanh tịnh thì dù có thức ăn uông họ cũng không cho, cũng gọi là khan 
hiêm. Vùng Tỳ-lan-nhã không phải như vậy, vì hoa màu ngũ côc không kêt 
hạt. 


Hỏi: - Hai nghĩ nghĩa là gì? 
Đáp: - Hai nghi là hai loại tâm nghi. 
Hỏi: - Hai loại tâm nghi là gì? 


Đáp: - Tâm nghi nghĩa là về sự khất thực trong ba tháng hạ này, nghi ngờ 
chăng biệt được hay không, hoặc nghi có thê sông được hay không. Đây là 
hai loại tâm nghi ngờ. 


Xương trăng (setatthika) nghĩa là người bần cùng hạ tiện không xin ăn được 
bị chết đói nên bỏ thây ngôn ngang khắp nơi. Có nơi còn nói ngũ cốc không 
trổ hoa kết hạt thì bạc trắng như xương, nên gọi là xương trắng. Như cây thẻ. 
Khi lúa vừa trổ đòng đòng bị hạn hán thân gôc thắng đơ như cây thẻ, nên gọi 
là thẻ. Có thuyết nói khác, khi đói kém dùng thẻ để mua thức ăn uống nên 
gọi là thẻ. Vì sao? Khi đến chợ, kẻ mạnh vào được, người yếu không chen 
được thì kêu la bên ngoài. Thấy những người yêu như vậy nên người bán 
gạo sinh tâm bình đăng, mở cửa cho vào và để ngôi theo thứ tự, nhận chỉ phí 
(để mua của họ) trước, sau đó đưa gạo. Họ đếm bằng thẻ tùy theo số lượng 
người nhiều ít. Các Tỳ-kheo suy nghĩ: Trong lúc đói kém này phải tính toán 
băng thẻ. 


Các Tỳ-kheo đi qua bảy tám tụ lạc nhưng chỉ được cho chút ít hay không 
được chút lương thực nào cả. 


Khi ây, có đoàn buôn từ phương Bắc, đem theo 500 con ngựa, định đem vê 
Nam bán vì sẽ có lãi đên hai ba lân. Đi qua các nước, tuân tự họ đên vùng 


Tỳ-lan-nhã và ở lại bốn tháng mùa hạ. 


Hỏi: Vì sao đoàn buôn ngựa không đi tiếp mà ở lại bốn tháng? 


Đáp: - Vì trời mưa nhiều, đường ngựa đi không thông nên lập trại ngựa và 
làm nhà với hàng rào vây quanh ở ngoại thành. 


Khi các Tỳ-kheo đến chỗ đoàn buôn để khất thực, mỗi người được năm 
thăng lúc ngựa. 


Hỏi: - Họ cho các Tỳ-kheo lúa vì có lòng tin hay không? 


Đáp: - Vì lòng tin. Hàng ngày vào tụ lạc, người buôn ngựa thấy các Tỳ-kheo 
đi khất thực trở về với bát không. Thấy vậy, người buôn trở về kể lại sự việc 
này cho đồng bạn nghe. Họ suy nghĩ: Các Tỳ-kheo khất thực thật cực khổ 
nhưng không được gì cả, hãy cùng nhau tính toán xem, nêu đoàn buôn 
chúng ta cung cấp các vị ấy (bằng khẩu phân) hằng ngày e rằng phần ăn 
sáng của chúng ta bị thiếu hụt vậy nên giảm phần ăn của ngựa, mỗi con năm 
thăng để cho các Ty-kheo. Được phần lúa ngựa này, họ không còn mệt nhọc 
nữa mà ngựa của chúng ta cũng không hại gì. 


Sau khi tính toán như vậy, đến gặp các Tỳ-kheo, sau khi làm lễ, các thương 
khách thưa: - Các đại đức! Xin nhận phân lúa ngựa của chúng con. Hàng 
ngày môi người được năm thăng và thực phâm tạp khác, tùy ý các ngài làm 
thức ăn. 


Do đó, trong luật có nói: - Hàng ngày, vào buổi sáng các Tỳ-kheo mặc y 
mang bát đi khât thực lúa. 


Hỏi: - Buôi sáng là gì? 
Đáp: - Từ sáng sớm đên giữa trưa là buôi sáng. 


Mặc y phục nghĩa là dùng ca-sa che thân. Đi khất thực (pindapàta) nghĩa là 
khât thực ở vùng, Ty-lan-nhã không được, phải đi qua các tụ lạc nhưng 
không có aI đón tiệp. 


Mang lúa trở về chùa (patthapatthapulakam àràmamharitvà) nghĩa là sau khi 
đi khất thực khắp nơi, được lúa đem về, họ phải tự bỏ vào cối giã ra để dùng. 
Ty-kheo già không có tịnh nhân, lại không có người khác làm hộ, phải đích 
thân giả nát ra làm cơm. Có khi tám đến mười vị cùng làm, rồi chia nhau 
dùng. Nhận lấy phần của Như Lai, hiền giả A-Nan chà vỏ bằng tay. Với trí 
tuệ của mình, A-Nan làm thức ăn rất thơm ngon, có cả chất cam lộ của chư 
thiên cho vào. 


Sau khi dùng thức ăn này, đức Phật nhập chánh định và sau đó không phải 
khât thực nữa. 


Hỏi: - Khi Ấy, đại đức A-Nan có hầu Phật không? 
Đáp: - Có. 


Sau khi rời khỏi gốc cây Bồ đẻ, trong hai mươi năm, thị giả của Phật không 
phải một vị. Khi thì đại đức Na-Già (Nàgasamàla), hoặc đại đức Na-Kỳ-Đa 
(Nàgita), hoặc đại đức Di-Kỳ-Da (Meghiya), hoặc đại đức Uu-Bà-Già 
(Upavàna), hoặc đại đức Sa-Già-Đa (Sàgata), hoặc đại đức Tu-Na-Ma-Đa 
(Sunakkhatta Licchaviputta). Các vị đại đức này tùy ý làm thị giả, vui thì 
đến, không vui thì đi, có khi đi luôn. 


Đại đức A-Nan đến hầu, hỏi: - Trong nước bị đói kém, tại sao không có 
người nào làm công đức bằng cách chia bớt một phần thức ăn nhỏ để cúng 
dường chúng tăng; lại có Bà-la-môn thỉnh Thế Tôn tiền an cư ba tháng mùa 
hạ nhưng lại không cúng dường. 


Tại sao? Vì bị thiên ma (mara) Ba-tuần che khuất trong một do-tuần, làm 
cho nhần dân không có chí tâm cúng dường. Sau khi che khuât, ma bỏ đi. 


Hỏi: - Như Lai không biết hay sao? 
Đáp: - Lành thay! Vì Phật muốn chế giới thuyết pháp. 


Phật bảo A-Nan: - Người lành các ông đã làm việc thù thắng rồi, các Tỳ- 
kheo trong tương lai sẽ tìm gạo trong lúa. 


Pháp sư nói: - Tôi chưa hiểu được ý nghĩa này. Vậy là Như Lai nói như thế 
này: - Này A-Nan! Người lành các ông trong lúc đói kém, khất thực khó 
khăn mà biết tri túc để hộ trì chánh pháp; thế nên gọi là thắng. Trong lúc đói 
kém mà chế ngự được tâm tham nên gọi là thắng. Trong những tụ lạc khác 
ngũ cốc đầy đủ, hoa quả thơm ngon rất nhiều mà họ không đi đến. Trong 
chúng cũng không có người nào suy nghĩ sân hận hay nói ra lời thán oán: 
Tại sao phải ở đây, tại sao Thế Tôn không đi đến những nơi kia để dễ có 
thức ăn uống? Hoàn toàn họ không có nói lên lời này và cũng không oán 
hận. Vì sao Bà-la-môn Ty-lan-nhã thỉnh chúng ta an cư ở đây mà không 
cúng đường? Họ lại không có tâm xấu suy nghĩ mong cầu lợi dưỡng ở nơi 


khác, cùng không khen ngợi nhau rằng người này đắc đạo để mọi người biết 
với hy vọng cúng dường băng những lời như vậy. Họ đêu 1m lặng bớt ăn, 
nhât tâm sông y chỉ theo Phật, nên gọi là thăng. 


Hỏi: - Họ có biết ma ngăn che không? 
Đáp: - Biết. 


Hỏi: - Vì sao Như Lai không đến an cư ở thành Vương xá hay các nước khác 
mà đên nơi này? 


Đáp: - Nói gì đến thành Vương xá, dù đi đến vùng Uất-đơn-việt 
(Uttarakuru), hay cõi trời Đao-ly (Tidasapura), ma vương cũng sẽ đến ngăn 
che, không thể tránh né. Vì sao? Trong năm này ma ương rất tức giận, Như 
Lai đã quán sát khắp, chỉ có thể nhờ vào người buôn ngựa ở Tỳ-lan-nhã để 
an cư. 


Hỏi: - Đã ngăn che người khác được, vì sao ma vương không ngăn che 
người buôn ngựa đê làm cho Phật và chúng tăng không có lương thực? 


Đáp: - Cũng có thể ngăn được, nhưng sau khi ma vương đi rồi, đoàn buôn 
ngựa mới đên, thê nên không bị ngăn. 


Hỏi: - Tại sao ma vương lại không ngăn đoàn buôn ngựa? 
Đáp: - Không thê ngăn khắp hết được. 


Pháp sư nói: - Có bốn trường hợp, ma không thể ngăn chận. Một, cúng 
dường vào buổi sáng: Hai là thuốc thang không thiếu; Ba là tuổi thọ của 
Như Lai; Bốn là ánh áng của Như Lai. Ánh sáng của nhật nguyệt và phạm 
thiên chiếu đến chỗ Như Lai thì mất tác dụng. Thế nên, ma vương dùng các 
phương tiện nhưng không thê ngăn che được. 


Lúc nọ, Phật nghe tiếng giả cối vì sau khi được lúa đem về, các Tỳ-kheo giả 
trong cối nên có tiếng. Biết rõ nhưng Phật có hỏi. 


Biết mà không hỏi hay biết mà cố hỏi nghĩa là khi biết có nhân duyên lợi 


cho chúng sinh nên Phật cố hỏi; bằng không lợi ích thì biết mà cố ý không 
hỏi. 


Hỏi đúng lúc nghĩa là nếu cần hỏi phải hỏi đúng lúc. Không hỏi nghĩa là 
Như Lai biết phi thời nên không hỏi. Có nghĩa thì hỏi, không có nghĩa thì 
không hỏi. Hỏi có hai trường hợp: Một là vì muốn thuyết pháp; Hai là vì 
việc chế giới khinh hay trọng cho các đệ tử Thanh-văn. 


Phật hỏi: - Này A-Nan! Tiếng động gì vậy? 
Đáp: - Đấy là tiếng các Tỳ-kheo giả gạo. 
Phật dạy: - Lành thay! Lành thay! Này A-Nan... 


Vì sao Phật khen ngợi? Vì trong tương lai các Tỳ-kheo ở trong các chùa, 
việc ăn uống dễ có, sinh kiêu mạn nói rằng thức ăn thô dỡ hoặc chín quá, 
cứng quá, nát quá, chua mặn quá. Những lời nói như vậy là muốn tìm sự 
ngon dỡ trong thức ăn. 


Phật bảo A-Nan: - Người thiện các ông nên làm nhân duyên thiện pháp cho 
Ty-kheo trong tương lai. Nhờ vào những pháp của các ông, các Tyỳ-kheo 
trong tương lai khi được thức ăn uống dù ngon hay dỡ cũng không có ý ham 
hay bỏ. Ngày xưa, khi đức Pháp vương ở đời, các bậc đại A-la-hắn còn ăn 
lúa ngựa, huống chi nay được ăn uống thế này mà chúng ta chê bai khinh 
bạc. 


-OoOOo- 


Phẩm Đại Mục-Kiên-Liên 


Khi ấy, Đại Mục-Kiền-Liên (Mahàmoggallàna). Đại có nghĩa là thần thông 
trí tuệ rât lớn trong hàng Thanh-văn. Mục-Kiên-Liên là họ (gotta). Bạch Phật 
nghĩa là thưa với Thê Tôn. 


Hỏi: - Vì sao thưa với Thế Tôn? 


Đáp: - Sau khi xuất gia được bảy ngày, Đại Mục-Kiền-Liên liền chứng đắc 
Ba-la-mật của Thanh-văn (Sàvakapàramì) lại được Thế Tôn khen ngợi là vị 
có thần thông đệ nhất. Vì có năng lực thần thông nên Mục-Kiền-Liên suy 
nghĩ: Vùng Tỷ-lan-nhã quá đói kém, các Ty-kheo khất thực không được nên 
rất cực khô. Ta nên lật ngược đất lên lấy chất bổ trong đất cúng dường Tỳ- 
kheo tăng. 


Tôn giả lại suy nghĩ: Nếu ta làm như vậy mà không thưa với Thế Tôn thì 
chính là muôn cùng sánh thân lực với Như Lai, thật trải với pháp của ta. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, tôn giả bạch Phật: 


- Thưa Thế Tôn! Khi mặt đất mới hình thành có chất béo bổ như bơ như 
mật. Lành thay Thê Tôn! Con muôn lật ngược đât lên lây chât bô này cúng 
dường chúng tăng. 


Lật lại nghĩa là lấy phần dưới để lên trên. Vì sao? Vì chúng tăng vậy. Không 
muốn cho phép, để làm cho Mục-Kiền-Liên rồng lên tiếng rống sư tử 
(Sihanàda) nên Phật hỏi: - Này Mục- Kiển-Liên! Tất cả chúng sinh và thành 
phố làng xóm đều ở trên đất, mà đất thì không thể treo lơ lửng trên hư 
không, vậy làm sao ông làm được? 


Mục-Kiển-Liên đáp: - Thế Tôn! Con dùng một tay hóa ra mặt đất đỡ lấy 
thành phô làng xóm cùng tât cả chúng sinh, còn một tay đỡ lây chúng sinh 
dựa vào mặt đât. 


Phật đáp:- Thôi đi Mục-Kiền-Liên (alam moggallàna). 
Hỏi: - Vì sao Thế Tôn không cho Mục-Kiên-Liên lật ngược mặt đất? 


Đáp: - Vì thương xót chúng sinh phải bị sống ngược. Vì hoặc có người 
được, hoặc nói không, như nói răng trú xứ, thành phố của chúng ta cùng 
nhau thay đổi kỳ lạ, đây không phải là thành phố, làng xóm, ruộng vườn, ao 
hồ của chúng ta. 


Pháp sư nói: - Chỉ có thần lực mới làm được, chăng phải người không thần 
lực, mà sự đói kém không phải chỉ (xảy ra) một lần, nếu gặp đói kém nữa thì 
có được ai như Mục-Kiên-Liên. Trong tương lai, đệ tử Thanh-văn ít có thần 
lực. Khi các vị này vào làng xóm khất thực, mọi người trông thấy nói: Khi 
Phật còn tại thế, đệ tử Thanh-văn trì giới đầy đủ nên có thần lực, gặp khi đói 
kém thì lật ngược mặt đất lấy chất bồ dưỡng để dâng cho chúng tăng. Ngày 
nay, chúng tăng trì giới không đầy đủ vì nếu giữ đầy đủ thì (có thần lực như 
trước) không khác. Do đó, họ không cho chút nào cả. Có kẻ còn sinh tà kiến 
điên đảo, khinh mạn bậc thánh. Do khinh mạn như vậy nên sau khi chết họ 
bị đọa địa ngục. Thế nên, Thế Tôn bảo với Mục-Kiền-Liên không nên lật 
ngược đất. 


Sau khi đến xin Phật lật ngược đất nhưng không được, Mục-Kiên-Liên lại 
xin việc khác: Lành thay ... 


Thế Tôn dạy: Thôi đi. 

Pháp sư nói: - Tiếp theo lời lành thay như trước đã nói, hãy tự biết lấy. 
Nhưng có điêm nhỏ khác nhau. Đó là Mục-Kiên-Liên muôn đưa vùng đât 
Uât-đan-việt vào vùng đât Diêm-phù-ly. 

Hỏi: - Còn biển thì sao? 

Đáp: - Biển như vũng nước chân trâu, chỉ một bước là vượt qua, để các Tỳ- 
kheo được ăn uông như ở các tụ lạc (phong phú) khác. (Nithià 
mahàmogzallànassa sìhanàdakathà). 


Phẩm Xá-Ly-Phất. 


Uu-Ba-Ly (Upàli) muốn chứng minh căn bản của luật tạng. Khi ấy, trong sự 
yên tịnh, Xá-Ly-Phât suy nghĩ... 


Hỏi: - Thế nào là vên tịnh? 
Đáp: - Yên tịnh không tiếng động, cũng gọi là nhất tâm tịch tịnh. 


(tiếp trên)... vì sao Phật pháp được tồn tại lâu đài... từ Phật Tỳ-Bà-Thi đến 
chỗ đáp... ý nghia các phần khác hãy tự tìm hiểu. 


Hỏi: - Tại sao Xá-Ly-Phất không dùng thần lực của mình quán sát để biết 
mà lại đi bạch Phật? 


Đáp: - Không được, nếu Xá-Ly-Phất dùng thần lực của mình để quán sát thì 
biết rõ sự tồn tại dài hay ngắn của chư Phật nhưng nếu phân biệt các nhân 
duyên của chư Phật thì không thể thông suốt được. Đại đức Đại Liên Hoa 
nói có thể được. Vì sao? Vì có 16 loại trí của bậc thương đại A-la-hán. 
Nhưng theo lý này cũng không khó vì muốn y chỉ đức Như Lai, muốn biểu 
hiện Thế Tôn là bậc trên nên đến thưa hỏi Phật. 


Phật đáp: - Này Xá-Ly-Phất ... (các phần sau đọc theo văn luật thì rõ). 


Nhân duyên là gì? - Nghĩa này dễ hiểu. 


Câu nói: Phật bảo Xá-Ly-Phất rằng Phật Tỳ-Bà-Thi... là lời nói đầu. Chư 
Phật không có biếng nhác, đối với một người, hai, ba người cho đến chúng 
sinh khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới mà có những tâm niệm khác nhau, 
như là với chúng sinh này ít nên nói lược, chúng sinh này lớn nhiều nên nói 
rộng, cũng không thuyết pháp một cách cao thấp mà chỉ thuyết pháp một 
cách bình đăng cho tất cả. Như sư tử vương bảy ngày đi kiếm ăn một lần, 
sắp bắt chúng sinh thì bất kỳ lớn nhỏ, đều rông lên trước khi bắt. Vì sao? 
Nếu trước khi bắt chúng sinh mà sư tử không rông lớn thì tâm khinh suất có 
thể sây con mỗi. Do đó, sư tử phải rỗng để chúng sinh sợ hãi rồi mới bắt. 
Đức Phật cũng vậy, đối với tất cả chúng sinh không kể lớn nhỏ đều được ân 
cần thuyết pháp. Nếu nói lược, có khi chúng sinh không chuyên tâm tu tập. 
Vì sao? Vì Như Lai tôn trọng pháp vậy. Hiện nay, pháp của đức Thế Tôn 
của ta giảng thuyết, như nước trong biển lớn chỉ có một vị; (pháp) chư Phật 
trong quá khứ cũng như vậy. Nhưng tâm chúng sinh khi ấy dễ dạy bảo nên 
chỉ thuyết một kệ để hiểu bốn đề. Vì vậy, chư Phật quá khứ cũng không 
thuyết nhiều về kệ pháp tu chứng phải không? [ (tasmà na vitthàrena 
dhammam desesum) (dhamma=sutta geyya)) |. 


Pháp sư nói: - Câu trước đã trình bày rồi, không nói lại nữa. 
Về câu: - Không chế giới cho Thanh-văn. 
Hỏi: - Tại sao chư Phật quá khứ không chế giới cho đệ tử Thanh-văn? 


Đáp: - Vì các đệ tử Thanh-văn không phạm lỗi nên (chư Phật) không chế 
quy định cụ thê về Ba-la-đề-mộc-xoa (ànàpàtimokkha), cũng không thuyết 
giới mỗi nữa tháng, cho đến sáu năm. Sau sáu năm, mới có thuyết những lời 
khuyên dạy về Ba-la-đề-mộc-xoa (ovàdapàtimokkha). Những lời này được 
Như Lai thuyết ra chứ không để cho Thanh-văn thuyết. 


Khi ấy tại vườn Kiều-Ma Lộc-Dã, thành Bàn-đầu-ma-đề Vương-xá 
(Bandhumati ràjadhàni khemo Migadàyo), thuộc đất Diêm-phù-ly là trú xứ 
của đức Phật Tỳ-Bà-Thi (Vipassi), các Tỳ-kheo tập họp lại hết, đức Phật bố 
tát (Uposatha) với chúng tăng; ba người, hai người, một người cũng bố tát. 
Ngày xưa, đất Diêm-phù-ly có tám vạn bốn ngàn chùa, môi chùa có đến 
mười vạn hai mươi vạn Tỳ-kheo nhưng sông yên tịnh không ồn ào. Khi ấy, 
muốn nghe Phật thuyết pháp, thiên nhân phải tính toán sô năm, cứ sáu năm 
tập họp tăng chúng một lần và họ đến gặp Phật để nghe Ngài thuyết giới. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nào có thần lực thì tự đến, vị nào không có thần lực thì 
được chư thiên đến thưa rằng: Đã đến lúc bố tát và họ chuẩn bị y bát. Nương 
theo thần lực chư thiên, đến giảng đường bố tát, các Tỳ-kheo làm lễ sát chân 
đức Phật. 


Biết chúng tăng đã tập hợp, đức Phật Tỳ-Bà-Thi giảng thuyết kệ khuyên dạy 
về Ba-la-đê-mộc-xoa. 


Nhẫn nhục đạo đệ nhất, 
Niết-bàn giác tối thượng, 
Xuất gia não hại người, 
Không xứng danh sa-môn. 
Không làm các điều ác, 
Thực hành các pháp lành, 
Tự thanh tịnh tâm ý, 

Là lời chư Phật dạy. 
Không gây phiền, nói lỗi, 
Không phá hoại việc người, 
Làm đúng giới được dạy, 
Ăn uông biết vừa đủ, 

Ít muốn với tất cả 

Thường ưa nơi yên tịnh. 
Là lời chư Phật dạy. 


Bằng phương pháp này, tất cả chư Phật quá khứ dùng kệ này để khuyên dạy 
về Ba-la-đề-mộc- xoa. Tuổi thọ của chư Phật có dài ngăn nên sự giảng dạy 
này cũng có đải ngắn. Chư Phật từ dưới cây Bồ đề chế giới cho đệ tử Thanh- 
văn. Về những qui định cụ thể về Ba-la-đề-mộc-xoa này, (thường kỳ) không 
phải Như Lai thuyết giới mà do các đệ tử Thanh-văn thuyết giới. Thế nên, 
đức Phật Thích-Ca-Mâu-Ni¡ của chúng ta, từ khi (thành đạo) dưới cây Bồ đề 
đến 20 năm sau đều chỉ giảng thuyết khuyên dạy về Ba-la-đề-mộc-xoa. 


Vào một lúc nọ, tại giảng đường mẹ Mi-Già-La (Migàramàtu) ở Tăng-già- 
lam Phú-bà (Pubbàràma), sau khi các Tỳ-kheo an tọa, Phật bảo các Ty-kheo: 
- Từ nay về sau Ta không tác pháp bố tát, Ta không thuyết giáo giới Ba-la- 
đề-mộc-xoa nữa, các ông hãy tự thuyết. Vì sao? Như Lai không bồ tát thuyết 
giới Ba-la-đề-mộc-xoa giữa chúng không thanh tịnh. 


Từ đó đến nay, Thanh-văn đệ tử thuyết những qui định về Ba-la-đề-mộc- 
xoa. Do đó trong luật nói: Phật bảo Xá-Ly-Phât: - Chư Phật quá khứ không 


thuyết những qui định cụ thể về Ba-la-đề-mộc-xoa mà chỉ thuyết giáo giới 
về Ba-la-đề-mộc-xoa. Ba Phật Tỳ-Bà-Thi... không thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa 
nên sau khi các vị ẫy nhập Niết-bàn, các đệ tử Thanh-văn cũng nhập Niết- 
bàn, các đệ tử Thanh-văn vào thời gian cuối cùng thì khác nhau về dòng họ, 
về tên, hoặc họ Cù-đàm (Gotama), hoặc họ Mục-Kiên-Liên, hoặc tên Phật 
Vô-Đức, hoặc tên Đàm Vô-Đức. Từ đẳng cấp khác nhau (jacca), hoặc Bà-la- 
môn (Bràhmana), hoặc cư sĩ, hoặc sát ly (Khattiya), lại khác nhau về gia 
đình hoặc giàu, hoặc nghèo, hoặc hạ tiện. Do xuất gia từ những gia đình 
khác nhau, đăng cấp khác nhau mà tu phạm hạnh, do vào chánh pháp với tên 
họ giòng tộc khác nhau nên họ vẫn giữ theo ý riêng của mình, không tùy 
thuận hoàn toàn theo Phật pháp. Do đó, Phật pháp không tồn tại lâu dài. 


Hỏi: - Các Tỳ-kheo không tỉnh cần tu tập, nên làm cho chánh pháp mau suy 
tàn phải không? 


Đáp: - Các đại đức trước đây làm (như vậy) cũng đã không hay rồi, huỗng 
chi chúng ta không chịu giữ gìn pháp tạng, chính là khiên cho chánh pháp 
của Phật mau hoại diệt. 


(Hoa) không được xỏ lại bằng tơ, có gió thôi, bị bay tứ tản. Xỏ nghĩa là kết 
lại. Cũng như các loại hoa nêu không được kết lại, có gió thôi thì bị bay tứ 
tản; Phật pháp cũng như vậy. 


Vê câu: Không chê giới vì trước phải dùng tâm quán sát sau mới giáo giới 
các Thanh-văn. 


Hỏi: - Việc này nghĩa là gì? 


Đáp: - Chư Phật quá khứ, quán sát tâm Thanh-văn trước, sau đó mới giáo 
giới. Đôi với các Thanh-văn dê hiêu được nghĩa lý thì Phật cũng không nói 
rộng. 


Rừng khủng bố (bhimsanaka vanasanda) nghĩa là ai vào rừng này thì phát 
sinh sợ hãi. 


Về câu: - Như vậy các ông hãy tư duy. Có ba tư duy mà thứ nhất là xuất gia. 
Câu: Các ông phải chuyên tâm tư duy thế này, đừng nên tư duy thế này 
nghĩa là có ba ác pháp, thứ nhất là tư duy về dục. Các ông cần thận chớ tư 
duy về pháp trên, mà phải luôn ghi nhớ trong tâm, quán sát vô thường, khô, 
không, vô ngã. Tâm luôn ghi nhớ không tư duy như thế này: tư duy vô 


thường là thường, bắt tịnh là tịnh. Các ông không nên tư duy như vậy, đây là 
điều các ông phải từ bỏ. Các ông phải từ bỏ các pháp ác, phải tu tập các 
thiện pháp, đã có thì làm cho tăng trưởng, từ đó phiền não không phát sinh 
và tâm được giải thoát. Do tâm không chấp thủ phiền não nên giải thoát, 
cũng gọi là do diệt nên không sinh (phiền não), nhờ diệt nên không còn 
(phiền não). Thế nên trong luật có nói: Do không (còn) sinh phiền não nên 
tâm được giải thoát. 


Tất cả đều chứng A-la-hán. Cung như hoa sen, đồng loạt nở rộ khi mặt trời 
mọc. 


Về câu: Này Xá-Ly-Phất, ngày xưa tại rừng khủng bố, người nào chưa ly 
dục mà vào rừng này thì dựng tóc gáy vì hiện tượng dữ tợn trong rừng. 


Về câu: Xá-Ly-Phất do nhân duyên này. 
Pháp sư nói: - Ý nghĩa câu này dễ, hãy tự biết lấy. 


Không tôn tại lâu dài, Phật Tỳ-Bả-Thi sống tám vạn tuổi, chúng Thanh-văn 
cũng như vậy. Từ khi đức Phật ra đời, cho đến vị Thanh-văn cuối cùng, Phật 
pháp trú ở đời một trăm ngàn sáu vạn năm. Đức Phật Thi-Khí (Sikhi) sống 
bảy vạn năm, chúng Thanh-văn cũng sống như vậy. Đức Phật Duy-Vệ 
(Vessabhu) sống sáu vạn năm, chúng Thanh-văn cũng sông như vậy. Tuổi 
thọ hai vị Phật sau đến vị Thanh-văn cuối cùng, Phật pháp trú ở đời một 
trăm ngàn bốn mươi hai mười vạn năm. Do tuần tự giảm dần nên Phật pháp 
không tôn tại lâu dải. 


Nghe Phật pháp của ba vị Phật không tồn tại lâu dài, ý muốn hỏi giáo pháp 
vị Phật nào tôn tại lâu dài nên Xá-Ly-Phât thưa: - Bạch Thê Tôn! Vì sao 
Phật pháp tôn tại lâu dài so với tuôi thọ chư Phật? 


Đáp: - Phật Câu-Na-Vệ (Kakusandha) sống bốn vạn năm, Phật Câu-Na- 
Hàm-Mâu-Ni (Konàgamana) sống ba vạn năm, Phật Ca-Diếp sống hai vạn 
năm, Phật Thích-Ca Mâu-Ny sông một trăm năm; tuôi thọ của đệ tử Thanh- 
văn cũng như vậy. Thế nên Phật pháp tồi tại lâu dài, như Ta bậc Thế Tôn 
ngày này. nếu lây một nửa tuôi thọ Phật Ca- -Diếp (Kassapa) là một vạn năm, 
thì có thể xuất thế, nhưng khi ấy quán sát chúng sinh các căn chưa thuần 
thục; cho đến tuổi thọ năm ngàn năm thì xuất thế.... cho đến tuôi thọ 500 
năm thì xuất thế nhưng vẫn chưa có chúng sinh mà căn thuần thục, cho đến 
một trăm năm mới có chúng sinh có thể độ được. Thế nên Phật ra đời vào 


lúc tuổi thọ ngắn ngủi, chúng Thanh-văn đệ tử cũng như vậy nhưng Phật 
pháp tồn tại lâu dài. Pháp ba vị Phật trước đều diệt theo tuổi thọ (của Phật), 
nên gọi là không tồn tại lâu dài. Ba vị Phật sau, Phật tuy diệt độ nhưng Phật 
pháp vẫn còn ở thế gian, nên gọi là tồn tại lâu đài. 


Khi nghe Phật dạy như vậy, muốn cho Phật pháp tồn tại lâu dài nên Xá-Ly- 
Phât bạch Phật: Câu xin đức Thê Tôn chê giới cho các đệ tử Thanh-văn. 


Như trong luật nói: Sau khi xuất định, Xá-Ly-Phất ... những câu sau tuần tự 
hiểu lẫy. 


Phật bảo Xá-Ly-Phất: - Thôi, thôi, chưa đến lúc. 


Xá-Ly-Phất lại bạch Phật: - Thế Tôn! Cầu xin Ngài chế giới cho các đệ tử 
Thanh-văn. 


Phật bảo Xá-Ly-Phất: - Thôi, thôi, pháp này không phải cảnh giới mà 
Thanh-văn, Duyên giác có thê biệt được, chỉ có Phật với Phật mới có thê 
biệt được, vì câu nhiễm chưa phát sinh. 


Hỏi: - Câu nhiễm làm gì? 


Đáp: - - Chỗ cấu làm cho phát sinh lỗi lầm từ hiện tại đến đời sau nên gọi là 
cầu nhiễm. 


Về câu: Chưa chế giới cho Thanh-văn. 
Hỏi: - Vì sao chưa chế giới cho Thanh-văn? 


Đáp: - Nếu chưa có hữu lậu mà Như Lai chế giới thì chúng sinh sinh ý tưởng 
phi báng rằng sa-môn Cù-đàm cũng như các đệ tử Thanh-văn đều là giòng 
họ quí tộc, hoặc là vương vị, mà từ bỏ tài sản, cung điện, vợ con, quyên 
thuộc của họ, không tiếc thân mạng, đều sống tri túc, không còn mong cầu 
điều gì ở thế gian, vậy sao Cù-Đàm lại dùng giới luật Ba- la-đề-mộc-xoa để 
trói buộc họ. Vì ý nghĩ Cù-đàm thật chưa khéo phân biệt người thế gian nên 
họ nói như vậy. Nếu Ta chế giới, người thế gian cũng không có tâm kính 
trọng. Như thấy người mới sinh mụt nhọt, tuy có ung nhọt nhưng chưa to lớn 
làm mủ, thầy thuốc chưa trị bệnh giỏi đã vội phá ra. Sau khi phá, máu chảy 
ra lênh láng nên bệnh nhân rất đau đớn, phải dùng thuốc đắp vào vết thương 
mới bình phục. Thầy thuốc nói: - Ta đã trị bệnh cho ông, hãy trả công. 


Bệnh nhân đáp: - Này thầy thuốc ngu si, nếu đúng ta có bệnh thì ông trị cho, 
nhưng ta không có bệnh lại cô phá thịt, làm cho chảy máu, khiên rât đau 
khô, lại còn đòi trả công, chăng phải là điên cuông hay sao 


Đối với đệ tử Thanh-văn cũng như vậy, nếu bị chế giới trước thì sinh hủy 
báng: Tôi không có tội sao lại bị chê giới. Thê nên Như Lai không chê giới 
trước. 


Về câu: Nếu hữu lậu phát sinh. 
Hỏi: - Thế nào là lậu phát sinh? 


Đáp: - Nếu trong chúng, có lậu phát sinh, khi ấy Như Lai sẽ chế giới cho các 
đệ tử, qui định về Ba-la-đề-mộc-xoa. Cũng như thầy thuốc giỏi, tùy bệnh 
cho thuốc để mau hết bệnh thì được ban thưởng nhiều và khen ngợi: Đây là 
bậc y vương giỏi, khéo trị hết bệnh cho tôi. Như Lai cũng như vậy, tùy theo 
sự vi phạm mà chế giới nên họ hoan hỷ thọ trì, không có oán trách. Do đó, 
trong luật có nói rằng: Thôi thôi, này Xá-Ly-Phất! Nếu có pháp hữu lậu phát 
sinh, sau đó Như Lai mới chế giới. 


Pháp sư nói: - Các câu khác, hãy tự biết lấy. 


Trong Phật pháp, ai (vi phạm về) cho người xuất gia đầu tiên, là Ưu-Ba-Tư- 
Ca (upasena) con trai của Băng-Kiện-Đa (Vangantaputta). Sự chế giới này 
nhân vì Ưu-Ba-Tư-Ca chưa đủ mưỜI tuổi hạ mà đã độ đệ tử và truyền cho 
ĐIỚI CỤ tÚC. Ưu-Ba-Tư-Na hai tuổi hạ và đệ tử một tuổi hạ. Do sự việc diễn 
tiến như vậy nên Phật chế giới: - Này các Ty-kheo, từ nay về sau, ai chưa đủ 
mười tuổi hạ mà được truyền giới cụ túc cho đệ tử, thì phạm tội Đột-cát-la 
(dukkata). 


Sau khi Phật chế giới này, có Tỳ-kheo đủ mười hạ (Vasa) hay hơn mười hạ, 
nhưng ngu sỉ không trí tuệ mà lại truyền giới cụ túc cho đệ tử. Nhân đó, Phật 
lại chế giới, Phật bảo các Tỳ-kheo rằng người nào không có trí tuệ mà truyền 
giới cụ túc cho người khác, bị tội đột-cát-la. 


Phật cho phép người có trí tuệ, đủ hoặc hơn mười tuôi hạ, biết cách dạy bảo 
thì được phép truyền giới cụ túc cho đệ tử. 


Chưa có nhiều nghĩa là trong tăng chúng số lượng các vị già trẻ chưa nhiều, 
phóng xá cũng chưa lớn. Khi tăng chúng đông sẽ có người phạm pháp hữu 
lậu. Nhân đó, Như Lai mới chê giới: 


- Tỳ-kheo nảo cùng người chưa thọ giới cụ túc ngủ chung, quá hai đến ba 
đêm, Tỳ-kheo ây phạm tội Ba-dật-đê (Pàctttiya). 


- Tỳ-kheo nào mà năm nào cũng độ đệ tử thì phạm tội Ba-dật-đề. 
- Tỳ-kheo ny nào mà năm nào cũng độ đệ tử thì phạm tội Ba-dật-đề. 
Đã nói rõ như vậy, ông hãy tự biết. 


Đại lợi dưỡng, nếu khi tăng chúng được lợi dưỡng nhiều thì phát sinh pháp 
hữu lậu, bấy giờ Như Lai sẽ chế giới: 


- Tỳ kheo nào tự tay cho thức ăn uống... đến nam hay nữ ngoại đạo lõa 
hình (Acelaka) thì phạm tội Ba-dật-đê. 


Chưa đa văn (chú trọng về văn tự) là khi trong tăng chưa có đa văn; nếu 
trong tăng, có Tyỳ-kheo đa văn thì sinh lậu pháp. AI dọc tụng thông suốt từ 
một A-hàm đến năm A-hàm (panca àgamà, samp.panca nikàya) nhưng với 
tâm không chân chính nên nói ra ý nghĩa điên đảo, trái với luật nói là luật, 
trái với pháp nói là pháp. Do đó Phật chế giới: - Tỳ-kheo nào nói thế này: 
Tôi đã biết rõ về pháp... (mà trái pháp luật như trên) của Phật dạy. Tỳ-kheo 
nảo nói lời như vậy thì phạm tội Ba-dật- đề. Đối với sa di có lời nói ấy, cũng 
xử như vậy. Vì sao Ta chế giới cho các đệ tử, đó là Như Lai căn cứ vào pháp 
hữu lậu. 


Hỏi: - Thế nào là lậu? 

Đáp: - Là giặc cướp. 

Hỏi: - GIặc cướp là gì? 

Đáp: - Kẻ phạm giới trong Phật pháp chính là giặc cướp. 
Hỏi: - Sao gọi họ là giặc cướp? 


Đáp: - Kẻ phi sa-môn tự xưng ta là sa-môn, cướp vật dụng của bốn chúng. 


Thế nên trong luật nói: - Chưa có pháp hữu lậu thì chưa có kẻ cướp này, 
cũng nói chưa có người phạm giới thì không có tội. 


Nói không phiền não cũng gọi là không hoạn nạn. Người không phạm giới 
thì không bị nhiễm pháp đen (Niràdinava, apagatakàlaka). Pháp đen cũng 
gọi là phá giới. Nói chúng tăng không phá (giới) là cực kỳ thanh tịnh. Sống 
rất quang minh là sông trên đất chân thật (sàre patitthita). Ai có giới, định, 
tuệ, giải thoát là sống trên đất chân thật. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ tuần tự trình bày, khi tiền an cư ba tháng hạ ở vùng Tỳ- 
lan-nhã, với năm trăm Tỳ-kheo mà vị chứng quả nhỏ nhật là Tu-đà-hoàn đạo 
(sotàpamna). 

Hỏi: - Tu đà hoàn đạo là gì? 

Đáp: - Tu đà hoàn có nghĩa là dòng nước (lưu). 


Hỏi: - Dòng nước là nghĩa gì? 


Đáp: - Đạo lộ, ai đã đi vào dòng nước đạo lộ này gọi là Tu-đà-hoàn đạo. 
Như kinh văn nói: Phật hỏi Xá-Ly-Phât, Tu đà hoàn, sao gọi là Tu đà hoàn? 


Xá-Ly-Phất đáp: - Thưa Thế Tôn! Đó là quán thông tám đường: chánh kiến, 
chánh tư, chánh khâu, chánh hạnh, chánh sinh, chánh cân, chánh thức, chánh 
tam muội. 


Lại hỏi: - Thế nào là vị Tu đà hoàn? 


Đáp: - Người nào nhờ quán thông tám đường này nên đi đến thiện đạo, gọi 
là vị Tu đà hoàn, như tên như vậy, họ như vậy (nên gọi như vậy), nhân đạo 
lộ này mà gọi quả như vậy nên gọi là Tu đà hoàn, hãy tự biệt lây. 


Pháp không đọa lạc (avinipàtadhamma). Không thê nói rằng vị Tu đà hoàn 
mà còn đọa lạc địa ngục, ngạ qui, súc sinh. Vì sao? Vì đã đoạn trừ phiên 
não. 


Nhờ đạo lộ này nên đi đến Bồ đề (Sambodhi paràyana) nghĩa là cả ba đạo lộ 
trước đều quyết định đạt đến giác ngộ, vì có đạo lộ. 


Như vậy, đại trí Xá-Ly-Phất trả lời Như Lai xong. 

Sau khi an cư ba tháng tại Tỳ-lan-nhã và tự tứ xong, Phật bảo A-Nan rằng... 
- Bảo là nói băng lời. 

...mên biết là từ lâu Phật pháp đã có pháp này, tức là chư Như Lai trong quá 
khứ đã bảo như vậy. VỊ nào đã nhận biệt-thỉnh của người khác xong thì được 
phép ra đi. Các Thanh-văn đệ tử khác được thỉnh hay không đêu được ra đi. 


Phật vì thương tưởng chúng sinh nên muôn đi đên các nước khác. 


Câu: Phật đi đến các nước khác. Phật tùy ý tự tại đi lại trong ba cảnh giới 
(mandala) là đại, trung và tiêu. 


Hỏi: - Thế nào là đại cảnh giới? 

Đáp: - Là phạm vi rộng 900 do-tuần. 

Hỏi: - Thế nào là trung cảnh giới? 

Đáp: - Là phạm vi 600 đo-tuần. 

Hỏi: - Thế nào là tiểu cảnh giới? 

Đáp: - Là phạm vi 100 đo-tuần. 

Khi Phật muốn đi lại trong đại cảnh giới, thì sau khi an cư xong, vào một 
ngày thuộc tháng chín, cùng các Tỳ-kheo vây quanh lên đường, tuân tự đi 
đên từng tụ lạc đê giáo hóa thuyêt pháp, thọ nhận các thức ăn uông, hóa độ 
những người đáng được hóa độ, làm cho những người chưa được hóa độ 
được phúc lợi. Sau chín tháng du hành, đến ba tháng an cư mùa hạ, nếu 
nhiều Tỳ-kheo chưa hành pháp thiền định xong, Như Lai không đại tự tứ mà 
đợi tiêu tự tứ, đên ngày 1Š tháng 9 Ngài lại ra đi. 

ĐI lại trong trung cảnh giới là du hành trong tám tháng. 

Đi lại trong hạ cảnh giới là trước hết Phật quán sát có chúng sinh căn thuần 


thục thì ở lại, căn chưa thành thục thì ra đi, đền một ngày trong tháng IÌ 
cùng các Ty-kheo vây quanh lên đường và du hành trong bảy tháng. Ngài đi 


khắp nơi trong ba cảnh giới này vì muốn giáo hóa để chúng sinh thoát ly 
phiền não, đắc bốn đạo quả. Như người hái hoa đi khắp trong núi, thấy các 
loại hoa nở tươi tốt thì hái mang đi, Như Lai cũng vậy. Ngài lại có Phật sự 
khác như sáng sớm nhập định, rồi hoan hý xuất thiên, dùng đại từ bi quán sát 
mười phương thế giới. AI đáng được độ thì được Như Lai đến độ. Ngài lại 
có những Phật sự khác như có những người từ nước khác mới đến, được 
Như Lai thăm hỏi và thuyết pháp. 


Với nhân duyên hiện nay là sắp có sự chế giới. Đây là đạo pháp vô thượng 
của chư Phật. 


Hỏi: - Thế nào là pháp của Thanh-văn? 


Khi Phật còn tại thế, có hai trường hợp tập chúng trễ; đó là sau ngày đầu tiên 
nhập hạ (tập chúng) để nhận đề mục thiền định; hai là sau ngày mãn hạ an 
cư, (tập họp chúng) để trình sự chứng đắc. Đây là pháp của Thanh-văn. Nhu 
trong luật nói: Phật bảo A-Nan, hãy cùng nhau đi đến. Đến là chỉ cho đến 
Bà-la-môn biệt thỉnh. Riêng là nói với họ rằng đã an cư xong, chúng tôi 
đang muốn du hành đến nước khác. 


Khi ấy, vào sáng sớm, Phật mặc ca-sa, chỉnh trang y phục lên đường, với A- 
Nan theo hầu, cùng đi đến cửa thành. Sau khi vào thành, Ngài phóng ánh 
sáng lớn chiếu khắp đường sá, ngỏ hẻm, nhà cửa trong thành làm cho cảnh 
vật trở thành như khối vàng. Với hào quang năm màu vàng rực như điện, 
đức Phật đi đến nhà Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã và đứng ngay trước cửa. 


Thầy hào quang rực rỡ của Phật chiêu đên, mọi người vội vào báo với Bà-la- 
môn: - Sa-môn Cù-đàm đã đên trước cửa. 


Nghe tin Phật đến, Bà-la-môn bừng tỉnh ngộ ra, vội vàng bố trí chỗ ngồi 
băng nệm và đích thân ra nghênh đón, bạch Thê Tôn: Xin mời Ngài đi vào 


bằng lối này. 


Sau đó, Phật vào nhà và an tọa. Ý muốn ngồi gần Phật nhưng không có cách 
nào, Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã đành đứng vòng tay hâu bên Phật. 


Pháp sư nói: - Những câu sau hãy tự hiểu lấy. 


Bà-la-môn bạch Phật: - Thưa Thế Tôn! Con chưa làm những điều đáng phải 
làm. 


Pháp sư nói: - Đây là Bà-la-môn muôn nêu lên sự việc đã hứa cúng dường 
Như Lai trước đây. 


Bà-la-môn thưa: - Trước đây, con có thỉnh Như Lai ba tháng an cư, đúng ra 
hàng ngày con phải đem cơm cháo, thức ăn, trái ngọt, nước uống đến cúng 
dường Thế Tôn. Nhưng vì ngu si quên mất nên chưa cúng dường một chút 
nào chứ chăng phải con không cúng. Con chưa được dâng cúng vì là kẻ thế 
tục áo trắng bận bịu nhiều công việc, lại bị sân hận ngu sĩ chèn ép đến mê 
loạn làm cho con quên mắt nên chưa dâng cúng. 


Pháp sư nói: - Tại sao Bà-la-môn nói như vậy? Vì không biết bị ma vương 
làm cho mê hoặc nên ông ta tự trách mình do bận công việc của thế tục nên 
quên Thế Tôn. Do đó, ông ta lại suy nghĩ rằng ta thỉnh an cư Phật ba tháng 
để cúng dường, nhung chưa dâng gì cả, vậy ta nên dùng hết phẩm vật dự 
định trong ba tháng đem cúng dường trong một ngày (và thưa rằng): Cầu 
mong Thế Tôn thương tưởng mà nhận sự cúng dường vào ngày mai. Bà-la- 
môn thỉnh Như Lai xin được cúng dường trọn vẹn vào ngày mai. 


Quán sát tâm ý rất hoan hỷ của Bà-la-môn, đức Phật thương tưởng suy nghĩ: 
Nếu Ta không nhận lời thì Bà-la-môn này sẽ sinh tâm xâu với suy nghĩ răng: 
Sa-môn Cù-Đàm vì không được cúng dường suốt trong ba tháng được thỉnh 
nên nay oán hận không nhận lời thỉnh của ta nữa. Do đó ông ta sẽ nói rắng 
Sa-môn Cù-đàm không phải là bậc Nhât thiệt trí, không biệt nhân nại; hoặc 
sẽ nói những lời tương tự như vậy đê khinh khi Như Lai thì phải chịu quả 
báo của tội nặng. Do đó, ta nên nhận lời mời của ông ta. 
Luật Thiện Kiến Tỳ-Bà-Sa 
-Quyền thứ năm- 


—— OO --- 


Quyên thứ sáu 
Im lặng nghĩa là đã nhận lời. 


Phật bảo Bà-la-môrn: - Ông chăng nên bị lệ thuộc gia nghiệp. 


Nói xong quán sát khả năng tiếp thu của ông ta, đức Phật thuyết pháp làm 
cho Bà-la-môn hiểu biết về đời này và đời sau và tạo các công đức bằng 
cách thọ trì, tỉnh cần tu tập giáo pháp. Sau khi mưa trận mưa pháp, đức Phật 
rời chỗ ngồi, trở về chỗ ở. 


Bấy giờ, tập họp con cháu lại, Bà-la-môn nói: - Than ơi! Này các người 
thân, trước đây ta có thỉnh Phật an cư ba tháng nhưng chăng cúng dường 
được một ngày. Ngày mai ta sẽ dùng số vật phẩm trong ba tháng ấy đem 
cúng dường hết trong một ngày. 


Nói xong, ông ta chuẩn bị thức ăn uống, sửa soạn suốt ngày và đêm ấy. Vào 
sáng sớm, sau khi quét đọn trong ngoài sạch sẽ, xông đốt hương thơm, 
chưng hoa, trang hoàng anh lạc, cờ lọng, bố trí chỗ ngồi tráng lệ với các vật 
cúng dường sang trọng xong, ông ta đến bạch Phật: - Thưa Thế Tôn! Thức 
ăn đã dọn xong, đã đến giờ. 


Đức Phật cùng các Tỳ kheo lên đường. Thế nên trong luật nói: Đi đến nhà 
Bà-la-môn, đức Phật cùng các Ty kheo an tọa. Khi ây, Bả-la-môn cúng 
dường lên Phật và Tỳ kheo tăng mà đức Phật là thượng tọa trong tăng chúng. 


Cực mỹ ( panìta) là mùi vị rất ngon. 

Dùng tay (Sahattha) là tự tay dâng lên làm cho (Phật và Tăng) no đủ. 
No đủ nghĩa là ăn đã đầy đủ cũng gọi là thỏa mãn vừa ý. 

Từ chối nghĩa là ngăn lại. Ngăn có ba cách: bằng tay, mắt và miệng. 
Ăn sắp xong... nghĩa này dễ hiểu. 


Bà-la-môn đem ba y dâng lên Phật. Ba ca-sa này trị giá ba ngàn tiền vàng. 
Ông ta lại cúng 500 Tỳ kheo mỗi vị hai xấp vải bạch diệp với tổng giá trị là 
50 vạn tiền vàng. Tuy cúng dường như vậy xong, nhưng vẫn chưa vừa ý, Bà- 
lamôn lại cúng thêm một tắm nỉ dày (Kambala) và một xấp lụa 
(pattunnapattapata). Đức Phật và chúng Tỳ kheo cắt tắm nỉ ra làm dây giới 
(dây buộc ngang hông, ngoài y - Hán: Thiền-đới) và túi đựng bát, chia tắm 
lụa ra làm dây lưng (kàyabandhana-parissảàvana) và túi lược nước. Ông lại 
đem một bình đầy dầu thuốc được nâu cất trăm lần có giá trị 1000 tiền vàng 
để cúng đường tăng chúng thoa thân. 


Pháp sư nói: - Cúng dường cho sa-môn, đúng pháp có bốn loại, không giống 
với người thế gian, như trên đã có đầy đủ. Tôi trình bày như vậy vì trong 
luật có nói cúng dường ba y không bằng bốn sự. 


Sau khi cúng dường như vậy, Bả-la-môn cùng thân thuộc đêu đem đầu mặt 
làm lễ đức Phật và Tỳ kheo tăng rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, Thế Tôn suy 
nghĩ: Bả-la-môn này và quyên thuộc ông ta thỉnh nhập hạ nhưng suốt trong 
ba tháng vì bị ma quấy nhiễu nên chưa nghe được giáo pháp. Ta đem giáo 
pháp mà ông ta chưa được nghe trong ba tháng, giảng giải pháp vị cam lộ 
trong một ngày để họ được hưởng thụ đầy đủ. 


Sau khi thuyết pháp cho Bà-la-môn xong, đức Phật ra khỏi nhà và định đi 
đến nước khác. Bấy giờ, Bà-la-môn và quyến thuộc đều lạy sát đất làm lễ 
Phật cùng khóc lóc thưa: - Cầu xin Thế Tôn thương xót chúng con mà trở lại 
lần nữa, cho chúng con được gặp lại để không còn hối tiếc. 


Sau khi trú lại Tỳ-lan-nhã ba ngày, Thế Tôn nhập vào cảnh giới của Phật, 
quán sát thấy các Tỳ kheo vì trong 90 ngày ăn lúa ngựa nên thân thê gầy ốm 
không thể đi bộ xa được. Do đó, Ngài cùng họ đi thắng đến nước Tu-Ìy 
(Soreyya) rồi đi đến xứ Ba-dạ-già (Pàyagapatitthàna), đến nơi rồi, vượt qua 
sông Hằng (Gangànađi), qua sông lại đi đến nước Ba-la-na-tư (Bàrànasi) rồi 
đi sang thành Tỳ-xá-ly. Và Thế Tôn trú ở tính xá Ma-ha Cú-thát-la 
(Mahavàna Kùtàgàrasalà). 


Pháp sư nói: - Luật Tỳ-bà-sa (chú giải luật) tên là Thiện-cụ-túc, phần nói về 
nhân duyên ở Ty-lan-nhã đền đây là hệt. (samantapàsàdikàya 
VInayasamvannanàya verạnjakandavannanà mrtthità). 


——-O0O--- 


Phẩm Ca-lan-đà (Kalandaka-vagga) 


Bộ chú giải (Tỳ-bả-sa) này phân biệt rõ giới tướng với đầy đủ nghĩa và vị, 
không xen tạp giáo pháp khác. Trong luật, thuyết minh về nhân duyên căn 
bản rất khó hiểu rõ. Bộ chú giải này phân biệt giải thích thông suốt ý nghĩa 
trong tạng luật nên gọi là đầy đủ. 


Đắng Trung-Tôn trong đời, 
Vì thương tưởng chúng sinh, 
Giảng thuyết tạng Tỳ-ny, 


Đề điều phục chúng sinh, 
Và đem các thiện hạnh, 
Diệt trừ những pháp ác. 


Khi Ấy, tại thành Tỳ-xá-ly. Theo thứ tự như vậy cũng dễ hiểu, nếu có đoạn 
nào sâu xa khó hiệu, tôi sẽ giải thích. 


Ca-lan-đà (Kalandakà) là tên (vùng nuôi dưỡng) loài sóc (chuột núi). Một 
hôm, vua nước Tỳ-xá-ly (vesàlì) đưa các cô gái đẹp vào rừng du ngoạn. Bấy 
giờ, vì mệt mỏi vua nằm ngủ dưới một gốc cây và các cô gái hầu cận bỏ đi 
chơi khắp nơi. 


Có con rắn độc lớn ở trong hang dưới gốc cây. Nghe mùi rượu của vua, rắn 
bò ra định căn vua. Con sóc trên cây chạy xuông gọi to để cho vua biết. Do 
đó, rắn lùi lại. Vừa thức giấc, vua liền ngủ lại và rắn lại bò ra định căn vua. 
Sóc lại kêu to chạy xuống báo thức cho vua. Thức dậy, vua thấy rắn độc lớn 
trong hang dưới gốc cây nên rất kinh sợ, nhìn khắp nơi tìm các cô gái nhưng 
không có một ai cả. Vua suy nghĩ rằng ta còn sống được là nhờ ân con sóc 
vậy phải làm sao báo ân ấy. 


Khi ấy, bên núi có thôn xóm. Vua ra lệnh: Từ đây trở đi trong thôn đem 
phân ban thưởng của Ta dùng đề nuôi dưỡng các con sóc. 


Lại nhân loài sóc này nên vua đặt tên thôn là Ca-lan-đà (nơi nuôi dưỡng các 
con sóc). 


Ông Ca-lan-đà nghĩa là lúc ấy một trưởng giả trong thôn có 40 ức tiền vàng, 
được vua ban địa vị trưởng giả. Nhân lây theo tên thôn nên gọi là trưởng giả 
Ca-lan-đà. 


Pháp sư hỏi: - Chỉ riêng trưởng giả đây có tên này hay là người khác cũng 
có. 


Đáp: - Đều gọi là Ca-lan-đà như được nói trong luật. 
Tu-Đề-Na (Sudinna) là con trưởng giả có nhiều bạn thân. 
Bạn thân (tri thức) là bạn mà khổ vui cùng hưởng. 


Khi ấy, vì cần tìm người thiếu nợ, Tu-Đề-Na đi đến Tỳ-xá-ly. 


Lại có vị pháp sư nói: Ngày 9 tháng 9, nhân dân trong nước cùng nhau tập 
trung đi chơi, do đó Tu-Đê-Na cũng đi du ngoạn. 


Khi ấy, vào trước ngày 15 tháng 9, Thế Tôn đến Tỳ-xá-ly. 

Hỏi: - Trông thấy nghĩa là gì? 

Đáp: - Sáng sớm, sau khi điểm tâm Tu-Đề-Na thấy, mọi người mặc áo bày 
vai phải mang các loại hương hoa đi ra khỏi thành, đến gặp đức Phật để cúng 
dường và nghe pháp. 

Thấy vậy, Tu-Đề-Na hỏi: - Các vị thiện nhân ơi! Đi đâu vậy? 

Đáp: - Chúng tôi đang đi đến gặp Phật để cúng dường và nghe pháp. 
Tu-Đề-Na nói: - Lành thay! Tôi cũng đi theo. 

Khi ấy, Thế Tôn đang dùng phạm âm thuyết pháp cho bốn chúng vây quanh. 
Đến nơi, Tu-Đề-Na thấy Phật đang thuyết pháp cho đại chúng. Do đó, luật 


văn nói là thấy. 


Pháp sư nói: - Nhờ phước đời trước làm nhân cho nên lúc này Tu-Đề-Na 
phát sinh giác ngộ. 


Tu-Đề-Na suy nghĩ: Bằng cách gì để ta được vào nghe pháp. 


Vì sao? Vì bốn chúng đang chí tâm nghe pháp không thể di chuyển nên 
không thê chen vào được. 


Khi ây, Tu-Đê-Na từ từ tiên sát vào bên cạnh đại chúng. 
Hỏi: - Vì sao không vào giữa chúng? 
Đáp: - Vì đên sau nên phải ngôi kê bên ngoài mọi người. 


Trong luật nói: Tu-Đề-Na đến chỗ đại chúng, ngồi xuống một chỗ, sau đó 
suy nghĩ... 


Hỏi: - Ngồi xuống là suy nghĩ (ngay) hay là nghe pháp rồi suy nghĩ? 


Đáp: - Nghe được đức Phật tán thán giới, định, tuệ nên suy nghĩ. 
Hỏi: - Nghĩ gì? 


Đáp: - VỊ này có suy nghĩ: Với những lời của đức Phật phân biệt giảng 
thuyết, ta đã hiểu rõ và nghĩ rằng nghĩa lý trong giới, định, tuệ đều thuần 
nhất một vị. Và vị này lại nghĩ rằng ta sống tại gia mà tu tập giới, định, tuệ 
qua được một ngày cũng khó làm được, vậy không nên sống tại gia vì cũng 
như mài ngọc. 


Hỏi: - Mài ngọc là gì? 


Đáp: - Như người mài ngọc thật khó làm cho trong trắng được. ... sống tại 
gia mà tu tập cũng khó như mài dũa ngọc, thật khó thành công, lúc này ta 
làm sao cạo bỏ râu tóc, mặc y phục ca-sa, tu tập phạm hạnh là được thoát 
khỏi nhà hữu vi vào nhà vô vI. 


Hỏi: - Nhà hữu vị, nhà vô vi là gì? 


Đáp: - Nhà hữu vi là cày ruộng, trồng trọt, mua bán... làm các sự nghiệp thế 
gian. Nhà vô vi là không làm các sự nghiệp trên, tịch nhiên vô dục. Đây gọi 
là bỏ nhà hữu vi đi vào nhà vô vị. 


Cùng mọi người rời khỏi chỗ ngồi chưa bao lâu, Tu-Đề-Na đi trở lại gặp 
Phật. 


Tại sao khi chúng chưa đứng dậy, Tu-Đề-Na đã gặp Phật mà không cầu xuất 
gia? 


Vì khi ấy đu- Đẻ-Na) nghĩ rằng (nếu ta) cầu xin xuất gia thì anh em thân 
thuộc đang ngồi nghe pháp sẽ gây trở ngại băng cách nói rằng cha mẹ chỉ có 
một mình anh là con, nếu xuất gia rồi lấy ai nuôi dưỡng và nói như vậy 
xong, họ sẽ đưa ta về nhà, gây khó khăn cho sự xuất gia của ta. 


Cùng mọi người ra về, đi một đoạn ngắn, Tu-Đề-Na tìm cách quay trở lại, 
đến gặp Phật và cầu xin xuất gia. Thế nên, đrong luật có nó: Mọi người từ giã 
chưa bao lâu, Tu-Đề-Na đến gặp Phật và câu xin Thế Tôn... 


Sau khi La-Hầu-La (Ràhulakumàra) xuất gia, Phật không cho xuất gia 
những người mà cha mẹ chưa cho phép. Do đó, Phật hỏi Tu-Đê-Na: - Con 
có được cha mẹ cho phép xuât gia không? 

Pháp sư nói: - Câu này dễ hiểu, hãy tự biết. 

Việc đáng làm đã làm. Tâm ý Tu-Đề-Na muốn xuất gia nên không còn ưa 
thích những nơi đi chơi, không quan tâm đến việc có lấy được nợ hay không, 
chỉ vội vàng trở về. Sự việc này đễ hiểu. 

A-ma, đa-đa (Amma, Tàta - Hán dịch là mẹ, cha) hãy tự biết. 

Một con nghĩa là chỉ có một đứa con, không có anh em. 

Pháp sư nói: - Cha mẹ nói như vậy vì thương mến. 

Sống trong sung sướng nghĩa là từ bé đến lớn chưa trải qua sự khổ nhọc. 
Vừa sinh ra, đã được nhủ mâu bông bê cho đên lớn, luôn luôn được cung 
câp đây đủ các món ăn ngon, đi đầu cũng băng xe ngựa nên chân không 
đụng đât. 

Người cha bảo Tu-Đề-Na: - Đến khổ nhỏ mà con còn không biết... 


Không biêt khô nghĩa là nêu chia một cái khô ra làm mười phân, thì cũng 
chưa biệt và trải qua được một phân nào cả. 


Câu: đến chết, ta cũng không rời con được nghĩa là cha mẹ nói rằng nêu ta 
còn sống mà con có chết, ta cũng không bỏ con, huống chỉ ta đang còn sống 
thì làm sao chia lìa con được. 

Câu: Tu-Đề-Na năm trên đất là có ý nói nằm trên đất không có tắm lót. 

Hỏi: Cúng dường nghĩa là gì? 

Đáp: - Nam nữ với những âm thanh ca nhạc, đàn sáo, không hầu, tỳ bà... vui 
chơi cùng các bạn bè. bạn bè dùng những thú vui này đê khuyên dụ Tu-Đê- 


Na bỏ ý định (xuất gia) để hưởng thụ (ăn) năm dục. 


Hỏi: - Ăn nghĩa là gì? 


Đáp: - Ăn nghĩa là thân mình cùng phụ nữ hưởng thụ khoái lạc của năm dục. 


Câu làm các công đức là nói đến việc cúng đường Phật Pháp Tăng, làm các 
việc bô thí, tu tập theo thiện đạo, làm các công đức. 


Giữ thái độ im lặng là được cha mẹ khuyến dụ bằng mọi cách đến ba lần để 
bỏ ý định nhưng Tu-Đê-Na vân không đôi ý. 


Cha mẹ nói với bạn của Tu-Đề-Na (Sahàyaka): - Đây là bạn thân của các 
con, đang năm dưới đât, ta đã ba lân khuyên mời dậy nhưng vân năm yên, vì 
ta, các con hãy làm cho anh ây đừng xuât gia. 


Khi ấy, các bạn thân đến gặp Tu-Đề-Na, nói đến ba lần với lời lẽ: - Này bạn 
thân ơi, cha mẹ chỉ có một mình bạn, nếu quyết chí xuất gia thì khi hai bác 
tuôi già lấy ai giúp đỡ. Nếâu bạn xuất gia thì ba má bạn sẽ buôn rầu gầy yếu 
đến chết, nào có lợi gì! Là người sang trọng mà bạn xuất gia thì sẽ bưng bát 
đất xin ăn mà thức ăn lại đỡ, không vừa ý, khi được, khi không được, ngày 
ăn chỉ một bữa, lại ngủ một mình. Nếu tu tập phạm hạnh thì pháp này thật 
khó. 


Bằng mọi cách khuyên can nhưng thấy Tu-Đèề-Na vẫn không đổi ý định, các 
bạn bàn với nhau: - Hiện tại nên cho anh ây xuât gia. 


Sau đó, các bạn đến gặp và khuyên cha mẹ Tu-Đề-Na và được ba má anh 
cho phép anh ta xuất gia. Thế nên trong luật có nói: - Bạn bè của Tu-Đề-Na 
con ông Ca-lan-đà đến gặp cha mẹ anh ta. Sau đó, họ đến gặp Tu-Đề-Na và 
nói: - Hai bác đã cho bạn xuất gia rồi. 


Nghe nói, Tu-Đề-Na rất vui mừng hoan hỷ rời khỏi mặt đất. Do trải qua bảy 
ngày không ăn nên thân thể Tu-Đề-Na gầy ốm. Cha mẹ tắm rửa cho bằng 
nước thơm, thoa dầu thơm, chải gội đầu tóc, cho ăn uống các món thơm 
ngon và sau ba bốn ngày sức khỏe anh ta lại bình phục. 


Khi ấy, Tu-Đề-Na rơi lệ làm lễ từ giã cha mẹ và đi đến gặp Phật, thưa rằng: - 
Câu xin Thê Tôn độ cho con được xuât gia. 


Hỏi: - VỊ này được Như Lai độ hay được tăng độ? 


Đáp: - Được Tỳ kheo độ. Khi ấy, bên cạnh Thế Tôn có một Tỳ kheo khất 
thực. Phật bảo vị này: - Thây hãy độ Tu-Đê-Na xuât gia và cho thọ giới cụ 
túc. 


Tỳ kheo đáp: - Lành thay Thế Tôn! 


Vị này độ Tu-Đề-Na làm sa-môn, dự vào hàng tôn quí và được Tỳ kheo 
truyền giới cụ túc. Do đó trong luật có nói: Khi ấy, Tu-Đề-Na được xuất gia 
trong Phật pháp, thọ giới cụ túc và thọ trì hạnh đầu đà. [Pháp đầu-đà 
(dhùtaguna): Hán dịch là quét sạch cầu bẩn phiền não]. 


Thọ nghĩa là thực hành. A-lan-nhã nghĩa là tránh xa làng xóm, nhà cửa, sống 
ở nơi thanh vắng (A-lan-nhã) sống băng khất thực. Khất thực là không nhận 
lợi dưỡng dư, từ bỏ 14 loại thức ăn. Nhận y phân tảo (pamsukùlika) nghĩa là 
không nhận y của đàn việt. Khất thực theo thứ lớp (Sapadànacàrika) nghĩa là 
tuần tự đi (từng nhà). Thôn Bạt xà (Vajjigàmà) là thôn ấp của vua Bạt-xà có 
vô lượng tài sản quí báu. Tài sản là của cải xử dụng hàng ngày. Quí báu là 
vật cất dâu không cho người thấy. Vô lượng là sô lượng không đêm hết. 
Thức ăn uống phong phú là hằng ngày đều có thêm nhiều thức ăn uống. Sửa 
soạn phòng xá là bày biện chỗ ngồi và trải các tấm lót phủ. Đem 60 mâm 
bạc lớn. Một mâm chứa 10 người ăn, cộng lại có chừng 600 vị tăng ăn uống. 
Ăn là nhận lẫy. 


Hỏi: - Lấy nghĩa là gì? 
Đáp: - Lấy lại sức lực cho bốn đại. 
Đem cho nghĩa là dâng cho chúng tăng, tâm không còn luyến tiếc. 


Tự đi vào khất thực, nô tỳ trong nhà đem thức ăn thừa cách đêm, không 
dùng nữa ra ngoài vứt bỏ. Thức ăn đê qua một hai đêm thì chua và hôi hám. 


Hỏi: - Đó là gạo nếp hay gạo tẻ? 
Đáp: - Cơm gạo tẻ. 


Gọi là chị (đại tỷ) vì người xuất gia không được gọi họ là nô tỳ nên gọi là 
chị. 


Câu: Hãy đồ vào bát tôi. 


Hỏi: - Người xuất gia được nói như vậy không? 


Đáp: - Được, bởi vì đôi với vật mà người chủ xem thường muôn vứt bỏ thì 
người xuât gia có thê nói hãy đem cho tôi hay bỏ vào bát tôi. 


Pháp sư nói: - Thấy có người mang cơm thừa đi đồ, một Tỳ kheo khất thực 
HÓI: 


- Nếu cần vứt bỏ thì cho vào bát tôi. Vị này được đức Phật khen ngợi. 
Hỏi: - Đây là chỉ riêng cơm hay vật khác cũng được? 


Đáp: - Được phép xin và nhận tất cả những vật bị vứt bỏ, không nên nghi 
ngại. 


Tay chân là khi khất thực đưa bát xuống nhận vật thực nên bày cánh tay ra 
đến cùi chỏ. Chân là phần từ mắt cá trở lên (bày ra) chừng bốn ngón tay. 
Tiếng nói nghĩa là khi nghe Tu-Đề-Na gọi nên (cô ta) nhận ra tiếng. nói. Nhớ 
biết (nimittam aggahesi) là biết ba tướng của vị này. Tu-Đê-Na xuất gia vào 
năm thứ 12 sau khi Phật thành đạo. Tu-Đề-Na ở nước khác tám năm. Sau 
khi học đạo được tắm năm, vị này mới trở về thôn Ca-lan-đà. Khi Phật thành 
đạo được 20 năm thì Tu-Đề-Na rời khỏi nhà được tám năm, nên cô tỳ nữ 
không nhận ra.... ĐI vào thưa với ông chủ. 


Hỏi: - Sao (cô ta) không hỏi ngay (với Tu-Đề-Na) mà lại đi vào thưa với 
chủ? 


Đáp: - Cô ta cảm thấy e sợ không dám tự tiện hỏi nên vội vào trong thưa. 


.. Nếu tìm cậu chủ, hãy nhìn người đang ngồi ăn ở cạnh bức tường. Nghĩa là 
bấy giờ những nhà trong thôn đều làm nhà nhỏ chứa nước bên cạnh tường và 
dành cho người khất thực được dùng để nghỉ ngơi tùy ý. Do đó, trong luật có 
nói rằng:... (vị ấy) đi ra ngoài và ngồi ăn bên tường. 


Tại sao người... nghĩa là người cha hỏi Tu-Đê-Na răng tại sao người ngôi ăn 
thức ăn thừa ở bên tường, vì người xuât gia không nên ăn thức ăn tàn thực 
này. 


Người cha nói với Tu-Đề-Na: - Khi còn ở nhà, ăn những món cao lương mỹ 
vị mà con còn chê bai, hoặc nói dỡ, cứng, lạnh, nóng, không vừa miệng. Nay 
con ăn thức ăn dư cũ này lại như ăn cam lộ, không một lời oán trách. 

Pháp sư nói: - Cha Tu-Đề-Na phải nói như vậy vì trong tâm ông ta bị bức 
xúc không bày tỏ được nên phải nói vậy. Xưa nay, các vị pháp sư đều truyền 
nhau giải thích như vậy. 

Câu: - Nắm tay cùng nhau về nhà. 

Hỏi: - Vì sao cùng với người áo trắng (đời) nắm tay đi về nhà? 

Đáp: - Tu-Đề-Na là người chí hiếu nên khi cha nắm tay thì không kháng cự. 


Sau khi về nhà, được mời thọ thực, Tu-Đề-Na im lặng nhận lời. 


Hỏi: - Ở trên Tu-Đề-Na đã thọ pháp khất thực, vì sao còn nhận lời mời (thọ 
thực tại nhà) của cha? 


Đáp: - Tu-Đề-Na nghĩ rằng xa nhà đã lâu, nếu không nhận lời thỉnh của đàn- 
việt tât họ sinh tâm xâu. Do thương xót họ nên được nhận thỉnh một lân; 
người nhận thỉnh phải biệt rõ. 

Câu: - Đống vàng bạc. 

Hỏi: - (Vàng bạc) có từng thoi hay vụn? 

Đáp: - Đây là tiền (kahàpana). 


(Cao bằng) người (purisa) nghĩa là không cao không thấp quá. 


Câu: - Giăng tâm màn ở sau là giông như đề chỗ khuât văng nên giãng màn 
bôn phía. 


Sáng sớm mặc y mang bát là đi thọ thỉnh. 
Hỏi: - Sao không chờ đàn việt đến rước mà lại tự đi? 


Đáp: - Họ đã mời (trước là được), trong luật không nói đến việc trên. 


Mẹ có nghĩa là người sinh ra người khác. 
Vật thuộc mẹ nghĩa là vật thuộc bên ngoại theo mẹ về nhà cha. 
Câu: - Sáng tối tắm rửa... là chỉ cho sự nhàn hạ. 


Vật hôi môn của mẹ con khi ta cưới vê đên nay vân chưa dùng, của ta cũng 
chưa dùng, vật của tô phụ con cũng chưa dùng đên. 


Chưa dùng đên là ý nói tài sản có nhiêu vô cùng. 
Con nên hoàn tục là người cha bảo Tu-Đê-Na: 


- Con hãy bỏ y phục của người xuất gia, hoàn tục mặc y phục thế tục xinh 
đẹp và hưởng thụ năm dục lạc. Con xuât gia không phải vì sợ lệnh vua, 
không phải vì mắc nợ nên hoàn tục rât dê. 


Tu-Đề-Na nói: - Này đàn việt, tôi rất ưa thích đời sống phạm hạnh, không có 
tâm tham luyên thê tục, xin đàn việt chớ phiên trách. Thưa đàn việt! Tôi 
muôn xin một việc, chớ tức giận. 


Cha đáp: - Lành thay! Lành thay ... nghĩa là người cha nghe Tu-Đề-Na nói 
như vậy nên vui mừng khen ngợi lành thay. 


Tu-ĐÊ-Na nói răng lây vải bô may thành bao lớn và bỏ vàng bạc vào và cột 
chặt miệng lại rôi đặt lên hơn 10 chiêc xe đem vứt xuông chô sâu nhât dưới 
sông lớn. 


Câu "Vì những nhân duyên này” nghĩa là Tu-Đê-Na nói lời từ chôi vì dùng 
bảo vật này làm gì. Do những vật báu này nên sinh ra các phiên não, nước, 
lửa, trộm cướp đêu do đây mà sinh ra. 


Dựng cả lông (lomahamsa) nghĩa là nếu có quốc vương thấy nhiều bảo vật 
thì tât đên mong câu, hoặc trộm cướp thì đên cướp lây, hoặc bị lửa đôt, nước 
cuôn trôi. Do suy tư sâu xa như vậy nên lông toàn thân dựng cả lên. 


Gìn giữ cả ngày đêm nghĩa là khi trời chưa tối đã chia nhau trước sau, bố trí 
người có sức canh phòng, đóng chặt cửa rât cân mật không cho trộm cướp 
vào được, không đề kẻ thù theo dõi được nên gọi là bảo vệ. 


Gọi người vợ trẻ vào nghĩa là cha Tu-Đê-Na tạo các điêu kiện đê vị này 
hoàn tục nhưng vân không toại ý nên gọi cô vợ trẻ (của Tu-Đê-Na) đên bảo: 


- Chỉ có con trước đây thương yêu nhau, hãy làm cho anh ấy đổi ý. Vì sao? 
Tât cả tài sản cũng không mua chuộc được thì chỉ có phụ nữ có thê làm cho 
người ta thay đôi. 


Câu: ... "Hay là chàng vì các cô ngọc nữ xinh đẹp trên trời (Kidisà nàma tà 
ayyaputta accharàyo yasam tvam hetu brahmacariyam carasi)". Đây là câu 
nói của người vợ trẻ hỏi Tu-ĐỀ-Na. Vì cô ta thấy những người dòng Sát-ly, 
những người quí tộc từ bỏ tài sản quí giá, cung điện, vợ con, thân quyến (mà 
xuất gia) nên cho rằng các vị ấy vì mong cầu ngọc nữ cõi trời nên tu tập 
phạm hạnh. 


Không phải vì thiên nữ nghĩa là không phải vì mong cầu thiên nữ. 


Nghe Tu-Đề-Na dùng từ ngữ cô em này để đáp, thì (người vợ) cho rằng 
trước đây vợ chồng ngủ chung giường, nay gọi là cô em với ý nghĩa em 
cùng mẹ nên cô ta rất đau khổ và ngã lăn ra đất. 


Chớ quấy nhiễu nghĩa là không nên đem tài sản quí giá và gái đẹp đề làm mê 
hoặc tâm tôi. 


Hãy để lại dòng giống nghĩa là người mẹ bảo Tu-Đề-Na: - Cầu mong con tu 
tập phạm hạnh mãi mãi và nhập Niết-bàn trong hư không nhưng xin con để 
lại một đứa con đề kế tục dòng họ, đừng để tài sản bị mất hết vì không người 
cai quản. Sau khi chúng ta chết, tất chúng bị sung vào kho tàng của vua Lê- 
Xa-Tỳ (licchavi) vậy xin đề lại dòng giống. 


Tu-Đề-Na đáp: - Việc này rất đễ, con có thê làm được. 

Hỏi: - Vì sao Tu-Đề-Na nói như vậy? 

Đáp: - Vì Tu-Đêề-Na có ý nghĩ nếu ta không cho dòng giống thì cha mẹ 
không đê yên cho ta và ngày đêm sẽ làm phiên ta. Nêu ta cho đứa con thì họ 
an lòng, không còn làm phiên ta nữa. Nhờ đây, ta được ở yên trong đạo đê tu 


tập phạm hạnh. 


Nguyệt hoa (Puppha - kinh nguyệt) là hoa nước sinh trong tháng. Đây là tên 
một loại máu. Người phụ nữ trong thời gian sắp có thai trong dạ con sinh ra 


một cục máu, sau bảy ngày tự phá và thành máu chảy ra. Nếu máu ra không 
ngừng thì tinh người nam không đứng yên mà theo trôi theo. Khi máu đã 
chảy hết thì tỉnh người nam mới đọng lại được và sau đó thành thai. Như 
đám ruộng đã được cày bừa kỹ, sau khi cho quá nhiều nước vào rồi gieo 
giống lên. Hạt giống ni lên trôi khắp bốn phía vì nước lớn mà hạt giống thì 
không bám vào bùn nên không mọc rễ con được. Người nữ cũng như vậy, 
sau huyết không còn chảy nữa, thì tỉnh người nam mới bám lại được và trở 
thành thai. 


Nắm lấy tay vợ nghĩa là đắt nhau đi vào rừng sâu để cùng hành dục. 


Sau khi thành đạo dưới cây Bồ đề, trong 20 năm đầu chưa chế giới cho các 
đệ tử. Các đệ tử mới nhập đạo nên đức Phật chưa chế giới cho họ. Tu-Đề-Na 
không biết tội-tướng nên cho việc này không có tội. Nếu vị này đã biết tội 
tướng thì dù mất mạng cũng chắng dám phạm. 


Ba lần làm việc bất tịnh nghĩa là ba lần cùng vợ làm việc bất tịnh nên có 
thaI. 


Pháp sư nói: - Có hay không? 


Đáp: - Có, bởi vì một là hai thân thể tiếp xúc nhau; hai, lây y phục; ba, tính 
chảy xuống: bốn, tay thoa dưới rốn; năm là thấy; sáu có tiếng: bảy có mùi. 
Do bảy việc này phụ nữ có thai. 


Hỏi: - Vì sao gọi là thân thể tiếp xúc nhau? 


Đáp: - Có người nữ khi sinh nguyệt thủy thì ham muốn đàn ông. Nếu được 
thân thê đàn ông tiêp xúc khắp thân thê thì người nữ này sinh ham muôn và 
mang thai. Đây là tiêp xúc nhau nên mang thai. 


Hỏi: - Thế nào là lấy y phục? 


Đáp: - Như Tỳ kheo Ưu-Đà-Dy (Udàyi) và vợ cùng xuất gia. Cách biệt đã 
lâu, một hôm Ưu-Đà-Dy đến gặp Tỳ kheo ny kia, tình cảm luyến ái hai bên 
cùng nhau lai lắng đến cực độ nên xuất tỉnh làm dơ bẩn y của Ưu-Đà-Dy. Vị 
này đưa y ấy cho Tỳ kheo ny (để giặt). Nhận y, Tỳ kheo ny này đưa lưỡi 
liếm rồi lại đưa tính ây vào nữ căn nên có thai. Có người nữ khi có hoa thủy, 
lại tiếp xúc với y phục (có tinh) của đàn ông thì có thai nên gọi là lấy y phục. 


Hỏi: - Thế nào là tinh chảy xuống? 


Đáp: - Như mẹ đạo sĩ Lộc-Tử. Ngày xưa có một con nai cái đi đến chỗ ở của 
đạo sĩ. Đạo sĩ tiểu tiện nên tính bị chảy xuống chỗ ấy. Nai cái trong thời gian 
sinh hoa thủy, ngửi nước tiêu ấy, sinh tâm dâm dục nên uống vào và có thai 
sinh ra đạo sĩ Lộc-Tử (Migasingatàpasa). Đây gọi là tinh chảy xuống. 


Xoa dưới rốn như cha mẹ của Bồ Tát Thiểm (Sàmabodhisatta) sắp bị mù. 
Thiên Đế-thích biết được nên giáng hạ xuống gặp họ và nói răng hãy mau 
hợp âm dương (giao hợp) sẽ sinh con. Hai vợ chồng đã xuất gia tu đạo nên 
nói: - Chúng tôi đã xuât gia, theo pháp thì không được làm vậy. 
Đế-thích nói: - Nếu không hòa hợp âm dương thì lẫy tay thoa dưới rốn. 
Họ làm theo lời dạy và mang thai sinh ra Thiêm, nên gọi là xoa tay dưới rốn. 
Mân-Đà-Bà-Da và Chiên-Đà-Bát-Thù-Đa (Mandavya, Candapaljta) cũng 
được sinh băng cách ây. 
Hỏi: - Thế nào là sinh bằng thấy? 
Đáp: - Có một cô gái trong thời kỳ hoa nguyệt nhưng không được giao hợp 
với đàn ông. Do tình dục quá mạnh, chỉ nhìn đàn ông là ghi nhớ, các thê nữ 
trong cung cũng như vậy, vì vậy có thai. Đây gọi là thây. 
Hỏi: - Thế nào là bằng tiếng? 
Đáp: - Như loại chim cò trắng chỉ có con cái không con trống. Đến mùa 
xuân, khí hậu âm áp bắt đâu có tiêng sâm. Cò chỉ lăng nghe tiêng sâm là có 
thai. Đây gọi là băng tiêng. 
Hỏi: - Thế nào là do mùi? 
Đáp: - Như con trâu cái chỉ ngửi mùi trâu đực là có thaI. 

-ooOoo- 
Tu-Đề-Na không phải như trên mà làm việc bắt tịnh. Dục và sắc của hai bên 


nam nữ giao hợp nhau thì có sự thác sinh. Ba việc hợp nhau thì sau đó sinh 
con. Tu-Đê-Na cũng vậy. 


Khi địa thần thấy Tu-Đề-Na làm việc bất tịnh liền kêu lớn lên rằng... tất cả 
các việc làm này là ác pháp, ai cũng biết cả. Khi mới làm việc ấy thì thần hộ 
thân thấy, tuần tự các vị thiên có tha tâm đều biết, các thiên thần đều thấy 
người hành động như vậy nên kêu lớn lên. Tuần tự, truyền cho đến cõi phạm 
thiên, đến cõi Vô sắc, những cõi khác đều biết. 


Khi ấy, đứa bé dần dần khôn lớn và cùng mẹ xuất gia. Khi bé Tục-chủng 
lên tám tuổi, củng mẹ Tục-chủng xuất gia. Mẹ sống với các Tỳ kheo ny, 
Tục-chủng sống với các Tỳ kheo, đều được thân cận các bậc thiên tri thức 
(Kalyànamitta). Do đó, trong luật nói: - Cả hai cùng xuất gia và tuần tự 
chứng quả A-la-hán. 

Liền sinh tâm hối hận nghĩa là vì trước đây đã làm việc bất tịnh nên suốt 
ngày đêm vị ấy sinh tâm hối hận: Ta đã làm việc bất lợi trong pháp lợi ích, 
tu tập phạm hạnh trong Phật pháp để đạt ba đạt trí nhưng ta không được lợi 
ích này. Nên gọi là đối với lợi ích, ta không được lợi ích này. 


Ta bị ác lợi nghĩa là người khác xuất gia được thiện lợi còn ta không được 
thiện lợi mà bị nhận ác lợi. 


Người phạm hạnh là giữ trọn cả giới, định và tuệ mà ta không giữ trọn được. 


Gây ốm nghĩa là từ khi hối hận thì ăn uống không ngon nên máu thịt khô 
héo, thân thể hình sắc thay đổi như lá cây héo úa sắp rụng. 


Gân mạch đêu nôi lên nghĩa là vì máu huyêt khô héo nên gân mạch hiện ra. 
Tâm cũng bê tắc nghĩa là tim cũng khó thở vì bê tắc. 


Xấu hồ gục đầu nghĩa là tự xét thấy mình bất thiện trong pháp thanh tịnh nên 
sinh xâu hô. 


Khi các Tỳ kheo đi chơi đến trước phòng, thấy Tu-Đề-Na bị gầy ốm nên hỏi: 
- Trước đây diện mạo hiên gải rât tươi vui, thân thê xinh đẹp, tay chân mập 
tròn đêu đặn, nay vì sao mà gây gò như vậy? 


Các Tỳ kheo lại nói với Tu-Đề-Na: - Hiền giả có buồn hận gì trong việc tu 
tập phạm hạnh, hay là không thích đời sông xuât gia nữa? 


Tu-Đề-Na đáp: - Thưa các trưởng lão! Chăng phải tôi không thích đời sống 
phạm hạnh, lười biêng tu tập trong pháp thanh tịnh này, chỉ vì tôi đã làm 
vIệc ác. 


Đã làm việc ác nghĩa là đã có tạo pháp ác nên luôn thấy nó hiển hiện trước 
mắt. 

Các Tỳ kheo nói với Tu-Đề-Na: - Hành động của hiền giả chỉ là nghi hối. 
Hỏi: - Vì sao gọi là nghĩ? 


Đáp: - Trong pháp luật thanh tịnh, hành động bất tịnh hạnh mà sinh nghĩ hối 
thì không thê tu tập phạm hạnh nữa. 


Các Tỳ kheo tạo phương tiện để giải tỏa ý nghĩ của Tu-Đề-Na nên nói: - Này 
trưởng lão! Không phải vậy đâu... 


.. Đức Phật dùng các phương tiện nói pháp ly dục. Do đó, vì tất cả chúng 
sinh trong ba cõi mà Phật nói về năm dục đê chúng viên ly không còn thân 
cận các dục. Lời khác nhưng ý nghĩa như nhau. 


Thuyết pháp để diệt hết ái, để đạt đến Niết-bàn, không còn luân hồi ba cõi, 
nên không cho ái dục. Đức Phật đã nói vê dục như vậy là đê phân biệt không 
thân cận. 


Nay thầy giao hợp nghĩa là Phật dạy tránh xa việc bất tịnh hạnh mà thầy lại 
cùng vợ cũ làm việc bắt tịnh... nghĩa này dễ hiểu. 


Đức Phật thuyết giảng nhiều phương pháp để thoát ly mê hoặc. Nghĩa là đức 
Phật thuyết pháp cho chúng sinh chỉ vì dạy họ đoạn trừ mê hoặc khát ái. Bởi 
vì tất cả chúng sinh khao khát năm dục nên Phật thuyết pháp để khiến họ 
đoạn trừ. 


Diệt hết hạt giỗng nghĩa là đức Phật thuyết pháp làm cho trừ diệt hạt giống 
ba cối, ái tận là Niêt-bàn. 


Ái nghĩa là ái dục trong ba cõi. Chúng sinh do ái dục trói buộc nên không 
thoát ra khỏi ba cõi. 


Tận nghĩa là diệt hết ái. 


Đắc Niết-bàn nghĩa là chúng sinh ở chín cảnh giới với bảy thức, năm đạo, 
bốn cách sinh trong ba cõi này, từ chỗ này qua chỗ kia rồi quay lại... như 
những sợi chỉ đan đệt với nhau không hở đề thành tâm vải, không giải thoát 
khỏi ái là bị đan chặt, tận là diệt hết. Ái tận là Niết-bàn, niết là không còn, 
bàn là sinh, nghĩa là không còn sinh nữa. 


Phật thuyết pháp trừ dục nghĩa là làm cho trừ sạch dục năm trần và dục 
phiên não. 


Biệt rõ dục nghĩa là đã bit rõ tât cả các dục và điêu phục được dục nên gọi 
là biết. 


Khát ái nghĩa là rất thèm khát mong cầu các dục. 
Tư dục nghĩa là luôn tư duy về dục. 


Phiên muộn dục nghĩa là đôi với năm dục, luôn tư duy vê những điêu chưa 
thỏa mãn nên sinh phiên muộn. 


Trên đây là sự trình bày theo đạo-đế. Câu trước nói về pháp thế gian. Câu 
sau nói vê pháp xuât thê gian. 


.. trưởng lão làm cho người bất tín thì không tin, còn người đã tin thì làm 
theo pháp ác nghĩa là làm cho người chưa có tín tâm không tin trưởng lão, 
người đã có tín tâm thì thay đôi lòng tin. 


Thay đổi lòng tin nghĩa là đối với giáo pháp sinh tâm hối hận nghi ngờ. 


Người nảo có tín tâm với đạo thì cũng như núi Tu di bị gió thôi bốn mặt 
cũng không lay động. Người có tín tâm này cũng như vậy. Thế nên trong 
luật có nói: Có người như vậy, không có người như vậy. Khi ấy, các Tỳ 
kheo đem sự việc bạch với đức Thế Tôn. 


Các Tỳ kheo bạch cho Thế Tôn biết về ác pháp mà Tu-Đề-Na đã làm nhưng 
không phải vì có tâm mong Phật khen riêng mình cũng không phải để Phật 
khinh bạc đuổi Tu-Đề-Na ra khỏi pháp thanh tịnh, cũng không phải dựa vào 
pháp ác này để tranh cãi nhau, chỉ vì nói ra đúng sự thật mà thôi. Các Tỳ 
kheo đều nghĩ rằng cấu-pháp đã phát sinh nên họ bạch Thế Tôn: - Hiện nay 
cấu-pháp đã phát sinh, xin ngài chế giới cho các đệ tử Thanh-văn. 


Do sự việc này, đức Phật tập hợp các Tỳ kheo tăng. Do hành động xấu của 
Tu-Đê-Na vị phạm vào pháp thánh-nhân nên Phật tập họp các Tỳ kheo tăng. 


Phật quở trách Tu-Đề-Na... Người nào hành động theo ác pháp thì bị quở 
trách nên đức Như Lai quở trách. 


Có người trì giới tỉnh tấn nghĩa là ai đáng được khen ngợi thì Như Lai khen 
ngợi. Như vậy đối với ai có hành động thiện hay ác, Phật đều không che dấu. 
Như trường hợp Tu-Đề-Na đáng bị chê trách, nên trong luật có nói với 
trường hợp đáng chê trách thì đức Như Lai chê trách bằng tâm từ bi. 


Phật nói: - Ngươi là kẻ ngu s1, không được gì cả. 


S¡ nghĩa là không làm việc đáng làm, làm việc không đáng làm, làm việc 
không phù hợp tức là làm việc bât tịnh, bât tịnh là chăng phải pháp sa-môn. 


Phật hỏi: - Vì sao ngươi làm việc như vậy, Ta đã giảng dạy việc ly dục... như 
trước đã nói. 


Thấy Tu Đề Na đã làm pháp ác, Phật vói tâm từ bi bảo rằng: Này, người sĩ 
mê. Cũng như cha mẹ từ bi nhưng thấy con làm việc xấu thì cũng la mắng 
con mình: Vì sao ngươi ngu sĩ làm việc như vậy! Thế nên, trong luật có nói: 
Này kẻ ngu sĩ, thà rắng ngươi đem nam căn đặt vào miệng răn độc, chớ nên 
đặt vào nữ căn. 


Miệng rắn độc, ai đụng vào miệng răn độc thì thịt họ bị hư thôi. BỊ chêt như 
vậy tôt hơn, vì nêu đặt nam căn vào nữ căn thì sau khi chêt bị đọa địa ngục 
không có ngày ra. Do đó, thà răng đặt nam căn vào miệng răn độc là như 
vậy. 


Đặt vào là bị hư thối ngay nghĩa là làm như vậy thì chết ngay nhưng không 
bị đọa địa ngục, còn đặt vào nữ căn thì bị luân hôi trong địa ngục. 


Thà đem nam căn đặt vào lửa cháy rực chứ không đặt vào nữ căn. Vì sao? 
Người ngu sĩ bị lửa đốt cháy thì có khi chết, khi không chết. Dù bị chết thì 
chỉ thân này chịu một chút khổ chứ không như vậy mà bị đọa địa ngục bị 
khổ não dữ dội. 


Các pháp bất thiện là pháp của kẻ xấu. Pháp hoang đã là pháp của người 
sông nơi hoang đã. 


Tội lớn là phiên não lớn. 


Mạt thủy pháp (Odakantika - mẻ nước, nước rửa sau cùng) là khi làm việc 
phi pháp xong, dùng nước (đê rửa) nên gọi là mạt thủy. 


Tại chỗ văng vẻ là chỉ có hai người, có thê làm việc bất tịnh. Đây là bắt đầu 
các pháp ác. 


Hỏi: - Vì sao đức Phật nói như vậy? 


Đáp: - Trong pháp thanh tịnh này, do Tu-Đề-Na gây cấu bân nên gọi là Tu- 
Đê-Na là kẻ phạm câu bân đâu tiên trong tịnh pháp này. 


Như Lai dùng các phương tiện nghĩa là chê trách băng nhiều cách. 


Người này khó nuôi dưỡng nghĩa là được che chở trong pháp mà không thể 
tự bảo vệ được thân mình nên gọi là khó nuôi dưỡng. 


Người không biết đủ nghĩa là sống tích lũy của cải thì gọi là không biết đủ vì 
nêu được của quí báu nhiêu như núi Tu di cũng không vừa ý nên gọi là 


không biết đủ. 


Thân tụ tập lại một nơi nghĩa là cùng tập họp lại một chỗ mà khen nhau hoặc 
vì phiên não nên khen nhau. 


Lười biếng có tám hành động nói lên hết các trường hợp lười biếng này 
Đức Như Lai phương tiện khen ngợi sự ít muốn, biết đủ, đễ nuôi, dễ sông. 
Ít muốn là không có tham lam, nhận sự cúng dường tùy theo ý người khác. 


Người nào giữ sự dê nuôi thì có thê chê ngự sáu tình (dục căn) và không 
chạy theo sáu trân nên gọi là dê nuôi. 


Dê sông nghĩa là đôi với bôn sự cúng dường biệt điêu độ, biệt vừa phải 
(trong việc nuôi sông) nên gọi là dê sông. 


Khi được vật dù ngon hay dỡ đều nhận lấy vì ít muốn là biết đủ. 


Tịnh vì ít muốn biết đủ nên gọi là tịnh. Đã thanh tịnh thì không bị nhiễm trần 
cấu, chính là giũ sạch. Nhân giũ sạch trần cấu nên gọi là đoan chính. Lại nói 
ba nghiệp đều tịnh, trừ diệt ba nghiệp bất thiện thì không bị người chê bai 
nên gọi là đoan chính. 


Không tụ lại nghĩa là mở bày làm cho phân tán hết những phiền não che phủ 
thân nên gọi là không tụ lại. Vì không cho tụ lại tức là dũng mãnh tính tấn. 
Giới được đức Phật chế do các Tỳ kheo, người thiện có thể tin nhận vì thích 
ứng với các Tỳ kheo. Vì sao? Nếu người ít muốn biết đủ thì có thể thọ trì. 
Do đó, họ được đức Phật thuyết giới-bốn như hoa năm màu được tuần tự kết 
lại, như tuần tự xâu từng hạt ngọc bảy báu. 


Giảng thuyết về đời này đời sau khiến cho sợ hãi. Nếu người nào ưa thích 
học và sống với giới thì chứng quả A-la-hán hoặc Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
Tu-đà-hoàn. Người nào không có nhân duyên đạt được như vậy thì cũng 
được sinh thiên. Nếu đức Phật thuyết giảng A-hàm dài hay A-hàm ngắn thì 
người thiện cũng có thể tín thọ. 


Giới là học địa. Học địa là gì? 
Đáp: - Là pháp thiền định, tam muội. 


Thế nào là học địa? Nghĩa là nhân vào 10 pháp mà chế giới khiến cho chúng 
tăng được an ôn. An ồn nghĩa là không nguy ách. Người nảo thọ trì cắm giới 
do Như Lai chế định thì trong đời tương lai được sống rất an lạc nên gọi là 
an ôn. Phật dạy: Người nào chấp nhận lời Ta dạy thì Ta sẽ chế giới cho họ. 
Người nào không chấp nhận lời Ta dạy thì Ta sẽ không chế giới mà chỉ nói 
về nhân duyên căn bản, cũng không cô điều phục họ. Do đó, trong luật có 
nói nhờ vào mười pháp làm cho chúng tăng được an lạc, như bảo rằng hành 
động này không có tội, hành động này có tội, lúc này nên làm, lúc này không 
nên làm, làm cho người ưa thích học giới, không còn nghi ngờ. Thế nên 
trong luật có nói: Chế cho Tỳ kheo biết tàm quý chứ không chế cho Tỳ kheo 
không biết tàm quý. Vì pháp này làm cho Tỳ kheo biết tàm quý được an lạc. 
Vì sao? Bởi vì Tỳ kheo không tàm quý thì không được nhập chúng, tập tăng, 
bồ tát, tự tứ. 


Tỳ kheo tàm quý được an lạc bởi vì đượiïc nghe về thiền định, tam muội, và 
không bị Tỳ kheo không tàm quý gây phiên não. Do đó, trong luật nói: - Tỳ 
kheo tàm quý được an lạc. 


Đoạn trừ phiền não hữu lậu trong hiện tại. BỊ phiền não hữu-lậu trong hiện 
tại (Ditthadhammika àsava), không hộ trì năm tình nên ngay thần này có 
hành động bắt tịnh, hoặc bị người bắt, đánh, giết hoặc tự hồi hận. Đoạn trừ 
hết những khổ não như vậy làm cho được giải thoát. 


Chế ngự Tỳ kheo không tàm quý. Không tàm quý là kẻ phá giới. Có thuyết 
nói đức Phật chế giới cho hạng người đã làm pháp bất thiện mà không biết 
xâu hỗ. Khi Như Lai đã chế ĐIỚI TÔI, nếu họ làm ác mà còn hỏi ngược lại 
người khác rằng thấy tôi làm điều gì, nghe tôi làm điều gì, tôi bị tội gì... 
băng mọi cách gây phiền loạn cho chúng tăng như vậy thì do đã chế giới rồi 
nên chúng tắng đem pháp Tỳ-ny ra trị phạt Tỳ kheo phá giới và họ không 
chạy tội được. Thế nên trong luật nói chế ngự các Tỳ kheo không tàm quý và 
người tàm quý được sống an lạc. nếu Tỳ kheo có tàm quý thì ưa thích học 
giới luật điều này nên làm, điều này không nên làm. 


Đoạn trừ hữu lậu trong tương lai. Vì không đoạn trừ năm tình nên làm theo 
pháp ác, sau đó phải bị đọa địa ngục, chịu các khô não, không phải chỉ chịu 
một lần là hết mà còn phải bị luân chuyên trong ấy với vô số kiếp. Vì vậy, 
Như Lai chế giới để đoạn trừ nhân duyên này. 


Người chưa tin được tin. Như Lai chế giới chỉ vì nếu có Tỳ kheo thiện nào 
tùy thuận giới luật, đầy đủ uy nghi thì người chưa có tín tâm trông thấy (vị 
ấy) sẽ sinh tín tâm và nói răng sa-môn Thích-tử này chí tâm tính tấn, làm 
được việc khó làm, rất đáng tôn trọng. Nhờ thấy như vậy, họ sinh tín tâm, 
nếu ngoại đạo thấy tạng Tỳ-ny thì nói rằng các Tỳ kheo của Phật cũng có 
(sách) Vi-đà nhưng chúng ta không khác nên họ sinh kính trọng. Do đó, 
trong luật có nói làm cho người chưa tin được tin. 


Người đã tin càng thêm tin. Nếu thấy người có tín tâm xuất gia, mà tùy 
thuận theo giới cắm được giảng dạy, mọi người rất cung kính và nói rằng tại 
SaO VỊ ẫy (làm được việc) trọn đời ăn chỉ một bữa trong ngày, tu tập phạm 
hạnh, hộ trì giới cắm. Thấy như vậy rồi, tín tâm mọi người tăng trưởng. Thế 
nên trong luật nói rằng làm cho người đã tin càng tin thêm. 


Khiến cho chánh pháp trường tồn. Chánh pháp có ba hạng là: Một, học 
chánh pháp làm cho trường tôn; hai, tín thọ chánh pháp làm cho trường tồn; 
ba, đắc đạo làm cho chánh pháp trường tổn. 


Hỏi: - Thế nào là học tập làm cho chánh pháp trường tồn? 


Đáp: - Học tập ba tạng làm cho trường tồn tất cả những lời Phật dạy, gọi là 
học tập chánh pháp. Thực hành 12 pháp đầu đà, 14 uy nghi, §2 đại uy nghi, 
giới, thiền định, tam muội được dạy trong ba tạng (Terasa-dhutagunà - 13 
hạnh đầu đà - cuddasa-khandhaka-vattàni, dveasit mahàvattàn, 
silàsamàdhivipassanà) gọi là tin thọ làm cho chánh pháp trường tôn. Chứng 
bốn quả sa-môn và Niết-bàn gọi là đắc đạo làm cho chánh pháp trường tôn. 
Như Lai chế giới khiến cho các Tỳ kheo tùy thuận. Người nào tùy thuận đầy 
đủ thì được thánh lợi. Thế nên học tập giới luật là đứng đầu trong việc làm 
cho chánh pháp trường tôn. 


Vì yêu mến tôn trọng giới luật nên có kết giới. Đối với bốn Tỳ-ny là Phú- 
tảng Ty-ny, Khí-xả Ty-ny, Điều-trực Ty-ny và Kết- giới Ty-ny, phải rất yêu 
mên tôn trọng. Thế nên trong luật nói vì yêu mến tôn trọng tạng Ty-ny. 

Pháp sư nói: - Với tất cả những câu trên, đầu, giữa và cuối, các vị hãy tự 
hiểu lấy. Đối với tội phước trong luật, các Tỳ kheo phải học kỹ. Thế nên 
trong luật, Phật dạy: - Các Tỳ kheo hãy tự thuyết giới. 


Hỏi: - Lời này có nghĩa gì? 


Nghĩa là Phật bảo các Tỳ kheo răng: Ta đã chế giới, các ông nên thuyết, nên 
thọ trì, nên học tập và dạy bảo cho người khác. 


Nói thế này: - Tỳ kheo nào hành dâm, bị tội Ba-la-dy, không được sống 
chung. Làm như vậy là đoạn trừ pháp căn bản. 


Khi xác định như vậy rồi là kết giới Ba-la-dy lần đầu. 
Sau do hành dục với vượn nên chế thêm. Nay sẽ trình bày sự việc ây. 


Như vậy, vì các Thanh-văn, Phật đã chế ĐIỚI. Thế nên trong luật nói vì các 
Tỳ kheo mà chê giới. 


- Hết phần chế giới thứ nhất- 


-—=OÔ0O--- 
Pháp sư nói: - Nêu câu nào khó hiệu, sẽ giải nghĩa. Tôi xin trìnhbày: 


Khi ấy, có một Tỳ kheo. Câu này dễ hiểu. 


... đem thức ăn uống dụ dỗ con vượn. Bấy giờ, trong rừng này có nhiều Tỳ 
kheo hành tâm từ bi nên nhiều loài súc sinh không còn e sợ nữa. Các loại 
chương, nai, vượn khỉ, công, phi thúy, nhạn trĩ... các loại cầm thú khác đi lại 
chơi đùa ở các thiền phòng. 


Khi ây, có một Tỳ kheo thây trong bây vượn có một con vượn cái mập mạp 
dê coi nên đem thức ăn dụ nó và cùng làm việc bât tịnh. 


Trong lúc Tỳ kheo làm việc bắt tịnh này đi vắng. 


.. Xem xét các phòng ở nghĩa là có các Tỳ kheo ở nước khác đến thăm 
viếng Thế Tôn, nhân đó nên đến nơi này. Sáng sớm ấy, sau khi các Tỳ kheo 
dùng thức ăn của khách (agantukabhatta) xong, họ suy nghĩ: - Chúng ta nên 
đi xem phòng ở của các Tỳ kheo. Thế nên trong luật nói là đi xem các phòng 
ở và họ đến chỗ ở của Tỳ kheo kia. 


Thấy các Tỳ kheo kia đến, con vượn mà trước đây đã cùng Tỳ kheo làm việc 
bất tịnh cho rằng các Tỳ kheo này cũng như Tỳ kheo trước nên chạy đến chỗ 
các Tỳ kheo và ra điệu bộ khiêu dục như trước đây đã từng hành dâm với 
các Tỳ kheo kia băng cách vềnh đuôi lên hướng dục căn về các Tỳ kheo và 
biểu hiện thái độ dâm dục. Mong đợi các Tỳ kheo đáp ứng nhưng chờ mãi 
không thấy nên con vượn tự làm những động tác dâm dục khêu gợi các Tỳ 
kheo. 


Các Tỳ kheo muốn con vượn muốn làm việc dâm dục nên bảo nhau: - 
Chũng ta hãy núp vào chỗ khuất, chờ vị kia đi khất thực về, sẽ thấy hành 
động của họ. Chắc là trưởng lão (saccam àvuso). Chắc là thật không hư dối, 
như bắt được kẻ trộm với đủ tang vật thì không dám che dấu. 


Thật là trưởng lão không làm như vậy phải không? Dục căn của người nữ 
không khác của súc sinh cái. Sự chê giới của đức Phật là nhắm vào sự việc 
này. 


Gặp gỡ người nữ nghĩa là tiếp xúc, năm, ma sát. Hành động bắt tịnh nghĩa là 
cùng với thú cái cũng vậy, tât cả các động tác ây đêu là pháp ác. 


Này trưởng lão! Thầy hành động với phương tiện như vậy cho đến cùng loài 
súc sinh, bị tội Ba-la-dy không được sống chung nghĩa là nếu hành động bất 
tịnh cùng súc sinh nữ cũng thành tội Ba-la-dy. 


Pháp sư nói: - Tùy (phạm mà) chế thêm cho (giới này) vững chắc. Giới có 
hai pháp. Một, tội đương nhiên trong thế gian (lokavajja pannattivajja); hai, 
tội vì vi phạm lời dạy bậc thánh. Tâm ai tôn sùng pháp ác là bị tội theo pháp 
luật đương nhiên ở thế gian. Ngoài ra, những giới tội cho Như Lai đã chế 
đều tùy theo pháp thế gian (mà chế ra) để đoạn trừ kết sử, khiến cho giới 
được bền vững. 


Trừ trong mộng, nghĩa là trong mộng thì không phạm. Tùy hoàn cảnh mà 
chế thì không thuộc tánh tội. Như trường hợp giới ăn nhiều lần, ăn chúng 
riêng, là chế tùy hoàn cảnh không phải tánh tội không phạm theo pháp thế 
gian. Như vậy là Như Lai đã tùy từng trường hợp mà chế giới cho các Tỳ 
kheo. 


- Hết Phẩm Con Vượn - 


-—-o00--- 

Pháp sắp trình bày sau đây là được phát sinh do Bạt-Xà-Tử (Vajjiputta). Bạt- 
Xà-Tử được Điều-Đạt (Devadatta) kết làm bè đảng để phá hòa hợp tăng. 
Việc này phát sinh do Bạt-Xà-Tử. Sau Phật Niết-bàn 100 năm, xảy ra sự 
việc phi pháp, phi Tỳ-ny, phi Phật-giáo đều do nhóm Bạt-Xà-Tử mà có. Như 
luật có nói: Sau khi Phật chế giới, Bạt-Xà-Tử ăn nhiều, ngủ nhiều nên phát 
sinh ý dục, lại không xả giới mà làm việc dâm dục nên sau đó thân quyến 
ông ta bị bại hoại. Bại hoại là bị hình phạt của vua nên họ phải trồn chạy, bị 
chết, bị chia lìa. 


Thân thể bị bệnh hoạn hành hạ đau đớn nghĩa là thân thê suy yếu bệnh hoạn 
nên rât đau khô. 


Đại đức A-Nan, chúng tôi không có hủy báng Như Lai, không kề tội lỗi Như 
Lai, không phi báng pháp, không hủy nhục chúng tăng. Chúng tôi tự hủy 
báng mình nên không còn có phước đức, uy nghi. Từ nay, chúng tôi sẽ tu tập 
theo chánh pháp. Đối với 38 pháp quán (Atthatimsàrammana) chúng tôi sẽ 
tuần tự tu tập pháp Bồ đề. Nhờ tu tập theo A-la-hán đạo này mà trí tuệ được 
tăng trưởng, làm cho chúng tôi từ bỏ pháp của bạch y thế tục, an trú chỗ 
thanh tịnh, đạt đến chỗ không còn việc gì để làm nữa. 


A-Nan đáp: - Lành thay! 


Đây là A-Nan không biết tâm của họ, chỉ nghe lời phát nguyện to lớn của 
họ, nêu được như vậy thì rât tôt cho nên khen hay thay. 


Không thể có việc ấy là lời nói phủ định. Nếu có kết quả thì nói rằng có như 
vậy. Vì không có kết quả nên nói không có như vậy. Như Lai đã quán sát 
nhóm Bạt-Xà-Tử không có nhân duyên, nếu Ngài cho họ thọ giới cụ túc thì 
bọn họ sẽ bị phạm tội Ba-la-dy không được sông chung. Do đó, trong luật 
nói không thể được, cho đến không cho thọ giới cụ túc. Nếu chúng tăng cho 
họ giới cụ túc thì trái với pháp thanh tịnh và họ không thành sa-môn mà chỉ 
ở địa vị sa đi. Nếu họ ở địa vị sa đi mà tôn trọng chánh pháp thì có thể chứng 
đắc nhờ tu tập. Đức Phật không cho giới cụ túc hay cho giới cụ túc đều vì 
lòng thương tưởng. Vì sao? Vì với kẻ không phá giới, trong pháp thanh tịnh 
này nhờ nhân duyên biết cung kính tôn trọng thì không bao lâu họ sẽ đắc 
đạo. Thế nên, trong luật nói nếu có người xuất gia, thì (có trường hợp) cho 
họ giới cụ túc và (có trường hợp) không cho giới cụ túc. 


Ba pháp này đã đầy đủ, Như Lai vì muốn chế giới nên bảo các Tỳ kheo răng 
các ông nên thuyêt giới như vậy. 


Nếu Tỳ kheo không được cộng trú. Pháp sư nói: 


- Trong luật này đã đầy đủ, tôi xin giải thích, chữ nếu là chỉ chung không 
riêng cho người nảo. 


Pháp sư nói: 
- Trong câu văn giới, trong giới bôn, trong cầu vân nạn, ai muôn biệt xem 
trong bôn Tỳ-ny. Các đại đức có thân thông giải thích ra cho mọi người biệt 


khi tập họp chúng. 


Hỏi: - Thế nào là bốn? Một, bản (sutta - kinh phần); hai, tùy bản 
(suttànuloma); ba, lời pháp sư (àcariyavàda); bôn, tự ý (attanomatl). 


Bản là tất cả luật tạng. 


Tùy bản là bốn sự việc lớn, như Phật dạy các Tỳ kheo: Ta nói việc này là bất 
tịnh nhưng không chê giới nhưng việc này tùy thuộc bât tịnh chứ không 


thuộc tịnh, nên gọi là thuộc bất tịnh. Này các Tỳ kheo! Ta nói việc này bất 
tịnh mà không chế giới nhưng việc này tùy thuộc tịnh thì gọi là thuộc tịnh. 
Này các Tỳ kheol Ta nói việc này tịnh nhưng việc này tùy thuộc bất tịnh, 
không tùy thuộc tịnh thì đối với các ông nó thuộc bất tịnh. Này các Tỳ kheo ! 
Ta nói là tịnh nhưng nó tùy thuộc tinh thì đối với các ông, nó thuộc tịnh. 
Đây là bốn sự việc lớn. 


Thế nào là lời pháp sư? Khi đại chúng 500 vị La-hán tập họp, kết tập và 
truyền bá luật bản mà Phật đã thuyết, gọi là lời pháp sư. 


Thế nào là tự ý? Để bản luật, bản tùy luật, lời pháp sư lại, ý muốn làm thì 
tùy phương tiện mà làm, như dân kinh, luận, luật đê nói rộng ra, dân lời 
pháp sư nói ra, gọi là tự ý. 


Hỏi: - Đây nghĩa là làm mà không tự chuyên, trước hết phải quan sát phân 
căn bản rồi quán sát đến ý nghĩa của câu, phân biệt rõ rồi cân nhắc từng vẫn 
đề, sau đó xem xét lời dạy của pháp sư, nếu đúng theo văn nghĩa thì chấp 
nhận, nếu xét không đúng thì bỏ, mới gọi là tự ý. 


Theo tự ý nghĩa là lời pháp sư xác quyết thì nên quán sát rõ lời ấy nếu tương 
ứng với văn nghĩa của tùy bản thì châp nhận, ngược lại thì không châp nhận. 


Theo lời pháp sư nhưng theo tùy bản thì xác quyết như vậy, nếu xét thấy 
tương ứng với văn nghĩa của tùy bản thì châp nhận, ngược lại thì bỏ. 


Theo tùy bản và bản đều xác quyết như vậy thì không thay đổi được như 
chúng tăng yêt-ma thì không khác gì như Phật còn tại thê. 


Pháp sư nói: - Nêu quán sát tùy bản mà không hiệu rõ thì xem xét các bản 
chú giải vê kinh, nêu tương ứng thì châp nhận. 


Pháp sư nói: - Nếu hai Tỳ kheo cật vấn nhau. Một bên nói tịnh, bên kia nói 
bất tịnh thì xem xét ở bản và tùy bản. Nếu bản và tùy bản đều nói tịnh thì tốt 
(chấp nhận), nếu nói bất tịnh thì không chấp nhận (bên kia). Nếu một Tỳ 
kheo xét bản và tùy bản đã tịnh, lại còn đưa ra nhiều văn nghĩa để dẫn chứng 
mà Tỳ kheo kia thì có ít văn nghĩa thì theo lời vị Tỳ kheo thứ nhất. 


Pháp sư nói: - Nếu cả hai Tỳ kheo đều có văn nghĩa như nhau thì nên suy đi 
nghĩ lại cân nhắc ý nghĩa của bản là nên châp nhận hay không nên châp 
nhận. 


Đây là người học bốn loại tỳ-ny. Nếu là luật sư thì phải có ba pháp (Ti- 
lakkhanàm) mới thành tựu. 


Hỏi: - Ba pháp là gì? 


Đáp: - Một, đọc tụng thông suốt, thuộc lòng đầy đủ văn tự ý nghĩa của luật 
bản. 


Hai, giữ vững luật bản không lẫn lộn (Asamhira). 

Ba, theo thầy, tuần tự học tập thọ trì không cho quên mất. 
Hỏi: - Bản là gì? 

Đáp: - Tất cả tạng luật gọi là bản. 


Đọc tụng thông suốt nghĩa là nếu có người hỏi không theo thứ tự của câu thì 
không cân suy nghĩ mà vân đáp được theo câu hỏi. 


Thuộc lòng hiểu rõ đầy đủ nghĩa là phân biệt rõ ràng, giải thích được câu 
văn và ý nghĩa của luật bản và bản chú giải. 


Giữ vững không bị lẫn lộn nghĩa là có tâm tàm quý gọi là giữ vững. Người 
không có tàm quý tuy học rộng hiểu nhiều nên được kính trọng cúng dường 
nhưng không sống theo pháp luật, là gai góc trong Phật pháp. Vì sao? Vì họ 
hay phá hòa hợp tăng, cũng hay quấy nhiễu chúng tăng. Người có tàm quý 
thì đối với giới thường có tàm quý, cho đến mất mạng cũng không vì sự 
cúng dường mà phá chánh pháp. Nhờ có tàm quý nên có giới luật. 


Không tạp nhạp là không bị lẫn lộn các câu văn. Nếu được người hỏi đến thì 
tuần tự trả lời. Nếu trả lời câu luật văn và chú giải bằng ý nghĩa điên đảo thì 
cũng như người đi qua đám gai, thật khó vượt được. Nếu có người đem lý 
(điên đảo) này ra hỏi thì nên trả lời băng câu nói của họ. Nếu bị người hiểu 
biết vấn nạn thì đáp theo câu hỏi không để bị lạc đề. Như đem chén vàng 
đựng mỡ sư tử (2) không để bị chảy nên gọi là không xen tạp. 


Tuần tự theo thầy học tập thọ trì không quên nghĩa là (nhớ rõ) Ưu-Ba-Ly thọ 
trì ( luật tạng) từ Như Lai, Đà-Tả-Câu (Dàsaka) thọ trì từ Ưu-Ba-Ly, Tu-Đề- 
Na-Câu (Sonaka) thọ trì từ Đà-Tả-Câu, Tât-Già-Bà (Siggava), thọ trì từ Tu- 


Đề-Na-Câu, Mục-Kiển-Liên-Tử Đế-Tu thọ trì từ Tất-Già-Bà... cho đến 
Chiên-Đà-Bạt (candavajji) thọ trì từ Đế-Tu... như vậy, các vị thầy truyền 
thừa cho đến ngày nay. Nếu biết rõ như vậy gọi thọ trì kiên cố. Nếu không 
thể nhớ hết tất cả danh hiệu các vị thầy ấy thì cần phải nhớ danh hiệu một, 
hai vị. 


Vị này có đầy đủ ba pháp trên thì gọi là luật sư. 

Là luật sư, khi chúng tăng tập họp để giải quyết các tránh sự, đối với sự việc 
này vị luật sư trước tiên phải xem xét sáu pháp cho thật chính xác rôi mới 
đáp. 

Hỏi: - Sáu pháp là gì? 

Đáp: - Một, quán xứ (vatthu); hai, quán bốn (Màtika); ba, quán câu văn 
(padadhajaniya); bôn, quán ba đoạn (tikapariccheda), năm, quán tội trung 
gian (antaràpatfi), sáu quán vô tội (anàpatt1). 

Hỏi: - Thế nào là quán xứ? 

Đáp: - Khi đến chùa phải che thân bằng cỏ, cây, lá, nếu lõa hình không che 
thân mà vào chùa thì bị tội đột-kiêt-la. Sau khi quán xét tội tướng rôi, lại căn 
cứ vào luật bản làm chứng đê dập tắt tranh cãi; gọi là quán xứ. 

Hỏi: - Quán bản nghĩa là gì? 

Đáp: - Nếu cố ý nói dối thì phạm tội Ba-dật đề. Đây là tội thuộc năm thiên. 
Quán xét tánh chât của tội trong từng thiên, lây bản làm chứng đê dập tắt sự 
tranh cãi, gọi là quán sát bản. 

Hỏi: - Quán sát câu văn là gì? 

Đáp: - (Hành dâm với) thân xác chưa bị hoại thì phạm tội thu-lan-giá. Như 
vậy quán sát từng tính chât của tội trong bảy tụ tội tướng rôi lây bản làm 
chứng đê dập tắt sự tranh cãi, gọi là quán sát câu văn. 


Hỏi: - Thế nào là ba? 


Đáp: - Tăng-già-bà-thi-sa có ba phân, ba-dạ-đề có ba phần, quán sát trong ba 
phân này (đê phán quyêt?) rôi lầy bản làm chứng đê dập tắt sự tranh cãi. 


Hỏi: - Thế nào là quán sát tội trung gian? 


Đáp: - Trường hợp nổi lửa mà bị tội đột-cát-la. Như vậy, quán sát về tội 
trung gian trong giới bôn và lây bản làm chứng đê diệt tội tranh cãi. 


Hỏi: - Thê nào là vô tội? 


Đáp: - Không thọ lạc, không có tâm trộm, không có tâm giết hại, không cô ý 
nói đôi, không có tâm nêu ra, không cô làm, không biệt. Như vậy, quán sát 
từng việc không có tướng tội, lầy bản làm chứng đê dập tắt tranh cãi. 


Tỳ kheo nào biết rõ bốn pháp tỳ-ny, thông thạo ba pháp, biết quán sát sáu 
pháp thì thành tựu trong việc diệt trừ chánh pháp. Tỳ kheo nào diệt tránh 
pháp rồi mà không bị phát sinh trở lại thì không khác gì Phật còn tại thế. Tỳ 
kheo nào phạm giới đã chế, phải. đến gặp luật sư, đem những nghi ngờ của 
mình về việc này ra hỏi. Trước hết, vị luật sư phải xem xét kỹ, nêu có tội thì 
đáp có, không có tội thì đáp không, cần phải sám hối thì bảo họ sám hối, nên 
chọ họ pháp A-phù-ha-na (Abbhàna - xuất tội) thì bảo nên cho, nếu không 
nên cho thì bảo không cần cho. Thấy có tội tướng của ba-la-dy, không nên 
bảo răng ông bị ba-la-dy. Vì sao? Ba-la-dy đầu là dâm dục và dối trá thì 
tướng trạng dễ biểu hiện, còn hai giới giết và trộm thì tướng trạng khó biết 
rõ. Nếu do sự vi tế mà phạm thì tùy theo sự vi tế mà giải thích. Thế nên 
không nên trực tiếp nÓI ngay với người còn hồ nghỉ rằng ông phạm tội ba-la- 
dy. Nếu họ có thây, nên đáp rằng ông hãy trở vê hỏi lại thầy mình, và bảo họ 
về đi. Nhưng khi đến gặp luật sư (thầy họ), họ hỏi rằng tội này như thế nào. 
Luật sư này xem xét tội tướng ấy có thể chữa trị được. Nghe lời luật sư này 
dạy xong, Tỳ kheo này phải trở về báo lại với luật sư là chữa trị được. Luật 
sư này nói: - Lành thay! Và làm theo lời nói ấy. Nếu họ không có thầy, thì 
bảo họ hỏi các vị đồng học. Nếu đồng học bảo có thê chữa trị và họ trở lại 
báo với luật sư. Luật sư đáp: lành thay! 


Nếu họ không có đồng học thì bảo họ hỏi đệ tử. Nếu đệ tử đáp là có thê trị 
và họ trở báo với luật sư. Luật sư bảo: Lành thay! làm theo lời nói ây. 


Nếu đệ tử thấy có tội tướng thì không được nói rằng thầy đã phạm tội ba-la- 
dy. Vì sao? 


Pháp sư nói: - Nên nói (với họ) rằng khó có Phật ra đời, khó được đi xuất 
gia, thọ cụ túc khó hơn. Sau khi nói như vậy xong, luật sư quét dọn sạch sẽ 


phòng ốc và bảo Tỳ kheo đang nghỉ ngờ kia ngồi yên suốt ngày. Sau đó, cho 
họ 30 pháp thiền bảo hãy quán sát. Nếu giới không bị bệnh thì pháp thiền 
đến với người quán, có uy nghi thông suốt và tâm nhập định. Khi họ ngồi 
trong định qua một ngày mà vẫn không biết rõ thì đến giờ đi ngủ luật sư đến 
hỏi họ: - Trưởng lão! Tâm ý thầy thế nào? Đáp: - Đại đức! Tâm ý tôi vẫn 
trong định. 


Luật sư lại nói: - Người xuất gia khó lắm, đối với pháp sa-môn cần thận chớ 
buông lung, cân phải tu học. 


Nếu người phá giới mà thiền thì tâm không đắc định như ngồi trên gai. Vì 
sao? BỊ lửa của tâm trạo hôi thiêu đôt, cũng như ngôi trên đá nóng, không 


được an định nên họ đứng dậy đi. 


Nếu luật sư đến nói với họ: - Trưởng lão! Tâm ý thầy thế nào, có định 
không? 


Đáp: - Không định. 
Luật sư nói: - Người ở thế gian gây tội thì không thể che dấu. Khi vừa làm 
xong, thiện thân hộ thần đã biệt rõ trước. Lại nữa, sa-môn, Bà-la-môn biệt 
được tâm người. Trưởng lão! Thây hãy tùy nghi tìm nơi an ôn (sotthi) đê 
sông. 
Hết phẩm bốn loại Tỳ-ny và ba pháp của luật sư. 

Chú Giải Luật Thiện Kiến 

-Quyên Thứ Sáu- 


—— OO --- 


Quyên thứ bảy 


Pháp sư nói: Sau đây sẽ giải thích từng câu trong luật. Chữ gọi là (danh) 
trong luật văn không chỉ cho một sự việc mà bao gồm người, tu tập, sinh ra, 
tên, họ, giới, chùa, hành động, tuổi tác. Sau đây, tôi sẽ trình bảy rõ từng vấn 
đề trên. Người (puggala) là người nào đó hoặc cao, thấp, đỏ, đen, trắng, 
mập, ốm. Sự tu tập (Yutta) là tu thiền định hoặc về tăng sự, hoặc về học vấn. 


Sinh nghĩa là sinh vào nhà Sát-đế-ly hay Bà-la-môn hay Tỳ-xá hay Tu-đà 
(Jacca - khattiya, bràmana, vessa, sudda). Tên, có khi tên Phật-đà-lặc-cật-đa, 
hoặc Đàm-vô-lặc-cật-đa, hoặc Tăng-già-lặc-cật-đa [nàma (buddharakkhita, 
dhammarakkhita, sangharakkhita)]. Họ, hoặc là họ Ca-chiên-diên, Bà-tư- 
xoa, Câu-tư-dạ (gotta - kaccàyana, vàsettha, kosiya). Giới, tùy theo giới cắm 
mà họ thọ trì (sila). Chùa (vihàrin) tự viện mà họ cư trú. Hành (gocara - chỗ 
đi lại, vật thực) là hoạt động, sống theo nghiệp. Tuổi tác (Samp.Thera) là 
năm, mười, hai mươi, ba mươi tuổi. Chữ gọi là (danh) trong văn luật chỉ cho 
các sự kiện trên. 


Nếu hành động Tỳ kheo thì được gọi là Tỳ kheo. Tỳ kheo là người đi xin 
(khát-sĩ). Dù có (xin) được hay không cũng gọi là khất sĩ. Đây là hành động 
của người thiện. Đức Phật, Bích-Chi-Phật, Thanh-văn đều thực hành pháp 
khất thực. Người nghẻo hay giàu mà xuất gia học đạo, từ bỏ trâu bò, ruộng 
vườn, việc nhà và các công việc nuôi sống băng sự nghiệp thế tục thì đi khất 
thực đề sống chứ không có tư hữu, đều phải lấy bốn biển làm nhà ở, gọi là 
Tỳ kheo. 


Y-phục phải đem cắt rọc ra (bhinnapatadhara) rồi mới mặc là để làm mất giá 
trị của y, dùng kim chỉ may lại, làm cho không còn mịn êm nữa mà trở nên 
thô xấu. Y phục này trước đây trắng đẹp, nay dùng vỏ cây nhuộm phá mất 
màu của nó, trở thành y cũ, người xử dùng y này gọi là Tỳ kheo. Thế nên, 
trong luật có nói rằng ai thường mặc y phục bị cắt rọc này thì gọi là Tỳ kheo. 


Cũng có lúc gọi sa di là Tỳ kheo (khát sĩ). Như có đàn việt đến thỉnh Tỳ 
kheo, sa đi tuy chưa thọ giới cụ túc nhưng cũng gia nhập vào sô Tỳ kheo; 
trường hợp này gọi là mang tên Tỳ kheo (danh tự Tỳ kheo). 


Câu: Trưởng lão, ta cũng là Tỳ kheo ... đây là giả danh Tỳ kheo. 


Pháp sư nói: - Tại sao gọi là giả danh Tỳ kheo? Như trưởng lão A-Nan đi 
ban đêm, thấy một Tỳ kheo phạm giới nên hỏi: - Ôi! Đấy là ai vậy? 


Tỳ kheo phạm giới lên tiếng đáp rằng tôi là Tỳ kheo. Trường hợp này gọi là 
giả danh không chân thật. 


Thiện lai Tỳ kheo (ehi-bhikkhu). Có người bạch y (thế tục) đến cầu xin Thế 
Tôn xuất gia. Thế Tôn quán sát căn cơ của họ, nếu đầy đủ nhân duyên có thể 
độ được thì Ngài gọi: Thiện lai Tỳ kheo (hãy đến đây này Tỳ kheo!). (Được 
Phật gọi như vậy) râu tóc người này tự rụng và trở thành Tỳ kheo. 


Gọi ở đây nghĩa là từ trong tắm y nhiều mảnh (rattapamsukùlantara), Như 
Lai đưa bàn tay phải màu hoàng kim ra, bằng tiếng phạm âm 
(Bramhmaghosa) gọi hãy đến đây (thiện lai) tu tập phạm hạnh để tận diệt 
nguồn khô. 


Nghe Phật nói chưa xong, vị này đã thành Tỳ kheo, đắc giới cụ túc, có đầy 
đủ cả ba y ca-sa tươi sáng như hoa sen đỏ, vai trái mang bát đất màu như 
cọng hoa sen xanh (nìluppala), kim (cùs1), chỉ (bandhana), dao cạo (vàs1), túi 
lược nước (parissàvana)... Tám vật này là đồ dùng thông dụng của người 
xuất gia. Thế Tôn làm hòa thượng vừa là giới sư. VỊ này tự nhiên có đầy đủ 
oai nghi, đến bên Phật đem đầu mặt lạy sát chân Ngài rồi ngồi qua một bên. 


Pháp sư nói: - Từ khi Thế Tôn đắc đạo cho đến khi vào Niết-bàn, có bao 
nhiêu vị thiện-lai Tỳ kheo? 


Đáp: - Tỳ kheo như vậy có một ngàn ba trăm bốn mươi mốt vị (1341). 
Hỏi: - Tên họ các vị ấy là gì? 


Đáp: - Nhóm A-nhã Kiều-Trằn-Như (Annàta-Kondanna) có năm vị. Tiếp 
đến là con trưởng giả Da-Thu (Yasa) một vị và năm mươi bốn người bạn 
thân (sahàyaka) của vị ấy. Bạt-Quần (Bhaddavaggiya) có ba mươi người. 
Xà-Trí-La (PurànaJatla) một ngàn người Hại vị đại Thanh-văn 
(Aggasàvaka) có hai trăm năm mươi người ƯƠơng-Quật-Ma-La 
(Angulimàla) là một người. Do đó, trong luật khen ngợi I.341 vỊ. 


Một ngàn ba trăm, 
Bốn mươi mốt người, 
Có tín tâm lớn, 
Đích thân gặp Phật. 
Như Lai từ bị, 
Đưa tay hoàng kim, 
Dùng phạm-âm gọi, 
Thiện lai Tỳ kheo. 
Có đủ y bát, 

Được độ đúng lúc. 


Bậc có đại trí tuệ cũng đều được gọi là thiện lai Tỳ kheo chứ không phải chỉ 
riêng các vị Tỳ kheo thiện lai ở trên. Lại có các vị thiện lai Tỳ kheo khác 


như nhóm Tư-Lâu-Bà-La-Môn (Selabràhmana) ba trăm người, nhóm Ma- 
Ha-Kiếp-Tân-Na (Mahàkappina) một ngàn người, một vạn người ở nước 
Ca-duy-la-vệ (Kàpilavatthu) và một vạn sáu ngàn người cùng xuất gia với 
Ba-da-la-ny Bà-la-môn (Pàràyanikabràhmana), họ đều là bậc thiện lai Tỳ 
kheo. Sự việc này được nói đến trong kinh tạng, trong luật tạng không nêu ra 
tên các vị ấy. 


Đắc giới cụ túc bằng quy y nghĩa là đọc ba lần câu văn ba quy y thì đắc giới 
cụ túc. Như trong luật có các trường hợp đắc giới cụ túc như: - Thiện lai Tỳ 
kheo, ba quy y, được giáo thọ, vẫn đáp, thọ trọng pháp 
(garudhammapatiggahana-upasampadà), nhờ sứ giả (Dùtena-upasampadà), 

với tám lần nói (atthavàcika-upasampadà), bạch tứ yết-ma 
(nàtticatutthakamma-upasampadà). 


Pháp sư nói: - Trường hợp đắc giới cụ túc với thiện lai và ba quy y thì đã 
nói. Các trường hợp khác như: 


Được giáo thọ mà đắc giới như trường hợp Phật bảo Ca- Diếp rằng: Ông nên 
học như thế này. Đối với bậc thượng trung hạ tọa, ta đều có tâm tàm qui. 
Phật bảo Ca-Diếp rằng: Từ nay ông nên nghe kỹ tất cả thiện pháp và khắc 
vào cốt, ghi vào tâm, với ý nghĩ rằng tôi đang chú ý, lắng tai nghe pháp. Phật 
bảo Ca-Diếp rằng: Ông nên học niệm thân như vậy không nên bỏ qua. Này 
Ca-Diếp! Nên học như vậy. 


Đại đức Ca-Diếp nhờ được (Phật) dạy bảo như vậy nên tức thì đắc giới cụ 
túc. Sự đặc giới cụ túc của Ca-Diệp là nhờ thân lực của Phật. 


Đắc giới cụ túc do vấn đáp như trường hợp Phật cho Tu-Ba-Ca (Sopàka) thọ 
giới cụ túc. Bấy giờ, tại chùa Phú-bả-la-dy (pubbàràma), đang đi kinh hành, 
đức Phật hỏi sa di Tu-Ba-Ca về tên của phồng trướng (uddhumàtakasannà- 
một trong 10 pháp quán bất tịnh) và tên của sắc, hai pháp này đồng nhất hay 
khác nhau. Được hỏi theo 10 bất tịnh, Tu-Ba-Ca đáp theo từng pháp. Phật 
liền khen ngợi: - Lành thay! Và hỏi tiếp rằng: Con bao nhiêu tuổi? 


Đáp: - Con bảy tuôi. 
Phật bảo với Tu-Ba-Ca răng con trả lời đúng đăn các câu hỏi với tâm chân 


chánh giống như bậc Nhất-thiết-trí. Ta cho phép con thọ giới cụ-túc. Đây gọi 
là đặc giới cụ túc nhờ hỏi đáp. 


Thọ trọng pháp đắc giới là trường hợp Tỳ kheo ny Ma-Ha-Ba-Xà- Ba-Đề 
chấp nhận thọ tám trọng pháp nên đắc giới cụ túc. Sai sứ thọ giới cụ túc như 
cô ny Bán-ca- Thi (addhakàsi ganikà) sa1 sứ. 


Tám lần nói đắc giới cụ túc nghĩa là (giới tử ny) sau khi Tỳ kheo ny bạch tứ 
vêt-ma rôi, lại được Tỳ kheo bạch tứ yêt-ma nữa (mới đắc giới) nên gọi là 
tám lân nói đặc giới cụ túc. 


Bạch tứ yết-ma đắc giới cụ túc là pháp mà các Tỳ kheo đang sử dụng hiện 
nay kế cả trường hợp tám lần nói đắc giới cụ túc. 


Pháp sư nói: - Căn cứ bản luật, tôi sẽ trình bày sự việc trên. Phật bảo các Tỳ 
kheo răng: Ta cho phép các ông thọ giới cụ túc băng cách đọc ba quy y. Như 
vậy là Phật cho phép các Tỳ kheo thọ giới cụ túc băng cách ây. 


Thiện (Bhadra - hiền tài) là không ác. Đời này, người phàm (từ khi) tu tập 
thiện pháp cho đến chứng quả A-la-hán đều được gọi là người thiện. Hoàn 
thiện về giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến (Sìla, samàdhi, pannà, 
vimutti, vimutti-nànadassana), người có trọn vẹn cả năm phân này thì gọi là 
người thiện. 


Chân chính (Sàra - phần cốt lõi, có giá trị), giới là chân chính tối thượng nên 
gọi là chân. Như vải bạch điệp được nhuộm bằng màu xanh, sau khi có màu 
rồi thì được gọi là vải xanh. Tỳ kheo chân chính cũng vậy, nhờ nơi giới nên 
được gọi là chân Tỳ kheo. Trừ bỏ hết phiền não, chứng lậu tận la-hán cũng 
được gọi là bậc chân-nhân. 


Hữu học (sekha) là phàm phu cùng bảy hạng học-nhân đang học về ba học, 
gọi là Tỳ kheo hữu học. Vô-học (Asekha) là bậc đã vượt qua địa vị hữu học, 
đạt đến quả vị trên cùng, từ đây không còn gì phải học nữa, các lậu đã không 
còn, nên gọi là vô học. 


Tập tăng Tỳ kheo là tập hợp tăng với tối thiểu là năm vị. Nhiều hơn (năm vị) 
là tùy theo yêu câu nhiêu hay ít. 


Nên lấy dục (chanda) là lấy dục trong hiện tại. Tăng đã hòa hợp, không có 
người bị cử tội, thì cùng nhau hòa hợp tác pháp yêt-ma. 


Bạch tứ yết-ma là một lần bạch và ba lần yết-ma (tihianusàvanàhi ekàya 
natIyà). 


Đúng pháp yết-ma là tiến hành yết-ma đúng pháp. 


Không xấu ( akuppa-không xao động) là người không có lỗi tác pháp yết- 
ma. 


Tâm thiện chúng không thể phá hoại nghĩa là không có điều đáng chê nên 
gọi là không xâu. 


Thiện nghĩa là tác pháp và làm theo lời dạy của Như Lai một cách tốt đẹp. 
Túc là được tướng của bậc trên, cũng gọi là đạt đến. 
Hỏi: - Tướng của bậc trên là gì? 


Đáp: - Hình tướng của Tỳ kheo là tướng bậc trên, vì nhờ bạch tứ yết-ma nên 
có được tướng bậc trên. Đây gọi là bạch tứ yết-ma đắc cụ túc giới. Tôi sẽ 
trình bày về bạch tứ yết-ma, những phần khác sẽ giải thích sau. A-Ba-Lâu- 
Ca (Apalokanakamma) (hán dịch là bạch chúng với từng việc nhỏ), bạch 
yết-ma, bạch nhị yÊt- ma, bạch tứ yết-ma. Những pháp yết-ma trên tuần tự 
được xử dụng từ đầu đến cuối trong Tắc-đà-ca (khandhaka-kiền-độ-phần 
đoạn) và Ba-ly-bà-la (Parivàna-phần phụ lục). Tôi sẽ giải thích rộng. Trình 
bày ở trong nghĩa là tuần tự giải thích làm cho người đọc dễ hiểu những 
phân rắc rối trong Ba-la-di đầu tiên cho đến phần cuối. 


Trong này, chúng tăng đã tập hợp là chỉ cho các vị Tỳ kheo được bạch tứ 
yết-ma, nếu Tỳ kheo nào làm việc bất tịnh thì bị tội Ba-la-dy còn các Tỳ 
kheo khác đều gọi là Tỳ kheo, tức là Tỳ kheo cùng các Tỳ kheo khác trọn 
đời sống trong giới pháp. 


Giới nghĩa điều cần phải học. Học (sikkhà) có ba sự học là tăng thượng giới, 
tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ (adhisila, adhicrtta, adhipanmnà). 


Hỏi: - Tăng thượng giới là gì? 


Đáp: - Tăng thượng nghĩa là không gì băng. Giới nghĩa là học cũng gọi là 
pháp học không gì băng. 


- Tăng thượng tâm là quả tâm (tâm thiền định). 
- Tăng thượng tuệ là hành động mà biết rõ kêt quả. 


Hỏi: - Thế nào là học? Thế nào là tăng thượng học? Thế nào là tâm? Thế nào 
là tăng thượng tâm? Thê nào là tuệ? Thê nào là tăng thượng tuệ? 


Đáp: - Năm giới, mười giới là học, dù đức Phật có ra đời hay không, trong 
thế gian vẫn luôn luôn có giới này. Khi Phật ra đời, đức Phật và các Thanh- 
văn (đem giới pháp này) giáo hóa người khác. Trong thời kỳ Phật chưa ra 
đời, Bích-Chi-Phật (Paccekabuddha), các sa-môn và Bà-la-môn tin về 
nghiệp lực và pháp, Chuyển-Luân-Thánh-Vương, các đại Bồ tát 
(kammavàdin ca dhammika samanabràhmana, cakkavattin, mahàràJan, 
mahàbodhisatta) (đem giới pháp này) giáo hóa mọi người, tự thân đạt được 
trí tuệ rồi đem dạy bảo cho sa-môn, Bà-la-môn khác. Người nào có công đức 
nhờ giữ điều học ấy (giới) thì khi qua đời được sinh thiên hay nhân gian 
hưởng thụ các sự hoan lạc, nên gọi là học giới. 


Ba-la-đề-mộc-xoa (pàtimokkha) là điều học tối thượng. Trong các loại ánh 
sáng thì ánh sáng mặt trời là vua. Trong các núi thì núi Tu-di lớn nhất. Trong 
các điều học (giới) trong thế gian thì Ba-la-đề-mộc-xoa là tối thượng. Như 
Lai ra đời mới có pháp này, nêu không có Phật ra đời thì chẳng có chúng 
sinh nào thành lập được pháp này. Đức Phật dùng học giới tối thượng này để 
chế ngự việc ác của thân, miệng, ý. Có thể nói rằng ai thọ trì điều học này là 
đi vào đạo quả, nên gọi là tăng thượng học. Tâm nghĩa là lục-dục có tám tâm 
công đức và tám tâm định thuộc thế Ølan, vượt qua tất cả tâm thế Ølan này, 
chỉ có Phật ra đời mới (tu tập được) tâm này nên gọi là thượng tâm. Đây là 
tâm đạo và quả (siêu thế). Ai có tâm này thì không còn làm pháp bắt tịnh. 


Tuệ nghĩa là đối với nhân và quả, nhờ tuệ mà biết được nghiệp là nhần và 
báo là quả, nên gọi là tuệ. Dù Phật có ra đời hay không cũng đều có pháp 
này. Sau khi ra đời, Phật và Thanh-văn đem pháp này dạy bảo người khác. 
Trong thời kỳ Phật chưa ra đời thì các sa-môn và Bà-la-môn tin về nghiệp 
lực và pháp, Chuyên luân thánh vương, các đại Bồ tát cũng đem pháp này 
dạy bảo người khác. Như A-Câu-La (Ankura) tổ chức đại hội bố thí 
(Mahàdàna) suốt mười ngàn năm, như Bà-la-môn Tỳ-la-ma (Velàma), như 
Ty-đà-la (Vessantara) và các bậc có trí tuệ khác tổ chức đại hội bồ thí, viên 
mãn các công đức, được sinh cõi trời vì hưởng thụ các khoái lạc. 


Thượng tuệ là hiểu rõ ba tướng luân chuyên khổ, không, vô ngã. Đối với hai 
pháp thượng học và thượng tâm thì thượng tuệ vượt lên trên nên gọi là 
thượng tuệ. Khi nào có đức Phật xuất thế mới có thượng tuệ này. Tuệ của 
đạo quả cũng gọi là thượng tuệ. Thế nên, Tỳ kheo thọ trì tam học mà làm 


việc bất tịnh thì bị tội Ba-la-dy. Sự thọ trì Ba-la-đề-mộc-xoa trong tam học 
thì gọi là giữ trọn đời. Lại nữa, các Tỳ kheo khác nhau về chủng tộc, đất 
nước, làng xóm, họ tên, nhưng sông chung một trú xứ và cùng thọ trì một 
học giới nên gọi là cùng sống chung. Họ không vi phạm Ba-la-đề-mộc-xoa 
thì gọi là trọn đời. 


Giới suy kém không mất nghĩa là không xả giới nhưng giới tướng đã suy 
giảm mà không nói với người khác. Nêu giới bị suy giảm có nói với người 
khác mà không xả giới thì giới cũng không mât. 


Pháp sư nói: - Vì sao không nói xả giới mà nói giới suy kém? Như trong giới 
bốn nói rằng không được cùng ngủ chung qua hai ba đêm vì bị tội. Do lời 
nói khinh thường nên Phật mới dạy như vậy. Giới suy kém cũng vậy. Thế 
nên giới bồn nói rằng lời lẽ phải hoàn hảo mới được thuyết pháp. Như vậy, ý 
nghĩa xả giới thì đã đủ rõ, cần gì phải nói suy kém? Ví như vị vua không 
người tùy tùng, không có mão, chuỗi ngọc trang sức, không trang nghiêm thì 
mọi người nhìn vào không cho là hoàn hảo. Do đó, nói giới suy kém trước, 
sau nói không xả giới. Hai câu hợp nhau nên gọi là thiện. Có trường hợp giới 
suy kém mà không xả, giới không suy kém mà xả. Đối với học giới, tâm ý 
cảm thấy chán ngán, không muốn giữ nữa nên gọi là giới kém. Ưu sâu nghĩa 
là chán ngán không còn ưa thích Phật pháp nữa, hoặc nói rằng hôm nay tôi 
về, ngày mai tôi vê, hoặc đi bằng đường này, hoặc đi bằng đường kia, hoặc 
than văn thở dài, tâm tán loạn không ôn định nữa, nên gọi là ưu sâu. 


Muốn xả bỏ pháp sa-môn nghĩa là muốn bỏ hình tướng Tỳ kheo. 


Chán ghét nghĩa là cho răng hình tướng Tỳ kheo rất đáng xấu hồ, thấy tướng 
Ty kheo như thây phân hôi và ưa thích tướng thê tục. 


Pháp sư nói: - Sự trình bày theo thứ lớp trong luật đễ hiểu như câu: Từ nay 
tôi bỏ Phật. 


Lành thay! Tôi sẽ bỏ Phật ... nghĩa là nói ra làm cho người khác hiểu. Như 
vậy là giới suy giảm mà không xả giới. 


Pháp sư nói: - Ngoài việc giới suy kém ra, còn nói rằng tôi từ bỏ Phật, Pháp, 
Tăng, học giới, luật, Ba-la-đề-mộc-xoa, hòa thượng (upajjhaya), a-xà-lê 
(Acariya), đồng học (Saddhivihàrika), đệ tử (antevàsika), đệ tử của a-xà-lê, 
đồng học với hòa thượng (samànupajjhàyaka), đồng học với a-xà-lê và hòa 
thượng (samànàcariyaka)... 


Mười bôn câu này là bắt đầu việc giới bị suy kém. 


.. Hiện nay, tôi là người bạch y thế tục, là Ưu-bà-tắc, là tịnh nhân 
(Aràmika), là sa di, là ngoại đạo (titthiya), là UƯu-bà-tắc của ngoại đạo 
(titthiyasàvaka), không còn là sa-môn, không phải là Thích-tử... 


Tám câu này đều (là kết quả của) nguyên nhân giới bị suy kém. Từ hai mươi 
câu này phôi hợp nhau thành một trăm mười (han) câu, gọi là giới suy kém. 
Tiêp theo, bắt đâu băng câu tôi nhớ mẹ... có mười bảy câu. 


Ruộng dất (khetta) đứng đầu là ruộng lúa. 
Đất đai (vatthu) là nơi sản xuất ra trái ngọt, rau, món ăn, lá. 


Nghề nghiệp, nghệ thuật (sippa) nghĩa là làm nghề đồ gốm hay làm giao 
dịch. 


Bắt đầu là nhớ nhà nghĩa là ta có cha mẹ nên từ nay phải về phụng dưỡng và 
tiếp tục gồm có chín câu. Theo như trên..., ta có mẹ phải về phụng dưỡng vì 
mẹ đã nuôi dưỡng ta... theo sau là mười sáu câu. 


Người tu tập phạm-hạnh ăn ngày một bữa, ngủ chỉ một lần, rất là khó 
làm...tiêp theo là tám câu. 


Tôi không khả năng, tôi không chịu đựng được, tôi không vui... có đến 50 
câu. lại có I10 câu, có 160 câu. 


Pháp sư nói: - Đã nói về trình tự của giới bị suy kém, các vị hãy tự biệt lây 
những câu xả giới kê tiệp. 


Tỳ kheo ..., Pháp sư nói: - Câu này theo tuần tự dễ hiểu: Tôi từ bỏ Phật, 
Pháp, Tăng, học giới, luật, Ba-la-đề-mộc-xoa, hòa thượng (upajjhaya), a-xà- 
lê (Acariya), đồng học (Saddhivihàrika), đệ tử (antevàsika), đệ tử của a-xà- 
lê, đồng học với hòa thượng (samànupajjhàyaka), đồng học với a-xà-lê và 
hòa thượng (samànàcariyaka)... 


Mười bôn câu này đều là lời nói từ bỏ, nói ra cho người khác hiệu. Đây là 
muôn ra khỏi pháp, ra khỏi chúng Tỳ kheo nên nói cho người khác hiệu. 
Nêu người nào có ý định nói Phật của tôi từ bỏ nhưng gặp khi mở miệng lại 


nói tôi từ bỏ Phật thì không phải nói đúng với ngôn ngữ của Thiên-trúc mà 
nói bằng một ngôn ngữ khác với câu Phật của tôi từ bỏ, pháp của tôi từ bỏ... 
cho đến đồng học. Như trong luật nói: Được thánh lợi mãn túc nên định nói 
tôi sắp vào sơ thiền nhưng khi nói lại nói nhằm là tôi vào nhị thiền thì cũng 
như trường hợp trên. Người này muốn xả bỏ tướng Tỳ kheo nên nói như 
vậy. Nếu người nghe hiểu được lời nói này thì thành xả giới. Người này từ 
pháp của Như Lai rơi xuống hạng thế tục áo trắng cũng như Đế-thích, Phạm, 
Ma bị mất ngôi (Sakkattà và Brahmattà và cutasatto viya cuto va hoti 
sàsanà). 


AI nói: Tôi đã bỏ Phật hay tôi sẽ bỏ Phật hay tôi đang bỏ Phật. Đây là lời nói 
trong ba trường hợp quá khứ, tương lai và hiện tại. Nếu sai người, viết thư, 
làm dấu tay bảo với người khác thì không thành xả giới. Nếu nói dối gạt, 
không thật, hoặc dùng tay ra dấu thì mắc trọng tội. Trường hợp này khác, 
nếu ai muốn xả và nói với người khác với trình tự có ý nghĩ về lời nói trước, 
sau mới nói ra thì thành xả giới. Nếu nói với một người và người ấy hiểu rõ 
thì thành xả giới. Nếu người này không hiểu mà bên cạnh có người hiểu, 
không thành xả giới. Nếu nói với hai người mà một người hiểu, một người 
không hiểu thì cũng thành xả giới. Cả hai người đều hiểu cũng thành xả giới. 
Nếu nói với cả trăm ngàn người (cùng một lúc), có người hiểu cũng thành xả 
ĐIỚI. 


Nếu Tỳ kheo bị dâm dục xâm chiếm, muốn nói với bạn đồng học lại e ngại 
nên vào chỗ khuất nói lớn tiếng từ nay tôi bỏ Phật, hãy hiểu rõ ý tôi. Lúc ấy, 
bên cạnh có người hiểu rằng Tỳ kheo này muốn xả giới, rời khỏi pháp của 
Như Lai thì thành xả giới. Trước và sau không ai hiểu lời Tỳ kheo nói cả thì 
như lời nói thường của thế gian (không thành xả giới). Nếu khi Tỳ kheo nói 
mà họ không hiểu ngay, qua thời gian sau họ mới suy nghĩ đến và hiểu rõ thì 
không thành xả giới. Như nói vu vơ, như nói lời thô ác cúng dường, vì giận 
dữ nên nói, đều là những lời không thật trong lúc không bình thường mà 
ngay lúc ấy (họ) chú ý và hiểu thì người nói bị tội. Nếu họ còn nghi ngờ và 
lâu lâu sau này mới hiểu thì người nói không bị tội. 


Phật bảo các Tỳ kheo: Nhưng những người giới đã bị suy kém mà nói như 
trên thì thành xả giới. Nếu giới không bị suy kém mà nói người thế tục chấp 
nhận tôi, tôi muốn thành người thế tục, tôi đang là người thế tục, tôi đã thành 
người thế tục thì không thành xả ĐIỚI. Nếu nói hôm nay, tôi khiến người thế 
tục nhận tôi, làm cho người nghe biết rõ người nói cô ý nói ra, với ngôn ngữ 
chung Thiên-trúc hoặc không phải ngôn ngữ Thiên trúc mà người nghe hiểu 
rõ thì thành xả giới. 


Pháp sư nói: - Tuần tự như vậy, bắt đầu là Ưu-bà-tắc, tiếp theo là bảy câu, 
tám câu, mười bốn câu, hai mươi hai câu...ta dùng những pháp này là gì, 
Phật đối với ta vô ích. Ta đã nói bốn câu này, các ông tự hiểu lây. Câu chữ 
tuy nhiều nhưng nghĩa lý như nhau. 


Pháp sư nói: - Tôi không thể giải thích hết, các vị hãy xem tuần tự trong luật 
và tự biết. 


Pháp sư nói: - Tôn giả Ưu-Ba-Ly nói răng đức Phật có 100 danh hiệu, Pháp 
cũng như vậy, các câu khác cũng như vậy. Tôi sẽ lược nói... như nói tôi nay 
bỏ Phật, xả giới, tôi bỏ đức Chánh-đăng-giác; tôi bỏ bậc Vô-thượng-ý 
(Anantabuddhi), bỏ bậc Vô-thượng-giác (Anomabudduhi); bỏ bậc Bồ-đề-trí 
(Bodhipannàna), bỏ bậc không còn ngu sĩ (Vigatamoha), bỏ bậc thông đạt 
tất cả. Như vậy, nói rõ tùy theo từng hiệu của Phật thì thành xả giới. 


Lại nói từ bỏ pháp, trường hợp này không cần nêu rõ danh hiệu cũng thành 
xả giới. Như nói bỏ pháp khéo phân biệt thuyết giảng (Svàkkhàta đhamma), 
bỏ pháp hiện-chứng (Sandritthika), bỏ pháp vượt ngoài thời gian (Akàlika), 
bỏ pháp đến để mà thấy (Ehipassika), bỏ pháp dẫn đạo hướng thượng 
(opanayika), bỏ pháp mà được biết chân thật bằng trí tuệ (Vinnuhi đhamma). 
Lại nói rằng tôi bỏ pháp vô vi (Asankhata), bỏ pháp ly dục (Viràga), bỏ pháp 
diệt-đế (Nirodha), bỏ pháp cam lộ bất tử (Amata dhamma), bỏ pháp Trường 
A-hàm, bỏ Đoản A-hàm, bỏ Phạm võng, bỏ Sơ-bồn kinh, bỏ Tăng-thuật-đa, 
bỏ Ương-quật kinh, bỏ Bồn-sinh kinh (Jàtaka-nikàya), bỏ A-tỳ đàm, bỏ pháp 
thiện công đức (Kusaladhamma), bỏ pháp công đức cũng phi công đức 
(abyàkata dhamma - vô ký pháp), bỏ pháp niệm-xứ (satipatthàna), bỏ pháp 
chánh tỉnh tấn (sammappadhàna), bỏ pháp thần túc (Idhipàda), bỏ pháp căn 
(Indriya), bỏ pháp lực ( bala), bỏ pháp nhân Bồ đề (Bojjhanga), bỏ pháp đạo 
(magga), bỏ pháp quả (phala), bỏ Niết-bàn, tôi bỏ tám vạn bốn ngàn pháp tụ 
(Dhammakkhandha). Nếu nêu rõ ra những danh hiệu như vậy thì thành xả 
ĐIỚI. 


Tôi bỏ Tăng... lời nói này không nêu rõ danh hiệu như bỏ tăng sống theo 
thiện hạnh, tăng theo chánh hạnh, tăng theo như lý hạnh, tăng theo hòa hợp 
hạnh, bỏ tăng bốn đôi, bỏ tăng tám vị, bỏ ứng cúng, bỏ bậc đáng chắp tay 
cúng dường, bỏ vô thượng phước điền (anuttara punnakkhetta) xứng gọi là 
tăng, cũng thành xả giới. Nay tôi xả giới. Lời nói này không nêu rõ danh 
hiệu cũng thành xả giới. Như nói xả giới bằng các danh hiệu như xả giới Tỳ 
kheo, xả giới Tỳ kheo ny, xả thượng-học, thượng-tâm, thượng-tuệ thì thành 


xả giới. Xả luật Tỳ kheo, xả luật Tỳ kheo ny, xả Ba-la-di thứ nhất, thứ hai, 
thứ ba, thứ tư, xả tăng-già-bà-thi-sa, thu-lan-giá (thullaccaya), xả ba-dật-đề, 
xả Ba-la-đề-đề-xánny (pàtidesamniya), xả đột-cát-la, xả đầu-bà-hòa-đa 
(dubbhàsita - tội vi tế), nêu rõ tên các loại giới ấy cũng thành xả giới. Tôi xả 
Ba-la-đề-mộc-xoa, tuy không nêu rõ danh hiệu, cũng thành xả giới. Xả Tỳ 
kheo Ba-la-đề-mộc-xoa, xả Tỳ kheo ny Ba-la-đề-mộc-xoa, nêu ra những 
danh hiệu này cũng thành xả giới. (Nói) tôi xả điều học cũng thành xả giới. 
Xá Tỳ kheo học, Tỳ kheo ny học, thứ nhất, thứ nhì cho đến Ba-la-đề-mộc- 
xoa học, xả Chánh-đăng-chánh-giác học, xả Vô-thuợng-ý học, xả trí tuệ học, 
xả ly vô minh học, tuần tự như trên. 


Tôi nay xả vị hòa thượng độ tôi xuất gia tại chỗ... và truyền giới cụ túc cho 
tôi tại chỗ... Tôi xin xả vị ấy. Như vậy, nếu xả bằng cách nêu rõ danh hiệu 
hòa thượng thì thành xả giới. Tôi nay xả a-xà-lê, lời này tuy không nêu rõ 
danh hiệu cũng thành xả giới. Như nói vị độ tôi, vị dạy tôi, tôi y chỉ vào vị 
đó để học hỏi; tôi xin xả vị ấy. Nếu nêu rõ danh hiệu của a-xà-lê thì thành xả 
giới. Nếu nói tôi xả đệ tử, lời này không nêu rõ danh hiệu nhưng giới cũng 
bị xả. Hay nói người mà tôi độ, tôi truyền giới cụ túc, được tôi cho xuất gia, 
được tôi cho đắc giới cụ túc, nay tôi xả người ấy. Xả đệ tử với danh hiệu như 
vậy thì thành xả giới. Nay tôi xả đệ tử (gọi tôi là) a-xà-lê thì cũng thành xả 
giới. (như nói) người mà tôi cho xuất gia, dạy bảo, học hỏi nơi tôi, tôi xả 
người ấy. Do nêu rõ danh hiệu thì thành xả giới. Tôi nay xả vị đồng học giới 
thì thành xả giới. Người mà "thầy tôi cho thọ giới cụ túc, đắc giới cụ túc từ 
thầy tôi, tôi xả người ầy. Nếu rõ danh hiệu của vị đồng học cũng thành xả 
giới. Nếu nói tôi xả vị đồng học a-xà-lê với tôi thì cũng thành xả giới. Như 
nói người mà a-xà-lê của tôi độ và cho giới cụ túc, học hỏi nơi a-xà-lê Ấy, 
được a-xả-lê của tôi dạy bảo cho biết, tôi xả người Ấy. Như vậy, nếu nêu rõ 
danh hiệu người đồng học a-xả-lê với mình thì thành xả giới. Nếu nói: Tôi 
xả tất cả các vị đồng học thì thành xả giới. Người nào mà cùng học với tôi 
một loại định, một loại tuệ, tôi xả người Ấy. Như vậy, nếu nêu rõ danh hiệu 
tất cả các vị đồng học thì thành xả giới. 


Nếu nói: Tôi đang là người thế tục, thì thành xả giới. Nếu nói: Tôi trở lại đời 
sông như trước, tôi làm khách buôn, cày ruộng, nuôi trâu bò, hưởng năm 
dục. Như vậy, nêu rõ bằng danh hiệu thế tục thì thành xả giới. Nếu nói: Tôi 
đang là cận sự nam thì thành xả giới. Tôi là cận sự nam, nói lần thứ nhì, nói 
lần thứ ba. Tôi giữ năm giới hoặc giữ mười giới. Tôi đang là cận sự nam. 
Như vậy, nếu nêu rõ danh hiệu là cận sự nam thì thành xả giới. Nếu nói tôi 
đang làm tịnh nhân thì giới liền xả. Nói: Tôi đang làm người sai khiến của 
chúng tăng, tôi đang phân chia cháo, phân gạo, phân cây, trái. Dùng danh 


hiệu tịnh nhân như vậy thì thành xả giới. Nói: Tôi làm sa di thì thành xả giới. 
Tôi làm sa di nhỏ, sa di trẻ. Nêu nêu rõ danh hiệu sa di như vậy thì thành xả 
ĐIỚI. 


Nói: Tôi đang làm ngoại đạo thì thành xả giới. Nói: Tôi làm ny-càn-đà 
(nigantha), A-dằần-bà-ca (Ajvivaka), làm Đa-ba-tu (Tàpasa), làm Ba-li-bà-sà 
(ParibbàJaka), làm Bạn-lang-cụ (Pandaranga); dùng những danh hiệu ngoại 
đạo như vậy thì thành xả giới. Nếu nói: Tôi là cận sự nam của ngoại đạo thì 
thành xả giới. Như nói tôi là cận sự nam của Ny-càn, làm cận sự nam của À- 
diễn-ưu-bà-tắc-ca, làm cận sự nam của Đa-bả-tu, làm cận sự nam của Ba-ly- 
ba-xà, làm cận sự nam của Bạn-lang-cụ. Nếu nêu rõ các danh hiệu ngoại đạo 
như vậy thì thành xả giới. Nếu nói tôi không phải là sa-môn thì thành xả 
ĐIỚI. 


Như nói: Tôi phá giới, làm việc ác, làm pháp che đậy ô uế bất tịnh, không 
phải sa-môn mà tự xưng sa-môn, không phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh, 
bên trong chứa đầy hôi thối. Nếu nêu rõ những danh hiệu sa-môn như vậy 
thì thành xả giới. Nếu nói: Tôi không phải là Thích-tử (Asakyaputtiya) nữa 
thì thành xả giới. Nói: Tôi không phải Chánh-đẳng-giác tử, không phải Vô- 
lượng-ý tử, không phải Vô-thí-ý tử, không phải Bồ-đề-trí tử, không phải 
Dũng-mãnh tử, chẳng phải Vô-ngu-si tử, không phải Thông-đạt-vô-ngại tử, 
không phải Thắng-thắng tử, nếu nêu rõ danh hiệu Thích-tử như vậy thì thành 
xả giới. Với nguyên nhân này, với biểu hiện này, với phương tiện này, dùng 
danh hiệu của Phật, nói ra như vậy rồi đều thành nhân của xả giới. Nếu 
không nêu rõ danh hiệu Phật ra mà chỉ nói bằng những từ ngữ còn lại thì 
không thành xả giới. 


Pháp sư nói: - Như vậy tôi đã nói rõ việc xả giới tướng. Đối với việc không 
xả giới đã nêu thì không nên nghỉ ngờ. Tôi đã nói rộng việc xả giới, lấy 
người làm nguyên nhân, hoặc nhân vì người mà thành xả giới, hoặc nhân vì 
người mà không thành xả giới. 


-OoOOo- 


Pháp sư nói: - Luật bản có nói: Phật bảo các Tỳ kheo: Thế nào là không 
thành xả giới? Câu nói bắt đầu bằng sự điên đảo, hoặc dạ-xoa điên cuÔng, 
hoặc nói năng điên cuồng, ngoài ra những trường hợp xả giới do tâm điên 
đảo, thì không thành xả. Với ý rất thích thú, xả giới với người điên cuồng 
nhưng kẻ điên này không hiểu giới thì không thành xả giới. Người tâm tính 
không bình thường thì cũng như dạ xoa. 


Pháp sư nói: - Điên cuồng như dạ-xoa cũng như lời nói điên cuồng đều 
không có tội, sau sẽ nói rõ. Xả giới với tâm không ổn định thì không thành 
xả giới. Như quá đau khổ, khô như dao cắt vào thân làm cho ngất ngây nên 
nói ra lời xả giới thì không thành xả. Nếu nói xả giới với người quá đau khổ 
nhưng họ vì đang đau khổ nên không hiểu lời nói này thì cũng không thành 
xả ĐIỚI. Nếu nói xả giới với thiên thần như địa thần cho đến thiên thần A- 
suất-ny-xoa (Akanitthadevatà) thì không thành xả giới. Nếu nói xả giới với 
súc sinh như ma-hằu-la-già, ca-lâu-la- khẩn-na-la, voi, vượn khi (mahoraga, 
garula, kinnara, hatthin, makkata) và các loại súc sinh khác thì không thành 
xả. Người điên cuồng nói xả giới với người điên cuồng, vì không hiểu nên 
không thành xả. 


Pháp sư nói: - Hướng đến thiên thần xả giới thì họ biết ngay vì họ có công 
đức lớn. Họ có ba nhân thọ thai (tihetupatisandhika) nên hiểu biết nhanh. 
Nếu người này thay đôi tâm, muốn xả giới thì chư thiên thần đã biết rõ. Vì 
hộ trì sự dễ thay đổi của tâm người nên đức Phật không cho mắt giới. Do đó, 
Phật không cho phép xả giới với thiên thần, không ngăn cẩm đối với người, 
có trường hợp cho phép, có trường hợp không cho, có trường hợp xem như 
nhau, có trường hợp xem không như nhau. Nếu nói với người thế tục hay xả 
giới mà hiểu rõ việc xả giới thì thành xả giới. Nếu người kia không hiểu thì 
không thành xả giới. 


Pháp sư nói: - Tôi nói về ý nghĩa này. Thiện ngữ (Ariyaka) nghĩa là ngôn 
ngữ mà người thiện xử dụng. Đó là ngôn ngữ nước Ma-yết (Magadhabhàsà). 
Nếu ở vùng biên địa như nước An-đả-la-di (Andha-damila) thì không hiểu 
ngôn ngữ nước Ma- -yết. Có những nước ngôn ngữ khác nhau nên không hiểu 
tiếng nói của nhau. Do đó, khi cần phải giáo hóa, ông nói lời nước Ma-yết 
nhưng họ không hiểu thì trước hết phải dạy cho họ hiểu. Lời nói đùa, nói 
gấp, nói nhầm, như nói tôi xả Phật, do nói như vậy với sự ngu sĩ thì không 
thành xả giới. Người có trí tuệ mà nói gấp, nói nhằm, cũng không thành xả 
giới. Không muốn xả giới mà nói xả thì cũng như người đọc luật, như người 
nghe luật, như người tụng luật, như người dạy luật (nói về xả giới). Nói 
những lời như vậy thì không thành xả giới. Muốn nói với người khác nhưng 
không nói nhưng đã có tướng trạng giới suy (nên có ý nghĩ) tôi nay xả giới; 
nhưng không nói ra. Đây là muốn nói mà không nói. Nói với người ngu sỉ, 
người già cả, tượng người bằng đất, bằng gỗ, với trẻ con nơi thôn dã và đến 
nơi nhưng không nói thì không thành xả giới. 


Pháp sư nói: - Tôi nói tóm lại, nếu dùng tất cả những phương tiện thuận lợi 
mà bắt đầu băng câu nói tôi xả Phật thì thành xả giới. Nêu nói khác ( thiêu 
chi tiêt này) thì không thành xả giới. 


Pháp sư nói: - Bắt đầu từ việc hành động bắt tịnh, tôi sẽ trình bày về ý nghĩa 
này. Như trong luật nói, thê nào là hành động bât tịnh? 


Đáp: - Là làm việc bất hảo, việc người thiện không làm, là hành động của kẻ 
hoang đã, ngu si. Như trong luật nói rằng tội trọng có khi do việc lấy nước 
nơi văng vẻ chỉ có hai người. Ý nghĩa của ác pháp này là bắt đầu từ việc lấy 
nước (Odakantika) đưa đến sự việc xúc chạm nhau qua bãi cát và thành tội 
lớn, nên gọi là bất tịnh hạnh. 


Nơi khuất kín là nơi vắng người nên hai người có thể làm việc bắt tịnh. 
Hỏi: - Thế nào là làm việc bắt tịnh? 


Đáp: - Cả hai đều mong muốn và thích thú, hay cả hai đều thụ hưởng dục thì 
gọi là làm việc bất tịnh. Như trong luật nói rằng đem phần ngoài thân thể của 
nam đặt vào phần ngoài thân thể của nữ và ngược lại, đem nam căn đặt vào 
nữ căn, nếu đi vào chỗ gió không vào được, chỗ âm ướt bằng chừng một hạt 
mẻ (Ekatilabijamattampi vàtena asamphutthe allokàse pavesetI) thì phạm tội 
Ba-la-dy. Trong nữ căn (Ithinimitta) có bốn mặt và phần giữa (passa) là 
năm. Cả năm chỗ này đều là nơi sinh tội. Nam căn cũng có bốn mặt và phần 
đầu có kín và lộ. Cả sáu phần này, một phần nào điếp, xúc cũng bị phạm tội 
Ba-la-dy. Phần khuất kín như cong ngón tay, phần đầu lộ ra, cao thấp đều 
phạm. Nếu nam căn có mọc thịt chết nên không cảm giác thích thú, phạm 
Đột-cát-la; có cảm giác thích thú, phạm Ba-la-dy. Dùng lông ở nam căn, đầu 
ngón tay đưa vào (nữ căn), phạm Đột-cát-la. 


Pháp sư nói: - Đây là làm việc bất tịnh. Vì sao? Đây là lời bất thiện, các 
trưởng lão nghe nói đến việc bắt tịnh này thì cần thận chớ kinh ngạc. Đây là 
tâm tàm quí của sa-môn, nên chí tâm hướng về Phật. Vì sao? Đức Phật vì từ 
bi đối với chúng ta, ngài là bậc đế vương trong thế gian này, đã từ bỏ ái dục 
đạt đến chỗ thanh tịnh, vì thương tưởng đến chúng ta mà chế định giới luật 
nên nói ra lời thô ác này. 


Người nào quán sát công đức của Như Lai như vậy thì không có tâm chê bai. 
Nêu Phật không nói sự việc này thì làm sao chúng ta biệt được tội Ba-la-dy, 
tội Thu-lan-giá, tội Đột-cát-la. Nêu pháp sư thuyêt giảng cho người, cho 


phép người nghe và người nói dùng quạt che mặt, cần thận chớ cười lộ răng 
(cười lớn). Ai cười thì đuôi họ ra. Vì sao? - Đức Phật Chánh-đắng-giác vì 
thương chúng sinh nên nói ra từ kim khẩu, các vị nên sinh tâm tàm quí để 
lắng nghe, sao lại cười, nên phải đuôi ra. Cho đến cùng với súc sinh, đây là 
lời sau cùng, cùng súc sinh cũng bị phạm Ba-la-dy, huống chi với người nữ. 


Pháp sư nói: - Tuần tự tôi sẽ giải thích. Chúng sinh có chân không chân. 
Không chân như rắn, hai chân như gà cho đến chim cánh vàng, bốn chân 
như mẻo cho đến chó, các loại lớn dài như trăn rắn. Tiếp xúc vào một trong 
ba chỗ của các loài lớn này, chừng bằng hạt mè thì phạm Ba-la-dy. Đối với 
các loại nhỏ không thể (hành dâm) được thì phạm Đột-cát-la. Đối với cá, đối 
với các loại cá, rùa, giải, trạnh, sò mà phạm vào ba chỗ như trên thì cũng bị 
tội. Trong trường hợp này có sự khác nhau chút ít, gặp miệng sò rất lớn, nêu 
đưa nam căn vào bên trong miệng sò mà không đủ, chỉ tiếp xúc như mụt 
nhọt thì phạm thu-lan-giá. Nếu tiếp xúc với ba chỗ của các loại gà, quạ, chim 
trĩ, kên kên... tùy trường hợp mà phạm Ba-la-dy hay Thu-lan-giá. Nếu phạm 
vào ba chỗ của mèo, chồn, chó... thì mắc tội như trên. 


Ba-la-dy nghĩa là thối đọa, thua. Đây là tội của Tỳ kheo. Như trong luật có 
nói: Phật bảo A-Nan rằng vì Bạt-Xà-Tử ta đã chế định giới Ba-la-dy, Tỳ 
kheo nào có làm việc như vậy thì phạm tội Ba-la-dy. Đây gọi là Ba-la-dy. 


Pháp sư nói: - Ai phạm giới này, gọi là kẻ Ba-la-dy. Do đó, trong phẩm Ba- 
lị-bà (Parivàna) có kệ: 


Ta thuyết Ba-la-dy 

Ông hãy chú ý nghe 

Đọa, lạc không hoàn hảo, 

Trái nghịch với chánh pháp, 
Không được cùng sống chung, 
Nên gọi Ba-la-dy. 


Đây nghĩa là người phạm tội Ba-la-dy thì bị gọi là đọa, cũng gọi là rơi ra 
khỏi pháp Như Lai, không còn là Thích-tử, không còn hoàn hảo trong pháp 
Tỳ kheo, nên gọi là Ba-la-dy. Không được sống chung nghĩa là không được 
cùng chung hành động như lúc đầu. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ tuần tự nói về tội ấy. Tăng có chung bốn hành động là 
trong giới đàn cùng nhau hòa hợp làm bôn pháp sự, gọi là cùng một hành 
động. Gọi là năm hành động Ba-la-đề-mộc-xoa nghĩa là khi tăng cùng thuyêt 


Ba-la-đề-mộc-xoa ở một chỗ thì người không biết tảm quí thì không được 
vào, không được vào dự tăng sự với chúng tăng mà bị đuôi ra ngoài, nên gọi 
là không được sống chung. Thế nên, trong luật bản nói rằng không được 
cùng bồ tát và làm các pháp yết-ma. Tỳ kheo phạm tội Ba-la-dy thì không 
được sống chung với tăng. 


Như vậy là đã trình bày thứ tự các câu văn giới, vì muốn phân biệt rõ khi 
phạm các chỗ khác nên Như Lai kết bằng câu văn này. Căn đưa vào căn 
không chỉ riêng cho người nữ mà cho tất cả giống cái. Nếu phụ nữ bằng 
vàng bạc thì không thuộc phi xứ. Nếu đúng là xứ thì phạm tội. Tôi sẽ nói: 
Nữ có ba nghĩa là trong ba loại nữ căn. Người nữ có ba đạo (chỗ sinh tội), 
hoàng môn có ba loại và có hai căn, đàn ông có ba loại đều thuộc Ba-la-dy. 
Người nam, nữ là có đủ 12 xứ, đây cũng dễ hiểu. Hai căn của hoàng môn sẽ 
giải thích sau. 


Nữ nhân có ba căn, súc sinh cái cũng vậy, phi nhân nữ có ba căn ( cộng lại là 
chín căn). Riêng hoàng môn có hai căn; người, phi nhân và súc sinh cộng lại 
chín căn. Người hoàng môn, phi nhân hoàng môn, súc sinh hoàng môn đều 
có hai, hợp lại là sáu căn. Nhân nam, phi nhân nam, súc sinh nam hợp lại là 
sáu. Tổng cộng là ba mươi căn. Nếu hai căn tiếp xúc nhau chỉ bằng hạt mè 
để làm việc bất tịnh thì phạm Ba-la-dy. Nếu không do tâm dâm dục thì 
không thành tội này. 


Thế nên trong luật nói: Tỳ kheo không có tâm dâm dục. Đây là nói lúc đầu. 
Tỳ kheo ở đây chỉ cho Tỳ kheo làm việc dâm dục. Cốc đạo là hậu môn. Nếu 
Tỳ kheo hành dâm vào cốc đạo, đưa vào chỉ bằng hạt mè, bị tội Ba-la-dy. 
Nếu mình không chủ động làm mà bảo người làm cho mình, khi làm có ý 
hưởng ứng thích thú thì cũng bị tội như trên. Đây là có ý chứ không phải do 
việc khác mà mắc tội. Người xuất gia bị người khác ép buộc làm việc bất 
tịnh. Tỳ kheo này không hưởng ứng thích thú mà nhất tâm hộ giới thì không 
phạm tội. Nếu sau đó, người này thích thú thì phạm tội Ba-la-dy. 


Có kẻ thù oán đem người nữ đến muốn phá hoại Tỳ kheo, hoặc dụ dỗ bằng 
thức ăn. Đến gặp Tỳ kheo, bạn bè, thân quyên nói: - Đại đức! Đây là việc 
làm của chúng tôi, xin đại đức hưởng ứng cho. Nửa đêm, họ đưa người nữ 
đến, gọi Tỳ kheo thức giấc, hoặc nắm, tay, chân, đầu Tỳ kheo rồi đưa nữ căn 
hay cốc đạo vào căn Tỳ kheo. Nếu Tỳ kheo này hưởng lạc cả trong ba giai 
đoạn thì phạm tội Ba-la-dy, dù tinh có xuất ra hay không cũng phạm. Không 
được nói thế này: Đây là do kẻ thù giữ tôi lại nên không phạm. Nếu tâm có 
thích thú trong bốn giai đoạn thì phạm. Một, khi mới đưa căn vào; hai, căn 


vào trong; ba, lấy ra; bốn, có thích thú. Nếu khi căn mới vào mà không thích 
thú, nhưng khi vào trong và lấy ra có thích thú thì phạm Ba-la-dy. Khi căn 
vào và đã vào trong không thích thú nhưng khi lẫy ra có thích thú thì phạm 
Ba-la-dy. Trong bốn giai đoạn đều không thích thú thì không phạm. Không 
thích thú nghĩa là như đưa căn vào miệng rắn độc, như đưa vào lửa. Thế nên 
trong luật có nói: Khi đưa vào lẫy ra mà không thích thú thì không phạm Ba- 
la-dy. 


Do đó, Tỳ kheo tọa thiền quán sát khổ, không, vô ngã, không kê đến thân 
mạng, khi người nữ vây quanh thì xem như lửa bao vây, đối với năm dục 
xem như năm dao bén của bọn giặc làm hại. Như vậy thì không có tội. Ở 
trên là phần bốn việc. Bốn việc đã rõ như vậy, khi có kẻ thù đưa người nữ 
đến chỗ Ty kheo, thì không chỉ phạm nơi cốc đạo mà nơi tiểu tiện hay miệng 
cũng bị tội. Lại nữa, khi kẻ thù đưa người nữ đến, hoặc nữ thức suốt đêm, 
hoặc đưa người nữ bị say, nữ bị điên, cuồng, nữ đã chết, hoặc thây chết 
người nữ mà dã thú chưa ăn. 


Pháp sư nói: - Chưa ăn nghĩa là chưa ăn nữ căn. hoặc đưa thây chết ngưỡi nữ 
đến mà nữ căn bị hư hoại nhiều hay ít, không chỉ riêng nữ căn mà cốc đạo 
hay miệng cũng vậy. Không chỉ riêng người nữ mà súc sinh cái cũng vậy, 
trong ba chỗ ấy hư hoại còn lại nhiều hay ít. Đàn ông hai căn và hoàng môn 
hai căn bị hư còn lại nhiều hay ít. Đây có bốn loại như vậy. 


Pháp sư nói: - Người nữ có ba đạo, ba đạo chung cho bốn (trường hợp?), 
người nữ không ngủ có ba cho bốn, người nữ say có ba cho bốn, người nữ 
điên có ba cho bốn, người nữ cuồng có ba cho bốn, thây người nữ còn lại 
nhiều có ba cho bốn, thây người nữ còn lại ít có ba cho bốn, thây người nữ 
còn lại rất ít có ba cho bốn, cộng lại có hai mươi bảy (2); phi nhân nữ, súc 
sinh nữ cũng vậy, hợp ba loại nữ lại có 81 (2). Hoàng môn hai căn giống như 
người nữ, cộng lại có §1 (2). Hoàng môn và người nam cả hai có ba chỗ 
cộng lại là 54 (2). Phi nhân nam và súc sinh nam đều có hai căn cộng lại là 
54 (2). Như vậy, cả người nữ cộng lại có 270 chỗ, nghĩa này dễ hiểu. Tôi sẽ 
giải thích về ý nghĩa câu còn lại nhiều hay ít. 


Tại nước Sư tử có hai luật sư cùng học với một a-xà-lê. Một vị tên đại đức 
Ưu-Ba-Đế-Tả (Upatissa), vị thứ hai tên đại đức Tả-Tả-Đề-Bà (Phussadeva). 
Hai vị pháp sư này hộ trì luật tạng như đang ở nơi kinh sợ. Ưu-Ba-Đế-Tả có 
đệ tử rất nhiều trí tuệ, một là đại đức Ma-Ha Ba-Đầu-Ma (Mahàpaduma), vị 
thứ hai tên Ma-Ha Tu-Ma (Mahàsumma). Ma-Ha Tu-Ma đã học hết luật đến 
chín lượt. Tuy cùng Ma-Ha Tu-Ma nghe luật đến chín lượt nhưng Ma-Ha 


Ba-Đầu-Ma học riêng thêm chín lượt nữa nên rất giỏi. Sau chín lần học luật, 
đại đức Ma-ha Tu-Ma lìa a-xà-lê, qua sông ra ở riêng. Nghe đại đức Ma-ha 
Tu-Ma đã qua sông ra ở riêng. Ma-Ha Ba-Đầu-Ma suy nghĩ: Vị luật sư ở 
đây rất tài giỏi, thầy ấy đang còn mà vị kia lại đi đến ở trú xứ khác, thật là 
dũng mãnh. Nếu thầy đang còn, thì hằng năm ta nên đến nghe luật tạng và 
các phần chú giải chứ không phải chỉ học một lần, đọc tụng thông suốt mới 
gọi là luật sư cung kính luật. 


Một hôm, đại đức Ưu-Ba-Để-Tả và Ma-Ha Ba-Đầu-Ma đứng đầu, dạy 500 
đệ tử. Trong khi đang ngồi thuyết giảng về các câu văn trong phần Ba-la-dy, 
có một đệ tử hỏi thầy: Thưa đại đức! (Căn) còn lại nhiều (hơn một nữa) thì 
phạm Ba-la-dy, còn lại ít thì phạm Thu-lan-dá, vậy còn lại một nữa thì như 
thế nào và bị những tội gì? 


Thầy đáp: - Trưởng lão! Sở dĩ Như Lai chế định Ba-la-dy thì chế tất cả, nếu 
thuộc chỗ Ba-la-dy thì kết tội Ba-la-dy. Đây là tội thuộc thế gian, không phải 
tội do kết. Nếu là còn nữa phần mà phạm tội Ba-la-dy thì Phật đã kết rồi. 
Không thấy như vậy ở Ba-la-dy chỉ thấy ở Thu-lan-dá. Đối với tử thi, ở 
trường hợp còn nguyên quá bán thì Phật kết tội Ba-la-dy, còn lại ít thì kết tội 
Thu-lan-dá. BỊ tội Thu-lan-dá mà không bị tội (Ba-la-dy) vì (căn) còn lại ít. 
Đối với tử thi nên biết không còn sống, mà phân thịt ở căn như da ngoài, gân 
vẫn còn thì phạm Ba-la-dy. 


Nếu thịt đã hư rã, da không còn nhưng vẫn còn hình dạng, có thể đưa nam 
căn vào được thì phạm tội tội trọng. Nếu căn bị hư hết không còn hình dạng, 
bằng phẳng như vết thương thì phạm Thu-lan-dá. Nếu bị chó ăn, căn không 
còn ở thây chết, hành dâm vào thịt chỗ ấy thì phạm Đột-cát-la. Nếu tử thi đã 
bị thú ăn hư hoại hết chỉ còn lại ba chỗ mà hành dâm được vào những chỗ ây 
thì phạm tội trọng. Nếu còn ít hơn một nữa thì phạm tội Thu-lan-dá. Nếu với 
tâm dâm dục, đưa căn vào mắt, mũi, tai, da qui đầu, vết thương người sống 
bằng chừng một hạt mẻ thì bị tội Thu-lan-dá. Các chỗ khác như nách thì bị 
tội Đột-cát-la. Do tâm dâm dục với tử thi chảy nước, chỗ Ba-la-dy thì phạm 
Thu-lan-dá, chỗ Thu-lan-dá phạm Đột-cát-la. Nếu phạm vào chỗ Đột-cát-la, 
tùy theo sự việc phạm mà kết tội. Nếu tử thi này sình trướng hôi thối, ruồi 
lần bu quanh, mũ chảy ra từ chín lỗ, khó đến gần thì với chỗ Ba-la-dy phạm 
Thu-lan-dá, chỗ Thu-lan-dá phạm Đột-cát-la, các chỗ Đột-cát-la mà hành 
dâm thì phạm Đột-cát-la. Hành dâm vào mũi các loài súc sinh như voI, ngựa, 
bò, lừa, lạc đà, trâu thì phạm Thu-lan-dá. Với mắt, tai, vết thương và các nơi 
khác của các loài trên thì phạm Đột-cát-la. Nếu chết đã rịn nước, với chỗ Ba- 
la-dy thì phạm Thu-lan-dá, với chỗ phạm Đột-cát-la thì tùy theo trường hợp 


nặng nhẹ mà mắc tội. Nêu tử thi sình lên thì như trước đã nói bị tội Đột-cát- 
la. Với da qui đâu người nam, hoặc thích sự mêm trơn, hoặc thích làm với 
tâm dâm dục, hai bên cùng năm nam căn nhau bị tội Đột-cát-la. 


Nếu nắm nữ căn với tâm dâm dục, bị Thu-lan-dá. Như trên rút ra từ bộ Đại- 
nghĩa-sớ (Mahàathakathà). Nêu Tỳ kheo với tâm dâm dục, năm nữ căn, hoặc 
hôn nhau bị tội Thu-lan-dá, duyên khởi do a1? 


Đáp: - Do nhóm sáu Tỳ kheo. Khi ấy, sáu Tỳ kheo ở bờ sông A-dằn-la-ba- 
đế-dạ (Aciravatinadì). Khi cùng các con bò lội qua sông, họ nắm sừng và 
hành dâm vào vùng giữa sừng hoặc ở vùng có lông dưới tai tiếp giáp trên 
lưng, ma sát với ý dâm, không thể nói hết. Đức Phật bảo các Tỳ kheo: Nếu 
cọ sát do tâm dâm dục thì phạm tội Thu-lan-dá. Tất cả tướng trạng như vậy, 
hãy suy xét để hiểu, không để mất ý nghĩa này. Thế nào là không mất ý 
nghĩa này? 


Vì ý muốn dùng miệng đưa qua miệng, trường hợp không thành tướng dâm 
dục vì vốn không có tâm dâm dục thì bị tội Đột-cát-la. Trường hợp có cảm 
thọ thích thú với cảm giác mềm trơn, dùng miệng tiếp xúc miệng, tăng-già- 
bà-thi-sa. Dùng nam căn tiếp xúc phần ngoài của nữ căn, tăng-già-bà-thi- sa. 
Dùng nam căn tiếp xúc phần ngoài của súc sinh cái, Thu-lan-dá. Nếu tiếp 
xúc vì thích sự mêm trơn, Đột-cát-la. 


Tổng cộng có 269 trường hợp. Đã nói xong về bốn loại. Như vậy đức Thế 
Tôn vì hộ trì người thuận theo giới nên nói ra 274 loại. Như Lai vì muốn 
ngăn chặn các Tỳ kheo ác trong tương lai không thể nói rằng dùng vật bọc 
nam căn lại mà hành dâm thì vô tội. Do đó đức Phật bày ra sự việc này đề 
bảo vệ chánh pháp, không cho 274 điều trên xảy ra trong tương lai, biểu hiện 
phân biệt với 14 ngăn che. Có kẻ thù đem người nữ đến muốn phá hoại Tỳ 
kheo tịnh hạnh. Họ dùng cốc đạo, thủy đạo, hai miệng với hai cách sau để 
phá hại Tỳ kheo. Một, có cách không cách, có cách là ba đường của người 
nữ, không cách là căn của Tỳ kheo. 


Pháp sư nói: - Ta sẽ phân tích sự việc này. Có cách nghĩa là tại ba đường của 
người nữ, dùng vật như lá cây, vải hay da thục, sáp ong, chì, thiệt đề ngăn 
cách nữ căn. 


Pháp sư nói: - Ngăn cách tùy theo vật thuận tiện, có và không ngăn cách đi 
vào nhau dù cho không cách có cách, không cách không cách, có cách có 
cách mà hành động với tâm dâm dục đêu phạm tội Ba-la-dy. Phạm vào Ba- 


la-dy thì bị tội Ba-la-dy, phạm Thu-lan-dá thì bị tội Thu-lan-dá, phạm Đột- 
cát-la thì bị tội Đột-cát-la. Nếu lấy vật đậy nữ căn lại rồi hành dâm trên vật 
ây, Đột-cát-la. Lấy vật cột vào nam căn, đem đầu vật ẫy đua vào trong nữ 
căn, Đột-cát-la. Đưa hai vật trên ma sát nhau, Đột-cát-la. Đặt ống trúc, đồng 
vào nữ căn và hành dâm trong ống này. Nếu có tiếp xúc với thịt thì phạm 
Ba-la-dy. Nếu ống nứt ra hai bên, làm tiếp xúc với thịt, Ba-la-dy. Nếu dùng 
ống trúc có đốt đậy trên đầu nam căn, nhưng bốn bên phần còn lại có tiếp 
xúc với thịt nữ căn, Ba-la-dy. Nếu căn ở trong ống, không tiếp xúc với thịt, 
Đột-cát-la. Như vậy với tất cả tội tướng, ông đã rõ. Phần trên là bốn sự ngăn 
cách. 


Đã nói rõ bốn sự ngăn cách là như vậy, không chỉ riêng trường hợp kẻ thù 
đem người nữ đến chỗ Tỳ kheo mà họ đem Tỳ kheo đến chỗ người nữ cũng 
có cách và không cách như nói ở trước. Đã nói xong về bốn việc do kẻ thù. 
Vì sao? Vì kẻ thù của Tỳ kheo mới làm như vậy. Hoặc nhà vua là kẻ thù thứ 
nhất. Tôi sẽ trình bày. Những kẻ thù này đem đến chỗ Tỳ kheo bằng những 
kẻ như người nữ, hoặc giặc hoặc người nam đa dục thích thú với việc hành 
dục, hoặc kẻ phóng dật ưa thích dục, đến chỗ Tỳ kheo, hoặc giặc càn-đà là 
giặc thường lẫy tim người để tế qui thần. 


Vì sao? Giặc này không chịu cày ruộng, trồng trọt để nuôi vợ con, chỉ sống 
bằng nghề cướp phá người trong làng, người buôn để lẫy vật. Những kẻ giặc 
càn-đà đi cướp thường bị lao nhọc vì người trong làng và người buôn có 
phòng vệ nên không thê lấy được. Tỳ kheo ở chỗ vắng vẻ không người bảo 
vệ nên đễ bị cướp. Khi bắt được Tỳ kheo, do suy nghĩ nếu giết Tỳ kheo thị 
bị tội nặng, nên chúng muốn phá giới hạnh của Tỳ kheo nên đưa người nữ 
đến đề vị ấy phá giới. 


Pháp sư nói: - Như bôn việc đã nói ở trước. Trước đây đã nói người nữ có ba 
đạo (đường) hành dâm, đã nói qua rôi, nay nói rõ đê không còn nghi ngờ. 
Dùng đạo đưa vào đạo. 


Hỏi: - Dùng đạo đưa vào đạo nghĩa là gì? 


Đáp: - Người nữ có ba đạo, với một trong ba đạo này, đưa nam căn vảo. 
Trường hợp hai đạo hợp lại thành một, như đưa vào bằng thủy đạo mà lấy ra 
theo cốc đạo. Đưa vào từ cốc đạo mà lấy ra theo thủy đạo. Đưa vào theo 
thủy đạo nhưng bên cạnh thủy đạo có vết thương nên lấy ra từ vết thương. 
Do phi đạo nghĩa là đưa vào theo vết thương, lấy ra theo thủy đạo. Từ phi 
đạo đưa vào, hay lấy ra theo phi đạo, Ba-la-dy. Thu-lan-dá là trường hợp hai 


đường vết thương hợp lại thành một, đưa vào theo vết thương thứ nhất, lấy 
ra theo vêt thương thứ hai. 


Thứ đến, tôi sẽ nói về hai trường hợp nếu không biết, không thích thú thì 
không phạm tội. Tỳ kheo ngủ mà biết, thích thú thì không được nói tôi ngủ. 
Nếu họ nói không biết, không cảm giác, thì người nói được thoát tội và đuổi 
người thứ hai hoàn tục. Nên hỏi người ngủ răng ngươi có thích thú không? 
Nếu họ có thích thú thì Ba-la-dy. Nếu họ cố ý làm thì không cần hỏi. Như 
vậy đã rõ về trường hợp có tội. Trường hợp không có tội vì không biết: Tỳ 
kheo này ngủ say không biết như người nhập định, hoàn toàn không biết gì 
thì vô tội. 


Như trong luật có nói rằng Tỳ kheo thưa: - Bạch Thế Tôn! Con không biết 
VIỆC ây. 


Phật dạy: Này Tỳ kheo! Nếu không thức, không biết thì không phạm tội. 
Thức mà không cảm giác là biết vì đã thức nhưng không cảm giác thích thú 
thì vô tội. Như trong luật có nói: Thưa Thế Tôn! Con đã thức nhưng không 
thích thú. 


Phật dạy: - Này Tỳ kheo! Nếu đã thức nhưng không thích thú thì không 
phạm tội. Điện cuồng có hai trường hợp. Một, điên cuồng bên trong. Hai, 
điên cuồng bên ngoài. Điên cuồng bên ngoài như có máu ở khắp thân thể, 
nên khi bệnh phát sinh thì cả người sinh ghẻ lở, chấn động toàn thân, dùng 
thuốc trị thì hết. Nếu bệnh thuộc bên trong, phát sinh cuồng loạn, không còn 
biết khinh trọng mà dùng thuốc không thể trị được. Bệnh điên cuồng như 
vậy thì không phạm. Mắt trí nghĩa là như bị dạ xoa làm tâm trí bị thay đối. 
Có hai trường hợp. Một, dạ- xoa hiện hình làm cho người bị sợ hãi nên mất 
trí. Hai, dạ-xoa đưa tay vào miệng người và xáo trộn ngũ tạng nên mất trí. Bị 
mắt trí vì hai trường hợp này thì không phạm tội. Người bị trường hợp điên 
cuồng mất trí này, gặp lửa thì năm vào như năm vàng, thấy phân thì bốc như 
bốc bột chiên đàn. Người điên cuồng như vậy phạm giới không có tội. Gặp 
người khi mất trí, khi tỉnh nếu hành động khi tỉnh thì phạm. Người bệnh thì 
trong thời gian bị bệnh không phạm. Ban đầu nghĩa là hành động đầu tiên 
như Tu-Đề-Na thì không phạm Ba-la-dy. Ngoài ra các trường hợp khác như 
di- hầu Tỳ kheo Bạt-Xà-Tử thì phạm tội Ba-la-dy. Như trên đã giải thích 
phần luật bản (Padabhàaniyavannanà nitthità). 


Chú Giải Luật Thiện Kiến 


-Quyền Thứ Bảy- 
——- OÚO --- 


Quyên thứ tám 


Đã nói tổng quát để biết về các dục trong văn giới, quí vị nên biết rằng khi 
hành động có ý thức thì (tùy theo hành động) sẽ có nghiệp công đức hay tội 
thế gian. 


Phát sinh nghĩa là theo giới bản, giới phát sinh từ sáu câu nói về giới. 


Pháp sư nói: - Sau sẽ giải rộng, nay nói lược. Giới sau nhân vào sáu loại giới 
mà phát sinh. Có giới phát sinh từ bốn loại. Có giới phát sinh từ ba loại. Có 
giới phát sinh từ Ca-hy-na. Có giới phát sinh từ lông dê. Có giới phát sinh từ 
tâm xả (Atthikathinasamutthànam, atthi elakalomosamutthànam, atthi 
dhuramikkhepàdIisamutthànam). Trong này, có trường hợp phát sinh do làm. 
Có trường hợp phát sinh vì không làm. Có trường hợp phát sinh do làm và 
không làm. Trong này, có biết được thoát (tội), có biết không được thoát 
(tội). Trong giới này, có tâm được thoát nghĩa là có biết nên được thoát. 
Ngoài ra, không phải là biết mà được thoát. Lại có giới vô tâm, có giới hữu 
tâm. 


Hỏi: - Có giới hữu tâm nghĩa là gì? 
Đáp: - Hành động có tâm nên có tội. 
Hỏi: - Thế nào là vô tâm? 


Đáp: - Tâm không tự chủ được nên bị tội. Đây là tất cả tội thuộc thế gian. 
Chê giới tội có hai, nay trình bày về các tội tướng. 


Hành thiện thọ nghĩa là có giới thuộc thân nghiệp, có giới thuộc khẩu 
nghiệp. 


Hỏi: - Thế nào là thân nghiệp? 
Đáp: - Nhân hành động của thân mà phạm tội nên gọi là thân nghiệp. Nhân 


hành động của miệng mà phạm tội nên gọi khẩu nghiệp. Lại có giới thiện và 
giới bât thiện. Ba mươi hai tâm bât thiện phi bât thiện sinh tội. Dục giới có 


tám thiện tâm, mười hai bất thiện tâm, mười tâm vô ký. Từ thiện tâm, vô ký 
tâm có hai tri tâm. Trong các tâm này, do thiện tâm mà bị tội thì gọi là thiện 
tội. Ngoài ra, tuần tự cũng được nói như có giới ba thọ, có giới hai thọ, có 
giới một thọ. Trong ba thọ, nhân vì ba thọ mà bị tội gọi là ba thọ; hoặc do 
thọ lạc, hoặc do xả thọ bị tội, gọi là hai thọ. Hoặc do khổ thọ bị tội, gọi là 
một thọ. Như vậy là nhân vào tưởng vô ký, hữu tâm, gây tánh tội vì hành 
động theo thiện thọ. Các vị đã biết sự phức tạp này rồi, trong các sự phát 
sinh thì Ba-la-dy nhân vào đâu mà có, chính là nhân vào một loại mà phát 
sinh. Xét theo chi thì có hai chi. Đó là dựa vào thân và tâm phát sinh. Hành 
động với hai chi đó nên bị tội, gọi là nhân của hành động. Tưởng nghĩa là 
tưởng trụ, nếu không tưởng dục thì thoát tội. Trường hợp vô tội là không 
biết, không cảm giác, không hưởng thọ, không thích thú. Hữu tâm là hành 
động với tâm dục, sau đó bị tội. Tánh tội là tội tự nhiên. Nếu thân và tâm 
cộng tác thì sau đó bị tội. Hành động do tham thì gọi là bất thiện. Do hai 
pháp là lạc hay xả mà bị tội thì gọi là hai thọ. 


Pháp sư nói: - Tất cả tội tướng đã nói rõ như trên, các vị hãy biết lấy. 
Di hầu Bạt-Xà-Tử Lão xuất gia cập lộc. 
(Makkhati VIJjputtà ca-pe-buddhapabbajito migo). 


Kệ này gọi là Ưu-đà-na (udàna). Để cho các luật sư đời sau dễ nhớ nên Thế 
Tôn dạy kệ này cho Ưu-Ba-Ly. các vị hãy xét kỹ tội tướng. Việc Di-hầu 
Bạt-Xà-Tử là tùy chế. Bạch y nghĩa là hành dâm với kẻ thế tục (mặc y phục 
trắng). Áo cỏ nghĩa là ngoại đạo kết cỏ làm y phục. Áo vỏ cây nghĩa là y 
phục làm bằng vỏ cây đã lột. Áo mảnh ván nghĩa là dùng tấm ván che trước 
và sau y phục. Phát Khâm-bà-la (Kesakambala) là người dệt tóc, người làm 
y phục. Mao Khâm-bà-la (vàlakambala) là dùng lông đuôi con trâu ly 
(Camaravàla) để dệt y phục. Giác diên xí y (Ulùkapakkha) là kết những cánh 
chim diều hâu lại làm y phục. Lộc bì y (ajinakkhipa) là dùng da đùi nai còn 
cả lông làm y phục. 


Hỏi: - Trường hợp nào giết người mà không bị tội Ba-la-dy? 


Đáp: - Vốn vì thích thú sự mềm mại chứ không có tâm giết nên chỉ phạm tội 
tăng-già-bà-thi-sa. Tỳ kheo ny Uất-ba-La-Hoa (Uppalavannà) vốn là trưởng 
giả nữ ở nước Xá-vệ. Trong quá khứ trăm ngàn kiếp, Tỳ kheo ny này đã làm 
các việc lành nên rất xinh đẹp yêu kiều. Sắc đẹp vị này như hoa Ưu-bát-la. 


Do đã viễn ly các phiền não, Tỳ kheo này càng xinh đẹp thêm nên có tên Tỳ 
kheo Liên-hoa-sắc. 


Nhiễm trước nghĩa là từ khi là bạch y đến nay, lúc này mới bị đàn ông làm ô 
nhiễm. 


Năm ngủ trên giường nghĩa là khi đi khất thực, ăn xong trở về, mở cửa 
phòng bước vào, vì tôi nên không thây có đàn ông ở trong, Tỳ kheo ny này 
côi y phục đê nghỉ. Bà-la-môn này từ dưới giường chui ra và xâm phạm Tỳ 
kheo ny. 


Phạm là xâm phạm thê tánh Tỳ kheo ny. 


Tỳ kheo ny này thanh tịnh không còn dục nhiễm, thấy như sắt nóng chạm 
vào thân nên không phạm giới. Sau khi hành dục, đàn ông này bỏ đi. Mặt đất 
này có thể nâng đỡ núi chúa Tu-di nhưng không thể đỡ nỗi tắm thân bảy 
thước của kẻ ác. Thế nên mặt đất nứt ra và kẻ ác này liền rơi xuống địa ngục 
A-tỳ, bị chụp trong lưới lửa. 


Nghe như vậy, Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: - Tỳ kheo ny này không có thích 
thú nên gọi là vô tội. 


Nhân sự việc này, Phật nói kệ: 


Như hoa sen trong nước, 

Hạt cải đặt đầu kim, 

Với dục, ai không nhiễm, 

Ta gọi Bà-la-môn. -- (Dhammapada.401). 


Câu 14, thành nữ căn nghĩa là vào nửa đêm khi ngủ say, tướng râu răng của 
đàn ông biến mất và biến thành tướng nữ. Phật cho phép vẫn theo hòa 
thượng và giới cụ túc như cũ, không cần phải thỉnh hòa thượng khác và thọ 
lại giới cụ túc. Tuôi hạ tính theo từ khi mới thọ. Phật cho phép đến ở chung 
với Tỳ kheo ny và giữ theo tuổi hạ cũ. Trong này có việc khác là nếu phạm 
tội có xuất tinh (Sukkavissathika) khi chuyên căn (Lingaparivattana) thì mất 
tội. Nếu trở thành đàn ông lại, cũng không còn tội. 


Pháp sư nói: - Đây là giải thích theo từng câu, sau đây giải rộng. Trong hai 
căn thì nam căn hơn nữ căn. Vì sao? Nếu đàn ông nhiều tội thì mất nam căn 
và biến thành nữ căn. Người nữ nhiều đức hạnh thì chuyển thành nam căn. 


Như vậy, hai căn này thì do nhiều tội mà mất, do nhiều đức mà thành đàn 
ông. Có hai Tỳ kheo, cùng ở một chỗ để học hỏi thuyết giảng đọc tụng kinh 
điển. Vào nửa đêm, một Tỳ kheo chuyên căn trở thành người nữ. Như vậy, 
hai người bị phạm tội ngủ chung. Biết ra, một trong hai người phiền muộn 
oán trách khóc lóc với người kia. Người chung phòng nên bảo: Bạn chớ nên 
buôn rầu, với tội lỗi ba cõi như vậy đức Phật đã mở cho lối thoát; Tỳ kheo, 
Tỳ kheo ny nào gặp phải như vậy đều không bị đóng cửa thiện lại. 


Sau khi an ủi như vậy, nên bảo người kia: Bạn hãy đên ở với ny chúng. 


Nếu chuyền căn Tỳ kheo ny hỏi: - Đại đức! Thầy có quen biết vị Tỳ kheo ny 
nào không? 


Nếu có đáp có, không đáp không. 
Nếu chuyền căn Tỳ kheo ny nói: - Hãy đưa tôi đến chỗ ny chúng. 


Vị Tỳ kheo ở chung kia nên đưa vị này đến giao cho Tỳ kheo ny quen biết. 
Nếu không có người quen, thì đưa vị này đến chùa ny (Upassaya). Khi đi, 
không được đi hai người. Nếu có bốn năm Tỳ kheo mới được đi và phải cầm 
đuốc sáng (jotika), cây gậy (kattaradanda), cùng nhau lân mẫn đưa vị kia đến 
chùa ny. Nếu chùa ở xa, bên ngoài làng xóm, lội qua sông nên cùng ở với 
chúng tăng thì không có tỘI. 


Khi đến chùa ny, nên đem danh hiệu của Tỳ kheo (chuyển căn) này hỏi các 
Tỳ kheo biết không. Nếu biết, Tỳ kheo ny đáp biết. Tăng chúng bảo họ: - Tỳ 
kheo này đã chuyên sang nữ căn, các Tỳ kheo ny nên lân mẫn Tỳ kheo ny 
này. 


Ny chúng nên đáp: - Lành thay! Chúng tôi sẽ cho Tỳ kheo ny này cùng nhau 
tụng kinh, nghe pháp. 


Sau khi giao phó Tỳ kheo ny ấy, các Tỳ kheo trở về chùa mình. 


Tỳ kheo ny chuyển căn phải tùy thuận ny chúng, không được làm trái ý họ. 
Nếu các Tỳ kheo ny không có tâm tàm quý và không đồng ý giúp đỡ, được 
phép đi qua chùa ny khác và tìm thầy y chỉ để học tập kinh pháp và tùy 
thuận sống theo pháp luật Tỳ kheo ny. Vị ny chuyển căn này được phép độ 
đệ tử và nhận làm y chỉ. Các Tỳ kheo ny không được hiềm khích và có tâm 
bỉ thử. Đối với sa di của mình khi còn là Tỳ kheo, thì đem giao cho các Tỳ 


kheo khác. Đối với y bát khi còn là Tỳ kheo thì đã mất pháp thọ nên thọ lại 
bát và năm y ở chỗ Tỳ kheo ny. Đối với y bát dư ngoài sô đã thọ trì, phải 
đem ra thuyết tịnh để dùng. Đối với thuốc bảy ngày đã thọ khi còn là Tỳ 
kheo, đã mắt pháp thọ, nên phải thọ lại. Đối với thuốc bảy ngày đã thọ, vừa 
đủ bảy ngày thì chuyển căn, được phép xử dụng thêm được bảy ngày. Đối 
với thí chủ khi còn là Tỳ kheo nay là Tỳ kheo ny, vẫn không mất. Đối với tất 
cả các vật bố thí chung khi còn là Tỳ kheo, nay được phép lẫy phần như 
trước. Theo luật bản (Paivana) nói: Đối với thuốc bảy ngày như bơ, dầu, 
đường, mật của người nào đã thọ mà chưa hết hạn, có duyên sự mà mình lấy 
dùng thì bị tội. Người có trí tuệ hãy suy nghĩ về ý nghĩa này. Đây là những 
câu hỏi dành cho người chuyển căn. 


Thọ nghĩa là trường hợp bị mất hay không mắt, chuyên căn hay chết, bỏ đạo, 
hoàn tục, bị giặc cướp, với những tâm xả như vậy thì gọi là mất phép thọ. 
Vừa thọ xong chỉ một trái xoài mà chuyển căn thì cũng mất phép thọ này. 
Đối với những vật dụng riêng của mình khi còn là Tỳ kheo, thì được mang 
theo dùng, cho đến như phòng, thất riêng cũng vẫn thuộc về mình. Nếu là 
vật mà trước đây của tăng cung cấp thì giao lại cho tăng. Nếu trước đây, có 
ân với tăng, muốn cho phòng tốt, ngọa cụ mà chưa cho nhưng khi chuyên 
căn thành ny, Tỳ kheo tăng nên đưa cho họ như là cho Tỳ kheo. Nếu bị 
phạm tăng tàn (sanghàdisesa), nên cho hành pháp Ma-na-đỏa (Mànatta) nửa 
tháng rồi xuất tội. Nếu là Tỳ kheo đang hành Ma-na-đỏa chưa xong mà 
chuyển căn thành Tỳ kheo ny, ny chúng nên cho hành nửa tháng Ma-na-đỏa 
rồi xuất tội. Nếu đã hành Ma-na-đỏa xong, mà chuyên căn thành Tỳ kheo ny 
thì cho họ xuất tội (abbhàna). Nếu hành chưa xong nửa tháng Ma-na-đỏa, họ 
lại chuyển căn trở thành Tỳ kheo, nên cho họ hành sáu đêm Ma-na-đỏa đề 
xuất tội. Nếu hành Ma-na-đỏa xong, họ lại chuyển căn, Tỳ kheo tăng nên 
cho họ xuất tội. Trên đây là nói về các trường hợp Tỳ kheo chuyền căn. 


Tỳ kheo ny nào làm việc mai mối (sancaritta) mà che dấu không phát lộ, lại 
chuyền căn thành Tỳ kheo thì không cần trị tội phú tàng, chỉ cho hành sáu 
đêm Ma-na-đỏa rồi xuất tội. Nếu Tỳ kheo ny đang hành nửa tháng Ma-na- 
đỏa mà chuyền căn thành Tỳ kheo thì không cần phải hành Ma-na-đỏa nữa, 
cho xuất tội ngay. Nếu đã hành Ma-na-đỏa xong, họ chuyển căn thành Tỳ 
kheo, nên cho yết-ma xuất tội. Nếu họ lại chuyển căn thành Tỳ kheo ny, nên 
cho hành nửa tháng Ma-na-đỏa rồi xuất tội. 


Pháp sư nói: - Hiệu rõ theo tuân tự như trên. 


Mêm dẻo, nghĩa là trước đây Ty kheo này là vũ công nên xương sông mêm 
dẻo. Trường căn là nam căn của Tỳ kheo này dài. 


Dùng đất vẽ hình, nặn tượng người nữ. Hinh tượng là hình vẽ người nữ. 
Tượng gỗ nữ là điêu khắc gô thành tượng người nữ. Làm tượng phụ nữ bằng 
vàng, bạc, đồng, thiết, sắt, sáp, gỗ đều phạm tội Đột-cát-a. Nếu muốn làm 
tượng với ý định cho xuất tỉnh, tỉnh xuất, Tăng-già-bà-thi-sa; tính không 
xuất, Thu-lan-dá. Vuốt ve người nữ bằng gỗ, đều Đột-cát-la. 


Tuần tú nghĩa là Tỳ kheo xinh đẹp này là người thành Vương xá, tướng mạo 
tuấn tứ, xuất gia với tín tâm, nên có tên là Tuấn tú. Thấy Tỳ kheo này đang 
đi trên đường của vua với tướng mạo tuần tú, có cô gái sinh tâm dục muốn 
ngậm lấy nam căn của Tỳ kheo. Tỳ kheo này là bậc A-na-hàm nên không có 
ý tưởng ưa thích (nên không tùy thuận). 


Câu tiếp theo là các Tỳ kheo ngu sĩ khác thì theo lời người nữ. Pháp sư nói: - 
Ba câu kệ này rất dễ hiểu. Miệng mở rộng là thở hơi ra được. Tỳ kheo nào 
hành dục vào miệng, tiếp xúc vào bốn bên, Ba-la-dy. Không tiếp xúc vào 
bốn bên và đầu, đột-cát-la. Phần đầu của căn đưa vào phía trong răng, Ba-la- 
dy. Căn vào trong nhưng da bọc căn ở ngoài răng, Ba-la-dy. Căn ở ngoài 
răng nhưng không da bọc, Thu-lan-dá. Đưa lưỡi ra ngoài tiếp xúc lưỡi để 
hành dục, Thu-lan-dá. Người khác đưa lưỡi vào lưỡi mình để hành dục, Thu- 
lan-đá. Dùng lưỡi liễm nam căn, Thu-lan-dá. Hành dâm vào cổ, vào miệng 
của đầu thây chết bị đứt lìa, Ba-la-dy. Hành dục vào cô thây chết (bị đứt 
đầu), Thu-lan-dá. Đối với xương trăng (Atthikavatthumhi susànam 
gacchantassàpi dukkatam) Tỳ kheo nào vừa có ý đi đến, Đột-cát-la. Nếu thu 
nhặt liên kết lại mà ham thích sự mềm nhỏ, hành động với tâm dâm dục, 
mang vào, tinh xuất hay không xuất đều Đột-cát-la. Nếu hành động và xuất 
tinh theo ý muốn, Tăng-già-bà-thi-sa. Không xuất tinh, Thu-lan-dá. Long nữ 
là rồng cái hóa ra hình người nữ, hoặc khẩn-na-la nữ. Tỳ kheo hành dâm 
cùng các loài này, đều Ba-la-dy. Dạ-xoa là chỉ chung các loại qui thần. Ngạ 
qui là tất cả loài qui đói. Có loài ngạ qui, nữa tháng chịu tội, nữa tháng 
không, không khác loài trời. Khi chúng hiện thân mà có thể nắm bắt được, 
Ba-la-dy. Không hiện ra mà có thể nắm bắt được, Ba-la-dy. Không hiện ra, 
không năm bắt được, vô tội. Nếu các qui thần này dùng thần lực bắt Tỳ kheo 
(hành dâm), Tỳ kheo không có tội. 


Pháp sư nói: - Theo thứ tự câu văn thì hiểu được. 


Nếu nam căn bị bệnh nghĩa là nam căn bị mọc thịt gọi là bứu, hành dâm 
cùng người nữ, có cảm giác hay không đêu Ba-la-dy. 


Đê gân nữ căn nghĩa là khi Tỳ kheo này muôn hành dâm với người nữ, 
nhưng hôi hận nên chỉ đê nam căn bên ngoài không cho vào nữ căn, Đột-cát- 
la. 


Bắt đầu việc dâm dục nghĩa là năm tay hay từng bộ phận thân thể nhưng 
chưa đưa vào nữ căn, Đột-cát-la. Đưa vào nữ căn, bị tội trọng. 


Khi muốn ngủ, trước tiên Tỳ kheo phải đóng cửa. Thế nên trong luật nói: 
Phật bảo các Tỳ kheo răng ngủ không đóng cửa là trường hợp nhập định vào 
ban ngày. Tỳ kheo nhập định vào ban ngày cũng nên đóng cửa. 


Pháp sư nói: - Trong luật nói không đóng cửa nhưng không nói có tội. 


Mở cửa mà ngủ, theo như trong Càn-đà-ca (Khandhaka) nói: Phật bảo các 
Tỳ kheo răng ban ngày mà muôn nhập định nên đóng cửa rôi mới nhập định. 
Nêu ai không đóng cửa, bị tội Đột-cát-la. 


Ưu-Ba-Ly và các Tỳ kheo biết ý Phật,... được nói đầy đủ trong luật. 


Câu này nói rằng ban ngày có phạm tội nhưng nữa đêm thì không tội. Ý 
nghĩa câu này theo câu ở trước. 


Pháp sư nói: - Có loại cửa đóng được, có loại không đóng được. 


Đáp: - Có loại cửa mà khung làm bằng cành cây, cành tre, sau đó tùy theo 
điều kiện mà làm cánh cửa. Nếu dưới cánh cửa có cối đỡ thì trên có chốt giữ. 
Nếu cánh cửa di chuyền, nên dùng cánh cửa như chuồng bò, dùng hai ba cây 
ngang để đóng cửa. Loại cửa mà dưới cánh lắp bánh xe để đây thì dùng tắm 
ván làm cửa, hay làm bằng tre, hoặc làm mành tre, hoặc làm tấm vải mản. 
Tay này đang câm bát mà tay kia đóng cánh cửa, trừ khi cửa bằng tắm màn 
vải thì không tội, ngoài ra đều phạm Đột-cát-la. Tỳ kheo nhập định vào ban 
ngày, đối với cánh cửa di chuyển được nên đóng lại, không đóng bị tội. Với 
các loại khác, không đóng mà nhập định hay ngủ, không bị ti. 


Pháp sư nói: - Đối với loại cửa dưới có cối đỡ mà trên có chốt cửa, nên 
đóng, không đóng thì bị tội. Nêu đóng nên gài chôt. Nêu không có chôt thì 
khép cửa lại và đặt vật bén trước cửa cũng thành đóng. Cửa đóng lại còn hở 


một ít ở trên đầu cũng thành đóng nhưng khoảng cách nhỏ mà đầu người 
không lọt vào thì được. Nếu có nhiều người ở bên ngoài như Tỳ kheo, sa di, 
trưởng lão, thì mình có thê nói rằng các vị trông chừng cho, rồi sau đó nhập 
định, không tội. Nếu có người đang kinh hành hay làm việc ở ngoài, với ý 
nghĩ rằng Tỳ kheo này trông coi bên ngoài, thì vị này được ngủ không có tội. 


Trong Cưu-luân-đà (kurunatthakathà) nói rộng: Nói với Ưu-bà-tắc nhờ trông 
cửa cũng được, không được bảo Tỳ kheo ny hayngười nữ. Nếu cánh cửa hay 
chỗ gài cửa bị hư mất hay không có, hoặc đang làm việc trước phòng, không 
nên đóng cửa, có ý nghĩ như vậy mà ngủ thì không tội. Nếu không có cửa, 
vô tội. Nếu nhập định trong phòng lầu phải bắt thang (mới lên được) thì 
không có tội. Nếu phòng không bắt thang, đóng cửa dưới lại, ngủ không tội. 
Ngủ trong phòng nên đóng cửa lại. Nếu sau phòng lớn có phòng nhỏ, đóng 
cửa phòng lớn, ngủ ở phòng nhỏ không bị tội. Nếu ngủ phòng nhỏ thì chỉ 
đóng cửa phòng nhỏ, không đóng cửa phòng lớn, không tội. Nếu một phòng 
có hai cửa, nên đóng cả hai, ngủ không tội. Nếu lầu ba tầng, tầng dưới cùng 
thượng tọa ở, tầng giữa và trên thì Tỳ kheo ngủ, nên có ý nghĩ: Thượng tọa 
đã ở tầng dưới, ta ngủ, không có tội. Nếu có người giữ cửa, nên bảo họ rằng 
hãy xem chừng cửa. Có nói như vậy, ngủ không tội. Nếu không có thượng 
tọa hay người giữ cửa, mà có nói với các Tỳ kheo, sa di, bạch y, ngủ không 
tội. Nếu hai người cùng đi khất thực, người về trước nên suy nghĩ rằng 
người về sau sẽ đóng cửa. 


Pháp sư nói: - Với loại cửa có côi đỡ (khép mở được), không đóng, bị tội. 
Đối với các cửa khác, vô tội. Tuy có cửa đóng khép được nhưng phòng 
không có mái, không đóng không có tội. Nửa đêm về sáng, mở cửa ngủ 
quên, không tội; mãi đến sáng mới thức dậy, không tội; đã thức dậy rồi ngủ 
lại, bị tội. Khi ngủ (mà chưa đóng cửa) Tỳ kheo suy nghĩ: Ta ngủ đến sáng 
mới thức dậy, bị tội. 


Có Tỳ kheo đi đường xa, nữa đêm mới ngủ được, chân còn dưới đất đã ngủ, 
ngủ say không biết, không tội. Nếu đã để chân lên giường, mà ngủ không 
biết, có tội. Tỳ kheo ngôi ngủ quên, không đóng cửa, không tội. Đi kinh 
hành trong phòng, quá buồn ngủ, ngủ quên trên đất, không đóng cửa, không 
tội. Đã thức dậy, ngủ lại, có tội. BỊ dạ-xoa bắt và ép ngủ, Tỳ kheo thuận 
theo, bị tội. Trong Cưu-luân-đà nói rõ: Nếu không cô tâm ngủ, không tội. 


Pháp sư nói: - Đại đức Ba-Đầu-Ma nói rằng biết hay không biết đều có tội. 
Tỳ kheo Ba-Nậu-Ca-Sa-Ca (Bhàrukacchaka) nói răng không phải Ưu-Ba-Ly 


làm ngược ý Phật, và cho là vô tội. Sau khi công bố như vậy, vị này hỏi Phật 
và được Ngài khen răng: Lành thay! 


Pháp sư nói răng: - Tuân tự các câu sau dê hiệu. 


Đồng tử Ly-Xa (Licchavikumara), Ly-Xa là họ, tên đặt theo họ. Những đồng 
tử này vì dâm dục nên bắt Tỳ kheo khiên hành dâm. Do việc làm phi pháp 
này nên bại hoại gia đình. 


Ong già xuât gia trở vê nhà thăm vợ cũ, đây là Tỳ kheo xuât gia vào lúc tuôi 
già, vì lân mân nên vê thăm. Vợ cũ hỏi: - Đại đức! Con cái rât nhiêu, lại 
không ai nuôi dưỡng, đại đức hãy hoàn tục. 


Thấy Tỳ kheo không đáp, biết vị này không chịu hoàn tục, vợ cũ xô xuống 
đất. Tỳ kheo già suy yêu không còn sức nên chỉ quơ quảo chứ không thoát 
được. Vợ cũ nhào lên ông ta để hành dâm, đến khi thỏa mãn mới chịu 
xuống. Vị Tỳ kheo này là bậc A-na-hàm, đã hết dục của ba cõi nên không 
còn thọ lạc. 


Câu nói về lộc tử (Migapotakavatthu) dễ hiểu tất cả. Phần trên đã nói xong 
phân đầu của phâm Ba-la-dy (PathamapàràJikavannanà nmitthità). 


Khéo thấy tất cả tướng, 

Luật bản không che dấu, 

Đầu, đuôi, giữa đều thiện, 

Nên gọi là toàn thiện, 

Như Lai dạy chúng sinh, 

Luật là pháp tối thượng, 

Vì thương xót chúng sinh, 

Nên thuyết tạng Tỳ-ny. 

Phật dạy pháp không hai thứ hai. 
Thối đọa, Ba-la-dy đứng đầu. 


Khi ấy, đức Phật ở núi Kỳ-Xà-Quật, thành Vương xá. Thành Vương xá là 
tên nước. 


Hỏi: - Vì sao gọi là Vương xá? 


Đáp: - Vào thời kiếp sơ, bắt đầu có hai vị Thánh vương Mạn-Tha-Đa và Củ- 
Bân-Đà (Mandhàtu, Mahàgovinda) xây dựng nhà cửa ở vùng đât này nên gọi 
là Vương xá (nhà của vua). 


Lại có sự giải thích khác là tại vùng đất này, khi có Phật ra đời và Chuyên 
luân thánh vương (Cakkavattin) xuât thê thì lập quôc tại đây. Nêu không có 
Thánh vương xuât thê thì dạ-xoa làm chủ đât này. Đây là vùng đât chúng đi 
lại. 


Lại nói trong núi Kỳ-Xà-Quật (GIJjhakùta), nơi đây là trú xứ của đức Phật. 
Kỳ-Xà là tên chim kên kên (thứu), quật là đỉnh núi. Sau khi ăn, chim kên 
kên bay lên đậu trên đỉnh núi, nên gọi là núi Kỳ-xà-quật. Lại có pháp sư giải 
thích, đỉnh núi có tảng đá hình dáng chím kên kên, nên gọi là núi Kỳ-xà- 
quật. 


Chúng, như trong luật văn nói rằng ba người, trên ba người gọi là tăng. 
Nhưng theo văn kinh thì ba người gọi là chúng. Đây dùng theo văn kinh. 


Người quen biết là người quen nhau cùng ở một trú xứ nhưng không thân 
thiết. Kỳ cựu là bạn thân cùng ăn mặc chung. Bên núi Y-tư-kỳ-lê 
(Isigilipassa), Y-tư nghĩa là người xuất gia, kỳ lê nghĩa là ăn mất. Gọi như 
vậy vì bấy giờ có 500 vị Phật Bích Chi (Paccekabuddha) đi đến nước Ca-tư- 
câu-sa-la, sau khi khất thực, đi vào núi này, cùng nhau nhập định luôn. Khi 
Ấy, mọi người thấy các Phật Bích-Chi vào núi mà không thấy đi ra. Có người 
nói rằng núi này luôn ăn mất người xuất gia. Từ đó về sau, núi này được gọi 
Y-tư-ky-lê. 


Làm các nhà tranh trong núi này, nghĩa là làm nhà toàn bằng tranh. Cùng 
nhập hạ ở đây, 500 Tỳ kheo đều tự mình làm am cỏ tranh. Việc đầu tiên 
(nhập hạ là làm phòng ở) với lá đa-la. Vì sao? Vì đức Như Lai đã chế giới. 
Phật bảo các Tỳ kheo rằng nêu muốn nhập hạ, trước hết phải sửa sang phòng 
ở, ai (nhập hạ) mà không có phòng ở, Đột-cát-la. Thế nên, khi nhập hạ, có 
phòng ở sẵn thì rất tốt. Nếu không có thì nhờ người khác làm, không được 
nhập hạ nếu không có phòng ở. Vì sao? Chư Phật quá khứ đều nhận phòng 
ở. Các Ty kheo làm phòng ở xong, nhập hạ trong ba tháng, ngày đêm siêng 
năng tu tập ba học. 


Đại đức Đàn-ny-ca là tên (Dhaniya) là người đầu tiên phạm Ba-la-dy thứ 
hai. Đàn-ny-ca là tên. Gia đình vị này sinh sông băng nghề làm đồ gốm. Tỳ 
kheo Đàn-Ny-Ca làm một am tranh nơi thanh văng. Mãn hạ, nghĩa là sau khi 


tự tứ vào đầu tháng không trăng. Tháo dỡ nhà tranh nghĩa là tháo dỡ ra từng 
phân, không cho hư nát rồi cột lại treo chặt lên cảnh cây. Vì sao? Nếu ai 
muốn ở lại thì dùng cỏ tranh này để làm nhà. Khi ra đi, nói thế này: Nếu có 
chủa nào dùng hay Tỳ kheo khác lẫy làm nhà thì được dùng theo nhu cầu. Vì 
sao nói như vậy? Chính vì Tỳ kheo ở a-lan-nhã khó tìm được cây, cỏ để làm 
nhà, nên cột chặt lại hay cất đi. Sau khi ở a-lan-nhã, nếu Tỳ kheo ra đi cũng 
phải tháo dỡ ra, xếp cột lại và treo lên, đừng cho mối mọt làm hư để sau này 
các vị đồng học sử dụng. Sau khi làm như vậy, các Tỳ kheo ra đi tùy ý du 
hóa các nước. Trưởng lão Đàn-Ny-Ca con người thợ gốm đang ở đó. Cho 
đến ba lần, người lấy củi cho rằng nhà không người ở nên phá đỡ đem đi. 
Cho rằng mình có kỹ thuật làm đồ gốm thì đối với việc này không khó gì cả. 
Đàn-Ny-Ca Tỳ kheo trộn bùn làm nhà với khung cửa số, cửa đi đều bằng 
đất, chỉ cánh cửa băng cây, đất đỏ phết bên ngoài, dùng cây, củi, phân bò và 
cỏ nung căn nhà đất này. Sau khi nung chín, căn nhà có màu đỏ như lửa, gõ 
vào kêu vang như là tiếng linh, gió thôi vào cửa số nghe như tiếng nhạc. 


Phật hỏi các Tỳ kheo: - Đấy là cái gì mà màu đỏ như vậy? 

Phật biết mà cố ý hỏi, vì sao? Vì lý do chế giới. 

Các Tỳ kheo đáp: Thế Tôn! Đấy là nhà màu đỏ như lửa của Đàn-Ny-Ca con 
người thợ gôm. 


Đức Phật dùng vô số cách mắng Tỳ kheo này: -Tại sao kẻ ngu si này không 
có tâm từ bi mà tàn hại chúng sinh. 


Từ nghĩa là đi trước bi với nghĩa là ủng hộ. Bi nghĩa là nhân vì kẻ kia khổ 
nên tâm xúc động, gọi là bi. Không tàn hại, là không làm tôn hại mạng của 
chúng sinh. Vì ngu si nên đào đất nhào thành bùn đem lửa nung thiêu đốt 
làm chết các chúng sinh. 


Thế nên trong luật nói: Ngươi là kẻ ngu. Trong tương lai, chúng sinh sẽ nói 
răng khi Phật còn tại thê, Tỳ kheo đã tàn sát chúng sinh như vậy nhưng vô 
tội. Cho nên, cân phải làm cho họ không có ý nghĩ như vậy. 


..Sau khi trách mắng Đàn-Ny-Ca xong, Như Lai bảo các Tỳ kheo rằng từ 
nay về sau không được trộn bùn làm nhà, ai vi phạm, Đột-cát-la. 


Phật chế định giới này do sự việc làm nhà bằng đất nhưng Tỳ kheo Đản-Ny- 
Ca không có tội vì phạm đâu tiên. Phật dạy những người vi phạm sau đêu bị 


tội Đột-cát-la, người ở cũng bị tội như vậy. Làm nhà, được phép dùng tranh 
trộn đât bùn, nêu dùng toàn đât bùn, bị tội. 


Các Tỳ kheo đáp: - Lành thay! 
Phật bảo: - Các ông hãy phá căn nhà ấy đi. 


Nghe lệnh, các Tỳ kheo đến nhà ấy và dùng cây đá phá tan ngôi nhà. Đây là 
duyên khởi do Tỳ kheo Đàn-Ny-Ca. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ tuần tự trình bày như sau: 


Khi ấy, vào ban ngày, đang nhập định ở bên cạnh ngôi nhà, nghe tiếng các 
Tỳ kheo đập phá căn nhà đất, Tỳ kheo Đàn-Ny-Ca hỏi: - Ôi ối! Này các vị, 
vì sao đập phá nhà tôi? 


Các Tỳ kheo đáp: - Thế Tôn sai đập. 


Nghe nói vậy, Đàn-Ny-Ca phải vâng lệnh, nói rằng nếu Phật sai làm thì 
đúng. 


Pháp sư nói: - Tỳ kheo Đàn-Ny-Ca làm nhà bằng chính vật liệu của mình, vì 
sao Phật bảo phá? 


Đáp: - Phật bảo phá, bởi vì nhà này bất tịnh, làm theo pháp ngoại đạo 
(Tithiyadhaja), còn có nghĩa khác là không có tâm từ bị với chúng sinh nên 
làm nhà bằng đất bùn. Nếu Tỳ kheo có hiểu biết về luật thấy các Tỳ kheo 
khác làm việc phi pháp trái với luật như vậy thì đập phá, không bị tội. BỊ phá 
như vậy, người chủ vật không được nói rằng đại đức đã phá nhà tôi, hãy đền 
bù lại bằng giá trị khác. 


Nếu Tỳ kheo dùng lá đa la làm dù lọng, trang trí ngũ sắc trong ngoài, kết 
bằng dây lụa xinh đẹp thì dù lọng này bắt thiện. Nếu dùng hai màu đỏ, vàng, 
dùng dây lụa kết trong ngoài, cột với cán cho chắc chắn chứ không vì hoa 
hòe thì được. Nếu điêu khắc, khảm làm các hình dạng cầm thú... (trên cán 
dù) thì không được. Nếu khắc chạm hình bán nguyệt, hình cái bình, cái 
thuông, mắt che... đều không được. Cho phép đẽo cán dù hình vòng tròn để 
buộc dây cho chắc thì được. 


Theo pháp làm ca-sa, không được may theo hình chân rết, không được thêu 
hình hoa văn, không may theo hình mắt xích, có thể may lùi mũi. Nếu làm 
dây nút, được làm bốn góc, không được làm mười sáu góc. Nút không được 
làm hình cái chùy, hình voi, hình mắt cua. Pháp của góc ca-sa nên có nút và 
dây móc nhưng không cho nỗi cộm lên. Không được dùng nước hồ để hồ ca- 
sa. Nếu trước đã có sẵn thì được dùng vì để bụi đất không bám. Khi nhuộm, 
không được dùng nước thơm, dầu, keo. Khi đã nhuộm xong, không được 
dùng trái tần-bà-la và trái châu ma-ny đề hồ ủi cho y láng bóng. Khi nhuộm 
không được dùng chân đạp, không được dùng tay chà, và đập ca-sa vào 
trong nồi nhuộm, không được dùng tay đập, nên vò nhẹ, từ từ bằng tay. Nếu 
dùng dây cột góc ca-sa, nên cột chỗ rủ nước được, nhuộm y xong thì tháo ra. 
Trong luật có nói rằng Phật bảo các Tỳ kheo Ta cho phép dùng dây cột góc 
ca-sa. Pháp sư nói: - Không chỉ ở góc mà bên cạnh y cũng tốt, vì nhuộm cho 
đều, nếu giữ lấy một chỗ thì không nhuộm được đều. Y phải cắt rọc mới 
được dùng. 


Về pháp của bát và vật dụng như bát thì không được điêu khắc ở trong và 
ngoài. Nếu đã có sẵn thì làm cho mất đi. Đốt bát không được có màu ma-ny, 
nên làm như màu dầu. Bát không được chạm khắc, nhưng có thể chạm khắc 
có ngân như hàm răng. Nếu vì che nước thì được làm nắp che cả miệng và 
hông bát nhưng không được khắc hình kỳ lạ. Nắp và dưới miệng có thê làm 
(khắc) chỗ để cột dây. 


Pháp làm dây đai lưng, dùng một hoặc hai sợi se lại, không được làm hình 
mắt cua, hai đầu kết tua lại như hình chim cưu hay hình miệng cá Ma-kiệt 
(makaramukha), không được làm hình đầu khí giới, dệt các hình hoa văn 
xinh đẹp, trừ hình xương cá, cây kha, hoa la, dệt đầu đẹp, không được. đề có 
tua nhiều hơn bốn tua. Nếu dùng nguyên sợi dây, chỉ cột một vòng rồi vấn 
theo, có thể xếp thành hai ba đoạn đề cột, không được làm dây tám tướng. 
Đầu dây cho phép đặt hai gút như hình cái bình. 


Làm ống đựng thuốc, không được khắc hình nam nữ, hình chúng sinh hai 
chân bốn chân, hình hoa đảo cự, hình phân trâu. Nếu được các loại ống có 
khắc hình như vậy, nên cạo bỏ hình. Nếu dùng dây, sợi cột cho chắc thì 
được dùng. Gặp loại ống hình vuông, tròn, tắm cạnh, mười sáu cạnh..., thì 
nơi đáy hoặc nắp đậy được làm hai ba vòng để cột dây cho thuận tiện. 


Chày giã thuốc không được dùng loại có màu sắc đẹp, túi đựng cũng vậy. 


Khóa cửa, và túi đựng không được dùng loại màu sắc đẹp, nên một màu thì 
tôt. Không được chạm khắc hình thú vật. 


Dao cạo, không được chạm nồi hình thú vật, cho phép làm bao đựng. Dao 
nạo móng tay chân, được làm ở giữa (cái kẹp và) như hình cái dùi. 


Vật lấy lửa không được chạm khắc hình các loại hoa văn, chỉ làm cái VÒnE. 


Làm kim, dùng kìm kẹp đặt vào lò, không để bị rơi, cũng không được chạm 
khắc các loại hình dạng. 


Dao chẻ cây xỉa răng không được chạm khắc, chỉ làm bằng sắt. 
Làm cán búa, được bốn cạnh hay tám cạnh. 


Làm tích trượng (kattaradanda), không được dùng cây đẹp, được phép niền 
vào băng ba bôn cái vòng cho chắc, đầu hình tròn. 


Ông đựng dầu, dùng ống tre, trái bầu, gỗ cứng, không được làm hình nam 
nữ. 


Làm giường, túi đựng đồ, vật che đất, tất mang đi kinh hành, khăn phủ ghé, 
chối quét, giỏ đựng phân, bồn nhuộm, bồn lược nước, vật chà chân, cục đá 
tắm, kệ đề bát, chân đề bát, nắp bát, lá đa la, quạt (Mancapitha, 
Bhisibimbohana, Bhummattharana, Pàdapunchana, CankamanabhIsi, 
sammuJjanI, Kacavarachaddanaka, RaJanadonikà, Pàniyanlunka, 
pàniyaghata, pàdakathalikà, phalakapithaka, valàyadharaka, dandadhàrtka, 
pattapidhàna, TtàlavantavìJana) những vật này được phép làm ngược lại, lớn 
và chạm khắc các vật chính đáng. 


Phòng ở, cửa đi, cửa số được phép làm bằng bảy loại báu, hay thủy tính 
cũng được. Trong phòng được phép bày biện bàn ghê, trừ nạn phòng. 


Hỏi: - Nạn phòng là gì? 


Đáp: - Phòng làm ở chỗ nhà vua có thế lực và trong giới trường của người 
khác. Nên nói với chủ phòng rằng không đợc làm phòng ở đây. Nếu họ cố 
chấp không nghe thì nên nói lại với họ rằng không nên làm ở đây vì khi 
chúng tôi tự tứ, bồ tát phải bị trở ngại. Giả như họ đã có sẵn thì cũng không 
được cho làm phòng ở nơi đó. Nếu nói đến ba lần mà họ vẫn cố làm thì 


những vị có tàm quí trong chúng nhiều Tỳ kheo phải đở phòng ấy, chỉ đề lại 
điện Phật và cây Bồ đề. Sau khi phá đỡ, không được xử dụng mà thứ tự xếp 
cất, đưa đến Tỳ kheo chủ phòng, được được lẫy số cỏ tranh còn thừa. Nếu 
lấy thì tốt, không lấy thì cỏ tranh sẽ hư mục, hoặc bị kẻ xấu đốt cháy nên phá 
dỡ không có tội. Do đó, Tỳ kheo chủ nhà không được trách cứ và bồi 
thường. 


Bị phá căn nhà đất như vậy, Đàn-Ny-Ca muốn làm lại nên đến gặp người 
giữ rừng. Tìm mãi không gặp người giữ rừng, Đàn-Ny-Ca đến Đặp người giữ 
cây gô trong thành. Người chủ cây nói: Đây là vật của vua. để bảo vệ đất 
nước. Khi trong thành có chỗ hư hoại, đề phòng khi có nạn gấp, hoặc bị hỏa 
hoạn, hoặc bị địch đến tấn công, hoặc chuẩn bị làm các chiến cụ, dùng vào 
các việc cần khác nên giữ kỹ hết số gỗ này. 


Chặt ra từng đoạn, Đàn-Ny-Ca tự ý chặt ra từng khúc, xử dụng theo ý mình, 
hoặc gôc hay ngọn. Bà-Sa-Ca-La (Vassakàra) là tên của Bà-la-môn làm 
quan nước Ma-yêt thông lĩnh sự việc trong nước, giàu có vô cùng. 


Trải qua nghĩa là vị đại thần này đi xem xét các cây gỗ trong thành. 

Bà-na (Bhane) là vị đại thần sang trọng. 

Gọi nhỏ nghĩa là Bà-la sai người trói người giữ cây lại đem đến gặp vua. 
Bà-la-môn này đến tâu vua: - Có thật ngài đem gỗ cho Đàn-Ny-Ca không? 


Vì vua đáp không cho nên vị đại thần trói ông kia lại. Thấy người giữ cây bị 
trói, Đàn-Ny-Ca phân vân lo lắng với ý nghĩ người kia đem cây cho ta nên bị 
vua bắt trói, vậy ta nên đến cứu ông ta. Do đó, ngày đêm, Đàn-Ny-Ca tìm 
cách giúp đỡ. 


Vì sao? Vì người giữ cây gỗ đưa tin đến cho Đàn-Ny-Ca răng: Đại đức ơi! 
Khi tôi chưa bị giết, hãy mau đến phân giải. Nếu tôi bị giết rồi, có đến cũng 
vô ích, (đại đức hãy đến gặp vua và nhắc lại rằng) khi bắt đầu lên ngôi, nhà 
vua có tuyên bố rằng Sa-môn, Bả-la-môn nào cần dùng cây cỏ hay nước thì 
được tùy ý. Đây chính là lời vua nói ra, vậy vua có nhớ không? 


(Đàn-Ny-Ca gặp vua thưa ): - Khi vua mới lên ngôi, đánh trông tuyên bô, 
các Sa-môn, Bà-la-môn được tùy ý xử dụng cây cỏ và nước. Thê nên, tôi 
mới lây cây của vua. 


Vua đáp: - Trước đây, ta có cho phép những Sa-môn, Bà-la-môn có tàm quí, 
chứ không phải cho hạng người không tàm quí như ông. Theo lời ta nói là 
cho phép lầy những vật vô chủ ở A-lan-nhã, chứ không nói đên những vật có 
chủ. 


Nhờ có lông nên được thoát (chết), bởi vì người xuất gia mặc ca-sa như 
lông. Vì sao? Như ngoài đời có người trí muốn ăn nhiều thịt cừu nhưng 
không cách nào được nên tìm mưu chước để mua thịt. Ông ta ghi nơi đầu 
con cừu có bộ lông đẹp của người thân đang cột trước cửa rằng sẽ giết nó. 
Mọi người tập trung lại xem, vì tham bộ lông cừu đẹp nên tranh đôi lấy bộ 
lông với giá cao, nhờ vậy cừu thoát chết. Tỳ kheo Đàn-Ny-Ca cũng như vậy, 
nhờ có ca-sa nên thoát khỏi tội. 


Trước vua, mọi người chê trách Đàn-Ny-Ca. Chê trách nghĩa là nói rằng ông 
không phải Sa-môn, và nhìn một cách giận dữ, nói lên hành động của vị này 
cho mọi người biết là không phải là pháp Sa-môn, không phải là Thích-tử. 


-ooOoo- 
Phạm hạnh là hạnh vô thượng. (bốn câu tiếp nhau) 
Có một cựu thần biết rõ pháp luật cũ của vua, nay vị này xuất gia tu tập. Do 
đó, Thê Tôn hỏi vị này. 


Pháp sư hỏi: - Đức Phật là bậc Nhất-thiết-trí, Ngài biết rõ tội tướng nặng nhẹ 
của giới mà chư Phật ở quá khứ và vị lai đã kết, vì sao lại hỏi vị cựu thân Tỳ 
kheo? 


Đáp: - Phật hỏi vị này là vì nếu không bàn luận trước mà kết giới Ba-la-dy 
với một tiền (Pàda) thì bị người đời chê trách rằng công đức trì giới của Tỳ 
kheo vô lượng, cũng như hư không, như mặt đất, không thể đo lường, tại Sao 
chỉ với một tiên mà đức Phật kết tội trọng vậy. 


Dùng trí tuệ suy xét, đê cho giới được tôn tại, cho mọi người tin nhận, nên 
Phật cùng vị cựu thân bàn luận suy xét. 


Theo pháp người đời, nếu trộm một phần, thì bị giết, hay trói, hay đuôi đi. 
Vì sao đức Phật không cho gây tốn hại người xuất gia 2 


Vì cho đến lá cỏ, người xuất gia cũng không được lấy, thế nên Phật dùng trí 
tuệ suy xét chế ra giới cắm đề mọi người không chê trách. Do đó, Phật cùng 
cựu thần Tỳ kheo dựa vào pháp thế gian mà chế giới. 


Quan sát mọi người, nghĩa là thấy vị cựu thần Ty kheo không xa đức Phật, 
Ngài hỏi vị này: - Theo pháp luật của vua Bình-Sa (BIimbisàra) trộm cắp với 
giá trị bao nhiều thì bị trói, đuôi đi, giêt? 


Ma-Yết (Màgadha) là tên nước, Tư-ny-dụ (Seniya) nghĩa là đầy đủ cả người, 
voi, xe ngựa. Bình-Sa là tên vua. Đuôi đi nghĩa là đưa sang nước khác. Pháp 
sư nói: Các câu sau dê hiệu. 


Năm Ma-bà-ca (màsaka) là một phần. Bấy giờ, tại thành Vương-xá, cứ 20 
ma-bà-ca là một phần Ca-lj-sa-bàn (Kahàpana), một phần tư Ca-li-sa-bàn là 
năm Ma-bà-ca, các ông hãy biết lấy. Ca-li-sa-bàn này là dùng theo pháp 
ngày xưa chứ không phải Ca-lị-sa-bàn như hiện nay. Dùng Ca-lj-sa-bàn đầu 
tiên là vua Lưu-đà-la. Chư Phật quá khứ cũng căn cứ vào một phần này để 
kết giới Ba-la-dy. Chư Phật trong tương lai cũng vậy. Tất cả chư Phật đều 
kết tội Ba-la-dy như nhau, chỉ có bốn pháp. 


Do đó, sau khi khiển trách Đàn-Ny-Ca, Phật dùng một phần như trên để kết 
giới Ba-la-dy thứ hai. Như trong luật nói: Sau khi kết giới Ba-la-dy thứ hai, 
thứ đến tùy kết chỗ giặt rửa là những điều phát sinh thêm. Như trên đã nói là 
Phật đã kết giới cho các Tỳ kheo. Đây là lần kết thứ hai, không khác lần 
trước, các ông hãy tự biết, nói lại thành phiền phức. Những chỗ khó sẽ nói 
sau. Đến nơi giặt rửa là nơi giặt vải xong, đem phơi khô. Người giặt y là 
người giặt vải. Vào xế chiều, những người thợ giặt tập trung các tâm vải, bó 
lại rồi đem vào thành, do vội vàng lộn xộn nên không thấy rõ. Khi ấy, nhân 
sự lộn xộn này, lục quần Tỳ kheo lấy trộm một bó. 


Tụ lạc nghĩa là nơi làng xóm hay nơi a-lan-nhã (Aramna). Trong luật đã nói 
rõ, tôi trình bày rõ lại, tụ lạc là có từng nhà như thôn Ma-la. Nơi có một nhà 
(kutika), cũng gọi là tụ lạc, nên biết như vậy. Nơi không người là chỗ ở của 
dạ-xoa, hoặc nơi mà người có việc phải đến ở tạm, sau đó trở về. Có rào, 
như bằng đất, cho đến bằng cây cỏ. Ở theo trâu bò là ở theo các chỗ trâu bò 
ở, từ một đến hai ba nhà cũng gọi tụ lạc. Chỗ ở tạm của người buôn bán là 
nơi người buôn đi bộ, khiêng gánh, đi xe, cũng gọi là tụ lạc. Thành phố làng 
xóm cũng gọi là tụ lạc. Nói vê cương giới tụ lạc (gàmupacàra) là muôn nói 
rõ về cương giới của a-lan-nhã. Ở nơi cổng làng (ndakhile thíta) nghĩa là 
nơi tụ lạc ở nước A-dật-la-đà (Anuràdhapura) có hai công làng. Ngoài hai 


cổng là vùng a-lan-nhã. Nếu không có cổng thì ngay nơi này sẽ làm cổng 
cũng có thê gọi là công. Đây là pháp A-lan-nhã theo A-ty-đàm. 


Người bình thường là người không quá mạnh hay suy yếu. Ném đá nghĩa là 
ném với hết sức mình. Đến nơi đá rơi, không tính nơi đá lăn đến. Nếu (nhà 
trong) tụ lạc không có rào, thi tính chỗ nước rơi xuống từ trên tắm chăn nước 
quanh nhà là nơi đá roi xuống. Pháp sư có giải răng bà già ở trong cửa, ném 
giỏ phân hay cái chày giả ra đến nơi nào thi đó là nơi khoảng cách cho hòn 
đá ném. Lại nữa, pháp sư giải nếu phòng không có rào thì ngay giữa cây 
chống ở hai đầu nhà, ném hòn đá ra, từ chỗ rơi xuống tính vào nhà là phạm 
vi của nhà. 


Hỏi:- Nếu (nhà trong) tụ lạc ấy trước đây quá rộng lớn, nay bị nhỏ lại thì 
cương giới này băng bao nhiêu? 


Đáp: - Đứng tại nơi nước trên mái nhà rơi xuống, một người sức khỏe bình 
thường ném cục đá ra xa, tính từ nơi đá rơi trở vào là cương giới (nhà trong) 
tụ lạc. Cương giới A-lan-nhã là từ công làng ra ngoài đến 500 cung, gọi là 
cương giới nhỏ nhất. 


Pháp sư nói: - Tôi đã trình bày xong về ý nghĩa này. Nên nói về năm loại 
cương giới của nhà ở, tụ lạc và cương giới tụ lạc là ngăn chận Tỳ kheo ác. 
Trong năm chỗ này có vật có chủ, ai lấy một phần (năm ma-bà-ca) với tâm 
trộm, Ba-la-dy. Lấy vật không cho nghĩa là đối với vật của người khác như y 
phục, thức ăn mà họ không cho bằng biểu hiện thân hay lời nói, tự ý lây một 
phần bằng tay hay chiếm lẫy. 


Không bỏ nghĩa là ý người chủ không bỏ. Nơi đất trống cũng gọi là không 
bỏ. Lây những vật ở đó, gọi là trộm. Trộm chính là tội này. 


Pháp sư nói: - Tôi chỉ giải thích ý nghĩa về văn tự trong giới trộm này. Trộm 
nghĩa là đoạt, di chuyên, nâng lên, đi từng bước, rời khỏi chô cũ, cùng hẹn. 


Hỏi: - Thế nào là đoạt? 
Đáp: - Tỳ kheo đoạt vườn rừng của người, khi đang tranh chấp, phạm đột- 
cát-la; làm cho chủ vườn phân vân, phạm Thu-lan-dá. Nêu chủ vườn có ý 


quyết định chịu thua, phạm Ba-la-dy. 


Hỏi: - Thế nào là di chuyên? 


Đáp: - Tỳ kheo đưa vật của người khác đội lên đầu; rờ vuốt với ý trộm, 
phạm Đột-cát-la; lay động vật, phạm Thu-lan-dá; đê vật xuông vai, phạm 
Ba-la-dy. 


Hỏi: - Thế nào là nâng lên? 
Đáp: - Nếu Tỳ kheo nhận vật của người khác gửi. Khi chủ vật đến lấy lại, Tỳ 
kheo đáp: - Tôi không có nhận vật ông gửi. Khi nói như vậy xong, Đột-cát- 


la. 


Làm cho chủ vật phân vân, phạm Thu-lan-dá. Khi chủ vật nói: - Tôi không 
cân vật ây nữa, Tỳ kheo phạm Ba-la-dy. 


Hỏi: - ĐI từng bước là gì? 


Đáp: - Nếu Tỳ kheo muốn trộm vật, tự đưa vật đi, đi bước thứ nhất, phạm 
Thu-lan-dá, bước thứ hai, phạm Ba-la-dy. Thê nào là rời khỏi chô? 


Đáp: - Nếu nâng vật lên khỏi mặt đất. Tỳ kheo rờ năm vật với tâm trộm, 
Đột-cát-la. Lay động vật, phạm Thu-lan-dá, lây vật rời khỏi chô cũ, phạm 
Ba-la-dy. 


Hỏi: - Cam kết (hẹn) là gì? 


Đáp: - Nếu Tỳ kheo nói lời cam kết rằng tôi đến chỗ ấy, chỗ ấy... và sẽ lấy 
vật ây đem đi. 


Nêu đên chô và lây vật, một chân trong cương giới của vật, một chân ngoài 
giới, Thu-lan-dá. 


Nêu cả hai chân đêu ra ngoài giới, Ba-la-dy. 


Qua chỗ nộp thuế, nếu đem vật qua chỗ thu thuế mà không nộp thuế, một 
chân đi qua, một chân còn lại (trong cương giới trạm thuê), Thu-lan-dá; cả 
hai chân đêu qua khỏi trạm thuê, Ba-la-dy. 


Pháp sư nói: - Đây là nói về nhiều vật, nếu đem một vật ra để nói thì trường 
hợp thứ nhât như đôi với nô tỳ hay súc sinh có chủ mà đoạt lây, (băng cách) 
đi chuyên, nâng lên, bước đi, rời khỏi chô cũ, cam kêt, qua chô có qui định, 


đây là đôi với một vật, đem sáu trường hợp trên ra phân tích thì có đên hai 
mươi lăm câu. 


Như trên đã nói rất đầy đủ về Ba-la-dy thứ hai. Vì sao? Vì giới này rất khó 
hiểu hết. Như trong luật nói rằng trộm với cả năm pháp thì mới phạm Ba-la- 


dy. Thứ nhất là vật có chủ... là năm yếu tố. 


Pháp sư nói: - Như vậy đã nói các chỉ tiết, ông hãy chọn lẫy một yếu tố. Có 
năm hay có sáu chi tiệt. Nêu như vậy thì không thành hai mươi lăm. 


Đáp: - Không phải như vậy. 


Vì sao? Nếu chọn lấy một trường hợp lấy vật của người thì phải có đủ năm 
yêu tô. Ong hãy biệt lầy. 


Các vị cựu pháp sư nói: - Pháp Ba-la-dy thứ hai này rất khó hiểu, thế nên 
không thê không giải thích những chô khúc mắc. Do đó, tôi phân tích ra 
thành hai mươi lăm trường hợp này, ông hãy quán sát lây. 


Hỏi: - Năm yêu tô ây là gì? 


Đáp: - Một, các loại vật có năm; hai, một loại vật có năm; ba, tự tay có năm; 
bôn, tạo phương tiện có năm; năm, lầy trộm có năm. 


Hỏi: - Các loại vật có năm và một loại vật có năm, hai loại vật này tại sao 
chỉ có các chi tiệt đoạt lây, xúc chạm, nâng lên, đưa ra khỏi chô cũ? 

Đáp: - Ở trước đã nói, hãy tự biết lẫy vì phải có cả chi tiết hẹn và nơi chốn 
nên thành sáu. Nơi qui định quan trọng và nơi ném, pháp này đều có đủ. Thế 
nên, trong câu thứ ba, trong năm yếu tố cũng có các loại vật có năm chỉ tiết. 
Hỏi: - Đã nói về một loại vật có giá trỊ với năm chi tiết, thế nào là tự tay lấy 
với năm chi tiệt? 

Đáp: - Tự tay lẫy cũng có năm: Một, tự tay lấy; hai, bảo người khác lẫy; ba, 


ném; bôn, có thê lầy; năm, (chủ có) tâm xả bỏ. 


Hỏi: - Thế nào là tự tay lấy? 


Đáp: - Tự tay đoạt lấy vật của người khác, gọi là tự tay lấy. Sai bảo nghĩa là 
nêu Tỳ kheo sai người khác rằng người hãy lẫy vật ấy, gọi là sai người lấy. 
Ném nghĩa là ở trong trạm thuế mà ném vật ra ngoài (để trốn thuế). Nếu là 
vật có giá trị lớn, phạm tội Ba-la-dy. Theo ý nghĩa này, giống VỚI nơi quan 
trọng ở trên. Có thê lấy nghĩa là dạy người rằng đối với vật... ấy, nêu được 
ngươi cứ lây băng không thì thôi. Người này theo lời dạy mà ra đi. Nếu trộm 
được vật ấy thì người sai đi phạm Ba-la-dy. Nếu ngưòi được sai đi tùy lúc 
mà lấy thì gọi là có thể lẫy. Tâm xả bỏ là có ý nghĩ bỏ vật..., chỗ... có ý 
nghĩa này, gọi là tâm xả bỏ. 


Tạo phương tiện ban đầu có năm nghĩa là: Một, phương tiện ban đầu; hai, 
tùy theo phương tiện ấy; ba, quyết theo phương tiện ấy; bốn, làm theo; năm, 
biết rõ. Dạy bảo người làm là phương tiện ban đầu, các ngươi hãy tự biết rõ. 
Nguyên nhân dời vật khỏi chỗ cũ, gọi là tùy theo phương tiện. Ba phần sau, 
theo trong luật có nói rõ. 


Thế nào là năm trường hợp lấy trộm? Đó là: một, trộm lấy: ha1, cướp lấy: ba, 
yêu sách lấy; bốn, lấy bằng cách che dấu; năm, lấy bằng cách bỏ thăm. Đây 
gọi là năm cách. Có một Tỳ kheo phân ca-sa cho chúng tăng, với tâm trộm 
xoay chuyển thẻ phân ca-sa của người về cho mình. Tôi nói về sự xoay 
chuyển thẻ phân vật. Đây gọi là năm trường hợp lấy trộm. Như vậy năm 
trường hợp với năm yếu tố thành ra hai mươi lăm, các vị hãy tự biết. Trong 
năm và năm trường hợp trên, khi tránh sự nôi lên, vị luật sư có trí tuệ không 
nên vội phán quyết việc ấy mà trước hết phải quan sát năm yếu tổ ấy trước, 
sau đó mới phán đoán. Như bài kệ của cỗ đức: 


Nếu nói việc đã qua, 
Đúng lúc đem năm pháp, 
Quán sát rõ năm chỗ, 
Bậc trí nên tự biết. 


Xứ (vatthu) nếu tôi muốn lấy vật này, nói xong đã mắc tội. Nên quán sát vật 
này có chủ hay không có chủ. Nên quán sát chủ của vật có tâm xả vật hay 
chưa và phải biết thật rõ. Nếu họ chưa có tâm bỏ mà lấy thì định tội người 
lấy theo trong luật. Nếu chủ có tâm bỏ thì người lẫy tộm (vật đáng tội) Ba- 
la-dy, phải trả vật lại cho chủ. Đây là pháp phải áp dụng. 


Pháp sư nói: - Tôi trình bày nguyên nhân như sau: Ngày xưa, vua Bà-đế-da 
cúng dường đại tháp. Có một Tỳ kheo từ phương Nam đi đên. VỊ này có tâm 
y bảy trửu, đặt trên vai và đi vào chùa làm lê. Khi ây, vua và đại chúng vào 


chùa, xua đuổi mọi người. Đám đông người dồn qua một bên, náo loạn chen 
lấn nhau làm rơi lạc mất tâm y. Bị lấn ra bên ngoài, Ty kheo suy nghĩ: mọi 
người hỗn loạn như vậy, tắm y của ta bị mất không thê tìm được. 


Do đó, vị này có ý bỏ y ấy. 

Sau đó, có một Tỳ kheo đến, thấy tấm y này nên lây với ý trộm. Lấy xong, vị 
này hối hận: Ta không phải là Sa-môn nữa, ta bị mất giới rồi, vậy nên hoàn 
tục. 

VỊ này đến gặp luật sư, hỏi cho biết sự việc. Vị luật sư này tên Châu-La-Tu- 
Ma-Na thông suôt luật tướng là bậc đệ nhât trong các vị luật sư. Đên gặp vị 
luật sư, Tỳ kheo phạm tội đảnh lê sát chân vị này, thưa lại sự việc và hỏi: - 
Con có phạm tội không? 

Luật sư hiểu rõ Tỳ kheo này lấy y sau cuộc lễ của đại chúng, nên biết là tội 
của vị này có thể cứu được nên nói với vị ấy rằng thầy có thể đưa chủ của 
vật đến đây không? Nếu có người chủ vật, tôi sẽ giúp đỡ cho thầy! 

Tỳ kheo có tội đáp: - Bây giờ, làm sao có vị ấy? 

Luật sư đáp: - Thầy hãy đi khắp nơi và tìm hiểu. 

Đi vào khắp cả năm chùa lớn, Tỳ kheo có tội vẫn không tìm được người chủ 
vật nên trở lại hỏi vị luật sư. Luật sư hỏi: - Nhiêu chúng Tỳ kheo ây từ 
phương nào đên đây? 


Đáp: - Từ phương Nam. 


Luật sư nói: - Trước hết, thầy lẫy kích thước và màu sắc của y, sau đó đi đến 
từng chùa và hỏi. 

Vâng lời, vị Tỳ kheo có tội đi hỏi khắp nơi, gặp được chủ của vật và đưa vị 
này đên gặp luật sư. Luật sư hỏi Tỳ kheo chủ vật: - Trưởng lão! Đây là y của 
thây phải không? 

Đáp: - Đúng vậy, thưa đại đức! 


Hỏi: - Mât ở đâu? 


Tỳ kheo này trình bày lại việc cũ. 

Luật sư hỏi: - Thầy có ý bỏ vật ấy không? 
Đáp: - Tôi đã có ý bỏ rồi. 

Hỏi Tỳ kheo lấy y: - Thầy lấy y này ở đâu? 
Đáp: - Tôi lẫy y này nơi đó, lúc đó. 


Luật sư nói: - Nếu thầy lẫy mà không có tâm trộm thì không có tội. Nếu thầy 
lây với tâm xâu thì bị tội Đột-cát-la, trước hêt phải sám hôi, rôi mới hết tội. 


Luật sư lại bảo Tỳ kheo chủ vật: - Với tâm xả, thầy hãy đem y cho Tỳ kheo 
này. 


Đáp: - Lành thay! Tỳ kheo có tội nghe luật sư nói như vậy, như người được 
vị cam lộ, thân tâm đêu hoan hỷ. 


Pháp sư nói: - Như vậy gọi là quán sát xứ. 


Thời nghĩa là thời gian lây y. Y này có lúc đắt, có lúc rẻ. Do đó, định tội tùy 
theo khi lấy y lúc giá đắt hay giá rẻ. Pháp sư nói: - Lời này khó hiểu. Tôi sẽ 
dẫn chứng, ở đảo giữa biến có một Tỳ kheo được một cái sọ trái dừa rất cân 
đối xinh đẹp. VỊ này gọt cắt thành cái bổn, làm cho mọi người rất ưa thích. 
Tỳ kheo này thường dùng bồn này để uống nước. 


Một hôm, Tỳ kheo đi đến núi Chi-đế-da (Cetiyagiri) và để lại vật này lại 
trong chùa ở đảo giữa biên. Một Tỳ kheo khác đên đảo, vào trong chùa, thây 


cái bôn này nên lây trộm và đem đên núi Chi-đê-da. 


Thây người kia dùng cái bôn dừa của mình đê ăn cháo, Tỳ kheo chủ cái bôn 
hỏi: - Trưởng lão ơi! Ngài được cái bôn này ở đâu vậy? 


Tỳ kheo này đáp: - Tôi được vật này ở đảo. 


Tỳ kheo chủ vật nói: - Đây không phải là vật của ngài, là của tôi mà ngài lấy 
trộm. 


Tỳ kheo chủ vật kéo vị kia đến trước tăng chúng để phân xử việc này nhưng 
không aI giải quyết được cả. Họ đưa nhau đến Đại-tự và đánh trống lên. Sau 
khi đại chúng ở gần tháp đã tập họp đến, các vị luật sư cùng nhau phán quyết 
việc này nhưng cũng chẳng xong. 


Khi ấy, trong chùa có một vị Tỳ kheo luật sư tên là Cù-Đàn-Đa (Godha) biết 
rõ các phương tiện. VỊ này hỏi: - Tỳ kheo này lây bôn băng vỏ dừa này ở 
đâu? 

Đáp: - Tôi lẫy ở đảo. 

Hỏi: - Vật này giá trị bao nhiêu? 


Đáp: - Nơi ấy, sau khi ăn hết ruột dừa, họ vứt bỏ vỏ này hoặc dùng làm củi 
đôt, không có giá trị gì cả. 
Hỏi Tỳ kheo chủ vật: - Cái vỏ dừa mà ngài cầm nơi tay này có giá trị bao 


nhiêu? 


Đáp: - Vỏ dừa này bị người ta ăn hết ruột, uống hết nước nên bỏ vỏ, Tỳ kheo 
nhặt lây và làm thành bôn, chỉ giá trị chừng một Ma-sa-ca (màsaka). 


Đại đức Cù-Đàn-Na nói: - Như vậy, không đủ năm ma-sa-ka thì không phạm 
tội trọng. 


Nghe như vậy, đại chúng khen ngợi: - Lành thay! Phán quyết như vậy rất tài 
ĐIỎI. 

Khi ấy, vua Bà-đề-da (Bhàtiyaràjan) ra khỏi cửa thành đến chùa để lễ bái, 
nghe các Tỳ kheo khen vang lành thay nên hỏi cận thân: - Đây là tiêng gì? 


VỊ quan trình bày lại sự việc. Nghe vậy, vua rất hoan hỷ và cho đánh trống 
tuyên bố: - Từ đây về sau tất cả những người xuất gia có việc gì nghi ngờ 
hãy đến gặp Ngài Cù-Đàn-Đa để phán quyết vì đại đức này xử đoán theo 
đúng giới luật. 


Pháp sư nói: - Như vậy là quán sát tùy theo chỗ mà tính giá trị. Có vật còn 
mới có giá cao, cũ thì giá thâp. 


Hỏi: - Thê nào là mới giá cao, cũ giá thâp? 


Đáp: - Như bát sắt mới còn nguyên lành không bị lủng nên quý giá, sau bị 
lủng chảy thì mât giá. Thê nên tùy lúc mà tính giá trị. 


Vật cần dùng là vật tùy thân như dao rựa, mới quí giá, cũ mât giá. 


Pháp sư nói: - Nêu Tỳ kheo trộm dao rựa của người, nên hỏi chủ búa răng 
ông mua vật ây giá bao nhiêu. 


Nếu họ đáp: - Đại đức, tôi mua vật này bằng một phần. 
Hỏi: - Ông đã xử dụng nó chưa? 
Đáp: - Tôi mới dùng chỉ một ngày để chẻ cây chà răng. 


Hoặc nói từng dùng chẻ (củi) để đốt bát nên đã thành vật cũ. Như chày giã 
thuốc nhỏ mắt, khóa cửa, như lúa tắm đã bị đốt một hai lần, hoặc bị gạch 
nghiền nát, cũng gọi là cũ. Như vải đã qua một lần giặt trong nước, hoặc vắt 
vai, hoặc bịt đầu, hoặc dùng bọc cát, cũng gọi là cũ. Bơ dầu khi sang qua vật 
khác mà có trùng kiến rớt vào trong cũng gọi là cũ. Lại như đường cục, 
trước cứng sau mềm, cho đến dùng ngón tay chấm vào, cũng gọi là cũ. Gặp 
khi Tỷ kheo bị tội trộm vật của người khác, (quí vị) nên hỏi rõ chủ vật. Vật 
chưa dùng là quí, đã dùng là mất giá trị, nên biết như vậy. Với năm chỗ này, 
pháp sư nói: - Hãy quan sát thật rõ rồi mới phán quyết sự việc, tùy theo sự 
việc nặng nhẹ mà kết tội. 


Ở trên là giải thích Phẩm Đoạt Lấy. 
-—-o0O--- 


Phần phụ: (Đoạn này đối chiếu bản đời Nguyên và đời Tống)... nếu đem một 
vật ra để nói thì trường hợp thứ nhất như đối với người ở hay súc sinh có 
chủ mà đoạt lấy, chuẩn bị, nâng lên, bước đi, rời khỏi chỗ cũ, cam kết, qua 
chỗ có qui định, đây là đối với một vật, đem sáu trường hợp trên ra phân tích 
thì có đến hai mươi lăm câu. Như trên đã nói rất đầy đủ về ba-la-dy thứ hai. 
Vì sao? Vì giới này rất khó hiểu hết. 


Như trong luật nói rằng trộm với cả năm pháp thì mới phạm Ba-la-dy. Thứ 
nhất là vật có chủ... là năm yếu tố. 


Pháp sư nói: - Như vậy đã nói các chỉ tiết, ông hãy chọn lẫy một yếu tố. Có 
năm hay có sáu yêu tô. Nêu như vậy thì không thành hai mươi lăm. 


Đáp: - Không phải như vậy. Vì sao? Nếu chọn lẫy một trường hợp lấy vật 
của người thì phải có đủ năm yêu tô. Ông hãy biệt lây. 


Các vị cựu pháp sư nói: - Pháp Ba-la-dy thứ hai này rất khó hiểu, thế nên 
không thê không giải thích những chô khúc mắc. Do đó, tôi phân tích ra 
thành hai mươi lăm trường hợp này, ông hãy quán sát lây. 


Hỏi: - Năm yêu tô là gì? - Một, các loại vật có năm; hai, một loại vật có 
năm; ba, tự tay có năm; bôn, tạo phương tiện có năm; năm, lây trộm có năm. 


Hỏi: - Các loại vật có năm và một loại vật có năm, hai loại vật này tại sao 
chỉ các chi tiệt đoạt lây, xúc chạm nâng lên, đưa ra khỏi chô cũ? 


Đáp: - Ở trước đã nói, hãy tự biết lẫy vì phải có cả chỉ tiết hẹn và nơi chốn 
nên thành sáu. Nơi qui định và nơi ném, pháp này đều có đủ. Thế nên trong 
câu thứ ba, trong năm yếu tố cũng có các loại vật có năm chỉ tiết. Đã nói về 
một loại vật có giá trị với năm chi tiết. 


Hỏi: - Thế nào là tự tay lấy với năm chỉ tiết? 


Đáp: - Tự tay lấy cũng có năm: một, tự tay lấy; hai, bảo người khác lấy; ba, 
ném; bôn, có thê lầy; năm, (chủ có) tâm bỏ đi. 


Hỏi: - Thế nào là tự tay lấy? 


Đáp: - Tự tay đoạt lấy vật của người khác, gọi là tự tay lấy. Sai bảo nghĩa là 
nêu Tỳ kheo sai người khác rằng người hãy lấy vật ấy, gọi là sai người lấy. 
Ném nghĩa là ở trong trạm thuế mà ném vật ra ngoài (để trốn thuế). Nếu là 
vật có giá trị lớn, phạm tội Ba-la-dy. Theo ý nghĩa này, giống VỚI nơi quan 
trọng ở trên. Có thê lấy nghĩa là dạy người rằng đối với vật... ấy, nêu được 
nØươI cứ lây bằng không thì thôi. Người này theo lời dạy mà ra đi. Nếu trộm 
được vật ấy thì người sai đi phạm Ba-la-dy. Nếu người được sai đi tùy lúc 
mà lấy thì gọi là có thể lấy. Tâm bỏ đi là có ý nghĩ bỏ vật..., chỗ... Có ý 
nghĩa này, gọi là tâm bỏ đi. Tạo phương tiện ban đầu có năm nghĩa là: Một, 
phương tiện ban đầu; hai, tùy theo phương tiện ấy; ba, quyết theo phương 
tiện Ấy; bốn, làm theo; năm, biết rõ. Dạy bảo người làm là phương tiện ban 


đầu, các ngươi hãy tự biết rõ. Nguyên nhân đời vật khỏi chỗ cũ, gọi là tùy 
theo phương tiện. Ba phân sau, theo trong luật có nói rõ. 


Hỏi: - Thê nào là ném hêt sức? 


Đáp: - Ném đá nghĩa là ném với hết sức mình. Đến nơi đá rơi, không tính 
nơi đá lăn đến. Nếu tu lạc không có rào, thì tính chỗ nước rơi xuông từ tắm 
trên chắn nước quanh nhà là nơi đá rơi xuống. Pháp sư có giải rằng bà già ở 
trong cửa, ném giỏ phân hay cái chày giã ra đến nơi nào thì đó là nơi khoảng 
cách cho hòn đá ném. Lại nữa, pháp sư giải nêu phòng không có rào thì ngay 
giữa cây chống ở hai đầu nhà, ném hòn đá ra, từ chỗ rơi xuống tính vào nhà 
là phạm vi của nhà. 


Hỏi: - Nếu tụ lạc ấy trước đây quá rộng lớn, nay bị nhỏ lại thì cương giới 
này băng bao nhiêu? 


Đáp: - Đứng tại nơi nước trên mái nhà rơi xuống, một người sức khỏe bình 
thường ném cục đá ra xa, tính từ nơi đá rơi trở vào là cương giới tụ lạc. 
Cương giới a-lan-nhã là từ cổng làng ra ngoài đến năm trăm cung, gọi là 
cương giới nhỏ nhất. 


Pháp sư nói: - Tôi đã trình bày xong về ý nghĩa này. Nên nói về năm loại 
cương giới của nhà ở, tụ lạc và cương giới tụ lạc là ngăn chặn Tỳ kheo ác. 
Trong năm chỗ này có vật có chủ, ai lấy một phần (năm ma-bà-ca) với tâm 
trộm, Ba-la-dy. Lấy vật không cho nghĩa là đối với vật của người khác như y 
phục, thức ăn mà họ không cho bằng biêu hiện thân hay lời nói, tự ý lây một 
phần băng. tay hay chiếm lấy. Không xả bỏ nghĩa là ý người chủ không bỏ. 
Nơi đất trống cũng gọi là không bỏ. Lấy những vật ở đó, gọi là trộm. Trộm 
chính là tội này. 


Pháp sư nói: - Tôi chỉ giải thích ý nghĩa về văn tự trong giới trộm này. Trộm 
nghĩa là đoạt, dời đi, nâng, theo từng bước, rời khỏi chô cũ, cùng hẹn. 


Hỏi: - Thế nào là đoạt? 
Đáp: - Tỳ kheo đoạt vườn rừng của người, khi đang tranh chấp, phạm Đột- 
cát-la; làm cho chủ vườn phân vân, phạm Thu-lan-dá. Nêu chủ vườn có ý 


quyết định chịu thua, phạm Ba-la-dy. 


Hỏi: - Thế nào là đưa đi? 


Đáp: - Tỳ kheo đưa vật của người khác đội lên đầu; rờ vuốt với ý trộm, 
phạm Đột-cát-la; lay động vật, phạm Thu-lan-dá; đê vật xuông vai, phạm 
Ba-la-dy. 


Hỏi: - Thê nào là nâng lên? 


Đáp: - Nếu Tỳ kheo nhận vật của người khác gửi. Khi chủ vật đến lấy lại, Tỳ 
kheo đáp: - Tôi không có nhận vật ông gửi. Khi nói như vậy xong, Đột-cát- 
la. Làm cho chủ vật phân vân, phạm Thu-lan-dá. Khi chủ vật nói: - Tôi 
không cần vật ấy nữa, Tỳ kheo phạm Ba-la-dy. 


Hỏi: - Phân theo từng bước là gì? 


Đáp: - Nếu Tỳ kheo muốn trộm vật, cùng người đưa vật đi, đi bước thứ nhất, 
phạm Thu-lan-dá, bước thứ hai phạm Ba-la-dy. 


Hỏi: - Thê nào là rời khỏi chỗ? 


Đáp: - Nếu nâng vật lên khỏi mặt đất. Tỳ kheo rờ năm vật với tâm trộm, 
Đột-cát-la. Lay động đât, phạm Thu-lan-dá, lây vật rời khỏi chô cũ, phạm 
Ba-la-dy. 


Hỏi: - Cam kết (hẹn) là gì? 


Đáp: - Nếu Tỳ kheo nói lời cam kết rằng tôi đến chỗ ấy, chỗ ấy... và sẽ lấy 
vật ẫy đem đi. Nếu đến chỗ và lấy vật, một chân trong cương giới của vật, 
một chân ngoài giới, Thu-lan-dá. Nếu cả hai chân đều ra ngoài giới, Ba-la- 
dy. Qua chỗ nộp thuế, nếu đem vật qua chỗ thu thuế mà không nộp thuế, một 
chân đi qua, một chân còn lại (trong cương giới trạm thuế), Thu-lan-dá; cả 
hai chân đều qua khỏi trạm thuế, Ba-la-dy. 


Pháp sư nói: - Đây là luận về việc dạy lấy tạp vật. Thứ ba là ném, thứ tư là 
có thê lầy, thứ năm là có tâm xả bỏ. 

Hỏi: - Thế nào là tự tay lấy? 

Đáp: - Nghĩa là đích thân dùng tay lấy vật của người. Dạy người, nghĩa là Tỳ 


kheo dạy bảo người hãy lấy vật... - Ném nghĩa là ở trong chỗ của trạm thuế, 
ném vật có giá trị ra bên ngoài (để trốn thuế) thì phạm Ba-la-dy. Với câu này 


giống như qua chỗ quan trọng... Có thê lẫy nghĩa là dạy người rằng ngươi có 
thê lẫy vật... lây không được thì thôi. Người này tuân theo lời dạy mà đi (thi 
hành). Nếu lấy trộm được vật ấy, người sai đi phạm Ba-la-dy. Không bỏ 
nghĩa là tâm người chủ không bỏ vật hay vật ở chỗ trống đều gọi là không 
bỏ. Lẫy vật như vậy đều gọi là trộm và người trộm phải bị tội. 


Pháp sư nói: - Tôi chỉ giải thích ý nghĩa về văn tự trong giới trộm này. Trộm 
nghĩa là đoạt, dời đi, nâng, theo từng bước, rời khỏi chô cũ, cùng hẹn. 


Hỏi: - Thế nào là đoạt? 

Đáp: - Tỳ kheo đoạt vườn rừng của người, khi đang tranh chấp phạm Đột- 
cát-la; làm cho chủ vườn phân vân, phạm Thu-lan-dá. Nêu chủ vườn có ý 
quyêt định chịu thua, phạm Ba-la-dy. 

Hỏi: - Thế nào là đưa đi? 

Đáp: - Tỳ kheo đưa vật của người khác đội lên đầu; TỜ vuốt VỚI ý trộm, 
phạm Đột-cát-la; lay động vật, phạm Thu-lan-dá, đê vật xuông vai, phạm 
Ba-la-dy. 

Hỏi: - Thế nào là nâng lên? 

Đáp: - Nếu Tỳ kheo nhận vật của người khác gửi. Khi chủ vật đến lấy lại, Tỳ 
kheo đáp: - Tôi không có nhận vật ông gửi. Khi nói như vậy xong, Đột-cát- 
la. Làm cho chủ vật phân vân, phạm Thu-lan-dá. Khi chủ vật nói: - Tôi 
không cân vật ây nữa, Tỳ kheo phạm Ba-la-dy. 

Hỏi: - Phân theo từng bước là gì? 


Đáp: - Nếu Ty kheo muốn trộm vật, cùng người đưa vật đi, đi bước thứ nhất, 
phạm Thu-lan-dá, bước thứ hai, phạm Ba-la-dy. 


Hỏi: - Thế nào là rời khỏi chỗ? 

Đáp: - Nếu nâng vật lên khỏi mặt đất. Tỳ kheo rờ năm vật với tâm trộm, 
Đột-cát-la. Lay động vật, phạm Thu-lan-dá, lây vật rời khỏi chô cũ, phạm 
Ba-la-dy. 


Hỏi: - Cam kết (hẹn) là gì? 


Đáp: - Nếu Tỳ kheo nói lời cam kết rằng tôi đến chỗ ấy, chỗ ấy... và sẽ lấy 
vật ây đem đi. Nếu đến chỗ và lấy vật, một chân trong cương giới của vật, 
một chân ngoài giới, Thu-lan-dá. Nếu cả hai chân đều ra ngoài giới, Ba-la- 
dy. Qua chỗ nộp thuế, nếu đem vật qua chỗ thu thuế mà không nộp thuế, một 
chân đi qua, một chân còn lại (trong cương giới trạm thuế), Thu-lan-dá; cả 
hai chân đều qua khỏi trạm thuế, Ba-la-dy. Pháp sư nói: - Đây là nói về 
nhiều vật. 


Chú Giải Luật Thiện Kiến. 
- Quyên Thứ Tám - 


—— OO --- 


Quyên thứ chín 


Vượt qua chỗ quan trọng (sanketam vitinàmeti), nghĩa là dựa theo câu văn, 
tùy theo tướng trạng của nó mà tuần tự phân biệt trong giới trộm cắp. 


Tùy theo sắc, danh sắc (Yathà rùpam nàmà ti) là tùy theo nơi chốn. Danh là 
tùy theo tên gọi, hoặc một phần, hoặc giá trị một phần hoặc hơn một phần; 
gọi là danh. Vì sao? Một Ngật-l¡-sa-bàn (kahàpana) phân chia làm bốn phần. 
Đây là thê hiện về vật bất tịnh (đủ giá trị phạm giới?). Giá trị một phần là thể 
hiện tịnh vật (chưa đủ yêu tố phạm giới). Hơn một phân là hơn một phần 
tịnh vật hoặc hơn một phân bất tịnh vật. Đây là đủ yếu tố về giới Ba-la-dy 
thứ hai. 


Chủ dưới đất (pathabbyaràjan (pathavya) là vua cả bốn thiên hạ như 
Chuyên-luân-vương (Dìpa-cakkavattin), hoặc một thiên hạ như vua A-Dục 
(Asoka), như vua Sư tử (Sihalarajan), ở một xứ như vua Bình-sa 
(Bimbisàra), vua Ba-tư-nặc (Pasenadi), ở một vùng biên là vua của vùng đất 
ở một bên vua một xứ. Trung gian là chủ một thôn, hai thôn cũng gọi là vua. 


Điển-pháp (Akkhadassa) nghĩa là thi hành phép tắc của vua, tùy tội nặng nhẹ 
mà giêt hay cắt mũi, chặt tay chân, đại thân hay thái tử hay vua ở nước nhỏ 


(biên địa) đêu có quyên xử trị này nên gọi là vua. 


Giết là giết chết hoặc đánh bằng roi gậy (cho chết). 


Đuôi đi nghĩa là đuôi sang nước khác. 


Giặc nghĩa là kẻ trộm nhiều hay ít vật của người. Như vậy là câu đầu về tội 
trộm. Pháp sư nói: - Tuần tự những câu sau đễ hiểu mà bắt đầu là đoạt lấy. 
Như vậy đã nói hết sáu câu. Nếu lẫy một phần (năm ma-bà-sa), (hay vật có) 
giá trỊ bằng một phần hay hơn một phần là tội trộm (Ba-la-dy). 


Hỏi: - Lấy một phần đã phạm tội, cần gì phải nói đến giá trị một phần hay 
hơn một phần? 


Đáp: - Vì ngăn chận các Tỳ kheo trong tương lai nên nói rộng ra như vậy. 


Vật ở trong đất và trên đất. Vật trong đất là vật dấu trong đất. Điều này được 
giải trong luật. 


Pháp sư nói: - Văn cú chỗ này khó hiểu, tôi sẽ giải thích rõ. Tàng là đào đất 
và chôn xuống rồi lắp lại băng đất hay đá, cây... đây gọi là chôn dưới đất. 
Nếu Tỳ kheo nói rằng tôi muốn trộm lấy và mang đi các vật dấu trong đất, 
bằng các phương tiện, đều phạm Đột-cát-la. 


Hỏi: - Thế nào là phương tiện? 


Đáp: - Khi sắp đi, mặc y phục đi dần ra đường, mà suy nghĩ: Vật này rất lớn, 
ta không thể lẫy một mình, vậy ta hãy tìm đồng bạn. Ra đi với ý nghĩ như 
vậy, phạm Đột-cát-la. Đến gặp bạn, nói: Ở chỗ... có dấu vật báu, tôi cùng VỚI 
lên ly lão đi lấy. Nếu vị kia đồng ý và cùng đi, Đột-cát-la. Nếu nói rằng 
. ây có lu lớn đựng vật quí giá, tôi muôn cùng trưởng lão đi lấy. Nếu 
ng chúng ta cùng chia nhau để làm công đức. Nhờ đó, tôi cùng trưởng lão 
không bị thiếu thốn. Với những lời như vậy đều phạm Đột-cát-la. Sau khi 
tìm được bạn, lại tìm cuốc bén. Nếu có cuốc bén thì đi lấy để dùng, nếu 
không có cuốc bén mà đến nơi Tỳ kheo hay người thế tục khác (để mượn). 


Người chủ hỏi: - Lấy cuốc để làm gì? 
Đáp: - Dùng chuyện nhỏ nhặt. 


BỊ tội Đột-cát-la. 


Nếu cô nói đối để lấy cuốc đem về chùa dùng đào đất, phạm Ba-dạ-đề. Lại 
có nhà giải thích khác (mahàatthakathà) cho rằng không phải vậy, mà đều 
phạm Đột-cát-la. Vì sao? Vì đó chỉ là phương tiện để trộm. Pháp sư nói: - 
Cố ý nói dối thì phạm Ba-da-đề. 


Đây là cách giải thích hợp lý. 


Nếu cuốc không có cán, vì làm cán mà chặt cây đã chết, phạm Đột- cát-Ìa, 
chặt cây sống, phạm Ba-dạ-đề. Có một vị khác giải thích chặt cây sống 
phạm Đột-cát-la. Vì sao? Vì chỉ là tạo phương tiện đề trộm. 


Nếu muốn mượn cuốc mà sợ người khác biết nên tự mình làm cuốc để đào; 
vì tìm sắt nên đào đất, chết cây, đều phạm Ba-da-đề và Đột-cát-la. Có vị 
khác giải thích rằng đều phạm Đột-cát-la vì tạo phương tiện để trộm. Nếu 
không có giỏ, vào rừng bứt dây để làm giỏ, phạm Ba-dạ-đề, như nói ở trước. 
Hoặc với ý tưởng lấy vật này để cúng dường Tam-bảo, giảng pháp, đem bố 
thí. Khi đi mà nói như vậy thì không có tội. Khi đi với tâm trộm thì phạm 
Đột-cát-la. Nếu muốn đi đến nơi chôn vật, lại chặt phá cây côi để làm đường 
đi, phạm Ba-dạa-đề, nếu chặt cây đã chết, phạm Đột-cát-la. 


Đối với cây sống ở trong nghĩa là chôn vật đã lâu, nay có cây cỏ mọc ở trên. 
Nếu chặt phá cây cỏ này, phạm Đột-cát-la. Pháp sư nói: - Có tám loại Đột- 
cát-la. Đó là: I- Phương tiện Đột-cát-la; 2- Cộng tướng Đột-cát-la; 3- Trọng 
vật Đột-cát-la; 4- Phi tiền Đột-cát-la; 5- Ty-ny Đột-cát-la; 6- Tri Đột-cát-la; 
7- Bạch Đột-cát-la; 8- Văn Đột-cát-la. (Pubbapayogadukkata; sahapayoga; 
anàmàsa; durùpacinna; vinaya; natã; natI; patIssava). 


Hỏi: - Phương tiện Đột-cát-la là gì? 


Đáp: - Như kẻ trộm tìm đồng bọn và dao búa, cuốc để làm phương tiện thì 
gọi là phương tiện Đột-cát-la. Nêu thuộc Ba-dạ-đê thì phạm Ba-dạ-đê, thuộc 
Đột-cát-la thì phạm Đột-cát-la. 


Cộng tướng Đột-cát-la nghĩa là dùng dao búa chặt phá cây cỏ sống mọc trên 
chô chôn vật báu. Trong này, thuộc Ba-da-đê thì đêu thành tội Đột-cát-la. Vì 
chỉ là tạo phương tiện đê trộm. 


Không được câm vật nghĩa là với mười loại báu, bảy loại hạt, các loại binh 
khí, câm năm bị tội Đột-cát-la. 


Phi tiên nghĩa là đôi với các loại trái cam, chuôi, dừa, nêu câm lầy bị tội 
Đột-cát-la. 


Tỳ-ny nghĩa là khi Tỳ kheo vào khất thực trong làng xóm, bụi rơi vào bát, 
không thọ lại (làm sạch bát?) mà thọ nhận thức ăn uông, người nhận bị tội 
Đột-cát-la. 


Tri Đột-cát-la nghĩa là nghe người khác nêu ra rồi, biết mà không xuất tội, bị 
tội Đột-cát-Ìa. 


Bạch nghĩa là bị một pháp bạch trong mười pháp bạch, bị tội Đột-cát-la. 


Văn (nghe) nghĩa là Phật bảo các Tỳ kheo: Chấm dứt hành động khi chưa 
hoàn tất, bị phạm Đột-cát-la. Đây là văn cộng tướng Đột-cát-la. Vì sao? Như 
trong luật bản nói rằng chặt phá cây sống mọc trên chỗ chôn dấu vật báu, bị 
tội Đột-cát-la. Nhưng ngay khi chặt, sinh tâm hối hận, và trở lại tâm tốt như 
cũ. Do chặt phá nên bị tội Đột-cát-la nhưng nhờ hối cải nên thoát tỘI. Nếu 
không có tâm tàm quí, mà tận lực đào bới đất để tìm vật báu, cũng bị tội 
Đột-cát-la. 


Bên đống đất nghĩa là đất chết và dồn đống qua một bên, bị tội Đột-cát-la. 


Tiền Đột-cát-la diệt nghĩa là dùng tay rờ vật báu nhưng chưa di chuyên, đều 
bị Đột-cát-la. Trước bị tội Đột-cát-la gom đât, rôi đên lay động vật thì bị tội 
Thu-lan-dá. 


Pháp sư nói: - Tội Đột-cát-la và Thu-lan-dá này ra sao? 


Đột-cát-la là không làm theo lời Phật dạy. Đột nghĩa là ác; kiết-la nghĩa là 
làm; gom lại nghĩa là làm ác. Hành động không đúng, đàng hoàng của Tỳ 
kheo gọi là Đột-cát-la. Trong luật có bài kệ: 


Ngươi hãy nghe ý nghĩa, 
Về tội Đột-cát-la, 

Cũng gọi là lỗi lầm, 

Lại tên là Ta-bạt 

Như người đời làm ác, 
Hoặc dấu hoặc biểu lộ, 
Gọi là Đột-cát-la, 

Các vị hãy tự biết. 


Thu-lan-dá (thullaccaya): Thu-lan nghĩa là lớn; dá nghĩa là ngăn đường 
thiện; sau phải bị đọa vào đường ác. Trong các tội phải sám hôi trước một 
người, thì tội này lớn nhât. 


Như trong luật có nói: 


Hãy lắng nghe ý nghĩa, 

Về tội Thu-lan-dá 

Sám hồi trước một người, 
Người nhận sám cũng một, 
Trong tội sám một người, 
Tội này là lớn nhất. 


Nếu đã lay động vật rồi nhưng sau đó hồi hận, sám hối với tội Thu-lan-dá thì 
được thoát. 


Hỏi: - Trong mười bạch Đột-cát-la, phạm Đột-cát-la như thế nào? 


Đáp: - Chưa yết ma, đã bạch xong nhưng không bỏ thì phạm Đột-cát-la. Một 
lân bạch yêt-ma xong, không bỏ, yêt-ma lân thứ nhât xong, không bỏ, tùy 
theo yêt-ma mà không chịu bỏ đó, phạm Thu-lan-dá. 


Lấy vật khỏi chỗ cũ, nghĩa là với tâm trộm, Tỳ kheo di chuyên vật đến chỗ 
khác dù khoảng cách như sợi tóc, phạm Ba-la-dy. Làm cho bình chứa vật 
nghiêng lệch qua một bên thì chưa phạm. Nếu rời khỏi chỗ cũ, phạm Ba-la- 
dy. Nếu bình bị (đất) chung quanh giữ quá chặt, dùng ba cây trụ để treo lên, 
sau đó đào lấy sạch đất ở bốn bên và trên dưới ra, phạm Thu-lan-dá. Nếu 
nhồ bớt một cây, hai cây cũng Thu-lan-đá. Nhỗ hết ba trụ, bình rơi xuống 
đất, phạm Ba-la-dy. Dùng dây treo bình lên cây, sau đó đào đất, khiêng bình 
xuống, tùy theo dây dài ngắn cũng chưa phạm, nếu mở dây rời khỏi cây, Ba- 
la-dy. Nếu không mở dây mà chặt đứt cây, cũng phạm Ba-la-dy. Trên bình 
trồng cây làm dấu, rễ mọc quần quít cả bình, Tỳ kheo đào đất, chặt cả rễ cây, 
phạm Ba-da-đề, Đột-cát-la. Rễ cây bị đứt, bình lộ ra, thì chưa bị phạm tội. 
Dọn rễ cây qua một bên để lẫy bình, dời khỏi cây khoảng chừng sợi tóc, Ba- 
la-dy. Cây ngã, bình lộ ra, đất bị di chuyên đẩy bình khỏi chỗ cũ, không 
phạm. Lấy ra khỏi vị trí mới ấy, Ba-la-dy. Trên bình có đá, lật đá nên bình bị 
mở, chưa bị phạm tội trọng, chỉ phạm Đột-cát-la. Vật đựng, bình quá lớn 
không thể di chuyên, đem vật đựng đến lấy bảo vật với giá trị một phân, Ba- 
la-dy. Nếu trong bình có mũ báu, khóa vàng, kéo ra ngoài một phần và phần 


kia còn ở trong bình, phạm Thu-lan-dá. Nếu cắt lây một phần, Ba-la-dy. Nếu 
trong bình đầy vật báu, đưa tay vào lây vật, chưa lẫy vật ra ngoài, chỉ kéo ra 
một phẩn rồi rơi lại vào trong, Thu-lan-dá. Đem vật ra khỏi bình, Ba-la-dy. 
Có pháp sư giải răng lấy vật rời khỏi đáy bình nhưng chưa ra khỏi miệng 
bình, Ba-la-dy. 


Pháp sư nói: - Đối với giới luật phải đủ các yếu tô (mới thành tội). Uống một 
miếng mà phạm tội Ba-la-dy như là uống một miếng có giá trị một phần thì 
phạm Ba-la-dy. Lại có cách giải thích khác, phân biệt khác nhau, như có 
bình (đựng nước uống quý giá) nặng không thể lấy đi nên đưa miệng vào 
uống, miệng chưa rời bình, phạm Thu-lan-dá. Miệng rời bình, phạm Ba-la- 
dy. Nếu hút bằng ông tre... vào cô họng một phần (giá trị năm ma-bả-sa) 
phạm Ba-la-dy. Nếu miệng ngậm ống hút, miệng và ống vừa đầy thì ngừng 
lại, dùng tay bịt một đầu ông, lẫy ra khỏi bình, phạm Ba-la-dy. Nếu dùng y 
bỏ vào trong bình để lấy bơ, dầu trong bình, tay lẫy y rời khỏi bình, phạm 
Ba-la-dy. 


Có pháp sư giải răng không phải như vậy, nếu thả y vào rồi nhưng sinh ý hối 
hận, nên chưa lấy ra, phạm Thu-lan-dá. Nếu không hối hận, lấy ra khỏi bình, 
Ba-la-dy. Sau khi thả vào, chủ biết, đòi lại bằng giá trị, nếu trả lại, Thu-lan- 
dá. Nếu không trả lại, Ba-la-dy. 


Tỳ kheo có bình không, người khác đem dầu bơ đồ vào bình. Với tâm giận, 
Tỳ kheo đem bỏ qua nơi khác, không phạm. Nếu không giận mà vì tham lam 
đem bỏ qua chỗ khác, Tỳ kheo này phạm Ba-la-dy. Nếu không dời qua nơi 
khác mà làm cho bình lủng, chảy một phần dầu ra ngoài, phạm Ba-la-dy. 
Nếu dùi cho bình lủng nhưng ngay lúc ấy dầu, bơ đông đặc không chảy ra; 
sau đó, có ánh nắng nên chảy ra một phần, phạm Ba-la-dy. Nếu dùi lỗ quá 
to, bơ dầu như keo chảy ra không ngừng, chảy hơn một phần, thấy vậy nên 
hối hận nên lấy bỏ lại trong bình, phạm Thu-lan-dá. Nếu bỏ bên ngoài một 
phần, Ba-la-dy. Nếu di chuyên bình đến chỗ cây đá, muốn cho nghiêng đồ, 
phạm Ba-la-dy. Nếu chủ nhân đem bình không đặt chỗ bằng phẳng, chưa 
cho dầu bơ, định cho dầu bơ. Biết như vậy, Tỳ kheo dùng cây, đá lớn đè lên 
bình, với ý định làm vỡ. 


Thấy Tỳ kheo làm việc như vậy, nên khi bình bị bể, chủ bình đòi Tỳ kheo 
đên bù, dù hoàn lại hêt hay không đêu phạm Ba-la-dy. 


Nếu Tỳ kheo không có ý định phá mà đem các loại tử thi hay đại tiểu tiện bỏ 
vào bình, lúc chưa bỏ vào bị tội Đột-cát-la; lúc đang bỏ vào phạm Thu-lan- 


dá. Khi đã bỏ vào, thấy vậy, chủ nhân đòi bồi thường giá trị, nếu không bồi 
thường, phạm Ba-la-dy. Nêu không có tâm trộm, chỉ vì giận dữ nên đập phá 
hay đốt cháy hoặc đồ nước vào, bằng mọi cách làm cho chủ nhân không còn 
xử dụng được nữa, phạm Đột-cát-la, nên bồi thường cho chủ, nếu không thì 
phạm Ba-la-dy. Nếu đem cát, đá, đất bỏ vào bình, đồ nước vào cho tràn ra 
ngoài, không thể dùng bình được nữa thì phải bồi thường lại cho chủ, nếu 
không bồi thường, bị tội như trước. 


Pháp sư nói: - Đã đây đủ về vật ở dưới đât, sau đây sẽ nói vê vật ở trên đât. 


Vật để trên đất là vật đề trong đất, trên cung điện hay trên đầu núi. Đề những 
nơi ấy hoặc tập trung hoặc phân tán hoặc đựng trong bình mà không chôn 
dấu thì gọi là vật để trên đất. Pháp sư nói: - Trước đã thuyết minh rộng, nay 
sẽ nói chung... hoặc dùng tay lấy, ông hãy tự biết. 


Bơ, dâu, mật, sữa, lạc đêu thuộc về loại chảy như nước. Vật nặng, nhẹ, vòng 
vàng, chuôi ngọc, tâm vải dài... nêu di chuyên khỏi chô cũ băng chừng sợi 
tóc, đêu phạm Ba-la-dy. Hêt phân vật ở trên. 


Vật ở trên không trung, trước tiên là lông công, có sáu chỗ, đó là miệng, 
đuôi, hai cánh, chân, lưng, mào. Muốn trộm lây chim công nơi không trung, 
khi chim muốn bay, Tỳ kheo đứng ngay ở trước. Thấy Tỳ kheo, chim công 
không thê bay được, hạ cánh đứng lại, Tỳ kheo bị Đột-cát-la; đưa tay đụng 
chim, cũng bị Đột-cát-la; lay động chim, bị Thu-lan-dá. Nếu nắm lấy lông, 
kéo rời khỏi thân bị Ba-la-dy; kéo rời cánh trái hay phải, bị Ba-la-dy; trên 
dưới cũng như vậy. Nếu chim công hạ xuống đậu trên thân hay trên tay phải 
của Tỳ kheo, Tỳ kheo với tâm trộm, bắt đưa qua tay trái, Ba-la-dy vì rời khỏi 
chỗ cũ. Nếu nó tự bay qua thì không phạm. Đem đi với tâm trộm, bước đầu, 
Thu-lan-dá; bước thứ hai, Ba-la-dy. Nếu chim công ở trên mặt đất, với tâm 
trộm, Tỳ kheo bắt lẫy chim công của người khác, nêu bắt một hai phần thân 
thể của chim nhưng chưa rời khỏi mặt đất, phạm Thu-lan-dá. Nếu giở toàn 
thân chim lên khỏi mặt đất, Ba-la-dy. 


Chim công ở trong lồng, với tâm trộm lẫy cả lồng mang đi, tùy theo đó mà 
bị tội. Nếu chim công đang ăn trong vườn, với tâm trộm, Tỳ kheo đuôi chim 
ra ngoài cửa, bị phạm trọng tội. Với tâm trộm, bắt chim ném ra ngoài vườn, 
bị phạm Ba-la-dy. Nếu chim công ở trong làng xóm, Tỳ kheo với tâm trộm, 
đuôi chim ra khỏi cương giới của làng, phạm Ba-la-dy. Nếu chim công tự đi, 
hoặc đến chùa hay đến chỗ trống văng, Tỳ kheo với tâm trộm cầm gây, đá, 
cây ném chim. Nếu chim sợ hãi bay vào rừng, lên mái nhà hay trở về chỗ cũ 


thì Tỳ kheo chưa bị tội. Nếu với tâm trộm, cô ý đuôi, bắt chim rời đất chừng 
băng sợi tóc, bị Ba-la-dy. Như vậy đôi với những loại chìm khác, các trường 
hợp phạm hay không phạm cũng giông với chim công. 


Đối với y, y bị gió thôi ngược lên không trung, với tâm trộm, Tỳ kheo nắm 
lấy một phần của y, bị Đột-cát-la; năm cả y, Thu-lan-dá; rời khỏi chỗ cũ, Ba- 
la-dy. Về tội này, y với chim công không khác. Nếu từ trên không y rơi 
xuống, Tỳ kheo đưa tay nắm lẫy, Đột-cát-la; rời khỏi chỗ cũ, phạm tội trọng. 


Vật bị rơi, vật quí giá của người khác bị rơi nhưng họ không biết, Tỳ kheo 
thấy những vật quí này từ khoảng không rơi xuông nên nhặt lấy với tâm 
trộm, rời đất chừng một sợi tóc, phạm Ba-la-dy. Đối ca-sa bị rơi, cũng phạm 
như trước. Hết phần nói về vật trên không rơi xuống. 


Những vật để trên giường mà có thể lấy được hoặc không lẫy được, trường 
hợp phạm như các vật để trên đất. Nếu khiêng giường (luôn cả vật) đi khỏi 
chỗ cũ, các ông hãy tự biết lấy. Ca-sa đang treo trên giá. Với tâm trộm, Tỳ 
kheo lẫy y đang treo trên giá, rời khỏi chỗ cũ, phạm trọng tội, không tiếp xúc 
đến hai đầu mà y rời khỏi chỗ cũ, cũng bị tội, rung động đến hai đầu cũng bị 
tội. Mang cả giá đi cũng bị tội trọng. Nếu ca-sa cột chặt trên giá y, lay động 
vào hai đầu, phạm Thu-lan-dá. Mở ra đem đi thì phạm Ba-la-dy. Nếu Tỳ 
kheo dùng ca-sa buộc bốn góc để ngăn bụi, Tỳ kheo khác với tâm trộm, mở 
một góc đến ba góc, đều phạm Thu-lan-dá; mở hết bốn góc, phạm Ba-la-dy. 
Ca-sa đang mắc trên giá, một đầu ở trên giá, một đầu rơi xuống đất, kéo một 
đầu rời khỏi giá nhưng đầu kia chưa rời khỏi đất, Thu-lan-dá. Một đầu rời 
khỏi đất, nhưng đầu kia chưa rời khỏi giá, cũng Thu-lan-dá; nếu rời cả giá và 
mặt đất phạm Ba-la-dy. Nếu Tỳ kheo dùng đây đựng y và các tạp vật, treo 
lên cây cọc, Tỳ kheo khác với tâm trộm lấy đầy rơi trên vai mình nhưng lại 
hối hận và đặt lại trên cọc, phạm Thu-lan-dá. Nếu tâm trộm lại khởi lên và 
lấy đem đi, phạm Ba-la-dy. Nếu nâng lên khỏi cọc, vật nặng bị rơi xuống 
đất, phạm Thu-lan-dá. Nếu nhặt lên từ đất và mang đi, Ba-la-dy. 


Hỏi: - Thê nào là cọc? 


Đáp: - Dài khoảng một trửu, đóng chặt vào vách, cọc cong, cọc băng ngà 
vol, các loại cọc khác đêu như vậy. 


Nếu y của người khác treo trên cây, Tỳ kheo lấy trộm, phạm nặng nhẹ như 
đôi với y treo trên cọc. Nêu y treo trên cây ăn trái, Tỳ kheo với tâm trộm 
rung cây lây y nhưng khi y chưa rơi, lại thây trái cây sinh tâm trộm nên cô 


rung làm cho trái rơi, phạm một phân Ba-la-dy. Nếu y và trái đều không rơi, 
phạm Thu-lan-dá. Hết phần nói về trộm vật treo. 


Vật ở trong nước. Đầu tiên là sợ quan (Ràjabhaya) nên dấu vật trong nước. 
Đê trong nước không hư, đâu tiên là vật băng đông. Chô có nước, thứ nhât là 
ao. Nêu trong chô nước không chảy thì vật cũng đứng yên. 


Nếu Tỳ kheo với tâm trộm, tìm lấy vật trong nước, tìm nơi nước cạn, cứ mỗi 
bước đi tìm, phạm Đột-cát-la. Nếu làm các phương tiện để tìm vật ở chỗ 
nước sâu, phạm Đột-cát-la. Khi vào nước, đầu tiên là lặn xuống, nếu chưa 
đến chỗ vật mà thấy rắn độc hay cá lớn, rùa, các loại ác thú nên sợ hãi bỏ 
chạy thì không tội. 


Pháp sư nói: - Bắt đầu là nắm vật... tiếp theo như trước đã nói, hãy tự biết 
lấy. 


Chô nghĩa là có sáu chô đê năm vật, bôn cạnh và trên dưới. 


Vật ở trong ao, thứ nhất là hoa sen. Nếu Tỳ kheo hái trộm hoa, tùy theo giá 
trị nhiêu ít mà kêt tội. Nêu bẻ hoa sen mà ngó hay tơ chưa đứt thì cũng phạm 
Ba-la-dy. Nêu đào đât đê trộm lầy củ ngó sen thì tội nặng nhẹ như nói ở 
trước. 


Nếu trên nước có để các loại tạp vật, Tỳ kheo với tâm trộm, lôi kéo vật bằng 
ý nghĩ sẽ đên chô ây đê lầy; khi kéo chưa rời khỏi nước thì phạm Thu-lan- 
đá; kéo lên khỏi mặt nước băng chừng sợi tóc, Ba-la-dy. 


Nếu cả bó hoa để trong nước, Tỳ kheo mở bó ra với tâm trộm, Thu-lan-dá; 
lây hoa ra khỏi bó, Ba-la-dy. 


Tiếp theo chỗ như nói ở trước, nếu nhồ trộm hoa, chưa đứt rễ, Thu-lan-dá, 
đứt rê, Ba-la-dy. 


Nếu ao không có nước, nhồ trộm hoa ở bốn bên, đứt rễ phạm Thu-lan-dá, 
đem hoa ra khỏi chô tùy theo giá trị nhiêu ít mà kết tội. 


Nếu cá trong ao nước này có chủ, Tỳ kheo với tâm trộm nên thả câu, giăng 
lưới, đặt lờ, cá chưa bị bắt, phạm Đột-cát-la; cá vào lờ, Thu-lan-dá; bắt cá 
lên khỏi nước, Ba-la-dy; cá vọt khỏi lưới nhảy lên bờ, Thu-lan-dá; Bắt cá 
trên bờ tùy theo giá trị lớn nhỏ mà kết tội. Đối với rùa, Ba-ba cũng vậy. 


Tỳ kheo muốn bắt trộm cá nhưng ao lớn nên không bắt được, đào thêm ao 
nhỏ và dẫn cá vào; nếu cá vào ao nhỏ, phạm Đột-cát-la. Nếu bắt cá trong ao 
nhỏ không được, cá lại chạy. về ao lớn, phạm Thu-lan-dá. Nếu cá chưa ra ao 
nhỏ cũng Thu-lan-dá. Nếu bắt cá ra khỏi mương nước hay ao, tùy theo giá trị 
nhiều ít mà kết tội. Nếu nước trong ao sắp hết, cá tập trung lại một chỗ, 
người khác bỏ thuốc cho cá chết, Tỳ kheo không biết cho là vật bỏ nên nhặt 
lấy, không phạm. Nếu biết cá có chủ mà Tỳ kheo vẫn lấy trộm, tùy theo giá 
trị mà kết tội. Nếu chủ của cá đòi thì phải bồi hoàn, nếu không thì phạm tội. 
Nếu chủ cá lấy cá xong, nên không có ý giữ, Tỳ kheo trộm lây, phạm Thu- 
lan-dá. Pháp sư nói: - Tội này nặng nhẹ như nói ở trước, các ông hãy tự biết. 


Hêt phân nói về phân vật trong nước. 


Thuyền là tất cả những vật dùng để đi qua sông kế cả khi có cột dây và có 
thê chở vật khác. Trong thuyền có người hoặc có thể có vật, không có vật 
hay các tạp vật khác như nói ở trước. Tỳ kheo nào với tâm trộm muốn lây 
thuyền dấu đi, suy nghĩ: Ta muốn lẫy thuyền nhưng không có đồng bạn vậy 
ta hãy đi tìm họ. Và Tỳ kheo này lôi kéo thuyền thì phạm tội như nói ở 
trước. 


Mở dây, nếu mở mà dây (cột thuyền) chưa rời khỏi chỗ cũ, Đột-cát-la; đây 
rời khỏi chô Thu-lan-dá và Ba-la-dy. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ nói rõ, nếu cột thuyền nơi nước chảy mạnh, mở dây 
xong mà thuyền chưa rời khỏi vị trí cũ, Thu-lan-dá; thuyền rời vị trí cũ, Ba- 
la-dy. Nếu thuyền trong chỗ nước không chảy, trước kéo thuyền đi, sau đó 
mới mở đây (buộc thuyền), dây rời ra, Ba-la-dy. Nếu thuyền ở trên đất, kéo 
thuyền khỏi chỗ cũ, Ba-la-dy. Đối với hai khúc cây nâng đỡ thuyền, trộm đi 
một cây, Thu-lan-dá; lấy cả hai cây thuyền rơi chạm đất, Ba-la-dy. Nếu 
thuyền ở trên mặt đất, Tỳ kheo với tâm trộm, dùng dây cột vào xe để kéo đi, 
Thu-lan-dá; thuyền rời vị trí cũ, mở dây cột, Ba-la-dy. Thuyên ở trong nước 
không buộc, với tâm trộm Tỳ kheo lên thuyền, muốn hướng thuyền về 
phương Đông nhưng gió thôi thuyền về phía Tây, Thu-lan-dá; theo thuyền 
đến nơi thuận tiện và lấy trộm, Ba-la-dy. Nếu hối hận hay bị gió thổi nên 
thuyền quay về chỗ cũ, chủ đòi lại, nên trả, không trả lại chủ, Ba-la-dy. 


Hết phần nói về thuyền. 


---o0O--- 

Vật để cỡi, thứ nhất là xe, xe chứa tạp vật, có biết như vậy hay không đều 
như nói ở trước. Nếu xe chở ngũ cốc, Tỳ kheo dùng chậu, chén xúc trộm, 
bồn... chưa rời khỏi xe, Thu-lan-dá; chậu... rời khỏi xe, Ba-la-dy. Nếu xe 
nặng không thể kéo được nên tìm bò để kéo, khi tìm, Đột-cát-la, khi được 
bò, bò kéo xe đi chừng một bước chân, Thu-lan-dá; bò bước đi cả bốn chân, 
Ba-la-dy. Muốn đi về hướng Nam, bò lại đi về hướng Đông Tây, Thu-lan- 
dá; nếu hướng bò đi theo đường cũ, Ba-la-dy. Lấy trộm xe đang để trên 
(thành) lũy thì phạm, không phạm giống các trường hợp phạm tội như lấy 
trộm túi đựng bát đang treo. 


Hêệt phân nói về xe. 


---o0O--- 
Đội vật như dùng đâu đội. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ giải thích ý nghĩa này. Đầu là phần từ chân tóc (sau ót) 
với yết hầu trở lên. Để các vật trên ây đều gọi là đội trên đầu. từ chân tóc 
(sau ót) và yết hầu trở xuống gọi là vai. Nếu dưới nách đến trên bụng thì gọi 
là vác, ôm (vật bằng những chỗ ấy), phạm Đột-cát-la. Ngoài ra, như đã nói ở 
phần đội phần gửi (của người) trên đầu. Nếu (vác ở) những chỗ như vai, 
bụng... cũng như vậy. Thứ tự những câu trong đoạn này dễ hiểu. 


Hêt phân nói vê phân đội vật. 
-—-o00--- 


Vườn là vườn hoa, trái và các loại cỏ thơm. Tỳ kheo đào trộm lẫy những vật 
ấy, kết tội tùy theo giá trị số lượng nhiều ít. Nếu trộm lột lây vỏ cây trong 
vườn, tùy theo giá trị nhiều ít mà kết tội, hoa trái cũng như vậy. Tranh chấp 
vườn rừng nghĩa là Tỳ kheo cố tranh đoạt lấy vườn rừng của người. Khi mới 
tranh, Đột-cát-la; làm cho chủ vườn nghi sợ, Thu-lan-dá. Nếu chủ vườn sinh 
ý bỏ cuộc (không tranh nữa), Tỳ kheo (đoạt lây vườn) Ba-la-dy. Nếu chủ 
vườn chưa có tâm bỏ, Tỳ kheo có ý tưởng quyết. đoạt lẫy vườn, Ba-la-dy. 
Nếu nói với quan, đem tiền bạc ra tranh chấp để thắng, chủ vườn sinh ý 
tưởng thua cuộc, Tỳ kheo Ba-la-dy. Nếu đem (sự tranh đoạt kia vào) trong 
tăng phán xử, tăng biết nhưng cố xử trái lý, người phán xử Ba-la-dy. Nếu 
trong tăng phán xử đúng lý, người tranh không đúng lý, Thu-lan-dá. 


Hêt phân nói vê vườn rừng. 


---o0O--- 

Trong chùa, trong chùa có để các tạp vật, có bốn chỗ nâng đỡ vật thì như nói 
Ở trước. Đối với phòng xá lớn nhỏ đã cúng cho tứ phương tăng, Tỳ kheo có 
ý muốn tranh đoạt lấy nhưng không thành vì phòng (này là của chung ) 
không có chủ cụ thể nên không phạm tội trọng. Nếu thí chủ đã cúng cho một 
chúng hay cho đến một người mà Tỳ kheo đoạt lấy với tâm trộm, chủ phòng 
có ý đoạt mất, người trộm có ý tưởng quyết định lấy, phạm, không phạm 
như nói ở trước. 


Hết phần vật trong chùa. 


---o00--- 
Vật trong ruộng. 


Có hai loại ruộng là phú-bàn-na (pubbanna) và a-ba-lan-nhã (aparanna). 
Ruộng phú-bàn-na là ruộng trồng bảy loại lúa, cao lương. Ruộng a-ba-lan- 
nhã là ruộng trồng đậu, mía... Tỳ kheo nảo trộm lấy lúa, đủ một phần (giá trị 
năm ma-bà-sa) phạm tội trọng. Nếu lúa chưa gặt, Ty kheo với tâm trộm, tìm 
liềm, gánh, giỏ... các dụng cụ để lấy, phạm Đột-cát-la; dùng tay quơ ôm (cây 
lúa) lại, Thu-lan-dá. Nếu cắt đứt những phần (thân cây) còn sống dính theo, 
chưa rời khỏi chỗ, Thu-lan-dá; cắt đứt phần dính theo, tùy theo giá trị nhiều 
ít mà kết tỘI. Nếu trộm lấy lúa để làm gạo, đang tìm cách, Đột-cát-la; cắt lúa, 
đập, giã, mỗi việc là một Thu-lan-dá; đã thành ra gạo, bỏ vào vật đựng (của 
mình), đem rời khỏi mặt đất, Ba-la-dy. 


Tỳ kheo tranh ruộng với người khác thì như nói ở trước. Tỳ kheo (lấn 
chiêm) trộm ruộng của người, dù chỉ băng một sợi tóc với ý quyết trộm, Ba- 
la-dy. Vì sao? Vì đât (có chiêu) sâu đên vô giá. 


Nếu Tỳ kheo này đến hỏi chúng tăng rằng tôi lấy chỗ đất này. Tăng đáp: - 
Đông ý. 


Tất cả phạm tội trọng. 
Nếu đất có hai cọc ranh giới, Ty kheo nhồ một cọc, Thu-lan-dá; nhồ hai cọc, 


Ba-la-dy. Nếu đất có ba cọc, Tỳ kheo nhồ một cọc, Đột-cát-la; hai cọc, Thu- 
lan-dá; ba cọc, Ba-la-dy. Nêu đât có nhiêu cọc, Tỳ kheo nhô một cọc đên 


hai, đều Đột-cát-la. Còn hai cọc cuối cùng, Tỳ kheo nhồ cọc đầu, Thu-lan- 
đá; nhô cọc cuôi, Ba-la-dy. 


Dùng dây đo lẫn chiếm trộm đất người, đặt một đầu dây xuống đất, Thu-lan- 
đá; đặt cả hai đầu, Ba-la-dy. Nếu vẽ trên đất để xác định tên (đất cho mình), 
vẽ một đầu, Thu-lan-dá; vẽ cả hai đầu (của phần đầu), Ba-la-dy. Nếu với tâm 
trộm, nói lên răng đến chỗ này là đất của tôi. Nghe vậy, chủ đất sinh lo sợ 
mất phần đất của mình, Tỳ kheo ấy phạm Thu-lan-dá. Chủ đất có ý tưởng 
thua cuộc bỏ phần đất ấy, Tỳ kheo này phạm Ba-la-dy. 


Hêt phân nói vê ruộng. 


Đât là đât nhà và vườn, có cây và tường rào hay không thì như đã nói rõ 
trong phần vườn hoa và ruộng. 


Hêt phân nói lược về đât. 


Về làng xóm, trong luật đã nói nhiêu và rõ. A-lan-nhã là đầt có chủ. Pháp sư 
nói: - Cũng có khi vô chủ. 


Hỏi: - Thê nào là có chủ, vô chủ? 


Đáp: - Nếu là cây cỏ trong rừng mà không mua thì không được lấy nên gọi 
là có chủ. Nếu cây cỏ trong rừng mà được phép chặt phá tùy ý không có 
người la hỏi thì gọi là vô chủ. Tỳ kheo nào (trộm lấy) vật ở a-lan-nhã có chủ, 
kết tội tùy theo giá trị nhiều ít. Tỳ kheo nhặt lấy vật bị vứt bỏ nơi A-lan-nhã 
có chủ, không có tội. Nếu A-lan-nhã có chủ, có cây gỗ và các tạp vật, đã ở 
lâu trong ấy không ai thu giữ, Tỳ kheo mượn lấy dùng: sau đó chủ về, Tỳ 
kheo trả lại, người lấy không có tội. Nếu Tỳ kheo đem giá trị của vật đến A- 
lan-nhã có chủ, bảo người giữ vườn: Người hãy cho tôi lấy cây gỗ và sẽ 
thanh toán theo giá trị. 


Nếu chủ rừng đáp: - Như vậy, ông hãy lấy tùy ý. 
Tỳ kheo sai người vào rừng lấy tùy ý, không có tội. 
Nếu chủ rừng bảo người giữ rừng rằng Tỳ kheo lấy cây gỗ, ông đừng đòi lấy 


theo giá trị (trao đổi) nhưng người này vẫn đòi thì Tỳ kheo phải thanh toán 
cho họ. 


Nếu người giữ rừng ngủ nên không biết, hay đi văng, Tỳ kheo vào rừng lấy 
cây, sau đó họ trở vê và đòi theo giá trị, Tỳ kheo phải thanh toán họ. 


Nếu Tỳ kheo vào rừng lẫy cây xong, bị giặc hay cọp rượt, quá sợ hãi nên 
chưa kịp thanh toán, sau đó nên thanh toán. Nêu không thanh toán, Tỳ kheo 
bị tội tùy theo giá trị nhiêu ít của cây. 


Nếu Tỳ kheo vào rừng, không hỏi người giữ rừng, lấy trộm vật khác, đi ra 
khỏi phạm vi của rừng, tùy theo giá trị nhiêu ít mà kết tội. 


Hết phần về A-lan-nhã. 
-ooOoo- 


Nước chứa trong lu và trong khi thiếu nước. Đối với các loại vò lớn chứa 
đầy nước trong nhà, bằng ý trộm nước, Tỳ kheo tìm các loại khoan lớn hay 
nhỏ để khoan, đặt khoan (lên lu), phạm Đột-cát-la. Nếu khoan chưa lủng lu, 
phạm Thu-lan-dá. Khoan lủng (lu), lấy được nước, kết tội tùy theo lượng 
nước. 


Nếu lu nhỏ, Tỳ kheo nghiêng lu lẫy nước, kết tội tùy theo giá trị nhiều ít. 


Nêu lu miệng lớn, dùng chậu nhỏ đưa vào múc nước ra thì kêt tội như trong 
phân trộm dâu ở trước. 


Ao nước của người, Tỳ kheo dùng tâm trộm đào cống trộm lấy, nếu nước 
chảy qua hơn một phân (giá trị năm ma-bà-sa) phạm Ba-la-dy. 


Dùng phương tiện với tâm trộm, Tỳ kheo đào bên cạnh ao nước của người, 
sát mé nước thì ngưng lại với ý đồ muốn ao bị sụp lỡ do chỗ đào này, hay do 
trẻ con phá, hay do trâu bò đạp phá. Nếu do chỗ này mà nước chảy ra, Tỳ 
kheo lấy được, phạm Ba-la-dy. 


Nêu trong ao có cây lớn, vì muôn lây nước nên Tỳ kheo chặt cây ngã xuông 
ao, cây làm nôi sóng sụp lỡ bên cạnh ao, nhân đó nước chảy ra, bị phạm tội 
tùy theo giá tr lượng nước. 


ỞƠ hai bên ao có nước của người khác, Tỳ kheo có hai cái ao, một có nước, 
một không. Với ý trộm, Tỳ kheo đào mương cho nước trong ao của mình 


chảy qua ao người cho đầy để chảy sang ao không nước của mình, nếu làm 
hao tổn nước của người thì tùy theo giá trị nước mà kết tội. Nếu ruộng của 
Tỳ kheo gần ao không có nước của người, muốn tạo điều kiện (cho có nước) 
nên đào mương thông từ ao sang ruộng. Trời mưa, nước từ ao chảy sang 
ruộng, chủ ao đến đòi theo giá trị nước, Tỳ kheo nên trả cho họ, nếu không 
trả, kết tội tùy theo giá trị nước. 


Nêu nhiêu nhà có chung một ao, chia nước cho vào ruộng, Tỳ kheo với tâm 
trộm, ngăn nước của người cho vào ruộng mình, nêu mạ của họ chưa chết, 
phạm thu-lan-dá; nêu mạ chết, tùy theo giá trị mà kết tội. 


Hêt phân trộm nước. 


——-O0O--- 
Cây chà răng, như đã nói ở phân trong vườn. 


Pháp sư nói: - Nếu chúng tăng thuê người lấy cây chà răng mà họ chưa giao 
cho tăng, còn để chỗ họ thì vẫn là vật thuộc về họ. Nếu tăng chọn lấy trước 
với tâm trộm thì kết tội tùy theo giá trị của vật. Nếu chúng tăng thuê người 
quản lý vật, Tỳ kheo nào không thưa tăng biết mà lấy vật với ý trộm thì bị 
kết tội tùy theo giá trị vật. Nếu chúng tăng sai sa di theo tuần tự vào ngày 15 
lấy cây chà răng cho chúng tăng. Sa di chọn lây cây tốt dâng trước cho thầy 
mình trước khi phân đến tăng. Tỳ kheo chọn lây cây tốt với tâm trộm, bị kết 
tội tùy theo nhiều ít. Nếu cây chà răng đã đề sẵn nơi chúng tăng thường dùng 
thì người lấy không có tội. Các vị phải biết rõ cách lấy cây chà răng. 


Hỏi: - Biết thế nào? 


Đáp: - Nếu hằng ngày chúng tăng dùng ba cây chà răng (cho một vị) thì nên 
tùy thuận theo tăng mà lấy ba cây. Nếu vào thiền phòng và (đi) nghe giảng 
nên lấy năm sáu cây; dùng hết thì lẫy thêm cũng được. Vì sao không cho lây 
nhiều mà chỉ năm sáu cây? Vì tránh sự chê trách của người khác. 


Hết phần cây chà răng. 


---o0O--- 
Cây cối, đối với cây Diêm-phù, cây xoài, dây leo hồ thúc, với tâm trộm, Tỳ 
kheo dùng búa chặt cây, dây. Cây hay dây đứt nhưng còn dính vỏ, phạm 
Thu-lan-dá; đứt rời ra, phạm Ba-la-dy, dây dứt mà còn dính nơi cây phạm 
Ba-la-dy. Trộm cây, chặt đứt hơn một nữa rồi dừng lại, nếu vì vậy mà cây 


ngã nên bồi hoàn tùy theo giá trị của cây, không bồi hoàn, phạm tội. Nếu 
dùng chât độc chích vào vỏ cây (cho cây chêt) cũng vậy. 


Hêệt phân về cây côi. 


Trộm theo dây chuyên, kẻ trộm lấy vật, Ty kheo với tâm trộm, đoạt lại vật 
ấy, vật rời khỏi thân kẻ trộm, nhưng kẻ kia mạnh nên đoạt lại vật và mang 
đi, tuy Tỳ kheo không được vật nhưng vẫn bị tội Ba-la-dy. Vì sao? Vì do 
tâm quyết cướp đoạt lấy và vật đã rời khỏi chỗ cũ. Nếu chủ vật không bỏ, Tỳ 
kheo cố giật lấy, vật chưa rời khỏi tay họ, Thu-lan-dá; rời khỏi tay họ là 
phạm trọng. Với tâm trộm, Tỳ kheo lột vòng, nhẫn trong tay người, rời khỏi 
tay họ Ba-la-dy, còn dính nơi tay, Thu-lan-dá. Đối với vật ở chân cũng như 
vậy. 


Với ý trộm, Tỳ kheo có lột y phục của người, nắm lấy y, Đột-cát-la; giật lấy 
y, phạm Thu-lan-dá; y rời khỏi thân Ba-la-dy; khi giật y bị rách, kêt tội tùy 
theo giá trị nhiêu ít. 


Với tâm trộm, bắt người và cả y họ đang mặc mang đi, bước thứ nhất phạm 
Thu-lan-dá; bước thứ hai phạm Ba-la-dy. Trộm người và y trên người họ, họ 
chạy, Tỳ kheo phạm Đột-cát-la; họ vứt y dưới đất, Tỳ kheo đưa tay lấy, 
phạm Đột-cát-la; di chuyên y. phạm Thu-lan-dá; y rời chỗ cũ, phạm Ba-la- 
dy. Với tâm trộm, bắt cả người lẫn y, người chạy, Tỳ kheo không rượt kịp 
nên nói răng hãy bỏ y lại, ta sẽ tha cho. Nếu họ đưa tay mở y, Tỳ kheo phạm 
Đột-cát-la, mở được y ra, Thu-lan-dá; y rời khỏi thân, Ba-la-dy. 


Với tâm trộm bắt người lẫn y, người chạy vứt y dưới đất, Tỳ kheo vẫn rượt 
theo nhưng không kịp nên quay lại; lây y rời khỏi đât, Ba-la-dy. 


Với tâm trộm, Tỳ kheo bắt người, người hoảng hốt nên vứt y chạy. Rượt 
không kịp, bắt không được người nên quay về, thấy y trên đất, Tỳ kheo nói 
rằng người này đã bỏ y vậy ta lượm lấy thì không phạm nhưng vì muốn trộm 
người nên phạm Đột-cát-la. Nếu người quay lại nói với Tỳ kheo rằng đừng 
lấy y của tôi mà Tỳ kheo vẫn lấy, y rời đất, phạm Ba- la-dy. Nếu người vứt 
bỏ y( để chạy, Tỳ kheo rượt theo không được nên trở lại, thấy y trên đất nên 
nói răng y này được do sức của ta và lấy lên thì phạm Đột-cát-la. Có vị thầy 
khác giải thích rằng không phạm Đột-cát-la vì chủ y đã có ý bỏ. 


Hết phần lấy theo dây chuyên. 


-—-o0O--- 
Nhận vật của người gửi. Người gửi vật cho Tỳ kheo, sau đó chủ đến đòi, Tỳ 
kheo nói răng tôi không nhận vật của ông gửi. Do nói dôi nên Tỳ kheo phạm 
Ba-dật-đê, tạo phương tiện đê trộm nên phạm Đột-cát-la. 


Nếu Tỳ kheo suy nghĩ rằng người này gửi vật cho ta nhưng không ai biết, 
vậy nên trả hay không, thì phạm Thu-lan-dá. Nêu Tỳ kheo quyêt ý giữ lầy, 
chủ vật có ý bỏ, phạm Ba-la-dy. 


Nếu Tỳ kheo nói rằng ta hãy làm phiền họ, họ có tranh thì trả lại, ngược lại 
thì ta lây. Chủ vật có ý bỏ, Tỳ kheo lây y này, phạm Ba-la-dy. 


Nhận vật người gửi, chủ đến đòi, Tỳ kheo nói trả nhưng quyết tâm giữ lấy, 
làm chủ vật nghi sợ. Tỳ kheo được y phạm Ba-la-dy. 


Nhận vật của người gửi, Tỳ kheo với tâm trộm di chuyển vật đến chỗ khác, 
phạm Đột-cát-la. Nêu đem vật ra đôi đê ăn hêt, chủ vật đên hỏi, phạm Đột- 
cát-la, chủ vật đên hỏi mà không trả lại, phạm Ba-la-dy. Nêu mượn dùng thì 
VÔ tỘI. 


Thấy bát người khác tốt đẹp, khi tập trung các bát đến chỗ thượng tọa, với 
tâm trộm, Tỳ kheo lấy bát xấu của mình đưa đến (chỗ thượng tọa) đề đối bát 
tốt kia, dùng các cách dụ dỗ Tỳ kheo (có bát) kia làm họ thức cả đêm (nên 
ngủ quên), lén dậy sớm đến gặp thượng tọa và nói rằng tôi sắp đi xa. Tỳ 
kheo này đem hình tướng bát của vị kia ra nói rằng bát và áo bát của tôi như 
vậy, như vậy... Thượng tọa đưa bắt ây cho vị này. Bát rời khỏi chỗ cũ, Tỳ 
kheo này phạm Ba-la-dy. 


Nếu khi lấy bát ra, sắp đưa cho Tỳ kheo có ý trộm này, thượng tọa nói rằng 
ông là ai mà lây bát phi thời. Nghe hỏi như vậy, Tỳ kheo này sợ hãi bỏ chạy 
cũng phạm Ba-la-dy. 


Với hảo tâm, thượng tọa lấy bát, không có tội. Nếu thượng tọa có ý nghĩ Tỳ 
kheo đã chạy vậy ta hãy trộm lấy bát, phạm Ba-la-dy. Nếu đêm tối, thượng 
tọa lấy nhằm bát của mình đưa cho Tỳ kheo trộm kia, Tỳ kheo trộm bị Đột- 
cát-la. Nếu thượng tọa lấy nhầm bát của Tỳ kheo trộm mà đưa cho vị này, 
Tỳ kheo trộm bị tội Đột-cát-la, thượng tọa không tội. 


Tỳ kheo nọ với tâm trộm, làm lễ thượng tọa và thưa rằng con là Tỳ kheo 
bệnh, xin cho con bát. 


Thượng tọa nói rằng phòng này không có Tỳ kheo bệnh, ngươi là kẻ trộm. 


Trước đây, vì tranh cãi với Tỳ kheo cùng phòng, thượng tọa với tâm trộm, 
lây bát của Tỳ kheo địch thủ đưa cho kẻ trộm này, thượng tọa củng Ty kheo 
trộm đêu phạm Ba-la-dy. 


Nếu với tâm trộm, thượng tọa lấy bát của Tỳ kheo địch thủ không được, lại 
lây phải bát của Tỳ kheo trộm và đưa cho vị này, thượng tọa phạm Ba-la-dy. 


Với tâm trộm, thượng tọa lấy bát của Tỳ kheo địch thủ không. được, lại lấy 
bát của mình đưa cho Tỳ kheo trộm, thượng tọa và Tỳ kheo đêu phạm Đột- 
cát-la. 


Nếu thượng tọa đưa vật đến cho vị trẻ tuôi (dahara) cầm, nói rằng ta đưa ông 
đên chô kia. 


Với tâm trộm, Tỳ kheo trẻ tuổi cầm vật theo thượng tọa đến chỗ kia, lén bỏ 
đi và câm vật theo, bước thứ nhât phạm Thu-lan-dá, bước thứ hai phạm Ba- 
la-dy. 


Đưa vật cho Tỳ kheo trẻ cằm, thượng tọa vào làng khất thực. Với tâm trộm, 
Tỳ kheo trẻ suy nghĩ rắng: Ta câm đi theo thượng tọa, khi vào trong làng rôi 
sẽ bỏ đi. 


Khi chưa đến làng, mỗi bước là phạm một Đột-cát-la; bước một chân vào 
cương giới làng, một chân bên ngoài, Thu-lan-dá. Hai chân bước hết vào 
cương giới làng, Ba-la-dy. Nếu vào trong làng rồi mới sinh tâm trộm và đi 
ra, phạm cũng như trên. 


Thượng tọa đưa y cho Tỳ kheo trẻ đến làng kia để giặt nhuộm. Tỳ kheo trẻ 
trộm y mang ởđi, mỗi bước đi, phạm một Đột-cát-la; qua khỏi chỗ giao hẹn, 
Ba-la-dy. Đến làng đem y ra đôi thức ăn hoặc bán thì chưa phạm trọng giới. 
Về chỗ cũ, chủ y hỏi rằng: - Y ở đâu? 


Đáp: - Đã đôi và ăn hết rôi. 


Chủ đòi theo giá trị, Tỳ kheo phải bồi hoàn, nếu không bồi hoàn, Ba-la-dy. 


Với tâm trộm, Tỳ kheo có lẫy y của thượng tọa đề giặt. Nếu thượng tọa trao 
y cho Tỳ kheo này, y rời khỏi tay thượng tọa, Tỳ kheo này phạm Ba-la-dy. 
Nếu Tỳ kheo có tâm trộm suy nghĩ răng đưa vật này đến làng xóm rồi ta sẽ 
lấy thì cũng phạm như trên. Nếu y bị dơ, thượng tọa đưa y Ta với biểu hiện 
muốn sai người giặt, Tỳ kheo trẻ có tâm trộm hỏi (muốn lấy giặt). Thượng 
tọa nói rằng muốn giặt y này? 


Hỏi: - GIặt ở đâu? 
Đáp: - Trưởng lão đến đâu thì giặt ở đấy. 


Tỳ kheo này đem y đến nơi, phạm Đột-cát-la; nếu đem xử dụng, phạm Thu- 
lan-dá; nêu không trả khi thượng tọa đòi thì phạm Ba-la-dy. 


Nếu thượng tọa gửi mền cho thí chủ, với tâm tộm nên Tỳ kheo trẻ tuổi đến 
nhà họ nói dối rằng thượng tọa sai tôi đến lấy. Nếu gửi chồng thì chồng đưa, 
gửi vợ thì vợ đưa gửi vợ chồng đưa, mền sang tay Tỳ kheo, đều phạm Ba-la- 


dy. 


Nếu thí chủ nói với thượng tọa rằng: Con muốn thỉnh thầy thọ trai và cúng 
dường một tâm vải. Biệt như vậy, Tỳ kheo trẻ tuôi đên nhà nói với thí chủ: 
Thượng tọa sai tôi đên lây vải trước, đên ngày hẹn sẽ thọ tra1. 


Thí chủ trao vải cho vị này và sau đó thượng tọa biết được nên đòi vị này 
tấm vải. Nếu không trả thì phạm Ba-la-dy. Nếu thí chủ cùng thỉnh hai Tỳ 
kheo an cư, sau khi mãn hạ, cúng hai xấp vải, một xấu một tốt và không 
dâng khi có cả hai vị. Sau đó, thượng tọa sai Tỳ kheo trẻ tuổi đến nhà thí chủ 
lấy tắm vải. Đưa vải cho Tỳ kheo trẻ, thí chủ dặn răng tắm tốt dâng thượng 
tọa, tắm xấu dâng Tỳ kheo trẻ. Sau khi đem vải về, Tỳ kheo trẻ để chung vào 
mỘt nơi. 


Thượng tọa hỏi: - Tắm nào dâng cho tôi? 


Với tâm trộm, Tỳ kheo trẻ tuổi đáp: - Tắm xấu này của ngài. Thượng tọa lẫy 
tâm xâu, Tỳ kheo trẻ phạm Thu-lan-dá. Tỳ kheo trẻ lây tâm tôt rời khỏi chô 
cũ, phạm Ba-la-dy. 


Nếu khi viết chữ lên tắm vải, với tâm trộm, Tỳ kheo trẻ dối viết tên mình 
trên tâm tôt, sau đó, thượng tọa theo tên đã ghi đê lây tâm vải thì Tỳ kheo trẻ 
phạm Thu-lan-dá. Khi Tỳ kheo trẻ lầy tâm vải kia, phạm Ba-la-dy. 


Vào chùa, thấy cựu Tỳ kheo làm ca-sa, nghĩ rằng đây là cựu Tỳ kheo nên sẽ 
trông coi bát của ta, Tỳ kheo khách im lặng bỏ đi. Sau đó, bát này bị mắt, Tỳ 
kheo khách không được đòi bồi thường vì không gửi. Nếu có nói gửi nhưng 
cựu Tỳ kheo không hiểu lời nói của Tỳ kheo khách mà Tỳ kheo khách tưởng 
vị kia đã nhận lời mình gửi. Sau đó, nếu bát này bị mất, khách Tỳ kheo cũng 
không được đòi bồi thường vì lời nói không rõ. 


Nếu khi vị kia gửi bát, cựu Tỳ kheo nói rằng lành thay nhưng sau đó bát bị 
mât thì phải bôi hoàn lại giá trị cho vị kia, vì có nhận gửi. 


Quản lý kho chứa bát, Tỳ kheo xuất nhập bát của các Tỳ kheo, quên không 
đóng cửa kho, bát bị mât thì Tỳ kheo này phải bôi thường. Nêu bị người 
khoét vách vào trộm thì không phải bôi thường. 


Các Tỳ kheo nói với Tỳ kheo giữ bát rằng: Này trưởng lão! Ngài hãy đưa bát 
ra ngoài vào sáng sớm, chúng tôi sai người đên gi1ữ. 


Người giữ ngủ quên làm mắt bát thì Tỳ kheo giữ kho bát không phải đền. 


Các Tỳ kheo gửi bát mà Tỳ kheo giữ bát làm biếng mở cửa kho nên đem bát 
để trong phòng mình, bị mất bát thì phải bồi thường. Nếu Tỳ kheo giữ kho 
bát mở cửa kho, chưa kịp đóng lại thì bị bệnh nên không kịp nhắn người giữ 
hộ. Bát bị mắt thì không phải bồi thường. Tỳ kheo giữ bát ngủ đóng cửa kho, 
có giặc đến gọi mở cửa. Tỳ kheo không mở cửa nên giặc nói răng ta mở 
được cửa sẽ giết ngươi. Tỳ kheo cũng không mở cửa, giặc dùng búa phá cửa 
nên Tỳ kheo suy nghĩ: Nếu không mở cửa, ta sẽ mất mạng và mất cả bát. 


Do đó, Tỳ kheo mở cửa và giặc lẫy bát đi thì Tỳ kheo không phải đền. 


Tỳ kheo giữ kho bát đưa chìa khóa kho cho Tỳ kheo khách. Ty kheo khách 
mở cửa kho trộm bát đem đi. Tỳ kheo giữ kho phải đên bát. 


Thượng tọa nói với Tỳ kheo giữ kho bát rằng tôi muốn gửi bát nên cùng 
trưởng lão xem xét bát trong kho. Nêu mở cửa mà không đóng lại, bị mât 
bát, cả hai đêu phải bôi thường. 


Thượng tọa đưa người vào kho, Tỳ kheo coi kho bát nói: - Dùng đưa người 
vào đây. 


Thượng tọa nói: - Không sao. 
Nếu mất bát, thượng tọa phải bồi thường. 


Kho của tăng, tăng xuất tạp vật trong kho ra làm đại hội, một người không 
trông coi làm mắt vật, Tỳ kheo coi kho không phải bồi thường. Nếu đưa lợi 
dưỡng bên ngoài vào, Tỳ kheo coi kho được nhận hai phần. Tỳ kheo hành 
đầu-đà tuy sống trong chùa mà không ở phòng của tăng, không ăn của tăng, 
ăn của thí chủ, tự mình làm phòng ở, chúng tăng không được sai làm duy-na 
hay tri sự sai khiến. Nếu Tỳ kheo nhờ đọc tụng, giáo hóa, thuyết pháp mà 
được lợi dưỡng cho mình và cho tăng, tăng không được sai làm tri sự cho 
tăng. Khi có phòng ở, y bát tốt, nên cho vị này vật tốt trước, được cho thêm 
về các loại như thức ăn, trái cây... 


Nếu Tỳ kheo xử dụng phòng ở, y bát của tăng mà xem thường làm mất vật 
của tăng thì phải bôi thường. Tăng sai trông coI vật cúng dường Phật thì 
không được từ chôi, làm mât phải bôi thường. 


Không nộp thuế cho quan (sunkaghàta); trốn thuế, trộm vượt qua chỗ quan 
thuế, vừa đụng vào (vật) Đột-cát-la, che dẫu Thu-lan-dá; vượt qua trạm thuế 
quan, Ba-la-dy. Với tâm trộm, vứt vật ra ngoài trạm thuế, phạm Ba-la-dy; rơi 
bên trong trạm, Thu-lan-dá; ném ra ngoài nhưng vật lại lọt vào trong trạm 
thuế, Ba-la-dy; có pháp sư nói phạm Thu-lan-dá. 


Có cây lớn làm cầu, một đầu nằm trong trạm thuế, một đầu nằm ngoải trạm 
thuê, với tâm trộm đưa vật theo cây đê ra khỏi trạm, chưa vượt khỏi cây, 
Thu-lan-dá; vượt khỏi cây, Ba-la-dy. 


Hai người cùng đóng chung thuế, một người trong chạm, người kia ở ngoài 
trạm (đê trôn thuê), Thu-lan-dá; cả hai cùng vượt qua trạm, Ba-la-dy. 


Đem bò, ngựa, đội vật qua trạm thuế, Tỳ kheo bảo người nhận thuế rằng ông 
hãy thu thuê. Người thu thuê quên thu, bò đi qua khỏi trạm, Tỳ kheo không 
phạm tội, tội vì đã nói với thuê quan. 


Tỳ kheo đến trạm thuế, một thuế quan bảo nộp, một bảo thôi, Tỳ kheo không 
nộp thuê, qua trạm, không phạm. 


Tỳ kheo đưa vật đến trạm, muốn nộp thuế, người nhận thuế nói: - Vật nhỏ 
mọn không cân phải nộp thuê. 


Do đó, Tỳ kheo đưa vật qua trạm, không phạm tội. 


Tỳ kheo đem vật đến chỗ người nhận thuế nhưng họ đang chơi cờ bạc. Gọi 
ba lân nhưng họ không đáp ứng, Tỳ kheo đi qua không có tội. 


Đem vật đến chỗ người đóng thuế, bỗng gặp phải nạn như nước, lửa, giặc 
nên họ kinh sợ chạy tứ tản không nhận thuê, Tỳ kheo đi qua không có tội. 


Cương giới của trạm thuế cũng tính theo chỗ hòn đá ném tới. Nếu Tỳ kheo 
đem vật chưa đên cương giới trạm thuê, đi qua (theo ngã khác) không phạm. 


Pháp sư nói: - Tôi muôn nêu rõ (trường hợp) người trộm mà vô tội. 
Hỏi: - Thê nào là vô tội? 
Đáp: - Không có chủ nên vô tỘI. 


Đối với trẻ con bị lưu lạc, bị cha mẹ rưới nước lên đầu rồi bảo đi đi, bị mất 
cha mẹ, Tỳ kheo nhận những người này thì vô tội. Người do người khác bôi 
thường, Tỳ kheo mang đi không có tội. 


Người sinh trong nhà, mua được, phá được. Sinh trong nhà nghĩa là trẻ do 
nô tỳ trong nhà sinh ra; mua được là đem vật trao đổi, phá được là do đánh 
trận mà có. Trong luật nói rằng nếu Tỳ kheo trộm những người này thì mắc 
tội. Vừa năm họ, phạm Đột-cát-la; ôm hay bồng họ giở một chân lên khỏi 
mặt đất, phạm Thu-lan-dá; giở cả hai chân lên, phạm Ba-la-dy. Gây khủng 
bố cho họ đi theo, phạm tội nhỏ; bước một chân, phạm Thu-lan-dá; bước cả 
hai chân, Ba-la-dy. 


Đối với nô tỳ của người, Tỳ kheo bảo: - Người ở đây thật khổ, sao không bỏ 
đi, nếu đến chỗ khác thì sung sướng. 


Nghe Tỳ kheo nói, nếu nô tỳ vừa có tâm muốn đi, Tỳ kheo phạm Đột-cát-la; 
bước một chân đi, Thu-lan-dá; bước hai chân, Ba-la-dy. 


Nô tỳ phản chủ, có các Tỳ kheo chỉ đường cho chạy trốn. Tỳ kheo chỉ đường 
bị tội trọng. Nêu nô tỳ khiên Tỳ kheo chạy, Tỳ kheo nói người hãy chạy như 
vậy sẽ thoát, Tỳ kheo vô tội. 


Nô tỳ đi từ từ, Tỳ kheo bảo rằng người đi chậm như vậy, chủ sẽ bắt được 
ngươi. 


Nghe nói, nô tỳ chạy nhanh, Tỳ kheo phạm trọng tỘI. 


Nếu nô tỳ chạy trốn đến nước khác, Tỳ kheo bảo rằng ngươi hãy đi qua xứ 
khác đi vì chủ ngươi sẽ tìm được ngươi. 


Nghe vậy, nô tỳ liền bỏ trốn, Tỳ kheo phạm tội trọng. 
Nếu Tỳ kheo nói rằng ngươi ở đây khổ cực, ở chỗ kia rất sung sướng. 
Nghe nói vậy, nô tỳ bỏ trốn đi. Tỳ kheo không bảo họ đi nên vô tội. 


Tỳ kheo nói răng xứ kia rât sung sướng với nhiêu đường sá, thực phầm dôi 
dào, a1 có thê theo ta đên đó. 


Nghe nói như vậy, nô tỳ tự đi theo Tỳ kheo. Tỳ kheo đuôi người này, vô tội. 
Nêu đi nửa đường, gặp phải cọp, sói, giặc, Tỳ kheo bảo chạy theo, không có 
tỘI. 


Hết phần trộm người. 


-—-o00--- 
Loại không chân như răn... có chủ... Người đời sai răn làm trò đê người xem 
cho một tiên hay nửa tiên. 


Khi người này để rắn ngủ say, Tỳ kheo trộm mang đi, bị tội tùy theo giá trị. 


Rắn trong giỏ, với tâm trộm, Tỳ kheo đưa ếch ra nhử, hoặc lôi ra khỏi giỏ, bị 
tội tùy theo giá trị. Hêt phân loài không chân. 


Loài hai chân. Thứ nhất là quỷ và người, nhưng với quỷ thì không thể trộm 
được. 


Chim có ba loại. Loại bằng cánh lông như công, gà... Loại cánh bằng da như 
dơi... Loại cánh băng xương như ong. Tỳ kheo trộm lây các loài này, kết tội 
tùy theo giá trị như nói ở trước. 


Loài bốn chân là tất cả các loại súc sinh như voi... Tỳ kheo đem sức mạnh 
bắt trộm vol, rời khỏi mặt đất, Ba-la-dy. Nếu voi đang ở trong chuồng bị trói 
ở bụng, ở cô hay chân, Tỳ kheo mở dây ra khỏi chỗ cũ; nếu không bị cột mà 
lùa ra ngoài, hay ở ngoài đuôi ra khỏi cửa, hay đuổi ra khỏi cương giới của 
làng xóm, nếu ở chỗ A-lan-nhã mà đuôi khỏi chỗ đang đứng, nếu đang ngủ 
mà bắt đứng dậy, theo những trường hợp trên mà voi rời khỏi chỗ cũ, phạm 
Ba-la-dy. Đối với các loại bốn chân như bò ngựa, lừa, lạc đà... cũng như vậy. 
Nếu bò... ở trong rào (ngăn) một nửa, lẫy rào làm cương giới, Tỳ kheo mở 
dây đuôi ra ngoài, phạm như nói ở trước. Tỳ kheo gọi tên của bò, nó nghe 
hiểu và đi theo ra, phạm tội như trên. Nếu giết bò ngủ trên đất, chủ bò đòi, 
Tỳ kheo phải bồi thường, không thường phạm tội trọng. 


Hết phần loài bốn chân. 
——-O0O--- 


Chúng sinh nhiều chân. Như con rết, cuốn chiếu có trăm chân. Nếu Tỳ kheo 
giở một lân lên 99 chân của chúng thì phạm Thu-lan-dá, dở chân cuôi cùng 
lên, bị kết tội tùy theo giá trị. 


Hêệt phân loài nhiêu chân. 


-—-o0O--- 

Nếu làm cho kẻ trộm, Tỳ kheo đến nhà người để xem nơi để vật, nơi tường 
vách bị hư thủng và trở về báo cho chúng. Nghe Tỳ kheo nói, kẻ trộm làm 
theo như vậy và lấy vật ra khỏi vị trí cũ Nếu nhiều Tỳ kheo sai một Tỳ kheo 
đi thì tất cả đều phạm tội. Nếu sai một Tỳ kheo... đi xem chỗ có vật, có một 
Tỳ kheo nói rằng đừng sai người ấy đi hãy để tôi đi, thì Tỳ kheo ấy phạm 
tội; người sai và người bị sai thì vô tội. Chúng Tỳ kheo cưỡng ép một Tỳ 
kheo đi trộm được vật và bắt Tỳ kheo này canh chừng. Khi các người đồng 
bọn đi tìm vật, Tỳ kheo giữ vật sinh ý trộm, lén chọn và lấy vật tốt, bị tội tùy 
theo giá trị vật. 


Nhiều chúng Tỳ kheo nói rằng chúng ta cùng nhau đến làng ấy, chỗ ấy đê 
trộm vật. Nếu cả bọn cùng đi, một người vào lấy vật, vật rời khỏi chỗ cũ, tất 
cả đều phạm Ba-la-dy. 


Trong câu hỏi cho rằng trường hợp bốn người cùng trộm nhưng ba người bị 
tội còn một người được thoát, tôi xin hỏi và ông hãy suy nghĩ kỹ. Có bốn Tỳ 
kheo, một thầy và ba trò muốn trộm lấy sáu ma-bả-ca. Thầy bảo trò rằng: 
Các con lẫy một ma-bà-ca và ta lẫy ba ma-bả-ca. 


Đệ tử thứ nhất nói với thầy rằng thầy lấy ba, con lẫy một và nói với hai 
người kia đều lẫy một. Hai người kia cũng bảo nhau như vậy. Thầy trộm ba 
tiền, phạm Thu-lan-dá, dạy ba đệ tử trộm cũng phạm Thu-lan-dá. Vì sao? Tự 
trộm và bảo người khác trộm thì tội khác nhau nên bị hai Thu-lan-dá. Ba 
người đệ tử bị tội trọng, vì bảo người khác trộm năm ma-bả-ca (bảo thầy lấy 
ba, bảo hai bạn mỗi người một, cộng lại là năm - người dịch). Ông hãy suy 
nghĩ kỹ về trường hợp này để phân biệt rõ về các nghĩa lý trong giới trộm 
cắp. Suy nghĩ rõ như thế nào? Ông phải phân biệt rõ các trường hợp một loại 
vật để vào một nơi, một loại vật để nhiều nơi, nhiều vật để nhiều nơi. 


Một loại vật đề một nơi như là có một người để năm ma-bả-ca ở cửa hàng. 
Thây vậy, nhiêu Tỳ kheo sai một Tỳ kheo đên lây đi. Các Tỳ kheo này đêu 
bị Ba-la-dy. 


Một người có năm cửa hàng và mỗi nơi để một ma-bả-ca. Thấy vậy, nhiều 
Tỳ kheo sai một Tỳ kheo đên cả năm nơi đề lây (những ma-bà-ca ây), lây 
nơi cuôi cùng thì phạm Ba-la-dy. 


Nhiều vật để một nơi là các vật khác nhau để chung một chỗ mà giá trị 
chung là năm ma-bà-ca hay nhiều hơn. Nhiều Tỳ kheo sai một Tỳ kheo lấy, 
Tỳ kheo này lấy vật ra khỏi chỗ, các Tỳ kheo đều phạm tội trọng. Nhiều loại 
vật để nhiều nơi, có năm người đều có một cửa hàng, nhiều Tỳ kheo sai một 
Tỳ kheo đến lấy, vật cuối cùng rời khỏi vị trí cũ, các Tỳ kheo đều phạm tội 
trọng. 


Hết phần bảo lấy. 


-—-o0O--- 
Cùng hẹn nhau vào giờ đó cùng đi, hoặc sáng, chiều nay tối, hôm nay hay 
ngày mai, năm nay hay sang năm, giữ đúng lời hẹn và không sai thời gian 
thì phạm hay không phạm như trước đã nói. 


Nêu không làm đúng lời sai bảo như bảo lây buôi sáng mà lại lây vào buôi 
chiêu, bảo đâu đêm lây mà lại lây vào cuôi đêm, bảo lây vào tháng có trăng 
lại lây vào tháng không trăng, bảo lây trong năm này lại lây vào năm sau, 


người bảo lấy phạm tội nhỏ, người lấy phạm Ba-la-dy. Nếu lẫy đúng vào 
thời gian sai, cả hai đêu bị tội. 


Hết phần hẹn nhau. 
Chú Giải Luật Thiện Kiến 
- Quyên Thứ Chín - 


—— OO --- 


Quyển thứ mười 


Ra dấu bảo lấy có năm: Thứ nhất là bằng mắt, tiếp theo là bằng tay, bằng 
chân, lắc đâu, cử động thân thê là những biêu hiện đê ra dâu bảo lây trộm thì 
phạm hay không phạm như đã nói ở trước. 


Bảo lẫy vật nào mà lấy đúng vật ấy thì phạm tội trọng. Bảo lấy vật này mà 
lây vật khác, người bảo bị tội nhỏ, người lây bị tội trọng. 


Có nhiều Tỳ kheo, một thầy và ba đệ tử. Đệ tử thứ nhất tên Phật-Đà-Lặc- 
Khí-Đa, thứ hai tên Đàm-Ma-Lặc-Khí-Đa, thứ ba tên Tăng-Già-Lặc-Khí-Đa. 
Thấy vật của người, thầy có ý trộm nên bảo Phật-Đà-Lặc-Khí-Đa rằng ông 
bảo Đàm-Ma-Lặc-Khí-Đa nói với Tăng-Già-Lặc-Khí-Đa đi lẫy vật kia. 


Khi thầy bảo đệ tử thứ nhất đi lẫy thì phạm Đột-cát-la. Khi Đàm-Ma-Lặc- 
Khí-Đa nói và Tăng-Già-Lặc-Khí-Đa vâng lời thì thây phạm Thu-lan-dá. 
Nêu họ đi lây vật rời khỏi chỗ cũ thì cả bôn thây trò đều phạm tội trọng. 


Pháp sư nói rằng chăng những cả bốn đều phạm tội trọng mà cho đến cả 
trăm ngàn người bảo chuyên nhau thì cũng bị tội như vậy. 


Bảo người khác như vị thầy bảo Phật-Đà-Lặc-Khí-Đa rằng ông hãy đi nói 
với Đàm-Ma-Lặc-Khí-Đa bảo ông ây nói với Tăng-Già-Lặc-Khí-Đa răng 
hãy đi lây vật ây. 


Phật-Đà-Lặc-Khí-Đa gặp Đàm-Ma-Lặc-Khí-Đa mà không nói, hay không 
thấy, lại đi gặp Tăng-Già-Lặc-Khí-Đa và bảo răng ông hãy đi lấy vật. 


Nếu vật rời khỏi chỗ cũ, thầy phạm Đột-cát-la; Đàm-Ma-Lặc-Khí-Đa vô tội, 
người thứ nhât và thứ ba phạm tội trọng. 


Đã đi rồi trở lại vì thấy có người giữ, không lẫy được vật nên Tăng-Già-Lặc- 
Khí-Đa trở lại báo với thây. 


Thầy bảo rằng hãy tìm cách lấy đừng bỏ qua. 
Thầy phạm Đột-cát-la. 


Sau đó, nếu lấy được vật, thầy và đệ tử đều phạm tội trọng. Nếu thầy bảo đệ 
tử lây và việc này đã chắc chăn như ném vật lên không, phải rơi xuông đât. 
Nói xong, thây phạm Ba-la-dy. 


Nếu với tâm trộm, thầy bảo đệ tử lấy trộm, sau đó một, hai, ba... cho đến sáu 
năm, thây chêt hoặc hoàn tục thì không phạm tội mà người lầy bị tội. 


Sau khi thầy bảo trộm, đến ba năm sau mà đệ tử vẫn chưa lấy. Đệ tử bị bệnh 
điếc nhưng thầy không biết. Sau đó, thầy hối hận bảo đệ tử đừng lấy nữa 
nhưng vì điếc không nghe nên đệ tử vẫn theo lời dạy cũ lấy vật ra khỏi chỗ 
cũ. Thầy và trò đều phạm tội trọng. Nếu đệ tử không điếc, bảo rằng lành 
thay, không lấy. Thầy và trò đều không phạm tội trọng mà phạm Đột-cát-a. 
Hết phần bảo lấy (Ànattika nitthità) 


Giới trộm trong hiện tại có năm yếu tô (Pancaàkàra) theo trong luật bản nói 
là: 


I1- Vật của người khác (parapariggahita) 

2- Tưởng vật của người (parapariggahitasasanm) 
3- Vật có giá trị (parikkhàrassa garukabhàva) 

4- Có tâm trộm (theyyacttta) 

5- Lấy khỏi chỗ cũ (thànàcàvana) 


Nếu phạm điều thứ nhất, thứ hai thì không phạm tội trọng; phạm cả hai thì bị 
Thu-lan-dá và Đột-cát-la. 


Sáu việc là chăng phải tưởng của mình, chăng phải tưởng của người thân, 
chăng phải tưởng dùng tạm, vật có giá trỊ, với tâm trộm, lây vật khỏi chỗ cũ. 


Không có chủ nghĩa là không phải có người khác giữ, tưởng là vật bị vứt bỏ, 
tưởng không có chủ, tưởng của mình, tưởng tạm dùng, không có tâm trộm, 
tưởng không có tội, đối với vật của người khác tưởng của mình mà lẫy rời 
khỏi chỗ cũ, thì không có tội. Nếu chủ vật đòi, phải trả lại; không bồi hoàn 
thì phạm tội trọng. 


Tưởng thân thiết như trong luật có nói rằng Phật bảo các Tỳ kheo: - Có năm 
trường hợp được lây vật của người thân thiệt. Đó là: 


1- Bạn quen. 

2- Cùng ăn chung. 

3- Khéo nói. 

4- Sông chung. 

5- Lây rôi vuI vẻ. 
Bạn quen nghĩa là khi gặp nhau thì vui vẻ. 
Cùng ăn chung nghĩa là rất thân thiết không còn tham tiếc với nhau. 
Khéo nói là bạn cứ tùy ý sử dụng vật của tôi không cần phải hỏi. 
Sống chung từ đây mãi về sau, đến trọn đời cùng dùng chung vật này. 
Lẫy rồi vui vẻ là nghe ta lấy vật ấy, chủ vật sẽ vui vẻ. 
Thân thiết mà lấy lại có ba trường hợp. 

1- Sống thân thiết với nhau, lấy vật của nhau thì vui vẻ. 

2- Sông cùng ăn chung, lây vật của nhau thì vui vẻ. 


3- Nói lây vật của nhau thì vui vẻ. 


Nếu sống thân thiết nhau, lẫy vật của nhau thì hoan hỷ. Đó là lấy vật thân 
hậu. 


Nếu đối với vật của tại gia hay xuất gia, trước khi họ lấy thì Tỳ kheo vui vẻ 
nhưng sau đó vì lý do này nên hôi hận cũng không được đoạt lại. 


Lại có người quen nhau, tâm không muốn cho nhưng không nói rõ là cho 
hay không. Sau khi họ lây vật rôi, chủ vật lại bât mãn thì cũng không được 
lấy lại. 


Lại có người quen nói: Nêu cân, bạn hãy lây thức ăn của tôi mà dùng. Khi 
cân, tôi sẽ đên lây lại. 


Sau đó, có việc hiềm khích nhau thì được đến lấy lại. 


Mượn dùng là dùng xong thì trả lại cho chủ. Nếu chủ vật nói không cần trả 
lại nhưng họ cho luôn thì tôt, nêu không cho nên trả lại. Đôi với vật của tăng 
cũng vậy. 


Vật của ngạ-quỉ (petapariggaha), thứ nhất là bốn thiên vương, cũng thuộc về 
loại trên. Nếu Tỳ kheo lấy vật của các quý thần thì không có tội. Nếu Thiên 
Đế-Thích hay Đế-Thích lập cửa hàng buôn bán, Tỳ kheo với thiên nhãn thấy 
biết nên lấy vật ở đó. Dù Đế-Thích có tiếc hay không, Tỳ kheo có trả lại hay 
không cũng vô tội. Bởi vì đấy là vật do biến hóa. 


Nếu người đời treo vật vào cây cối, không người quản lý, Tỳ kheo lấy không 
có tội. 


Vật của súc sinh, thứ nhất là long vương, ca-lầu-la... nếu chúng hóa ra hình 
người thì cũng như trường hợp vật do Đê- Thích biên hóa. 


Nếu cọp, sư tử _ giết và ăn nai hay bò, Tỳ kheo không được đoạt lấy. Vì sao? 
Nếu cọp, sói nỗi giận sẽ giết Tỳ kheo. Sau khi chúng ăn xong, Tỳ kheo đuôi 
đi thì được lấy ă ăn. Được thịt, sai tịnh nhân nướng ăn thì vô tội. 


Vật phân tảo là vật vứt bỏ, có ý này đối với vật thì lây không có tội. Nếu có 
chủ đên đòi vật lại, Tỳ kheo phải trả, không trả phạm tội trọng. 


Điên cuồng thì trong luật đã nói nhiều. Đầu tiên, khi chưa chế luật thì không 
phạm. Điên cuông không bị phạm. Sau đó, nhóm sáu Tỳ kheo đêu phạm đâu 
tiên (padabhàJaniyavannanà nitthità). 


Pháp sư nói: - Các vị phải biết rõ rằng nếu xét rõ ra thì giới trộm cắp phát 
xuất từ tâm, làm ra nghiệp ác và tội trong thế gian, chịu ba cảm thọ bất thiện 
(samutthànan ca kiriya atho sanna sacttakam, lokavaJjan ca kamman ca 
kusalam vedanà ya cà tỊ). 


Phát xuất là từ thân, ý nghiệp phát sinh hành động tự lấy. Bảo người khác 
lây trộm là hành động phát sinh từ khâu nghiệp. Tự lây và bảo người là từ cả 


thân, miệng và ý nghiệp. Hành động là đích thân làm. Tội thế gian là tánh 
tội. Bât thiện là làm do tâm ác. Ba cảm thọ là khô, lạc và xả. 


Pháp sư nói: - Phần trước đã nói hết về tội Ba-la-dy. Phần tùy chế bắt đầu từ 
nhóm sáu Tỳ kheo. Những câu dễ hiểu trong luật đã nói, tiếp theo tôi sẽ nói 
về những câu khó. Tâm kẻ phàm phu luôn tương ứng với dục, chẳng lúc nào 
rời. Nếu thánh nhân không căn cứ vào thân và miệng mà chỉ kết tội theo 
(hoạt động) tâm thì không ai có thê giải thoát được. Thế nên thánh nhân chế 
giới chú trọng vào cả thân và tâm. Do đó, những trường hợp vô tội được nói 
trong luật là có tâm muốn làm nhưng không hành động bằng thân và miệng, 
nên gọi là vô tội. Nếu có tâm trộm, phải nghiêm khắc chế phục và phục hồi 
lại tâm tốt. 


Tiếp xúc làm vật bị lay động và rời khỏi chỗ cũ... sự việc này đễ hiểu. 
Hỏi: - Ai lẫy trộm? 

Đáp: - Tôi lấy trộm. 

Phật hỏi các Tỳ kheo: - Tâm các ông thế nào? 

Đáp: - Theo miệng nói nhưng không có tâm trộm. 

(Phật bảo) - Nếu vậy thì vô tội. 

Quý nhập là trường hợp thấy tử thi có áo đẹp nên ngạ quỷ nhập vào. 


Không chấp nhận lời nói nghĩa là nghe ngạ quỷ nói rằng ngài đừng lấy áo 
đẹp của tôi, nhưng Tỳ kheo này vẫn cứ lấy. 


Đứng dậy nghĩa là thấy Tỳ kheo đem áo ấy đi, ngạ quỷ (mang thây chết) 
đứng dậy chạy theo. 


Đóng cửa nghĩa là chùa ở gần Thi-lâm nên Tỳ kheo này can đảm, không sợ 
quỷ thân vì vậy vào phòng đóng cửa lại. 


Ngã ra đất nghĩa là thấy Tỳ kheo đã đóng cửa lại, ngạ quỷ nói rằng ta không 
giữ được áo này. Do đó, nó bỏ tử thi ( ngã xuống đất) và ra đi. Thế nên, 
trong luật có nói câu ngã xuống đất chưa hư nát là chỉ cho tử thi mới chết. 


Không được lấy áo nơi tử thi mới chết. Ai lấy, phạm Đột-cát-la. Nếu lấy nơi 
tử thi hư rã thì vô tội. 


Hỏi: - Thê nào là hư rã? 


Đáp: - Thứ nhất là chỗ rách do chim kên kên... xé nát bằng mỏ, móng vuốt... 
cho đến vết xé rách nhỏ như đầu kim thì lấy cũng vô tội. Nếu da chưa bị 
rách ra thì cũng không cho lấy. Nếu tử thi này đã có vết thương hay vết cháy 
nát khi còn sông thì tùy theo từng. chỗ ấy mà lấy (vô tội). Với thây chết này 
đã sinh trương rã thúi thì có thể lấy (áo) được. Nếu thây â ấy còn nguyên mà 
Tỳ kheo muốn lấy thì có thể bảo người giữ thi-lâm lẫy cho mình. Nếu không 
có người giữ thi-lâm thì bảo người khác lấy cho mình cũng được. Nếu không 
có ai cả, Tỳ kheo có thể dùng đao nhỏ cắt tử thi cho có vết thương rồi lấy. 
Với tử thi như vậy, Tỳ kheo có thê lẫy áo. 


Đổi thẻ nghĩa là chúng tăng rút thẻ để phân chia y, Tỳ kheo với tâm trộm đổi 
thẻ (thuộc phân) tôt của người, phạm tội như đã nói rõ ở trước. 


Khi trời tối hay ban ngày, không thấy chủ mà trộm lấy, là giặc nhỏ. Nếu tâm 
dối trá làm cho họ không bắt trúng thẻ của vật tốt, hoặc dùng màu sắc giả để 
đổi lấy vật của người, dối trá trước mặt người, đó là giặc lớn. 

Với những kẻ có quyên thế, thứ nhất là vua, hoặc bằng sức của mình hay 
dựa vào kẻ khác mà áp bức người để lấy vật, làm cân nặng hơn, đấu (đong 
vật) lớn hơn... các vật (theo quy định) như trước đã nói đều thuộc về tội 


trộm. 


Thể (parikappa), có hai: một, vật thể (Bhandaparikappa); hai, chỗ thể 
(Okàsaparikappa). 


Vật thề nghĩa là có Tỳ kheo muốn trộm y đem vào phòng, nếu được y này 
thì lây chứ không lầy các vật khác; gọi là vật thê. 


Hai, chỗ thê nghĩa là nếu Tỳ kheo cầm vật của họ đem đi, tự thề rằng ta đến 
chô... ây sẽ lây; gọi là chô thê. 


Hết phần tráo thẻ. 


——-O0O--- 


Pháp sư nói: - Câu văn theo thứ tự đã rõ, không cần giải rộng. Đến gặp chùa 
hay nhà bị hoang phế không người ở, có cây có trái thì Tỳ kheo phải đánh 
kiền chùy (để báo mọi người biết), không có kiền chùy, phải vỗ tay ba tiếng, 
sau đó lấy ăn, không bị tội; không làm như vậy thì bị tội trộm. 


Nếu chùa ở ngoài làng xóm bị nạn giặc hay ác thú nên Tỳ kheo chạy vào 
làng. Đền chùa ây, thây có thức ăn và trái cây, nêu Tỳ kheo khách lầy trộm 
ăn thì bị kết tội tùy theo giá trị của trái ây. Những câu sau dê hiêu. 


Bắt trộm heo bị trói nghĩa là họ giăng lưới để bẫy bắt heo rừng, với tâm 
trộm, Tỳ kheo thả heo họ ra, bị kết tội tùy theo giá trị (heo ấy). Nếu thả ra vì 
lòng từ bi thì vô tội nhưng nên bồi hoàn lại theo giá trị. Với tâm từ, Tỳ kheo 
đem giá trị của vật cột vào dây (ở chỗ nhốt heo), sau đó mới thả heo đi thì vô 
tội. Nếu thấy Tỳ kheo đến, heo vùng lên đứt dây và chạy thoát thì Tỳ kheo 
vô tội. Nếu heo chưa lọt vào bẫy, Tỳ kheo đã đuôi đi thì vô tội. Chó người 
khác rượt cắn heo rừng, với tâm từ nên Tỳ kheo đuôi chó nên heo chạy đi thì 
vô tội. Nếu chủ đòi giá trị thì nên bồi hoàn cho họ, không bồi hoàn thì phạm 
tội. Heo rừng bị bẫy, đã ba bốn ngày không được ăn nên kiệt sức nằm im, Tỳ 
kheo cho nó ăn với tâm trộm. Sau khi (thấy nó) ăn xong, sức lực đã hồi 
phục, Tỳ kheo kêu lớn làm cho nó kinh sợ, tung lưới chạy ra, Tỳ kheo phạm 
tội trọng. Nếu hành động do tâm từ thì không phạm nhưng nên bồi hoàn lại 
giá trị cho chủ. Thấy heo rừng lọt vào lưới, với tâm trộm nên cắt một phần 
lưới nhưng chưa rách hắn, Tỳ kheo kêu lớn làm cho heo kinh sợ tung chạy 
theo chỗ lưới bị cắt mà ra ngoài, phạm như nói ở trước. Thấy heo rừng bị 
mắc lưới, với tâm trộm nên Tỳ kheo đặt dao kiếm hoặc đốt lửa gần bẫy lưới, 
muốn làm cho heo kéo lưới qua dao (cho đứt), hoặc đốt lửa làm cho heo sợ 
nên chạy ra, phạm tội như nói ở trước. Có người cố đào đất làm hầm, dự 
định bắt các loài thú như heo, nai, chương... nếu Tỳ kheo với tâm trộm nên 
phá hầm và các dụng cụ chính làm cho thú không qua được thì phạm tội 
trọng. Nếu chúng không qua thì vô tội. Có người đặt bẫy gần chùa để bắt 
thú, nếu Tỳ kheo nói với họ răng đừng đặt bẫy gần chùa để bắt thú mà họ 
không nghe thì nói với chủ đất. Khi được chủ đất đồng ý, Tỳ kheo phá bẫy, 
không phạm. Nếu người làm ruộng bị nai, chương phá hoại nên họ giăng 
lưới để bảo vệ ruộng khi bắt được nai thì họ ăn thịt. Sau khi bảo vệ, chủ lưới 
có ý bỏ, Tỳ kheo phá hay mở lưới ra, không phạm. 


Pháp sư nói: - Các câu sau dễ hiểu, nêu người đặt cái đó bắt cá, Tỳ kheo với 
tâm trộm nên mở cho ra, kết tội tùy theo giá trị. Nếu trước đã làm cho có đó 
có lỗ trống, sau đó Tỳ kheo đập nước cho cá sợ chạy ra ngoài thì phạm tội. 
Nếu cá không chạy ra thì không phạm như trước. Nếu với tâm trộm, lấy cả 


đó và cá ra khỏi nước, phạm tội tùy theo giá trị. Bỏ thức ăn uống bên ngoài 
đó để nhử cá, thấy mỗi nên cá nhảy vọt ra, nếu chủ đòi thì phải bồi hoàn 
theo giá trị. Nếu đó không có cá, với tâm trộm, Tỳ kheo mở hay phá đó để cá 
từ trong tự do vào ra, chủ đòi thì Tỳ kheo phải bồi thường, Tỳ kheo đem đó 
cá của người để qua chỗ khác, phạm hay không phạm như nói ở trước. 


Trộm hạt diêm-phù (Jambu) bổn dầu bơ, như nói ở trước. Nếu Tỳ kheo trộm 
dầu bơ mà giá trị chưa đến một phần (giá trị năm ma-sái) nhưng sau đó hối 
hận tự nghĩ rằng sau ta không lây nữa; đến hôm sau lại lấy trộm nhưng chưa 
đủ một phần nữa, rồi lại hối hận và hứa sẽ không lẫy trộm nữa; và cứ như 
vậy lấy cho đến hết một bồn bơ thì không phạm trọng tội mà bị phạm Đột- 
cát-la Thu-lan-dá. Lại có Tỳ kheo trộm dầu như vậy, cứ mỗi ngày chỉ lấy 
một muỗng, nhưng không có tâm hối hận và lấy cho đủ một phần thì phạm 
tội trọng. 


Hẹn nhau trộm, nhà ăn có hai loại tàn thực, thứ tự như với hạt diêm-phù đã 
nói ở trước. Phân trái xoài, cựu Tỳ kheo thấy khách Tỳ kheo đến, lại không 
phân cho trái cây. Tỳ kheo khách hỏi tịnh nhân rằng chúng tôi có được phân 
không. Nói xong, Tỳ kheo khách tự ý đánh khánh và lấy trái cây phân cho 
cựu Tỳ kheo và khách đều cùng ăn. Thế nên trong luật có nói rằng: Phật bảo 
các Tỳ kheo: - Từ này về sau, nếu có thức ăn uống nên phân chia, phân thức 
ăn không có tội. Nếu có nói với cựu Tỳ kheo ở chùa mình răng khi có trái 
cây gặp lúc Tỳ kheo khách đến hãy cùng chia nhau dùng thì không có tội. 
Nếu để Tỳ kheo khách đi rồi, các Tỳ kheo cựu trú mới chia nhau thức ăn thì 
gọi là kẻ trộm (cora). Thế nên, Tỳ kheo khách đến, cựu Tỳ kheo nên nói, 
đánh khánh mời họ cùng ăn trái cây. Nếu cựu Tỳ kheo không làm, Tỳ kheo 
khách đánh khánh chia nhau ăn, không có tội. 


Nếu cựu Tỳ kheo có vườn cây có trái và để chỉ dùng cho bốn vật dụng thì Tỳ 
kheo khách không được tự ý đánh khánh đề phân chia hoặc mang trái cây ấy 
đi nơi khác. Cựu Tỳ kheo có vườn cây của tắng mà không bảo quản, bị trộm 
lấy, nếu chúng tăng cùng nhau qui định không cho tăng ăn thì qui định ấy 
không có hiệu lực. Nếu tăng có bảo quản thì qui chế ấy mới có hiệu lực. 


Nếu thí chủ dâng cho tăng cây ăn trái để dùng cho việc sắm y phục hay 
thuốc thì tăng không được chia nhau ăn. Nếu thí chủ dâng cây ăn trái VỚI 
mục đích cúng dường dùng cho bốn vật dụng, Tỳ kheo với tâm trộm xoay về 
cho tăng chia nhau ăn, bị kết tội tùy theo giá trị. 


Tăng đem chi phí mà thí chủ dâng cúng làm phòng ở cho tăng ra chi dụng 
vào thức ăn, bị tội Thu-lan-dá, phải bồi hoàn lại. Nếu được dâng chỉ phí để 
làm ca-sa thì phải làm ca-sa. Gặp lúc đói kém, chúng tăng tác bạch yết-ma vì 
sự việc thức ăn uống khó có, ba y của chư tăng đã đầy đủ nên đem chỉ phí 
làm ca-sa ấy để sung vào thức ăn để tăng được an lạc. Nếu tăng hòa hợp 
cùng dùng thức ăn ấy thì vô tội. Nếu thí chủ cúng (chi phí làm) ba y mà 
chúng tăng không có phòng ở thì tác bạch yết-ma để dùng làm phòng ở. Nếu 
tăng hòa hợp xử dụng (phòng ở ấy) thì vô tội. Nếu thí chủ cúng vật quý để 
làm phòng ở thì xử dụng vào việc ấy. Nếu gặp lúc đói kém, thức ăn của tăng 
khan hiếm, hoặc bị bệnh hoặc bị chiến tranh, Tỳ kheo bỏ chùa đi nơi khác, 
chủa, phòng ở, cây trái không có người quản lý thì được đem vật quí kia đề 
dùng vào việc ăn uống để giữ gìn trú xứ. Nếu trong chùa có nhiều phòng ở. 
không người tu sửa bị hư nát nên giữ lại cái còn tốt và phá dỡ cái hư xấu để 
bán đi dùng vào việc ăn uống để bảo hộ trú xứ. Nếu có đàn việt bố thí bốn 
việc cần dùng thì không được đem xử dụng cho việc khác. Nếu đem số giá 
trị này thuê người để giữ vườn thì sau đó mới được đem ra xử dụng. 


Nếu Tỳ kheo đi qua vườn này thấy cây dừa, cây đa-la có trái thì người giữ 
vườn được phép lấy dâng cho chúng tăng, vì đã sai họ bảo vệ. Lại nữa, 
người bảo vệ phân cho tăng theo sô lượng trái, tăng nên lấy dùng theo số 
lượng ấy, không được dùng quá phần. Nếu vì chúng tăng, người giữ vườn 
đổi trái cây lấy y và vật đúng pháp đưa cho tăng thì được nhận. Có nhiều trái 
thì đem cho người bảo vệ cũng tốt. Nếu thí chủ dâng khu vườn để dùng vào 
chi phí hoa hương, đèn cúng dường tháp tượng và tu sửa phòng tăng thì 
được lấy một ít chi phí để thuê người giữ. Nếu không có hoa lợi thì được 
phép đem vật cúng Phật để trả công người giữ. Nếu không có vật của Phật 
thì được dùng vật của tăng để trả cho người 8Iữ vườn. Nếu người giữ vườn 
bán trái cây trong vườn thì như nói ở trước. Đối với trái xoài chín, Phật bảo 
các Tỳ kheo rằng: Được phép nhận người giữ vườn dâng cúng. 


Pháp sư nói: - Nếu bảo vệ thì tốt, không bảo vệ thì không tốt. 


Đại đức Tu-Ma-Na nói: - Nếu hằng ngày, người giữ vườn dâng trái cây cho 
tăng nên dâng theo hạn định (trái cây đê thuê họ) thì tôt, quá hạn thì không 
tốt. 


Đại đức Ba-Đầu-Ma nói: - Người giữ vườn không có giây ghi chép thì được 
tùy ý dâng trái cây nhiều ít đến tăng dùng. Lại nữa, nếu có trẻ trong xóm 
trông coi vườn cây cho tăng mà chúng dâng trái cây đến chư tăng thì chúng 
được dùng. Nếu chúng tự ý lấy trái cây thì không được ăn trái cây của tăng 


hay của Phật. Nếu trước đó có người đặt cọc một ít chỉ phí để mua trái cây 
trong vườn nhưng người giữ vườn vân đem trái cây dâng thì tăng được dùng. 
Nếu tăng dùng trái cây để thuê người giữ vườn, người này được đem phần 
trái của mình dâng cho tăng, không được dâng phần không phải của mình. 
Chúng tăng có nhiều cây ăn trái nhưng chỉ thuê người giữ một cây, chỉ có 
trái (dùng để thuê) của cây ấy là được dâng cho Tỳ kheo chứ không được lây 
trái cây khác của tăng (mà tự ý dâng). 


Cây gỗ, mượn dùng thì vô tội. Đối với gỗ của chúng tăng dự định làm nhà 
thuyết _iới, nhà ăn.. . Tiểu có thưa với chúng tăng thì được phép mượn dùng. 
Nếu gỗ và đồ băng gỗ của tăng để ngoài sương gIó mưa nắng không che › đậy, 
bị hư nát thì đươc phép lấy làm phòng. Nếu sau đó tăng đòi lại giá trị gỗ hay 
đồ gỗ ấy thì niên bồi hoàn lại theo số đã dùng. Nếu không có vật hay gỖ để 
bồi hoàn, vị ấy có thể nói rằng vật của chúng tăng thì tăng tùy ý lấy lại để xử 
dụng. Nếu làm phòng ở mà thiếu cửa số, cần phải mượn gô của tăng (sau 
này) phải trả lại đủ, đối với các vật dụng bằng gỗ khác cũng vậy. 


Về nước, khi khan hiếm nước, chúng tăng phải tự lấy nước xa nữa hay một, 
hai do tuần. Với nước quí như vậy mà lấy trộm thì bị kết tội tùy theo giá trị. 
Nếu lấy một hai vò để tưới cây Bồ đề và tắm rửa hay làm nước nhuộm thì 
được. Nếu tăng có quy định không cho lấy, Tỳ kheo nào cô lấy trộm mà 
không lấy được nên đem đất ném vào trong nước, bị kết tội tùy theo giá trị. 
Cựu Tỳ kheo qui định nghiêm ngặt không cho người khác tắm giặt nấu 
nhuộm. Khi họ không thấy có người khác nên trộm lấy dùng. Tỳ kheo khách 
thấy cựu Tỳ kheo đã dùng thì dùng theo, vô tội. 


Tăng có ba cái ao là ao dùng để ăn uống, ao dùng để tắm và ao dùng vào các 
chuyện khác, qui định không cho dùng lẫn lộn. Như vậy, Tỳ kheo khách 
phải tuân theo quy chế này, không được dùng lẫn lộn. Nếu tăng không có 
quy định thì được dùng tùy tiện. 


Gặp chỗ thiếu đất, chúng tăng phải vận chuyển đất để dùng, Tỳ kheo lấy 
trộm một phần thì phạm tội trọng. Tăng thì được phép lấy dùng. Sau khi sửa 
sang chỗ Phật và phòng tăng xong, nếu cần dùng đất thì Tỳ kheo thưa với 
tăng và được phép lấy dùng. Nếu không thưa thì trao đổi dùng cũng được. 
Đối với đá, than cũng vậy. Đối với cỏ tranh, ai đốt cỏ tranh mà không đem 
ra khỏi chỗ cũ thì phạm tội Đột-cát-la và phải bồi hoàn lại theo giá trỊ cũ. 
Đối với ruộng cỏ tranh của chúng tăng quản lý dùng để che nhà ở mà không 
người bảo vệ, có Tỳ kheo khác muốn bảo vệ thì được phép dùng nhưng vẫn 
là ruộng của tăng. Tỳ kheo đang dùng ruộng cỏ tranh này của tăng mà bỏ đi, 


ruộng bị cháy, chúng tăng cũng không trách hỏi. Nếu Tỳ kheo này đến xin 
chúng tăng phân cho, nên phân cho họ. Nếu đã phân và sai giữ gìn, Tỳ kheo 
này lại xin thêm, chúng tăng nên cho thêm. Nếu tăng không dùng thì người 
khác được xử dụng tùy ý. Nếu chúng tăng giao cỏ tranh, _8ôc cây cho người 
trông nom rồi mà muốn dùng thì nên nói với người giữ rằng không cần phải 
trông nom nữa mà đề cho tăng. 


Thứ nhất là giường... có bảy việc dễ hiểu. Đối với trụ đá, trụ ĐỖ, các loại 
trụ... Ty kheo nào lây trộm, bị tội tùy theo giá trị. 


Thứ nhất là đối với phòng hành thiền mà chúng tăng không có người bảo 
quản nên tường vách hư hoại, Tỳ kheo nào lấy trộm các loại cột và vật dụng 
bằng gỗ, bị kết tội tùy theo giá trị vì đó là vật của tăng dù trong lúc có tăng ở 
hay không. 


Trong chỗ hoang dã có giặc nổi lên, chúng tăng bỏ chùa đi tránh nạn thì 
cũng như nói ở trước, mượn dùng (những vật như trên) không có tội. Nếu Tỳ 
kheo ây bỏ đi hoặc qua đời thì nên trả lại những vật đã mượn lại cho tăng. 
Đối với những vật nhỏ mọn dùng trong chùa cũng dể hiểu. Tỳ kheo nảo 
mượn giường, ghế, chăn, màn của tăng, nếu thấy thượng tọa khách đến nên 
đưa cho vị ấy. Nếu các vật ấy bị mất hay hư hoại thì không phải bồi thường. 
Nếu đi đến nơi khác thì gửi lại cho tăng. Nếu xử dụng riêng mà đưa cho 
thượng tọa thì mất phải bồi thường. Nếu Tỳ kheo này mượn các vật trên của 
chùa khác, khi sắp lại có Tỳ kheo khác mượn lại, nên bảo họ: Tôi muốn trả 
những vật này lại cho chùa kia. Tỳ kheo kia nói: Hãy để lại đó, tôi sẽ đưa 
sang (trả cho họ). 


Nếu làm mắt thì người mượn phải bồi thường. 


Trong nước Chiêm-ba (Campà). Bắt đâu với ba loại cháo, mè, đậu, gạo hoặc 
cùng với bơ, sữa, lạc, đường cát, mật. 


Trong thành Vương xá là canh ngon và cháo đậu. 
Pháp sư nói: - Theo thứ tự dễ hiểu. Kiệt-thọ-ca (ajjuka) là một loại trái cây. 
Bị giặc ở nước Ba-la-nai chiếm đoạt mang đi, Tỳ kheo này dùng thần thông 


quán sát nhà thí chủ, thấy em bé con thí chủ bị giặc bắt nên dùng thần thông 
đên đoạt lại thì không phạm. 


Dùng năng lực thần thông (iddhi) như thế nào? 


Tỳ kheo dùng thần thông làm cho em bé thấy căn nhà của mình nên đi vào 
mà giặc lại không thây em bé và căn nhà do biên hóa này nên em bé được 
thoát. 


Pháp sư nói: - Hai việc này dễ hiểu. Hết phần giải thích về Ba-la-dy 2 của 
luật Thiện Kiên (Samatapàsàdikaya vIivayasamvannàya 
dutiyapàràJikavannanà). 


Về pháp tịnh thứ ba 
Chư Phật dạy thật rõ 
Gọi là Ba-la-dy 

Sau đây sẽ nói rộng 
Chúng ta hãy lắng nghe. 


Khi ấy, đức Phật ở giảng đường lầu cao, rừng Đại-lâm, Tỳ-xá-ly (Vesàli 
Mahàvana). 


Ty-xá-ly là tên nước, do người nữ (Itthilinga) nên có tên này. Thành này 
nhân dân đông đúc, đã ba lân mở rộng. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ nói về nguồn gốc của thành Tỳ-xá-ly. Ngày xưa, đại 
phu nhân của vua nước Ba-la-nai có thai. Biết mình có thai nên phu nhân 
này tâu lên vua. Nhà vua liền sai người phục vụ hầu hạ theo ý thích của bà 
ấy. Đến ngày sinh, phu nhân vào phòng sinh. Nếu người có phước đức thì 
sinh vào buổi sáng sớm, cũng vậy vào sáng sớm, phu nhân sinh được một 
cục thịt đỏ như hoa cần (mộc-cận) và vị phu nhân khác thì sinh con màu 
hoàng kim. Thấy phu nhân kia sinh con xinh đẹp kỳ lạ nên phu nhân này rất 
xâu hồ và suy nghĩ: Nếu thấy con của phu nhân khác xinh đẹp mà ta chỉ sinh 
một cục thịt không có tay chân thì chắc nhà vua phải khinh ghét. Sau khi 
nghĩ như vậy, phu nhân này bỏ cục thịt ấy vào cái vò và đậy lại bằng tắm 
vàng mỏng có ghi chữ bằng chu sa rằng đây là vật do phu nhân vua nước 
Ba-la-nai sinh ra, rồi đóng ấn vua vào, bọc bên ngoài bằng vàng lá có ghi rõ 
rồi sai người thả xuống sông. 


Được quỷ thần hộ nên cái vò ấy không bị sóng gió làm chìm. Bấy giờ, có 
một đạo sĩ sông nhờ vào người chăn nuôi bò ở ven sông. Vào sáng sớm, ra 
sông tắm rửa, trông thấy cái vò này, đạo sĩ suy nghĩ răng ta nên lấy cái vò 
này. Khi cái vò trôi đến gần, đạo sĩ nhặt lấy và thấy có chữ ghi rõ trên tắm 


vàng cùng dấu ấn của vua nên mở ra xem. Thấy bên trong có cục thịt, ông ta 
suy nghĩ: Cục thịt này đã lâu mà không hôi thúi, tất có sự lạ. Ông ta đem cái 
vò về chỗ ở và cần thận để qua một nơi. Nửa tháng sau, cục thịt này tách 
thành hai mảnh. Thấy hiện tượng lạ như vậy, ông ta đặt chung vào nơi đàng 
hoàng. Nửa tháng sau, hai mảnh thịt này đều sinh ra năm nhánh thịt. Nửa 
tháng sau đó, một mảnh thịt trở thành bé trai màu hoàng kim và mảnh kia trở 
thành bé gái màu bạch ngân. Thấy như vậy, đạo sĩ rất yêu mến xem như con 
của mình. Do năng lực của tâm từ nên từ hai ngón tay cái của đạo sĩ chảy ra 
sữa; một ngón cho bé trai, ngón kia cho bé gái. Sữa chảy vào bụng hai trẻ 
như nước trong chảy vào ngọc ma ni trong ngoài trong suốt. Đạo sĩ đặt tên 
cho chúng là Ly-Xa-Tử (nghĩa là đồng da). Nuôi hai trẻ này, đạo sĩ rất cực 
khô, hằng ngày phải vào làng xóm khất thực cho cả mình và ha trẻ, xế chiều 
mỚI VỀ. 


Thây đạo sĩ này quá khô cực vì hai đứa bé, người chăn nuôi bò đến thưa: - 
Đại đức! Người xuât gia chỉ nên hành đạo, sao lại vì hai đứa bé này mà bỏ 
phê việc tu tập, xin giao chúng cho tôi nuôi. 


Đạo sĩ nói: - Lành thay! 


Sau đó, họ trở vê. Sáng hôm sau, những người chăn nuôi bò cùng đông bạn 
sửa sang đường sá, treo cờ phướng, rải hoa, đánh trông đi đên chô đạo sĩ đê 
đón hai đứa bé. 


Đến nơi, họ thưa với đạo sĩ: - Đã đến lúc chúng tôi đưa hai đứa bé này đi. 
Đạo sĩ đáp: - Tốt. 


Đạo sĩ lại gửi gắm nói: - Hai đứa bé này có phúc đức vô cùng, các vị hãy 
chăm sóc cho kỹ lưỡng, nên nuôi dưỡng bằng sữa, lạc, sinh, thục, tô. Nếu 
hai em bé này khôn lớn, hãy cho lấy nhau, tìm vùng đất bằng phẳng tốt, rộng 
mà định cư, tôn bé trai làm vua, bé gái làm phu nhân. 


Sau khi ghi nhận lời dạy của đạo sĩ, những người chăn nuôi bò cùng kéo 
nhau về chỗ ở. Hai đứa bé dần dần lớn lên, cùng với con của những người 
chăn nuôi bò đi ra ngoài chơi đùa. Gặp lúc hai đứa trẻ này đạp phải chân của 
các trẻ kia làm cho chúng khóc lóc và thưa với cha mẹ chúng rằng hai đứa 
trẻ không cha mẹ ấy đạp vào chân chúng con. 


Cha mẹ đáp: - Các con hãy tránh đi. 


Do đó, chỗ vui đùa này gọi là Bạt-xà nghĩa là tránh đi. Đến năm cả hai đều 
16 tuổi, những người chăn nuôi bò thấy chúng đã lớn và thấy vùng đất ấy 
băng phẳng rộng đến 100 do-tuần nên xây dựng nhà cửa ở trung tâm. Họ tô 
chức cho cậu trai và cô gái kia làm chồng vợ; đồng thời tôn chồng làm vua, 
vợ làm phu nhân. Sau đó, vị phu nhân này có thai và sinh đôi, một nam, một 
nữ; như vậy sinh cho đến 16 lần. Những người chăn bò thấy số vương tử 
tăng nhiều nên xây dựng thêm nhà cửa và các ao nước vây quanh cho 32 
người ở. Cứ lần lượt như vậy, mở rộng khu vực đến gấp ba lần nên được gọi 
là Tỳ-xá-ly. Đây là khởi nguyên của thành phố này. 


Giảng đường có lầu cao trong rừng Đại-lâm. Rừng này không có người 
trồng mà cây mọc tự nhiên từ thành Ca-duy-la-vệ cho đến Tuyết-sơn nên gọi 
là Đại-lâm. 


Giảng đường có lầu cao (Kùtàgàrasàla), hình chím nhạn (ha savattaka), được 
xây dựng trong rừng Đại-lâm với đây đủ tiện nghi dâng cho Phật. 


-OoOOo- 


Bằng các phương tiện tán thán pháp quán bất tịnh nghĩa là bằng các điều 
kiện quán sát sự bât tịnh của thân. 


Thế nào là bất tịnh? 


Nghĩa là từ đầu đên chân gôm có đâu, tóc, móng, gân, thịt, mủ, máu, phân, 
nước tiêu, nước dãi... bât tịnh từ bảy chô chảy ra. Đây là nói lược, ngoài ra... 
các vị hãy tự biệt. 


Phật bảo các Tỳ kheo: - Các vị hãy quán sát rõ từng phần ngay trong thân 
thể cao một tầm này, không có gì quí báu như châu ngọc, san hô, ma-ny... 
hay các chất thơm như chiên đàn ngưu đầu... mà chỉ có hôi hám bắt tịnh. Bắt 
đầu tóc, lông. 


Pháp quán về tóc có năm yếu tố: màu sắc, hình dáng, mùi, chiều dài, vị trí. 
Lông cũng như vậy. Pháp sư nói: - Tôi đã nói tóm lược, trong Khuất-đà-ca 
nói rộng hơn (Khuddakanikàya). Như vậy, cứ mỗi bộ phận trong thân đều có 
năm đối tượng để quán. 


Thuyết về bất tịnh, Như Lai thuyết giảng về bất tịnh với nhiều cách, bắt đầu 
là quán nội ngoại về thây chết sình trương. Nội quán với thân mình; nội 
quán là với người khác. Tư duy như vậy thì được lợi ích. Do đó, Như Lai 
khen ngợi năm pháp làm mất năm pháp với ba pháp thiện, đầy đủ mười 
tướng, gọi là thiền thứ nhất. Nhờ vào thiền thứ nhất điều khiển tâm trở nên 
nhu nhuyên bằng thiền quán Tỳ-bà-tỳ-bà-xá-na (vipassanà). Nhờ pháp quán 
này đoạn diệt các phiền não chứng quả A-la-hán. Nhờ nhân và duyên gì mà 
đầy đủ 10 tướng? Một, tâm xa rời phiền não; hai, vào chánh định; ba, tâm 
không xao động, rất thanh tịnh; bốn, hoàn toàn yên tịnh; năm, nhất tâm 
không sinh các pháp khác; sáu, thuần nhất; bảy, năm căn hoan hỷ; tám, tính 
cần an trú vào một cảnh; chín, tăng thêm sự tinh tấn; mười, thành tựu hoàn 
toàn. 


Thiền được nói ra từ các pháp ấy thì thiền thứ nhất lấy gì làm giữa, lấy gì 
làm sau? 


Khi vào thiền thứ nhất bắt đầt với cực tịnh, xả hoàn toàn là giữa, hỷ lạc là 
CUÔI. 


Hỏi: - Thiền thứ nhất với bắt đầu là cực tịnh, vậy thanh tịnh bao nhiêu 
tướng? 


Đáp: - Thanh tịnh có ba tướng, một, được rời phiền não nên tâm tịnh; hai, 
nhờ thanh tịnh nên thê nhập vào thiên; ba, đã vào thiên thì an trú. Đó là ba 
tướng cực tịnh của thiên thứ nhât. 


Hỏi: - Xả hoàn toàn là giai đoạn giữa của thiên thứ nhât, giai đoạn này có 
mây tướng? 


Đáp: - Có ba tướng; một tâm tịnh đến buông thả; hai, an trú yên tịnh; ba, trú 
vào một chô. Đây là ba tướng xả hoàn toàn trong thiên thứ nhât. 


Đây là nói về thiện trong giai đoạn sau của thiền. Thế nào là hỷ lạc trong 
thiên thứ nhât? 


Đó là đoạn trừ. Có bao nhiêu tướng đoạn? Có bốn tướng là: một, không vượt 
qua các pháp đồng sinh; hai, năm căn thuần nhất một vị hỷ lạc; ba, đủ điều 
kiện để sinh tâm hý lạc phát triển; bốn, tăng tiến. Đây là bốn tướng sau thuộc 
hỷ lạc trong sơ thiền. Do đó, trong kinh thiền gọi là giai đoạn sau của thiện. 


Với tâm thuần chân như vậy với ba tướng và đủ mười tướng có đầy đủ hỷ 
lạc của thiên quán băng nhiệt tâm, chí tâm ghi nhận với đây đủ trí tuệ. 


Chỉ dạy và khen ngợi người thể nhập định về bất tịnh. Theo như trên, tiếp 
tục quán sát phân biệt chuyên nhất bất loạn, nên Như Lai ân cần khen ngợi 
và nói ra sự lợi ích. Thế nào là lợi ích? Phật bảo các Tỳ kheo: - Tỳ kheo nào 
thường quán sát pháp bất tịnh thì nhờ đó mà tâm xa lìa đâm dục, xả bỏ dâm 
dục, ghét dâm dục. Này Tỳ kheo! Như cái lông gà để gần lửa thì bị cháy 
thun lại không thể ngay ra. Tỳ kheo nào thường quán sát bằng pháp bất tịnh 
thì thấy sự nhơ bân của dục nên tâm ý không thích thân cận dục. 


(Một hôm), Phật bảo các Tỳ kheo: - Ta muốn vào nơi yên tĩnh sống một 
mình trong nửa tháng: đừng cho người khác đến gặp ta, chỉ trừ người đưa 
thức ăn. Người thích tu tập phúc đức thì không nên nói chuyện nhiều. Do đó, 
này các Tỳ kheo, chỉ cho phép một người đưa thức ăn đến. Ngoài ra, tất cả 
Tỳ kheo và bạch y đều không được đến. 


Vì sao Như Lai ra lệnh như vậy? 


Với thiên nhãn, Ngài quán sát thấy ngày xưa có 500 thợ săn cùng nhau vào 
rừng văng giết những con nai. Do nghiệp lực này, họ bị đọa vào ba đường 
ác, chịu nhiều đau khô lâu dải, sau đó mới được thoát ra và nhờ vào chút ít 
phước ngày xưa nên nay được sinh làm người, rồi được xuất gia và thọ giới 
cụ túc. Nghiệp cũ của 500 Tỳ kheo này vẫn chưa hết nên sẽ giết chết nhau 
trong nửa tháng và dạy người khác giết. Thấy nghiệp ác này đã đến mà chư 
Phật lại không thể cứu thoát nghiệp cho nên đức Như Lai nhập thất trong 
nửa tháng. 


Trong 500 vị này, có vị còn phàm phu, có vị là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
na-hàm, A-la-hán đạo. Những vị thánh chúng này thì gần chấm dứt sinh tử 
nhưng phàm phu thì vẫn còn luân hồi. Thế nên Như Lai dạy quán pháp bất 
tịnh cho các phàm phu. Nhờ quán bất tịnh nên nhàm chán, xa lia ái dục, khi 
qua đời thì được sinh thiên. AI không xa lia ái dục thì khi qua đời sẽ không 
được sinh đến cảnh giới thiện. 


Đức Phật suy nghĩ: 500 Tỳ kheo này theo ta xuất gia mong nhờ ta mà được 
sinh vào cảnh giới toàn thiện, vậy Ta nên từ bị dạy cho họ pháp quán bât 
tịnh đê được sinh đên nơi thiện, chứ không phải dạy cho họ chết. 


Phật lại suy nghĩ: - Nếu hằng ngày có Tỳ kheo bị chết và chúng lại đến thưa 
với Ta răng hôm nay có một Tỳ kheo chết, có hai, ba, bốn, năm... cho đến 
mười Tỳ kheo chết mà Ta không thể dùng thần lực cứu họ thì không lợi ích 
gì cho Ta và họ. Thế nên, Ta hãy đi vào nơi yên tịnh. 


Do đó, trong luật bản nói: - Phật bảo các Tỳ kheo rằng Ta thích đến nơi yên 
tịnh cho nên không cho người khác vào, chỉ cho một người đem thức ăn. 


Như Lai muốn ngăn sự nghi ngờ chê bai với những lời lẽ như: Phật là bậc 
Nhât-thiêt-trí mà không ngăn được sự giêt nhau của các đệ tử Thanh-văn, thì 
làm sao ngăn chận người khác. 


Có người đáp: - Khi ấy, Phật nhập định, không có ai đến thưa về việc ấy nên 
Ngài không biết. Nếu biết, Ngài sẽ ngăn cản, không cho họ giết nhau. 


Xấu hỗ, nghĩa là quán sát thân thể mình ô uế bất tịnh nên tự xấu hỗ khinh 
bạc, nhàm chán thân này. Như người thanh niên hay thiếu nữ tuổi vừa 16, ưa 
thích sự tỉnh khiết, trang điểm thân thể, tắm rửa sạch sẽ băng nước thơm. 
Sau khi họ thoa các loại dầu thơm, mặc các loại y phục mềm mại xinh đẹp 
quí giá rồi, lại bị xác rắn hay xác chó quấn lên cô. Thấy vật gớm ghiếc bất 
tịnh này, họ vội vàng vứt bỏ ngay. Tỳ kheo nhàm chán thân thê này cũng 
như vậy nên dùng dao giết nhau. 


Họ bảo nhau: - Trưởng lão! Thầy hãy giúp tôi. 
Đáp: - Tôi sẽ giúp thầy. 


Và tuần tự họ giết nhau như vậy. Sa-môn Lộc-lrượng, Lộc-Trượng 
(Migalandika) là tên. ŠSa-môn là mang hình dáng Sa-môn, cạo tóc nhưng 
chừa lại một chùm tóc nhỏ (cùla) trên đầu, mặc y phục hoại sắc, một tắm che 
thân, một tắm vắt vai, vào chùa nương dựa các Tỳ kheo, sống bằng thức ăn 
dư. 


Đến gặp Sa-môn Lộc-Trượng, các Tỳ kheo nói: - Lành thay! Yêu cầu ông 
hãy cứu gI1úp tôi. 


Người nói lời như trên là lời nói của kẻ phàm phu chứ không phải lời bậc 
thánh. 


Máu chảy (Lohitaka) khắp nơi nghĩa là máu chảy vấy bẩn cả tay chân và 
dao. 


Đên sông Bà-câu-ma (vaggumukà), thê gian có người nói răng sông này có 
thê rửa sạch tội lôi cho con người. 


Sa-môn Lộc-Tlrượng suy nghĩ: Ta hãy đên sông Bà-câu đê rửa sạch tội lôi 
của mình. 


Nghi ngờ (Vippatisàrakukkucca), sau khi chết, các Tỳ kheo đều nằm về phía 
bên phải, thân bât động. Thây như vậy, Lộc- Trượng rât phân vân, hôi hận tự 
trách răng ta không làm thêm điêu lợi ích tôt đẹp nào mà chỉ thêm việc ác. 


Không lợi ích tốt đẹp nghĩa là ta không được sống an lạc nên ông ta than dài: 
- Không lợi ích, không lợi ích. 


Tạo các nghiệp ác nghĩa là sa-môn Lộc-Trượng suy nghĩ: Thân người khó 
được, mà ta lại giết các vị Tỳ kheo trì giới đầy đủ, ta rất xấu ác. 


Khi ấy, một quý thần tà kiến ở mặt đất (màrakàyika) là bè đảng của ma 
vương. Qui thân này suy nghĩ: Ta nói như thê này... tât hợp với ÿ ma vương. 


Trang sức với chuỗi anh lạc, dùng năng lực thần thông đi trên nước, đến gặp 
Lộc-Trượng, qui thân này nói: - Này sa-môn Lộc-Trượng! Hành động của 
ông rât tôt đẹp, ông đã cứu độ những người chưa được cứu độ. 


Đây là địa thân ngu s1 nên nói răng người chết là được cứu độ. 


Đang rât buôn râu, sa-môn Lộc-Trượng nghe như vậy nên suy nghĩ: VỊ thần 
này có thân lực lớn mà nói như vậy thì chắc chăn ta có lợi ích lớn. 


Sau khi nghĩ như vậy, Lộc-lrượng rửa sạch dao, đi vào chùa, đến từng 
phòng và kêu gọi: - AI chưa được độ, hãy đê tôi độ cho. 


Nghe nói như vậy, những người chưa đắc đạo đều rợn cả người và chấn 
động cả tâm can. Những người đã đắc đạo thì quán thân vô thường, khổ, 
không, vô ngã nên không lo sợ. Mỗi ngày Lộc-Trượng giết một Tỳ kheo, có 
ngày, giết đến ba, bốn, năm người và tiếp tục như vậy cho đến 500 Tỳ kheo 
bị giết. 


Sau khi xuất thiền (patisallànà vutthito), biết 500 Tỳ kheo đã chết, đức Phật 
xuất thiền và tuy biết rõ nhưng Ngài vẫn hỏi như người chưa biết. Tại sao? 
Vì Ngài muốn thuyết pháp nên hỏi A-Nan: - Trước đây các Tỳ kheo rất 
đông, nay vì sao còn ít vậy? Hằng ngày, các Tỳ kheo thường đến học hỏi 
giáo pháp đến ba lượt, nay không còn nữa, họ đi sang các nước khác phải 
không? 


Khi ấy, A-Nan không biết đấy là kết quả của nghiệp đời trước 
(kammavipàka) mà 500 Tỳ kheo đã tạo, chỉ thây do họ quán bât tịnh nên giêt 
nhau như vậy. 


Sau khi trả lời theo suy nghĩ của mình, tôn giá A-Nan thưa: - Lành thay! 
Bạch Thế Tôn! Xin Ngài dạy về pháp quán đễ dàng khác để chứng quả La- 
hán. Như biển lớn có nhiều sông nhỏ, Phật pháp cũng vậy có nhiều phương 
tiện như mười niệm, mười biến xứ, bốn đại phạm quán là những pháp căn 
bản để đi vào Niết-bàn (Màhasamuddam orohanatitthàni viya hi annàni pi 
dasànussatI dasakasina 
catudhàtuvavatthànabrahmavihàranàpànasatippabhedàn1 bahùni 
nibbànarohanakammatthànàni santi). Cầu xin Thế Tôn đem những phương 
pháp này dạy cho các Tỳ kheo. 


Khi ấy, vì muốn dạy cho các Ty kheo những pháp quán khác nên đức Phật 
gọi A-Nan. Đây là bắt đầu với sự việc sống tại Tỳ-xá-ly. Tại Tỳ- xá-ly, tất cả 
các Tỳ kheo sông trong phạm vi một Già-phù-đà (gàvuta), nửa do- tuần, một 
do-tuần đều tập họp lại tại giảng đường (upatthànasàlà). Với vị nào ở gần, 
A-Nan đích thân đến gọi, với những vị ở xa thì tôn giả sai Tỳ kheo nhỏ tuổi 
(daharabhikkhu) đến gọi. Trong thời gian ngắn (muhutta), các vị Tỳ kheo 
đều tập họp tại giảng đường. 


A-Nan đến thưa với Phật: - Lúc này, Thế Tôn có thê thuyết pháp cho các Tỳ 
kheo. 


Biết như vậy, đức Phật bảo các Tỳ kheo: - Trước đây ta dạy về pháp bắt tịnh 
đê chứng quả La-hán; từ nay, Ta sẽ dạy cho phương pháp khác cho các thây. 


Đây là pháp niệm A-na-ba-na (Anàpànasati - quán hơi thở) mà trong luật 
bản đã nói đến. Sau đây tôi sẽ trình bày đầy đủ về câu văn và ý nghĩa pháp 
thiền vô thượng mà đức Phật dạy cho các Tỳ kheo. Các vị hãy chú tâm lắng 
nghe đề ghi nhận. 


Ty kheo hiện tại này, Phật bảo các Tỳ kheo: - Không chỉ có tu tập pháp quán 
bât tịnh mới trừ diệt được phiên não mà pháp quán hơi thở này cũng trừ diệt 
được phiên não. 


Pháp sư nói: - Tuần tự sẽ giảng rộng, A-na-ba-na nghĩa là hít vào và thở ra. 
Như trong kinh có dạy: Tướng trạng hít vào không phải là tướng thở ra, 
tướng thở ra không phải là tướng hít vào, niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, 
niệm hơi thở ra vào thì tâm được định. Niệm hơi thở vào hơi thở ra chính là 
chánh định. Các vị hãy biết rõ ý nghĩa như vậy. 


Số quán nghĩa là nuôi dưỡng (chánh niệm) làm cho tăng lên. 
Làm lại nghĩa là tư duy đi, tư duy lại đến giai đoạn rất tịnh hảo. 
Hỏi: - Hai pháp này ý nghĩa thế nào? 


Đáp: - Không giống như, bởi vì A-na-ba-na làm cho tâm không còn loạn 
động còn quán bắt tịnh thường làm cho tâm không ổn định. Tại sao? Vì 
nhàm chán. Trong luật bản có nói: Pháp này rất an tịnh vi diệu tăng thêm 
làm cho an lạc mãi, ngay từ khi mới phát tâm cũng đã không bị não loạn nên 
Như Lai khen ngợi pháp này rất tốt đẹp an tịnh, có khí vi, làm cho thân tâm 
hoan hỷ thoải mái, dễ thâm nhập. 


Pháp khởi là không bị trụ lại, không bị che đậy làm cho pháp ác bị tiêu diệt 
rất nhanh, đạt bốn đạo quả tùy theo khả năng. Như vào nửa tháng không 
mưa giữa mùa xuân, voi, ngựa, người, bò đẫm đạp làm cho bụi bay khắp 
không trung. Vào tháng năm đầu mùa hạ mưa to gió lớn làm cho trên không 
chăng còn chút bụi nào nữa. Pháp quán A-na-ba-na diệt trừ phiền não như 
mưa làm mất bụi. 


Phật bảo các Tỳ kheo: - Đối với pháp thiền định A-na-ba-na 
(anàpànasatisamàdhi) thì tư duy, chánh niệm và hành trì như thế nào đề biết 
tu tập vê niệm hơi thở. Các Tỳ kheo, người nảo (vì lòng tốt mà) xuất gia học 
đạo, ở tại nơi trỗng vắng, dưới gốc cây, nơi rừng núi là những nơi đưa đến 
sự an tịnh. 


Hỏi: - Thế nào là đưa đến sự an tịnh? 


Đáp: - Tránh xa nơi ôn ào. Như người chăn bò có một con bò nghé phải bú 
sữa mẹ từ khi mới sinh ra cho đên khi lớn. Khi muôn lây sữa bò mẹ, phải cột 


bò nghé vào cây trụ. Bò nghé nhớ sữa nên cứ kéo dây và đạp chân liên tục. 
Do dây chắc, trụ cứng nên con nghé không thoát ra được phải dựa trụ mà 
thở. Tỳ kheo như người chăn bò, bò mẹ như làng xóm, tâm là con nghé, sữa 
là năm dục, cây trụ là A-lan-nhã, dây cột là pháp niệm hơi thở, tất cả thiền 
định về niệm hơi thở là pháp được chư Phật, A-la-hán, Duyên giác tôn trọng. 
Nếu không xa lánh làng xóm tụ lạc thì tu tập niệm hơi thở khó có kết quả. 
Tỳ kheo tu thiền nào nắm rõ được định này rồi, tức là thâm nhập vào thiền 
thứ tư và lây đó làm nơi y cứ để quán sát về khổ, không, vô ngã. Khi quán 
sát được thành tựu thì chứng quả A-la-hán. Do đó, vì người tu tập thiền mà 
đức Phật quy định về trú xứ A-lan-nhã. Đức Phật như thầy địa lý 
(vatthuvijjàcariya) muốn xây dựng thành phố, đất nước phải biết phân biệt rõ 
tướng tốt xấu của các thế đất và tâu vua rằng vùng đất này tốt có thể dựng 
nước, lập làng xóm... thì vua được lợi lớn. 


Nghe theo lời, nhà vua cho đựng nước, làng xóm và ban thưởng cho thầy địa 
lý. Đức Phật cũng vậy, biết rõ về các cảnh giới thiền nên nói với người tu 
tập thiền răng pháp này dễ thành tựu được thiền. Nghe lời và làm theo Phật 
dạy, những người tu thiền tuần tự chứng quả A-la-hán, khen ngợi đức Phật 
cũng như nhà vua tạ ơn thầy địa lý. Những người tu thiền như sư tử ở trong 
rừng rậm ấn kín thân để rình cầm thú. Con nào đến gần, sư tử liền vọt ra bắt 
ăn thịt. Cũng vậy, Tỳ kheo sống ở nơi A-lan-nhã theo dõi từng đạo quả Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và tuần tự chứng đắc theo từng 
quả vị. Xưa có bài kệ: 


Cũng như vua sư tử, 

Ở ẩn trong núi rừng, 
Rình các thú đến gần, 
Liền bắt ngay, ăn thịt, 
Phật tử cũng như vậy, 
Ấn cư nơi yên tịnh, 

Tu tập đạo vô thượng, 
Chứng đắc quả sa-môn. 


Dưới gốc cây (Rukkhamùlagata) là ngồi hay kinh hành dưới gốc cây. 


Tịnh thất (sunnàgàragata), là trừ dưới gốc cây và chỗ A-lan-nhã ra, các chỗ ở 
yên tịnh khác đều gọi là tịnh thất. Thời tiết thích hợp với thân thể là thuận 
tiện cho việc tu tập niệm hơi thở. Thế nên trong luật nói: Ngôi kiết già, đó là 
biểu hiện sự tu tập niệm hơi thở... cũng dễ hiểu. 


Ngồi kiết già, dễ hiểu. 


Ngôi thắng là 18 đốt xương sống nối thắng nhau, thư thả lỏng gần, mạch, da. 
Nếu ngồi mà giữ cứng các cơ thì rất nhanh mệt nhọc và thối thất khỏi thiền. 
Đặt niệm ở trước (mặt) (parimukham), là chánh niệm vào pháp thiền và đặt 
nó trước mặt. 


Hơi thở vào ra, là sau khi ngồi kiết già ổn định, Tỳ kheo chánh niệm tỉnh 
giác niệm hơi thở vào ra như sau: Biết rõ thở hơi dài, biết rõ thở hơi ngắn. 
Nhờ biết rõ hơi thở dài ngắn nên tâm được tịnh, không còn tán loạn; nhờ 
không tán loạn nên thành tựu chánh niệm. Nhờ niệm và tuệ phát sinh nên 
biết rõ hơi thở dài, ngắn. Như đứa bé trong thai, mới vừa ra khỏi thai; (hành 
giả) có thể biết được hơi thở dài hay ngắn ban đầu của nó. 


Biết như thế nào? Cũng như nước chảy tùy theo vật dài ngắn, như voi và rắn 
vì thân to, đài nên hơi thở vì vậy mà dài, thân con ếch ngắn nên hơi thở 
ngắn. Tỳ kheo tọa thiền cũng vậy, nhờ ví dụ này mà biết hơi thở dài ngắn, 
nhờ chánh niệm nên tâm sinh lạc, nhờ lạc nên hơi thở ra vào dài và vi tế. 
Tâm trở nên an lạc nhờ hơi thở ra vào và càng an lạc thì hơi thở càng nhẹ và 
đài. Nhờ lạc nên tâm hoan hỷ và thêm hoan hỷ nửa, hơi thở nhờ vậy càng 
thêm vi tế khó phân biệt và tiến đến tâm xả. Đây là chín pháp (nava àkàrà), 
các vị hãy biết lấy. 


Biết rõ toàn thân, ta thở ra; biết rõ toàn thân, ta thở vào, biết rõ hơi thở vào 
ra toàn thân; biết rõ hơi thở dài, ngắn, trước, giữa, sau một cách rõ ràng, 
bằng tâm biết rõ sự biết này, biết hơi thở trước và sau. Lại nữa, có Tỳ kheo 
tu tập thiền thấy hơi thở ra như rải bụi. Thấy rõ trong hiện tại, thấy bắt đầu 
thở ra, không thấy giữa và sau, muốn thấy giữa và sau thì tâm cũng không 
cảm nhận được. Lại nữa, khi đã thở ra thì chỉ thấy hơi thở ở giữa chứ không 
thấy hơi thở trước và sau. Lại nữa, khi thấy hơi thở ra ở đoạn sau thì không 
thấy hơi thở ở đoạn đầu và giữa. 


Lại có Tỳ kheo thấy rõ hơi thở ở cả ba giai đoạn đầu, giữa, cuối vì tâm vị ấy 
không có mệt mỏi. Ai đạt được như vậy là thiện xảo với pháp thở ra vào. 


Người học về thiền này không nghỉ, không ngưng lại, luôn luôn quán sát hơi 
thở ra vào thì hộ trì được ba nghiệp thân, miệng, ý, gọi là giới học và định, 
tuệ. Tâm định gọi là định-học. Nếu phân biệt rõ được giới và định thì gọi là 
tuệ. Đây là ba học. Đối với quán xứ này, dùng chánh niệm đem tâm tùy 
thuận theo pháp đã học và liên tục duy trì như vậy cho đến về sau. Người 


nào chuyên cần học như vậy sẽ diệt được hơi thở vào, hơi thở ra. Phần thô 
của hơi thở ra và vào bị diệt. Diệt nghĩa là (diệt) sự trú vào (phần thô). Thô 
là gì? Tỳ kheo mới vào thiền thì thân tâm mệt mỏi nên hơi thở ra vào thô 
nặng đầy cả hai lỗ mũi và theo miệng thở ra vào nên thô. Khi thân tâm 
không còn mệt nhọc thì hơi thở dần dần nhẹ đến vi tế và Tỳ kheo sẽ sinh ý 
nghĩ phân vân ta còn có hơi thở ra vào hay không. Như người leo lên núi 
cao, thân tâm mệt nhọc, hơi thở nặng nề, nhưng lúc đi xuống núi đến chỗ 
bằng phẳng, có ao nước và cây lớn. Người này sau khi xuống ao tắm, đến 
nghỉ dưới bóng cây, hoặc ngủ hoặc ngồi nghỉ, thân tâm trở nên mát mẻ và 
hơi thở trở nên nhẹ nhàng vi tế. Tỳ kheo vừa nhập định cũng như vậy, khi 
chưa điều phục đuợc thân tâm nên hơi thở ra vào thô nặng. Vì sao? Vì không 
chánh niệm. Niệm trở nên vi tế vì điều phục được thân tâm. Như có bài kệ: 


Thân tâm rất mệt nhọc, 
Nên hơi thở thô nặng. 


Thiền thứ nhất thô (Olàrika), thiền thứ hai vi tế (sukhuma), thiền thứ ba tế 
hơn thiền thứ tư là định. Thiền thứ ba là thô, thiền thứ tư gọi là tế. Đây là 
chỗ tận cùng của hơi thở. Nếu không giữ lấy hơi thở thì hơi thở vào ra thô, 
nếu giữ hơi thở vào ra thì hơi thở tế. Không giữ nghĩa là thả hơi thở. Giữ hơi 
thở nghĩa là bắt đầu thiền thứ tư chỉ còn giữ tâm, đến khi vào thiền thứ tư thì 
không còn hơi thở vào ra. Đây gọi là pháp xá-ma-đà (samatha - thiền chỉ). 


Pháp Tỷ-bà-xá-na (vipassanà - thiền quán) không giữ phần rất thô của hơi 
thở ra vào, quán sát bốn đại là tẾ, nêu quán Ưu-ba- đà-na sắc tế 
(upàdàrùpapariggahe sukhuma - sở tạo sắc biến thủ vi tế), sắc thô (năm căn 
và năm cảnh - người dịch) do bốn đại tạo thành. Lại quán sát tất cả sắc tế, 
sắc thô do bốn đại tạo thành, lại quán vô- sắc tế, tất cả sắc thô sở tạo. Lại 
quán sắc và vô sắc tế, vô sắc sở tạo thô, lại quán nhân duyên tế, sắc và vô 
sắc sở tạo thô. Lại quán nhân và danh sắc tế, nhân duyên sở tạo thô. Lại 
quán tướng quán tỳ-bả-xá-na tế, nhân và danh sắc sở tạo thô, quán tiểu tỳ- 
bà-xá-na tế, quán tướng tỳ-bà-xá-na sở tạo thô, quán đại tỳ-bà- -xá-na tế, quán 
tiểu tỳ-bà-xá- na sở tạo thô. Theo thứ tự như trước, thứ tự trước là tế, sau dần 
là thô. Thô tế Ba-tát-đề (Passaddhi - yên tịnh không mệt nhọc) được nói 
trong Tam-bạt-đà (patisambhidà). 


Hỏi: - Thế nào là học về diệt hơi thở ra, hơi thở vào? Thế nào là hơi thở ra? 
Thê nào là hơi thở vào? 


Đáp: - Niệm về thân có hơi thở vào, học diệt hơi thở ra và hơi thở vào, nhờ 
vậy thân tâm không nghiêng ngả, rút lại, lay động, yên tịnh đến vi tế cực độ 
như không còn thân. Đây gọi là học diệt hơi thở vào hơi thở ra. Với hơi gió 
an trụ như vậy mà chưa thành tựu niệm a-na-ba-na thì cũng chưa thành tựu 
quán, chưa thành tựu trí tuệ thì chưa vào được định này và cũng chưa xuất 
định này. Nếu học diệt hơi thở vào, hơi thở ra mà thành tựu thì hơi gió an trụ 
không còn sinh nữa, gọi là đã mở được trí tuệ hoàn toàn. Người nhập được 
vào pháp này thì cũng từ đó xuất ra được. 


Tại sao biết được? Ví như đánh vào vật bằng đồng, bắt đầu phát tiếng to sau 
đó nhỏ dần. Đã nhớ rõ tiếng lớn thì sau đó cũng ghi nhớ rõ tiếng nhỏ dần 
trong tâm. Sa đó tiếng nhỏ dần rồi mất hăn nhưng âm thanh vẫn còn ghi 
trong tâm. Hơi thở ra, hơi thở vào cũng như vậy, trước thô sau vi tế, ghi 
nhận bắt đầu là thô và dần dần đến tế. Đến khi tế thì hơi thở không còn, 
nhưng vẫn còn ghi nhớ trong tâm, do sự ghi nhớ ấy nên tâm định trụ. Như 
vậy là đắc (định nhờ) hơi thở về gió. Tâm đã định trụ do tập luyện mà thành 
tựu về quán hơi thở vào, thở ra. Như vậy là thành tựu về định hơi thở vào 
hơi thở ra. Người trí nhập vào và xuất khỏi định này do sự chứng đạt trên. 
Do đó, trong luật nói rằng diệt hơi thở ra, hơi thở vào rồi thì sau đó (có thể) 
tùy theo niệm mà phát sinh, nên gọi là tùy quán. 


Biết rõ hơi thở vào, hơi thở ra không phải tùy niệm, tùy niệm cũng không 
phải hơi thở vào hơi thở ra. Nhờ hai pháp này, biết quán sát rõ về thân này 
nhờ đó chứng đắc quả A-la-hán. Người mới học thiền phải học theo trình tự 
sau: Tỳ kheo với tâm thiện phải hộ trì thanh tịnh bốn loại ĐIỚI. 


Thanh tịnh có ba: 


Một, không phạm giới. 
Hai, lỡ phạm phải sám hôi. 
Ba, không bị các phiên não phá hoại. 


Hộ trì giới thanh tịnh như vậy thì thành tựu chánh niệm và đồng thời nên 
làm phòng Phật, xây dựng khu vực cây Bồ đề, làm phòng tắm cho hòa 
thượng, A-xà-lê; làm nhà thuyết giới. Trong phân xây cất phòng xá thuộc 82 
kiềnđàaca có nói đến bốn loại xây cất như vậy (cetiyangavatta- 
bodhiyanganavatta-  upaljhàyavatta-  àcarlyavatta-  jantàpharavatta- 
uposathàgàravatta- dvevIisatkhandhakavattàni-cuddasavidhamahàvatta). (A1) 
thực hiện được như vậy là khéo trì giới. Tỳ kheo nào ưa thích học giới này 
nên giữ đầy đủ. Nếu Tỳ kheo nói: Tôi giữ giới đầy đủ không bị hư khuyết, 


mà không (suy nghĩ rằng ta sẽ chết nên từ bỏ các việc làm vô ích khác, để 
chăm chỉ chuyên cân trì giới. Tỳ kheo như vậy mà đầy đủ giới thì không thê 
có. Tỳ kheo nào khéo giữ giới thì Tỳ kheo ây viên mãn về giới. Nhờ viên 
mãn giới nên đắc định. Tại sao? Như trong kinh có nói: Phật bảo các Tỳ 
kheo răng nếu người không học tập hoàn hảo về giới thì giới của người ấy 
khó đầy đủ. Có bài kệ: 


Chùa, gia định, lợi dưỡng, 
Chúng, xây dựng là năm, 
Đi chơi, thân thuộc, bệnh, 
Đọc, thần thông là mười. 


Ai có thể xa lìa mười pháp quyến luyến này (dasa-palibodhà - mười pháp trở 
ngại cho sự giác ngộ) thì sau đó mới có thể nhập định. Pháp thiền định có 
hai loại. Một là quán tất cả (sabbathakammatthàna). Hai là nhiếp thân thuộc 
(parihàriyakammatthàna). 

Hỏi: - Thế nào là quán tất cả? 

Đáp: - Đầu tiên là đối với Tỳ kheo tăng, có tâm đại bị, nệm chết, quán bất 
tịnh. Tỳ kheo có tâm từ thì bắt đầu quán từ tâm này như thế nào. Khi bắt đầu 
quán, Tỳ kheo phải quán theo từng phạm vi. Đầu tiên là quán về Tỳ kheo 
tăng, sau đó là quán vê các vị trời, người sau đó quán vê đại phú gia, rồi 
quán đến người thường, sau đó quán đến khắp cả chúng sinh. 


Hỏi: - Vì sao phải quán tâm từ về Tỳ kheo tăng trước? 


Đáp: - Vì sống chung. Nếu tâm từ bao phủ khắp chúng Tỳ kheo thì được 
sông an lạc. 


Hỏi: - Vì sao phải quán tâm từ về các vị trời? 


Đáp: - Vì sự hộ trì, nếu tâm từ bao phủ khắp chư thiên thì chư thiên làm theo 
thiện pháp với tâm nhu hòa. 


Hỏi: - Tại sao phải quán tâm từ về đại phú gia? 
Đáp: - Để họ làm theo pháp thiện. 


Hỏi: - Tại sao phải quán tâm từ vê người thường? 


Đáp: - Vì cùng hành pháp như nhau nên không hại nhau. 

Hỏi: - Tại sao phải quán tâm từ về tất cả chúng sinh? 

Đáp: - Vì cho chúng không còn khổ nạn. 

Hỏi: - Tại sao phải niệm cái chết? 

Đáp: - Đề tăng trưởng tâm thương mình nên không còn biếng nhác. 


Quán bắt tịnh là thánh quán. Quán pháp bất tịnh này thì được xa lìa dục và 
tât cả pháp ác. Dục là căn bản, nên phải tôn trọng pháp quán bât tịnh vì nó 
thành lập được các pháp thiện, nên gọi là quán tât cả. 


Đối với 38 pháp quán (atthatimsàrammanàni), tùy ý tu tập, tu tập liên tục thì 
gọi là nhiếp quán. Đây gọi là niệm a-na-ba-na thê nhập nhiếp quán. 


Pháp sư nói: - Nay tôi nói lược, vị nào muốn biết rõ thì xem đủ trong A-tỳ- 
đàm Bà-sa (Visuddhimagsa). 


G1ữ tịnh giới như vậy và xa lìa các duyên sự (upacchinnapalibodha) thì nhập 
định a-na-ba-la. Nhờ vào định a-na-ba-na nên đi sâu vào bốn thiền và tiếp 
theo là quán khổ, không, vô thường. Quán như vậy rồi, đến hỏi vị A-la-hán. 
Nếu không có vị A-la-hán thì hỏi vị A-na-hàm. Nếu không có vị A-na-hàm 
thì hỏi vị Tư-đà-hàm, nếu không có vị Tư-đà-hàm thì hỏi vị Tu-đà-hoàn. 
Nếu không có vị Tu-đà-hoàn thì đến hỏi vị đã đắc thiên. 


Hỏi: - Tại sao phải hỏi những vị như vậy? 
Đáp: - Những vị ấy đã đắc thiền nên dễ chỉ dẫn cho ta. 


Ví như theo dấu chân voi thì đễ tìm đường, không bị lạc lối. Người đắc đạo, 
đặc thiên cũng như vậy. Tại sao? Vì chỉ dạy cho ta dê dàng. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ nói bước đầu về sự tu tập. VỊ Tỳ kheo với trang phục 
gọn gàng đơn giản, không chứa vật dư, đầy đủ uy nghi đi đến gặp vị thầy. 
Đến nơi, hành giả phải phục vụ (vatta) hoàn toàn theo ý muốn của vị thầy. 
Từ từ, vị thầy với lòng thương nên cho nhận năm việc. Đó là: lấy, hỏi, bắt 
đầu, giữ, tướng. 


- Lấy (thủ) là cho nhận lây pháp thiền. 

- Hỏi là được hỏi theo trình tự. 

- Bắt đầu là đi vào pháp thiền định. 

- Giữ là giữ vững lấy pháp thiền định. 

- Tướng là phần biệt tướng mạo thiền định. 


Đây là năm phẩn. 


Bước đầu phải nhận lấy năm phần ấy vì làm cho thân thê không mệt nhọc và 
không làm cho thây dạy bị mệt nhọc. Năm phân này dê ghi nhớ và dê tu tập 
theo nên được dạy trước. 


Nhận lấy năm phần này rồi, nếu tại chỗ ở của thầy thuận tiện thì ở lại, nếu 
không tiện thì đi ở nơi khác. Người không có trí tuệ thì ở cách xa thầy một 
do-tuần. Người có trị tuệ thì được ở xa hơn. Nên xa lìia I8 loại trú xứ thì tốt 
(Atthàrasesanàsana). Có năm chỗ ở nên nhận (Pancasenàsana). Nhận rồi nên 
chấm dứt các công việc nhỏ nhặt, sau khi dùng bữa trưa nên nghỉ ngơi một 
chút. Sau khi nghỉ trưa xong, nên niệm đến Tam bảo làm cho tâm hoan hỷ. 
Phải theo lời thầy dạy, không được quên mất. Phải ghi nhớ rõ pháp a-na-ba- 
na này trong tâm. 


Pháp sư nói: - Tôi đã nói sơ lược, trong a-tỳ-đàm nói rộng hơn, ông hãy tìm 
hiệu lây. 


Ghi nhận trong tâm là đếm, theo dõi (tùy), xúc chạm, an trí, quan sát, quay 
lại thanh tịnh, quán sát lại (ganàna anubadhanà thabanà sallakkhanà 
vivattanà pàrisuddhIi tesan ca patipassanà). 


- Đếm là bắt đầu với số một, hai. 

- Theo dõi là ghi nhận liên tục hơi thở ra vào. 

- Xúc chạm là nơi hơi thở tiếp xúc (khi ra vào). 
- An trí là đạo. 

- Tịnh là kết quả. 

- Quán lại là pháp tướng. 


Với người mới học, ban đầu niệm rõ trong tâm pháp đếm số mà bắt đầu từ 
số nhỏ từ một đến năm và đếm trở lại, không được chỉ đếm đến ba hay bốn. 
Số lớn hơn là đếm từ một đến mười rồi đếm ngược lại, không được đếm đến 
tám, chín. 


Chú Giải Luật Thiện Kiến. 
- Quyên Thứ Mười - 
——- OÚO --- 


Quyển thứ mười một 
Hỏi: - Nếu đếm chỉ đến ba hay bốn thì có gì không tốt? 


Đáp: - Nếu hơi thở bị thúc ép thì khó điều khiển được tâm, như trong 
chuồng có quá nhiều bò đang chen chúc lắn ép nhau thì chúng sẽ phá chuồng 
để ra. Nếu đếm đủ mười thì thân thê thoải mái như chuồng rộng rãi. Chuồng 
rộng thì bò được nuôi dưỡng dễ dàng. 


Hỏi: - Nếu đếm đến tám, chín thì có gì không tốt? 


Đáp: - Không làm cho nhằm lẫn nhưng sinh tâm phân vân, hoặc cho rằng ta 
được thiền vị, nên sinh tâm mê hoặc. Với lỗi lầm như vậy, ông hãy từ bỏ. 
Nếu đếm hơi thở mà đếm rõ chậm rãi từ từ từng số, thì như người đong ngũ 
cốc, đầu tiên đỗ vào cho đầy rồi mới đếm một, sau đó mới đong phần ấy 
sang. Nếu có cỏ đất thì ông ta nhặt vứt bỏ ra, khi đồ vào đầy và đếm hai (rồi 
mới đong), tuần tự đong như vậy cho đến mười. Tỳ kheo tọa thiền đếm số 
(trước) hơi thở ra vào cũng như vậy. 


Nếu đếm nhanh thì như mục đồng đếm bò. Đếm như thế nào? 


Mục đồng có trí, tay cẦm roi, ngôi ngay trên trụ cửa chuồng, dùng viên...làm 
số (sakkaram khipitvà) (để đếm) và lùa bò ra ngoài. Khi lùa bò ra thì ông ta 
bắt đầu đếm một, hai,ba, bốn, năm... đến mười con. 


Tại sao đếm như vậy? Có lúc bốn đại không đều hòa, hơi thở vào ra nhanh 
thì tùy theo sự vào ra của hơi thở mà đếm nhanh I. 2. 3. 4. 5; 1.2.3.4.5. Khi 
đếm bò, người chăn đứng ngay cửa mà đếm, không đêm bò đang ở trong hay 
ngoài cửa. Nhờ theo dõi số đếm mà tâm được định. Vì sao? Như người đi 
thuyền ngược dòng nước chảy xiết (candasota), dùng cây sào chống một, 
hai, ba, bốn, năm làm cho con thuyền được vững vàng (để đi lên). Thở vào 
thở ra cũng vậy. Vì sao? Tâm ví như chiếc thuyên, hơi thở vào ra như cây 
sào chống, (thuyên) tâm trôi chảy theo (sông) năm dục mà được hơi thở vào 


thở ra chế ngự làm tâm ồn định. Nếu hơi thở vào mà tâm theo vào, như chất 
bồ vào thân làm cho no đầy. Nếu thở ra mà tâm tùy theo ra, làm pháp quán 
bị rộng lớn (phân tán). Do phân tán rộng nên tâm khó được điều phục. Trừ 
hai pháp này, vị ấy chỉ trụ tâm tại chỗ hơi thở tiếp xúc (chóp mũi hay đầu 
môi trên) thì sau đó sẽ đắc định. Thế nên trong luật bản nói: Không được 
đếm theo hơi thở ở trong hay ngoài. 


Vậy đếm đến bao giờ mới ngưng? Nếu tâm không còn loạn mà vẫn biết rõ 
hơi thở ra vào thì không cần đêm nữa. Như vậy là đã băng phương tiện đêm 
mà được tùy niệm (an trú niệm). 


Thế nảo là tùy niệm? Biết rõ hơi thở ra vào, không cần nhờ vào sự đếm nữa 
mà vẫn biết rõ và an trú niệm trên ba chỗ (hơi thở ra đi). Nếu thở ra thì bất 
đầu là rốn, giữa là tim, cuối là chóp mũi (Nàbhi àdi hadayam majj jham 
hàsikà poriyosàham). Nếu thở vào thì bắt đầu ở chóp mũi, giữa là tim và rốn 
là cuối. Nếu tâm đi theo hơi thở thì tâm không định. Do tâm không định thì 
tâm bị dao động. Thế nên trong luật nói: Nếu tâm đi theo hơi thở ra, hơi thở 
vào thì bên trong tâm không định và trong tâm ngoài thân đều dao động. Do 
dao động nên không đắc định. Nếu đi theo hơi thở vào và ra là như vậy. Thế 
nên không được theo hơi thở vào và ra ở giai đoạn giữa và sau, chỉ chú tâm 
ở chóp mũi, bám chặt vào đó và ghi nhận hơi thở ra vào. Nếu từ bỏ sự đếm 
số thì tâm ghi nhận tự vào định. Như có người bị què trông giữ em bé bằng 
cách đặt em bé trong cái nôi treo ở giữa nhà, ngồi một chỗ, lắc cái nôi qua 
lại mà (người ấy) văn ở một chỗ chứ không phải di chuyên băng tay. Tỳ 
kheo tọa thiền cũng vậy. Lại nói: Ví như người giữ cửa, không cân hỏi trước 
với những người ra vào, chỉ hỏi khi họ đến ngay cửa, cũng không hỏi họ từ 
đâu đến và cầm những vật gì, chỉ biết họ có ra vào mà thôi. Tỳ kheo tọa 
thiền cũng vậy, không cần biết trước và nghĩ lấy thở ra vào. Như vậy, ông 
hãy tự biết lấy. 


Phật dạy: -Ai biết rõ ba pháp thì tâm được định. 
Ba pháp ấy là: 

Một, ưa thích vào. 

Hai, phương tiện. 


Ba, được tăng trưởng. 


Như cây gô lớn được đặt vững trên mặt đât. Có người muôn xẻ cây này, 
trước tiên xem xét vỏ cây, sau đó dùng cưa xẻ ra, tâm luôn chuyên chú nhìn 


(chỗ) răng lưỡi cưa (tiếp xúc với gỗ), làm cho nó đi thăng đường chứ không 
nhìn lưỡi cưa qua lại. Quán hơi thở ra vào cũng vậy. Tư duy về pháp thiền 
đang hành trì, với phương pháp hoàn bị như cây gỗ lớn vững trên đất. Quán 
sát kỹ chung quanh cây, như tâm khéo tư duy về pháp thiền. Hơi thở ra vào 
cũng như lưỡi cưa qua lại. Tâm chú ý vào lưỡi răng cưa, như chú ý vào đầu 
mũi. Tỳ kheo tọa thiền nên hiểu ví dụ này, với thiền định trong hiện tại, với 
phương tiện hoàn bị thì đật đến chỗ tăng thượng. 


Hỏi: - Thế nảo là thiền định? 

Đáp: - Thân tâm tinh tấn và thành tựu nhuần nhuyễn là thiền định. 

Hỏi: - Thế nào là phương pháp (payoga) hoàn bị? 

Đáp: - Với đũng mãnh tinh tấn làm tiêu trừ phiền não và diệt tận suy nghĩ. 
Hỏi: - Thế nào là đạt đến chỗ tăng thượng? 

Đáp: - Bằng dũng mãnh tinh tấn làm tiêu trừ kiết sử (samyojana). 


Ba pháp (tướng, thở vô, thở ra) không phải được thành tựu chỉ do nhất tâm 
quán sát mà cũng phải nhờ biết rõ ba pháp ấy. Và tâm không dao động là 
nhờ vào pháp thiền định trong hiện hành, phương pháp hoàn bị thì đưa đến 
chỗ tăng thượng. Khi đắc được như vậy rồi, sau đó tâm dán chặt vào A-na- 
ba-na thì gọi là thành tựu. Tỳ kheo nào thực hành pháp niệm A-na-ba-na thì 
vị ấy làm sáng chói thế gian như mặt trăng ra khỏi mây. 


Trong thiên định này, có người mới làm thì có tướng lành xuât hiện, có 
người nhờ sô-tức mà hiện ra tướng lành. 


Tướng lành ấy thế nào? Tỳ kheo này ngồi dưới đất hay trên giường, không 
có tọa cụ, mà (có cảm giác) chỗ ngôi ây lại mềm mại như bông gòn. Vì sao? 
Vì đã số-tức nên làm cho thân thể nhẹ nhàng thoải mái, và tuần tự, hơi thở ra 
vào thô bị diệt, thân tâm nhẹ nhàng vô cùng, như ở giữa không trung. Khi 
hơi thở trở nên vi tế thì như có như không. Như người đánh khánh thì (âm 
thanh phát ra) trước lớn sau nhỏ. Tỳ kheo tọa thiền số tức cũng vậy. Thế nên 
trong luật nói trước to lớn sau nhỏ dẫn. 


Pháp sư nói: - Thiền định số tức này khác với những thiền định khác. Những 
thiên định khác thì trước vị tê sau thô. Tỳ kheo nào vào thiên sô tức này mà 


thiền tướng không hiện rõ thì không nên đứng dậy mà nên yên tâm ngồi 
ngay thắng và tư duy. Tư duy như thế nào? Khi đã biết thiền tướng không 
hiện rõ, vị ẫy nên tự nói: hơi thở vào hơi thở ra này nơi nào có nơi nào 
không, có với ai, không có với ai. Và tự nói rằng người đang ở trong thai 
mẹ, không có hơi thở ra vào, khi đang lặn trong nước không có hơi thở ra 
vào, chư thiên ở cõi Trường Thọ cũng không có hơi thở ra vào, nhập vào 
thiền thứ tư cũng không có hơi thở ra vào, thây chết cũng không có hơi thở 
ra vào, sắc hay vô sắc giới cũng không có hơi thở ra vào, diệt tận định cũng 
không có hơi thở ra vào. 


Sau khi suy nghĩ như vậy rồi, hành giả tự chê trách thân mình: Ngươi là 
người trí tuệ, không phải đang ở trong bụng mẹ, không ở trong nước, không 
ở cõi trời sắc và vô sắc giới, không phải đang vào định diệt-tận, không phải 
đang ở cõi trời Trường Thọ, chẳng phải là thây chết, cũng không phải đang ở 
cõi thiền thứ tư. Ngươi đang có hơi thở ra vào rất vi tế mà không thê biết 
được, hãy chú tâm lại. Nếu với người có mũi dài, thì đặt tâm ở lỗ mũi 
(nàsảputa). Nếu người có mũi ngắn thì chú tâm trên đầu môi trên. Thế nên 
phải giữ chặt ở vị trí này. 


Như trong kinh có nói: Phật bảo các Tỳ kheo, người nào hay quên, không 
tỉnh giác chú tâm được thì không thê nhập thiền định A-na-ba-na. Không chỉ 
riêng thiền định A-na-ba-na mà đối với các thiền định khác cũng vậy. Nếu ai 
chánh niệm được thì thiền định sẽ hiện rõ. Thiền định A-na-ba-na này rất 
trọng yêu. Chư Phật, Bích-Chi-Phật, đại A-la-hán (Buddhapahà) đều dùng 
pháp niệm A-na-ba-na này làm nền móng và sau đó mới được đắc đạo, tùy 
niệm đưa đến cực tịnh. Thế nên trong định này tùy niệm phải được tăng 
trưởng cùng trí tuệ. 


Như may trên tắm vải rất mỏng thì phải dùng kim chỉ rất nhỏ. Kim ví như 
tùy niệm, chỉ như trí tuệ, liên kết với nhau không gián đoạn, nhờ vào hai 
pháp này, không cho quên mất hơi thở vào và hơi thở ra. Như người cày 
ruộng, khi con bò đã mệt và người cày cũng mệt thì thả cho bò nghỉ ngơi. 
Sau được thả ra, bò đi vào rừng. Nghỉ ngơi xong, người kia lại đi tìm bò 
nhưng không cần tìm theo dấu chân bò, mà đi thắng vào rừng, đến nơi bò 
thường đi lại uống nước và nằm hoặc ngồi chờ cho bò uống nước xong, 
dùng dây xỏ mũi bò và cầm gậy tiếp tục lùa nó trở lại cày ruộng. Cũng như 
vậy, Tỳ kheo thiền định về thở ra thở vào khi quá mệt thì tạm thời ngừng lại 
và nghỉ ngơi, không theo dõi hơi thở ra vào nữa mà chỉ đặt (niệm) ở chóp 
mũi, chú ý và đếm hơi thở ra vào với chánh niệm ví như sợi dây (cột mũi bò) 
và trí tuệ ví như cây gậy và cứ tiếp tục chú ý đến (chỗ) hơi thở vào ra. 


Nếu làm được như vậy thì không bao lâu thiền tướng (nimitta) sẽ hiện rõ (trở 
lại) và thân thể khoan khoái như tiếp xúc với bông gòn, thân cảm thấy mềm 
mại. Có người thấy như chạm vải kiết bối, có người thấy như chạm luồng 
gió mạnh, có người thấy như các vì sao, có người thấy như chuỗi ngọc, có 
người thấy như ngọc trắng bị vung vãi, có người thấy như (chạm) phải hạt 
hoa kiết bối, có người thấy như sợi dây, có người với sự tiếp xúc thô cứng, 
có người thấy như ánh lửa, có người thấy như con khi, có người thấy như 
mây nổi, có người thấy như hoa sen, có người thấy như bánh xe, có người 
thấy như trăng tròn. 


Vì sao? Như trong kinh nói: Các Tỳ kheo tập họp tụng kinh nhưng mỗi 
người lại thây điêm lành khác nhau. Có người thây như núi non, như dòng 
sông, như cây rừng, tuy răng với sự bắt đầu như nhau. 


Hỏi: - Với núi non, dòng sông và cây rừng, do đâu mà có sự khác nhau này? 


Đáp: - Từ tâm tưởng mà có. Do ý tưởng của từng người khác nhau nên sinh 
ra tướng khác nhau. Có người quán về hơi thở ra, có người quán hơi thở vào, 
có người quán thiền tướng (Nimittàranamana). Nếu không quán như vậy thì 
cũng không phát minh được pháp A-na-ba-na (anapana-sati) và không thành 
pháp sơ thiền. Nếu có ba pháp này thì thành tựu thiền định. 


Tỳ kheo tọa thiền nếu có xuất hiện tướng như vậy nên đi thưa với thầy: Con 
thầy tướng trạng như vậy. 


Thầy đáp rằng là tướng thấy chứ không nói là tướng thiền nhưng cũng 
không nói chẳng phải tướng thiền. 


Sau khi dạy như vậy, vị thầy nói: - Trưởng lão! Thầy hãy gia tâm thêm. 


Pháp sư nói: - Vì sao vị thầy không nói đó là thiền tướng hay chẳng phải 
thiên tướng? 


Đáp: - - Nếu nói với vị ấy cụ thể riêng từng phân, đây là thiền tướng thì (vị 
ấy) sinh tâm giải đãi (vì kiêu căng nên bỏ phế); nếu nói không phải thiền 
tướng thì (vị ây) thối tâm. Do đó không nói từng phần mà chỉ ân cần dạy 
bảo, thì thiền tướng tự hiện. 


Xưa có bài kệ: 


Dán tâm nơi pháp quán 
Sẽ hiện ra nhiều tướng, 
Nếu người có trí tuệ, 
G1ữ tâm tiếp tục niệm 

Ở hơi thở ra vào, 

Tinh cần không tán loạn. 


Khi thiền tướng xuất hiện, thì các triền cái bị quản thúc, các phiền não lặng 
yên tự ngưng lại. Nhờ hai pháp này mà tâm được an trụ và trở thành định, 
hoặc đắc sơ địa, hoặc đắc trừ phiền não địa, hoặc nhờ vào sự xuất hiện các 
thiền chi mà đắc sơ địa (cận hành định). Đây là đang đắc sơ định địa. 


Hỏi: - An trú vào định (an chỉ định) và sơ định (cận hành định) là khác hay 
giông nhau? 


Đáp: - Khác nhau, sơ định - cận hành định - là tâm đã thuần thục, đi vào chỗ 
an trú của tâm (Bả-bàn-già - Bhavanga, hữu phần: chỗ tâm yên nghỉ). An trú 
vào định - an chỉ định - là tâm trong cảnh giới này luôn cả ngày đã thuần 
thục không còn tùy thuộc vào Bà-bàn-già. Hai pháp này khác nhau như vậy. 


Nếu thiền tướng đã hiện rõ, do quán sắc hoặc quán tướng mạo thì phát triển 
thêm. Như vua Chuyên Luân còn ở trong thai, được cha mẹ yêu mến bảo hộ, 
ở nơi điều hòa ấm mát và dùng các thức ăn thích hợp. Nếu khéo nuôi dưỡng 
thì sẽ được kết quả tốt đẹp. 


Tỳ kheo hộ trì thiền tướng cũng vậy, nếu không hộ trì luôn thì bị mất. Vậy 
hộ trì như thê nào? 


Một: Ở trú xứ thích hợp. 

Hai: Khu vực đi lại (khất thực) thuận tiện. 

Ba: Thân cận người thiện. 

Bồn: Thực phẩm thích hợp. 

Năm: Khí hậu điều hòa. 

Sáu: Chọn uy nghỉ đi, đứng, ngồi, năm thích hợp. 
Bảy: Tránh xa sự ồn ào và nhất là ăn uống. 


Nhờ bảy pháp này hộ trì thì thiền tướng được an trú kiến có. 


Tuần tự, thiền tướng tăng trưởng và hiện rõ rồi, các căn được rất thanh tịnh 
nhu nhuyễn. thì đối với tâm, nếu muốn thì có thể giữ lại hay buông thả, sinh 
khởi hay điều phục, hoan hỷ hay xả một cách dễ dàng, gần gũi người đắc 
thiền tướng và tránh xa người chưa đắc thiền tướng, chí tâm đối với thiền và 
biết rõ thiền tướng. Đối với mười pháp này người trí khéo an trú tâm vào, 
không được biếng nhác, nên tinh cần tu tập, nên suy nghĩ rằng ta hãy an trú 
vững vào định và xả bỏ tâm Bà-bàn-già (hữu phần) mà khởi lên ý muốn 
hướng tâm (manadvàvajjanam uppajjati) trụ trong một sát na rồi diệt, lại 
khởi lên bốn hay năm (4,5) xà-bà-na (javana - tốc hành tâm). 


Năm tâm này gồm có: I- Tâm tác động: 2- Tâm học (cận-hành); 3- Tâm tùy 
thuận; 4- Tâm trung gian; 5- Tâm an trú. 


Nếu gom năm tâm này thành bốn, thì: I- Tâm tác động cận hành; 2- Tâm tùy 
thuận; 3- Tâm trung gian; 4- Tâm an trụ. Tâm thứ tư này cũng gọi là tâm thứ 
năm, không có thứ sáu và thứ bảy. 


Những tâm trước thuộc dục giới, tâm thứ năm (an trụ) này thuộc sắc-giới. 
Nhờ vào tâm này nên diệt năm chi (triền cái) và phát sinh năm thiền chi 
(tầm, từ, hý, lạc, nhất tâm), đầy đủ mười tướng (đặc tính) tốt đẹp cả ba (giai 
đoạn) và đắc thiền thứ nhất rồi, thì tư niệm trong pháp quán này hoàn toàn bị 
diệt và đắc thiền thứ hai, diệt tướng này luôn thì chứng thiền thứ ba, đến thứ 
tư. Huấn luyện tâm và vượt lên trên. 


Pháp sư nói: - Đây là nói lược, nếu nói rộng thì hãy xem trong Thanh-tịnh- 
đạo (visuddhimagøa). 


Tỳ kheo đã đắc thiền thứ tư rồi, khéo ghi nhận và làm cho tăng trưởng. Nếu 
muốn đạt đến chỗ hoàn toàn chân thật thì thiền thứ tư này có năm điều tốt 
đẹp. Một, tâm trú; hai, nhập vào; ba, sắc (quyết định); bốn; xuất ra; năm, 
quán sát trở lại. Nhờ năm pháp này mà đạt đến chỗ chân thật. 


Tỳ kheo này đã tụ tập thông suốt (pháp thiền này) có thể bắt đầu quán sát 
với sắc, hoặc bắt đầu với vô sắc. Quán sắc và vô sắc rồi lại tu tập tăng lên 
với pháp Tỳ-bà-xá-na (Vipassana, niệm xứ). Tăng lên như thế nào? 


Tỳ kheo xuất khỏi thiền thứ tư rồi, vẫn năm vững thiền chi (Jhànanga). Sau 
khi nắm vững thiền chỉ này trong tâm, tâm y vào bốn đại chủng 
(Cattàibhutani) mà quán sát thân bốn đại. Từ thiền chi này mà nói thì bắt đầu 
là phi sắc (tâm) xứ. Do pháp sắc, phi sắc (tâm) này mà thấy (tâm) thức. Bắt 


đầu với bốn đại chủng mà có sắc cộng với các sắc tâm thức không phải sắc. 
Nếu xuất khỏi định và (trở lại) thở vào thở ra thì thân và tâm là nhân của nó. 
Như ống bệ bằng da của người thợ rèn, nhờ sức chuyền động nên có hơi gió 
vào. Hơi thở ra vào cũng vậy, nhờ vào thân tâm nên thở ra vào. Tỳ kheo này 
thấy hơi thở ra vào nên thấy thân, thấy sắc tâm sở.v.v... cùng với các pháp 
phi sắc tâm này. Nhờ thấy rõ danh sắc như vậy, lại quán sát thấy rõ nhân 
duyên làm cho danh sắc nối tiếp mãi không ngừng trong ba đời. 


Do danh sắc nối mãi nên sinh hoài nghi. Sau khi đoạn trừ nghi ngờ (kankhà) 
rồi thì quán sát ba tướng (của danh sắc là khổ, vô thường, vô ngã), sau khi 
quán ba tướng rồi, lại quán sát sự sanh diệt. Nhờ quán sát sanh diệt nên 
trước tiên thấy ánh sáng và xa lìa mười phiền não thuộc Tỷỳ-bả-xá-na 
(dasavipassanùpakilesa). Sau khi xa lỉa (mười phiên não trên) vị ây phát sinh 
trí tuệ về đạo (patipadà-nàna, hành đạo tri kiến). Sau khi vượt qua pháp đã 
phát sinh, lại thấy rõ pháp sanh diệt (udayam pahàya bhangànupassanam 
patvà) và các niệm kế tục nhau bị tiêu diệt. Nếu hai trí này (đạo trí và hoại 
diệt trí) đã phát sinh thì đối với ba cõi, hành giả sinh (tâm) nhàm chán 
(sabbasankhàresunibbindanto). Và tuần tự đắc bốn đạo như vậy, hành giả đạt 
đến quả A-la-hán. Có 19 trí quán sát (ekùnavísatibhedassapacavekkhan 
ànànassa pariyatappatto sadevakassa lokassa aggadakkhineyyo hoti) biết rõ 
(các pháp) đến cùng tận, và vị này trở thành bậc ruộng phước vô thượng cho 
ba cõi gồm cả phạm, ma, Sa-môn, Bà-la-môn. 


Đây là pháp niệm hơi thở vào hơi thở ra. Và đã giải thích xong bốn câu đầu 
của phân thứ nhât (bôn đê tài niệm về thân). 


Bôn câu trong ba phân còn lại cùng với các thiên khác không khác. Thê nên, 
tôi sẽ giảng giải. 


Giác là đang cảm giác về hý: (trong đề tài) tôi đang (cảm giác) hít vào thở ra 
rõ ràng với hỷ. Được cảm giác hỷ nhờ vào hai việc. Đó là: 


I- Đối tượng quán. 
2- Không mê mờ. 


Thế nảo là có cảm giác hỷ đối với đối tượng quán? Khi vào hai thiền thì có 
hỷ. Ở trong thiền này, khi muốn được (hÿ thọ) với trí tuệ thì với đối tượng 
quán, tự nhiên được cảm giác hỷ thọ. Thế nên nhờ vào đối tượng quán mà 
được cảm giác hỷ thọ. 


Thế nào là nhờ không mê mờ mà có cảm giác hỷ thọ? Hai thiền đều có hỷ, 
sau khi nhập và xuất thiền này thì trí tuệ quán sát hỷ ấy (sẽ bị) tiêu diệt nơi 
thiền quán, thấu suốt tướng của nó (tướng quán) không bị mê mờ; nhờ 
không mê mờ nên đạt đến cảm giác hỷ thọ. 


Trong kinh Bà-tri-tam-tỳ-bà (patisambhidà - vô ngại giải) nói: Bằng hơi thở 
vào hơi thở ra mà đạt được nhất tâm. Tâm không tán loạn thì biết tỉnh thức 
rõ ràng. Nhờ biết tỉnh thức rõ ràng mà có cảm giác hỷ thọ. Nhờ thở ra dài 
nhờ thở vào ngắn mà cảm giác được toàn thân, cảm giác được sự diệt của 
thân. Nhờ thở vào thở ra thành tựu nhất tâm mà biết rõ. Nhờ hai pháp này 
mà cảm giác phát sinh. 


Do an tâm nên có cảm giác hỷ thọ, nhờ biết rõ, nhờ pháp quán, quán ngược 
xuôi làm tâm ồn định lại, chí tâm giữ tỉnh tấn mà phát sinh hiểu biết, tâm tập 
trung ồn định biết rõ với trí tuệ, cái cần phải biết thì biết rõ, cái cần phải xả 
bỏ thì xả bỏ, cái cần phải quán sát thì quán sát, cái hiện rõ (tu tập) thì hiện rõ 
và đưa đến cảm giác hỷ thọ. Như vậy là đạt được cảm giác hỷ thọ. Các câu 
sau ý nghĩa cũng theo như vậy. Trong ba thiền định có điểm khác vì có cảm 
giác lạc còn ở bốn thiền định là cảm giác tâm hành 
(c1ftasànkhàrapatIisamvedita- cảm giác tâm hành) 


Hỏi: - Tâm hành là gì? 
Đáp: - Thọ và tưởng ấm (vedanàdayo duve khandhà) là tâm hành. 


Cảm giác lạc đây thuộc về thiền tuệ Tỳ-bà-xá-na. Lạc có hai: một là lạc 
thuộc thân; hai là lạc thuộc tâm. Trong Vô-ngạI-giải có nói: Diệt tâm hành 
tức là ốn định tâm hành thô và diệt nó (olàrikam cittasankhàram 
passambhanto nirodhento tỉ attho) cũng gọi là định chỉ. Nếu nói rộng thì 
được giải rõ trong phần thân hành, hãy tự nghiên cứu (yasankhàra). Hỷ trong 
câu nói (cảm giác hỷ) về thọ là thuộc hành. Nếu chọn lấy lạc thì thuộc cảm 
thọ. Cả hai trường hợp cảm giác trên trong câu tâm hành (cảm giác tâm 
hành) thì gồm cả tưởng và thọ tâm sở (sanna vedanà cetasika - tưởng thọ tâm 
sở). Hai pháp này không rời tâm, nêu chọn lấy tâm hành thì bao gồm cả 
tưởng và thọ. Bốn câu trong phần này là nói xong về quán cảm thọ, hãy tự 
nghiên cứu. 


Câu cảm giác về tâm trong bốn câu thuộc pháp thứ ba (niệm tâm) là thuộc 
về cả bôn thiên định. 


Cảm giác về tâm (abhippamodaya-citta) nghĩa là gì? Cảm giác tâm hoan hỷ, 
hoan hỷ hoàn toàn, tâm rât hoan hỷ, tôi đang cảm giác thở ra, thở vào. Có 
hai mặt hoan hỷ, đó là nhờ vào định và nhờ vảo tuệ quán. 


Thê nào là nhờ định? Có cảm giác hỷ và đi vào hai thiên định và khi đã vào 
rôi cũng có hỷ, trong một sát na tâm cùng với hỷ.v.v.. hân hoan vào trong 
tâm và rât hoan hỷ. 


Thế nào là nhờ tuệ quán mà nhập vào hai thiền định? Có hý (thay đổi) theo 
thiền định (nhập vào) và xuất, và nhờ thấy hý có thê bị tiêu diệt nên luôn tiếp 
xúc với thiền hỷ (bằng tuệ). Như vậy, tuệ quán Tỳ-bát-xá-na 
(vipassanàkkhana) luôn luôn hoạt động với hỷ rong từng sát na là nhờ vào 
tuệ quán mà tâm có hỷ như vậy, tùy theo tâm mà có hân hoan. 


Tôi đang hít vào thở ra với tâm hoàn toàn ôn định. Nhờ vào thiền định thứ 
nhất, đặt tâm hoàn toàn ổn định trên đối tượng quán, (hoặc là) sau khi đã 
nhập và xuất thiền, hành giả thấy tâm thiền định bị diệt theo từng pháp trong 
tuệ quán Tỳ-bát-xá-na này. Tâm định trong một sát na do hiện-quán vượt 
qua tưởng. Tâm định khởi lên trong một sát na ấy là nhất tâm định. Và tâm 
hoàn toàn an trụ trong tuệ quán này. 


Câu ” Tôi cảm giác (hít vào thở ra) với tâm giải thoát” 


Nghĩa là giải thoát khỏi phiền não, thoát ly tư và niệm (tầm và tứ) ở thiền 
thứ hai, thoát ly hỷ ở thiền thứ ba, thoát ly khổ và lạc ở thiền thứ tư, giải 
thoát theo tuần tự như vậy. Sau khi (nhập) và xuất khỏi thiền, thấy rõ tâm 
diệt theo từng pháp trong thiền tuệ Tỳ-bà-xá-na này. Khi hành giả thấy vô 
thường thì xả bỏ pháp thường, thấy pháp khổ thì xả bỏ tưởng về lạc, thấy vô 
ngã thì xả bỏ tưởng về ngã, tâm không còn tham đắm. Do không tham đắm 
nên quán sát ly dục, từ nơi dục mà quán diệt tưởng, từ chỗ sinh tưởng mà 
quán xả bỏ (chấp thủ), từ chấp thủ mà tâm được giải thoát. Thế nên, trong 
luật nói: (quán) hơi thở vào hơi thở ra thì tâm được giải thoát. Trên đây là 
(giải thích) câu thứ tư trong phần quán tâm. 


Trong bôn câu ở phân thứ tư thì quán vô thường là tưởng vô thường, nên 
biệt rõ vê quán vô thường, nên biệt rõ vê sự quán liên tục về vô thường. 


Hỏi: - Cái gì vô thường? 


Đáp: - Năm âm vô thường. 


Hỏi: - Tại sao năm ấm vô thường? 

Đáp: - Vì chúng là pháp sanh diệt. 

Hỏi: - Sanh diệt như thế nào? 

Đáp: - Là pháp biến đổi tướng trạng, vÌ biến đổi nên các pháp đã sinh (bị 
biến đổi) không có tướng cô định trong từng sát na sát na. Đây gọi là quán 
vô thường. Bắt đầu là quán về sắc. Quán sắc vô thường là quán sắc luôn luôn 
vô thường. Quán sát nhân (của sắc) là do bốn đại chủng nên có hơi thở ra 
hơi thở vào, chúng là pháp hoại diệt, nên gọi là quán vô thường. 


(Đề tài) quán ly ái dục. 


Có hai loại quán ly ái dục là: Một, quán tiêu trừ ái dục. Hai, quán hoàn toàn 
không còn ái dục. 


Hỏi: - Thế nào là tiêu trừ ái dục? 

Đáp: - Các pháp bị diệt trong từng sát na (sát na diệt) 
Hỏi: - Thế nào là hoàn toàn không còn ái dục? 

Đáp: - Quán hoàn toàn không còn ái dục là Niết-bàn. 


Nhờ hai pháp này mà đạt đến chỗ thấy đạo; nhờ thấy đạo mà thấy được pháp 
Tịch diệt. 


Thấy tịch diệt rồi thì quán xả ly. Nhờ quán tuệ Tỳ-bà-xá-na mà xả ly phiền 
não, chuyên hướng vê Niêt-bàn. 


Như vậy, đây là (giải thích) phần cuối của pháp niệm hơi thở. 
Hết phần niệm hơi thở (ànàpànasatisamàdhikathà nitthità). 
Khi Ấy, Thế Tôn... là nói lược về đoạn: Khi ẫy đức Thế Tôn dạy pháp niệm 


hơi thở cho các Tỳ kheo. Nhân vì các Tỳ kheo quán bất tịnh mà cùng nhau 
tự sát. Do sự việc này, đức Thê Tôn tập họp chúng tăng lại và quở trách: - 


Này các Tỳ kheo, vì sao giúp nhau tự sát, lại nhờ sa-môn Lộc- Irượng giết 
các Tỳ kheo... 


Sau khi quở trách các Tỳ kheo. Như Lai kết giới Ba-la-di thứ ba: Tỳ kheo 
nào giết người... Bắt đầu là như vậy vì các đệ tử Thanh-văn có cả thánh và 
phàm nên không thể mắng các Tỳ kheo với lời lẽ như: người ngu si, người 
vô tích sự (moghapurisa). Sau khi qui định ở phần căn bản Của gIới này TÔI, 
sau đó lại kết thêm mà bắt đầu là (cắm sự) khen ngợi về sự chết và dạy bảo 
họ chêt. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ trình bày về phần căn bản. Như vậy là Phật chế định 
Ø1ới này Xong. 


Dục trói buộc (patibaddhacrttta) là dục phát sinh trói buộc tâm. 


Khen ngợi sự chêt như nói răng: Ong ở đời thì bị nhiêu khô não. Ong đã làm 
các công đức nên chêt được sinh thiên. 


Đã làm thiện... như nói ông đã làm nghiệp thiện thì chết phải sinh thiên, 
không còn nghi ngờ gì nữa. 


Không gây nghiệp ác... như nói rằng ông không sát sinh, không nói dối, 
không làm bắt cứ nghiệp ác nào mà ông đang bị bệnh cực khổ, vậy sống làm 
gì. Vì ông đã tạo nghiệp thiện, nếu ông chết khỏi nơi này, sẽ sinh trên trời, 
hưởng thụ năm dục lạc. 

Nghiệp ác là khuyến khích cho mau chết. 


Người bệnh vì nghe lời nói của Tỳ kheo ấy nên tự sát. Như vậy gọi là giết. 


Biết đó là chúng sinh, ta muốn làm cho họ chết với sự quyết tâm không do 
dự nữa. 


Chúng sinh ở đây chỉ cho con người từ khi còn ở trong thai cho đến khi chết. 
Tâm ban đầu của con người nghĩa là tâm vừa thọ thân (người). 


Lời nói này chỉ cho cảnh giới năm dục, nên gọi là tâm ban đầu. Tâm cùng ba 
âm vô sắc (thọ, tưởng, hành) hợp nhau tạo thành (tha1). 


Sắc ca-la-la (kalarùpa) đây là giai đoạn đầu tiên của thân người. 


Ngay trong sắc ca-la-la này, nếu là tướng nam hay nữ thì có 30 sắc, thân 
tướng hoàng môn có 20. 


Hỏi: - Thê nào là săc ca-la-la của nam nữ? 


Đáp: - Khi ca-la-la mới được tạo thành như giọt dầu trong suốt trên đầu sợi 
lông dê. 


Có bài kệ: 


Như giọt dầu rất nhỏ, 
Trong suốt không có cặn 
Ca-la-la mới thành, 

Màu sắc cũng như vậy. 


(Thân loài người) bắt đầu với (sắc) rất vi tế như vậy. Loài người trong quá 
khứ có tuôi thọ hai ngàn năm. Ca-la-la tuân tự trưởng thành theo như vậy 
cho đên lúc già chêt. Khi ây, gọi là chầm dứt một thân người. 


Đối với ca-la-la, dùng chuyên môn bằng tay để đập vào, hoặc ma sát, hoặc 
dùng thuốc, với nhiều phương pháp làm cho thai ca-la-la không thể sinh ra 
được thì gọi là giết chết. 


Hai cách sinh. Một là sinh ở (cõi) sắc; hai là sinh ở (cõi) vô sắc. Trong các 
sắc, sinh (ở cõi) vô sắc thì không thê bị giết, sinh ở (cõi) sắc có thê bị giết, 
sắc bị giết thì vô sắc cũng bị giết. Tại sao? Vì vô sắc y chỉ vào sắc. 


Hỏi: - Giết sắc là giết sắc ở quá khứ, hiện tại hay vị lai? 
Đáp: - Có bài kệ: 

Sắc quá khứ không phải là hiện tại 

Sắc tương lai chăng phải là hiện tại 

Sắc hiện tại tiêp tục sanh mãi 

Bỏ sắc khứ, lai, lầy sắc hiện tại 


Giết sắc hiện tại là sát sinh. 


Hỏi: - Thế nào là hiện tại? 


Đáp: - Là (thời gian) không gián đoạn trong một sát na. 
Hỏi: - Sát na là gì? 
Đáp: - (thời gian) vừa sinh liền diệt. 


Pháp sư nói: - Nếu như vậy thì không thành giết. Tại sao? Vì tự sinh và tự 
diệt, không tùy thuộc vào sự gián đoạn (giêt chêt làm cho diệt) 


Hỏi: - Làm sao biêt được? 


Đáp: - Hiện tại đang tiếp diễn mà quá khứ chưa bị diệt. Như từ ngoài trời 
nóng, người kia đi vào nhà ngồi yên thì hơi nóng bị diệt mất và sự mát mẻ 
phát sinh tiếp nối không gián đoạn. Tâm cũng như vậy, phát sinh từ quá khứ 
tiếp diễn đến hiện tại không gián đoạn, nếu làm cho (tâm thức) gián đoạn thì 
thành sát sinh. Vì (mạng sống trong hiện tại ) là nhân để sống tiếp tục trong 
tương lai. 


Pháp sư nói: - Phải biết rõ vê chúng sinh, biệt rõ về sự giêt chêt mạng sông 
của chúng sinh, biệt rõ về phương cách (đê giêt). 


Hỏi: - Thê nào là biệt rõ vê chúng sinh? 


Đáp: - Người đời gọi nhau với giả danh là chúng sinh nhưng kỳ thực chỉ là 
hơi thở đang sông. 


Hỏi: - Thế nào là biết rõ về sự giết chết mạng sông của chúng sinh? 
Đáp: - Làm chấm dứt hơi thở đang sống và không cho sống nữa. 
Hỏi: - Thế nào biết phương cách (để giết)? 
Đáp: - Có sáu phương cách (chappàyoga). 

I1- Tự mình (sàhatthika) 

2- Bảo người (ànattiya) 

3- Ném, băn... (nissaggIya) 


4- An trí (thàvara) 
5- Chú thuật (v1Jjàmaya) 


6- Dùng thần lực (Iddhimaya). 
Hỏi: - Thế nào là tự mình? 
Đáp: - Tự mình giết. 
Hỏi: - Thế nào là bảo người? 
Đáp: - Bảo người khác giết: - Ngươi hãy giết như vậy... 


Ném, băn nghĩa là bắt đầu với cung tên.v.v... với các khí cụ đê băn ném làm 
cho chết. 


An trí nghĩa là đặt chông nhọn, mũi nhọn, đào hố, thuốc độc. v.v...một nơi 
nào đó, nếu tiếp xúc thì bị chết. 


Chú thuật có hai loại: 


a) A-tháp-bà-ny-da (Àthabbanika). 
b) Số. 


Hỏi: - A-tháp-bà-ny-da nghĩa là gì? 


Đáp: - Nước kẻ địch hay giặc dùng chú thuật (trù ếm) làm cho đầu, bụng đau 
đớn và gây các chứng bệnh khác làm cho chết. 


Số nghĩa là dựa vào câu chú, (đọc) từ mười, hai mươi cho đến trăm lần (cho 
họ chết). 


Thần lực là dùng năng lực thần thông như Long-vương, Ca-lưu-la, Dạ-xoa, 
Trời, vua người (Nàga, supanna, yakkha, deva, Ràjan) giết hại chúng sinh 
bằng cách trợn mắt nhìn hay cắn, phun độc làm cho chết. 


(Chim) Ca-lưu-la có khả năng mồ giết trong phạm vi ba mươi tầm. Rồng, dạ 
xoa, trời, vua người tùy theo các khả năng phương tiện của mình mà (có thê) 
làm cho chúng sinh chêt. 


Cùng với binh khí: với những vật như các loại binh khí cho đến dao nhỏ, 
giúp cho họ tự sát. Và nói rõ rằng bạn sống thật vô ích không băng hãy chết 
đi. (Sau khi nói ), người này đặt các dụng cụ tự sát như chùy sắt, đá, cây, 


dây, thuốc độc.v.v... bên cạnh người kia và khuyến khích răng khi ở đời ông 
đã tạo các công đức nên chết phải được sinh thiên, hưởng lạc thú cùng chư 
thiên ngọc nữ trong vườn nan-đà (Nandanavana - vườn hoan hỷ), vậy tại sao 
phải chịu đau khô trong đời sống này. 


Hoặc bảo người nhảy xuông ghênh đá. Ghênh đá là nơi hai bờ núi giữa có 
vực sâu. Hoặc dạy người đi vào địa ngục. 


Pháp sư nói: - Dạy người tự sát như vậy thì phạm tội Ba-la-di. Đây chỉ cho 
trường hợp giết người, nếu giết chúng sinh khác thì phạm tội Ba-da-đè. 


Vì sao đức Thế Tôn chế đầy đủ về giới này? Vì Tỳ kheo ác trong đời tương 
lai vậy. Những câu tiếp theo sau dễ hiểu. 


Nếu giết bằng các dụng cụ như thuốc độc, đâm, chém... nhưng không chết 
ngay mà sau đó mới chêt (vì nguyên nhân trên), Tỳ kheo này cũng bị tội Ba- 
la-dI. 


Tôi sẽ nói về bốn trường hợp về đê (elaka - đê): 


I- Thấy dê đang ngủ Ở chỗ nọ, một Tỳ kheo nghĩ rằng tối đến ta sẽ giết dê 
này. (Sau đó) dê ây đi ngủ chỗ khác mà tại chỗ dê đã năm có cha, mẹ hoặc 
A-la-hán đến và trùm y phục nằm ngủ. Đến nơi vì trời tối, Tỳ kheo không 
biết ấy là người nên bảo là đê và dùng dao chém. Làm chết cha, mẹ hay A- 
la-hán thì bị nghịch tội Ba-la-di. Vì ban đầu có tâm giết đê nhưng khi chém 
dao xuống lại sinh ý nghĩ rằng bất luận là dê hay người nảo, ta phải giết cho 
chết. Do đó người này bị nghịch tội Ba-la-di. 


Có một Tỳ kheo đến năm ngủ vào chỗ đê ở. Người giết nói hãy giết người 
(ngủ) này thì người giêt bị phạm Ba-la-di chứ không phạm nghịch tội. 


Dạ xoa, quỉ thần đến chen vào chỗ dê ở. Người giết nói hãy giết (kẻ ở) chỗ 
này thì phạm Thu-lan-dá, không bị tội ngũ nghịch. Nếu giết dê thì bị tội Ba- 
dạ-đề. Nếu có tâm muốn giết cha, mẹ hay A-la-hán thì tuần tự bị phạm 
nghịch tội Ba-la-dI. 


Biết rõ cha đang ở trong đội quân ấy mà nhằm vào đội ấy bắn, nếu cha bị 
trúng chêt thì phạm nghịch tội Ba-la-di. Nêu người chêt không phải là cha 
thì người băn chỉ bị tội Ba-la-dI. 


Bảo giết người cao mà họ giết người thấp, bảo giết người áo đỏ mà họ giết 
người áo trắng, người bảo không bị tội trọng (Ba-la-di), người giết bị Ba-la- 
di. Nếu người sai (giết) nói rằng gặp ai giết nấy thì bất kỳ ai chết, người sai 
đều bị Ba-la-di. 


Người sai bảo giết trong hôm nay, người nhận lời lại giết vào ngày sau. 
Người sai bảo giết ngày sau, người nhận lại giết ngay trong ngày ây. Người 
sai bảo giết vào buổi sáng, người giết lại "giết vào buôi chiêu. Người giết bị 
tội Ba-la-di, người sai thoát tội trọng. Nếu người sai bảo giết lúc nào cũng 
được thì khi giết xong, người sai bị tội trọng. 


Người sai bảo rằng nếu có người đến chỗ này, ông hãy giết nó. Khi người 
kia chưa đến, người sai lại đi đến đấy, người nhận lời không biết phân biệt 
(là ai) nên giết nhằm (người sai) thì phạm tội Ba-la-di. Tuy chết, nhưng 
người sai bị tội Đột-cát-la vào lúc sai (người khác giết). 


Tỳ kheo này sai Tỳ kheo khác (giết người). Tỳ kheo nhận lời (lại) suy nghĩ 
răng ta nên giết người gần trước. Khi chém dao xuống giết đúng người 
(muốn giết), người giết và người sai đều phạm tội trọng. Nếu giết do sai 
chuyền nhau thì phạm như trước đã nói, đúng lúc hay không đúng lúc cũng 
như ở trước. 


Nếu Tỳ kheo sai Tỳ kheo giết Tỳ kheo. Khi sai thì người bị giết chưa đắc 
đạo nhưng khi sắp giết thì vị ấy chứng quả A-la-hán. Người sai và người giết 
đều phạm nghịch tội Ba-la-dI. 


Không văng cho là vắng, nghĩa là mắt không chú ý nên không thấy (nên) 
cho là văng. 


Khi cúng dường mà có Tỳ kheo thù oán ở trong số Tỳ kheo đến dự, lại bị 
các vị ngồi trước che khuất nên không biết vị ấy có đến, lại nói lớn lên rằng 
người tên... tại sao không bị giặc giết đi, tại sao không bị rắn độc căn đi, tại 
sao không bị nguời dùng thuốc độc giết đi, ý tôi rất vui khi kẻ ấy bị chết. 
Nói như vậy gọi là không vắng mà nói như là vắng. 


Vắng mà nói là không vắng nghĩa là Tỳ kheo này đến ngồi nơi cúng dường. 
Tỳ kheo vừa rồi bị trù rủa biết có Tỳ kheo này đến. Khi Tỳ kheo này đi rồi 
(mà Tỳ kheo kia) không biết nên cho rằng vẫn còn đang có mặt và trù rủa Tỳ 
kheo ấy. Đây gọi là vắng mặt mà nói như là không vắng mặt. 


(A1) nói những lời trù rủa cho họ chết như trên, đều bị tội Đột-cát-la. 


Pháp sư nói về khen ngợi sự chết: Đem thân ra để khen ngợi nghĩa là tùy 
theo sự hiểu biết của người kia, hoặc đưa dao, gậy, thuốc độc hoặc dây... 
hoặc bảo nhảy xuống ghềnh đá, với cái chết như vậy, chết rồi sẽ được vật 
chất, hoặc được (tái sinh) với tài sản vô cùng, hoặc được sinh lên trời. Đây là 
đem thân ra khuyên bảo, hoặc (bằng cách) vẫy tay, hoặc rung chân, hoặc đảo 
mắt. 


Gọi lên nghĩa là mở miệng nói ra lời dạy người khuyến khích theo ý mình để 
họ chết. 


Khi người này biết người kia khen ngợi sự chết thì người khen bị tội Đột- 
cát-la. Người làm theo lời khuyên tự tử bị rât đau đớn nhưng không chết, 
người kia bị tội Thu-lan-dá. Nêu người nghe chêt thì người khen bị tội Ba- 
la-dI. 


Nếu người này không hiểu lời khen (chết) mà người khác lại hiểu nên nói 
rằng ta chết phải được sinh lên trời. Và do đó người kia chọn lấy cái chết thì 
người khen vô tội. Nếu người khen cho cả hai người, ai chết thì họ cũng bị 
tội Ba-la-d1. 


Nêu tâm không nhắm vào ai mà chỉ khen ngợi chung (với mọi người) về sự 
chêt, nêu có người vì thê mà chết, bị tội Ba-la-d1. 


Nếu sai người đến khen ngợi khuyến khích người A chết, vừa nói ra thì bị 
tội Đột-cát-la, đền nơi nói xong làm người kia (làm theo mà) chịu đau khô 
thì bị tội Thu-lan-dá, người kia bị chêt thì bị tội Ba-la-dI. 


Sứ giả nghe khen ngợi rằng chết được sinh thiên mà không nói với người 
kia, lại nói với bạn bè thân tộc. Nêu có người vì vậy mà chết, sứ giả bị tội 
Ba-la-di, người dạy bị tội Đột-cát-la. 

Nếu sứ giả nghe nói được sinh thiên nên tự sát, người dạy bị tội Đột-cát-la. 


Nếu viết thư đưa sứ giả mang đi, sứ giả không biết nội dung thư mà người 
nhận thư chêt, người sai phạm tội Ba-la-dI, sứ giả vô tội. 


Nếu viết thư nhưng không chỉ cụ thể cho ai, mà làm cho người nhận thư 
chêt, nêu người chết là cha thì người giêt phạm nghịch tội Ba-la-dI. 


Nếu có tâm giết, tự giả tạo các loại kinh sách để khen ngợi cái chết, có người 
đọc kinh sách này, thấy trong kinh khen ngợi chết được sinh thiên, người kia 
làm theo các cách chết trong sách kinh ấy hướng dẫn và bị chết, người viết 
sách bị tội Ba-la-dI. 


Nếu cha mẹ bị chết thì người viết bị nghịch tội Ba-la-di. 


Nếu sau đó hối hận, đốt kinh sách ấy (khi chưa làm cho ai chết) thì chỉ bị tội 
Đột-cát-la (vì việt kinh ây). 


Nếu nhiều Tỳ kheo cùng nhau viết sách kinh khen ngợi việc chết, mà có 
người đọc kinh ây nên chết, các Tỳ kheo đêu phạm tội Ba-la-di, nêu làm cho 
cha mẹ chêt thì phạm nghịch tội Ba-la-dI. 


Nếu viết kinh khen ngợi việc chết, có người trộm lấy đọc nhân đó mà chết, 
Tỳ kheo việt sách bị tội Ba-la-dI. 


Nếu gặp bùn trơn bị rơi (sách) có người nhặt được kinh sách bị rơi ấy và làm 
theo nên bị chết, Tỳ kheo soạn kinh bị tội Ba-la-di. 


Pháp sư nói: - Sẽ trình bày về việc thứ nhất của sự giết chết mạng sống. 


Tỳ kheo nào có cố ý giết, đào đất làm hầm để cho người A rơi xuống chết, 
đang đào đất thì bị phạm tội Đột-cát-la; nếu họ bị rơi xuống hầm chịu đau 
đớn thì phạm Thu-lan-dá; nếu họ bị chết thì phạm tội Ba-la-di; nếu người 
khác rơi xuống chết, Tỳ kheo kia vô tội. 


Làm hầm hại mọi người, bất kỳ ai chết, Tỳ kheo ấy đều phạm Ba-la-di. Nếu 
làm cho cha mẹ chết, Tỳ kheo ây phạm nghịch tội Ba-la-d1. 


Nếu hầm sâu, người mang lương thực bị rơi vào hầm nhưng không chết 
ngay, sau đó ăn hêt lương thực chắc phải chêt (đói) không thê nào thoát ra 
được. Khi họ vừa rơi vào hâm, người đào hâm đã phạm Ba-la-dI. 


Làm hầm với dự tính giết người, người không đến mà chính mình bị rơi vào 
hầm và chết, khi đào thì phạm tội Đột-cát-la. Có người rơi vào hầm bị gãy 
tay chân nhưng không chết ngay và thoát ra được nhưng sau đó vì thế mà 
chết, người làm hầm phạm tội Ba-la-di. Nếu họ chết vì lý do khác thì không 
phạm. 


Pháp sư nói: - Bảo người khác làm hầm, phạm tội không phạm như trước đã 
nÓI. 


Nếu làm hầm bắt quỷ thần, khi vừa làm hầm và khi quỷ thần bị rơi vào chịu 
đau khổ, người làm bị tội Đột-cát-la, nếu chết thì bị tội Thu-lan-dá. Nếu 
người và súc sinh rơi vào chết thì không phạm. Nếu sau đó hối hận, lấp hầm 
lại mà họ bị hại vì lý do khác thì người làm hầm không phạm tội. 


Nếu làm những dụng cụ để gây cho người chết, phạm tội không phạm tội 
như ở trước đã nói. Nêu không cô ý làm, hoặc làm hâm vì lý do khác mà 
người khác rơi xuông thì không phạm. 


Nếu giảng thuyết về khổ, vô thường, quán bất tịnh, có người nghe nên tự sát 
thì không phạm. 


Phần trên nói rộng về luật bản, và về nhân duyên giới sát. Nếu hành động 
phát sinh từ thân với tâm hoặc từ miệng với tâm thì bị tội, hoặc cả thân, tâm 
và miệng cũng bị tội. Đây là tánh tội. Thân nghiệp và khẩu nghiệp có (câu 
hữu với) tâm hại nên chịu khổ. 


Từ bị, nghĩa là thấy có một Tỳ kheo bị bệnh nặng, các Tỳ kheo với tâm từ bi 
nói rằng: - Trưởng lão, ngài giữ giới đầy đủ, vì sợ chết nên phải chịu khổ thế 
này. Nếu ngài chết thì sao lại không được sinh thiên? 


Nghe nói như vậy, với ý nghĩ các Tỳ kheo đều khen ta giữ giới đầy đủ, chết 
chăc chăn sinh thiên, nên Tỳ kheo bệnh tuyệt thực mà chêt. Người khen chêt 
bị tội Ba-la-dI. 


Thế nên, Tỳ kheo có trí đuệ đến thăm Tỳ kheo bệnh, cần thận chớ khen ngợi 
sự chết mà có thể nói rằng: Trưởng lão giữ giới đầy đủ, chớ nên luyến tiếc 
trú xứ và các y phục, vật dụng, người quen biết, bạn bè... chỉ nên niệm Tam 
Bảo và niệm thân bất tịnh, sống trong ba cõi này chớ nên biếng nhác, dù 
mạng sống ngắn hay dài. 


Nếu nghe khen như vậy mà Tỳ kheo bệnh qua đời tức là do nghe thuyết 
pháp mà chêt, Tỳ kheo nói không có tội. 


Khi muôn ngôi, các Tỳ kheo nên đặt tay lên chỗ ngôi trước rôi sau đó mới 
ngÔiI. 


Pháp sư nói: - Chỗ ngồi nào phải đặt tay lên mới ngồi, chỗ ngồi nào không 
phải đặt tay mà được ngồi? 

Đáp: - Nếu trên đơn có trải chiếu thì không cần đặt tay trước. Nếu (trên đơn) 
có nệm bằng lông, nỉ, len... thì phải đặt tay lên trước rồi mới ngồi. Nếu Ty 
kheo đến trước, sau đó thí chủ mới trải tâm nệm nỉ len... thì không cần phải 
đặt tay nữa. 


Nếu thí chủ nói rằng chỗ pháp sư ngồi đây thì Tỳ kheo được ngồi vào mà 
không cân đặt tay trước. 


Nếu đã có Tỳ kheo ngồi sẵn thì Tỳ kheo đến sau được ngồi mà không cần 
phải đặt tay trước. 


Cầu cối đá (udukkhalavatthu) nghĩa là trong vườn cối đá (vườn đá tảng hay 
côi đá?) 


Không có ý làm nghĩa là không có tâm cố giết. 
Câu cối đá ý nghĩa dễ hiểu không cần giải thích. 
Xuất gia già cả (Buddhapabba-jitavatthu) có ba câu: 


Câu thứ nhất: con nói với cha: - Đừng để chúng tăng chờ đợi, hãy mau mau 
đi đên. Và cậu ta đây tới (làm cho cha) ngã xuông đât mà chêt. Do đó vô tội. 


Câu thứ hai: - Tại sao mong cho cha chết? Vì ngay giữa tăng, chúng tăng hỏi 
răng con a1? 


Đáp: - Đây là con của ông già (Ma-hallaka). 


Nghe nói như vậy nên xâu hô, người con ông già liên cô hât cha rơi xuông 
nên chêt. Do đó bị tội trọng. 


Câu thứ ba: Đúng là bị tội Thu-lan-dá. 
Từ đây lại có ba câu, dễ hiểu, không cần giải thích. 


Trong phần khất thực có ba câu. 


Một: Tỳ kheo khất thực này lấy pháp làm trọng, thế nên khi được thức ăn 
liên chia cho bạn đông học trước, không có tâm giêt hại (mà họ bị chêt) nên 
Vô tỘI. 


Từ thượng tọa cho đến hạ tọa đều chết hết. Các câu khác dễ hiểu. 


Câu thứ hai: Nếu khất thực được thức ăn từ nhà ngoại đạo, gặp thức ăn quá 
tinh khiêt thơm ngon thì đừng nhận. 


Nếu đã nhận rồi thì không được đem cho hay tự ăn mà âm thầm vứt bỏ đi, 
cũng không đem cho súc sinh. 


Người làm thử thì phạm Thu-lan-dá. Vì sao? Vì chỉ muốn thử. Nếu biết rõ 
(đôi tượng) phải bị chêt mà vân cứ làm thì bị tội trọng. 


Ba câu tiêp theo sau dê hiệu. 


Trong câu dâm dục làm loạn tâm nghĩa là suốt bảy ngày đêm luôn suy nghĩ 
cách chế ngự tâm dục của mình nhưng không diệt được, Tỳ kheo này suy 
nghĩ rằng ta đã giữ giới đầy đủ, lẽ nào lại xả giới hoàn tục vậy ta nên tự tử. 
Do đó, vị này lên bờ đá ở núi Kỷ-xà-quật và nhảy xuống tự sát. Khi ấ Ấy, dưới 
núi có người đang chặt cây, Tỳ kheo rơi xuông, đập vào và làm chết người 
đang chặt cây, vì không có tâm giết nên vô tội. 


Phật bảo các Tỳ kheo: Không nên tự sát, người tự sát cho đến tuyệt thực đều 
phạm tội Đột-cát-la. 


Nếu Tỳ kheo bệnh nặng, thấy chúng tăng và Tỳ kheo nuôi bệnh chăm sóc 
cho mình quá cực khổ, nên suy nghĩ rằng: các vị này chỉ vì ta mà khổ cực 
đến như vậy. 


Nếu vị ấy tự quán sát mạng sống không còn bao lâu nên không ăn, không 
uông thuôc nữa thì được. 


Lại có Tỳ kheo (nghĩ rằng) ta bệnh quá khổ cực, mạng sống của ta cũng hết, 
ta đã biết rõ đạo tích như (thấy) trong bàn tay. Nếu thấy như vậy mà vị ấy 
tuyệt thực cho chết thì vô tội. 


Ty kheo nào nhập thiền định muốn được đắc đạo nên không đi vào làng khất 
thực, nên không nhịn ăn (vì không có thức ăn) thì cũng được. 


Trong câu về đá, Tỷ kheo không được đảo đá, không chỉ là đá mà cho đến 
đối với cỏ, cây, đất cũng vậy. 


Nếu vì xây tường chùa tháp, phải đào phá đá thì được, cho đến sửa sang 
phòng ở (mà phá đá) cũng được. 


Sau bữa ăn (trưa) ném thức ăn lên cho chim (ăn) cũng được. 


Nếu có thú đữ đến muốn hại, nên dùng đá đất ném cho chúng đi chỗ khác thì 
được. 

Câu nói về thông dâm thì có ý nghĩa dễ hiểu. 

Có thai do gian dâm ; Chồng của cô này đi xa, vợ thông dâm với người khác 
nên có thai. Khi thai lớn ra, cô ta đên Tỳ kheo đê xin thuôc trục thai. 


Câu cùng với người vợ, dê hiệu. Theo câu này thì người đàn bà ây nói với 
Tỳ kheo răng làm sao phá được tha1? 


Tỳ kheo đáp: - Cô hãy bóp vào thì thai tự chết và ra ngoài. 


Theo lời Tỳ kheo thì bóp chết nhưng cô ta lại dùng hơi nóng để trục thai nên 
Tỳ kheo vô tội. 


Tỳ kheo bảo tự bóp chết mà cô ta nhờ người khác bóp chết, Tỳ kheo vô tội. 


Nếu Tỳ kheo dạy người bóp vào thai cho chết thì họ tự bóp hay bảo người 
khác bóp cho thai chêt, Tỳ kheo đều bị tội trọng. 


Câu cô gái không con: Tất cả người nữ đều phải thọ thai vậy sao gọi là 
không có con? Khi bắt đầu thọ thai, nếu người nữ nào có gây nghiệp tội thi 
chúng sinh vào thai trong chốc lát sẽ bị chết ngay, nên không có con. Nếu 
người nữ mà bốn đại không. điều hòa, bị phong động (thai liền chết) hoặc 
thai ở chỗ có trùng ăn nên chết mất, vì vậy gọi là không con. 


Tỳ kheo này không biết như vậy nên cho thuốc để giữ thai nhi lại. Cô ta 
uống thuốc ấy vào thì chết. Tỳ kheo bị tội Đột-cát-la. Thế nên, trong tương 


lai các Tỳ kheo không được làm thầy thuốc. Ai làm thầy thuốc bị tội Đột- 
cát-la. Nếu làm thuốc cho người xuất gia như Tỳ kheo, Tỳ kheo ny, thức xoa 
ma na, sa di, sa di ny thì vô tội. Được pha chế cho bạn đồng học đã có thuốc 
sẵn, họ không có thuốc thì cho. Nếu mình không có thì có thể đến xin ở nhà 
thí chủ. Nếu xin thuốc ở đó không có thì xin ở nhà khác. Lại có năm nơi có 
thể cho thuốc là: cha, mẹ, người nuôi dưỡng cha mẹ, tịnh nhân của mình, 
bạn đầu-ba-la-sa. 


Hỏi: - Bạn đầu-ba-la-sa là gì? 


Đáp: - Thiện nam tử muôn câu xuât gia nhưng chưa có y bát, muôn sông 
trong chùa. 


Nếu cha mẹ giàu có đủ thuốc tốt thì thầy thuốc không cần phải pha chế. Nếu 
cha mẹ (vị kia) ở địa vị vương gia, có bệnh thì không thê không pha chê 
thuôc (cho họ). 


Nêu cha mẹ nghẻo hèn, khi bệnh, tùy lúc nên đưa vào chùa đê chăm sóc. 


Khi tắm rửa cho mẹ, cần thận chớ xúc chạm thân thể. Khi ăn uống được tự 
tay đưa cho cha như sa di không khác. Rửa tay, thoa dâu (cho cha mẹ) được 
phép dùng tay của mình và nuôi dưỡng cho đên khi hêt bệnh. 


Đối với tịnh nhân, thuê người vào rừng chặt cây lấy củi, nếu họ bị bệnh mà 
chưa về nhà được, Tỳ kheo nên cấp thuốc men. Nếu họ đã về nhà, Tỳ kheo 
không nên cấp thuốc. Nếu có người thiện nam y chỉ Tỳ kheo để giúp việc họ 
bị bệnh thì Tỳ kheo cấp thuốc. Lại có mười hạng người mà Tỳ kheo được 
cho thuốc: anh, em, chị, em gái, cô, dì, chú, bác, cậu, cậu bác (anh mẹ). 
Những người này đã có thuốc thì Tỳ kheo pha chế cho, nếu không có thì cho 
mượn. Sau này, nếu họ trả lại thì tốt, không trả thì chớ đòi. Như vậy, có thể 
tính đến bà con trong bảy đời, Tỳ kheo có thể xin thuốc của họ, chế thuốc 
cho họ mà không phạm giới (tăng-tàn) gây tiếng xấu ở nhà người (ô-tha- 
gia). 


Nêu em dâu hay anh rê có bệnh, có thê đưa thuôc cho chị và em gái, bảo họ 
đưa cho em dâu hay anh rê. 


Nếu không có em trai hoặc chị, thì có thể đưa cho cháu bên ngoại (hoặc đệ 
tử) và bảo: Hãy đưa thuôc cho cha mẹ của ngươi. 


Nếu cha, mẹ của hòa thượng đang bị bệnh và ở trong chủa thì đệ tử cũng 
được phép làm thuốc điều trị cho những người ấy. 


Nếu hòa thượng không có thuốc mà cha mẹ có thuốc thì tốt. Nếu hòa thượng 
không có đệ tử mà cha mẹ có thuôc thì tôt. 


Nếu hòa thượng không có đệ tử mà cha mẹ có thuốc thì tự mình làm thuốc 
cho cha mẹ: hòa thượng săn sóc đệ tử cũng như vậy. 


Nếu người khác có bệnh, hoặc giặc, hoặc quân nhân mang vũ khí đi vào 
chùa (uy hiếp), Tỳ kheo nào có thân quyền thì đến xin thuốc của thân quyến 
mà cho họ. Nếu không có thân quyến, mà có cận sự nữ tốt thì xin thuốc rồi 
cho họ cũng tốt. 


Nếu có thí chủ cúng dường chúng tăng như cha mẹ, nhưng khi thí chủ có 
bệnh, chúng tăng cũng không được làm thuôc cho họ, hay cho thuộc. 


Lại nữa, khi thí chủ chỉ hỏi răng: Đại đức... có bệnh, làm sao chữa trị, chê 
thuôc như thê nào? 


Nên đáp: - Dùng thuốc này thì hết bệnh. 


Nếu chúng tăng trả lời như vậy thì tốt. Nếu thí chủ lại hỏi Tỳ kheo rằng: - 
Thưa đại đức! Mẹ con bị bệnh, xin đại đức cho toa thuốc trị bệnh thì Tỳ 
kheo không được cho toa thuốc. Tỳ kheo ấy nên tạo phương tiện hỏi đại đức 
bên cạnh răng: Tỳ kheo... có bệnh đã điều trị bằng thuốc gì? 


Đáp: - Trưởng lão ấy dùng thuốc... thì hết bệnh. 


Nghe hai Tỳ kheo nói như vậy rồi, thí chủ theo cách ấy mà bốc thuốc cho 
cha mẹ mình. 


Nếu Tỳ kheo nói như vậy thì không có tội. 


Khi Ấy, hoàng hậu Bà-Sa-Bà (Vasa-bha-ràJan) bị bệnh nên sai một cung nữ 
đến hỏi đại đức Ma-ha Ba-Đầu-Ma (Mahà Padumatthera). Đại đức này im 
lặng không đáp nhưng tạo phương tiện bằng cách nói chuyện với Tỳ kheo 
bên cạnh (về cách trị liệu này). 


Nghe hai Tỳ kheo nói chuyện xong, cung nữ trở về làm thuốc theo như vậy 
và hoàng hậu hêt bệnh. 


Sau khi hết bệnh, hoàng hậu làm tam-y và 300 đồng tiền (kahàpana - ca-lj- 
sa-bàn) và một bình thuôc đây, với y phục vật dụng đem đên đặt trước đại 
đức và thưa răng: Phu nhân nhờ vào thuôc này (hêt bệnh) nên cúng dường 
đại đức chi phí về hoa hương. 

Ba-Đầu-Ma suy nghĩ: Hương này thuộc phần của thầy thuốc. 


Tôn giả nhận lấy vật ấy với sự thanh tịnh và đem cúng dường. 


Pháp sư nói rằng: - Người trí tuệ như vậy có thể làm lợi ích cho chúng sinh 
mà mình cũng vô tội. Hành động như vậy là tôt. 


Nếu người bạch y nói rằng: Xin thỉnh đại đức đặt ra kệ cầu an (paritta) cho 
người... thì Tỳ kheo không được làm. 


Nếu họ thưa rằng thỉnh đại đức tụng kệ cầu an, thì được tụng. 


(Khi ấy) Tỳ kheo nên suy nghĩ rằng người bạch y này không biết Phật pháp, 
nêu ta không chú nguyện thì họ sinh ý nghĩ ác, vậy nên tụng kệ chú cho họ. 


Lẫy dây nước để sái tịnh đưa cho họ, nếu tự làm nước sái tịnh và dây thì bị 
tội Đột-cát-la (bát nước đê rưới trong nhà thí chủ trong lễ câu an và kèm sợi 
dây cột theo bát nước đên tay các vị Tỳ kheo hành lê - người dịch). 


Nếu vua hay đại thí chủ trong làng có bệnh, sai người đến chùa thỉnh Tỳ 
kheo chú nguyện cho họ, thì nên tụng kinh A-thát-na-đà (Atànà-tiyasutta 


kinh cầu an) cho họ. 


Được phép đến chỗ người bệnh mà nói pháp hay truyền giới. Nếu thí chủ nói 
rằng gặp lúc đưa quốc vương..., thí chủ... đi tống táng, xin thỉnh ngài đưa đi. 


Tỳ kheo không được đưa đi (vì tuân theo lời họ) mà phải có ý nghĩ rằng ta 
nên đến nơi tống táng để quán sát vô thường và nhân đó ta sẽ được đạo quả. 


Nếu đi như vậy thì vô tội. 


Phân vệ thực là thức ăn khất thực, được phép cho và không được cho. Được 
phép cho cha mẹ mà không được cho người khác. Có thể đưa cho người 
khác một tiền để nuôi dưỡng cha mẹ, được đưa cho tịnh nhân, được đưa cho 
người chuẩn bị xuất gia (Bàn-đầu-bà-la-sa pandupa-làsa). Tỳ kheo được cho 
những người ấy, được đưa cho giặc cướp đến đòi. 


Hỏi: - Đưa cho aI cân phải hỏi rõ, đưa cho ai không cân phải hỏi? 


Đáp: - Nếu có người đến chùa, bất luận sang hèn hay giặc cướp, đến phải hỏi 
rõ với họ. Nếu họ có yêu cầu vật gì thì được phép cho vật riêng của mình. 
Nếu là vật của chúng tăng, phải thưa trước và chúng tăng hòa hợp cho phép 
thì được đưa. 


Nếu kẻ ác có sức mạnh (quyên thế) đến đòi lấy vật, người giữ vật thì muốn 
bảo tôn trú-xứ (chùa) thì được tùy ý cho. 


Sau khi họ đã cho, chúng tăng không được la trách măng người ấy với lời lẽ 
như: Đây là do ngươi tự ý đem vật giao cho kẻ ác. 


Vì sao? Vì họ muôn bảo vệ chùa. 


Pháp sư nói: Tôi sẽ chứng minh việc ấy. Bấy giờ, tạo đảo Sư tử có nước tên 
A-nậu-la-đà (Anuràdhapura). Trong nước có giặc A-bà-da (abhaya) gồm 500 
tên. Chúng cùng nhau tụ tập chiếm cứ một nơi lập thành đồn trại và cướp 
bóc những khu vực chung quanh cách trại chừng một do-tuần. 


Câu cách lị (ngăn cách) dễ hiểu. Bị tội, ông hãy xem trong kinh Khuất-đà-ca 
(Khuddaka-nikàya). 


Hoặc nâng lên hoặc đè xuống, nhóm thập thất quần Tỳ kheo 17 vị thấùy 
nhóm sáu Tỳ kheo chỉ có một vị. Một vị trong nhóm (L7 vị) đoạt lấy bát của 
vị kia và sáu vị khác cùng giở vị kia lên và ném ngã ra đất và lần lượt cùng 
nhau ngồi trên (vị kia). Do đó vị Tỳ kheo già (trong nhóm lục quần) bị chết. 


Bị kết tội như trong luật đã nói. 
Trị quý: giết quỷ dạ xoa; dạ xoa này hay bắt người, Tỳ kheo tụng kinh chú 


bảo nó đi nhưng nó không nghe theo. Tỳ kheo bảo răng nêu ngươi không 
tuân theo thì ta sẽ giêt ngươi. 


Dạ xoa cũng không bỏ. Do đó, Tỳ kheo dùng bột gạo hay đất sét nặn thành 
hình quỷ dạ xoa, rôi tụng chú làm gãy tay chân và tay chân (tượng quỷ) liên 
bị gãy và dạ xoa bị chêt. Vì vậy, Tỳ kheo phạm tội Thu-lan-dá. 


Không chỉ riêng cho dạ xoa, mà giết Thiên Đế-Thích cũng bị tội Thu-lan-dá. 


Cầu dạ xoa ác, có một dạ xoa ác trú ngụ trong một chủa nọ. Tỳ kheo này 
không biết trong phòng â ấy có dạ xoa ác nên sai một Tỳ kheo vào phòng để vị 
ây được ở an ôn (nên đưa đến cái chết cho vị ấy) do đó vô tội. Nếu vì tâm ác 
mà sai vị ấy vào phòng cho bị chết thì bị phạm tội trọng, không chết thì 
phạm Thu-lan-dả. 


Không riêng gì dạ xoa ác mà đôi với nơi có răn độc cọp sói.. cũng (xem) như 
dạ xoa ác, phạm tội không phạm thê nào như đã nói ở trên. 


Câu hiểm nạn, đối với chỗ hiểm nạn, có nhiều giặc, nhưng người sai đi 
không biệt thì vô tội. Nêu biệt rõ (tình hình nơi làm cho) người kia chết, 
người sai đi phạm trọng tội, không chêt phạm Thu-lan-dá. 


Giết đúng người là câu thứ nhất. Có một Tỳ kheo cùng một Tỳ kheo có thù 
oán nhau. Tỳ kheo này muôn giêt Tỳ kheo mà mình thù oán, nên suy nghĩ 
răng ta giêt kẻ kia vào ban ngày thì mọi người biệt rõ, vậy đợi tôi hãy giết. 


Với suy nghĩ như vậy, Tỳ kheo này đến xem xét chỗ ở (của vị kia) rồi trở về 
và khi tối đến thì đến chỗ Tỳ kheo kẻ thù. Trong lúc vị kia đang có nhiều 
bạn. Trong đêm tối, Tỳ kheo này tìm kiếm và nghỉ là kẻ thù nên giết đúng vị 
kia (kẻ thù) thì phạm trọng tội. 


Tỳ kheo nghĩ người này mà giết nhằm người kia: Chỗ ở của Tỳ kheo bị oán 
thù này có nhiều bạn bè cùng đang ngủ trong chỗ tối. Tỳ kheo kia tìm kiếm 
và nói rằng đây là kẻ thù và giết nhằm người khác. 


Có Tỳ kheo nói giết người này mà giết người kia, nói giết người kia và giết 
chêt đúng người kia. Giêt chêt người với những trường hợp như vậy, đêu 


phạm trọng tỘI. 


Câu phi nhân, câu thứ nhất: Muốn cho quỷ xuất ra, dùng gậy đánh Tỳ kheo 
bệnh (quỷ nhập) chăng may vị này chêt, nên vô tội. 


Hỏi: - Nêu muôn quỷ xuât ra thì phải làm thê nào? 


Đáp: - Dùng lá cây Đa-la hay vải lụa cột tay chân giữ người bệnh lại, tụng 
kinh La-đa-na (Ratanasutta kinh Tam bảo) sau đó bảo với nó răng ngươi 
không được quây phá người trì giới, ngươi hãy đi đi. 


Được thuyết pháp, pháp sư nói rằng câu này dễ hiểu. 


Pháp sư nói: - Câu chặt cây, có những nghĩa khác nhau về chỉ tiết. Nếu khi 
bị cây này ngã đè nhưng Tỳ kheo không chết. Trong tay CÓ cầm dao bén, 
nhưng Tỳ kheo này thà chết chứ không chặt cây đào đất để thoát chết. Vì 
nếu đào đất chặt cây thì phạm tội Ba-dạ-đề. Phạm tội Ba-da-đề thì gọi là 
vượt qua lời dạy của thánh nhân (tội vượt pháp). Do đó, người có trí tuệ thà 
giữ giới mà chết chứ không phạm giới để được sống. Nếu có người khác đào 
đất chặt cây để cứu mình thoát ra thì tốt. Nếu có phương tiện thì cũng được. 
Phương tiện ở đây như là có cây chết khô, các Tỳ kheo dùng để bẫy cây 
(đang đè) lên thì tốt. 


Nếu Tỳ kheo bị rơi xuống hang hố, Tỳ kheo khác được dùng dây thả xuống 
đê kéo lên, không được tự chặt cây, được phép bảo người thê tục hay sa di 
chặt cho. 


Câu phóng hỏa, có nghĩa khác, có người đốt lửa cháy lan gần đến chùa. Vì 
bảo vệ chùa, Tỳ kheo được phép phát cỏ, đào đât đê dập tắt lửa, không phạm 
tỘI. 


Câu phóng hỏa thiêu đốt, lại có nghĩa, nếu có ý nghĩ ta đốt cháy tắt cả chúng 
sinh thì trong đám cháy ấy, có chúng sinh nào bị chết, Tỳ kheo ấy mắc các 
tội như ngũ nghịch, Ba-la-di, Thu-lan-dá, Ba-dạ- đề. Nếu nói: Tôi chỉ đốt cỏ, 
phạm Ba-da-đề; bảo người khác đốt, phạm Đột-cát-la; chỉ được đốt lửa để 
bảo vệ trú xứ. Tại sao? Vì đức Phật cho phép. 


Câu: nước sửa chua nghĩa là sữa lạc, sữa lạc chua, sữa lạc chín. 
Hỏi: - Nước tô-ty-la (suviraka) là gì? 


Đáp: - Trước tiên lẫy (trái) A-ma-la-ha-la-lặc-tỳ-ê-lặc 
(haritahàmalakavibhitaka). 


Côc có bảy loại, thứ nhât là cắm gạo, cam tiêu tử, các loại trái cây, thịt, cá, 
măng, mật, đường cát, muôi hạt, hòa lại với nhau, đê trong vò hay bình nhỏ, 


đậy nắp kín và đặắp bùn ở trên, đê ba đên bôn năm đợi nó chín. Khi chín nó 
có màu như mật, dùng trị các bệnh như phong, hủi.v.v... 


Dùng thuốc này khi ăn uống, cần thêm vị béo, tất cả các loại thuốc khác 
không hơn thuôc này, rât hiệu nghiệm. Tỳ kheo nào bệnh khi dùng thuôc này 
được phép dùng sau bữa trưa. Nêu không bệnh thì được phép hòa với nước 
để dùng. 


Hết phần giới Ba-la-di thứ ba. 


---000--- 
Thế Tôn biết bốn đề 
Dạy trọng giới thứ tư 
Nay xin phân biệt rõ 
Gọi là Ba-la-dI. 


Khi ấy đức Phật ở nước Tỳ-xá-ly. Ý nghĩa này đã giảng rõ ở trước, không 
nói lại. Sau đây xin nói đến những việc chưa nói đến. 


Bị bạch y (người thế tục) sai khiến: hoặc cày ruộng hay làm vườn rừng cho 
người bạch y (và nói rằng): Chúng tôi sẽ làm tất cả những việc ấy. 


Đối với những việc ấy, Tỳ kheo không nên làm mà nên bảo người bạch y 
làm như trong luật đã nói. 


Sứ giả: Làm sứ giả cho thế tục, hành theo pháp thánh lợi là pháp vô thượng 
trong loài người, cũng gọi là pháp thượng nhân, cũng gọi là pháp phạm, 
cũng gọi là pháp Niêt-bàn. Pháp này là pháp của chư Phật, Bích-Chi-Phật và 
A-la-hán. 


Bắt đầu là sự việc Tỳ kheo này đắc thiền thứ nhất. Các Tỳ kheo cùng nhau 
tính toán như vậy sau đó nói với người bạch y rằng: Có Tỳ kheo tên Phật- 
Đà-Lặc-Khí-Đa chứng sơ thiền; Đàm-Vô-Lặc-Khí-Đa chứng nhị thiền; 
Tăng-Già-Lặc-Khí-Đa chứng tam thiền. Và nói với người bạch y như vậy 
cho đến tứ thiền, tam đạt-trí, lậu tận A-la-hán. Dù người bạch y có hỏi hay 
không, các Tỳ kheo cũng tâng bốc nhau với họ. Được những người bạch y 
cúng dường, nhan sắc các Tỳ kheo tươi nhuận vui vẻ và sức lực sung mãn. 
Vì các Tỳ kheo này được cúng dường rồi, được ăn uống các món thơm ngon 
thì phóng túng chơi đùa, cũng không tọa thiền nữa. Do đó, nhan sắc của họ 
tươi nhuận vui vẻ. 


Bờ sông Bà-câu, các Tỳ kheo an cư bên bờ sông Bà-câu nên gọi là Tỳ kheo 
sông Bà-câu. 


Câu: Phật hỏi các Tỳ kheo rằng: Các ông cư trú hòa hợp an lạc không? 
Nghĩa là Ngài hỏi các Tỳ kheo răng thân thê (với tứ chị và chín lô) có an lạc, 
có mệt nhọc không? 


Sau khi an ủi, Thế Tôn chê trách các Tỳ kheo ở sông Bà-cầu rằng: - Các ông 
hành động như vậy chính là loại giặc cướp lớn. 


Nhân sự việc này, đức Phật ngăn cắm các Tỳ kheo trong tương lai không 
được có hành động như vậy. Do đó, trong luật có nói: Phật bảo các Tỳ kheo 
răng:- Trên đời này có năm loại giặc lớn. 


Nhiều người tụ tập, từ một hai trăm người cho đến năm trăm người cùng 
nhau cướp bóc thành phô, làng xóm, đào tường phá vách. Đây là giặc cướp 
lớn trong thê gian. 


Cũng như vậy, có Tỳ kheo phạm tội Đột-cát-la, Ba-dạ-đề và tuần tự theo đó 
phạm Ba-la-di mà nhận sự cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, chắp tay lễ bái 
của người khác... Đời này, hạng Tỳ kheo ác này từ bỏ thầy và bạn đồng tu để 
kinh doanh kiếm lợi dưỡng, được lợi dưỡng rồi phóng túng ăn uống, thân thê 
béo mạnh, khí lực sung mãn, cùng nhau chơi giỡn, hoặc nói vê sự thơm 
ngon của thức ăn, hoặc nói về sự dâm dục, hoặc bàn luận về sự Ølàu sang vui 
sướng của đất nước làng xóm, hoặc nói về các vườn chơi với thức ăn ngon 
ngọt, suy nghĩ đủ các thứ, bàn luận với những lời thô tục, phóng túng tâm ý 
không biết chế ngự, đưa đến phá giới. (Có hạng) hưởng thụ y phục, thức ăn, 
thuốc thang, chỗ ở, chăn màn bàn ghế của các thí chủ có lòng tin đem cúng 
dường bố thí, chúng chẳng phải Thích tử chân chánh lại tự xưng là Thích tử, 
không có phạm hạnh lại tự xưng phạm hạnh. Những kẻ hưởng thụ của cúng 
dường như vậy gọi là giặc cướp lớn thứ nhất. 


Chú Giải Luật Thiện Kiến. 
- Quyên Thứ Mười Một - 


—— OO --- 


Quyền thứ mười hai 


Có Ty-kheo biết rõ kinh tạng và luận tạng (Suttantika, 
Abhidhammika,Vinayadhara) nhưng không mong cầu ăn uống (ngon) mà 
chỉ cốt để nuôi thân, trì giới thanh tịnh, thuyết pháp cho người, đầy đủ oai 
nghi, làm cho người hoan hỷ, từ làng này đến làng khác, từ nước này đến 
nước khác được mọi người kính trọng, làm Phật pháp hưng thịnh. Tỳ-kheo 
như vậy là làm cho Phật pháp rực rỡ. Có T-kheo ác được nghe và học giáo 
pháp từ vị tỳ-kheo trên rồi đem điều đã học giảng thuyết cho người với ngôn 
từ hòa nhã, âm thanh rõ ràng. 


Hỏi: - Khi được mọi người thích nghe và khen ngợi rằng đại đức giảng 
thuyêt diệu pháp thật giỏ1, ngài học với vị nào vậy? 


Đáp: - Tôi tự biết việc ấy, chứ không học với ai cả. 
Người này tự khen mình như vậy. 


Đức Như lai trải qua bốn A-tăng-kỳ trăm ngàn kiếp,tu tập đầy đủ các pháp 
Ba-la-mật (Pàrami), chuyên cần khổ nhọc như vậy mới chứng được diệu 
pháp này. Vậy mà Tỳ-kheo ác trộm pháp này và dựa vào đó đề cầu mong lợi 
dưỡng nên gọi là giặc cướp lớn thứ hai. 


Lại giặc lớn khác như có Tỳ-kheo tinh tấn giữ giới đầy đủ, đắc quả Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm cho đến A-la-hán. Có Tỳ-kheo phàm phu khác 
trì giới thanh tịnh mà vu bảng các vị trên phạm giới Ba-la-di, ganh ghét sự tu 
hành của vị kia, tự xưng mình là người thanh tịnh, kẻ vu báng các hiền thánh 
như vậy, trộm lẫy pháp thánh, bị gọi là kẻ giặc cướp thứ ba. 


Vật trọng, như ở giới trộm cắp, cho đến lẫy trộm năm ma-sa-ka(Màsaka) thì 
gọi là lây vật (quý) trọng. 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo răng có năm loại vật trọng, không nên cho người, 
Tăng cũng không được cho, nhiều người cũng không được cho, một người 
cũng không được cho, ai cho thì bị tội Thu-lan-dá. Năm vật ây là: Một, 
vườn; hai, đất đai; ba, vật bằng sắt; bốn, vật bằng Đỗ; năm, vật bằng đất. 
Không được tùy tiện đem những vật trọng này cho người. 


Phật dạy các Tỷ-kheo có năm loại không được phân, dù là tăng chúng hay 
một người, thứ nhât là vườn, .... A1 phân bị tội thu-lan-dả. 


Pháp sư nói: được phân hay không, được nói rõ trong tắc-đà-ca (Khan-dhaka 
kiên độ) sẽ nói rõ sau, ở đây chỉ nói lược. 


Lấy để mua chuộc: lây vật trọng này đề làm vừa ý người bạch y với hy vọng 
họ không thê dâng cúng (lợi dưỡng) cho người khác. Do đó nên trộm lấy đến 
cung cấp cho người bạch y với ý đồ nịnh bợ họ. Đây là loại giặc cướp thứ tư. 


Đem vật trọng cho người bạch y, gọi là ô-tha-gia (làm hoen ố ở nhà người) . 
Vì tạo nhân gây ra tội ô-tha-gia,bị tội đột-cát-la, nên đuôi ra khỏi chúng 
tăng. 


Lại có Tỳ-kheo dùng vật của tăng (xem) như vật của mình, dùng rồi đem 
cho người bị tội thu-la-dá. Nêu lây với tâm trộm thì tùy theo giá trị mà kêt 
tội. Đây là giặc cướp lớn thứ năm. 


Không có giặc nào hơn các loại giặc cướp này cả. 


Pháp thánh lợi: pháp này rất vi tế có thể trộm vàng bạc châu báu chứ không 
được trộm pháp này. Thế nên trong luật-bản có nói rằng đối với pháp thánh 
lợi, mà nói tự có (nghĩa là) trong tự mình không có pháp thánh lợi mà tự 
tuyên bố ta đã chứng được pháp thánh lợi... 


Hỏi: - Ở đây không (lẫy pháp ấy ) rời khỏi chỗ cũ, sao gọi là cướp? 


Đáp: - Không chỉ gọi là giặc cướp. Tại sao? Vì nhờ vào lời nói dối trá không 
thật thì được nhiêu lợi dưỡng nên dùng phương tiện ây đê lây. 


Thế nên trong luật nói: Phật bảo: các Tỳ-kheo mà trộm lây thức ăn uống của 
người khác thì gọi là giặc cướp lớn. Tại sao? Vì không chân thật; giả danh 
nói rằng tôi là A-la-hán, thánh pháp của người khác mà lại trộm nói của 
mình chứng. Như người thợ săn muốn giết bầy nai, nếu đến với hình dáng 
con người thì (trông thấy) bầy nai sẽ bỏ chạy. Do đó, nó dùng cách che thân 
bằng cây cỏ, tuy thân nó không phải là cây cỏ nhưng xuất hiện với hình dáng 
là cây cỏ. Trông thấy nó như vậy, bầy nai tưởng là cây cỏ nên đến gần và bị 
nó giết chết. Tỳ-kheo ác cũng như vậy, chẳng phải là A-la-hán mà dối xưng 
là A-la-hán, giả dạng hình tướng A-la-hán. Thí chủ có tín tâm cho rằng kẻ ấy 
là chân thật, và cúng dường các món ăn thơm ngon. Cũng như bọn thợ săn 


trá hình để gạt bầy nai, tỳ-kheo như vậy trá hình để gạt lấy thức ăn uống của 
thí chủ. Do đó trong luật có nói kệ: 


Ngoài mặc y ca-sa 

Trong làm việc bất tịnh. 

Người đã làm việc ác 

Khi chết đọa địa ngục. 

Thà nuốt viên sắt nóng để bị cháy đến chết, 

Nếu đã phá giới rồi không ăn của tín thí. - (Dhammapada 307-308). 


Bên ngoài quấn Ca-sa quanh cô nghĩa là mặc Ca-sa trên vai. Đây là bên 
ngoài biểu hiện hình thức các vị thánh mà bên trong chẳng có gì cả. Như cái 
bình, bên ngoài vẽ vời đẹp đẽ mà chứa đựng lấy dơ bân bên trong, hư dối 
như vậy, thì không thể làm được gì cả, Tỳ-kheo ác cũng như vậy. 


Trong bài kệ thứ hai tại sao Như-lai nói rằng thà nuốt viên sắt nóng chứ 
không ăn thức ăn thí chủ cúng dường. Tại vì nuốt viên sắt cháy nóng thì ruột 
gan cháy nát và chết, nhưng không vì vậy mà đưa vào địa ngục. Do đó, ngài 
dạy như vậy. 


Sau khi quở trách các Tỳ-kheo ở Bà-Cầu, đức Phật bảo các tỳ-kheo răng khi 
thuyết giới phải nói lên thế này...Tỳ-kheo nào nói lời dối trá hư vọng...Sau 
khi (phần chính) kết của giới Ba-la-di thứ tư xong, Phật lại tùy kết là trừ tăng 
Thượng-mạn (Adimàna). Như vậy, Phật đã tùy kết cho các Tỳ-kheo. Trong 
phần tùy kết, nghĩa là không thấy mà cho là đã thấy. Với tuệ nhãn thì không 
thấy nhưng vì tưởng (mình chứng) A-la-hán nên cho là đã thấy. Như vậy, 
chưa đạt được mà cho rằng đã đạt được, chưa đắc cho là đã đắc. Câu chưa 
đắc nghĩa là chưa đắc Đạo-đế.Cho là chân thật nghĩa là cho là mình có tuệ 
nhãn nên thấy chân thật. 


Tăng Thượng-mạn nghĩa là như nói rằng ta đã được pháp thánh lợi và do đó 
mà sinh mạn; còn gọi là quá mạn. Do tăng-mạn, nên tự suy nghĩ rằng đối với 
pháp A-la-hán, ta đã làm rồi. Thế nào là mạn? Nhờ năng lực của Xá-ma-đà- 
tỳ-bà-xá-na (Samathavipassanàbàla- năng lực của chỉ và quán ) nên phiền 
não tạm thời đứng lại, gọi là mạn. Nếu sau đó gặp lại cảnh dục thì phiền não 
lại phát khởi. Chỉ riêng người như vậy mới không phạm. 


Hỏi: - Người nào khởi lên mạn, người nào không khởi? 


Đáp: - Thanh văn la-hán không khởi mạn, vì đã đắc đạo quả, tất cả phiền 
não đêu bị diệt, do quán sát băng tuệ nhăn nên không có sự việc chưa đắc 
cho là đặc (vì) có hô ngh1. 


Thế nảo là hồ nghi? Như là có nghi rằng đắc Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm vv...nên đối với bốn đạo quả như vậy không khởi mạn và không khởi 
lên mạn khác. Đối với người phá giới, tại sao không khởi mạn? Vì không 
được phần thánh pháp lợi. Như người hành thiền mà thích ngủ và làm việc, 
thì người này không khởi mạn. 


Sinh khởi mạn ở nơi người trước tiên giữ giới đầy đủ rồi nhập vào thiền 
định. Sau khi đắc thiền định rồi, chưa phân biệt danh sắc, mới được nhập 
vào thiền quán, đầy đủ ba tưởng, tâm rất đũng mãnh, hoặc chứng đắc Xá- 
ma-đà (Samatha - Chỉ) hoặc trong hai mươi năm, ba mươi năm mà không 
khởi (phiền não lên) vì nhờ vào năng lực hành trì Tỳ-bát-xá-na và vị này có 
suy nghĩ rằng ta đã đắc Tu-đà- hoàn đạo, Tư-đả-hàm, A-na-hàm, như vậy là 
tăng-Thượng-mạn. Nếu vị ấy khéo giữ Xá-ma-đà thì không chỉ là 20, 30 
năm, mà cho đến 80 năm, 100 năm, phiền não vẫn không khởi lên thì phát 
sinh tăng Thượng-mạn và nói rằng ta đã chứng A-la-hán. Do đó, Như-lai trừ 
diệt tăng Thượng-mạn nên không cho nói dối, nói không thật là chứng pháp 
thánh lợi. 


Hỏi: - Pháp thánh lợi là gì? 


Đáp: - Nói (nhờ) thiền định, giải thoát tam muội mà thể nhập pháp không, 
tuệ nhãn. Như vậy, bắt đầu là thiền định cho đến tất cả các pháp (như trên) 
được gọi là pháp thánh lợi. Tỳ-kheo ác cho rằng pháp này là của mình, hoặc 
nói rằng bản thân mình đã chứng pháp này. Có tri kiến viên mãn về pháp 
thánh lợi là đối với pháp thế gian và xuất thế gian, biết rõ với trí tuệ như 
thấy bằng mắt thật. Tuệ nhãn là ba sự biết (băng tuệ ) 


Hỏi: - Tuệ và nhãn là một hay khác? 
Đáp: - Là một! Tuệ là nhãn, nhãn là tuệ. 


Hỏi: - Nếu vậy, tại sao không gọi thẳng là tuệ, cần gì phải nói là nhãn, cũng 
không cân phải gọi là tuệ (chỉ gọi là nhãn). 


Đáp: - Không phải, bởi vì (tuệ) giống như mắt nên gọi là mắt tuệ (vì mắt 
không phải tuệ). 


Nói với nam và nữ vê pháp thượng nhân, câu này chỉ cho đôi tượng được 
nói, chăng phải là thiên, ma, phạm, không phải là dạ-xoa, ngạ-quỷ, súc sanh. 


Tôi biết như vậy, thấy như vậy: câu này nói lên lý do của sự việc. Biết như 
vậy, thấy như vậy... bắt đầu là pháp thiền định. Tôi thấy và tôi biết như vậy, 
nếu bị người khác kiểm tra hay không kiểm tra mà cho người khác biết (là 
không thật) thì bị tội. 


Ngay khi nói mình chứng đắc thì phạm tội Ba-la-di. 


Đã phạm rồi, dù có bị kiểm tra hay tự nói với người khác (hay không cũng 
vậy). 


Thế nên, trong luật bản nói: dù có bị kiểm tra hay không bị kiểm tra. 
Hỏi: - Thế nào là kiểm tra? 


Đáp: - Như hỏi trưởng lão, ngài đắc thiền định, giải thoát ,tam muội chánh 
đạo lúc nào vậy? Hay là hỏi rằng trưởng lão đắc ba tưởng về khổ, không, vô 
ngã, là nhờ tam muội hay nhờ tuệ quán mà đắc, hoặc nhờ sắc hay nhờ vô 
sắc, hoặc nhờ nội sắc hay nhờ ngoại sắc? Chứng đắc vào lúc nảo , vào sáng 
sớm, trưa hay chiều tối? Lại hỏi về nơi chốn (chứng ngộ), đắc ở nơi não, 
dưới gốc cây hay nơi A-lan-nhã, hay nơi yên tịnh? 


Sau khi hỏi như vậy rôi, lại hỏi tiêp nêu phiên não đã bị diệt, vậy đã mât bao 
nhiêu và còn lại bao nhiêu? 


Với đạo nào mà diệt được phiền não, bằng Tư-đà hoàn đạo hay Tư-đà hàm 
đạo? 


Nếu có Tỳ-kheo nào đắc pháp thượng nhân thì sẽ trả lời được từng câu hỏi. 
Nếu người không đắc thì sẽ mê mờ trước câu hỏi và không thể đáp được. 
Nếu người đã chứng đắc được thì thấy rõ pháp ấy như xem chúng trong bàn 
tay. Họ đáp rõ thời gian, nơi chốn chứng đắc, vào ngày hay đêm. 


Sau khi họ đáp, lại hỏi họ rằng thầy đã chứng đạo quả nào trong bốn đạo 
quả, giêt được bao nhiêu phiên não. 


Người đáp phải trả lời rõ theo từng câu. Lại hỏi rằng thầy đắc pháp gì, là 
pháp Tu-đà hoàn hay Tư-đà- hàm? 


Người đáp phải nói đúng theo từng pháp. Nếu có sai khác điều nhỏ nào thì 
không được tin họ. Tại sao? Nêu có Tỳ-kheo thông minh trí tuệ nào được 
theo thây học ý nghĩa từng câu pháp thì không có sai lâm. 


Lại hỏi những câu khác như bắt đầu tu tập như thế nào? Nếu họ đáp không 
đúng theo từng câu hỏi tức là họ không đắc được đầy đủ pháp thánh lợi và 
đuôi họ ra. Nếu họ đáp đúng với thánh đạo, đã tu tập từ lâu trong giới định 
tuệ, không có biếng nhác, tỉnh tắn không thối, không bị nhiễm trước với bốn 
vật cúng đường, xem chúng như hư không. Tỳ-kheo như vậy nói ra rất phù 
hợp với (thượng nhân pháp) như sông Đại-hà, cùng sông Lỗ-mâu-na 
(Gangooaka, Yamunodaka) hợp nhau thì không khác gì cả. Do đó, vì chúng 
đệ tử thanh văn, đức Phật dạy bảo về Niết-bàn. Những lời dạy â ấy không có 
sai lầm. Do đó, đem những câu hỏi để khủng bố họ. Nếu họ không sợ thì đó 
là Ty-kheo không còn ái dục. Tỳ-kheo này, dù cho bị sét đánh vào thân cũng 
không sợ hãi. Nếu còn sợ hãi thì không phải là A-la-hán. Nếu không sợ hãi, 
không một chút rợn người, như sư-tử chúa, tỳ-kheo này có nói vê pháp thánh 
lợi, là điều tốt. Nếu có vua và các đại thần cúng dường thì đều được nhận. 


Ty-kheo ác là kẻ phá giới. Ty-kheo thiện là tỳ-kheo có giới. 


Làm cho người biết mình, nghĩa là với tâm ác giả dạng biểu hiện (mình) 
chứng thánh pháp lợi chứ không phải tưởng mình thật chứng thì phạm tội 
Ba-la-dI. 


Đã phạm muốn cho mình được thanh tịnh: nghĩa là tự suy nghĩ rằng ta đã 
phạm tội Ba-la-dI, làm sao ta được thanh tịnh đây? 


Như-lai kết giới bởi vì tỳ-kheo phạm tội Ba-la-di thì đối với (sinh) thiên, 
thiên định, giải thoát trí tuệ, ưa thích hành đạo đi nữa đêu bị chướng ngại, 
không dê chứng đắc. Như trong luật có nữa bài kệ: 


Sa-môn không trì giới chết phải đọa địa ngục. 


Nếu không thê giữ giới tỳ-kheo đầy đủ, mà trở lại làm người bạch y, ưu-bả- 
tắc, sa-di, giữ năm giới làm người có tính thanh tịnh (cận trụ) thì không bị 
chướng ngại với đạo Niết-bàn giải thoát. Đây là tướng thanh tịnh của người 
bạch y. Do đó, tỳ-kheo phá giới mà muốn thanh tịnh lại, nên trở lại làm sa-di 


hay bạch y cư sĩ thanh tịnh (cận trụ). Thế nên trong luật bản nói rằng (nếu vị 
ây) muôn ưa thích thanh tịnh nên tự sám hôi răng tôi không biệt mà nói biết, 
không thây mà nói thây, tôi nói lời dôi trả. 


Lời nói dối trá là lời không đúng sự thật. Y theo ba pháp ba-la-di ở trước, 
người nào phạm tội này, gọi là ba-la-di. Pháp sư nói: câu này dễ hiểu. 


Tôi ưa thích sự yên tịnh đây là nói lược về (sự chứng) pháp thánh lợi; không 
nói rõ thêm vì (sợ) tăng thêm tội. 


Lại có nghĩa khác là dùng phương tiện đó cho người khác được biết. 


Nhập thiền định là nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và thiền 
quán từ bị, bất tịnh, A-na-bát na, thánh nhân thiền, phàm phu thiền; đều 
nhập vào được. (Mettàjjihàna Asubhajjihàna, Ànàpànasatisamàdhijjhàna, 
lokuttarajjhàna, lokiyajjhàna). Do đó trong luật bản nói răng bắt đầu là nói 
về (chứng) nhập vào các thiền định. Nếu nói như vậy là phạm tội ba-la-di. 


Nếu nói tôi đã trừ diệt hoàn toàn phiền não, ly dục, không còn sinh khởi nữa 
thì bị tội như nói ở trước, hay nói tôi đã nhập tam muội, đắc đạo, nói rằng 
(tôi) đã biết rõ (các thăng pháp) thì đã bị tội ba-la-di. Nếu nói tôi được trí 
tuệ, hoặc chứng ba đạt-trí, hoặc đắc ba mươi bảy bồ đề thật pháp. đắc lực 
thứ nhất, đắc hành động hoàn thiện, đắc tám chánh đạo pháp; như vậy đều bị 
tội ba-la-d1. 


Thứ nhất như nói tôi được ly dục, đây là đạo tu-đà-hoàn, với đạo thứ ba, 
viên ly sân dục, với đạo thứ tư viên ly ngu sĩ. 


Thế nên trong luật nói: Nếu ai (tự nói đối rằng) ta đã ly dục thì phạm ba-la- 
di. Nếu nói dối ta chứng một trong sáu thần thông thì cũng phạm ba-la-di. 
Nếu nói đời trước ta đã chứng sáu thần thông, đời này ta muốn chứng, thì 
không phạm trọng tội. Nếu nói tôi đã chứng bốn biện tài thì phạm tội trọng. 
Nếu nói tôi nhập diệt-tận-định thì không phạm trọng tội. Tại sao? Vì diệt 
tận-định chăng phải định của thánh nhân cũng không phải là định của phàm 
phu. Nếu có người nghỉ ngờ đây là A-na-hàm hay là A-la-hán và nói để cho 
người khác cho ta biết (rõ việc ấy), hay nói cho người khác biết (sự chứng 
đắc vì tin rằng) họ biết rõ, hay nói tôi đã đắc đạo tu-đà-hoàn từ thời đức Phật 
Ca-diếp thì không phạm trọng tội. Tại sao? Vì đức Như-lai căn cứ đời này 
mà chế định giới luật, không theo đời quá khứ. Nếu nói đời quá khứ đã được 
nhập định thì cũng vậy. 


Pháp sư nói: - Tội tướng về nói dôi trá đã được chê định rõ ràng, có ba 
chuyên đôi. Thứ nhât là căn cứ vào sơ thiên cho đên viên ly một trong năm 
triên cái, đó là chuyên đôi thứ nhât. 


Chuyền thứ hai trước hết lấy đệ nhị thiền. 


Chuyển thứ ba, lấy đệ tam thiền. Theo như vậy, ta nhập vào định như vậy, 
xuât ra như vậy, làm được như vậy thì thông đạt vô ngại. 


Có thuyết nói thế này: đều bị tội trọng. 
Pháp sư nói: - Nói đối có ba loại, thế nào là ba? 

Một, tự suy nghĩ: ta đang muốn nói dối. 

Hai, nói ra lời dôi trá 

Ba, sau khi nói dôi, lại có ý nghĩ ta đã nói dôi. 
Đây là ba yếu tố nói dối, lại có trường hợp nói dối: bắt đầu với ý nghĩa ta 
đang(sắp) nói dôi, nhưng khi nói, lại nói thật, thì không thành nói dôi và như 
vậy thì không bị tội trọng. Lại có trường hợp nói dối như:(với ý nghĩa) ta 
muốn thiền nên nói ra về pháp thiền; ta muốn nhập định... 
Như vậy thì không phạm tội trọng. 
Lại có nói dối: Khi muốn nói thì suy nghĩ câu nói dối, miệng nói ra câu nói 
đôi ây, lời nói đôi đã rõ ràng, đây đủ ba tướng như vậy, lời nói dôi như vậy 
thật đúng là nói dôi. 
Pháp sư nói: - Như vậy thì không thành nói dối. Tại sao? Tâm niệm sinh diệt 
trong từng sát na, tâm trước không phải là tâm sau, tâm sau không phải là 


tâm trước. Thê nên trong một tâm không có đủ cả ba tướng. 


Đáp: Không đúng, bởi vì đức Như-lai kết giới căn cứ vào sự tương tục của 
tâm và xem như một (tâm) không khác. Do đó, bị phạm tội trọng. 


Hỏi: - Ba tướng ây, cái nào là chính? 


Đáp: - Tướng hiện tại là chính. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ xác định thuyết này. Tại sao bị tội? (nếu) Nói tôi đang 
đăc (chứng pháp thượng nhân ) thì bị tội. Nêu nói tôi, đã từng đắc (nay có 
thê không còn) hay muôn đắc thì không phạm trọng tội. 


Hết phẩm Ba chuyền. 


-—-o00--- 
Muốn nói, nghĩa là tôi muốn nói chứng thiền định thứ nhất, nhưng lại nói ra 
thiền thứ hai, đây là nói nhằm. Kế cả với thiền thứ ba, thứ tư cũng nói nhằm 
như vậy thì đều phạm tội trọng. Tại sao vì cả bốn thiền ấy (địa) đều là pháp 
thượng nhân. 


Như nói tôi muôn xả tăng mà nói nhâm xả pháp; muôn xả pháp mà nói nhâm 
xả Phật thì giới cũng mât. Lời nói dôi, không thật có những chi tiệt khác 
nhau. 


Hỏi: - Khác nhau thê nào? 


Đáp: - Xả giới, tuy có biểu hiện hành động (nhưng không nói ra) thì giới 
cũng không mất, cần phải nói ra lời thì giới mới mắt. Nêu HÓI VỚI nĐƯỜI 
khác rằng tôi đắc đạo, (lúc ấy) người kia chưa hiểu lời nói ấy ngay, mãi sau 
đó mới hiểu, vì (họ) không biết liền nên (người nói) không phạm tội trọng 
mà bị tội thu-lan-dá. 


Lại có ty-kheo nói với người khác (về sự chứng đắc) nhưng người này 
không hiểu biết gì về thiền tướng cũng chưa từng đặc thiền, không hiểu về ý 
nghĩa của thiền, chỉ biết theo lời nói của thế gian về thiền định mà thôi. Tỳ- 
kheo nói ra, người kia nghe xong và nói rằng tỳ-kheo này đã đắc thiền định, 
đã nhập thiền định. Như vậy, ty-kheo phạm tội trọng. 


Hêt phầm Muôn nói. 
——-O0O--- 


Thứ lớp phương tiện chuyên, nghĩa là tùy theo câu văn luật mà giải thích, 
như nói với người bạch y răng người mà nhận lây thức ăn uống, y phục, 
phòng ở, thuốc thang...đó đã đắc quả A-la-hán. Bằng cách khôn khéo, không 
nói rõ danh hiệu của mình ra thì phạm thu-lan-dá. Nếu thí chủ không hiểu rõ 
lời nói thì tỳ-kheo ấy phạm đột-cát-la. 


Pháp sư nói: như vậy với các phương tiện, muốn làm cho người khác hiểu, 
thì tội tướng khinh hay trọng, ông hãy tự biệt lây. 


Tôi sẽ nói về trường hợp vô tội, trừ tăng Thượng-mạn thì vô tội, không 
muốn cố ý nói cho người, nói nhằm lẫn thì vô tội. Thật có chứng đắc nên nói 
VỚI nPƯỜI đồng ý với mình thì không phạm. Những tỳ-kheo đầu tiên ở 
(sông) Bà-cầu. Khi chưa chế giới thì không phạm. Người điên cuồng loạn 
tâm thì không phạm. 


Nhân duyên này vốn phát xuất từ thân, tâm và miệng, đây là tánh tội. Thọ là 
cảm thọ thích thú. 


Pháp sư nói: - Đây là phần chính được nói trong luật bản. Tiếp theo là tùy 
chê. 


Pháp sư nói: - Theo thứ tự phần tùy chế, nếu điều nào khó hiểu, tôi sẽ giải 
thích. 


Câu tăng thượng mạn, phần trước đã nói. 


Câu tiếp theo hai người, làm cho người khác nghỉ tưởng, nghĩa là tôi sẽ đến 
ở trú xứ nơi a-luyện-nhã, (bạn làm cho) người khác sẽ nghi tưởng rằng tôi 
chứng A-la-hán, hoặc chứng tư-đà-hàm, cho đến tu-đà-hoàn. Do nghỉ tưởng 
như vậy, tôi sẽ được nhiều lợi dưỡng. Khi bắt đầu từ ý nghĩ như vậy, thì 
phạm tội đột-cát-la. Khi đi đến a-lan-nhã, mỗi bước đi mỗi phạm tội đột-cát- 
la. Sau đó, có người nghi tưởng hay không nghi tưởng, được lợi dưỡng hay 
không được lợi dưỡng, tỳ kheo kia đều bị tội đột-cát-la. 


Lại có tỳ-kheo thọ pháp đầu đà nên nghĩ răng ta không nên sống trong làng 
xóm mà nên ở nơi a-lan-nhã, đây là nơi thanh tịnh. Nếu thanh tịnh, ta sẽ 
được chứng đắc từng đạo quả. Nếu vào nơi a-lan-nhã ấy rồi mà không chứng 
quả A-la-hán, ta sẽ không bao giờ rời khỏi nơi ấy. 


Vị ấy lại suy nghĩ: đức Như-lai khen ngợi ở nơi a-lan-nhã. Nếu thấy ta sống 
ở nơi ây thì các bạn đông học cũng ưa thích vào sông nơi a-lan-nhã. Sông 
như vậy thì không gây ra tội lôi. 


Câu thứ ba, vị ây suy nghĩ rằng ta muốn vào làng xóm đề khất thực, nên ¬ 
y mang bát (dối) hiện hình tướng đắc thánh lợi (để được lợi dưỡng) .. 
đến ăn xong, đều phạm tội đột-cát-la. 


Nếu suy nghĩ rằng ta muốn vào làng xóm khất thực để học pháp thánh nhân, 
vì đời này đời sau, các bạn đồng học thấy ta mang bát khất thực sẽ khen ngợi 
là tốt, đây là pháp chân thật của Như-lai. Nếu chúng ta không thực hành 
pháp này, thật đáng xấu hồ sợ hãi. Nếu có tâm như vậy mà khất thực thì vô 
tội. 


Câu thứ tư, hướng đến thí chủ nói rằng người sống trong chùa của thí chủ... 
Do không nói rõ danh hiệu (của tỳ-kheo ây) nên không bị tội ba-la-dI. 


Làm cho người khác nghi, câu này dễ hiểu. Nói phiền não, nếu nói với người 
bạch-y răng (mình) đã hêt phiên não, thì tùy theo lời nói mà phạm tội ba-la- 
di. 


Tại chỗ vắng nếu nói rằng ta chứng A-la-hán, thì phạm tội đột-cát-la. 


Tỳ-kheo được thí chủ cúng dường, mà tỳ-kheo này là A-la-hán. Câu này dễ 
hiệu, không cân giải thích rộng. 


Câu nói về bệnh, (như nói rằng) người khác không thể chịu đựng được (bệnh 
ây) chỉ có tôi mới có thê chịu đựng được bệnh này. Nói câu như vậy thì 
không bị tội. 


Nói rằng kẻ phàm phu không thê chịu đựng được, chỉ có tôi mới chịu đựng 
được khô ây. Nêu nói như vậy thì bị phạm tội thu-lan-dá. 


Câu bà-la-môn, bà-la-môn có tín tâm với giáo pháp, nên nói rằng kính chảo 
vị A-la-hán và khi người ấy đọn các món ăn cúng đường, đều nói rằng thưa 
A-la-hán. Người nhận những sự cúng dường như vậy, đều không phạm tội 
(khi được họ gọi là A-la-hán). 


Đức Phật bảo các tỳ-kheo rằng đối với lời khen ngợi như vậy, nên sinh tàm 
quý mà tiêp nhận. Nghe rôi nên siêng năng hành đạo đê câu chứng A-la-hán. 


Câu hoàn tục tiếp theo: như nói chúng tôi đã cắt đứt pháp thế tục. Đây không 
phải là lời nói kiêu ngạo, nên vô tội. 


Cầu chướng ngại, như nói rằng đối với pháp của người bạch y, tôi đã ngăn 
chặn, hay nói đã viễn ly thì trong luật bản đã nói rõ về tội tưởng. 


Ra khỏi chùa, như nói răng người nào ra khỏi chùa này trước tiên, vị tỳ-kheo 
ây là A-la-hán. 


Pháp sư nói: đây là nói lược, nếu nói rộng thì hoặc là từ chùa đi ra, hoặc từ 
phòng ởi ra, hoặc từ giới trường đi ra, hoặc nói tôi qua sông. Như vậy, do 
nhiều chúng tăng đã chế định rằng tỳ-kheo nào đi ra trước thì vị ấy là A-la- 
hán. Nếu vì muốn cho người khác biết (mình là A-la-hán) nên có đi ra trước 
thì phạm ba-la-d. 


Nếu có nhân duyên do thầy hay tăng sai đi, do cha mẹ bị nạn gấp nên đi ra 
trước thì không phạm. Nếu nhân sự việc này đi ra mà hiện tướng la-hán thì 
cũng không phạm. Nếu đi xe và dùng thần lực đi ra (vì nhân duyên trên) thì 
không phạm. Trong luật bản có nói rằng nếu đi bộ ra thì phạm. Nếu có quy 
định thì ngay ngày hôm ấy đi ra, không phạm. 


Trường hợp các tỳ-kheo ở A-lan-nhã có quy định rằng ai chứng A-la-hán thì 
ngồi dưới gốc cây này, ai đi kinh hành chỗ này, vị tỳ-kheo ấy chứng A-la- 


hán, chúng ta nên đem hương hoa cúng dường. 


Nếu tỳ kheo xấu ác, muốn được hưởng thụ sự cúng dường ấy nên ngồi dưới 
gôc cây kia, hay kinh hành nơi đó, thì phạm tội ba-la-dI. 


Nêu có người bạch y làm chùa, (và nói răng) tỳ-kheo nào vào chùa của tôi là 
bậc A-la-hán. 


Nếu tỳ-kheo xấu ác nào (biết vậy nên) đi vào chùa thì phạm tội ba-la-di. 
Nếu chúng tăng đặt ra quy định: trong ba tháng an cư mùa hạ, không được 
nói chuyện, không được ngủ, không nhận sự cúng dường của thí chủ. Nêu có 


sự chế định phi pháp như vậy, mà không tuân theo cũng không phạm. 


Trưởng lão Lặc-khư-dật (Lakkhanatthera) có thân hình tuấn tú như thân của 
Phạm-vương nên tên là Lặc-khư-dật. 


Hỏi: - Lặc-khư-dật này xuât gia vào lúc nào? 


Đáp: - Vị này cùng một ngàn phạm chí đồng xuất gia (Với cách thức) thiện- 
lai và đặc giới cụ-túc. 


Hỏi: - VỊ Lặc-khư-dật này nhờ nghe pháp gì mà chứng quả A-la-hản? 


Đáp: - Nhờ nghe kinh Quang-Minh liền chứng quả A-la-hán. Tôn giả Mục- 
liên xuât gia được bảy ngày thì đặc đạo. 


Hàm tiểu là cười mỉm, cười nhẹ. Vì sao cười? Đã có nói rõ trong luật rồi, 
không nói lại. 

Từng đốt xương giữ lấy nhau (Atthika- sankhalika) nghĩa là hình dáng của 
ngạ quý, mắt thường không thể thấy được, chỉ có mắt thánh mới xem được. 
Hỏi: - Đại-đức Mục-Liên đã thấy chúng sanh như vậy, tại sao không sinh 
tâm từ bi mà còn mỉm cười? 


Đáp: - Bởi vì ngài Mục-Liên nghĩ rằng nhờ vào tuệ nhãn của Phật nên ta 
thấy được chúng sanh vi tế như vậy và tôn giả tự nghĩ đến thân mình. Do 
suy nghĩ như vậy nên ngài hoan hỷ và mỉm cười. Vì ngài lại thầm nghĩ rằng 
sự khổ như ngạ quỷ này, ta đã thoát khỏi, ta được thiện lợi. Như trong kinh 
có nói: Phật bảo các tỳ-kheo rằng nhân duyên quả báo không thể nghĩ lường. 
Nếu ai nghĩ lường mãi thì trở thành điên cuông. Thế nên, với nhân duyên 
như vậy không thê nghĩ lường. 


Như trong luật bản có nói: Lặc-khư-dật hỏi Mục-liên răng vì sao ngài mỉm 
cười? 


Mục-liên đáp nêu ngài muôn, xin hỏi trước đức Phật. 


Từng đốt xương nối nhau nghĩa là bộ xương với chiều cao một do tuần, 
không có gân thịt. 


Bầy chim bay rượt theo, là chim thật hay do chim biến hóa? Đấy là quỷ đạ- 
xoa. Quỷ này miệng băng sắt như cái mỏ. 


Phát ra tiếng kêu gảo lớn, đây là tiếng kêu gào rống rất khổ não. 


Nếu có người đến đụng chạm vào bộ xương này thì nó bị đau đớn như mụn 
nhọt bị phá vỡ. 


Than ôi! là than thở về sự khổ ấy. 


Pháp sư nói: - Câu văn này dê hiệu. 


Tỳ-kheo chê trách, nghĩa là các tỳ-kheo nói rằng Mục-liên nói lời dối trá 
không thật, cho nên chê trách. 


Phật dạy: - Mục-liên thấy bằng tuệ-nhãn. 


Do đó, trong luật-bản có nói: Mục-liên đã chứng thiên nhãn nên thấy được 
như vậy. 


Phật bảo các tỳ-kheo rằng: - Ta đã từng thấy những chúng sanh như vậy. Khi 
chứng nhât-thiêt-trí dưới cây bô đê, Ta thây được vô lượng vô biên không 
thê lường cảnh giới các chúng sanh ở các thê giới như xem trái xoài ở trong 
bàn tay. 


Người giết bò là hành nghề giết bò; giết rồi lóc thịt đem bán, còn lạ bộ 
xương đem treo trên móc. Do quả báo (của nghiệp) này, người ấy bị đọa lâu 
ngày trong địa ngục, lâu lắm mới được ra khỏi, nhưng dư nghiệp chưa hết 
nên nay mới đọa làm thân hình này. 


Câu từng khúc thịt, người này sau khi giết bò rồi, cắt thịt làm thịt khô, treo 
lên móc, phần xương thì vứt bỏ. Vì sinh sống bằng nghiệp này, đưa đến khi 
chết bị đọa địa ngục. Sau khi chịu quả báo rồi, ra khỏi địa ngục, thọ lấy thân 
hình như khúc thịt khô bị bầy chim rượt theo như đoạn văn ở trước đã nói. 


Câu thứ hai, đây là người bẫy chim, khi bắt được chim, trước tiên chặt đầu, 
chặt cánh, chặt chân rôi lột da và treo trên móc. Do sông băng nghiệp này 
nên khi chêt bị đọa vào địa ngục vv...từng sự việc như trước đã nói. 


Câu không có da, người này thường giết dê... sự việc như nói trong câu giết 
chim. 


Câu có lông như dao, đây là đỗ tế giết heo, thường dùng dao để giết, luôn 
sông băng nghiệp này, khi chêt đọa địa ngục,....sự việc như đã nói ở trước. 


Câu lông như mũi dáo, người này thường săn bắt nai, dùng đáo đâm giết 
chúng chêt. Do nghiệp báo này, khi chêt người ây bị đọa địa ngục... Sự việc 
giông như đã nói ở trước. 


Câu lông như mũi tên, người này trước nay làm quôc Vương. Đôi với người 
có tội, ông ta trừng trị băng nhiêu cách như đâm, cắt, đánh, đập một cách vô 


đạo. Do tạo nghiệp như vậy đưa đến quả báo khi chết bị đọa địa ngỤC... Sự 
việc giông như nói ở trước. 


Câu lông như dùi sắt, khi sinh thời người này làm binh sĩ, thường dùng dùi 
sắt đâm vào ngựa, do quả báo ây nên khi chêt đọa vào địa ngục. Khi thoát 
khỏi địa ngục, nó thọ thân này, thường dùng dùi sắt đầm vào thân. 


Câu lông như kim, khi sinh tiền, người này nói lời chia rẽ, độc ác, chết bị 
đọa địa ngục. Khi ra khỏi địa ngục, nó thọ lây thân này, luôn bị kim đâm 
(vào miệng) 


Câu ngoại thận như cái lu to, trước đây người này làm quan trưởng thôn, xử 
đoán sự việc không lương thiện, với quả báo ẫy khi chết bị đọa địa ngục. 
Khi ra khỏi địa ngục, nó thọ lấy thân hình có ngoại thận lớn như cái lu to. 
Tại sao? Đối với người có tội mà nó có nhận tài vật đút lót thì che dấu tội 
của họ. Nếu không nộp tài vật thì nó bươi móc tội ra. Do đó, nó thọ lấy thân 
hình ây. 


Pháp sư nói: - Nêu người nói trí tuệ làm quan trưởng, cân thận chớ bẻ cong 
sự thật mà phải chịu quả báo như vậy. 


Cầu gian dâm, khi sinh thời, người này thích gian dâm, khi thích thân thê 
mềm mại của ai liền cùng người ây tư thông, chết đọa vào địa ngục, sau khi 
ra khỏi địa ngục, thọ lấy thân nga-quỷ, thường đi vào hầm phẫn. 


Câu ác bà-la-môn (bản này viết chữ yếu nhưng bản dịch Pàly-Hán thì viết 
chữ ác, có lẽ dạng tự giông nhau nên nhằm ở đây dùng chữ ác.- người dịch), 
câu này dễ hiểu. 


Câu cô gái không có da, cô này vốn có làn da mịn màng, tùy thuộc về chồng 
mình nhưng lại lén đem cho người khác. Do quả báo này chêt đọa địa ngục 
trước tiêp xúc thì khoái lạc, sau tiêp xúc thì đau khô, nay nó đang chịu quả 
báo này. 


Câu hôi hảm xâu xí, trong luật đã nó rõ. 


Câu lở loét máu mủ, người nữ này đem lửa than đô lên người đàn bà khác, 
do quả báo này phải chịu....vv...như nói ở trước. 


Câu giêt giặc, câu này dê hiệu. 


Câu tỳ-kheo, tỳ-kheo ác này nhận sự cúng dường do tín tâm của người khác, 
nhưng không hộ trì nghiệp của thần, miệng và ý. Do quả báo này bị đọa địa 
ngục suốt trong thời kỳ của một vị Phật. Sau khi ra khỏi địa ngục, nó bị thọ 
thân ngạ-quỷ. 


Các tỳ-kheo ny, thức-xoa-ma-ny và sa-di xấu ác này không hộ trì thân, 
miệng, ý nên chịu tội như vậy. 


Câu hỏi về sông, pháp sư nói: sông này bắt nguôn từ đâu? 


Đáp:phát nguyên từ núi Tỷ-bà-la (Vebhàrapabbata núi phụ-trùng) cách xa 
một do tuần có cung điện của Long-Vương ngang rộng một do tuần ở cuối 
sông. Thành quách này như cung trời Đao lợi. Nhờ vào phước đức của 
Long-Vương nên có hoa sen thanh tịnh thơm đẹp lớn như bánh xe. Nước từ 
giữa hoa này chảy ra và đi qua ở trên hai địa ngục nên sôi sục lên. Đây là địa 
ngục Hoạch-thang (nước sôi). Hơi nước nóng từ đây bốc lên làm cho nước ở 
trên sôi sục. 


Câu đấu tranh, Mục-kiền-liên nói với các tỳ-kheo: các trưởng lão, thí chủ 
Bình-sa-vương (Bimbisàra) đánh nhau với ly-xa-tử (LicchavI) và nhà vua bị 


thua nên bỏ chạy. 


Vì thương mến thí chủ Bình-sa-vương nên các tỳ-kheo nói với Mục-liên 
răng thây nói lời dôi trá không thật. 


Câu bầy voi, bên sông Diệp-tỳ-ny (Sappinikàya); Diệp-tỳ-ny là tên sông. 
An-xà tam muội (Ànanjasamàdhi). 


Hỏi: - Thân tâm bất động, đây là thiền định thứ tư, tại sao lại nghe tiếng rỗng 
của bây voi khi chúng qua sông? 


Đáp: - Có hai loại tiêng rông. Một, voi nhỏ muôn lội qua sông, thây nước 
sâu nên sợ hãi kêu lên. Hai, voI lớn được xuông nước nên sung sướng mà 
rông kêu lên. 


Chưa thành tựu, là (có đắc mà) chưa thành tựu thiền này, còn gọi là chưa 
thanh tịnh được câu trược, nên còn nghe tiêng voi kêu. 


T-kheo Nghiêm-Hảo (Sobhita) nhớ đến năm trăm kiếp đời quá khứ. Đây là 
nhớ đến từng đời nối tiếp nhau nhưng không biết (nhớ đến lúc) hóa sinh. 


Pháp sư nói: - Nhớ đến năm trăm kiếp sống như thế nào? Vị này khi đã vượt 
qua được đệ tứ thiền định của ngoại đạo, lúc qua đời sinh vào Vô-sắc-giới. 
Từ Vô-sắc-giới, vị ấy qua đời và sinh xuống làm người, xuất gia trong Phật- 
pháp, chứng ba Đạt-trí. Do đó, vị này nhớ năm trăm kiếp nhưng không nhớ 
đến khoảng giữa hai giai đoạn (chuyền sinh), như trong kinh đã nói. 


Phật bảo các ty-kheo rằng trong đệ tử thanh văn của Ta, tỳ-kheo Nghiêm- 
Hảo đứng đâu về khả năng nhớ đên quá khứ. 


Các đại đức, tôi đã giảng thuyết xong bốn pháp ba-la-di. 

Pháp sư nói: - Ba-la-di có bao nhiêu loại? 

Đáp: - Ta nói tất cả có hai mươi bốn loại ba-la-di, ông hãy biết lấy. 
Hỏi: - Hai mươi bốn loại ba-la-di là gì? 


Đáp: - Tỳ-kheo có bốn pháp; tỳ-kheo ny có thêm bốn ba-la-di khác; và mười 
một hạng người (ba-la-dI) không chứng đắc. 


Hỏi: - Mười một hạng người không chứng đắc là gì? 
Đáp: 

- Một, hoàng môn (pandaka) 

- Hai, súc sinh 

- Ba, người hai căn (ubhatobvanjJanaka) 

Ba hạng này không làm nhân duyên để “thọ sinh cho người 
(Ahetukapatisandhika- loại không làm duyên cho kêt-sanh-thức), nên gọi là 
ba-la-di. Nhưng ba hạng này không bị chướng ngại với việc sinh thiên, chỉ 
bị chướng ngại đôi với bôn đạo quả, nên gọi là ba-la-di; không được cho ba 


hạng này xuât gia. 


- Bốn, tặc trụ (Theyyasamvàsaka) 


- Năm, phá nội ngoại đạo (TItthiyapakkantaka) 

- Sáu, giết mẹ (Màtughàtaka) 

- Báy, giết cha (Pitughàtaka) 

- Tám, giết A-la-hán (Arahantaghàtaka). 

- Chín, phá hoại (tịnh hạnh) của tỳ kheo ny (Bhikkhùidù saka). 
- Mười, làm thân Phật chảy máu (Budhiruppàdakà). 


- Mười một, phá hòa hợp tăng (Sanghabhedakà). Mười một hạng người 
này do hành động của họ mà không chứng đạo quả, nên gọi là ba-la-d1. 


Ba hạng: tặc trụ, phá nội ngoại đạo và pháp tịnh hạnh của tỳ-kheo ny thì 
không bị chướng ngại việc sinh thiện, nhưng bị chướng ngại với bôn đạo 
quả. 


Hạng giết cha, mẹ, A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng 
(là năm tội nặng). Năm tội nghịch này làm chướng ngại cả thiên đạo và đạo 
quả. 


Pháp sư nói: - Ba-la-di (của ty kheo tăng và ny) có tám pháp hợp (mười một 
pháp trên) lại thành mười chín. Lại có tỳ-kheo-ny ưa thích, mặc y phục của 
người bạch y nên cộng lại thành hai mươi. Hạng tỷ-kheo ny này không phá 
giới. Lại có ty-kheo lưng dẻo (cong người xuông căn được) , nam căn dài, 
ngậm căn của người khác, ngôi trên căn của người khác. Bốn trường hợp 
này nữa, cộng thành hai mươi bốn. Bốn trường hợp cuối cùng là tùy kết. 


Pháp sư nói: - Tại sao ngậm lấy căn của người khác thì gọi là việc dâm? 
Hành động này với ý dục nên gọi là dâm. Nếu phạm thì không được ở chung 
với tỳ-kheo không được bồ tát, thuyết giới, tự tứ yết ma và không được tham 
dự tất cả các tăng-sự khác . 


Nay tôi xin hỏi trưởng lão: trong từng pháp Ba-la-di trên, có ai thanh tịnh 
không? Hỏi lân thứ nhì, thứ ba cũng như vậy. 


Câu có ai thanh tịnh, pháp sư nói rắng như những câu văn khác, dê hiệu. 


Hết phần chú thích về bốn pháp (ba-la-dy) trong luật Thiện- kiến tỳ-bà-sa 
(Samantapàsadikàya-vinayasamvannanàya- catuthapàràJikavannanà - 
nitthìta). 


Hết phẩm Ba-la-di. 
-OoOoO- 


Tiếp theo mười ba pháp, 

Về ý nghĩa mười ba, 

Các vị tự hiểu lấy. 

Pháp tăng -tàn (Sanghàdisesa). 


Bấy giờ, đức Thế tôn đang đến ở (cư trú) tại thành Xá-vệ. 


Bấy giờ, chỉ cho thời gian đức Phật chế định giới luật cho các đệ tử thanh 
văn, chứ không phải là thời gian theo thể gian. Đến ở (tại) có bốn. Đó là: đi, 
đứng, ngôi, năm. Căn cứ vào bốn pháp này nên gọi là đến ở (cư trú). Như 
người đời nói rằng vua đi ra ngoài đến chỗ vui chơi để đi, đứng, nằm, ngồi 
(ở đó); đức Phật đến ở nước Xá-vệ cũng như vậy. 


Xá vệ là tên của đạo sĩ. Ngày xưa, có đạo sĩ cư trú ở vùng này. VỊ vua thời 
bấy giờ thấy được sự tốt đẹp của vùng đất này nên đến xin đạo sĩ để lập 
quốc, và lấy tên của đạo sĩ là Xá-vệ. Như thành Vương-xá, ngày xưa có vua 
Chuyền-luân, nhiều đời thay nhau trú ở thành này nên có tên là Vương Xá; 
Xá-vệ cũng như vậy. Xá-vệ còn có nghĩa là Có-nhiều. Có nhiều nghĩa là gì? 
Trân bảo những các vật quý hiếm của các nước đều quy tụ về nước nảy, nên 
tên là Có-nhiêu. 


Thành Xá-vệ rất đẹp, 

Người xem không biết chán, 
Mười tiếng. nhạc vang lừng. 
Trong có tiếng. ăn uông. 
Phôn thịnh nhiều của quý, 
Như cung trời Đề thích. 


Ca-lưu-đà (Làludày!) là tên của vị tỳ-kheo. 


Ý dâm dục bùng cháy, là bị lửa dâm dục thiêu đốt nên nhan sắc tiều tụy, 
thân thê hao gây. 


Pháp sư nói: - Các câu văn tiêp theo dê hiệu, không cân giảng giải. Nêu có 
chô nào khó hiệu, tôi sẽ giảng giải. 


Ý loạn ngủ nghỉ vì tâm ý không ổn định nên ngủ nghỉ như vậy. Nếu ngủ ban 
ngày thì trước hết phải nghĩ đến bây giờ là lúc nào, và lúc nào sẽ thức dậy. 
Như trong kinh có nói rằng Phật bảo các tỳ-kheo: sau khi tắm rửa, nếu các 
ông muốn ngủ, hãy suy nghĩ răng ta sẽ thức dậy khi tóc chưa khô. Nên ngủ 
(với thời gian và suy nghĩ) như vậy. Về ban đêm, cũng phải biết khi mặt 
trăng đến chổ... ta sẽ thức dậy. Nếu không có trăng thì sao đến chỗ... đa SẼ 
thức dậy. Trước tiên phải nệm Phật, và tùy theo tâm mà chánh niệm về mỗi 
pháp trong mười thiện pháp (thập niệm) rồi sau đó mới ngủ. 


Nhưng tỷ-kheo ngu sĩ này không niệm như vậy mà ngủ, bị sắc dục trói buộc 
sai khiến nên lộng âm xuất bất tịnh (Asuci-tinh). 


Trừ trong mộng, pháp sư nói: - Trong bản luật có nói trừ trong mộng. Lộng 
âm và mộng đêu xuât tinh, tại sao trừ mộng? 


Đáp: - Đức Phật quy chế giới căn cứ thân nghiệp chứ không quy chế trên ý 
nghiệp, nên trong mộng không có tội. Như trong luật bản, đức Phật bảo các 
ty-kheo rằng các ông nên thuyết giới như thế này: Tỳ-kheo nảo có ý lộng âm 
xuất tính phạm tăng-già-bả-th-sa (Sancetankà - Sukhavissatthi- 
sanghàdIseo). 


Xuât tính, vì thích thú cô làm và biệt rõ tinh xuât ra, không có tâm xâu hô, e 
SỢ. 


Tỉnh, theo trong luật có bảy loại, tỳ-bà-sa (sách chú giải) giải thích rộng có 
mười loại. Mười loại ấy là: xanh, vàng, đỏ, trắng, gỗ, màu da, màu dầu, màu 
sữa, màu lạc, màu tô. 


Tình ra khỏi chô cũ, chô cũ này tính ở chô eo lưng. Lại có người nói không 
phải vậy mà toàn thân đêu có tính, chỉ trừ ở tóc, móng, da khô. 


Nếu tinh rời khỏi vị trí cũ, đến niệu đạo hay không đến và xuất ra với dung 
lượng đủ làm no một con ruôi (E-kà khuddakamakkhikà piveyya), thì cũng 


phạm tội tăng-già-bả-thi-sa. Nếu do trời nóng, làm việc, đi lại, vận động, hay 
bệnh tật mà tính tự xuât thì không phạm. 


Có bốn trường hợp mộng: 


1. Bốn đại chủng không điều hòa. 
2. Sự việc đã gặp. 

3. Do chư thiên. 

4. Mộng tưởng. 


Hỏi: - Thế nào là mộng do bốn đại không điều hòa? 


Đáp: - Khi ngủ, mộng thấy núi lở, hoặc bay lên không trung, hoặc bị cọp, 
sói, sư tử rượt. Đây là mộng do bôn đại không điêu hòa, cảnh hư vọng không 
thật. 


Mộng do trước đây đã thấy, như ban ngày thấy trắng, đen, nam, nữ, đêm đến 
mộng thây lại nên gọi là do thây trước. Mộng này hư dôi không thật. 


Mộng do chư thiên, có vị thiên là thiện tri thức, có vị thiên là ác tri thức. 
Nếu là thiện tri thức thiên thì hiện ra mộng thiện làm cho người (năm mộng) 
được điềm thiện. Aùc tri thức làm cho người bị ác tưởng nên hiện ra ác 
mộng. Mộng này có thật. 


Mộng do tưởng, tiền thân người này hoặc có phước đức, hoặc có tội. Nếu có 
phước đức thì hiện ra mộng thiện, có tội thì hiện ra mộng ác. Như giấc mộng 
của mẹ Bồ-tát khi ngài vào thai mẹ (Bodhisatassa màtà viya 
puttapatilàbhãni- mittam). Bà mộng thấy voi trắng từ cung trời Đao-lợi 
giáng hạ và nhập vào hông bên phải của mình. Đây là mộng tưởng. 


Nếu mộng thấy lễ Phật, tụng kinh, trì giới, bố thí, làm các việc công đức thì 
cũng là mộng tưởng. 


Pháp sư nói: - Loại mộng này, lúc đang mộng có thể phân biệt được nên 
không phải là (mộng) tưởng phải không? 


Đáp: - Cũng không ngủ, cũng không thức. Vì nếu nói ngủ mà thấy mộng thì 
trái với a-ty-đàm (luận). Nêu nói thức mà thây mộng, thây biệt đang hành 
dục thì trái với luật. 


Hỏi: - Có gì trái? 


Đáp: - Nếu mộng thấy hành dục (mà có tội) thì không ai thoát tội cả. Lại 
nữa, trong luật có nói trừ trong mộng vô tội. 


Hỏi: - Nếu như vậy thì loại mộng này không có thật? 


Đáp: - Không phải không thật. Vì sao? Như là con khỉ ngủ. Trong kinh có 
nói răng Phật bảo: này đại vương, người thê gian mộng cũng như con khỉ 
ngủ, cho nên có mộng. 


Hỏi: - Mộng là thiện hay là vô ký? 


Đáp: - Cũng có lúc thiện, lúc ác, lúc vô ký. Nếu mộng lễ Phật, nghe pháp, 
nói pháp là công đức thiện. Nêu mộng sát sinh, trộm cướp, gian dâm là 
mộng bât thiện. Nêu mộng thây màu đỏ trắng xanh vàng là mộng vô ký. 


Hỏi: - Nếu như vậy thì có thọ quả báo không? 


Đáp: - Không thọ quả báo. Vì sao? Vì tâm (ý) nghiệp quá yếu ớt nên không 
(đủ sức) để đưa đến quả báo. Thế nên trong luật nói rằng chỉ trừ trong mộng. 


Tăng-già-bà-thi-sa: tắng-già chỉ cho Tăng; bà nghĩa là bắt đầu; thi-sa nghĩa 
là tàn (phần cuối cùng) còn lại. 


Hỏi: - Tại sao gọi tăng là bắt đầu (sự việc)? 


Đáp: - Tỳ-kheo này đã phạm tội, nếu muốn thanh tịnh thì đi đến gặp tăng 
chúng, và việc đầu tiên là tăng cho pháp ba-lợi-bà-sa (parivàsa- biệt trú ) nên 
gọi là bắt đầu. Sau khi cho (và hành) pháp ba-lợi-bà-sa xong, lại cho thi 
hành sáu đêm ma-na-đỏa (Mànatta- ý hỷ, hoan hỷ) đó là khoảng giữa. GIai 
đoạn cuối cùng (tàn) là cho pháp a-phù-ha-na (Abbhàna- xuất tội) Do đó, 
được gọi tăng-già-th1-sa. 


Pháp sư nói: - Chỉ cần hiểu đúng ý nghĩa chứ không cần nghiên cứu về văn 
tự. Tội này chỉ có tăng mới (chữa) trị được, chứ một hay hai ba người thì 
không làm gì được, nên gọi là tăng-già, bà-thi-sa. Nếu bị tội cố ý làm xuất 
tinh, phải biết tướng trạng khi tạo phương tiện (để phạm tội. 


Phải biết phương tiện nghĩa là (biết) ta đang xuất sắc (chất) bên trong ra, 
muốn xuất ngoại sắc, xuất cả nội và ngoại, với cử động trong khoảng không, 
làm phương tiện như vậy nên gọi là phương tiện. Thời gian (nam căn) phát 
khởi, có năm trường hợp: một là khi dục nồi lên, hai là mắc đại tiện, ba là 
tiểu tiện, bốn là gió động, năm là bị trùng tiếp xúc. 


Khi dục nỗi lên thì nam căn cương cứng xử dụng được, qua thời gian nảy thì 
không cương nữa. Bốn trường hợp kia cũng như vậy. Lại nữa vào buổi sáng, 
giữa trưa, chiều và tối cũng gọi là thời gian (nam căn phát khởi) trừ bị bệnh. 


Như vậy có mười câu, bắt đầu là câu màu xanh, cũng có mười. Trong luật có 
nói rằng bắt đầu là niệu đạo (ống dẫn) nội sắc và ngoại sắc, tiếp xúc nhau 
gây cảm giác (thích thú). Tác động trong khoảng không, không có nội hay 
ngoại sắc, vì tự hành động (tạo thích thú) nên bị tội. 


Trùng, loại trùng này thân có lông (tức là con ghẻ, - người dịch) gây cảm 
giác ngứa làm (căn) khởi lên và xử dụng (căn gây cảm giác) được. Nếu (xuất 
tinh) đề làm thuốc, bồ thí, cúng tế, thí nghiệm, câu sinh thiên, cấy giống, với 
những trường hợp này đêu bị tội. Nếu cố ý mà tỉnh xuất ra ngoài thì phạm 
tăng-già-bà-thi-sa. Nếu cố ý làm xuất tinh mà tinh không xuất thì không bị 
tội. Nếu tinh tự xuất chứ không do cố ý thì cũng không bị tội. 


Pháp sư nói: - Câu tiếp theo dễ hiểu. Tỳ kheo nào phạm tội, đến gặp vị luật 
SƯ. 


Vị luật sư nên hỏi theo trình tự: trước hết phải ra lệnh (cho đương sự) không 
được nói lời che dấu, như ra lệnh rằng ta như thầy thuốc, ông như người 
bệnh, nếu đau đầu mà nói đối là đau chân thì thầy thuốc có cho thuốc bệnh 
cũng không hết. Và vị luật sư lại quở trách rằng thầy (thuốc) không xét cho 
đúng thì không biết cách cho thuốc. Thế nên, ông phải nói rõ với tôi từng sự 
việc. Nếu trọng thì kết tội trọng, nếu khinh thì kết tội khinh. Trước hết, vị 
luật sư phải xem xét mười một trường hợp dâm dục và mười một phương 
tiện. 


Hỏi: - Mười một trường hợp dục là gì? 
Đáp: 


1. khoái lạc khi muốn xuất tinh. 
2. khoái lạc khi đang xuất tinh. 


3. khoái lạc khi đã xuất. 

4. khoái lạc với sự dâm dục. 

5. khoái lạc vì tiếp xúc. 

6. khoái lạc khi ngứa. 

7. khoái lạc khi thấy. 

8. khoái lạc khi ngồi. 

9. khoái lạc khi nói. 

10. khoái lạc nơi gia đình thân á!. 
I1. khoái lạc khi bẻ cây. 


Thích thú muốn xuất tinh, tỳ kheo nào khi dục nồi lên, tâm ham muốn, muốn 
cảm giác thích thú nên cô xuât tính. Tĩnh xuât thì phạm tăng-g1à-bà-th1-sa. 


Nếu cố làm mà tinh không xuất, phạm thu-lan-dá. Tỳ-kheo nào năm ngủ với 
tâm tưởng đến dục, trước tiên tạo phương tiện dùng đùi kẹp chặt căn, hay 
dùng tay nắm căn, tưởng đến việc dục rồi ngủ, (do đó) nên năm mộng và 
xuất tinh, phạm tội tăng-g1à-bà-th1-sa. Nếu dục phát sinh thì quản bất tịnh để 
diệt dục ẫy đi, ngủ với tâm thanh tịnh không cấu trược mà bị mộng xuất tinh 
thì không có tội. Đây gọi là ưa thích muốn xuất tinh. 


Thích thú khi xuất tinh, tỳ-kheo nào mộng thấy làm việc dâm dục, ngay khi 
xuất tinh thì thức dậy nhưng không tác động vào căn (để xuất tinh nữa) thì 
không có tội. Nếu khi tỉnh xuất, người này có tác động vào căn thì có tội. 
Nếu ngay khi tính xuất, vị ấy với suy nghĩ đừng cho (tỉnh làm cho) dơ bần y, 
chiếu, không muốn cho chảy ra nên dùng tay nắm chân căn để đưa tinh ra 
ngoài (các chỗ khác để giặt) thì vô tội. Nếu có tâm thích thú thì bị tội. Đây 
gọi là thích thú ngay khi xuất tinh. 


Sau đó, không tiếp xúc với căn nữa thì vô tội. Nếu muốn khoái lạc nên tiếp 
tục lộng âm cho xuât tinh thì bị tội. Đây gọi là thích thú sau khi xuât tĩnh. 


Thích thú vì sự dâm dục, ty-kheo nào khi dục nồi lên, năm lấy người nữ mà 
tinh xuất thì vô tội. Tại sao? Vì bị đối tượng dâm (chi phối) nên chỉ phạm tội 
đột-cát-la. Nếu đi vào đúng cảnh giới (căn) của người nữ thì phạm tội ba-la- 
di. Nếu nắm (người nữ) rồi lại thích thân thể mềm trơn, nhưng không đi 
đúng vào phạm tướng của ba-la-di, tỉnh xuất ra thì phạm tội tăng tàn. Đây 
gọi là khoái lạc do ham muốn. 


Khoái lạc do tiêp xúc. Có nội xúc và ngoại xúc. Nội xúc là đưa tay rờ thử là 
cứng hay mêm. Do sự tiêp xúc này nên xuât tính thì không phạm. Nêu có ý 


thích thú muốn xuất thì bị tội, đây là nội xúc. Ngoại xúc là tỳ-kheo với tâm 
dâm dục tiếp xúc thân người nữ: nếu vì bồng hay xúc chạm chỗ mềm trơn 
mà bị xuất tinh thì không phạm nhưng vuốt ve (vì khóai lạc nên xuất tinh) 
thì bị tội tăng tàn. Nếu ưa thích tiếp xúc và ưa thích sự khoái lạc nên xuất 
tỉnh thì đều phạm tội. 


Khoái lạc vì ngứa, do ghẻ, lác, vi khuẩn gây cảm giác nên nam căn khởi lên, 
dùng móng tay gãi ngứa nên bị xuât tính thì vô tội. Nêu căn đã khởi lên, 
nhân đó tác động cho xuât tinh thì phạm tội. 


Khoái lạc do thấy, tỳ kheo nào căn khởi lên do thấy nữ căn, mà nhìn kỹ nên 
xuât tinh, không phạm tội tăng-tàn mà phạm tội đột-cát-la. Nêu thây rôi, lại 
tác động căn cho xuât tinh thì phạm tăng-tàn. Đây gọi là khoái lạc do thây. 


Khoái lạc do ngồi, tỳ-kheo cùng người nữ ngồi chỗ vắng, cùng nói chuyện 
nên xuất tinh, không bị tội này, nhưng vì cùng ngồi chỗ vắng với người nữ 
nên bị tội khác. Nếu đang ngồi mà tâm dục nổi lên, nhân đó cử động eo lưng 
(cho xuất tinh) thì phạm tội tăng-tàn. Đây gọi là khoái lạc do ngồi. 


Khoái lạc do nói ở chỗ vắng, cùng người nữ nói chuyện như hỏi rằng căn 
của cô thế nào đen hay trắng, mập hay gầy. Nếu do nói chuyện mà xuất tỉnh 
thì vô tội nhưng vì nói lời thô tục nên phạm tội tăng-tàn. Nếu nói lời khoái 
lạc mà xuất tỉnh có tác động của tâm nên hành động thì phạm tăng-tàn. Đây 
là khoái lạc do lời nói. 


Khoái lạc do thân ái gia đình, tỳ-kheo trở về nhà thí chủ (cha mẹ mình) với ý 
nghĩ đây là mẹ, là chị em nên đưa tay vuốt ve, hoặc ôm bị xuất tinh thì 
không phạm. Do xúc chạm nên phạm tội đột-cát-la. Nếu cố ý nên vuốt ve để 
xuất tinh thì phạm tội. Đây gọi là khoái lạc do thân mến gia đình. 


Khoái lạc do sự bẻ cây cối, trai và gái thể hẹn nhau, dùng hương hoa trầu 
câu để làm quà tặng qua lại với nhau, nói rằng lấy vật này đề kết thân. Tại 
sao? Hương, hoa, trầu cau đêu từ cây cối mà có nên gọi là sự bẻ cây. Nếu 
người nữ đáp rằng qùa tặng rất tốt, qùa của đại đức tặng rất thơm và đẹp, em 
sẽ tặng quà lại sau để thầy nhớ đến em. Nghe nói như vậy, ty-kheo nôi dâm 
dục lên nên xuất tỉnh thì không phạm. Nếu vì vậy mà cô ý làm xuất tinh thì 
phạm. Lại nữa, nhân đó cô làm mà không xuất tinh thì phạm thu-lan-dả. 


Pháp sư nói: căn cứ mười một trường hợp này, sau khi vị luật-sư xem xét rõ 
ràng rôi và (biêt) có tội hay không tội, khinh hay trọng. Nêu khinh thì nói 


khinh, trọng thì nói trọng, như pháp trị phạt được nói trong luật. A1 làm được 
như vậy thì tốt. Như thầy thuốc giỏi xem xét các bệnh và cho thuốc tỳ theo 
bệnh. Người bệnh hết bệnh thì thầy thuốc được thưởng. 


Đầu tiên có ý muốn xuất tinh (nhưng không lộng âm), nghĩa là tâm muốn 
xuât tinh nhưng không lộng âm và không tác động nam căn mà tinh xuât ra 
thì không phạm. 


Nếu rờ nắm, gãi (nam căn) nhưng không cố ý làm xuất tinh thì không phạm. 
Nêu có ý muôn xuất tính thì có tội. 


Trừ trong mộng, tỳ-kheo nào mộng thấy hành dâm với người nữ, hoặc mộng 
thấy ôm nhau, ngủ với nhau. Tuần tự những việc dâm dục như vậy, ông hãy 
biết rõ, nếu xuất tỉnh thì không phạm tội. Nếu khi đang xuất tỉnh mà thức 
dậy, nhân đó lại muốn thích thú với sự xuất tinh nên dùng tay năm căn hay 
hai đùi kẹp căn lại thì phạm. Thế nên tỳ-kheo có trí tuệ nêu nằm mộng thì 
cần thận chớ cử động hưởng ứng. Nếu khi xuất tinh vì sợ dơ bẩn y, chiếu 
nên lấy tay năm (căn) đi đến chỗ rửa thì không phạm. Nếu căn bị ghẻ, bị vết 
thương nên thoa dầu, hoặc xức thuốc...không thích thú nhưng tinh bị xuất ra 
thì không phạm tội. Người điên cuồng bị xuất tỉnh thì không phạm tội. 
Người phạm đầu tiên và khi chưa chế giới thì không phạm tội. 


Hết pháp tăng-già-bà-thi-sa thứ nhất. 
-—-Oo0O--- 
(Samauta- pàsadikàya- vinayasamvannanàya- sukkavisathis 
kkhàdàpavannanà-nritthità) 
-—-OoÚO--- 
Pháp tăng-tàn thứ hai (Sanghàdisesa.2) 
Bấy giờ, đức Phật ở tính xá Cấp-cô-độc viên, rừng Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Pháp sư nói: - Ý nghĩa này đã giải thích ở trước, đây là văn từ của giới xúc 
chạm. Có chô nào khó hiệu, tôi sẽ giải thích. 
Ở nơi trú xứ a-lan-nhã, đây không thật sự là a-lan-nhã. Gọi là không thật sự 


vì là ở trong rừng phía sau tinh xá.Chồ ở của tỳ-kheo này bốn mặt có phòng 
và giữa có nội thât, được trang hoàng rực rỡ với những vật trang trí xinh đẹp 


tinh xảo bên trong phòng để phục vụ cho sự ham muốn của riêng mình chớ 
không phải đê tư duy thiện pháp. 


Mở một cửa sô, nêu mở một cửa (sô) thì các chô khác đêu tôi lại. Nêu mở 
những cửa khác ra và đóng cửa này lại thì chô này cũng tôi. 


Nói như vậy xong, cô gái bà-la-môn suy nghĩ: ý bà-la-môn này muôn xuât 
gia. 


(Việc) cần che đậy mà lại nói ra, nghĩa là (cô ta) nói việc ấy ra thì muốn 
ngăn chận ý muốn xuất gia của bà-la-môn kia. 


Tại sao vị cao đức mà lại làm việc xâu như vậy? 


Cao đức là vị dòng họ sang trọng đức hạnh cao quý, cũng gọi là dòng họ 
Ølàu có cao quý. 


Nữ là phụ nữ đã có chông, hoặc chưa có con. 


Dâm dục (otinna) làm tâm biến loạn, nghĩa là dâm dục nhập vào thân cũng 
như quỷ dạ xoa nhập vào tâm, cũng như con voi bị lún trong bùn không thê 
ra khỏi. Dâm loạn là tâm ý thay đôi và bám chặt theo đối tượng, không còn 
tàm quý, hoặc tâm thay đôi theo dục hoặc dục thay đôi theo tâm. Do đó, 
trong luật-bản nói có nói rằng dâm loạn làm thay đổi tâm ý, tâm liền bị 
nhiễm trước, cũng gọi là bám chặt do luyến ái, vì thân xúc chạm nhau, bám 
chặt lây nhau. 


Mới sinh tức là vừa sinh ra, đứa bé mới sinh thân còn ướt chưa khô, nếu cố 
xúc chạm thân nó (với tâm dâm dục) cũng gọi là phạm tăng-tàn. Nếu vượt 
qua phạm vi (giới) này thì phạm ba-la-di. Nếu cùng ở một chỗ văng thì 
phạm ba-dạ-đề. Đối với trẻ mới sinh mà còn (bị phạm) như vậy, huống chỉ 
với người lớn. 


Bắt đầu là nắm tay, xúc chạm phần mềm trơn, đây là hành động xấu. Do đó, 
trong luật bản nói răng hoặc năm tay. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ nói rõ về tay, bắt đầu là khủy tay, cho đến móng tay 
đêu gọi là tay. Có chô nói răng từ cánh tay đên móng tay cũng gọi là tay. 


Tóc, chỉ cho tóc không có xen với loại khác. 


Kêt là búi tóc. Tạp tơ là tóc kêt với tơ năm màu hòa lân với tóc và với hoa 
chiêm-bặc vv... 


Tóc xen lân với vàng bạc, hoặc đông tiên vàng hay bạc, hoặc hoa vàng, hoa 
bạc, và các loại trang sức quý báu khác đêu gọi là xen lần với vàng bạc. 


Tỳ kheo nào năm các loại tóc như vậy đều phạm tăng tàn. Nếu tỳ-kheo nói 
răng tôi chỉ năm (vật) xen lân với tóc, thì không bị tội này. Nêu tỳ-kheo nắm 
lây một sợi tóc (trên đầu phụ nữ) cũng bị phạm tăng tàn. 


Ngoài tóc và tay ra xúc phạm chỗ khác đều gọi là hần mềm mướt. Tỳ-kheo 
nào xúc phạm một phần nảo thân thể của người phụ nữ, đều bị phạm tăng- 
tàn. Giới xúc chạm này, hoặc năm tay, năm tóc, xúc chạm chỗ mềm (mại) 
mướt thì phân biệt có mười hai chổ. Sau đây, tôi sẽ trình bày. 


Thứ nhât là năm, xúc chạm. Trong luật-bản nói rắng năm (là) không vuôt ve 
xúc chạm; không năm và không vuôt ve thì gọi là tiệp xúc. Năm nghĩa là giữ 
chặt lây một chô, gọi năm các câu khác dê hiệu. Nay, giải rõ những câu văn 
này. 


Đôi với nữ tưởng là nữ: với tâm dục, tỳ kheo xúc chạm thân thê người nữ, 
trong luật đã nói rõ. Nêu năm thì phạm tăng-tàn. Nêu năm trôi thả ra, năm lại, 
năm nhiêu hay ít đêu phạm tăng tàn. 


Tỳ-kheo dùng một tay xúc chạm vào một chỗ cho đến một ngày, phạm tăng 
tàn. Vì sao? Vì không cử động tay nhưng cô xúc chạm nên cũng phạm. 


Xúc chạm bên dưới, từ đầu đến dưới chân, năm vảo (bất kỳ chỗ nào) không 
thả ra cũng phạm một (chô là một) tăng-tàn. Nêu thả ra rôi năm lại, tùy theo 
sự năm nhiêu hay ít, môi lần một tăng-tàn. 


Xúc chạm ở trên, từ chân đên đâu cũng như vậy. 
Cúi xuông xúc chạm, đâu tiên nắm tóc người nữ, rôi cúi đầu xuông ngửi 
(hôn lên tóc) tùy theo môi hành động tiêp xúc nhau, phạm môi tăng-tàn. Kéo 


lôi, là lôi kéo vào thân mình. Đãng là buông thả, xô đây ra. 


Nắm dẫn đi, năm (thân thể) người nữ đi xa một do tuần, không thả tay, phạm 
một tăng-tàn. 


Nếu thả ra rồi nắm lại, cứ mỗi lần nắm là một tăng-tản. 
Nếu nắm cách y, cách vật trang sức (Abharana), phạm thu-lan-dá. 
Nếu nắm xuyên qua y, đụng vào da thịt, phạm tăng-tàn. 


(với những hành động như trên): với người nữ mà tưởng người nữ, phạm 
tăng tàn; nghi người nữ, phạm thu-lan-dá. Với người nữ mà tưởng là hoàng- 
môn, thu-lan-dá.Với người nữ mà tưởng là đàn ông, phạm thu-lan-dá. Với 
người nữ mà tưởng là súc sinh, phạm thu-lan-dá. Với hoàng môn mà tưởng 
là hoàng môn, phạm thu-lan-dá; nghi hoàng môn phạm đột-cát-la. Với đàn 
ông hay súc sinh mà tưởng hoàng môn, phạm đột-cát-la. Với đàn ông mà 
tưởng là đàn ông, phạm đột-cát-la; nghi là đàn ông, phạm đột-cát-la. Với đàn 
ông mà tưởng là người nữ, súc sanh thì phạm đột-cát-la. Với súc sanh mà 
tưởng là súc sanh, phạm đột-cát-la. 


Với hai người nữ, năm cả hai người nữ thì phạm hai tăng-tàn. Nếu nắm 
nhiều người nữ thì phạm nhiều tăng tản. Nhiều người nữ cùng tập trung lại 
một chổ, nêu nắm tất cả, tính theo số người nữ ấy, cứ một người nữ, phạm 
một tăng-tàn. Nếu không năm được vào người nữ ở giữa thì với người này, 
bị phạm thu-lan-dá. 


Tỳ kheo nào dùng y quấn lấy nhiều người nữ và lôi kéo đi, phạm thu-lan-dá. 
Đôi với người nữ ở giữa không đụng với y thì phạm đột-cát-la. 


Tỳ kheo dùng đây cột lấy y phục người nữ (đang mặc), phạm đột-cát-la. 


Nhiều người nữ ngồi theo thứ tự với đầu gối gác lên nhau, tỳ-kheo nào năm 
vào (đầu) người thứ nhất thì phạm tăng-tàn, với các cô còn lại, bị phạm đột 
cát la. Nếu họ cùng nắm y phục của nhau, tỳ kheo nào nắm người nữ thứ 
nhất thì bị phạm thu-lan-dá, với người nữ thứ hai thì bị phạm đột-cát-la, với 
người nữ thứ ba trở xuống thì không phạm tội. 


Nếu xúc chạm vào y phục thô dày của người nữ (đang mặc) phạm thu-lan- 
dá. 


Xúc chạm trên y phục mỏng mịn của người nữ (đang mặc) phạm tăng-già- 
bà-thi-sa. 


Ty-kheo nào cùng người nữ chạm tóc với tóc, chạm lông với lông, chạm 
móng với móng, phạm thu-lan-dá. Tại sao? Vì tiếp xúc không có cảm giác. 
Pháp sư nói: dùng tóc cột nhau bị một tội hay nhiều tội. Như không mặc y 
phục mà nằm ngồi trên giường ghế của tăng, chạm một sợi lông vào chỗ 
ngồi nằm thì phạm một đột-cát-la. Trường hợp này đối với người nữ không 
phải như trên, bị một tội thu-lan-dá, không bị nhiều tội. Xin nói lại bài kệ 
của cô đức La-hán: 

Xứ tưởng và dục xúc 

Biết đúng không nghỉ ngờ 

Như trong luật đã nói 

Tội trọng, ông phải biết 


(Vatthusannà ca ràgo ca phassam pativi- Jànanà, yathà nidditthaniddese 
garukam tena kàraye) 


Xứ, nghĩa là người nữ. 

Tưởng là tưởng người nữ. 

Dục là muốn xúc chạm chỗ mềm mại trơn mướt (của người nữ) 
Xúc là biết rõ xúc chạm thân người nữ. 

Đủ các yếu tố trên thì phạm tăng-tàn. 

Nếu khác đi (không đủ yếu tố) thì phạm thu-lan-dá. 


Nếu xúc chạm thân người nữ với tâm dâm dục thì phạm tăng-tàn. Nếu xúc 
chạm mà không có tâm dâm dục thì phạm đột-cát-la. 


Nêu có người nữ năm ngủ trùm tâm áo, ty-kheo muôn rờ xúc chạm áo nhưng 
chạm nhâm vào thân người nữ, phạm tăng-tàn. 


Đến câu chụp lấy, không tưởng là người nữ, dùng tay chụp lấy thân người 
nữ, phạm tội đột-cát-la. 


Người nữ cùng tỷ-kheo ngồi một chỗ, người nữ tâm bị tình dục chỉ phối, 
năm lấy, rờ, chạm vào tỳ-kheo. Tỳ-kheo có tâm dâm dục cử động thân 
(hưởng ứng), phạm tăng tàn. 


Pháp sư nói: - Tuần tự theo như vậy, đối với hoàng môn, đàn ông, súc sanh 
thì bị tội nặng hay nhẹ hãy biệt lây. BỊ người nữ chụp lây, ty-kheo có dục 
tâm và cảm thọ thích thú nhưng không động thân (hưởng ứng) phạm đột-cát- 
la. 


BỊ người nữ đánh, vỗ, tỳ kheo có dục tâm, thích thú, đều phạm đột-cát-la. 


Với tâm dâm dục, tỳ-kheo biểu hiện hình tướng như đưa mắt (liếc), cử động 
thân, động tay, động chân, với những điệu bộ biêu hiện các ý tưởng dâm 
dục, đêu phạm đột-cát-la. 


BỊ người nữ xúc chạm vào thân, tỳ-kheo có dục tâm nhưng không cử động 
thần (hưởng ứng), vô tội. 


Cầu thoát, tỳ-kheo nào bị phạm hạnh nạn, nên đây vào, xô ra, kéo lôi, giật ra 
đê được thoát khỏi, tât cả hành động trên, không phạm. 


Nếu bị người nữ trẻ tuổi khỏe mạnh bồng nhiên ôm lấy tỳ kheo mà tỳ-kheo 
sức yêu không thê cử động được, phải bị tùy thuộc vào hành động của cô ta. 
Đên khi sắp hành dâm, tỳ kheo tìm cách chạy và được thoát, vô tội. 


Không cô (ý) nghĩa là không cô ý xúc chạm thân người nữ, hoặc khi người 
nữ dâng bát, dâng các món ăn, nên xúc chạm nhau, vô tội. 


Vô tưởng, nghĩa là tỳ kheo không tưởng đến người nữ (ấy), vì công việc nên 
đi đến (việc) xúc chạm vào họ chứ không cô ý, như vậy vô tội. 


Không biết, nếu người nữ dùng trang phục của đàn ông, tỳ-kheo không biết 
nên năm lấy, vô tội. 


Không cảm thọ, nếu nhiều người nữ cùng nắm lấy tỳ-kheo, tỳ kheo không 
cảm giác lạc thú, vô tội. 


Các trường hợp không bị tội: Người phạm đầu tiên, lúc chưa chế giới, tâm bị 
cuông điên. Hêôt phân giải thích giới tăng-già-bà-th-sa thứ hai. 
(padabhaJaniyavannanànrtthità). 


Sau đây là phần quy chế thêm về giới xúc chạm. (Thuộc giới này), từ thân 
và tâm phát sinh hai loại cảm thọ là lạc và không khô lạc (xả thọ), gọi là hai 
thọ. 


Nghĩ đến mẹ, vì nhớ nghĩ nên xúc chạm vào thân mẹ, phạm tội đột-cát- la; 
đối với chị em gái cũng vậy. Tại sao? Người nữ là oán-gia của người xuất 
81a. Nếu mẹ bị ngã xuống nước, tỳ kheo không nên đưa tay vào nước năm 
lấy. Nếu tỳ kheo có trí tuệ nên dùng thuyền để tiếp cứu hoặc dùng tre, gỗ, 
dây, gậy để tiếp cứu. Nếu không có tre, gô, dây, gậy thì cối y uất-đa-la-tăng 
để tiếp cứu. Nếu mẹ đã nắm được y rồi, tỳ kheo nên kéo lấy (mẹ theo) y. 
Đến bờ, nếu mẹ vẫn còn sợ, tỳ kheo nên nói với mẹ rằng đàn-việt đừng sợ 
nữa, tất cả (các pháp) đều vô thường, nay đã được sông TỒi, có gì đáng sợ 
nữa. Nếu quá suy nhược nên mẹ bị chết, tỳ kheo được tự tay tắm liệm mẹ, 
vô tội; không được bỏ (thây mẹ) . Nếu mẹ bị rơi trong bùn, giếng thì cũng 
vậy. 


Không được nắm lây tất cả y phục đồ dùng của phụ nữ, năm vào phạm đột- 
cát-la, trừ khi nhận bố thí thì được cầm lấy. 


Đối với hình tượng phụ nữ bằng tranh vẽ, gỗ hay đất sét, tỳ kheo (không 
được cầm vì) cầm nắm vào, bị tội đột-cát-la. Nếu của người bố thí thì được 
xử dụng tùy chỗ. Không được nắm lấy ngũ cốc chỉ trừ gạo. Nếu đường đi 
ngang qua ruộng ngũ cốc thì không phạm. Đối với mười loại (vật quý) như 
ngọc thật, ma-ny, xa-cử, mã-não, san-hô, hồ-phách, vàng, bạc, lưu-ly, kha 
bối (vỏ sò dùng làm tiền tệ -- người dịch) không được câm nắm, nếu ngọc 
(trai) còn dính thịt chưa làm sạch thì được năm. Nếu tỳ kheo bị các loại 
bệnh, người ta cho (các vật ấy) để làm thuốc uống, xúc vết thương thì được 
lây. 


Đối với san-hô, kha-bối chưa được mài sạch thì được cầm. Đối với vàng bạc 
mà người ta pha chế làm thuốc thì được cầm. Nếu vàng bạc pha chế với 
đồng thiếc (thành vật) không có màu vàng bạc thì được cầm. Đối với nhà 
của người làm bằng các loại báu, cột bằng lưu-y, xà nhà bằng bạc, quấn 
buộc bằng vàng, cả ngôi nhà đều làm bằng vật quý báu như vậy, tỳ kheo 
muốn thuyết pháp, được phép ngồi trên tòa (trong nhà ấy) vô tội. 


Đối với tất cả các loại binh khí, tỳ kheo không được cầm nắm; vật chưa hoàn 
thành thì được phép cầm. Nêu có người cúng binh khí, chúng tăng không 
được câm và bán, được phép đập cho hư đi đề dùng theo chô thích hợp. 


Tỳ kheo đến chỗ chiến đấu, thấy có binh khí bị vứt bỏ, trước phải đập cho 
hư rồi mới được lượm lấy. Nếu được tấm thuẫn (tắm che) thì phá ra làm ván 
để dùng lặt vặt. 
Không được cầm các loại nhạc khí, nếu chúng chưa thành hình, còn ở dạng 
nguyên liệu, thô sơ thì được cầm. Nếu có người cúng cho các vật ấy, được 
phép bán tùy ý. 


Câu dạ-xoa-ny (nữ) cho đến không được nắm lấy chư thiên (nữ) ở cõi trời 
Tha-hóa-tự-tại: năm họ thì phạm thu-lan-dá. 


Pháp sư nói: - Các câu văn tiệp theo dê hiêu (Samantapà sàdikàya 
Vvinayasamvan- nanàyakàyasamsaggavannanà nitthità) 


Chú Giải Luật Thiện-Kiến 
- Quyên 12- 


-OoOOo- 


Quyên thứ mười ba 
Câu súc sinh nữ là rồng nữ, ca-lưu-la nữ... 


Đôi với tât cả các loài súc sinh nữ, tỳ kheo không được câm năm; nắm vào 
bị tội đột-cát-la. 


Câu đi qua câu: với các loại cầu ván, câu tre câu gỗ vv... 


cùng người nữ đi qua cầu, tỳ kheo với tâm dâm dục làm rung động cầu, cầu 
bị rung hay không, đều bị tội đột-cát-la. 


Câu cây cối: người nữ leo lên cây lớn hay nhỏ, tỳ kheo với với tâm dâm dục 
làm rung cây, phạm đột-cát- la. 


Câu vê thuyên cũng như vậy. 


Câu về dây: tỳ kheo và người nữ nắm hai đầu dây, với tâm dâm dục, tỳ kheo 
kéo động dây, phạm thu-lan-dá, không động, phạm đột-cát-la. 


Cùng nhau nắm gậy, tre, gỗ... phạm hay không phạm cũng như trên. 
Câu xúc chạm bát: dễ hiểu. 
Câu lễ bái, cũng như trên. 
Hết phần giải thích giới tăng-tàn thứ hai. 
---o0O--- 
Pháp tăng-tàn thứ ba (Sanghàdisesa-3). 
Bấy giờ, đức Phật ở tính xá Cấp Cô độc, rừng Kỳ-đà, nước Xá vệ. 


Khi dạy bảo, hay khen ngợi, Uu-đà-di thường dùng những lời nói thô tục 
(dutthullavàcà) 


Pháp sư nói: - Phần sau sẽ giải thích. 
Không tàm quý: là người nữ không có tâm tàm quý. 


Tâm thích thú là vui cười với hành động của mình và đáp răng lành thay, đại 
đức! 


Bằng mọi cách cô ta làm cho tỳ kheo nồi tâm dâm dục, như nói với những 
lời: (hay là) đại đức không phải là đàn ông, hay e rằng thầy là kẻ hoàng- 
môn. 


Người nữ nói lên những lời đùa giỡn (khêu gợi) như vậy. 


Không nhớ đến giới: là với tâm dâm dục, tỳ kheo không còn biết suy nghĩ 
tốt xấu nên nói ra những lời thô tục. 


Lời thô tục là lời nói phi pháp như trai gái thanh thiếu niên (nói với nhau) 
khen ngợi về hai đạo. Tỳ kheo nói như vậy, phạm tăng-già-bà-th1-sa. 


Hai đạo là đường đại tiện và tiêu tiện. 


Khen ngợi, như nói rằng cô có tướng đẹp, hoặc nói cô không có tướng (thì) 
chưa phạm. Nếu nói rõ là tướng của đại hay tiểu tiện như vậy với ý tưởng vê 
bộ phận của người nữ thì phạm tội. Nếu chê bai về hai đạo, như nói hai đạo 
thông hợp nhau, hoặc nói dài, ngắn, lệch... bắt đầu với những lời ấy đều 
phạm tội. 


Hoặc nói mong răng lúc nào đó cha mẹ cô đem cô giao cho tôi, hoặc nói bao 
giờ tôi được gân cô, với những lời nói như vậy đêu phạm tội. 


1. Câu hỏi (như hỏi): cô và chồng hành động quan hệ như thế nào? Và tự 
đáp luôn cô hãy làm như vậy (với tôi). Nói như vậy cũng phạm tội. 


2. Câu hỏi đáp: đại đức ơi! em cùng chồng ngủ chung, (nên làm việc) tốt gì 
đê chông sẽ nghĩ đền em? 


Nếu tỳ kheo đáp rằng nên ngủ bình thường như vậy như vậy thì không phạm 
tội. Nhưng nêu nói răng cô hãy làm việc dâm dục thì phạm tội. 


3. Câu dạy bảo cũng như vậy. 


4. Câu chê bai như nói răng nữ căn của cô xâu xí, có lô không có hình dạng; 
hoặc nói răng có hình dạng không có lô. 


5. Câu không có máu huyết, như nói rằng đường tiểu tiện của cô bị khô nên 
không có máu (bê kinh). 


6. Câu bị chảy mãi, đường tiểu tiện của cô gái này thường bị chảy huyết 
(rong kinh). 


7. Câu bịt lại, thường dùng y phục (vải) bịt kín đường tiểu, không cho huyết 
chảy ra ngoài. 


6. Câu nôi dài lên; căn của cô nôi đài lên. 
9. Câu đưa ra hai bên, thịt trong nữ căn đưa ra tận bên ngoài và có lông. 
10. Câu hai đạo thông nhau. 


11. Cô có hai căn. 


Trong mười một câu này, nói đến các câu như căn nổi dài, đạo thông nhau, 
có hai căn (ba câu 8, 10, 11) thì phạm tăng-già-bà-thi-sa. Câu thứ nhất và 
những câu về đường đại, tiêu tiện nhưng (khi nói) có lồng vào pháp dâm dục 
thì phạm tăng tàn (gồm 6 câu). 


Những câu khác như nói không có hình dạng...mà có (nói) ghép với pháp 
dâm dục thì cũng bị tội. 


Pháp sư nói: - Những câu khác thuộc về tội nặng hay nhẹ, hãy hiệu lây. 
Đôi với nữ, tưởng là nữ, đã nói rõ trong pháp tăng-tàn thứ nhât rôi. 
Từ cô trở xuông là từ cô xuông đên đâu gôi. 


Trở lên là từ đâu gôi chân trở lên đên cô, (nói vê) từ đâu gôi trở xuông, 
phạm đột-cát-la. 


Nếu khi thuyết pháp luận nghĩa mà khen ngợi về y phục, vòng xuyến, chuỗi 
ngọc đê giảng giải thì vô tội. 
Tỳ kheo thuyết pháp cho tỳ kheo ny, nhân trong khi thuyết pháp sinh tâm 


dâm dục nên nói ra lời thô tục, phạm tăng-tàn. 


Các trường hợp không phạm như: người phạm đầu tiên, khi chưa chế giới, bị 
điên cuồng, loạn tâm, bị đau khổ quá sức. 


Hết phần giải thích về văn chính của pháp tăng-tàn thứ ba. 


Thứ đến là phần tùy kết của giới nói thô tục. Do thân, tâm nên miệng phát ra 
lời nói đâm dục, thuộc tính tội, gây nghiệp về thân và tâm. 

Tỳ kheo nào với tâm dâm dục và tạo ra phương tiện, thích thú với sự việc 
này và nói lời ám chỉ về sự việc ấy mà người nữ hiểu biết lời dạy này thì tỳ 
kheo phạm tội-đột-cát-la. Như nói tắm vải này (Kambala- vải dày) có lông 
đài, lông ngắn, đỏ, đen thì phạm tội đột-cát-Ìa. 


Tất cả lời nói ám chỉ sự việc (dâm dục) mà người nữ hiểu được thì tỳ kheo 
phạm đột-cát-la,không hiệu thì vô tội. 


Pháp sư nói: - Thứ tự các câu văn (khác) dễ hiểu, không cần phải giải thích. 


Hết phần giải thích giới thô tục. 
(Samantapàsadikaya vinayasamvannanàya dutthullavàcàsikkhàpada 
vannanànrtthità) 


——-O0O--- 


Pháp tăng-tàn thứ tư (Sanghàdisesa.4) 


Đức Phật trú ở nước Xá vệ. Tại nước này, vì có nhiều bạn bè nên tôn giả ưu- 
đà-di thường lui tới gia đình họ đê được bôn món cúng dường là thức ăn, y 
phục, thuôc thang và phòng ở (gilànapaccayabbesalJaparikkara thuôc) 


Gớm ghiếc (vasala) (nơi) rất gớm ghiếc thường chảy ra máu dơ. 


Khạc nhô (nitthubhitvà), khạc nhô vào nữ căn, và nói thê này: ai cân dùng 
đên chô dơ bân hôi hám này. 


Người nữ nói: tôi có chỗ nào dơ bẩn, chỗ nào không đẹp đâu? Y phục không 
đẹp hay tướng mạo xâu xí? Có chô nào không băng người khác đâu? 


Trong luật-bản có nói: đên bên cạnh cô gái và sau khi nhìn xong, khạc nhô 
vào (chô ây). 


Khen ngợi việc cúng dường là đem sự dâm dục ra đê khen ngợi việc dâng 
cúng cho mình, hoặc khen ngợi sự dâm dục mà mình cân. 


Đây là pháp cúng dường số một (như nói rằng) người xuất gia chúng tôi dễ 
có được các món cúng dường khác, khó có được sự cúng dường dâm dục 
này, đây là sự cúng dường sô một, (nói như vậy) phạm tăng-tàn bà-th1-sa. 


Lại nói: tôi cũng thuộc giòng Sát-lợi, cô cũng vậy, nếu hòa thuận nhau thì 
thật tôt đẹp không gì băng. Nêu nói như vậy thì vô tội. Nêu nói răng tôi cũng 
là người sát lợi, cô hãy dùng tôi làm việc dâm dục thì phạm tăng già-bà-thi- 
sa. 


Pháp sư nói: - Các câu văn khác như đã nói ở trước. 


Các trường hợp phạm đầu tiên,chưa chế giới,điên cuồng,bị khổ não ám ảnh 
(nên nói ra) thì không phạm. 


Thứ đến là tùy chế,thứ tự các câu văn dễ hiểu. 
Hết phần pháp tăng-già-bà-thi-sa thứ tư. 
——-O0O--- 


Pháp tăng-tàn thứ năm (Sanghàdisesa, 5) 
Bấy giờ, đức Phật ở nước Xá-Vệ, (chế) giới làm mai mối. 


Người có trí tuệ (pandita) là người rât thông minh trí tuệ, hiệu biệt rõ các 
việc và biệt xử lý việc nhà, không biêng nhắc, có tàm quý. 


Nói với đồng nữ rằng đây là chàng trai tốt, cô hãy, lấy làm chồng. Sau đó, lại 
nói vơi chàng trai ây răng cô gái này làm việc rất tốt, lại thắng tính, chân 
thật, không đối trá tà vạy, cậu hãy lấy cô ấy làm vợ. 


Đàn việt đáp: - Đại đức, chúng tôi quyết định chấp nhận người này vì chưa 
biết họ tốt hay xấu, là con nhà ai, tên họ là gì, làm sao dám đem con gái gã 
cho họ nhưng nếu đại đức bảo tôi gã, tôi sẽ gã cho người ấy. Nếu ngài không 
bảo thì tôi không dám gã đâu. Đây là việc hôn nhân đại sự nên chọn giờ 
khắc tốt xấu để tiến hành hôn lễ, việc lành dữ trong tương lai của chúng đều 
ủy thác cho đại đức. 


Tự biết cố nhị cuả chúng, nghĩa là chồng bả này khi còn sống làm chủ mọi 
người trong thôn,hiện nay người chông ây đã chêt nên (bà ta) được gọi là cô- 
nhị của chúng. 


Sau thôn,nghĩa là sống ở bên ngoài hay sau thôn. 


Mọi người cùng nhau bàn luận, biêt Ưu-đà-di từ lâu đã có tài giỏi vê việc 
mai môi cho hôn nhân,biêt rõ cách tiên hành (hôn lê), và cách dạy bảo nuôi 
dưỡng nàng dâu. 


Xem như nàng dâu: khi mới đến, họ (nhà chồng) xem người vợ như nàng 
dâu sau đó khinh bạc như tỳ nữ nghĩa là mới đên tháng đâu thì giao phó cho 
(trông con) việc nhà, sau một tháng thì sai bắt làm lụng các việc. 


Bị khổ nhọc vì phải lấy nước,l àm ruộng, do nghèo khô. 


Do đó, Ưu-đà-di nói với đàn-việt răng đừng làm khô người vợ, sai khiên làm 
việc nặng nê như vậy là không nên. 


Đàn việt đáp rằng chúng tôi không nói với đại đức về chuyện này, là người 
bạch y thì con chỉ biết việc của bạch y. Đại đức là người xuất gia (chỉ) nên 
biết về pháp xuất gia. Hai việc không liên quan gì cả. Nếu biết việc nhà của 
bạch y thì người ấy không phải là sa-môn. 


Sau khi nói như vậy xong, (người kia) mới 1m lặng. 


(Nghe như vậy), Ưu-đà-di liền bảo người vợ kia đi ra: cô hãy đi đi, cô đừng 
ở đây nữa. 


Vật trang sức (sajjita) là tất cả những vàng bạc châu báu. 

Đầu-đa (Dhutta), Hán dịch là người đa dục. 

Cúng dường giỏi (paricàrenta) nếu người nữ dùng âm thanh, sắc đẹp, xúc 
chạm, hương thơm, vị ngon, tất cả các sự tốt đẹp ấy dâng cho chồng mình, 


thì gọi là cúng dường gIỏ1. 


Cùng đánh cá với nhau rằng nếu chúng tôi được cô gái này thì ngươi hãy bồi 
thường cho ta, ngược lại ta sẽ bôi thường cho ngươi. 


Như trong luật đã nói: tỳ kheo không được chơi cá cược. 


Tạm thời (Tam khanikam) là thời gian ngắn cho đến một sát na. Hán dịch là 
khoảng búng ngón tay (đàn-chi, khoảng) gọi là tạm thời. 


Được làm nghi thức mai mối (Sancarittam Samàpajjeya). Tại sao? Vì tùy 
thuộc vào người sai khiến nên làm việc mai mối. 


Nam nữ là gái hướng về trai, tỳ kheo báo tin rắng cô gái này nhớ nghĩ đên 
cậu. 


Sau khi chàng trai ấy đáp lại, tỳ kheo lại đến gặp cô gáii và nói rằng như 
vậy, như vậy, chàng trai ấy nghĩ đến cô. 


Cô gái nói với tỳ kheo răng tôi muôn quan hệ riêng tư với chàng trai ây. 


Nhận lời và đến nói với chàng trai, trở lại báo cho cô gái và cho đến một lần 
giao hợp, tỳ kheo phạm tăng-g1à-bà-th1-sa. 


Người nữ có mười sự bảo hộ. 

Cha bảo hộ là bị cha ngăn cắm không cho ra, sợ suy nghĩ việc khác. 

Mẹ bảo hộ cũng vậy. Cha mẹ bảo hộ quản lý không cho đi chơi chỗ khác, 
không cho phép đi lại ra vào bên ngoài. Anh bảo hộ, chị..., người Trưởng 
thượng, bà con giòng họ, đông pháp, hình hộ. 

Đồng pháp hộ là sự bảo hộ của người đồng đạo. 

Hình hộ là sự bảo hộ của hình luật, như phụ nữ góa chồng muốn tư thông 
với người khác, trước tiên đên gặp quan và xin phép. Nêu quan cho phép thi 
được tư thông, nêu không cho thì không được tự chuyên. AI vi phạm bị quan 
phạt băng cách thu vàng, nên gọi là được hình luật bảo hộ. 

Vật bán là đem vật đi chuộc đổi lấy người nên gọi là người bị bán. 

Sống vì yêu là yêu thích nhau nên cùng sống chung. 


Ở thuê là dùng vật thuê người và giao phó việc nhà cho họ. 


Sông băng y phục vật dụng là nhờ được y phục vật dụng nên chịu ở làm vợ, 
đây là các cô gái nghèo cùng. 

Được nước là nhân tắm chung với nhau nên xôi nước cho nhau và thê hẹn 
nhau làm chông vợ, gọi là được nhờ nước. 

Do vòng mà được, nghĩa là dùng chiêc vòng đặt trên đâu, luôn dùng đê đội 
vật. Người kia lầy vòng ây ném ổi và nói răng cô hãy đên nhà tôi ở và làm 
vợ tôi, gọi là được do chiệc vòng. 


Nhận lây người ở nghĩa là lấy nô tỳ của mình làm vợ. 


Chấp tác (làm việc), dùng gía trị chi phí thuê người làm việc trong nhà (với 
công việc gì đó) và lây họ làm vợ, thì gọi là châp tác. 


Vợ do dựng cờ, dựng cờ dân quân lính đi đánh nước khác, bắt được phụ nữ 
ở nước họ và đem vê làm vợ. 


Nếu người bạch y sai tỳ kheo đến nơi khác để gặp cô gái đang được chỗ ấy 
bảo hộ và xin đem cô ây về làm vợ cho họ, tỳ kheo đông ý, đên gặp cô ây và 
nói ra sự việc trên, cô gái đông ý nên đáp lại hay không . 


Tỳ kheo nhận sự việc như vậy và về báo tin cho người đàn ông kia, phạm- 
tàng-già-bà-th1-sa. 


Nếu người đàn ông nói với tỳ kheo này bảo tỳ kheo khác, nhưng tỳ kheo ấy 
lại bảo với cha mẹ anh chị em. làm sứ giả như vậy thì phạm thu-lan-dá. 


Pháp sư nói: -Không đúng, vì sao? Như trong luật có nói răng ý muôn xả bỏ 
Phật mà nói nhâm là bỏ tăng; ý muôn xả bỏ tăng mà nói nhâm là bỏ Phật, thì 
cũng bị mât giới. 


Do đó, tỳ kheo nói với cha mẹ, anh chị em (cô gái) cũng phạm tăng-già-bà- 
thi-sa. 


Pháp sư nói: Những câu sau cũng như ở trước nên không nói lại. 


Nêu nhiêu cô gái sai một tỳ kheo báo tin, nói với nhiêu đàn ông. Nhận lời, tỳ 
kheo đi nói và trở về báo lại các cô gái kia, bị phạm nhiêu tăng-g1à-bà-th1-sa. 


Các trường hợp không phạm: người đầu tiên khi chưa chế giới, do tăng sai 
nên nhân đó nói với người nữ răng ý của đàn ông kia muốn cưới cô làm vợ, 
không phạm.Vì sao? Vì không nhận lời trực tiếp với cô gái. Bị điên cuồng, 
si mê, quá đau khô. 


Đủ sáu yếu tố, phạm tăng-già-bà-thi-sa. 


1. Gật đầu 

2. Làm dấu tay 

3. Nhận lời bằng miệng 
4. Thân cử động (đồng ý) 
5. Nhận thư 


6. Đủ năm yếu tô trên là sáu 
Đây là sáu yếu tố. 
Nếu cha mẹ tranh cãi, cha đã đuổi hắn mẹ trở về nhà (ngoại). Sau đó, cha hối 
hận, nói với tỳ kheo rằng tôi tuổi già, sớm chiều không người cấp dưỡng, 


thầy hãy nói với mẹ trở về nhà để chăm sóc tôi. 


Ty kheo nhận lời sai này, đên nói với mẹ rôi vê báo lại cha, cũng phạm tăng- 
già-bà-thI-sa. 


Giới này không cân hỏi là biết hay không biết, chỉ nhận lời đi nói và báo lại 
là tăng-già-bà-thi-sa. Đây là chê tội, chăng phải tính tội, đủ ba thọ. 


Văn tiếp theo dễ hiểu, không cần giảng giải. 
Hết pháp tăng già bà thi sa thứ 5. 
_—-o0Q0--- 
Pháp tăng già bà thi sa 6 (Sanghadisesa 6) 


Đây là giới về nhà ở. Bấy giờ, đức Phật ở vườn Trúc-Ca-lan-đà, thành 
'Vương-Xá. 


A-la-tỳ-ca (Atavaka) là tên của làng xóm. Tỳ kheo này sinh trong làng A-la- 
ty-ca nên có tên là A-la-tỳ-ca. 


Tự câu xm, là tự cầu xImn các loại vật liệu băng gô đê xây dựng phòng ở lớn. 
Bảo làm là bảo người khác làm hoặc tự làm. 


Tỳ kheo này bỏ việc tọa thiền, tụng kinh, mãi lo làm theo những việc tầm 
thường. 


Vô chủ, là không có thí chủ, chỉ tự tìm kiếm vật liệu khắp nơi. 
Tự làm, là làm cho mình chứ không phải cho tăng chúng. 


Phòng lớn, phòng này rất lớn không có giới hạn. 


Câu xin rât nhiêu, hoặc xin hoặc mượn của người, hoặc xin hoặc mượn vật 
liệu đê làm, với những sự việc như vậy hoặc xin hay mượn. 


Trừ trường hợp mượn, cầu xin thì bị tội nhưng không được mượn của hai 
hạng là thợ săn và người bắt cá; ngoài ra mượn các nơi khác đều tịnh. Sự 
xây cất phòng xá của tỳ kheo này quá lớn, thịt và cá lại khó tìm được, sợ 
rằng thợ săn và người bắt cá nhân sự việc mượn này mà tắng cường sự săn 
bắt, cho nên ngăn cắm. 


Nêu làm phòng xá mà được người làm ruộng cho mượn trâu cày, dụng cụ 
cày bừa thì vô tội. 


Nếu trong chùa có những người sống nhờ vào thức ăn thừa (Vighãsãda), ăn 
xong cùng nhau tu tập đùa giỡn mà sai khiên những người này thì vô tội. 


Nếu tỳ kheo mướn làm điện (thờ), đến nhà thợ đục đá mượn vật làm đá bằng 
thủ công để xây dựng, được thì tốt.Nếu được trụ đá (pãsãnatthambha) tỳ 
kheo nên hỏi thí chủ rằng làm sao dựng trụ này. Nếu thí chủ dựng cho trụ ây 
thì tốt, hay họ cho thêm trụ khác cũng được. 


Nếu thí chủ đáp rằng không có người, hoặc nói bận việc riêng thì tỳ kheo 
bảo họ mượn nơi khác. 


Tỳ kheo lại nói rằng tôi không có người quen khác, nếu thí chủ không có 
người làm thì giúp cho chi phí thuê người thì cũng được. 


Nếu được kinh phí rồi, đem đến gặp thợ mộc; nếu cần gạch ngói (Itthakã) thì 
đên gặp thợ gôm; nêu cân khăc vẽ thì đên gặp thợ khác vẽ. Nêu có kinh phí 
khác thì có thê dùng làm giường, chiêu, y phục, dụng cụ cho phòng xá. 


Nếu những người ăn nhờ cơm dư (trong chùa) có làm việc mà nghỉ ngơi thì 
cho họ thức ăn. Không có thức ăn thì có thê vào làng xin thức ăn cho họ, 


không được cho tiền bạc. 


Vì làm phòng xá mà vào làng xin dầu lúc phi thời, phải lấy tay che kín bát 
lại. 


Đến nhà thí chủ, họ hỏi rằng tỳ kheo cần gì? 


Tỳ kheo đáp răng vì làm phòng xá nên xin dâu đê cho người làm việc. 


Đôi với cơm gạo cũng nói vậy. Nêu được dâu thì đem về giao cho vị tri sự 
trong chùa. 


Nếu tỳ kheo (làm nhà) bị hành hạ, bị thương, bị tốn thất, bị chết thì tỳ kheo 
(giữ kinh phí) phải trả kinh phí (xây cất lại cho thí chủ). Nếu thí chủ bố thí 
lại cho tỳ kheo thì tỳ kheo không nên nhận. Nếu họ cúng cho chùa thì 
nhận.Tỳ kheo không được tự cầm lấy mà phải kêu tịnh- nhân đến giao cho 
VIỆC ây. 


Nếu mượn xe hay các vật dụng cần thiết xử dụng cho phòng xá thì cũng như 
trường hợp nói vê mượn trâu bò. 


Nếu bị bệnh, tỳ kheo xin thuốc thì tốt. 


Nếu thấy tỳ kheo đến, người bạch y cùng suy nghĩ rằng tỳ kheo này lại đến 
xin nên họ bỏ chạy trốn, hoặc thấy tỳ kheo khất thực, họ đóng cửa lạt.(Do đó 
tỳ kheo) nên làm (phòng ở) đúng lượng quy định. Thế nào là làm đúng 
lượng? Đúng lượng (cở) ở đây là ba gang tay người (Vidatthiya = l gang 
tay?) tương đương một gang tay Phật. Kích thước bên trong phòng, dài mười 
hai gang tay Phật (1 gang Phật bằng 6 tất tay => 12 gang tay Phật bằng 12 x 
0,óm = 7m2 -- người dịch). Rộng 7 gang tay Phật (7 x 0,6m = 4m2). Nếu 
giảm đi một gang chiều dải để tăng thêm một gang chiều rộng cũng không 
được. Nếu giảm chiều rộng để tăng thêm chiều dài cũng không được, huống 
chi cả hai chiều đều quá lượng quy định, chưa làm xong dù (chỉ còn) một 
cục đất sét (là hoàn tất) thì cũng phạm. 


Nếu phòng dài sáu (6) gang, rộng bốn (4) gang mà không có thí chủ (làm 
cho) cũng không phạm. Tại sao? Vì chăng phải phòng (quá cỡ quy định). 
Nếu phòng bằng đất sét, trên đưới trong ngoài đều bằng đất sét (mà quá cở) 
thì cũng phạm. Phòng bằng cỏ rơm thì không phạm. 


Pháp sư nói: - BỊ phạm ở giaI- đoạn xây dựng nào? Bắt đầu xây, sau sau khi 
xây xong, hay đã hoàn tât thì phạm? 


Đáp: - Bắt đầu khởi công xây cho đến khi chỉ còn xây hai cục đất sét nữa là 
hoàn thành căn phòng, tất cả phạm đột-cát- la. Xây cục, đất thứ nhất (trong 
hai cục), phạm thu- lan- đá. Xây cục đất thứ hai (cục cuối cùng) phạm tăng- 
già-bà-thi-sa. 


Đất sét bùn (lepa) có hai loại: một, đất sét bùn (mattikàlepa); hai, than đá 
bùn (sudhàkpa). 


Xứ là những nơi như cửa số, cột, kèo (xà gồ) , rui (cầu phong), mè (Iitô), lỗ 
thoát khói, không phải là chô có xây đât sét. 


Tỳ kheo nên đưa tỳ kheo (khác) đến chỉ chỗ làm phòng nghĩa là chủ phòng 
nên đưa tỳ kheo (khác) đên chỉ chô làm phòng xá (cho mình). 


Trước tiên, chủ phòng xá phải dọn mặt bằng cho bằng phẳng như mặt trống. 
Sau đó, vị ấy phải đến thỉnh tăng xác định chỗ làm phòng xá. Và thỉnh ba lần 
như vậy. Nếu tăng đến chỉ cho thì tốt, bằng không đến thì sai tỳ kheo có trí 
tuệ đến xem thấy chỗ ấy không có nạn xứ, phòng xứ hay không 
(Anàrambha). Sau khi xem xong, thấy là chỗ tốt, tỳ kheo ấy chấp nhận chỗ 
đất mà chủ phòng đã dọn đẹp thì được. 


Nạn xứ (Sàrambha) là chỗ có cọp, sói, sư tử, cho đến nhỏ nhất là kiến 
(kipillika). Không được làm nhà giữa chỗ có tô hang kiến (Aosaya- 
Upacika). Nếu chỉ là trên đường đi kiếm mồi của kiến thì được làm nhà, sau 
khi đuôi chúng đi. Tại sao? Vì đức Như lai thương yêu chúng sanh và các tỳ 
kheo. 


Phòng xứ (Abbhàghàta) là vườn ruộng của người, hoặc đường đi, hoặc chỗ 
oán- gia (verighara), hoặc chỗ giặc cướp, hoặc là rừng thi đà (Susàna: mộ 
địa, nghĩa trang), hoặc đất riêng của vua. Đối với tất cả các chỗ phòng xứ 
này, ft kheo không được làm nhà. Chung quanh bốn mặt nhà phải có một 
khoảng cách rộng bằng cái thang 12 nắc (Nisseni) với mỗi nắc rộng một 
khủy tay hay chừng khoảng một chiếc xe chở cỏ xoay chuyên được (1 khủy 
băng 0,4m => 12 nắc bằng 12 x 0,4m = 5,8m -- người dịch). 


Các câu văn khác có (giải) đủ trong luật bản, không cần phải nói lại. Tỳ 
kheo nào làm phòng nhà lớn cho mình, không có thí chủ, không đúng chố, 
vượt quá quy định, tất cả những hành động đề phục vụ cho việc xây cất đều 
bị phạm tội đột-cát-la. 


Nếu dùng gạch xây tường, tùy theo số lượng gạch nhiều ít, cứ mỗi viên là 
một tội đột-cát-la. Với hai viên cuối cùng, (xây) viên thứ nhất (pinda) phạm 
thu-lan-dá, (xây) viên thứ hai, phạm tăng-già-bà-th1- sa. Nhà xây xong, trát 
đất hoàn chỉnh thì kết tội; rưới nước cho sạch thì không phạm. Nếu làm nhà 


chưa xong, còn một phần gạch, hay đất sét thì ngưng lại (với ý nghĩ) sau này 
ta sẽ làm hoàn tât, phạm thu-lan-dá. Nêu quyêt định không làm nữa (vì xem 
như đã xây xong), phạm tăng-già-bà-thi-sa. 


Nếu xây vách tường quanh nhà không lên đến diềm mái (chỗ mái nhà tiếp 
cận với vách) còn để khoảng ánh sáng, không phạm. Nếu làm đến gần diềm 
mái nhà, chỉ còn một viên gạch nữa là xong nhà, nhưng có sự cô nên không 
tiếp tục thi công được, có tỳ kheo khách đến thấy làm chưa xong nên làm 
cho hoàn tất, cả hai đều không tội. 


Chọn nơi vừa phòng xứ và nạn xứ thì phạm hai đột-cát-la. 
Tăng không chỉ chỗ và làm quá kích thước quy định, phạm hai tăng tàn. 


Nếu làm nhà chưa xong, lại đem cúng cho tăng hay cho đến là một người, 
hay phá bỏ, không sử dụng bỏ đi, không phạm. 


Nếu tự làm hay tự mình làm xong, bảo người làm xong, bảo người làm 
(người ây) bảo người (khác) làm xong, đêu tắng-già-bà-thi-sa. 


Nếu hai người cùng làm nhà, một tỳ- kheo và một sa-di (cùng làm), đều 
không phạm. Tại sao? Vì họ không nhận riêng phần trong một nhà. Nếu 


phân ra từng phần mỗi người nhận đủ một phần nhà, tăng-già-bà-thi-sa. 


Nếu chất gạch hay đá, đất, gỗ làm hang làm nhà bằng tranh, cỏ mà quá quy 
định, không phân chia cũng không phạm. 


Nếu loại phòng trên mà có nạn xứ phòng xứ, tăng không chỉ chỗ, làm quá 
quy định cũng không phạm tăng-già-bà-th1-sa. 


Người có trí tuệ nên hiểu ý nghĩa này . 

Nếu tự mình làm nhà Thuyết giới, nhà giữ hơi ấm, nhà ăn, bếp 
(Uposathàgàra, Jantàghara, BhoJanasàlà, agsisàlà - bêp) nhưng không phải 
cho riêng mình ở thì không phạm. 


Nếu làm những nhà ở trên nhưng lại kiêm cả phần cho riêng mình ở thì 
phạm tăng già bà thị sa. 


Các trường hợp vô tội, khi chưa chế giới này, tỳ kheo A-la-tỳ-ca. 


Có sáu yếu tô thành tội. 
1.Tự làm 
2.Bảo người làm 
3. Không được (tăng) chỉ chô 
4. Quá quy định 
5. Nạn xứ 
6. Phòng xứ. 
Giới này đủ cả ba nghiệp và ba thọ. 


Hết phần giải thích giới phòng xá. 


——-o0O--- 


Giới tăng tàn 7 (Sanghàdisesa 7) 


Bấy giờ đức Phật ở vườn Cù- tư- đa, nước Câu- Tham- tỳ (Kosambi, 
Ghositãrãma). Đây là giới vê làm nhà (lớn). 


Câu- tham- tỳ là tên của khu vườn, nguyên là tên của con một trưởng giả. 


Sàn-na (Chamna - Xa-nặc) là người phục vụ cúng dường cho Bồ-tát (Thích 
ca). 


Mong đại đức chỉ chô cât nhà: Có thí chủ thưa với đại đức Sàn- na răng xin 
đại- đức chỉ cho con chô đê làm nhà, con sẽ xây dựng cho đại đức. 


Cây của đền thờ thần (Cetiyarukkha) đây là nơi nhân dân trong nước cúng lễ 
sớm chiêu, là chô ở của quỷ thân. 


Cây có sự sống là tưởng cây như là chúng sanh. 


Ma-ha-la (Mahalla), làm nhà lớn cho mình nhưng có thí chủ cúng. Nhà có 
thí chủ cúng, làm cho mình nhưng vượt qua cở quy định. Làm nhà lớn cho 
mình có thí chủ cúng, không được tăng chỉ chỗ (cho phép), có nạn xứ phòng 
xứ, phạm tăng-g1à-bà-th1-sa. 


Các câu văn khác giông như giới trên. 


-OoOOo- 


Giới tăng- tàn thứ 8 (Sanghàdisesa, 8) 


Bấy giờ, đức Phật ở vườn Trúc- lâm (Veluvana), thành Vương- Xá. Có tỳ 
kheo tên Đạp- bà- ma- la- tử (Dabba Mallaputta).Vườn Trúc- lâm là khu 
vườn có tre bao bọc rậm rạp. Tre cao mười tắm khủy (hattha: cánh tay) 
(tương đương 7 - 8 mét - người dịch), bốn góc vườn có lầu và nhà cửa xinh 
đẹp, trông xa xa mờ mịt như mây đen, nên gọi là vườn rừng tre, còn gọi là 
Ca-lan-đà (kalandaka).Nhân duyên về Ca-lan-đà đã được nói ở trước, nên 
không nói lại. 


Đạp-bà là tên vị tỳ kheo, Ma-la-tử là danh hiệu của nhà vua. Vương tử này 
xuất gia nên có tên Đạp-bà-ma-la-tử. Vị đại đức này xuất gia vào năm bảy 
tuổi, lúc thế phát, tóc vừa rụng xuống đất thì chứng quả La-hán, đắc tam-đạt- 
trí, đủ sáu thần-thông, bốn vô-ngạr-biện, thông đạt sự hiểu biết của tất cả 
thanh văn, là bậc số một trong các vị La-hán. 


Vào nơi yên tịnh (patisailina) là nơi yên tịnh không ôn ào. 


Xuất ra khỏi định, vị ấy tự nói (nghĩ) rằng sự tu tập thiện pháp của ta đã 
hoàn tất, ta nên làm việc phân phối phòng ở và sự ăn uống cho tăng chúng. 


Pháp sư nóI: - Tại SaO VỊ ấy (nghĩ) ra lời nói ấy? (Vị ấy nghĩ rằng) đây là 
thân tối hậu, sự tu tập đã đến tận cùng, sẽ nhập Niết-Bàn. Như ngọn đèn để 
giữa gió, không bao lâu sẽ tắt thì thân này cũng như vậy. Vì chúng tăng, ta 
sẽ làm việc phân phối phòng ở và các sự ăn uông. Sở dĩ vị ấy làm việc phân 
phối phòng ở và các sự ăn uống cho chúng tăng vì thâùy các vị Thiện nam tử 
tỳ kheo từ xa đến thăm hỏi Thế Tôn mà phòng xá thì chật hẹp, không có chỗ 
ở (vị ấy suy nghĩ) ta nên dùng thần lực hóa ra phòng ở với đầy đủ các vật 
trang bị như giường, chiếu, chăn, màn, nệm v.v... 


Lại nữa, một hôm, vị ấy thấy các tỳ kheo nhỏ tuổi vì cung kính các vị 
thượng tọa cao đức nên không dám thọ thỉnh (trước quý ngài). Do sự ăn 
uống bất thường nên các vị này trở nên suy nhược. (Do đó vị ây suy nghĩ) ta 
nên làm cho tăng chúng được an lạc, được sống thích nghi và không bị khổ 
vì ăn uống (thiếu thốn). Thế nên, ta cần phân phối cho họ được bình đẳng. 


Pháp sư nói: - Trong ba nghiệp, tại sao đại đức Đạp-bà-ma-la-tử chỉ tu tập 
theo nghiệp hạ? 


Đáp: - Do nguyện lực đời trước của vị ấy tác dụng nên có ý nghĩ ấy. 


Hỏi: - Thời quá khứ có Phật hiệu Ba-đầu-vật-đa-la (Padumutara Bhagavant), 
Đạp-bà ma-la-tử này sinh trong một gia đình cư sĩ. Bấy giờ, dân chúng trong 
nước cùng nhau tổ chức đại hội thỉnh Phật vào nước để thành kính cúng 
dường. Có sáu vạn tám ngàn tỳ kheo đi theo Phật. Đại hội tổ chức cúng 
dường như vậy suốt bảy ngày. 


Khi ấy, trong đại hội có một tỷ kheo la-hán dùng thần lực của mình để phân 
phối chỗ ngồi năm và các món ăn uống. 


Thấy vị tỳ kheo la-hán dùng thần lực của mình làm việc như vậy, Đạp-bà 
ma-la-tử rất vui mừng, đến gặp đức Phật, đem đầu mặt lạy sát chân Ngài rồi 
ngồi qua một bên và thưa rằng: Con nguyện rằng vào thời đức Phật ở tương 
lai, con được xuất gia học đạo mau chứng quả la-hán và làm việc phân phối 
phòng xá, vật dụng nằm ngồi và thức ăn uống cho tăng chúng như là thần 
lực của vị la-hán trong hội này. 


Khi ấy, đức Thế Tôn ấy quan sát trong tương lai sự ước nguyện và kết quả 
của vị thiện nam tử này có thành tựu không? 


Sau khi quan sát về tương lai, đức Phật ấy nói với Đạp-ba ma-la-tử rằng về 
trăm ngàn kiếp về sau, có Phật hiệu Thích-ca-Mâu-ny (Gotama buddha), con 
được xuất gia vào năm bảy tuổi, cạo tóc vừa rụng đụng đất thì chứng quả A- 
la-hán, tên là Đạp-bà Ma-la-tử, có đầy đủ sáu thần thông, và đạt được 
nguyện này. 


Từ đó về sau, Đạp-bà Ma-la-tử bố thí trì giới và được sanh thiên. Sau khi 
qua đời ở thiên giới, vị ấy sinh xuống cõi người và tiếp tục (lên xuống) như 
thế cho đến lúc đức Phật Thích-ca ra đời, từ cõi trời (vị ấy) sinh xuống cõi 
người, xuất gia đắc đạo, sau khi xuất thiền có ý nghĩa như trên, sau khi suy 
nghĩ liền đến gặp Phật, đem đầu mặt lạy sát chân ngài và bạch rằng từ nay 
con xin Thế Tôn hai việc: Một là phân phối bồ trí phòng xá cho chúng tăng. 
Hai là xếp đặt phân phối việc ăn uống trong lễ hội. 


Khi ấy, Thế Tôn đáp: lành thay! ông đã diệt hết tham sân si nên có khả năng 
làm được việc này: ông hãy làm việc phân phôi bô trí chỗ ở và bữa ăn cho 
tăng chúng. 


Hỏi: - Tại sao Đạp-bà Ma-la-tử xin phép Thế Tôn nguyện vọng này? 
Đáp: - Vì ngăn chặn những phi báng trong đời tương lai. 


Sau khi nhận sắc lệnh của đức Phật, Đạp-bà ma-la-tử trở về chỗ ở của mình. 
Thế Tôn thấy (trước rằng) trong tương lai tỳ kheo Từ-Địa 
(MettiyabhummaJakabhikkhu) nhân việc Đạp-bà Ma-la-tử được tăng sai 
phân phòng xá trong hội nên sinh phi báng. Để ngăn sự phi báng nên Thế 
Tôn bảo các tỳ kheo rằng (các) ông nên thỉnh Đạp-bà Ma-la-tử làm người 
phần phòng xá do tăng sa. 


Sau khi thỉnh xong, tăng bạch nhị yết ma để sai. 


Đồng học là đồng học một pháp-sự cũng gọi là đồng một pháp học. Tỳ kheo 
nảo học kinh thì cùng nhau trãi chỗ ngồi và tập trung lại một chỗ. Người nào 
học A-tÿ-đàm (luận) thì cùng học chung với các vị A-tỳ-đàm. Nếu học luật 
thì cùng chung với các vị luật. Nếu thuyết pháp thì cùng chung với các vị 
thuyết pháp. Nếu tọa thiền thì cùng chung với các vị tọa thiền.Tại sao? Vì 
tránh sự ôn ào. Những người không học gì cả, loại vô ký thì cùng chung với 
nhau. 


Người nói lời vô ký là không tu tập ba nghiệp, ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy tắm 
rửa, rồi cùng nhau bàn bạc những chuyện vô ích của thế gian, làm cho thân 
thê mập mạp. 


Hỏi: - Đạp-bà-ma-la-tử tại sao làm cho những người không ưa gây nghiệp 
nói chuyện cùng tập trung lại một chô? 


Đáp: - Làm cho họ chú tâm vào đạo. Nhờ mến chuộng đạo pháp nên được 
sanh thiên. 


Nhập vào tam muội Hỏa Quang (Tejodhàtu), là thiền thứ tư. Sau khi xuất 
khỏi định này, đưa ngón tay thứ haii (ngón trỏ) của tay phải phóng ra ánh 
sáng, trong khoảng khắc danh tiếng vang khắp cả cõi Diêm-phù-đề. 


Các Tỳ kheo ở phương xa, muốn đến xem thần lực ấy. Đến nơi, họ nói với 
Đạp-bà-ma-la-tử răng: Trưởng lão! Vì chúng tôi, xin Ngài thu xếp cho chỗ ở 
và bồ trí vật dụng năm ngồi. 


Đạp-bà-ma-la-tử hỏi: Các đại đức ưa thích ở trú xứ nào? 

Các Tỳ kheo từng người đáp răng: Tôi thích ở núi Kỳ-xà-quật (gijjhakùta); 
tôi thích ở tại núi Tuyết. 

Lại có người nói rằng tôi thích ở núi Thiên-đạo-sĩ (isigillipassa?), hoặc nói 


rằng tôi thích ở Uất-đơn-việt (uttarakura). 


Với nhiều người như vậy, Đạp-bà-ma-la-tử tùy theo từng vị tỳ kheo mà thu 
xếp cho chô ở và bô trí vật dụng năm ngôi. Vì thu xêp chỗ ở cho từng vị, 
Đạp-bà-ma-la-tử phải hóa ra nhiêu thân không khác gì bản thân đê phục vụ. 


Sau khi thu xếp chỗ ở cho các Tỳ kheo xong, Đạp-bà-ma-la-tử trở về chùa 
Trúc-lâm. 


Tỳ kheo Từ-Địa là người đứng đầu trong nhóm sáu tỳ kheo. 


Thức ăn dỡ là không được thức ăn ngon, không chỉ là bị thức ăn dỡ mà 
(nhận lấy) chỗ ở vật dụng năm ngồi cũng thô xấu. 


Hỏi: - Tại sao Tỳ kheo Từ-Địa luôn gặp phải chỗ ở xấu và thức ăn đỡ? 


Đáp: - Vì vị này đời trước không tạo phước đức. Lại nữa là vị nhỏ nhất trong 
tăng chúng nên vị ây nhận lây phòng xâu và thức ăn dỡ. 


Thí chủ (dâng) món ăn uống ngon: thí chủ này thường xuyên làm ăn uống 
thơm ngon dâng cho tăng chúng. 


Một hôm, vị thí chủ tốt này vào chùa, đến gặp Đạp-bà-ma-la-tử và hỏi rằng: 
Đại đức! Ngày mai đên lượt ai nhận sự dâng cúng của đệ tử? Đạp-bà đáp: 
Đên lượt tỳ kheo Từ-địa nhận thỉnh. 


Nghe báo như vậy, thí chủ này không vui, đi về đến nhà, bảo với người giúp 
việc răng ngày mai ngươi hãy làm thức ăn cho Tỳ kheo Từ-ĐỊa. ta không 
biệt đên việc ây, không phải như những bữa dâng thức ăn trước đây hay sau 
này. 


Thí chủ lại bảo người giúp việc răng nếu tỳ kheo Từù-Địa đến, ngươi chỉ dọn 
chô ngôi bên ngoài đê dâng cúng mà thôi, không được cho vào trong nhà. 


Hôm sau, Tỳ kheo Tù-ĐỊa cùng đồng bạn tụ tập lại một nơi và bàn bạc nhau 
rằng hôm nay đúng ra chúng ta sẽ được ăn ngon nếu không vì hôm qua thí 
chủ này đến gặp Đạp-bà và chắc là Đạp-bà nói với thí chủ ấy rằng dọn chỗ 
ngồi ăn bên ngoài và thức ăn uống dỡ. 


Không có gió mà gió thôi: nơi rât kín mà nôi gió lớn lên. 


Lửa trong nước: nguyên tắc thì nước dập tắt được lửa, nay lửa lại từ trong 
nước cháy ra. 


Đức Phật bảo Đạp-bà: - Thầy nhớ là có làm việc ấy không mà nay Tỳ kheo 
Từ-ĐỊa có nói như vậy? 


Đạp-bà đáp: - Chỉ có Thế Tôn biết rõ con, Thế Tôn là bậc Nhất-thiết-trí, con 
là lậu tận A-la-hán, vậy cần gì con phải nói ra. 


Đức Phật lại bảo Đạp-bà: - Thầy không được nói như vậy. Nếu thầy có làm 
sự việc ây thì nói có giữa tăng chúng, nêu không làm thì đáp là không giữa 
tăng. 


Pháp sư nói: - Tại sao Thế Tôn không nói thăng là Đạp-bà vô tội, đấy chỉ là 
lời nói đôi của Tỳ kheo ny Từ-ĐỊa? 


Đáp: - Vì thương mến chúng sanh cho nên nếu Thế Tôn nói rằng Ta biết Tỳ 
kheo... phạm Ba-la-di hay là Ngài nói Ta biết ông này phạm Ba-la-di. Nếu 
có tỳ kheo phạm ba la di tất phi báng Thế Tôn. Vì sao? Họ sẽ cho rằng Thế 
Tôn tùy thuộc vào thương mên và tức giận; thương mến Đạp-bà nên không 
nói tội của vị ấy ra và tức giận với ta nên nói tội của ta ra, vậy rõ ràng Thế 
Tôn không phải là bậc Nhất thiết trí. 


Do sự phi báng này, khi chết họ bị đọa địa ngục. 


Lại nữa, trong tương lai các Tỳ kheo không có tàm quý, thật có tội mà lại nói 
vô tội và (nghĩ răng) Phật không còn tại thê, ai biệt được tội của ta. Do đó, 
đức Phật nói với Đạp-bà răng nêu thây có làm thì nói có, không làm thì nói 
không. 


Đạp-bà đáp: - Thật con không có làm dù cho trong giấc mộng cũng không 
làm việc này. 


Diệt tẫn Tỳ kheo ny: diệt tẫn (đuôi luôn) có ba trường hợp: 


1. Diệt thân. 
2. Diệt không cho ở chung. 
3. Diệt phạt. 


Diệt thân nghĩa là diệt (đuôi) người đã hành động (gây tội). Gọi là diệt thân. 


Diệt không cho sông chung nghĩa là nếu phạm tội mà không chịu sám hối, 
không bỏ ác kiên gọi là diệt (đuôi) không cho sông chung. 


Diệt phạt (trừng trị) nghĩa là ông chỉ gây tội là tự nhiên bị diệt (đuổi) (chứ 
không cân phải xử). Đây là diệt phạt. 


Trong ba tội trên, Tỳ kheo ny Từ địa bị tội diệt thân. 
Phật bảo các Tỳ kheo rằng: Các thầy hãy diệt tẫn tỳ kheo ny Từ-Địa. 


Pháp sư nói: - Tỳ kheo ny Từ-Địa này thanh tịnh nhưng bị người khác sai 
bảo nên (gây ra sự) vu báng như vậy. Người dạy đáng lý bị diệt tấn, vì sao 
Thế Tôn lại bảo diệt tẫn tỳ kheo ny Tù-Địa?. Tỳ kheo ny ây bị đuôi vì (cô ấy 
gây ra) sự vu báng hay do sự phạm tội? Nếu cô ấy bị đuổi vì phạm tội thì 
Đạp-bà-ma-la-tử cũng phải có tội (vì tội tướng này phải có hai người). 
(Trường hợp này) Cô ta bị đuổi vì vu báng nên Đạp-bà vô tội. Trong luật có 
nói rằng tỳ kheo nào đem pháp Ba-la-di không căn cứ (Amùlaka pàràjika) vu 
báng cho Tỳ kheo khác, phạm Tăng-già-bà-thi-sa. Tỳ kheo nào đem pháp 
Ba-la-di không căn cứ vu báng cho Tỳ kheo ny, phạm Đột-cát-la. Tỳ kheo 
ny vu báng cho Tỳ kheo thì cũng vậy. Như thế, Tỳ kheo ny Từ-Địa chỉ phạm 
tội Đột-các-la, còn nói dối thì chỉ phạm Ba-dật-đẻ. 


Pháp sư nói rằng đem pháp Ba-la-di không căn cứ vu báng cho tỳ kheo thì 
phạm tội Tăng-giả-bả-thi-sa, chứ không phải tội Ba-dật-đề. Tỳ kheo ny Từ- 
Địa phạm tội Đột-cát-la chứ không phải phạm tội Ba-dật-đề. Sở dĩ đuôi tỳ 
kheo ny Từ-ĐỊa vì cô ta tự nói chính mình phạm tội (ba la dy). 


Sau khi Thế Tôn đứng dậy đi vào thiền phòng, các Tỳ kheo ny bắt Từ -địa 
bỏ pháp phục và tìm y phục thế tục cho cô ấy mặc, đuôi ra khỏi chùa. 


Thấy Tỳ kheo ny Từ-địa bị đuôi, Tỳ kheo Tù-địa nói với chúng tăng răng vì 
tôi tức giận nên bảo tỳ kheo ny ây vu báng, đó là tội của tôi, chứ không nên 
đuôi Tỳ kheo ny Từ-địa. 


Tức giận là bỏ mất tâm thiện. 


Không hoan hỷ là do tức giận nên không còn hoan hỷ. Tâm không hoan hỷ 
này còn gọi là tâm câu bân. 


Ba-la-di không căn cứ: Ba-la-di này không có thật. 


Vu báng là đối với sự việc này không thấy, không nghe, không nghỉ 
(Adittha, Asuta, Aparisankita). 


Không thấy là không chính mình thấy bằng mắt thịt, cũng không thấy bằng 
thiên nhãn. 


Không nghe là không nghe người khác (nói). 
Không nghi là không có tâm nghi ngờ. 


Có trường hợp nghi vì thấy: Có Tỳ kheo đi vào trong bụi cây cỏ ở ngoài 
thôn xóm, bên cạnh cũng có cô gái đi vào đám cỏ ấy. Tỳ kheo đi ra trước, 
sau đó người nữ đi ra nhưng cả hai đều không biết gì cả. Có Tỳ kheo khác 
thấy vậy nên sinh nghi ngờ, suy nghĩ rằng lẽ nào hai người ấy không có ý 
phi pháp? Đây gọi là nghi ngờ vì thấy. 


Nghi vì nghe: Nghe tiếng nói của tỳ kheo và người nữ trong bóng tối, nhân 
đó sinh nghị. Đây gọi là nghi vì nghe. 


Nghi vì nghỉ: Có đàn ông và đàn bà đem thức ăn vào chùa. Sau khi viếng 
cảnh, đi chơi, họ đi về và để lại tại chỗ thức ăn uống thừa vung vãi dơ bấn, 
chưa dọn sạch. Sáng hôm sau, có Tỳ kheo khách đến, vào chùa thấy chỗ (dơ 
bẩn) này nên có ý nghi ngờ và khi đến gặp Tỳ kheo cựu trú, thấy vị này có 
mùi thơm. Do đó, Tỳ kheo khách lại nghi rằng chắc là đêm qua tỳ kheo này 
cùng phụ nữ ăn uống, cùng nhau làm việc dâm dục phi pháp. Đây gọi là nghi 
vì nghi. 


Tỳ kheo Tử-ĐỊa không thấy, không nghe, không nghi mà làm việc phi báng 
nên gọi là vu báng băng pháp Ba-la-di không căn cứ. 


Vu báng là muốn làm cho Tỳ kheo kia bị thối đọa đối với pháp thanh tịnh. 
Nêu aI nói (vu báng với người khác) răng ông đã bị tội Ba-la-di thì (người 
nói) phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu sai người vu báng, mỗi lời nói đều phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu đưa thư nói về chuyện này, người đưa thư không có tội. 

Vụ báng có bốn trường hợp: I- Giới báng; 2- Uy nghi báng; 3- Tà kiến báng; 
4- Ô hoạt báng.(Catubbidà codanà: 1. Silavipatti; 2.Acàravipatti; 3. 
DitthivipattI; 4. AJivavIpatftI). 

Hỏi: - Giới báng là gì? 


Đáp: - Đem từng pháp trong bốn pháp Ba-la-di, 13 pháp tăng tàn để vu báng, 
gọi là giới báng. 

Ngoài ra, vu báng bằng hai pháp bất định, (cho đến) 90 Ny-tát-kỳ, pháp 
chúng học thì gọi là uy nghi báng. 

Tà kiến báng như nói rằng thấy (họ) nói thân này có ngã, có tự ngã. Đây gọi 
là tà kiên báng. 

Ô hoạt báng: như nói rằng thấy (họ) dựa vào sự giữ giới để mong cầu lợi 


dưỡng. Đây gọi là ố hoạt báng. 


Lại có 4 loại vu báng khác (Vatthusandassanà, àpatti- sandassanà, 
samvàsapatikkhepa, sàmìcipatikkhepa): Hiện xứ, hiện tội , bât đông trú, bât 
cộng pháp sự. 


1. Hiện xứ (như nói răng) ông cùng người nữ làm việc dâm dục. Đây gọi 
là hiện xứ. 


2. Hiện tội (như nói rằng) ông phạm trọng tội. Đây gọi là hiện tội. 


3. Bất đồng trú (như nói) không ở chung với ông một trú xứ nữa. Đây gọi 
là bât đông trú. 


4. Bất cộng pháp sự: không cùng bố tát, kiết giới, tự tứ, và các yết ma 
khác, (như nói răng) ông đã phạm trọng tội, chăng còn là sa môn, chắng còn 
là Thích tử. 


Nếu nói những lời trên thì bị tội. Nếu người bị vu báng nói rằng tại sao ông 
không làm lê ta? 


Đáp: - Ông không phải là sa môn, không phải là Thích tử. 
Nếu ai đáp lời như vậy thì phạm tăng-già-bà-thi-sa. 


Nếu nói răng pháp sư hãy tự biết lấy, cần gì tôi nói ra. Nói lời như vậy thì 
chưa phạm tỘI. 


Pháp sư nói: - Người vu báng và người bị vu báng sẽ nói rõ ở sau. 


Người vu báng cùng nhau đến trước Tăng chúng và bạch rằng xin các đại 
đức vì chúng con mà hoan hỷ phán xử sự việc này, chúng con cũng hoan hỷ 
phụng hành. Như vậy thì chúng Tăng nên phán xử vụ này. 


Nếu họ nói rằng vì tôi, chúng Tăng hãy phán xử vụ này, chớ đình trệ, nếu 
làm như vậy, tôi sẽ thọ trì, nêu không làm như vậy thì tôi không thọ trì. 


Nếu họ nói như vậy, chúng Tăng nên bảo với người (vu) báng rằng ông hãy 
lễ Phật và thuyết pháp cho họ, sau đó sẽ phán xử việc này cho ông. Nếu Sự 
việc kéo dài đến tối, người có tội nói với chúng Tăng răng trời đã tối, tôi 
phải trở về chỗ ở. 


Chúng Tăng đáp: - Lành thay. 
Sau khi nghỉ ngơi, sáng hôm sau, họ lại đến giữa Tăng xin phán xử việc này. 


Chúng Tăng đáp răng tạm trở về đi. Như vậy đến ba lần, sau ba lần tâm họ 
đã mêm mỏng hàng phục thì Tăng nên đem việc này ra phán xử. 


Tuy họ thỉnh đến ba lần nhưng tâm họ vẫn còn cương cường, lời nói ngang 
bướng thì chúng Tăng nên nói với họ răng chô này có ít luật sư, không thê 
phán xử việc này cho ông được, ông hãy đi đên chùa khác câu xin phán xử. 


(Nếu họ đến chùa khác) chúng Tăng (ở đó) nên hỏi rằng ông đã cầu xin với 
Tăng chưa? 


Đáp: - Đã câu xin và Tăng dạy tôi đên chô này. 


Chúng Tăng nói: - Nếu như vậy, chỗ này cũng không có luật sư, hãy đến tìm 
ở chùa khác. 


Như vậy, đi tìm cầu khắp nơi mà không được, tâm họ trở nên mềm mỏng 
hàng phục, trở về chỗ cũ bạch với Tăng răng: chúng tôi đến khắp nơi cầu xin 
với Tăng chúng nhưng không có người phán quyết, xin đại đức phán xử việc 
này cho và chúng tôi hoan hỷ phụng hành. 


Chúng Tăng nên y theo pháp mà phán xử. Tăng hỏi người bị vu báng rằng 
ông có làm việc ây không và chúng Tăng nên tác bạch yêt ma, hòa hợp dập 
tắt sự tranh cãi này. 


Nếu kẻ không có tàm quý vu báng cho người có tàm quý; người bị vu báng 
có trí tuệ, kẻ vu báng không trí tuệ cùng đến gặp Tăng thì Tăng phải tra hỏi 
tận cùng sự việc này. Gặp tỳ kheo ngu si đối đáp sai lầm, Tăng nên bảo răng 
ông không biết không hiểu gì, tại sao lại vu báng cho người. Ông hãy cùng 
nhau hòa hợp với họ mà trở về, chớ nên đưa việc này ra nữa. 


Nếu người vu báng có trí tuệ, đem tội thấy, nghe, nghỉ ra trả lời giữa Tăng 
thì chúng Tăng nên tra hỏi người bị vu báng. Nêu họ có tội thì chúng Tăng 
nên trị phạt. Nêu không có tội thì chúng Tăng nên bảo các ông hãy tự trở vê 
đi. 


Nếu người có tàm quý vu báng cho người không có tàm quý, nhưng người 
vu báng lại ngu sĩ và đến tùy thuận với Tăng, Tăng nên phương tiện hỏi họ 
rằng ông chê bai họ ở điểm nào, về giới luật hay về oai nghi. 


Pháp sư nói: - Tại sao với người có tàm quý thì dạy và không dạy với kẻ 
chăng có tàm quý? Như vậy chúng Tăng cũng tùy thuộc vào thương, giận, 
Sợ, sĩ mê? 


Đáp: - Không phải như vậy, vì sao? Chỉ vì muốn làm cho kẻ không tàm quý 
phải hàng phục và người có tàm quý được sông an lạc. Nêu dạy kẻ không 
biệt tàm quý (mà họ) có thê lực thì (làm cho) pháp ác phát triên. Người có 


tàm quý mà không có thế lực thì không thể sống an lạc được. Do đó, Tăng 
không dạy cho kẻ không tàm quý. 


Nếu kẻ phi báng và người bị phí báng đều có tàm quý thì chúng Tăng nên ôn 
hòa thuyết pháp giáo hóa cho họ rằng các vị gây xích mích nhau, nên sám 


hối với nhau. Các vị nên hòa hợp trở lại và sống chung. 


Nếu họ gây ra việc phi báng nhau, chúng Tăng đã dạy bảo giải hòa đến ba 
lân mà họ không chịu từ bỏ thì chúng Tăng phải y theo pháp đê phản quyết. 


Pháp sư hỏi: - Pháp trị phi báng là đầu, giữa hay cuối? 

Đáp: - Trước tiên tiến hành (yết ma) cầu thính. Tiếp theo là tùy thuận hoàn 
toàn với Tăng, đó là giữa. Nêu có tội hay vô tội, Tăng tùy theo đó mà diệt, 
đó là cuôi. 

Hỏi: - Pháp (xử) phỉ báng có bao nhiêu căn, bao nhiêu địa? 

Đáp: - Phi báng có hai căn, ba xứ, năm địa. 

Hai căn là pháp vu báng có căn cứ và không có căn cứ. 

Ba xứ là thấy, nghe và nghi. 

Năm địa (cơ sở) là: 1) Đúng thời gian; 2) Đúng sự thật; 3) Không vì tức giận 
mà là thương mến; 4) Đem đến lợi ích; 5) Không tùy thuộc vào sự luyến ái 
và sợ hãi. Đây là năm cơ sở để phán quyết. 

Được hỏi hay không được hỏi, (người nào đã dùng) pháp Ba-la-di vô căn cứ 
đê vu báng rôi, (sau đó) được Tăng chúng hỏi (về sự việc ây) hay hai, ba, 
hay một người hỏi, hay ở giữa Tăng tự nói tội ây ra thì phạm tội Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

Pháp sư nói: - Tranh cãi có bốn trường hợp mà bắt đầu là nói với nhau. 
Tranh cãi là ý nghĩa gì?. Vì làm chứng cho tội nên (gây ra) sự tranh cãi nên 


gọi là tranh cãi. 


Hỏi: - Tranh cãi nhau bằng lời lẽ này là thiện, ác hay vô ký? 


Đáp: - Có cả thiện, ác và vô ký. Thế nào là thiện? Thế nào là ác? Thiện là 
bàn luận băng giáo pháp. Bât thiện (ác) là bàn luận băng phi pháp. Bàn luận 
không băng giáo pháp hay phi pháp thì gọi là vô ký. 


Pháp sư nói: - Ngoài ba sự tranh cãi này ra, ở sau sẽ giải thích rõ. 


Nếu (báng bổ tỳ kheo) bằng lời lẽ như: ngươi là Sa-di, ngươi là Ưu-bà-tắc, 
ngươi là ngoại đạo, ngươi là Ny-kiền-tử, ngươi là hoàng môn, ngươi là 
người hai căn, ngươi là súc sanh, ngươi giết cha, ngươi giết mẹ, ngươi giết 
A-la-hán, ngươi phá hòa hiệp Tăng, ngươi làm thân Phật chảy máu; bắt đầu 
với những câu trên (để vu báng thì) phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 


Hồ nghi là nghi ngờ do thấy, nghe. Nghi ngờ là tâm phân vân không xác 
định, cũng gọi là quên mất sự việc trước đó đã xảy ra lúc nào, ngày nào. 
Pháp sư nói: - Các câu văn khác dễ hiểu. Tỳ kheo nào dùng pháp Ba-la-di 
không căn cứ để vu báng thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa; dùng pháp Tăng-già- 
bà-thi-sa vu báng thì phạm Ba-dật-đề; dùng pháp uy nghi để vu báng thì 
phạm Đột-cát-la. 


Nếu vì sân hận mà vu báng (bằng pháp tăng tàn) không hiện tiền, phạm Ba- 
dật-đề. Nếu vu báng bằng pháp uy nghi không hiện tiền, phạm Đột-cát-la. 


Các trường hợp không phạm: 
- Người phạm giới này đầu tiên. 
- Khi chưa chê giới. 
- Tâm điên cuông loạn. 


- BỊ khô não ràng buộc. 


Giới này phát sinh từ thân và tâm, trong luật bản nói rằng thân nghiệp có cả 
khâu ý nghiệp, là tánh tội. 


Hết phần giải thích giới vu báng. 


——-O0O--- 


Giới Tăng Tàn 9 (Sanghàdisesa 9) 


Khi ấy, đức Phật ở vườn Trúc Ca-Lan-đà, thành Vương Xá. 
Đang từ trên núi Kỳ-Xà-Quật đi xuống, thấy con dê đang hành dâm, Tỳ 
kheo Từù-địa nói với các bạn răng chúng ta gọi con dê đực này là Đạp-bà-ma- 


la-tử, gọi con dê cái này là Tỳ kheo ny Từ-ĐỊa. 


Các Tỳ kheo đáp: Lành thay! Ta lẫy sự việc này để phi báng Đạp-bà-ma-la- 
tử, hăn phải bị thua vì việc này. 

(Nói xong) họ cùng nhau vui mừng, kéo đến gặp Tăng chúng và bạch rằng: 
chúng tôi thây Đạp-bà-ma-la-tử cùng ty kheo ny Từ-Địa làm việc dâm dục. 
Nghe Tỳ kheo Từ-địa nói như vậy, chúng Tăng liên tập họp Tăng lại đê cùng 


nhau phán xử việc này. 


Tăng hỏi tỳ kheo Từ-địa: - Thầy hãy xác định thấy Đạp-bả-ma-la-tử cùng tỳ 
kheo ny Từ-ĐỊa cùng nhau làm việc dâm dục ở nỏi nào? 


Đáp: -Từ núi Kỳ-xả-quật đi xuống để vào làng khất thực, giữa đường chúng 
tôi gặp Đạp-bà-ma-la-tử cùng tỳ kheo ny Từ-địa cười nói đùa giỡn. 


Chúng Tăng hỏi Đạp-bà-ma-la-tử: - Khi ấy thầy ở đâu? 

Đạp-bà-ma-la-tử đáp: - Ở trong tinh xá Trúc Lâm. 

Hỏi: - Thầy đang làm gì? 

Đáp: - Đang phân phối việc ăn uống cho chúng Tăng. 

Hỏi: - Ai biết việc này? 

Đáp: - Chúng Tăng thấy và biết 

Lời hỏi ở đây là tác bạch yết ma hỏi chúng Tăng rằng lúc â Ấy, giờ ấy (Tăng) 
có xác định là thấy Đạp-bà-ma-la-tử đang phân phối sự ăn uống cho chúng 
Tăng không? 

Chúng Tăng đáp: thật có thấy (vị này) đang phân phối thức ăn cho Tăng. 


Chúng Tăng lại hỏi Tỳ kheo Từ-địa răng: lời nói của ông không phù hợp, 
vậy là phương tiện chứ không phải chân thật. 


Được chúng Tăng hỏi ba lần như vậy, Tỳ kheo Từ-Địa đáp: đúng là phương 
tiện. 


Chúng Tăng quở trách tỳ kheo Từ-địa rằng tại sao đem phần sự việc khác 
(nhưng giông nhau) mà gán cho Đạp-bà? 


Hỏi: - Phân sự việc khác là gì? 


Đáp: - Phần sự việc khác, như Đạp-bà là người, con dê chăng phải người, 
vậy mà đem con dê gán cho Đạp-bà nên gọi là phần sự việc khác. Đem con 
đê cái gán cho ty kheo ny Từ-địa, cũng gọi là phần sự việc khác. Tại sao? Vì 
(hai) sự việc ây giống nhau. Do đó, trong luật nói rằng nêu dùng một chỉ tiết 
hay giống chỉ tiết. Các câu văn tiếp theo đễ hiểu, không cần giảng giải. Như 
vậy gọi là phần sự khác. 


Cùng họ, có một tỳ kheo thuộc dòng họ Sát-lợi (Khattiya) xuất gia. Thây 
người Sát-lợi hành dâm, tỳ kheo khác vu báng tỳ kheo họ Sát-lợi này răng 
thây phạm Ba-la-di. Chúng Tăng hỏi răng ông thật có thây tỳ kheo Sát-lợi 
này hành dâm không? 

Đáp: - Thật thấy. 


Cứ mỗi lời nói là phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 


Đôi với tướng mạo, tên, nhà cửa, thây của người này nói vu báng qua người 
kia, phạm hay không phạm được nói ở trước. 


Các trường hợp vô tội: thật thấy có phạm, người phạm đầu tiên, lúc chưa chế 
giới này, điên cuông, tâm loạn, bị khô não trói buộc thì không phạm. 


Hết phần giải thích về giới vu báng thứ hai. 


——-O0O--- 


Pháp Tăng tàn thứ 10 (Sanghàdisesa 10) 


Khi ấy, đức Phật ở tinh xá Trúc-Lâm, thành Vương Xá. Đây là giới phá hòa 
hợp Tăng. 


Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đi đến gặp Câu-ca-lị-ca, Nhất-thác-vô-ca-li, Kiến- 
đà-ty-da-tử, Bà-vật-đà (Kokalika, Kata-morakatinsaka, Khandadeviyàputta, 
Samuddadatta) và nói rằng: này các trưởng lão, chúng ta hãy cùng nhau phá 
hòa hợp Tăng (Sanghabheda) và uy đức của Như Lai. 


Vẻ nhân duyên phá hòa hợp tăng sẽ được nói trong Kiển-đà-ca ở sau. 


Lành thay đại đức, là lời nói cầu xin, mong rằng tất cả các tỳ kheo trọn đời 
giữ (quy định là) sông ở nơi A-lan-nhã. Đây là thọ pháp Đầu-đà (dhùta). Tỳ 
kheo nào trở về sống trong chỗ (có) làng xóm thì phạm tội. Xin đức Thế Tôn 
kiết giới như vậy cho các tỳ kheo. Bốn pháp khác cũng như vậy. 


Chúng ta hãy làm cho người khác biết rằng chúng ta ít muốn và biết đủ để 
(họ) phát thiện tâm lớn (đôi với ta). 


Nghe Điều-đạt xin (ban hành) năm pháp để phá hòa hợp Tăng, đức Phật suy 
nghĩ rằng người này vì lợi dưỡng, chắc phải bị đọa địa ngục. Và Ngài suy 
nghĩ rằng nếu Ta chấp thuận năm pháp này với Điều-đạt, sẽ có nhiều thiện 
nam tử xuất gia phải thọ trì pháp này thì sự hành đạo gặp phải khó khăn. 


Thế nên trong luật nói răng (đức Phật bảo:) thôi thôi này Điều-đạt! chớ nên 
đặt ra pháp này. Thiện nam tử nào tùy theo sở thích có thê ở A-lan-nhã hay 
vùng làng xóm, đêu không chướng ngại đạo tu tập. 


Đối với các pháp đầu đà như khất thực, lượm y phục phấn tảo (pamsukùla) 
đê dùng, ở dưới gôc cây suôt nửa tháng (ngày thứ 15 phải gặp Tăng bô tát ở 
tinh xá - người dịch), không ăn cá thịt. Phật dạy răng ngoài ba trường hợp 
nghi thì được ăn (cá thịt). Ba trường hợp nghi là: 

1. Thấy (giết vì mình) 

2. Nghe (giêt vì mình) 

3. Nghi (giêt vì mình) 
Thế nào là thấy? Thấy người thí chủ sát sanh để (dâng cho) tỳ kheo. 
Thế nào là nghe? Nghe thí chủ sát sanh để (dâng cho) tỳ kheo. 


Thế nào là nghi? Nghỉ thí chủ sát sinh để (dâng cho) tỳ kheo. 


Trường hợp nghỉ vì thấy. Thế nào là nghi vì thấy? Từ A-lan-nhã tỳ kheo đi 
vào làng khất thực, trên đường đi gặp những người thế tục vào rừng săn bắn. 
Sáng hôm sau, trong làng tổ chức đại hội. Các tỳ kheo được nhận thịt trong 
hội này nên suy nghĩ răng hôm qua thấy các thí chủ đi săn, hay là thịt này do 
cuộc săn bắn ấy mà có. Đây gọi là nghi do thấy, không được ăn. 


Nếu đàn việt nói rằng: tôi đi săn cho vua hay cho bản thân chứ không phải vì 
(đê dâng cho) tỳ kheo, đại đức hãy ăn đi. Trường hợp này được ăn không có 
tỘI. 


Nghi vì nghe, tỳ kheo ở nơi A-lan-nhã, nghe trong làng đi săn bắn đề tổ chức 
hội. Có đàn việt thỉnh tỳ kheo ăn (thịt trong hội), tỳ kheo có tâm nghi ngờ 
mà ăn thì bị tội. 


Nếu đàn việt nói rằng tôi đi săn cho mình chứ không phải vì tỳ kheo. Nếu 
(họ nón) như vậy thì được ăn không bị tội. Đây là nghi vì nghe. 


Nếu tỳ kheo không thấy, không nghe, không nghi (con vật bị) giết vì (mình) 
thì ăn không có tội. 


Có trường hợp thấy mà được ăn. Thế nào là thấy mà được ăn? Nếu thấy 
người giÊt vật nhưng không phải vì (giêt) cho tỳ kheo mà sau đó nêu được 
thịt ây ăn thì vô tội. Đây gọi là thây giêt được ăn, không có tội. 


Nghe, chính tỳ kheo nghe tiếng giết nhưng không phải (giết) vì tỳ kheo mà 
sau đó tỳ kheo được thịt này thì được ăn, vô tội. Đầy gọi là nghe. 


Nghĩ mà được ăn thịt, vô tội. Nghi, như trường hợp tỳ kheo vào làng khất 
thực, thấy thịt còn tươi nên nghi ngờ không dám nhận lấy. Nếu đàn việt nói 
không phải vì tỳ kheo mà giết thì được ăn, vô tội. Đây gọi là nghi mà được 
ăn. 


Nếu đàn việt giết (con vật) vì tỳ kheo nhưng tỳ kheo không thấy, không 
nghe, không nghi thì được ăn, vô tội. Trường hợp đàn việt thỉnh hai người 
cùng thọ thực. Vị hạ tọa suy nghĩ rằng (món ăn) này chắc là giết vì thượng 
tọa, không phải vì ta nên ăn vô tội. Thượng tọa suy nghĩ đây chắc là giết vì 
hạ tọa chứ không phải vì ta, ta ăn vô tội. Trường hợp này, cả hai đều nghỉ 
(giết) vì người kia, cả thượng và hạ tọa đều nghi và cùng ăn, vô tội. Nếu 
người giết con vật vì tỳ kheo, tỳ kheo không biết, ăn xong mới biết thì vô 
tỘI. 


Nếu tỳ kheo nhận được thịt để ăn, nên hỏi rõ rồi sau đó mới ăn. Tại sao? Vì 
muốn phân biệt (thịt) tịnh và (thịt) bất tịnh để ăn. Lại nữa, thịt gấu và heo 
giống nhau, không chỉ thịt gấu và heo mà có các loại thịt khác cũng giống 
nhau, thế nên phải hỏi rõ. 


Vui mừng hớn hở: Xin (ban hành) năm pháp, không được Thế Tôn chấp 
thuận, Điêu-đạt vui mừng suy tính: Lúc này, chắc chăn ta phá được hòa hợp 
Tăng. 


Nghe nói xong, Câu-la-lỊ rất buồn khổ như uống phải thuốc độc. Điều-đạt 
giáo hóa đồng bạn băng lời lẽ như: tại sao bạn lại buồn khổ, xuất gia cầu đạo 
cân phải tính tấn, sa môn Cù Đàm cũng có pháp này nhưng không (bắt phải) 
giữ suốt đời, chúng ta lại gìn giữ suốt đời pháp này, tại sao phải buồn khổ. 
Nghe báo như vậy những người cùng phe vui mừng tuân theo. 


Pháp sư nói rằng kẻ ngu Sỉ Điều-đạt đã hướng về địa ngục A-tỳ mà không 
hiểu, không biết nên lễ Phật từ giã. Sau đó, Điều-đạt trở lại gặp Câu-la-lj và 
nói rằng tôi cùng Các bạn thi hành năm pháp này và làm cho mọi người biết 
rằng chúng ta ít muốn biết đủ. 


Kẻ nhiều tham dục không biết nhàm chán là kẻ nhận y phục, thực phẩm một 
cách vô độ. 


Điều đạt bảo với đồng bạn rằng sa môn Củ Đàm thường suy nghĩ rằng: 
"Làm sao đê cho đệ tử Thanh văn của ta đưọc y phục thực phâm mà không 
bị phiên phức". Đây chính là người ham muôn nhiêu, không biêt đủ. 


Đức Phật bảo Điều đạt rằng thầy không nên ưa thích pháp này để phá hòa 
hợp Tăng, đây là tội nặng. Nếu chúng Tăng hòa hợp như nước hòa với sữa 
(thì) sông an lạc. Ai phá hoại chúng Tăng như vậy thì phải chịu đau khổ một 
kiếp trong địa ngục A ty. Tăng bị phá, nếu ai làm cho hòa hợp lại thì được 
sông hoah hý trên trời một kiếp, hưởng thụ phước báo cõi Phạm thiên. 


Bằng nhiều cách, các tỳ kheo thuyết pháp cho Điều đạt.Nghĩa là thấy Điều 
đạt phá hòa hiệp Tăng nên các tỳ kheo thiện băng nhiêu cách giáo hóa làm 
cho vị này cởi mở, cùng với Tăng hòa hợp cả thân và tâm như nước hòa với 
sữa. 


Đồng tâm nghĩa là tâm cùng đồng theo một pháp. Đồng thân nghĩa là thân 
cùng nhau hòa hợp một (nơi) bô tát. 


Thế nào là không đồng thân? Là tuy cùng ở một chỗ nhưng tâm lại tuân 
hành theo pháp bên ngoài. Đây gọi là thân hình tuy đông mà tâm bât đông. 


Có giữ không bỏ là cố giữ việc phá hòa hợp Tăng chứ không bỏ. Đây gọi là 
VIỆC CÔ gIữỮ. 


Các ty kheo can gián tỳ kheo này nghĩa là các ty kheo có tâm tàm quý can 
gián các tỳ kheo kia răng đừng phá hòa hợp Tăng , hãy cùng sống chung với 
Tăng. Các tỳ kheo nên can gián ba lần, nếu họ từ bỏ thì tốt, nêu họ không từ 
bỏ thì can gián lần thứ nhất mà không bỏ, bị tội Đột-cát-la. Can gián lần thứ 
hai mà không bỏ, bị tội Thu-lan-giá. Can gián lần thứ ba mà không bỏ, bị tội 
Tăng-g1ià-bà-thi-sa. 


Can gián bên ngoài, các tỳ kheo nghe (có người) sắp phá hòa hợp Tăng, đi 
đến gặp họ và can rằng: trưởng lão, đừng phá hòa hợp Tăng, nếu phá thì bị 
(tội) rất nặng. Họ từ bỏ thì tốt, nếu không từ bỏ thì nắm tay họ đưa đến giữa 
Tăng và nói răng ông không nên phá hòa hợp Tăng, can ba lần như vậy. Lúc 
bên ngoài dùng lời nhu hòa can gián ba lần, đưa đến giữa Tăng cũng dùng 
lời nhu hòa can gián ba lần mà họ không chịu nghe theo, đều phạm tội Đột- 
kiết-la. Họ từ bỏ thì tốt, nếu không từ bỏ thì phải tác bạch tứ yết ma để can 
gián. Nếu bạch yết ma mà không bỏ thì phạm tội Đột-kiết-la. Nếu yết ma lần 
thứ nhất mà không bỏ thì phạm thu-lan-giá. Nếu yết ma lần thứ hai mà 
không bỏ thì cũng phạm tội thu-lan-giá. Nếu yết ma lần thứ ba mà không bỏ 
thì phạm Tăng-già-bà-th1-sa. 


Hỏi: - Khi yết ma lần thứ ba, phạm tăng-tàn vào lúc bắt đầu, đoạn giữa hay 
đoạn cuôi? 
Đáp: - Phạm tội vào đoạn cuối cùng. Người phạm đầu tiên là Điều Đạt. 


Hỏi: - Các giới khác thì người đầu tiên không bị tội, như vậy Điều Đạt cũng 
không phạm? 


Đáp: - Bởi vì vị ấy được Tăng can gián ba lần mà không từ bỏ cho nên phạm 
tỘI. 


Pháp sư nói: - Những câu văn tiếp theo dễ hiểu, không cần phải giải thích. 
Giới này đủ cả ba hành động của thần, miệng, ý và thọ khô thuộc ý nghiệp. 


Hết phần giải thích pháp phá hòa hợp Tăng. 


——-O0O--- 


Pháp Tăng tàn 11 (Sanghàdisesa T11) 
Bấy giờ, đức Phật ở tính xá Trúc Lâm, thành Vương Xá. Trong giới này nói 
về phá hòa hợp tăng. Hỗ trợ người phá tăng nghĩa là ưa thích chấp nhận và 
làm theo pháp của người phá Tăng. 


Biệt chúng (Pakkha) là không (cùng với Tăng chúng) bồ tát, thuyết giới, tự 
tứ đề hô trợ việc phá hòa hợp tăng và đề tăng không được cường thịnh. 


Câu chúng ta hãy chịu đựng và biết rõ nghĩa là đối với lời nói của họ, chúng 
ta đêu phải chịu đựng và biỆt rõ. 


Các trưởng lão, đừng hỗ trợ việc phá hòa hợp Tăng, phải hỗ trợ cho tăng hòa 
hợp.Tăng hòa hợp hoan hỷ không tranh cãi như nước với sữa. Các câu khác 
giông như văn ở giới phá Tăng ở trước. 

Hết phần về giới phá tăng thứ hai. 


——-O0O--- 


Pháp Tăng tàn thứ 12 (Sanghàdisesa 12) 


Bấy giờ, đức Phật ở trong vườn Củ tư đa, thuộc Câu sam tỳ da. Đây là giới 
kẻ hung dữ không nghe dạy. 


Câu hành động xâu: có các hành động xâu ác của thân và miệng. 
Trưởng lão, tại sao nói với tôi như vậy: đây là lời nói kiêu ngạo. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ giải thích ý nghĩa này. Đây là tỳ kheo có tánh xấu ác, 
không nghe lời dạy bảo của các tỳ kheo (mà còn nói lại răng) các ông không 


nên dạy tôi, mà tôi phải dạy lại các ông. Tại sao? Đức Phật là Phật của gia 
(tộc) tôi. Tại sao? Tôi và (ngựa) Kiền trắc (Kanthaka) đưa Phật vào núi học 
đạo. Không thấy có một người nào trong các trưởng lão theo hầu hạ Ngài. 
Sau khi đắc đạo rồi đức Phật chuyên pháp luân. Do đó Phật là Phật của gia 
tộc tôi, pháp cũng là pháp của gia tộc tôi. Vì vậy tôi phải dạy các trưởng lão 
chứ các vị không được dạy ngược lại tôi. 


Pháp sư nói: - Tại sao tỳ kheo Xiển-na không nói Tăng là tăng của gia tộc 
tôi? Bởi vì đang cùng tăng tranh cãi nên vị ây không nói tăng là tăng của gia 
tộc tôi. Các trưởng lão, như vào mùa thu, lá cây rơi xuông đât, bị gió thôi tụ 
lại một nơi. Lại như bèo nôi trên mặt nước, bị gió làm tập trung lại một chô. 
Cũng vậy, các trưởng lão với nhiêu chủng tộc xuât gia, khi vào Phật pháp 
cũng vậy. Do đó, này các trưởng lão, không dạy tôi và tôi phải dạy các 
trưởng lão. 
Tự thân làm, không cùng nhau nói chuyện: được các tỳ kheo đồng học đem 
pháp Biệt biệt giải thoát ra răn dạy nhưng vì ngạo mạn nên không nghe lời 
dạy ây. 
Hãy nói chuyện với nhau: đối với pháp Biệt biệt giải thoát, hãy cùng nhau 
thuyêt giới, cùng nhau xuât tội, nhờ vậy được tăng thịnh trong Phật pháp. 
Các câu văn tiêp theo dê hiệu. 
Hết phần giải thích giới tánh xấu (không nghe can gián). 

Chú Giải Luật Thiện Kiến 

- Quyên 13 - 


-OoOOo- 


Quyển thứ mười bốn 


Pháp Tăng tàn 13 (Sanghàdisesa 13) 


Bấy giờ, đức Phật ở tại tỉnh xá vườn Cấp cô độc, nước Xá Vệ. 


Gây tiếng xấu ở nhà người: có hai tỳ kheo, một vị tên Mã sư (Assaji), một vị 
tên Mãn-túc (Punabbasuka) cùng trú ở núi Kệ-trá (Kitàgrri) cũng là tên của 
làng này. 


Hai tỳ kheo này thường xuyên sửa sang phòng ở trong ngôi chủa thuộc làng 
Kệ-trá. Nhân vì việc sửa sang, họ thường xuyên qua lại với những người thế 
tục để chuyện trò bàn bạc nhưng không biết e dè xấu hồ gì cả. 


Tỳ kheo gây tiếng xấu ở nhà ngưòi: Mã sư và Mãn Túc này là bậc thượng 
tọa trong nhóm sáu tỳ kheo. Cả hai vốn là nông phu làm ruộng cực khổ nên 
bàn với nhau răng chúng ta làm ruộng quá khổ cực vậy hãy cùng nhau xuất 
gia để tự nhiên được ăn mặt trong Phật pháp. 


Người kia đáp: Lành thay , rất đúng. 


Họ lại cùng nhau tính toán răng chúng ta nên xuât gia với a1; nên đên xuât 
gia với tôn giả Xá lợi Phât, Mục Kiên Liên. 


Sau khi bàn bạc, họ đến gặp Xá-lợi-Phất, Mục-kiŠn-liên và xin xuất gia. Họ 
được Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên cho xuất gia, truyền giới cụ túc và dạy hết 
giới bốn Ba-la-đề-mộc-xoa. Mãn năm hạ, họ có thêm tỳ kheo Hoàng xích và 
tỳ kheo Từ địa. 


Bôn người cùng nhau bàn luận: thành Xá Vệ này có lúc sung túc nhưng cũng 
có lúc bị đói kém, chúng ta không nên tụ tập mãi một nơi mà hãy phân tán 
đên các nước khác. 


Ba người kia hỏi tỳ kheo Hoàng xích: "Trưởng lão! thầy thích ở nơi nào?" 


Tỳ kheo Hoàng xích đáp: - Tôi thích ở thành Xá Vệ. Nước này có 57 vạn hộ 
dân cư trong (thành) và tám vạn tụ lạc trực thuộc ở ngoại thành. Đất đai cả 
nước ngang và dọc đều một trăm do tuần. Ở nước này, các vị hãy trồng 
nhiều cây hoa trái như xoài (Amba), mít (Panasa), dừa (Nàlikera), có nhiều 
loại hoa như chiêm bặc, thọ xà đề, mạt ly rôi đem những hoa quả ẫy khuyến 
dụ nam nữ cư sĩ. Có cư sĩ nào muốn xuất gia, các vị nên độ cho họ xuất gia, 
làm cho tăng thêm những người thân cận chúng ta. 


Họ lại hỏi tỳ kheo Từ-địa: - Thầy thích ở đâu? 


Đáp: tôi thích ở thành Vương Xá. Thành này bên trong có tám ức vạn hộ 
nhân dân, bên ngooài có tám vạn tụ lạc trực thuộc. Đất đai cả nước ngang và 
dọc đều ba trăm do tuần. Ở nước này, các vị trồng nhiều cây hoa trái và độ 
người khác xuất gia như nói ở trước. 


Họ lại hỏi Mã sư: - Thầy thích ở chỗ nào? 


Mã sư đáp: - Tôi thích ở tụ lạc Hăc sơn. Tụ lạc này có thức ăn uông dôi dào, 
mỗi năm đền ba vụ mùa. 


Họ lại hỏi Mãn túc: - Thầy thích ở chỗ nào? 


Mãn túc đáp: - Tôi thích ở chung với Mã sư. Hai vị hãy sửa sang chỗ ở cho 
tôt đẹp, trông nhiêu hoa quả đem khuyên dụ các nam nữ cư sĩ. 


Sau khi phân chia nhau như vậy, bôn tỳ kheo ây trở về chô ở của mình, sửa 
sang cho xinh đẹp đê độ người xuât gia. Sau đó, ở môi trú xứ sô đệ tử thân 
cận của họ có đên năm trăm người, cộng lại là một ngàn năm trăm vị. 


Đệ tử thân cận của tỳ kheo Hoàng xích (Padukalohitaka) đều giữ giới đầy 
đủ. VỊ này đưa các đệ tử thân cận theo đức Phật du hành các nước, chỉ hộ trì 
không vi phạm những giới mà Phật đã chế định nhưng lại phạm vào những 
giới chưa chế. Tại trú xứ của mình, cả ba nhóm này đều không biết tàm quý, 
vi phạm tất cả những giới mà Phật đã chế hay chưa chế. Những tỳ kheo xâu 
ác này làm những việc không nên làm, hành động những việc không nên 
hành động. Việc này trong luật bản có nói rõ. 


Trồng hoa, nghĩa là tự mình trồng hay bảo người khác trồng, một loại hoa 
hay nhiều loại hoa, tự mình tưới cây hay bảo người khác tưới, tự mình đảo 
đất làm ao hay bảo người khác đào ao để trữ nước dùng tắm giặt hay tưới 
hoa, đều là những việc bắt thiện. 


Nếu làm ao cho Tăng, hay cho mình, đều không được tự làm hay sai người 
đào nhưng nếu chỉ nói lời tác tịnh thì không phạm (lời tác tịnh là lời tỳ kheo 
nói theo luật định để tịnh nhân hay người cư sĩ hiểu và làm theo trong phạm 
vi cho phép -- người dịch) 


Nếu làm vườn cho Tăng, hoặc tự làm cho mình hoặc trồng cây lẫy bóng mát 
đêu phải dùng lời nói tác tịnh. 


Nếu trồng các loại hoa quả để mua chuộc khuyến dụ nam nữ cư sĩ, tự mình 
trồng hay bảo ngưòi khác trồng, đều phạm Đột-cát-la. Nếu trồng cho Phật, 
Tăng thì không phạm,nhưng không được đảo đất làm chết hạt giống. Nếu 
trồng cây cho Tăng lấy trái ăn thì vô tội. 


Nước không có trùng, được phép tự mình hay bảo người tưới cây, vô tội. 


Pháp sư nói: Nói lời tác tịnh để bảo người trồng thì được. Lời tác tịnh là gì? 
(Như bảo răng) ông hãy làm cho cây này được sông, đừng đê nó chêt. Nghe 
vậy, tịnh nhân tùy theo lúc mà xử lý việc tưới cây. 


Không được kết vòng hoa cho người thế tục, cho đến không được rãi hoa, bó 
hoa cho đều... trừ cúng dường Tam Bảo. 


Không được múa nghĩa là không được cử động thân thể cho đến tay. Không 
phạm: nếu người đời bảo tỳ kheo lễ Phật, đọc kinh, chú nguyện, hoặc bảo tỳ 
kheo đánh khánh, chuông tập họp chúng để bồ tát hay làm các pháp sự khác 
thì được làm theo. 


Những câu văn khác trong luật cũng dễ hiểu. 


Nếu tỳ kheo bệnh mà không có thuốc thang, đem hoa quả hay các thức ăn 
uông dư đưa cho người thê tục đê đôi lây thuôc uông thì không phạm. 


Tỳ kheo nào tuân theo lệnh người đời sai khiến, khi bắt đầu đi, mỗi bước 
phạm một Đột-kiết-la. Nếu được thức ăn uống, nuốt mỗi miếng phạm một 
Đột-kiết-la. Thậm chí vì người đời sai bảo, tỳ kheo truyền lại lời nói, tùy 
mỗi câu hỏi đáp, đều phạm tội Đột-kiết-la, trừ trường hợp làm theo lời sai 
khiến của năm chúng xuất gia thì không phạm. 


Nếu cha mẹ, chúng Tăng, tịnh nhân bị bệnh, vì tìm thuốc thang nên tỳ kheo 
phải nghe theo sự sai khiên của người đời, không phạm. 
Trên đây đã giảng rộng về giới gây tiếng ở nhà người. 


Sau khi hành Ba-li-bà-sa, tiếp theo cho hành sáu đêm Ma-na-đỏa. Ma-na- 
đỏa, Hán dịch là chê phục sự kiêu ngạo, cũng gọi là hạ ý. Hạ ý nghĩa là phục 
vụ chúng Tăng. 


Hành A-phù-ha-na giữa chúng Tăng hai mươi vị, A-phủ-ha-na, Hán dịch là 
gọi vào (hoán nhập), cũng gọi là hết tội. Gọi vào hết tội là øì?. Nghĩa là (gọi 
cho vào) cùng được phép làm các pháp sự như Bồ tát, thuyết giới, tự tứ với 
tăng nên gọi là gọi cho vào (vì) hết tội. 


Pháp sư nói: 


- Trên đây là hết phần giải thích mười ba giới Tăng-già-bà-thi-sa. 
(Kuladùsakasikkhàpada - vanna- nànrtthità). 


-OoOOo- 


Hai Pháp Bắt Định (Aniyata) 
Khi Ấy, đức Phật ở tính xá Cấp-cô-độc, vườn Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Lúc hỏi nghĩa là: khi thấy không có người thì hỏi nữ Phật tử rằng: "Cô buồn 
râu, mệt mỏi, đói khát phải không?”... “chông cô không nghĩ đên cô phải 
không?”...hỏi băng những câu thê tục như vậy. 


Khi thấy (có người) thì thuyết pháp như vậy: có nghĩa khi thấy có người 
khác (đên) thì thuyêt pháp cho cô này. 


Thuyết pháp nghĩa là thuyết về năm giới, tám giới, bữa ăn thường, bữa ăn do 
bắt thẻ (Salàbhatta), bữa ăn trong nữa tháng...nói những pháp như vậy cho 
cô kia. 


Nhiêu con (Bahupattà): nữ Phật tử này có mười con traI, mười con gái nên 
gọi! là nhiêu con. 


Nhiều cháu (Bahunattà): mỗi người con trai và gái của nữ Phật tử này đều có 
hai mươi người con. Tổng cộng cả con và cháu lại là bốn trăm hai mươi 
người. 


Thấy mẹ Tỳ-xá-khư (Visàkhà-Migàramàtà) có nhiều con cháu như vậy, 
người trong nước cùng nhau bình luận răng bà ây tôt. Do đó, khi có các việc 
cưới hỏi trong gia đình, họ đêu đên đón mẹ Tỳ-xá-khư và lầy đó làm phép 
tặc. 


Câu chô này này:nơi có thê làm việc dâm dục. 


Ngồi nơi chỗ khuất thuận tiện: hoặc tỳ kheo cùng người nữ ngồi chung, hoặc 
người nữ ngủ mà tỳ kheo ngôi, hoặc tỳ kheo ngủ mà người nữ ngôi, hoặc cả 
hai cùng ngủ hay cùng ngồi. Thế nên trong luật có nói rằng khuất mắt và 
khuất tai. 


Thế nảo là khuất mắt? - Đối trước người không thấy. 


Thê nào là khuât tai? - Đôi trước người không nghe, hoặc đôi trước người 
mù, hoặc đôi trước người nữ mà có người đang ngủ. 


Người có lời nói đáng tin (Saddheyyavacasa): vị nữ Phật này là vị đệ tử 
Thanh văn. Do đó, trong luật nói là vị đã đắc quả Thánh, vị này được gọi là 
nữ Phật tử có lời nói đáng tin. 


Nếu tỳ kheo nói: tôi cùng ngồi với người nữ Phật tử thì trị phạt mỗi tội tùy 
theo lời nói của tỳ kheo chứ không trỊ phạt theo lời nói của nữ Phật tử. 


Tại sao? - Có thể thấy hay nghe không rõ ràng. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ nói về việc này. Trong tỉnh xá vườn Ma-la (Mallàràma- 
vihàra) có một vị tỳ kheo không còn khát ái. Một hôm, vị này đến nhà thí 
chủ và ngồi trong phòng. Trước tỳ kheo này, có một nữ Phật tử đang đứng 
dựa vào giường khác. Bên ngoài, có một tỳ kheo phàm phu đang đi vào nhà 
để khất thực, trông thấy tỳ kheo kia đang đối diện với người nữ. Vì cho rằng 
cùng ngồi chung một giường nên tỳ kheo nảy cứ nhìn mãi. 


Vị ái tận tỳ kheo suy nghĩ: tỳ kheo này sẽ nói rằng ta cùng người nữ ngồi 
chung g1ường. 


Sau khi cả hai cùng về trú xứ, vị tỳ kheo khât thực muôn cử tội vị kia nên 
đên phòng tỳ kheo ái tận và gõ cửa muôn vào đê nói. 
Đã biệt tâm ý của vị này, với năng lực thân thông, vị tỳ kheo ái tận đi ra khỏi 


phòng theo chỗ cây đòn dông và ngồi trên hư không. 


Vào trong phòng, tỳ kheo tìm khắp nhưng không thấy. Thấy tỳ kheo ái tận 
kia ngồi trên hư không, tỳ kheo này nói rằng: "Đại đức! Ngài có thần lực 


như vậy, vì sao lại vào nhà thê tục và cùng ngôi với người nữ chung g1ường 
một cách riêng tư? 


Vị tỳ kheo ái tận đáp: - Trưởng lão! Đây là tội đi vào nhà thế tục một mình. 
Trưởng lão hộ trì cho tôi, thật tôt đẹp. 


Pháp sư nói: - Đây là thấy không rõ, thuộc về tội đi một mình vào nhà thế 
tục. Do đó, chỉ thầy thì không thê tin hăn được. 


Tỳ kheo nào muốn vào làng xóm để thích cùng người nữ ngồi ở chỗ khuất: 
khi mặc y, mang bát thì phạm tội đột-cát-la; khi phát xuất, mỗi bước đi 
phạm mỗi tội đột-cát-la; vào nhà thí chủ và ngồi ở chỗ khuất thì phạm tội 
Ba-dật đề; nếu bước ra rồi lại trở vào ngồi, cứ mỗi lần ngồi là một tội Ba- 
dật-đề. Nếu có nhiều người nữ cùng ngồi chung thì bị phạm nhiều tội ba-dật- 
đề. Nếu tỳ kheo đã ngồi ở chỗ khuất trước, người nữ đến lễ bái, thưa hỏi thì 
không phạm. (Tánh cách tội của giới này) phát sinh từ thân và tâm. 


Trên đây đã giải thích pháp bất định thứ nhất. 
(Pàtha-màniyatavannanànrtthità). 


——-O0O--- 


Pháp Bắt Định Thứ Hai (Aniyata) 
Bấy giờ, đức Phật ở tính xá Cấp cô độc, vườn Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Chỗ trồng trải (Raha paticchanna) là không phải chỗ khuất kín đáo. 
Một ty kheo và một người nữ: nơi này không có người nam và có thể nói lời 
thô tục (Dutthullà vàcà). Trừ trường hợp có đàn ông hiệu biết (thì được ở 
chỗ trông trải này). 
Các câu văn khác (ý nghĩa) như giới bất định thứ nhất ở trên. 
Các trường hợp không phạm tội: (phạm) đầu tiên khi chưa chế giới, điên 
cuông, loạn tâm ý, đau khô bức bách. Tánh cách tội của giới này phát sanh 


từ thân và tâm, thuộc về lạc thọ và xả thọ. 


Trên đây là giải thích về giới bất định thứ hai. 


(Aniyatavannanà mitthità). 
-ooOoo- 


Tiếp theo là ba mươi pháp Ny-tát-kỳ (Nissaggiya-pàcittiya) 


1. Giới thứ nhất (Nissaggiyapàcittiya 1) 


Bấy giờ, tại đền Cù-Đàm (Gotamakacetiya), nước Tỳ-xá-ly, đức Phật cho 
phép các tỳ kheo thọ trì ba y (Ticlvara). Ba y là: 


1) An-đả-hội (Antaravàsaka) 
2) Uât-đa-la-tăng (Uttaràsangha) 
3) Tăng-giả-lê (Sanghàti) 


Pháp sư nói: giải thích về ba y, trong phẩm Kiền-đà-ca- kỳ-bà 
(Khandhakajivakavatthu) sẽ nói rõ. 


Dùng y khác (với ba y) đi vào làng xóm: vào phòng mặc y khác, vào làng 
xóm mặc y khác, như vậy có đên chín y. 


Phật đã cho phép chúng ta chứa ba y, nhân đó mỗi loại y đều có ba tắm y, vì 
vậy thành chứa chín y. 


Muốn cho trưởng lão Xá-lợi-phất: khi ấy, trưởng lão A-nan nói rằng trừ đức 
Phật Thê Tôn, các đệ tử Thanh văn khác đêu không sánh băng Xá-lợi-phât. 


Do đó, khi được ca-sa, A-nan đem nhuộm, chà láng, điểm tịnh (Bindukappa 
- làm dấu) xong, rồi dâng y tốt đến Tôn giả Xá-lơi-phất. Khi được thức ăn 
đúng thời (Yàvakàlika), có thức ngon thì A-nan đem dâng cho Tôn giả Xá- 
lợi-phất trước. Nếu được nước uống phi thời (Yàmakàlika), thuốc bảy ngày 
(Sattàyàmakàlika); thuốc trọn đời (Yàvajivika), trong ấy có vật nào ngon thì 
A-nan đem dâng đến Xá-lợi-phất. 


Nêu có những người con cũa trưởng giả muôn xuât gia đên câu A-nan. A- 
nan dạy họ đên gặp Xá-lợi-phât đê câu làm hòa thượng hoặc A-xà-lê. 


Với ý nghĩ rằng con người trưởng giả phải cung phụng cha mẹ, thế nên ta 
phải cúng dường Thê Tôn, A-nan đã làm hêt những việc ây và ta không phải 


làm gì cả, cho nên Xá-lợi- phất thường kính trọng A-nan. Khi được y phục, 
thức ăn, Tôn giả Xá-lợi- -phát đem những vật ngon tốt cho A-nan trước. Thế 
nên, trong luật bồn nói muốn dâng đến Xá- lợi- phất. 


Phật hỏi A-nan: - Bao giờ Xá-lợi-phất trở về? 
A-nan đáp: - Có thể trong chín hay mười ngày. 


Hỏi: - Vì sao trưởng lão A-nan biết trong chín hay mười ngày nữa Tôn giả 
Xá-lợi-phât sẽ trở vê? 


Đáp: - Biết như vậy là vì khi trưởng lão Xá-lợi-phất muốn du hành các nước 
khác, đến gặp A-nan và bảo rằng ta muốn du hành đến nước ...nước...vào 
lúc...ngày...sẽ trở về. Trưởng lão nên cúng dường Thế Tôn một cách tốt đẹp, 
cần thận chớ biếng nhác. Nếu Thế tôn thuyết pháp cho bốn chúng hay trời 
rồng...thì trưởng lão hãy ghi nhớ. Khi ta trở về, trưởng lão sẽ nói lại cho ta 
nghe. Khi nào Thế Tôn tìm ta, trưởng lão hay sai người báo cho ta biết. 


Khi ở các nước khác, Xá-lợi-phất sai người đem lời đến thăm Thế Tôn rồi 
sau đó đến gặp A-nan và bảo rằng Xá-lợi-phất thăm hỏi đại đức có ít bịnh, 
khỏe mạnh và sống an lạc không; sau khi thăm hỏi, bảo với A-nan rằng vào 
ngày...tôi sẽ trở về. Do đó, A-nan biết được trong vòng chín hay mười hôm 
nữa Xá-lợi-phất sẽ trở về. 


Thế nên, trong luật bản có nói: Phật bảo các tỳ kheo rằng cho phép chứa y 
dư trong mười ngày. 


Pháp sư nói: - Nếu A-nan nói rằng một tháng hay nữa tháng Xá-lợi- phất sẽ 
trở về thì đức Như Lai cũng theo (số ngày ấy) mà chế giới. Vì A-nan nói 
trong mười ngày (Xá-lợi-phất) trở về nên đức Như Lai cho phép chứa y dư 
trong mười ngày không phạm (Atireka-CIvara). 


Hỏi: - Tại sao Như Lai chê giới vì có lời nói của A-nan? 


Đáp: - Đây là chế tội chứ không phải là tánh tội nên (đức Phật) tùy theo lời 
nói của A-nan mà chê giới. 


Y đã xong (Nitthitacìvara): tùy theo sự việc mà có được y xong, hoặc y chờ 
(vọng y) đã xong, hoặc không còn mong được y nữa (Civarapalibodha). 


Làm (y): đo, cắt (vải), ráp lại, may thành (y). 
Xong: các việc đã chấm dứt. 


Mất y (Ubbhata kathina): hoặc bị đoạt, bị mắt, bị cháy, bị trôi, bị hư; không 
còn mong được y nữa hoặc hêt tháng Ca-đê (Kattika) hoặc xả y công đức. 
Với những trường hợp như vậy gọi là các việc đã châm dứt. 


Phật dạy các tỳ kheo: có tám trường hợp xả y Ca-hy-na (Kathina). Đó là: 


1. cùng bỏ đi; 2. đã làm y xong; 3. quyết bỏ không về; 4. y bị hư mất; 5. 
nghe đã xả; 6. không mong được nữa; 7. ra ngoài cương giới; 8. cùng nhau 
xả. (Xem luật xuât gia Ngài Hộ Tông trang 485+97). 


Pháp sư nói: tám việc này sẽ nói lại trong phần Kiển-đà-ca (Kathina- 
Kkhadhaka). 


Tăng cùng xả: tác bạch yết ma đề xả. 


Mười ngày: là thời gian y này được phép chứa trong mười ngày, không được 
nhiêu hơn. 


Từng loại trong sáu loại y: sáu loại y là: 1. Khiển-ma (Khoma - sợi gai); 2. 
Cổ-bối (Kappàsika - bông); 3. Cú-xa-da (Koseyya - tơ); 4. Khâm-bà-la 
(Kambala - lông thú); 5. Sa-na (Sàna - vỏ cây); 6. Bả-hưng giả (Bhanga- 
trộn cả 5 loại trên). Đối với từng loại y này, trong mười ngày phải thuyết 
tịnh (gởi y). Nếu (vải) y dài hai gang tay, rộng một gang tay thì phải thuyết 
tịnh. Nếu không thuyết tịnh, để quá 10 ngày thì phạm xả-đọa. Thế nên trong 
luật bản nói rằng Ta (Phật) cho phép các tỳ kheo thuyết tịnh (tắm vải) y dài 
tám ngón tay. Đây là ngón Tu-giả-đà (Sugatangula: chiều dài đo theo ngón 
tay đức Thiện Thệ), rộng bốn ngón tay là (tắm vải) y nhỏ nhất (y ở đây là 
tấm vải để may y. ND). 


Ny-tát-kỳ (Nissaggaya) Hán dịch là xả. Đây là luật pháp, tội Ba-da-đề cần 
phải sám hôi. 


Pháp sư nói rằng: - Khi nào thì bị (tội ny-tátkỳ?. Khi A-lưu-na 
(Arunuggamana-Hán dịch minh tướng mặt trời mọc) xuât hiện thì bị tội. 


Nếu có nhiều y, cột lại để một chỗ, để quá 10 ngày thì phạm một tội. Nếu y 
để rời ra không buộc lại thì tính theo sô y nhiều ít mà kết tội. Sau khi xả rồi 
mới sám hồi. 


Pháp sư nói: - Thế nào là xả? Như trong luật bản nói: Phật bảo các tỳ kheo 
răng ông nên xả theo trình tự: mặc y phục đàng hoàng, chừa vai phải, đến 
giữa tăng chúng, làm lễ vị thượng tọa, quỳ xuống chắp tay và thưa răng đại 
đức tăng xin ghi nhận cho, con là tỳ kheo tên...cô ý chứa y dư quá mười 
ngày, phạm tội Xả-đọa, nay xả cho tăng. 


Nếu một y thì thưa một lần, hai y thì nói hai lần, ba y hay nhiều y thì nói có 
nhiều. 


Sau khi trong chúng đã biết rõ, (các) tỳ kheo hiểu pháp nên tác bạch pháp 
yết ma để nhận sự sám hối của tỳ kheo kia: Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ 
kheo tên...có ý chứa y dư quá mười ngày phạm Xả-đọa, nay thấy tội nên đến 
giữa tăng phát lộ sám hồi. Nếu thời gian thích hợp với tăng, tăng đồng ý thì 
tôi chấp nhận cho tỳ kheo tên...sám hối. Đây là lời tác bạch. 


Sau khi yết ma, hỏi tỳ kheo kia rằng: ông có thấy tội không? 

Đáp: - Dạ, có thấy. 

Nói: - Trong tương lai ông đừng phạm nữa. 

Đáp: - Xin vâng. 

Sau đó, tăng cho họ sám hối. Nếu xả giữa một, hai hay ba người thì nói rằng: 
Đại đức ghi nhận cho, con là tỳ kheo tên...chứa tài sản (là y dư) quá mười 
ngày nên phạm Xả-đọa, nay con xin xả (y ấy) cho các đại đức và sám hối tội 


Ba-dật-đề. 


Nếu giữa ba người thì một người thưa với hai người (kia) rằng: các trưởng 
lão ghi nhớ cho răng tôi nhận sự sám hôi của tỳ kheo tên...xin nhớ cho. 


Người nhận sám hối của tỳ kheo kia, đối đáp giống như ở giữa tăng chúng. 
Một người giữa tăng nên xướng ba lần việc trả lại y cho tỳ kheo kia với lời 
văn thê này: đây là y ny-tát-kỳ, nay tăng xả cho trưởng lão. 


Xướng như vậy ba lần: Đây là tác pháp để xả. Trong tăng (lần lượt) dù cho 
đến một người (cuối) cũng nên trả lại y cho tỳ kheo kia thì tốt.Nếu ai không 
trả thì phạm tội Đột-cát-la. 


Ai phạm tội xả đọa mà y không xả, không sám hối thì mỗi lần mặc là phạm 
một tội Đột-cát-la. Nêu chỉ mặc một lân, dù không cởi ra, dù bị rách hư cũng 
phạm một tội Đột-cát-la, đôi với y đã bị phạm ny-tát-kỳ. 


Các trường hợp vô tội: trong thời gian mười ngày, y này có thuyết tịnh, hay 
bị mắt. 


Các tỳ kheo nghĩ rằng đức Như Lai đã cho chứa ba y, nay đối với các y dư 
khác như y tắm mưa, tọa cụ, y che ghẻ, tắm lót năm, khăn tay, khăn lau 
(Vassikasàtika, nisidana, paccattharana, kandupaticchàdin, mukhapunja- 
nacolaka, parikkhàracolaka), không biết làm thế nào, phải thuyết tịnh hay 
vẫn thọ trì?. 


Sau khi nghĩ như vậy, họ đến bạch Thế Tôn. Phật dạy các tỳ kheo rằng ba y 
thọ trì, không cần thuyết tịnh. Y tắm mưa thọ trì bốn tháng (mưa), qua bốn 
tháng ây phải thuyết tịnh. Tọa cụ thọ trì không cần thuyết tịnh. Y che ghẻ 
không cần thuyết tịnh, nhưng sau khi hết ghẻ phải thuyết tịnh. Tắm trải nằm 
thọ trì không cần thuyết tịnh. Khăn lau thọ trì không cần thuyết tịnh. Khăn 
tay (khăn lau mặt) thọ trì không cần thuyết tịnh. 


Hỏi: - Thọ trì ba y như thế nào? 


Đáp: - (Y) Sau khi may xong, nhuộm, điểm tịnh (làm dấu), đúng cỡ, sau đó 
thọ trì. 


Hỏi: - Thế nào là cỡ? 
Đáp: - Cỡ của y tăng-già-lê, uất-đa-la-tăng với loại thượng thì nhỏ hơn của 
đức Thiện Thệ, loại hạ dài bôn khủy tay rưỡi, rộng hai khủy tay rưỡi. Y An- 


đà-hội thì dài bốn khủy tay rưỡi, rộng hai khủy tay. Nếu giảm chiều dài hay 
rộng thì tùy theo đó mà làm. 


Chu-la-ba-ly-ca-la y: Hán dịch là y tạp toái (khăn lau). 


Thọ trì ba y. Thọ trì như thế nào?. Nếu đã có thọ trrì Tăng-già-lê thì xả cái 
cũ và thọ trì cái mới (bằng cách) đem thân đối trước đại đức tỳ kheo và 
miệng thưa. Nếu không có đại đức tỳ kheo thì chính tay nắm lấy tăng-già-lê 
và tự nói. Nếu không nắm lẫy y thì nói không thành tựu. Nên nói rõ tên mình 
Ta. 


Pháp sư hỏi: - Ba y đã bị xả, đem ra thọ trì thành khăn lau, không cần thuyết 
tịnh phải không? 


Đáp: - Cần phải thuyết tịnh. 
Đối với tọa cụ chỉ được thọ trì một cái, không được hai. 


Tâm trải năm màu xanh, vàng, đỏ, trăng, có độn sợi lông, dù ít hay nhiêu 
cũng được dùng. 


Y che ghẻ chỉ được giữ một tắm, không được nhiều hơn. 
Khăn tay được giữ hai cái. 
Khăn lau ít nhiều cũng được, thuyết tịnh rồi thọ trì. 


Giường, nệm, chiêu, tâm bọc, tâm nỉ trải, đêu thuộc về vật của phòng ở, 
không cân phải thuyết tịnh. 


Hỏi: - Ba y đã thọ trì, trường hợp nào bị mất (sự thọ trì)? 


Đáp: - Hoặc cho người, bị cướp đoạt, bị mất, hoặc hoàn tục, hoặc xuống làm 
Sa-dI lại, bị chêt, bị chuyên căn, hoặc xả, bị lủng, hoặc ngủ lìa y cách đêm. 


Hỏi: - Thủng như thế nào? 

Đáp: - Lủng lỗ lớn như móng tay. 

Hỏi: - Móng tay nào? 

Đáp: - Móng ngón tay út. Nếu ngay trong lỗ thủng còn có một sợi chỉ nằm 
ngang qua thì cũng chưa mất y. Đối với y Tăng-già-lê, uất-đa-la-tăng rách 


theo chiều rộng từ biên trở vào tám ngón tay thì chưa mắt y (rách đài hơn thì 
mất); rách theo chiều dài từ biên trở vào một gang thì chưa mất y (dài hơn 


thì mất). Đối với y An-đà-hội, rách theo chiều rộng từ biên trở vào bốn ngón 
tay thì chưa mất y (như trên), rách theo chiều dài từ biên trở vào một gang 
thì chưa mất y (như trên). Ngoài (chỗ rách) theo chiều rộng và dài kể trên, y 
lủng lỗ lớn hơn móng tay út thì bị mất. Y đã bị mắt rồi, để quá mười ngày thì 
phạm xả-đọa. (Y chứa quá I0 ngày) sau khi vá, cũng phải thọ trì lại. 


Đối với tọa cụ, y che ghẻ, y tắm mưa, tâm trải, khăn tay đã thọ trì rồi bị lủng 
cũng không mất. Nếu y sắp rách hư một điều hoặc hai điều mà chưa bị lủng, 
trước tiên dùng vải vá lại, sau đó cắt bỏ phần hư mục thì không mất sự thọ 
trì. Đối với ba y có hai lớp, một lớp bị lủng, một lớp không lủng, không mất 
sự thọ trì. 


Hỏi: - Chô y ca-sa trên vai muôn rách, muôn đôi chỗ vải ở giữa ra hai bên, 
làm sao chuyên đi mà không bị mật sự thọ trì? 


Đáp: - Trước tiên lấy phần vải (may chồng lên) ở hai biên ra và may dính 
lại, rôi vá vào chỗ vải bị hư (trên vai). Sau đó dùng dao cắt phân vải hư ây 


ra, vá trở lại chỗ vải đã lấy ra ở hai biên y, thì không bị mất pháp thọ trì. 


Đối với ca-sa quá lớn, cắt nhỏ lại thì không bị mất pháp thọ trì. Nếu ca-sa 
nhỏ, nôi thêm vải cho lớn thêm cũng không mất pháp thọ trì. 


Hỏi: - Nếu khi giặt, ca-sa bị phai màu có bị mất pháp thọ trì không? 

Đáp: - Không mất. 

Nếu dùng tấm vải cỡ nhỏ nhất, dài một thước sáu tắc, rộng tám tắc (thước 
tàu) đê vá (vào y) thì phải thuyệt tịnh. Nêu dùng miêng vải nhỏ hơn cỡ trên 
đê vá thì khỏi thuyêt tịnh. 


Thuyết tịnh (Dvevikappà) có hai cách: 


1. Đối diện tịnh (Sammukhàvikappa) 
2. Triên chuyên tịnh (Parammukhàvikappa) 


Đối diện tịnh nghĩa là đem cả tắm y (nhiều tấm vải) ấy đến trước một tỳ 
kheo, quỳ xuông thưa răng: tôi có y dư này, đê được tịnh, tôi xin giao cho 


trưởng lão. 


Vị giao y vẫn được phép giữ y chứ không được dùng. 


Trường hợp nào được dùng? Nếu vị nhận thí y nói rằng đây là y của tôi, 
trưởng lão được xử dụng tùy ý. Nếu vị nhận thí y nói vậy thì (vị giao y) 
được xử dụng, vô tội. Đây gọi là đối diện chân thật tịnh (thí). 

Thế nào là triển chuyên tịnh? Chọn một người trong năm chúng xuất gia làm 
người chủ nhận y rồi đem y dư đến gặp tỳ kheo (nào đó) và nói rằng: tôi tỳ 
kheo tên...có y dư này chưa tác tịnh, xin được triển chuyên tịnh nên giao cho 
trưởng lão. 


VỊ nhận y nói răng đại đức có y dư này chưa tác tịnh, vì muôn triên chuyên 
tịnh nên giao cho tôi, tôi đã nhận, vậy chủ nhận y là a1? 


Đáp: - Tỳ kheo tên... 

(Vị nhận y) lại nói rằng: - Đại đức có y dư này, vì muốn tác tịnh nên giao 
cho tôi. Tôi đã nhận, đây là vật của tỳ kheo tên... Đại đức nên giữ gìn cho tỳ 
kheo tên...dùng lúc nào cũng được cả, không cân phải hỏi chủ. 

Đây là triển chuyền tịnh (thí). 

Pháp sư nói: - Nếu người nhận y chỉ biết đáp rằng tốt mà không biết nói 
(như trên) thì không thành thuyết tịnh, phải tìm người biệt pháp đến nói đưa 
cho người trước. 


Thế nảo là thành tựu? Thế nảo là không thành tựu? 


Nếu nói giao cho đại đức hay nói xả cho đại đức thì sự chân thật tịnh thí này 
mới thành tựu xả. 


Thê nào là triên chuyên tịnh thí thành xả? 
Nêu nói vì triên chuyên tịnh nên giao cho đại đức, hoặc nói vì triên chuyên 
tịnh nên xả cho trưởng lão, hoặc nói vì triên chuyên tịnh nên đưa cho trưởng 


lão. Nói một trong các cách trên đêu thành xả. 


Thế nào là không thành xả? 


Nếu nói mong rằng đại đức nhận y này, mong rằng nó trở thành y của đại 
đức. Đây gọi là chân thật triên chuyên tịnh thí, không thành chân thật tịnh 
xả. 

Thế nào là thành thọ không thành thọ? 

Nếu nói rằng tôi lẫy hoặc nói tôi nhận thì gọi là chân thật tịnh thành thọ. 


Thế nào là không thành thọ? 
Nếu nói tôi sẽ lấy, hoặc nói tôi muốn lấy, hoặc nói làm vật của tôi, hoặc nói 
thành vật của tôi thì gọi là chân thật tịnh không thành thọ. 


Nếu (vị nào đó) được thỉnh làm người nhận y (chủ nhận thí) thì không được 
không thọ. Ai không thọ là hành động trái với luật. 


Pháp sư nói rằng: - Tuần tự các câu văn dễ hiểu. Nếu đã thọ (y của họ) rồi 
không được không trả lại. Nêu không trả lại thì phạm tội đột-cát-la. 


Nếu thọ rồi, biết rõ không phải vật của mình, lại dựa vào sự việc thí này, tạo 
điêu kiện trộm lây vật ây, bị kết tội tùy theo giá trị của vật. 


Giới này phát sanh từ thân, miệng và tâm, có y dư mà không thọ trì, không 
tịnh thí, quá 10 ngày thì bị tội; không tưởng là đã xả, biệt quá 10 ngày bị tội, 
không biệt quá 10 ngày cũng bị tội. Giới này bao gôm cả ba thọ. 

Trên đây là phần giải thích giới chứa y dư 
(Pathamakathinakkhàpadavannanànttthità) 


-OoOOo- 


2. Giới thứ hai (Nissaggiyapàcittiya 2) 


Mang y uất-đa-la-tăng và an-đà-hội đi du hành các nước: đây là tăng-già-lê 
đã được cât (một chô) lâu ngày nên bị hư hoại. Bây giờ, khi đi xem xét các 
phòng trưởng lão A-nan thây y bị hư nát. 


Pháp sư nói: - Tại sao A-nan thấy y này và A-nan đi xem xét để làm gì mà 
thầy y này? 


Đáp: - Trưởng lão A-nan đi xem xét các phòng là vì nếu thấy những vật bị 
hư nát hay bât tịnh thì tự sửa lại và quét dọn. Nêu A-nan gặp tỳ kheo bệnh 
thì tuỳ lúc mà cúng dường, săn sóc. Thê nên, A-nan đi xem xét các phòng. 


Yết ma không cho (phạm) lìa (y) cách đêm nghĩa là tuy ngủ lìa y mà không 
phạm tội ny-tát-kỳ. 


Hỏi: - Được phép lìa y trong bao lâu? 


Đáp: - Chưa hết bệnh thì vẫn được ngủ lìa (y). Tỳ kheo nào bệnh, tăng yết 
ma cho phép được ngủ lìa y, đi ngủ ở nơi khác. Nếu tỳ kheo bệnh muốn trở 
về, gặp phải hiểm nạn trên đường đi nên không về được, nhưng luôn luôn có 
ý nghĩ muôn về, tuy hết bệnh nhưng vẫn không mất y. Nếu có ý quyết định 
không trở về thì mắt y và (y này) để quá 10 ngày thì phạm tội dư y. 


ĐI đến nơi khác, tỳ kheo hết bệnh, khi trở về chỗ đề y thì bệnh tái phát, lại 
muốn đi nơi khác, được phép nhờ vào yết ma trước, không cần phải yết ma 
lại nữa. 


Một cương giới (y) của tụ lạc: Tụ lạc này với trong một tộc họ cùng ăn uống 
sông chung. Đê y ở tụ lạc này còn tỳ kheo ở nơi A-lan-nhã. Khi minh tướng 


chưa xuất hiện, tỳ kheo đã vào cương giới tụ lạc thì không mất y. 


Cương giới (y) khác của tụ lạc: sông riêng, y để ở nhà này, thân ngủ ở khác, 
bị mât y. 


Trong phạm vi khủy tay: y để trong 15 khủy tay thì không bị mắt. 


Nếu y để trên đất, người dùng thần thông bay lên hư không (cách đêm), mắt 
y. 

Tụ lạc khác: có nhiều chủ (vua) như tỷ-xá-ly (Vesàli), Câu-tư-la-na 
(Kusinàrà) là tụ lạc khác. Y đê ở nhà khách, thân ở bên ngoài, nêu chưa cách 


ly y 15 khủy tay thì không mất y. 


Pháp sư nói: - Tuân tự các câu văn khác dê hiệu. 


Gác nhiều tầng là nhà lầu năm hay bảy tầng, có trường hợp chung một 
cương giới, có trường hợp khác cương giới. 


Thế nào là chung một cương giới? Nếu cả tầng trên và dưới đều thuộc một 
chủ, y đê (bât cứ tâng nào) trong nhà lầu này đêu không bị mật y. Đây gọi là 
chung một cương gIới. 


Thế nào là cương giới riêng? Trong nhà lầu này CÓ nhiều người cùng ở với 
nhiều chỗ khác nhau (hộ gia đình riêng), y để tầng trên, tỳ kheo ở tầng dưới, 
tỳ kheo phải đến chỗ để y. Nếu không đến thì tỳ kheo bị mất y. 


Cương giới (y) xe cộ: Nếu để y trên xe thì tỳ kheo phải đi theo xe. Không 
được (đi) cách xa. Khi minh tướng chưa xuất hiện, tỳ kheo cách xa y ngoài 
phạm vi 15 khủy tay, không mất y. Nếu minh tướng xuất hiện, tỳ kheo ở 
cách ly ngoài phạm vi 15 khủy tay thì bị mất y. Đây gọi là cương giới thuộc 
xe CỘ. 


Nếu gởi y để trong xe, xe bị lật ngã hay hư hoại, vật trên xe bị phân tán ra 
nhiêu nhóm. Y ở chô nào, tỳ kheo phải đên nơi ây, không được cách ly y. 


Cương giới (y) các cây: vùng bóng của cây vào giữa trưa (năng), nếu nhánh 
lá cây các cây thưa thớt làm bóng cây không nối tiếp kín nhau, y ở giữa 
khoảng không gian (không có bóng cây) tỳ kheo ở dưới bóng cây, bị. mất y. 
Nếu cành cây tỏa đài ra, y để dưới bóng cành cây, tỳ kheo dưới gốc cây, 
không bị mất y. 


Cương giới (y) ở A-lan-nhã: như rừng Tỷ-lê-thát-ty (Vij-Jhàtavi) Hán dịch là 
rừng lớn (đại lâm), cũng như hòn đảo, nơi mà con người không đên gân. 


Cương giới (y) ở rừng: trong rừng, y ở trong phạm vi l4 khủy tay thì không 
bị mất. Đối với y ở hòn đảo cũng như vậy, ở trong 14 khủy tay thì không bị 
mắt. Rừng này, nếu có người lai vãng thì không được tính phạm vi I4 khủy 
tay mà phải luôn tùy thân. Nếu y không tùy thân thì bị mất y. 


Tỳ kheo ở nơi A-lan-nhã, tọa thiền suốt đêm, khi trời sắp sáng, sợ buồn ngủ 
nên cởi y đặt trên bờ đá, xuống ao tắm rửa. Tắm chưa xong thì trời sáng, y 
này bị lỗi lìa đêm, phạm tội xả-đọa. Nếu chưa xả, chưa sám hối mà lấy mặc, 
phạm tội đột-cát-la. Nếu phơi bày thân thê đi lên bờ đá, lại phạm tội đột-cát- 
la. 


Hỏi: - Làm sao trảnh khỏi tội? 


Đáp: - Nêu không có tỳ kheo đê sám hôi thì được mặc y, vô tội. Nêu đã gặp 
tỳ kheo, không xả và sám hôi mà vân cứ mặc, môi lần mặc phạm một đột- 
cát-la. 


Tỳ kheo nào có y phạm xả đọa, muốn đem đến gặp tỳ kheo khác để xả và 
sám hôi, trên đường đi gặp giặc, bị cướp mật y, thì chỉ sám hôi tội Ba-da-đê. 


Nếu tỳ kheo sai Sa-di hay cư sĩ cầm y đi theo mình, hoặc cách xa đường, 
hoặc ngủ quên, khi mặc trời mọc lên thì bị mật y, phải xả. 


Nếu sa di hay cư sĩ cầm y đi trước và vào trong cương giới không mất y; tỳ 
kheo cũng đi vào trong mà không biết, lại cho rằng ở ngoài cương giới 
không mất y. Khi minh tướng xuất hiện, y đang ở trong cương giới thì tuy 
nói là mất y nhưng không mắt. 

Đối với sự y chỉ cũng vậy. Nếu đệ tử chưa đủ năm hạ, cầm y của thầy hòa 
thượng và đi theo. Trên đường đi, gặp người thuyết pháp, vì ham nghe pháp 
đến khi minh tướng xuất hiện, không bị phạm tội vì lìa thầy. Tại sao? Vì tâm 
không cô ý ở lại, nhưng thầy hòa thượng phạm tội lìa y cách đêm. 


Giới này chỉ áp dụng đối với y đã thọ trì mà ngủ lìa y cách đêm, bị tội. Các 
câu văn khác cũng như trước. 


Hết phần giải thích giới ở lìa y qua đêm 
(Uddositasikkhàpadavan-nanà). 


——-O0O--- 


3. Giới thứ ba (N.P 3) 


Bấy giờ có một tỳ kheo được y (vải) phi thời, muốn làm y nhưng không đủ 
vải, tỳ kheo này rưới nước lên, phơi năng rôi kéo vải cho dài ra. 


Đi xem xét các phòng ở, thấy vậy, Thế Tôn hỏi: - Này tỳ kheo, thầy làm gì 
vậy? 


Tỳ kheo đáp: - Vải này ngăn, con muôn kéo cho dải ra. 


Y phi thời: một tháng cuối cùng mùa hạ và bốn tháng tiếp theo hạ là thời y. 
Bảy tháng còn lại là phi thời. 


Dâng phi thời: được y theo tuần tự của tăng hay của chúng hoặc của riêng 
mình. Tăng ở đây chỉ cho tất cả chúng tăng. Chúng là một nhóm cùng học 
luật, hay nhóm học luận (Abhidhamikagana) hay nhóm học kinh (Suttan- 
tikagana). 


Nếu không đủ: thiếu bằng mảnh rất nhỏ, được cất số vải ấy và chờ đến một 
tháng (để có) đủ. Hoặc mong được vải từ tăng cho, hoặc mong được từ 
chúng tăng, hoặc mong được từ trong một nhóm, hoặc mong được từ thân 
hữu, hoặc mong được từ người quen, hoặc mong nhặt được từ chỗ vứt bỏ, 
hoặc mong được từ bản thân. Đây gọi là mong chờ để có vải. 


Nếu đã có chỗ mà mình hy vọng tìm được vải (cho đủ số) thì được cất tấm 
vải đã có trong một tháng, nêu chứa quá thời gian này phạm tội ny-tát-kỳ. 


Nếu trong vòng 29 ngày nhận được (vải) y theo mong muốn với cả hai, loại 
mỏng trước loại dày. Loại vải nhận trước đã thuyết tịnh thì vải vừa nhận 
(sau) lại được giữ 1 tháng (kể từ ngày nhận). Vì muốn có loại vải giống 
nhau, nếu hy vọng được vải dày thì được giữ (số đã nhận được) trong l 
tháng. Như vậy, tuần tự (xen kẻ nhau) được giữ (tùy loại) vải theo ý muốn 
để tìm loại vải giống nhau nhưng không được để vải (của mỗi lần nhận) quá 
1 tháng (mà không thuyết tịnh). 


Pháp sư nói: - Thứ tự câu văn dễ hiểu. Nếu trong ngày 29 được vải y theo ý 
muốn thì ngay ngày ấy phải thọ trì ngay hoặc thuyết tịnh. Nếu (ngày 29) 
không thọ trì hay thuyết tịnh, đến khi sáng hôm sau (ngày thứ 30) ánh sáng 
xuất hiện thì phạm ưng xả đối trị. (phần trên bị phạm vì thiếu y mà chờ vải 
và để dư quá 29 ngày; phần tiếp theo là thuộc về đã dư y mà còn chứa tiếp 
và để quá 10 ngày - người dịch). Như vậy (khi đã đã đủ vải làm y) tuần tự 
cho đến 10 ngày được vải _y theo ý muôn thì ngay trong ngày (thứ 10) ẫy 
phải thọ trì, thuyết tịnh (kế cả số vải đã bị phạm ưng xả đối trị ở trước -- 
người dịch). Nếu không thọ trì hay thuyết tịnh tất cả số vải trên, khi ánh sáng 
mặt trời ngày thứ mười một xuất hiện, bị phạm ưng xả đối trị. 


Nguyên nhân phát sinh giới này giống như giới ưng xả đối trị số 1. 


Hết phần giải thích. 
(Tatiyakathisasikkhàpa-davannanà mitthità). 


——-o0O--- 


4. Giới thứ tư ( N.P 4) 


Một thòiđức Phật trú ở tình xá Cấp-cô-độc, vườn Kỳ-đà, nước Xá-VỆ. 
Trưởng lão Ưu-đà-di sai vợ cũ giặc y dơ. 


Bảy đời thân thích với cha mẹ: ông nội, ông cô, ông sơ v.v... cho đên bảy 
đời. Bảy đời bên mẹ cũng vậy. 


Thân thích bên cha: bác, chú, anh, em, cháu, chất... 
Thân thích bên mẹ: cậu, dì cho đến cháu chắt bảy đời.. 


Đối với con cháu gái xuất gia (là) bà con bên mẹ đều là người thân thì được 
nhờ họ (giặt) nhuộm y. 


Đối với em cháu gái xuất gia (là) bà con bên vợ thì không được nhờ họ (giặt) 
nhuộm (y) vì không phải bà con thân thích. 


Tỳ kheo ny: là người nữ thọ giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yết ma giữa hai 
bộ tăng. 


Y dơ: dù cho chỉ đắp qua người một lần cũng gọi là y dơ. 

Giặt (y này) phạm ưng xả đối trị: tỳ kheo nào sai tỳ kheo ny giặt y (cho 
mình), nêu họ làm bếp đun nước, tìm củi, nhen lửa, cứ mỗi động, tác thì tỳ 
kheo sai làm bị mỗi tội đột-cát-la; nếu giặt xong thì phạm ưng xả đối trị. 

Nếu giặt xong, sắp đưa lại cho tỳ kheo, tỳ kheo ny lại nói chưa sạch nên giặt 
lại thì tỳ kheo bị phạm tội đột-cát-la; nhuộm cũng vậy. Nêu nhuộm xong, họ 


liền đập (vò, nhà...), cứ mỗi việc họ làm, tỳ kheo phạm một đột-cát-la. 


Nếu không phải thân quyến, tưởng là không phải thân quyền mà sai họ giặt, 
nhuộm, tỳ kheo phạm ưng xả đôi trị. 


Các trường hợp vô tội: 


Nếu tỳ kheo ny tự lấy y (của tỳ kheo) giặt thì không phạm. 


Nếu sai thức-xoa-ma-ny (Sikkhàmana), sa-di ny, sa di, ưu bà tắc, ưu bà 
di... giặt, nhuộm thì không phạm. 


Nếu sai Ưu bà di giặt nhưng họ chưa làm, sau đó xuất gia thọ giới cụ túc rồi 
mới đem ra giặt, nhuộm và đưa lại cho tỳ kheo thì tỳ kheo kia phạm ưng xả 
đôi trỊ. 

Nếu tỳ kheo sai Sa di ny, thức xoa ma ny giặt, nhuộm y, họ chưa làm, sau đó 


họ thọ giới cụ túc rồi mới làm thì tỳ kheo phạm tội ưng xả đối trị. 


Nếu tỳ kheo sai nam Phật tử, sa di giặt nhuộm y, họ chưa làm, sau đó họ 
xuât gia thọ giới cụ túc lại chuyên căn thành tỳ kheo ny rôi mới đem y kla ra 
giặt nhuộm thì tỳ kheo phạm ưng xả đôi trị. 


Nếu sai tỳ kheo khác giặt nhuộm y mà họ chuyền căn thì cũng bị tội như 
trên. 


Nếu sai tỳ kheo ny giặt, nhuộm y, sau khi y được giặt nhuộm xong, tỳ kheo 
nói răng y chưa sạch và họ giặt lại thì tỳ kheo bị phạm cả tội ưng xả và đột- 
cát-la. 

Nếu sai nhiều tỳ kheo ny không bà con giặt y thì bị nhiều tội ưng xả. 

Nếu tỳ kheo ny đắc giới cụ túc từ chúng tỳ kheo ny chứ không đắc từ chúng 
tỳ kheo như năm trăm vị Thích-nữ, mà tỳ kheo sai tỳ kheo ny này giặt 


nhuộm y thì phạm tội đột-cát- la. 


Các trường hợp vô tội: giặt túi đựng giày dép, túi đựng bát, túi đựng vật 
riêng, dây lưng... 


Pháp sư nói: thứ tự các câu văn đễ hiểu. Giới này đủ cả sáu yếu tố bị tội: I. 
Thân thê; 2. Miệng: 3. Thân và miệng: 4. Thân, tâm, miệng: 5. Hành động; 
6. Không vì tưởng (y) đã bỏ. Giới này đủ cả ba thọ. 


Hết phần giải thích giới giặt y. 


——-O0O--- 


5. Giới thứ năm (N.P 5) 


Một thời, đức Phật ở tịnh xá Trúc Lâm, thành Vương Xá. Tỳ kheo ny Uất- 
ba-la-hoa (Uppalavannabhikkhum) đang ở nước Xá Vệ. Vào sáng sớm, tỳ 
kheo ny này mặc y mang bát vào thành Xá vệ khất thực. Sau khi khất thực, 
vị này vào rừng An-đà-ca, ngồi nhập định giữa ban ngày. 


Hỏi: - Tỳ kheo ny không có pháp được đi một mình, tại sao Uất- ba-la kia 
một mình đi vào rừng An-đà-ca? 


Đáp: - (khi ấy) Như Lai chưa chế giới đi một mình nên Uất-ba-la kia được 
phép đi một mình. 


Đã hành động: nghĩa là đã có hành động của giặc. Thế nào là hành động của 
giặc? Nghĩa là trèo qua tường, đục vách đê trộm cướp vật của người và sông 
theo nghê nghiệp ây nên gọi là giặc. 


Chúa (đảng) giặc: cầm đầu bọn giặc. chúa giặc này trước đây có quen biết 
với tỳ kheo ny Uât-bát-la kia. 


Đi trước: đi dẫn đường, thấy tỳ kheo Uất-bát-la kia, chúa giặc SỢ đồng bọn 
xâm phạm (vị ây) nên bảo bọn kia răng các ngươi hãy đi ra khỏi đường này. 


Nghe lời chúa đảng, bọn giặc bỏ đi. 


Ra khỏi định: khi bắt đầu nhập định, tỳ kheo ny này tự nguyện rằng vào 
lúc... ta sẽ ra khói định. 


Sau khi ra khỏi định, (nghe) bọn giặc nói rằng sa môn, bà la môn nào cần, 


(chúng ta) sẽ cho (vật ấy), tỳ kheo ny này suy nghĩ trong rừng này ngoài ta 
ra chẳng còn có ai cả, chắc là cho ta. Do đó, tỳ kheo ny này được lây (vật 


ấy). 
Tại chùa: là Ưu-đà-di. 
Hỏi: - Tại sao Ưu-đà-di ở một mình tại chùa? 


Đáp: - Các ty kheo đều theo đức Như Lai vào làng xóm khất thực, để Ưu-đà- 
đi ở lại chùa (đề) bảo vệ trú xứ. 


Nếu nØươi muốn cho ta thì hãy cho An-đà-hội được may thật mịn tốt. 


Phấp sư nói: - Đối với y An-đà-hội (y nội) Ưu-đà-di không có tâm tham đắm 
nhưng chỉ vì muốn nhìn thấy thân thê tỳ kheo ny nên ông ta xin y An-đà-hội. 


Cho rồi bỏ đi: sau khi (nghe) Ưu-đà-di xin ba lần, tỳ kheo ny này liền cởi y 
ra cho và trở về trú xứ của mình. 


Giao dịch: trong luật bản nói rằng Phật bảo các tỳ kheo: năm chúng đồng 
pháp được phép trao đôi (vật) cho nhau. 


Thế nào là đồng pháp? Cùng thầy, giới luật, tri kiến (cùng sống như nhau) 
gọi là đông pháp. 


Khi sắp nhận lấy y thì phạm tội đột-cát-la. Y đã vào tay thì phạm tội ưng xả. 
Chỉ trừ ty kheo ny là bà con thì không phạm. Đôi với thức xoa ma na, sa di 
ny, nữ Phật tử không bà con thì cũng không phạm. 


Các trường hợp không phạm: 


1. Nếu tỳ kheo thuyết pháp cho bốn chúng, họ hoan hỷ dâng cúng thì vô 
tỘI. 

2. Nếu y của tỳ kheo ny không bà con vứt bỏ, y phấn tảo, (tỳ kheo) lẫy 
không phạm. 

3. Nhận y từ tỳ kheo ny không bà con mà (vị ấy) thọ giới cụ túc với một 
bộ chúng thì phạm tội đột-cát-la. 

4. Nhận y từ ty kheo ny không bà con mà thọ giới cụ túc với hai bộ chúng 
thì phạm tội ưng xả đối trị. 

5. Nếu lây phần nhỏ đổi lấy phần lớn thì không phạm. 





Các câu văn còn lại dê hiêu nên không phải giải thích. Giới này đủ cả sáu 
mục đê chê tội, đủ cả ba thọ như trước. 


Hết phần giải thích giới nhận y. 
-—-o0Q--- 


6. Giới thứ sáu (P.N 6) 


Một thời, đức Phật trú ở tính xá Cấp-cô-độc, vườn Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Ưu-ba-nan-đà (Upananda Sakyaputta) thuộc dòng họ Thích. Giòng họ Thích 
xuât gia đên tám vạn người, Ưu-ba--nan-đà là người thiêu cân thận nhât 
nhưng lại thông minh và giọng nói tuyệt diệu. 


Đi bộ đường xa: các tỳ kheo đi từ Sa-kỳ-đa (Sàketa-thành phố) đến nước 
Xá-vệ. Trên đường đi, họ bị giặc cướp lây hêt y phục. 


Xét hỏi: - Ngoại đạo lõa hình các ngươi có lòng tốt (nên làm lễ các tỳ kheo). 
Đáp: - Tôi là sa môn Thích tử, chứ không phải ngoại đạo. 


Nghe họ xưng là sa môn, các tỳ kheo đến thưa với Ưu-ba-ly: Đại đức, hãy 
đên xét hỏi. 


Ưu-ba-ly liền đến xét hỏi: ông bao nhiêu tuổi hạ? thọ giới lúc nào? thầy ông 
là a1? thọ trì ba y như thê nào? 


Sau khi hỏi, Ưu-ba-ly biết họ là tỳ kheo...được phép xin y từ thí chủ không 
phải bà con, bạn thân. Nêu không (có chô) xin được thì dùng lá cây che thân 
đê đi vào chùa chứ không được trân truông đi vào chùa. 


Pháp sư nói: - Tôi sẽ trình bày theo thứ tự. Tỳ kheo nào đang đi trên đường 
mà gặp giặc cướp thì đưa y bát cho vị trẻ tuôi, bảo chạy tránh đi. Nếu giặc 
chạy theo vị trẻ tuổi kia và y bị mắt thì thượng tọa hay hạ tọa tùy theo từng 
vị bẻ cỏ hay lá cây trao cho người kia để che đậy thân thể và đi vào chùa. 


Nếu người thế tục thấy tỳ kheo bị giặc cướp (y) nên lõa thể, nên đem cho y 
phục trăng của thê tục, hoặc là y phục với năm màu chính thì tỳ kheo được 
phép mặc (trong lúc ây) vô tội. 


Thế nên, trong luật nói rằng có tỳ kheo mặc y phục màu trắng, hoặc mặc y 
phục màu sắc thượng hạng, hoặc mặc y không cắt rọc mà không có tội. Đây 
là hạng người nào? Nếu người có trí hãy suy nghĩ về ý nghĩa này. 


Đáp: - Đây là tỳ kheo bị giặc cướp mất y thì được phép mặc y phục ngoại 
đạo. 


Y phục ngoại đạo là y phục ( bện) bằng lông chim hay bằng ván gỗ. (Tỳ 
kheo bị nạn được mặc các y phục này) không có tội nhưng không được thay 
đổi nhận thức để chấp nhận tà kiến của họ. 


Tỳ kheo bị mất y đi vào chùa, nếu có y phục của tăng thì đưa cho họ. Nếu y 
thuộc phòng nào thì ty kheo vào phòng ây. Nêu không vào phòng thì được 
đem y ây cho họ. Nêu không có y thì được đem tâm trải, túi đựng, xé Ta cho 
tỳ kheo mặc. Nêu các vật ây bị hư rách thì tỳ kheo ây không phải đên bù. 
Nêu sau đó, (tỳ kheo này) có thí chủ dâng y thì đem trả y lại cho tăng. 

Tỳ kheo bị mắt y vào chùa, nếu không có y của tăng, được phép xin y từ cư 
sĩ không bà con. Tỳ kheo mật y được phép tự mình xin hay xin cho người 
khác đêu không phạm tội, nhưng không được xin vàng bạc. 

Pháp sư nói: - Tuần tự các câu văn khác dễ hiểu, không cần giải rộng. 


Giới này phát sinh từ thần và tâm, đủ cả ba thọ. 


Hết phần giải thích về giới xin y từ người không bà con. 


Chú Giải Luật Thiện Kiến 
- Quyền 14 - 


-OoOOo- 


Quyển thứ mười lăm 
-0oOOO- 
7.Giới thứ 7(N.P.7) 
Bấy giờ, đức Phật ở tinh xá Cấp Cô Độc, vườn Kỳ Đà, nước Xá Vệ. 


Nhiều người bạch y cùng nhau: nghe tỳ kheo bị mắt y, các thí chủ cùng nhau 
cúng dường y. 


Thỉnh tùy ý: thí chủ bảo tỳ kheo rằng nếu ngài cần gì hãy tùy ý lẫy dùng . 
Đây gọi là thỉnh tùy ý. 


Y trên và dưới: nhận được (2 y) là An-đà-hội (y nội) và Uất-đa-la-tăng (y vai 
trái) (thì không được nhận) y tăng-già-lê. Do đó, trong luật nói rằng tỳ kheo 
nào mất ba y thì được phép nhận hai y trên và dưới (ở một nơi). Y còn lại thì 
xin ở chỗ khác. Nếu mất hai y thì được phép nhận một y. Nếu mất một ythì 
không được nhận thêm nữa. 


Tỳ kheo ny nào mất năm y thì được phép nhận hai y (ở một chổ) . Nếu bị 
mất bốn y thì được phép nhận một y. Nếu bị mắt ba y thì không được phép 
nhận nữa. Nếu có bạn thân hay thí chủ thính được yêu cầu, hay vật của mình 
thì được phép nhận tùy ý. 


Giới này đủ cả sáu sự việc...(như giới 4) chẳng phải tưởng mà được thoát 
(phạm tội). Giới này được chê với cả nghiệp thân và miệng, đủ cả ba thọ. 


Hết phần giải thích về xin hai y thượng hạ. 
(Tatuttarisikkhàpada-vannanà NiItthita). 


-—-o0Q0--- 
8.Giới thứ 8 (N.P 8) 
Bấy giờ, đức Phật ở tại tinh xá Cấp-cô-độc, rừng Kỳ-đà, nước Xá-vỆ. 
Giá trị y là chỉ phí (may y) tính băng vàng, bạc, tiền. 


Nếu thí chủ hay vợ của họ muốn đem (vật có) giá trị kia làm y cho tỳ kheo. 
Biết như vậy, ty kheo đến nói rằng nếu quý vị làm y cho tôi, hãy làm cho dài 
rộng, thật tốt. 


Bảo họ tăng thêm chỉ phí làm y: cho đến tăng thêm một phần mười sáu (chỉ 
phí đã dự định). 


Bảo dệt cho tốt đẹp: nếu họ dệt thêm một sợi chỉ thì khi nhận được y, phạm 
tội ưng xả đôi trị. 


Nếu thí chủ muốn làm y lớn, tỳ kheo khuyên làm nhỏ lại; thí chủ muốn làm 
y VỚI giá trị cao, tỳ kheo khuyên hạ thâp giá trị và thí chủ làm theo như vậy 
thì ty kheo nhận y này vô tỘI. 


Nếu tỳ kheo khuyên người bà con hay thí chủ thỉnh tỳ kheo được yêu cầu thì 
không phạm. 


Nếu khuyên tăng giá y cho người khác thì mình không phạm. 
Pháp sư nói: - tuần tự các câu văn dễ hiệu, không cần giải rộng 
(Pathamaupakkhatasi kkhàpadavannanànitthità) 

-—-o00--- 


9.Giới thứ 9 (P.N 9) 


Giới tiếp theo là cư sĩ không bà con làm y cho tỳ kheo vì có nhiều cư sĩ nên 
(chô phát sinh y) khác nhau. Những câu văn khác được nói như giới trước. 


(Dutiyaupakkhatasikkhàpadavan-nanà mitthità). 
——-o0O--- 
10.Giới thứ 10 (P.N 9 - 10?) 
Bấy giờ, đức Phật ở tính xá Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà, nước Xá Vệ. 


(có người Gahapati - nam gia chủ) bảo cư sĩ khác rằng ông hãy đem giá trị 
này mua y và dâng cho tỳ kheo... Nói rõ như vậy. 


Năm mươi phạt: (một) phạt giá trị bằng năm mươi Ca-lê-sa-bàn (Kahàpara - 
đông tiên Aán Độ thời bây giỏ). 


Đại đức chờ: (như thưa răng) đại đức, hôm nay con có việc, xin đại đức chờ 
qua hôm nay và ngày mai con sẽ đưa 


Người phục vụ của vua: người nhận hưởng bông lộc của vua gọi là người 
của vua. 


SaI sứ g1ả:sai người đưa đền. 


Đưa đến: đem (giá trị làm y) đến chỗ tỳ kheo. 


Nhận lấy (vật) thanh tịnh: nếu là vật thanh tịnh thì ta được nhận lấy. 


Vật thanh tịnh (Kappaya - thích hợp đúng luật): y phục, thuốc trị bệnh được 
gọi là vật thanh tịnh. 


Nếu giữ phòng cho tăng (Veyyàvaccakara - người phục vụ): là người được 
tăng sai khiên làm việc. 


Đã bảo cho biết: tôi đã bảo người giữ phòng, nếu đại đức cần y thì đến gặp 
họ và (họ) sẽ đưa y cho đại đức. 


Này cư sĩ, tôi cần y: bảo cho họ biết, tùy theo trường hợp mà nói cho họ 
hiểu. Đòi đến hai, ba lần thì cũng như vậy. Đòi được thì tốt, nếu đòi không 
được thì được đòi một, hai, ba cho đến lần thứ sáu. (và khi ấy thì) Lần này, 
tỳ kheo đứng im lặng trước họ. Im lặng như thế nào? Miệng không nói và 
chỉ được đứng, không được ngồi; nếu mời ăn uống cũng không nhận lời. 
Nếu họ thỉnh thuyết pháp, chú nguyện, đều không được làm cho họ. 


Nếu đàn việt hỏi: - Tại sao Ngài đến đây? 
Đáp: - Cư sĩ tự biết lẫy. 


Đòi được thì tốt, nêu không đòi bằng miệng (nói ra lời) thì được đòi bằng 
cách im lặng đến mười hai lần. Cứ mỗi lần đòi bằng miệng thì giảm đi hai 
lần đòi bằng im lặng. Hai lần đòi băng lời thì giảm bốn lần đòi bằng im lặng. 
Ba lần đòi bằng lời thì giảm sáu lần im lặng...cho đến sáu lần đòi bằng 
miệng thì giảm mười hai lần im lặng đòi. (Sau những lần quy định trên) tiếp 
tục đòi nữa, được y, phạm ưng xả đối trị. 


Một ngày đến đòi một lần thì được đến sáu ngày. Nếu một ngày đến một lần 
mà đòi đên sáu lần băng lời thì không được đên đòi nữa và cũng không được 
(đòi băng cách) 1m lặng. 


Nếu không được y, vị này đến chỗ đưa ra chi phí làm y, bảo họ rằng: tôi 
hoàn toàn không được sử dụng tài vật của ông, ông hãy biệt rõ và đừng đê 
thất lạc. 


Nếu không được y, tỳ kheo nên đích thân đến báo với chủ y, không nên sai 
người đên nói. Nêu sai người đi báo thì phạm tội Đột-cát-Ìa. 


Pháp sư nói: - Có hai hạng người chấp sự: một: chỉ thị; hai: không chỉ thị. 
Hạng chỉ thị có hai: một là do tỳ kheo chỉ thị; hai là do sứ giả chỉ thị. 


Hạng không do chỉ thị có hai: một là tự mình không hiện diện; hai là người 
khác không hiện diện. 


Đây là bốn hạng người chấp sự (kappiyakàraka) 

Pháp sư nói: - Thế nào là sứ giả chỉ thị? 

Đáp: - Cư sĩ nào đó mua y cho tỳ kheo, (sai) sứ giả đến gặp tỳ kheo. Đến 
nơi, sứ giả nói với tỳ kheo răng đại đức, cư sĩ...sai tôi đem chi phí làm y đên, 
xIn đại đức nhận cho. 

Tỳ kheo đáp: - Đây là vật bất tịnh nên tỳ kheo không được nhận. 

Sứ giả lại nói rằng: - Đại đức, ngài có người chấp sự không? 

Ty kheo đáp: - Không có. 


Sứ giả tự tìm người chấp sự. Sau khi tìm được người chấp sự, đưa đến gặp tỳ 
kheo, sứ giả nói răng người này có thể làm người chấp sự cho đại đức. 


Sứ giả đem giá trị chỉ phí làm y giao cho người chấp sự. Và ngay trước mặt 
tỳ kheo, sứ giả bảo người châp sự răng ông hãy dùng chi phí này mua y và 
đưa cho tỳ kheo. 


Nêu đã có người châp sự, ty kheo bảo sứ giả răng: người châp sự đang ở 
thôn..., ở nơi..., tên là... 


Sứ giả đến gặp người chấp sự ấy và bảo rằng ông hãy đem giá trị này mua y 
và đưa cho tỳ kheo... 


Sau khi giao chỉ phí xong, sứ giả trở lại gặp tỳ kheo và nói rằng tôi đã giao 
chi phí làm y cho người châp sự mà đại đức đã cho biệt. Đại đức cân y thì 
đên lầy. 


Sau khi giao chi phí làm y cho người chấp sự, nếu không đích thân trở lại 
báo với tỳ kheo thì sứ giả phải sai người đên báo với tỳ kheo răng tôi đã giao 


chi phí làm y cho người chấp sự mà đại đức đã chỉ định, nếu cần y thì ngài 
hãy đên lây. Họ sẽ giao y cho đại đức. 


Trên đây là bốn hạng người chấp sự. Do đó, trong luật nói rằng: này tỳ kheo, 
nếu có người chấp sự có tín tâm và kính pháp thì đem giá trị (làm y) giao 
cho họ. Các vị cần y thì đến họ lấy, được nhận vật thanh tịnh chứ không 
được nhận vàng, bạc. Với sự việc này thì có thể phương tiện nhận vàng, bạc 
(giao cho người chấp sự); trừ trường hợp này, không được phép nhận vàng, 
bạc. 


Nếu sứ giả bảo với người chấp sự rằng hãy đem giá trị này mua y và giao 
cho tỳ kheo... 


Sau khi giao chi phí may y cho người chấp sự rồi, sứ giá không báo với tỳ 
kheo thì tỳ kheo không được đến gặp người chấp sự để đòi y. Nếu đòi được 
y, ty kheo phạm tội Đột-cát-la. 


Nếu có cư sĩ đem vàng, bạc đến gặp tỳ kheo và bảo răng họ đem vàng, bạc 
này cúng cho chúng tăng, xin đại đức nhận cho, đề làm trú xứ cho tăng, làm 
nhà ăn, hay làm vườn ruộng thì tỳ kheo không được nhận. Nếu nhận thì 
phạm Đột-cát-la. (Trường hợp này) tỳ kheo bảo họ giao cho tịnh nhân, sau 
đó mới được đem ra xử lý chi dụng (số vàng, bạc ấy). Nếu sứ giả không hiểu 
thì tỳ kheo được phép sai tịnh nhân nhận cho rồi sau đó tùy trường hợp mà 
phân chia sử dụng. 


Nếu cư sĩ đem vàng, bạc dâng cho chúng tăng để làm thức ăn, y phục, thức 
uông, ngọa cụ thì không được tự nhận lây. 


Nếu chúng tăng nhận lấy vàng bạc (để) sau đó được thức ăn, y phục xử dụng 
thì bị tội Đột-cát-la. 


Nếu chúng tăng không nhận, cư sĩ lại không hiểu nên đem về, trên đường đi 
gặp vị tỳ kheo biệt luật và vị này hỏi răng ông đem cúng cho tăng tại sao 
đem về? 


Nghe hỏi, hiệu ra, cư sĩ đem sô vàng bạc ây giao cho tịnh nhân. 


Nếu cư sĩ bố thí gì thì sử dụng vật ấy. Tỳ kheo không được bảo đem đổi (vật 
ây) cho mình. Nêu đem đôi vật dụng khác thì phạm Đột-cát-la. 


Nếu thí chủ cúng để làm nhà ở, trú xứ, nhưng không còn thức ăn uống nên 
chúng tăng sắp bỏ đi, không có người giữ chùa thì được cắt giảm chỉ phí sửa 
chùa để chi dụng ăn uống, cung cấp cho người giữ gìn phòng xá. Người 
chuyền đổi vô tội. 


Đối với vật dụng làm phòng ở của tứ phương tăng, nếu trú xứ ấy không có 
thức ăn, chúng tăng muôn bỏ đi thì được giảm (chỉ: phí dùng làm) phòng ở 
để sung vào việc ăn uống cho tăng. Tại sao? Vì để giữ gìn trú xứ, nhưng 
không được sử dụng hết. 


Nếu cư sĩ cúng đường ruộng, ao thì tỳ kheo không được nhận. Làm sao nhận 
được? Tỳ kheo bảo cư sĩ răng pháp tỳ kheo không được nhận ruộng, ao. 


Nếu cư sĩ bảo tỳ kheo răng (nhờ vào) ruộng ao này thường sinh ra bốn vật 
dụng thanh tịnh, đê cúng dường chúng tăng thì được nhận. 


Nếu cư sĩ nói rằng xin dâng ao nước này cho tăng chúng để tắm rửa giặt và 
tât cả chúng sanh khác được uông tùy ý thì tăng được phép nhận ao ây. 


Nếu cư sĩ không biết nói (như trên), chỉ nói dâng ao nước thì tỳ kheo đáp 
răng pháp của người xuât gia không cho phép nhận ao nước, nêu dâng nước 
thanh tịnh thì được nhận. 


Cư sĩ đáp: - Lành thay, đại đức, ý của con là dâng nước. 


Nêu họ nói như vậy thì được nhận. Nêu cư sĩ vân không rõ lời nói ây mà chỉ 
nói dâng cúng mà thôi, rôi sau đó họ qua đời thì tỳ kheo cũng không được 
nhận dùng. 


Nếu cư sĩ có con cháu, tỳ kheo nên dạy con cháu ấy bố thí. Nếu họ không 
còn con cháu kế thừa, tỳ kheo nên nói với các vị trưởng thượng trong làng 
rằng cư sĩ ấy không biết lời nói dâng cúng mà đã qua đời nên tỳ kheo không 
được nhận dùng, quý vị hãy tự biết. 


Các vị trưởng thượng ấy nói với tỳ kheo rằng đệ tử đem nước (ấy) dâng cho 
chúng tăng. Nếu họ dâng cúng như vậy thì tỳ kheo được nhận dùng, vô tội. 
Ngoại trừ vàng, bạc, tiền thì không được nhận, nếu cư sĩ đem gạo dâng cúng 
cùng trái ngọt, y phục, thức ăn uống...tất cả đều được nhận. 


Nếu cư sĩ tự dâng vật thực thanh tịnh thì tỳ kheo được nhận. Tỳ kheo không 
được vì mình mà bảo cư sĩ và tịnh nhân làm thức ăn uông cho mình. Nêu 
nhận được thức ăn uông ây cũng không được ăn. 


Pháp sư nói: - Trước đây, có một tỳ kheo trú ở núi Chất Đa La 
(Cittalapabbata) muốn ăn bánh. Ra trước hiên, thấy các cư sĩ, vị này dùng 
nước rưới trên đất (vẽ) hình cái bánh và nói rằng làm sao có cái bánh thế này 
để ngày mai cúng đường cho chúng tăng. Hiểu ý tỳ kheo, các cư sĩ về nhà 
làm bánh như vậy và sáng hôm sau đem cúng dường chúng tăng. Biết sự 
việc này, thượng tọa không nhận. Thấy thượng tọa không nhận, các hạ tọa 
cũng không nhận. 


Ngày xưa, các vị tỳ kheo biết đủ không chịu ăn chỉ vì sự biểu hiện tướng 
trạng như vậy, huông chi ngày nay lại câu xin thức ăn cho mình chỉ vì thân 
thê. 


(Được) bố thí vườn ruộng cho mình, không được nhận: giống như trước. 


Nếu được dâng chỗ A-lan-nhã hay rừng thì được nhận. Sau đó, có người phá 
rừng làm thành ruộng, trông được gạo, trái ngọt đê ăn uông thì được nhận. 
Nêu họ không đưa, không được cô câu xin. 


Nếu người trước đây đã phá rừng thành ruộng rồi bỏ đi, người sau (tăng) đến 
làm, nên bôi thường theo giá trị. Vì sao? vì họ đã làm thành ruộng. 


Nếu có người muốn thuê ruộng thì không được nhận bằng vàng bạc, vật 
thanh tịnh thì được nhận. 


Nếu người thuê ruộng không biết rõ vị trí, nên hỏi tỳ kheo rằng ai biết phạm 
vi của ruộng ấy, xin chỉ rõ cho. Nếu tỳ kheo không biết rõ thì không được 
chỉ bậy. 


Nếu có người bố thí người ở thì không được nhận. Nếu họ nói dâng cúng 
tịnh nhân hoặc người châp sự thì được nhận. 


Tịnh nhân của chúng tăng, vào buổi sáng làm thức ăn cho chúng tăng, trưa 
và chiêu tự mưu sinh cho mình thì trước bữa ăn trưa được cho họ thức ăn, 
sau bữa trưa không được cho. Y phục và tât cả các vật khác đêu không được 
cho. 


Nếu họ làm việc do tăng sai khiến trong nữa tháng thì tăng cung cấp thức ăn 
và y phục (trong nữa tháng ấy). Trong nữa tháng họ làm việc riêng thì chúng 
tăng không cung cấp y phục và lương thực. 

Nếu họ không làm gì cho tăng và cũng không được tăng sai khiến mà tự 
mình làm việc riêng, sau đó lại được thu nhập rồi đem dâng cho tăng, tăng 
được nhận. Nếu họ không dâng thì không được đến đòi. 


Nếu được dâng bò, dê thì ty kheo không được nhận. Nếu họ nói dâng sữa, 
bơ...năm loại thì được nhận. Đôi với tât cả loại súc vật khác cũng vậy. 


Pháp sư nói: - Thứ tự các câu văn dễ hiểu. Giới này phát sinh do vua và 
người làm việc cho vua, đủ cả ba nghiệp thân, miệng, ý và ba thọ. Đây là tội 
do chê định, nhưng không thê không biệt mà thoát được. 
(RàJasikkhàpadava-nnanà nmitthità). 

——-O0O--- 

11.Giới thứ 11 (P.N TT) 

Bấy giờ, đức Phật ở thành Ca-la-tỳ (Àlàvi). 
Phu cụ Kiêu-xa-da (Kasiyamissaka santhata) là (tắm) trải trên đất bằng. 


Dùng nước dâm (chất chua?) rưới xen vào: Cho đến xen lẫn một sợi lông 
Kiêu-xa-da thì phạm ưng xả đôi trỊ. 


Lông Kiêu-xa-da (Kasiyamsu) là loại lông mịn nhỏ. Loại phu cụ này là vật 
được đan băng len chứ không phải dệt thành. 


Pháp sư nói: - Thứ tự câu văn dễ hiểu. 
(Kosiyasikkhàpa-davannanà nmitthita). 


——-O0O--- 


12.Giới thứ 12 (P.N 12) 


Bấy giờ, đức Phật ở giảng đường Lầu Cao (Kùtàgàra-sàlà) thuộc thành Tỳ- 
xá-ly. 


Thuần là lông đê den (Suddhakàlaka elakaloma):nghĩa là không pha lẫn loại 
lông khác. 


Pháp sư nói: - Thứ tự các câu văn dê hiệu, không cân phải giải thích. 


Hết phần giải về giới dùng toàn lông đê đen. 
(Suddhakàlakasikkhàpadavannanà mtthità). 


——-o0O--- 
13.Giới thứ 13 (P.N 13) 
Bấy giờ, đức Phật ở tinh xá Cấp-cô-độc, rừng Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


(May) lên ở bìa (ngọa cụ) (àdiyitvà): dùng một ít (nỉ bằng) lông trắng đắp 
lên bìa. 


Pháp sư nói: - Trong luật đã nói rõ, không cần phải giải thích rộng. 
(Dvebhàgasikkhàpadavannanà mitthità). 
-—-o00--- 

14.Giới thứ 14 (P.N 14) 
Bấy giờ, đức Phật ở tinh xá Cấp-cô-độc, rừng Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Ngoại trừ tỳ kheo bệnh. Tỳ kheo nào bị bệnh muốn đi đến trú xứ khác, ngại 
vì ngọa cụ nặng nên không mang đi được, được tăng yết ma cho phép thi 
được làm tọa cụ mới. Nếu bệnh chưa hết thì được làm tùy ý. Nếu bệnh đã 
hết lại tái phát thì không cần phải yết ma nữa mà được phép làm theo yết ma 
trước đây. 


Pháp sư nói: - Thứ tự câu văn dễ hiểu, không cần giải thích rộng. 


(Chabbassasikkhàpadavannanà nmitthità). 


-—=OÔO--- 


15. Giới thứ 15 (P.N 15) 
Bấy giờ, đức Phật trú ở tính xá Cấp-cô-độc, rừng Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Đây thuộc giới làm tọa cụ: - Này các tỳ kheo, Ta (Phật) muốn vào chỗ yên 
tĩnh sông ba tháng. 


Pháp sư nói: - Tại sao Thế Tôn đi vào chỗ yên tĩnh sống ba tháng? Thế Tôn 
quán sát khắp chúng sanh và thấy rằng trong ba tháng này không có ai đắc 
đạo cả. Thế nên Ngài đi đến nơi yên tĩnh để sống ba tháng.(Thế Tôn nói:) 
Sau khi Ta đi rồi sẽ xảy ra việc như vậy. Các tỳ kheo nghe lời nói của Ta 
xong, liền lập ra quy chế phi pháp. Ưu-ba-tư-na Bằng-kiền-đà-tử 
(Upasenavan-gataputta) sẽ phá tan quy chế (phi pháp ấy) và đi vào thất nơi 
Ta ở. Thấy vị ấy, Ta rất khen ngợi. Nhờ Ưu-ba-tư-na Bằng-kiền-đà-tử mà 
nhiều tỳ kheo thọ pháp đầu-đà cũng đến gặp Ta. Sau ba tháng ở chỗ yên 
tịnh, Ta sẽ dẫn các tỳ kheo đi xem xét các phòng, thấy các tọa cụ bị vứt bỏ 
bừa bãi. Căn cứ vào đó, Ta sẽ chế định giới về tọa cụ cho các tỳ kheo. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, Thế Tôn ở nơi yên tịnh trong ba tháng. 


Khi ấy, Ưu-ba-tư-na bằng-kiền-đà-tử đi đến chỗ Phật ở. Trưởng lão Ưu-ba- 
tư-na cho đệ tử chưa đủ hai mươi tuôi thọ giới cụ túc, nên phạm tội Đột-cát- 
la. Trong Kiển-đà-ca có quở trách răng ngươi là kẻ ngu si, ngươi chưa đủ 
mười tuôi hạ, tại sao lại cho người chưa đủ hai mươi tuổi được thọ cụ túc. 
Ngươi lại không biết dạy bảo, phải sai người dạy bảo. 


Sau khi nhận sự quở trách, Ưu-ba-tư-na làm lễ Phật rồi từ giã. Vị này suy 
nghĩ rằng ta là người đàn ông xuất gia với tâm tốt chứ không phải với tâm 
xâu, tại sao phải vì đệ tử mà bị quở trách. Ta sẽ đi ở nơi cách xa mười do 
tuần (khoảng 200 km), dạy bảo đệ tử làm cho họ có uy nghỉ tề chỉnh giống 
như ta vậy, sau đó sẽ dẫn về thăm hỏi Thế Tôn. Nhờ những đệ tử với uy nghỉ 
đúng pháp, ta sẽ được Phật khen ngợi. 


Hỏi: - Do đó, trong luật nói răng: Phật hỏi tỳ kheo rằng ông có thích mặc y 
xâu không? 


Đáp: - Thật không thích mặc, chỉ vì vâng theo thầy nên phải mặc. 


Đức Phật liền khen ngợi: Lành thay, lành thay! Ưu-ba-tư-na khéo léo dạy đệ 
tử được đây đủ uy nghi. 


Phật bảo các tỳ kheo: Thấy các tọa cụ bị vứt bỏ khắp nơi, đức Phật bảo các 
tỳ kheo răng (vật) được dâng cúng băng tín tâm, cân phải sử dụng một cách 


thích đáng chớ để bị hư, mắt. 


Phật dùng vô số cách: đức Phật bằng nhiều cách thuyết giảng cho các tỳ 
kheo. 


Tọa cụ cỗ là loại đã từng được ngồi qua Ít nhất là một lần. 
Lẫy một phần nhỏ: lấy một mảnh vuông hay tròn ở một bìa trong bốn bìa 
(của tọa cụ cũ) may lên (tọa cụ) mới. Nêu không thê may đắp lên thì nôi 


thêm vào cái mới cũng được. 


Pháp sư nói: - Các câu văn khác đã nói rõ trong luật, không cần giảng giải. 
Nguyên nhân phát sinh giới này như ở trước. 


Hết phần giải thích về giới tọa cụ. 
(Nisìdanasanthanasikkhàpadavannanà mitthità). 


-—-o00--- 
16. Giới thứ 16 (N.P 16) 
Bấy giờ, đức Phật ở tính xá Cấp-cô-độc, rừng Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
(Đây là) giới về vác lông đê. 


Chọc ghẹo khinh lờn: Trên đường đi, thấy tỳ kheo vác lông đê, các cư sĩ hỏi 
đại đức vác lông dê này đi đầu và bán nơi nào, giá cao nhât là bao nhiêu? 


Nghe các cư sĩ khinh lờn đùa cợt như vậy, đi về đến chùa, tỳ kheo rất tức 
giận ném lông dê ra đât. Các tỳ kheo khác hỏi răng đại đức đem lông dê này 
ở đầu vê đây mà tức giận ném xuông đât vậy. 


Tỳ kheo đáp: - Vì lông dê này mà ta bị các cư sĩ chê diêu nên tức giận ném 
xuông đât. 


Tự vác đi: dùng y vai trái (y mặc trên) bọc (lông đê) lại và tự vác đi. 


Quá ba do tuần: tự mình vác đi xa ba do tuần, không người vác thay thế, số 
lông dê nhiều hay ít đều bị phạm tội ưng xả đối trị. 


Đến đúng ba do tuần rồi vứt bỏ xuống đất, (sau đó) dùng cây đây đi, hay 
dùng chân đá, vượt qua ba do tuần cũng phạm ưng xả đối trị. 


Đên ba do tuân, nêu gặp phải các nạn như cọp, sói, giặc... nên vượt qua ba 
do tuân, đêu phạm ưng xả đôi trị. 


Trong phạm vi ba do tuần, bị giặc cướp đoạt; sau đó chúng trả lại cho tỳ 
kheo, thì tỳ kheo được vác đi trong ba do tuân (nữa), không phạm tội. 


Các trường hợp vô tội: vác tọa cụ đệt bằng lông dê; tắm thảm bằng lông đê; 


trong phạm vi ba do tuần; vừa đến ba do tuần thì có người vác thế quá ba do 
tuân. 


Vác lông dê dù cho số lượng ít dưới mép tai đi qua ba do tuần cũng phạm 
tỘI. 


Pháp sư nói: - Các câu văn khác dễ hiểu, không cần phải giải thích rộng. 
Giới này phát sinh từ thân tâm, không thê vì không biệt mà thoát tội. 


Hết phần giải thích giới vác lông dê. 
(Elakalomadhovàpanasikkhàpada-vannanà mitthità). 


——-O0O--- 


17.Giới thứ 17 (P.N 17) 


Bấy giờ, đức Phật trú ở vườn Ny-câu-luật, thành Ca-duy-la-vệ của dòng họ 
Thích (Skkesu kapilavatthusmim Nigrodhàràme). Đây là giới vê nhuộm lông 
đê. 


E rằng chăng chịu tọa thiền tụng kinh:vì bận giặt, nhuộm lông dê cho nhóm 
sáu tỳ kheo nên tỳ kheo ny phê việc (thiên tụng)... 


Pháp sư nói: - Các câu văn khác dê hiêu. 


Hết phần giải thích giới giặt nhuộm lông dê. 
(Ekalalomadhovàpa-nasikkhàpadavannanà nmitthità). 


——-O0O--- 


18.Giới thứ 18 (P.N 18) 


Bấy giờ, đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá. Đây là 
giới về vàng bạc. 


Vàng: ngọc kha, lưu ly, san hô... tất cả các thứ báu và vật (để) trao đổi mua 
bán đều thuộc vào loại vàng bạc. Do đó trong luật nói rằng với tiền làm bằng 
mủ cây được xử dụng trong nước, đều không được câm năm, cũng không 
được bảo người khác câm năm, đều phạm. Nếu vì mình mà cầm nắm (vàng 

.. như trên) thì phạm xả đọa; nếu vì tăng, vì nhiều người cho đến một người, 
vì tượng... mà cầm, đều phạm tội Đột-cát-la. 


Các trường hợp vô tội: tự mình không nhận, không bảo người khác nhận. Có 
cư sĩ đem vàng bạc đến dâng cho tỳ kheo, tỳ kheo đáp rằng không nhận 
được. Cư sĩ lại nói rằng đại đức, con đã quyết tâm đem vật ra dâng cúng nên 
không thể đem về lại. (Nói xong) họ bỏ (vật) xuống đất rồi trở về. 


Thấy cư sĩ đi rồi, tỳ kheo ở lại trông chừng (vật ấy). Lại có cư sĩ thấy tỳ 
kheo đang ở đó nên đên hỏi răng: - Đại đức, tại sao ở đây? 


Tỳ kheo đáp rằng có cư sĩ dâng cúng vàng bạc này; theo pháp tỳ kheo thì 
không được nhận vật này. 


Cư sĩ nói với tỳ kheo rằng đại đức, thầy đã không được nhận vật bố thí cho 
đệ tử. Tỳ kheo 1m lặng. 


Do đó, cư sĩ lấy vật ấy đi, sau đó đem đổi lấy các vật thanh tịnh như thức ăn, 
y phục.v.v... đem dâng cho tỳ kheo, tỳ kheo được nhận. 


Nếu gặp người không hiểu pháp thì (tỳ kheo) để vàng bạc ấy trong phòng, 
khóa cửa lại, không cho thất lạc. Nếu có người bán y bát, tỳ kheo gọi họ lại 
và chỉ vàng bạc bảo với người bán y bát ráng: bần tăng cần y bát này, đây là 
vàng bạc cư sĩ hãy tự biết lấy. 


Nếu không có người bán y bát nhưng lại có người bán nước uống phi thời, 
thuốc bảy ngày, thuốc trọn đời. Tỳ kheo đưa người bán đến chỗ vàng bạc ấ ây 
và nói rằng có số vàng bạc này, chúng tăng cần thuốc này, cư sĩ hãy tự biết 
lấy. 


Sau khi được thuốc ấy rồi, chúng tăng được ăn dùng, tỳ kheo chủ vàng bạc 
ây không được ăn dùng (riêng), các người cư sĩ, tịnh nhần cho đên súc sinh 


cũng không được ăn. Tại sao? Vì là vật của tăng. 


Không có thuốc, chủ vàng bạc bỏ lại rồi đi mất, lại không có phương tiện gì 
được nhận (xử dụng), nêu thầy nam Phật tử thì gọi lại bảo đem bỏ đi. 


Nam Phật tử nói: - Tại sao vứt bỏ vàng bạc này đi, con sẽ nhận lẫy. 
Tỳ kheo đáp:- Tùy ý. 


Nếu nam Phật tử hiểu pháp, đem (vàng bạc ấy) đổi y bát, đem đưa đến 
chúng tăng thì được nhận. 


Nếu không có nam Phật tử để sai họ đem vứt đi, thì chúng tăng nên bạch nhị 
yết ma (sai) một tỳ kheo biết rõ năm pháp đem sỐ vàng bạc này (và) nhắm 
mắt lại rồi ném đi, không được biết chỗ rơi của nó. Nếu biết chỗ rơi (xác 
định) thì phạm tội Đột-cát-la. 


Nhận dùng của thí chủ có bốn trường hợp: 
1. Dùng như kẻ trộm. 
2. Dùng như mắc nợ. 
3. Dùng như của bạn thân. 
4. Dùng như ông chủ. 


Hỏi: - Thế nào dùng như kẻ trộm? 


Đáp: - Nếu tỳ kheo không có giới, theo thứ lớp của tăng, thọ hưởng sự cúng 
dường ăn uông của thí chủ thì gọi là dùng như kẻ trộm. 


Hỏi: - Thê nào dùng như mặc nợ? 


Đáp: - Tỳ kheo nhận thức ăn uống, y phục của người cúng dường, trước hết 
phải chánh niệm quán tưởng, nêu không quán tưởng trước mà hưởng thọ 


thức ăn y phục thì gọi là dùng như mắc nợ. Tỳ kheo nào thông minh trí tuệ, 
xuất gia với lòng tin, đến khi thọ thực, mỗi miếng ăn phải quán tưởng. Nếu 
là người kém trí tuệ, khi chưa ăn phải quán tưởng một lần. Nếu tỳ kheo kém 
trí tuệ, khi thọ dụng y phục, vào sáng sớm phải quán tưởng một lần. Tỳ kheo 
thông minh cứ mỗi lần mặc lại phải quán tưởng. Đối với nhà ở, giường ghế, 
ngọa cụ... tất cả những vật dụng của tín thí, cần phải quán tưởng trước khi 
dùng. Nếu không quán tưởng trước thì gọi là dùng như mắc nợ. Nếu không 
vì sự ngăn ngừa nóng, lạnh, sự xấu hồ mà sử dụng y phục; không vì sự đói 
khát bệnh tật mà sử dụng thức ăn uống thuốc thang thì cũng gọi là mắc nợ. 
Ai dùng thức ăn uống, y phục mà không quán tưởng trước thì phạm tội Đột- 
cát-la. 


Hỏi: - Thế nào là dùng như của bạn thân? 


Đáp: - Bảy bậc thánh hữu học dùng vật của thí chủ như con hưởng thọ vật 
của cha nên gọi là dùng của bạn thân. 


Hỏi: - Thế nào là dùng như người chủ? 
Đáp: - Bậc chân nhân A La Hán nhận và dùng vật của thí chủ. 


Pháp sư nói: - Trong bốn trường hợp nhận dùng trên, dùng như kẻ trộm là 
rât ác. Lại có bôn trường hợp nhận dùng: 


1. Dùng có tàm quý. 
2. Dùng không tàm quý. 
3. Dùng đúng pháp. 
4. Dùng không đúng pháp. 
Thế nảo là dùng có tàm quý? 
Người không tàm quý có thân cận người có tàm quý, nhận dùng không tội. 


Thế nảo là dùng không tàm quý? 


Người có tàm quý có thân cận với người không tàm quý, nhận dùng thì có 
tỘI. 


Người có tàm quý thân cận người không tàm quý, sau đó chắc phải tùy 
thuộc vào người kia mà làm ác, nên gọi là người không tàm quý. 


Người không tàm quý thân cận với người có tàm quý, sau đó chắc phải bỏ ác 
làm thiện nên gọi là người có tàm quý. 


Thế nào dùng đúng pháp? 


Người có tàm quý dùng đúng như pháp mà được vật nên gọi là dùng có 
pháp. 


Thế nào dùng không pháp? 


Người không có tàm quý không dùng (cách) đúng pháp mà được. Nếu được 
vật ây thì cũng như được độc dược. Đây gọi là dùng không pháp. 


Pháp sư nói: - Các câu văn khác đã nói rõ trong luật, không cần giải thích 
rộng. Đây là tội do chê định, đủ cả ba nghiệp thân, miệng, tâm, cả ba thọ. 


Hết phần giải thích về giới nhận vật quý. 
(Rùpiyasikkhàpadavannanà nmitthità) 


-—-o0Q--- 
19.Giới thứ 19 (P.N 19) 
Giới mua bán, đổi vật quý. 
Chăng phải làm một loại: hoặc vật đã làm xong, hoặc vật chưa làm xong. 
Vật (dùng) trên đầu: như trâm hoa... tất cả vật dùng trang sức trên đầu. 


Tất cả những vật trang sức trên thân như vòng, xuyến, dây lắc vàng... đều 
gọi là vật đã thành. 


Đem vật đã thành đồi lấy vật chưa thành, đem vật chưa thành đổi lẫy vật đã 
thành, đem tội ác tác đôi tội xả đọa, đem tọâi xả đọa đôi tội ác tác. 


Hỏi: - Thê nào là đem tội ác tác đôi tội xả đọa? 


Đáp: - Đem tiền bằng đồng đổi lấy tiền bằng vàng cũng phạm tội xả đọa nên 
gọi là đôi tội ác tác lây xả đọa. Đem tiên băng vàng đôi lây tiên băng đông 


gọi là đem xả đọa đổi lây ác tác. Nếu (cầm) vật quý đem đổi lấy sắt, dùng sắt 
này làm bát, búa, bât cứ làm ra vật gì cũng không được xử dụng. Nêu dùng 
thì bị tội tác ác. 


Pháp sư nói: - Các câu văn khác dê hiêu, nguyên nhân phát sanh giới này 
giông như trước. 


(Rùp1yasamvaharasi-kkhàpadavannanà nmitthità). 


——-o0O--- 


20.Giới thứ 20 - 23 (N.P 20 - 23) 


Giới mua bán các vật, trong luật đã nói rõ, không thêm ý nghĩa gì khác nên 
không cân nêu ra nữa. (Kayavikkhà-padavannanà nitthità). 


Nếu chứa bát dư quá 10 ngày thì phạm ưng xả đối trị. Bát phạm tội này 
không xả, không sám hôi mà dùng thì phạm đột cát la.Trường hợp không 
phạm tội: chưa đủ I0 ngày, có thuyêt tịnh, hoặc thọ trì. 


Pháp sư nói: - Bát mới phải (đốt) xông khói bao nhiêu lần mới được thọ trì? 


Đáp: - Bát sắt thì xông năm lần, bát đất xông hai lần thì dùng được. Nếu 
mua bát của người khác, chưa trả chi phí cho họ thì không được thọ trì. Nếu 
chủ của bát nói rằng hãy dùng đi, trả chỉ phí sau, tuy có nói như vậy nhưng 
cũng không được đem ra thọ trì, sau khi trả chi phí cho họ rồi mới được thọ 
trì. 


Nếu sau khi đã đồng ý giá cả mua bát xong, chủ bát đem bát (đốt) xông hoàn 
tất và báo với + kheo, ty kheo không đến lấy, quá mười ngày, phạm xả đọa. 
Nếu bát đã (đốt) xông rồi, có người. biết đã xông rồi tuyên lời nói đến cho tỳ 
kheo, tuy tỷ kheo có nghe lời nói ây, quá mười ngày vân không phạm, cân 
phải có chủ bát báo cho biết. Sau mười ngày, đối trước người khác mà nói 
thọ trì. Nếu không có người thì được tự mình nói thọ trì. 


Mắt sự thọ trì: Bỏ đạo, chết, chuyền căn, xả bát, bị lủng chảy thì gọi là mất 
sự thọ trì. Bát nút, lủng lớn như hạt lúa thì mât sự thọ trì. Nêu dùng sắt vụn 


vá lại thì được thọ trì. Nguyên nhân phát sanh giới này giống như trước. 


Hết phần giải thích giới về bát. 


(Pattasikkhàpadavanna-nà nitthità & 
Unapanacabandhanasikkhàpadavannanà nmit-thità). 


Năm loại thuốc ở nước Xá Vệ: bơ lỏng, bơ đặc, dầu, mật, đường cục. (Sappi, 
Navanita, Tela, Madhu, Phànrta). 


Bơ: tất cả loại sữa thuộc tịnh nhục đều có thể uống. Bơ cũng thuộc loại đề 
làm thuôc. 


Hỏi: - Thuốc bảy ngày có ruồi, kiến rơi vào trong được phép uống không? 
Đáp: - Lọc bỏ đi, được dùng. 


Nếu hôm nay đã thọ sữa xong, vậy bơ trong sữa có phải là thuốc bảy ngày 
không? 


Góp bơ trong sữa lại trong bảy ngày, số bơ góp được này được dùng đến 
ngày thứ bảy, qua ngày thứ tám (mà dùng) thì phạm xả đọa. Đối với dầu và 
đường cục cũng vậy. Nếu thọ sữa phi thời, váng sữa phi thời, bơ phi thời 
(quá bảy ngày)thì không được dùng: đối với dầu, đường cục cũng vậy. 


Nếu bị bệnh lạ cần phải dùng thịt sông, máu sống mới hết bệnh thì cho phép 
dùng nhưng không được dùng máu người. 


Khi được bơ đã thuyết tịnh xong, bỏ vào trong hủ. Hủ này đã đầy bơ, trong 
hủ lại có bơ chảy ra, hòa lẫn vào bơ mới, phải thuyết tịnh lại. Nếu để bơ đến 
ngày thứ bảy, nếu bị mất (phép thọ nên đem) cho cư sĩ, sa di... được họ cho 
bơ lại, hay sa di dâng cúng thì được phép dùng, không phạm tội. Chưa đủ 
bảy ngày (đem bơ) cho sa di, đến ngày thứ tám, có việc cần phải dùng, được 
đến sa di xin lại dùng, vô tội. 


Pháp sư nói: - Các câu văn khác trong luật (đã nói rõ), không cần giải thích. 
Giới này thuộc chê tội không phải tánh tội, phát sinh từ thân và tâm. 


Hết phần giải thích về giới thuốc dùng bảy ngày. 
(BhesaJJasikkhàpadavanmna-nà nitthità). 


——-o0O--- 


24.Giới thứ 24 (P.N 24) 


Tại nước Xá Vệ, đức Phật cho dùng y tắm mưa. Theo trong Kiến Đà Ca, 
nhân vì mẹ Tỳ Xá Khư (nên Phật) cho phép dùng y tắm mưa. 
(Vassikasàtikà). 


Còn một tháng nữa mới đến mùa hạ, nên làm y tắm mưa, giặt, nhuộm, may 
hoàn tất. Từ ngày 16 tháng 4, y tắm mưa được giặt, nhuộm, cắt, may xong, 
không cần phải thuyết tịnh và cũng không được dùng. Ngày I tháng 5 phải 
thọ trì và dùng, được dùng trong bốn tháng mùa hạ và mười lăm ngày cuối 
mùa xuân, cộng lại là 135 ngày. (trường hợp này là nhập hạ vào 16 tháng Š 
đến 16 tháng § + 1 tháng Ca Đề và thêm 15 ngày trước hạ là mồng 1 đến 
15/5 -- người dịch). 


Nêu trong tháng cuôi mùa xuân không tìm được y tắm mưa, vào mùa hạ mới 
có thì thọ trì và sử dụng ngay. 


Không đúng thời gian tìm y tắm mưa: trong thời gian từ nửa tháng 9 cho đến 
nửa tháng 4 là không phải thời gian tìm y tăm mưa, nêu tìm (y) thì phạm xả 
đọa. 


Nêu đã có y tăm mưa mà không sử dụng, tăm ở truông, phạm tội tác ác. 


Vào 16 tháng 4 tìm y tắm mưa nhưng không đủ, nêu hy vọng sẽ có thì được 
để dành cho đủ số. Nếu đã tìm đủ thì nên thọ trì, không đủ thì để lại chờ, cho 
đến nửa tháng 9 không cần phải thuyết tịnh. Nếu có thọ y Ca-hy-na thì được 
để chờ đến nửa tháng giêng, không cân thuyết tịnh. Nếu ba y không đủ thì 
được phép (lấy vải y tắm mưa) dùng làm ca sa. Nếu thiếu không đủ, hy vọng 
có chỗ có, được đề đến một tháng. Nếu đủ thì làm V, nếu không đủ thì thuyết 
tịnh hay thọ trì. Nếu không thuyết tịnh hay thọ trì, đến ngày thứ 31, phạm xả 
đọa. 


Các trường hợp vô tội: BỊ thiêu nên xin với bà con, xin với thí chủ có yêu 
câu được dâng cúng. 


Pháp sư nói: - Các câu văn khác, trong luật đã nói rõ, không cân trình bày 
lại. 


( Vassikasàtikasikkhàpadavamna-nà mitthità). 


(Thiếu 4 giới: từ giới 25 đến giới 28) 


-ooQOoo- 


29.Giới 29 (P.N 29) 
Giới ở chỗ (có sự) sợ hãi. Ở tại A Lan Nhã có hai trường hợp: 


1. Ở A lan nhã lầu dài. 
2. A lan nhã ba tháng. 


Tỳ kheo sống ở A lan nhã mà y phục hư rách, được trở về ở tăng phòng nơi 
tụ lạc đê sửa sang y phục. Sau khi làm xong, được trở lại sông ở A lan nhã. 


Giặc tháng Ca Đề (Kattika coraka). Giặc nỗi dậy vào tháng Ca Đề trong mùa 
thu không mưa. 


Thấy bọn giặc giết người đoạt vật, tỳ kheo sợ hãi: sợ mất ba y. Được phép 
gởi một trong ba y vào làng xóm. 


Sợ hãi: tự mình thấy giặc hoặc nghe người nói, gọi là khủng bố. 


Nếu ở chỗ A lan nhã mà chúng tăng ở đông, phòng nhà kiên cô thì không 
cân phải gởi y vào làng xóm. 


Gởi y đến đêm thứ sáu phải đến xem lại, thấy V rồi mới được trở lại A Lan 
Nhã, trừ khi được tăng yêt ma. 


Pháp sư nói: - Thứ tự các câu văn khác trong luật đã nói rõ, không cân giải 
thích nữa. 


(Sàsankasikkhàpadava-nnanà nitthità). 


-—=OÔ0O--- 


30.Giới thứ 30 (P.N 30) 


Xoay vật dâng cúng về cho mình. (Biết) Thí chủ dâng vật thực đến Phật và 
tăng, muốn được dâng thêm y, tỳ kheo xoay vật dâng cúng ấy về cho mình. 


Bắt đầu khuyến hóa họ xoay vật về cho mình, phạm Đột-cát-la. 
Được vật đến tay mình, phạm xả đọa. 


Nêu xoay vật ây về cho người khác hay súc sanh, (đôi với vật mà họ) muôn 
cho súc sanh này, lại xoay đên súc sanh kia, đều phạm tác ác. 


Họ muốn cúng dường tượng này, tỳ kheo lại xoay đến tượng khác, đều phạm 
tội Đột-cát-Ìa. 


Các trường hợp vô tội: không biết họ muốn cúng cho tăng. 
-ooOoo- 


Pháp sư nói: - Ba mươi pháp đã nói rõ (Nitthità timsa-kavannanà) không còn 
sót điều gì, tiêp theo là chín mươi pháp, các ông hãy chú ý nghe. 


1. Ha-Đa (Hatthaka) trong giới nói dối là tên của một vị đại đức. 


Giòng họ Thích xuất gia có tám vạn người, Ha Đa cũng ở trong số người ấy. 
Với bản tính thích bàn luận, khi luận nghị cùng ngoại đạo, biết mình đuối lý, 
vị này liền nói ngược lại lời đã nói. Nếu gặp phải lời nói hay của ngoại đạo 
thì nhận làm lời nói của mình. Nếu biết lý ấy không đúng thì nói lời nói ẫy 
của ngoại đạo. Khi có hẹn giờ cùng ngoại đạo luận nghị, vị ấy bảo ngoại đạo 
rằng sau buổi trưa sẽ bàn luận, nhưng (vị ấy) lại đến trước buổi trưa và bảo 
với các thí chủ rằng phải bàn luận ngay, rồi tự lên tòa cao và tuyên bố với 
mọi người rằng vì sao ngoại đạo lại không đến,chắc vì sợ ta, nên không dám 
đến. Nói xong, vị ấy xuống tòa và bỏ đi. 


Sau buổi trưa, ngoại đạo đến, tìm tỳ kheo không có liền chê trách rằng sa 
môn Thích tử nói răng biệt chánh pháp vậy tại sao cô ý nói dôi. 


Nói đôi: lời nói và ý nghĩ trái nhau, cũng gọi là lời nói trông rông. 
Trường hợp không phạm: muôn nói điêu này, nói nhâm qua điêu khác. 


Hết phần giải thích về giới nói dối. (Musàvàdasikkhàpadampathamam). 


2. Giới bôi bác mạ ly: muốn làm cho người khác xấu hồ. 

Trường hợp vô tội: trừ trường hợp dạy bảo (giáo pháp). Đây thuộc tánh tội. 
Hết phần giải thích giới mắng chưởi. (Omasavàdasikkhàpadam dutiyamì). 

3. Nói đâm thọc: Tỳ kheo nào nói đầm thọc làm cho tỳ kheo hay tỳ kheo ny 
tranh đâu nhau, phạm tội đọa; đôi với ba chúng (xuât gia còn lại), phạm Đột- 
cát-la; đôi với bạch y cũng Đột-cát-la. Đây là tánh tội. 


Hết phần giải thích về giới nói chia rẽ. (Pesunnasikkhàpadam tatiyam). 


4. Đồng tụng theo câu có bốn cách: 1. Câu; 2. Tùy theo câu; 3. Tùy chữ; 4. 
Tùy ý vỊ. 


- Câu là từng câu trong bài kệ. 

- Tùy theo câu là hai cầu theo thứ tự. 

- Tùy theo chữ là tùy theo văn tự mà nói. 
- Tùy ý vị là đồng chữ, khác nghĩa. 


Có cả chữ và ý nghĩa thì gọi là câu. 


Nếu dạy người chưa thọ giới cụ túc câu: "Đừng làm các điều ác”, những 
người chưa thọ giới cụ túc đông thanh tụng theo, (người dạy) phạm tội đọa. 


Nếu thầy nói: "Đừng làm các điều ác”, những người chưa thọ giới cụ túc đọc 
nôi theo: "Làm những việc lành" rôi đông thanh tụng thì thây bị tội. 


Thầy nói: "Các hành vô thường", đệ tử nói theo: “*Vô thường” cũng phạm tội 
đọa. 


Nếu đồng (tụng văn) trường hàng thì tùy theo chữ mà bị tội. 

Lời Phật dạy: Tất cả luật tạng, luận tạng, kinh tạng đều là lời Phật dạy. 
Thanh văn ngữ (Sàvakabhàsita): A-năng-già-na, kinh Chánh kiến, A-nậu- 
ma-na kinh, Châu-la-ty-đà-la  Ma-ha-ty-đà-la (Anangana, Samàditth, 


Anumànasutta, Culla-vedalla, Mahàvedalla) là các (kinh) thuộc Thanh văn 
ngữ. 


Phạm chí ngữ: một phẩm (kinh) nói về tất cả ngoại đạo phạm chí. 


Thiên nhân ngữ: Tất cả lời nói của Ma vương, Phạm vương, Đề thích, tất cả 
chư thiên. Đông tụng thì không phạm. 


Pháp sư nói: - Sau khi Phật Niết Bàn, Ca Diếp làm thượng tọa trong việc 
kiệt tập tam tạng của năm trăm vị A La Hán, nêu cùng người chưa thọ giới 
cụ túc tụng pháp này (tam tạng) thì bị tội đọa. 


Nếu đồng tụng với văn tự của pháp sư soạn ra thì không phạm. 
Pháp sư nói: 


- Hết phần giải thích giới đồng tụng. (Padas dhammasikkhàpadam 
catutthaml). 


5. Không đặt niệm trước mặt (chánh niệm): Khi sắp ngủ, trước phải niệm 
Phật, pháp, tăng, giới, chư thiên, vô thường. Trong sáu pháp niệm này, tùy 
lúc mà niệm từng pháp. Nêu không niệm như vậy thì gọi là không đặt nệm 
Ở trước. 


Lộ bày thân thể: Khi sắp ngủ mà không niệm (pháp ở trên) thì tâm bị tán 
loạn. Thế nên lộ bày thân thê với các tiếng (ngáy) như tiếng chim, bò, ngựa. 
Nghe như vậy, các cư sĩ nam sinh chê trách: “Tại sao người xuất gia mà lại 
ngủ như vậy?". 


Nhân sự việc này, vì các Tỳ kheo, Phật chế giới: Từ nay về sau (các tỳ kheo) 
không được ngủ chung phòng với người chưa thọ giới cụ túc. 


Khi nghe Phật chế giới này, La Hầu La (Ràhula) vì hộ trì không phạm nên vị 
này vào trong phòng vệ sinh (Vaccakuti) của Phật, trải Ca-sa dưới đất mà 
ngủ. Sở dĩ La Hầu La vào nhà vệ sinh của Phật là vì (nơi ấy) sạch sẽ, có 
nhiều người cúng đường hoa hương ở đó. Do vậy, vị này đi vào ngủ nơi đó. 


Khi ánh sáng ban mai chưa xuất hiện, Như Lai lên nhà vệ sinh và trước tiên 
là tắng hăng lên tiêng. Bên trong, La Hầu La cũng tăng hăng đáp. Biệt 
nhưng Phật cô ý hỏi: - AI đó? 


Đáp: - Con là La Hầu La. 


Nhân trường hợp La Hầu La, Phật nghĩ đến các Sa di và cho phép được ở 
chung hai đêm. 


Pháp sư nói: phòng như thế nào là không được ngủ chung? 


Tất cả phòng có che, có ngăn, cho đến phòng có ngăn bằng tâm y vải cũng bị 
phạm. 


Vách: cho đến cao chừng một khủy tay rưỡi cũng gọi là vách, cùng ngủ qua 
đêm thì phạm. 


Nếu nhiều phòng có chung một cửa đi thì cũng phạm, trừ khi có cửa đi riêng 
thì không phạm. 


Đến đêm thứ ba, khi ánh sáng ban mai chưa xuất hiện thì đi nơi khác. Nếu 
không đi nơi khác thì cả ba đêm cũng không phạm nhưng đêm thứ tư không 
được ngủ (chung), nếu hông chạm vào giường, phạm tội đọa. Nếu căn phòng 
che ít, ngăn nhiều thì không phạm; che nhiều, ngăn ít cũng không phạm. Nếu 
bốn phòng đều có cửa riêng nhưng đi ra vào chung một cửa lớn thì cũng 
phạm. Nếu có cửa riêng đi ra ngoài thì không phạm. 


Nếu quá ba đêm rồi mà tỳ kheo ngủ, người chưa thọ giới cụ túc cùng ngủ, 
phạm tội đọa. 


Nếu người chưa thọ giới cụ túc ngủ xong đã thức dậy rồi ngủ lại, dù ngủ lại 
nhiêu hay ít, tỳ kheo (ngủ chung) cũng phạm tội đọa. 


Nếu cùng người chưa thọ giới cụ túc ngủ chung quá ba đêm, người chưa thọ 
giới cụ túc ngủ, tỳ kheo cũng ngủ, đêu phạm Ba-dật-đê. 


Nếu tỳ kheo đã thức dậy rồi ngủ lại, tùy theo nhiều lần ngủ lại, phạm nhiều 
tội ba-da-đê. 


Nêu nhà nôi tiêp nhau to lớn, có khi dài đên cả do tuân, cùng đi chung một 
cửa ra vào cũng phạm. 


Phòng có cửa sô hình con rùa, con lươn (song cửa) ngăn xuyên từ ngoài vào 
trong, không đi qua được, không phạm. 


Nếu nhà lợp kín, ngăn vách chỉ một nữa, phạm tội Đột-cát-la. Ngăn nhiều, 
lợp 1/2 cũng phạm Đột-cát-la. 


Pháp sư nói: - Các câu khác dễ hiểu, không cần phải giải thích. 


Hết phần giải thích giới cùng ngủ chung phòng. (Sahaseyyasikkhàpadam 
pancama1m)). 


6. Cùng người nữ ngủ chung phòng qua đêm. 

Làm nhà phước đức là để cho người đi lại có nơi nghỉ qua đêm. Giới cùng 
ngủ với người nữ chung phòng qua đêm, trong luật đã nói rõ, không cân giải 
thích. 

(Dutiyasahaseyyasikkhàpadam chattham). 


7. Thuyết pháp cho người (nữ): hoặc thuyết giảng về ba quy y, năm giới, 
hoặc nói về thiên đường, địa ngục. 

Trừ khi có mặt người đàn ông có trí: người đàn ông này chẳng phải là quỷ 
hay súc sanh. 

Nếu có mặt người đàn ông có trí thì nói pháp quá năm sáu lời cũng không 
phạm. 


Năm sáu lời: tỳ kheo nào thuyết pháp (cho người nữ) năm sáu lời, không 
phạm tội. 


Năm sáu lời: một bài kệ, các tiêng mỗi câu nôi tiêp nhau không gián đoạn thì 
phạm một Ba-dật-đê. 


Môi câu có gián đoạn, môi câu một Ba-dật-đê. 


Một câu trong kinh văn và năm câu sớ giải hợp thành sáu câu, không phạm, 
nêu quá sáu câu, phạm Ba-dật-đê. 


Nếu có nhiều người nữ, tỳ kheo chỉ thuyết pháp cho một người nữ xong, lại 
tiêp tục thuyêt pháp cho người thứ hai, thứ ba... người nữ thứ nhât lại đên 
nghe nữa, tuy quá năm sáu lời nhưng không phạm. 


Đáp (trả lời): - Nếu người nữ hỏi về sự việc trong Trường À Hàm, tỳ kheo 
trả lời theo câu hỏi, cho đên (hỏi, đáp) hêt cả A Hàm cũng không phạm. 


Pháp sư nói: - Các câu văn khác dễ hiểu không cần giải thích. Nguyên nhân 
phát sinh giới này như giới trước. 
Hết phần giải thích giới thuyết pháp cho người nữ. 


(Dhammadesanasikkhàpadamì sattmamìi). 


8. Đây là giới chế cho bậc Thánh, giống như giới Ba La Di thứ tư đã giải 
thích ở trước. Ở đây không khác giới trước nhưng thật có chứng pháp 
thượng nhân (Uttarimanussadhamma), nói với người chưa thọ giới cụ túc, 
phạm tội Ba-dật-đè. 


Hết phần giải thích giới nói với người chưa thọ giới cụ túc về việc mình 
chứng pháp thượng nhân. (Bhùtarocanasikkhàpadam atthamam)). 

9. Nói tội nặng: (tội do phạm) bốn giới trọng và mười ba giới tăng tàn đều 
gọi là tội nặng. Trừ tỳ kheo,tỳ kheo ny ra, nói với người chưa thọ giới cụ túc, 


phạm Ba-dật-đề. 


Trừ Tăng yết ma: yết ma cho phép được nói ở nơi... nơi... nếu nói không 
đúng theo nơi yêt ma cho phép thì phạm Ba-dật-đê. 


Nói về các thiên tội khác ngoài bốn tội trọng, mười ba tăng tàn thì phạm 
Đột-cát-la. 


Pháp sư nói: các câu văn khác đã nói rõ trong luật, không cân giải thích. 


Hết phần giải thích giới nói tội nặng. (Dutthullàrocanasikkhàpadam 
navamam)). 


10. Đào đất: cần phân biệt đất thịt và đất có xen tạp (Jàtapathàvi, 
Alàtapathàv!). 


Đất thịt là đất không xen lẫn cát, đá, gạch, ngói vụn, chỉ thuần là đất. 


Đất có xen tạp: đất có xen lẫn nhiều loại cát, đá, gạch, ngói vụn... Nếu đất bị 
cháy cũng gọi là đât bị xen tạp. 


Nếu đất có lẫn cát đá, làm sao biết có thể đào được? Nên lây một ít đất ấy, 
dùng nước đãi để xem, nếu bốn phần sạn đá một phần đất thì có thể đào. 
Trên đá có lớp đất dày bốn tắc, nếu còn khô ráo thì được lấy, nếu đã trải qua 
bốn tháng mùa mưa thì không được lấy. 


Tỳ kheo nào đào đất sông, mỗi động tác đào là phạm một Ba-dật-đề. 


Nếu tỳ kheo bảo tịnh nhân rằng vì chúng tăng, ông hãy đào đất và chặt cây, 
không phạm. Nêu hướng dân rõ họ đào như thê này, chặt như thê này, Ba- 
dật-đê. Nêu (hướng dân băng cách) vẽ trên đât hay việt chữ, đêu phạm Ba- 
dật-đề. 


Nếu cầm lửa bị cháy tay nên ném xuống đất, không phạm. 

Các câu khác có đủ trong luật, không cần phải giải thích. 

Hết phần giải thích giới đào đất. (Pathavikhanana-sikkhàsadam dasamami). 
Đây là tội do chế định, phát sinh từ thân tâm. 


11. Không nghe lời: tỳ kheo (ở) khoáng dã (Àlavikà bhikkhù) không nghe 
theo lời nói của quỷ thần, nhân vì chặt cây nên làm cho tay của con quỷ bị 
thương. Với suy nghĩ rằng không nên tự tiện giết hại người xuất gia, ta đến 
bạch Phật, nghe việc này Phật sẽ chế giới cho các tỳ kheo. Quỷ này đến gặp 
Phật và trình bày đầy đủ về sự việc trên. Nghe nói xong, đức Phật nói kệ: 


Người nào đang nỗi giận 

Như xe đang chạy nhanh 

Lái xe ngừng lại được 

Việc này không phải khó. 

A1 ngừng được cơn giận 

Việc này khó vô cùng. - (Dhammapàda, kệ 222). 


Nghe đức Phật nói kệ xong, thần cây này chứng Tu Đà Hoàn đạo. Biết thần 
cây không có chỗ ở, Phật dùng thiên nhãn tìm cây không có chủ và bảo với 
thần cây rằng ông có thể sông ở cây này. 

Hỏi: - Cây ấy ở đâu? 


Đáp: - Cây ấy ở vườn Cấp Cô Độc. 


Có chỗ ở tồi, thần cây suy nghĩ rằng đức Thế Tôn đại từ đã ban cho ta cung 
điện, vậy từ nay về sau, ta nên cúng dường Thế Tôn. 


Khi ấy đức Phật thuyết pháp cho chư thiên, có vị thiên lớn nào đến sau, các 
vị thiên nhỏ ở trước theo thứ tự nhường chô ngôi, lan rộng đên bờ biên. 


Bấy giờ, vị thọ thần đã đắc đạo trở về cây mình ở, nghe Phật thuyết pháp. 
Suốt cả ngày đêm, đức Phật thuyết pháp cho bốn bộ chúng. Đầu đêm, Ngài 
thuyết pháp cho tỳ kheo, giữa đêm thuyết pháp cho chư thiên, cuối đêm 
thuyết pháp cho long vương. Tại sao biết như vậy? Giữa đêm chư thiên đến 
gõ trên đầu cánh cửa, cuối đêm long vương đến gõ đầu dưới của cánh cửa. 
Đó là sự khác nhau giữa trời và rồng. 


Cây cỏ (Bhùtagàma) là (đám) cây đang sống. 


Thôn (Gàma): (đám) cây này có tám phần nhỏ vây quanh hợp thành nên gọi 
là thôn. Cây cỏ có năm loại: 


1. A Lê Đà (Haladdi): cây nghệ vàng. 
2. Ưu Thi La (Usira): cây hương phu. : 
3. Chât tha thí thát (Bhaddamuttaka): tước đầu hương 
4. Lư Kiên: hoàng liên. 
5. Đà Cư: tên một loại cỏ ở ngoại quôc. 
Xá Ma (Asasttha): cây Bồ Đề. 
Bà La Hê: cây bối đa. 


Hai loại cây này tỏa cành lá to rộng làm không nhìn thấy nơi khác. 


Hoa Tô Ma Na: hoa này có hương, thơm giống hoa Mạt LỊ (Mallikà - hoa 
là). 


Hoa Mạt LỊ: ở Quảng Châu có hoa này, loại dây bò lan. 
Tô La Bà: đây là tên loại cỏ. 


Bô Hê Na: tên loại cỏ ở ngoại quôc. 


Cây có hai loại là mọc dưới nước và trên mặt đất. 

(Dưới nước) Hoa Ưu Bát La (hoa súng), hoa sen, hoa lục bình sống trong 
nước. (Tỳ kheo nào) lật ngược các loại cây này trong nước, phạm Đột-cát-la; 
bứng ra khỏi nước phạm Ba-dật-đê. 

(Trên đất) Nếu cần hoa quả, được phép kéo cành cây xuống và bảo tịnh nhân 
hái, không phạm. Không được làm gãy cành. Nêu cây cao quá, tịnh nhân 
không với tới được, tỷ kheo bông đưa tịnh nhân lên hái, không phạm. Nêu 
cây đẻ tỳ kheo, được phép chặt cây, đào đât đê cứu vị ây, không phạm. 

Hết phần giải thích giới chặt phá cây cối (Bhùtagàsikkhàpadam pathamam). 
Đây là tội do chế định, phát sanh từ thân tâm. 


12. Nói lời quanh co. 


Đã hành động xâu: đã làm việc không nên làm băng thân và miệng nên bị 
tỘI. 


Che dấu: không muốn cho người khác biết. 


"Ai bị tội?" Pháp sư nói: xin giải thích ý nghĩa này. Nếu có tỳ kheo khác hỏi 
răng: "trưởng lão bị tội", và đưa vị này ra trước tăng đê cùng nhau xét xử. 


Ngay giữa tăng, tỳ kheo (có tội) hỏi: - Ai bị tội? 

Các tỳ kheo khác nói răng trưởng lão bị tội. 

VỊ kia đáp: - Tôi bị tội gì? 

(Trong các) tỳ kheo, có người nói là Ba-dật-đề, có người nói Đột-cát-la. 
VỊ kia hỏi: - Tôi bị tội lúc nào? 

Các vị kia đáp: - Đại đức bị tội vào lúc... vào lúc... 


VỊ kia lại hỏi: - Tôi bị tội vê việc làm gì? 


Đáp: - Đại đức làm việc... nên bị tội. 
VỊ kia đáp lại: - Đại đức nói gì vậy? 
Như vậy, câu trả lời không theo câu hỏi, gọi là nói quanh co. 


Thấy Xiến Na (Channa) cầm bạc tiền, có tỳ kheo hỏi rằng tại sao cầm bạc 
tiền? 


Vị ấy đáp: - Tôi cầm bạc tiền không phải bạc tiền. 

Hoặc thấy uống rượu, nên bảo rằng tại sao đại đức uống rượu. 

Đáp: - Tôi uống (chất có) nước mà. 

Hỏi: - Tại sao đại đức cùng người nữ ngồi tiếp xúc nhau ở chỗ khuất? 
Đáp: - Có người đàn ông có trí. 

Như vậy là nói quanh co. Hoặc có lúc im lặng không chịu đáp. 


Người nào biết là (hành động) phi pháp mà dùng lời quanh co để trả lời với 
tăng, phạm tội Ba-dật-đê. 


Nếu nghi ngờ là pháp hay phi pháp mà dùng lời quanh co đáp lại tăng, phạm 
Ba-dật-đề. 


Nếu biết đúng mà đáp với tăng rằng tôi không biết, phạm Ba-dật-đề. 
Nếu sợ (nói ra) gây tranh đấu trong tăng nên im lặng, không phạm. 


Các câu văn khác dễ hiểu, không cần giải thích. Đây là tánh tội, phát sinh từ 
thân, tâm, miệng. 


Hết phần giải thích giới trả lời quanh co không theo câu hỏi 
(Annavàdakasikkhà -padam dutiyam). 


13. Nói xấu vị khác. 


Nếu vì tị hiểm mà nói xấu người do tăng sai, phạm Ba-dật-đề. Nếu tị hiềm 
(nói xâu) người khác, phạm Đột-cát-la. Đây là tánh tội, phát sanh từ thân và 
khâu nghiệp. 


Hết phần giải thích giới tị hiểm (Ujjhàpanasikkà-padam tatiyam). 
14. Đem vật lót năm của tăng ra dùng nơi đất trống. 
Mùa đông là thời gian có sương tuyết. 


Để sưởi nắng cho thân thể: vào tháng lạnh, đem giường chiếu của chúng 
tăng ra ngoài trời đê sưởi năng cho thân thê suôt ngày. 


Biết thời gian: nêu có ngưòi mời đi, tự mình không xếp cất ngọa cụ của tăng, 
không bảo người khác cât thì phạm giới này. 


Pháp sư nói: mùa đông có bôn tháng, mùa nóng có bôn tháng. Nêu lúc 
không có mưa, được phép trải ngọa cụ của tăng (ra ngoài trời), nêu trời mưa 
không được trải. 


Dưới (gốc) cây: nếu cây có lá dài kín, trên không có chim chóc tụ tập thì 
được phép trải ngọa cụ của tăng (dưới cây), không phạm. 


Tỳ kheo nào thọ pháp đầu đà bậc thượng, ở dưới gốc cây hoặc nơi đất trống, 
cho đến không được làm phòng ở băng ca sa, không được đem ngọa cụ của 
chúng tăng ra ngoài để dùng. Nếu có thể bảo quản cho đến dùng ca sa để che 
cho khỏi bị â âm ướt thì được dùng. Trong pháp thọ đầu đà, khi không mưa thì 
ở đất trống, khi mưa thì được ở dưới phòng nhà. Nếu vào trong nhà thì được 
dùng ngọa cụ của tăng. 


Thấy tỳ kheo ở ngoài chỗ trống nên thí chủ làm ngọa cụ (dâng) cho tăng. Tỳ 
kheo ấy thọ rồi, nếu có tỳ kheo khác thì dâng cho họ, nêu không có ty kheo 
để dâng thì dâng cho trú xứ ở gần. Nếu không có trú xứ nào thì cất vào nhà 
trống. Nếu không có nhà trống mà có cây với tàn lá che kín thì có thể cột 
treo ở đưới rồi đi. Nếu không (cột) treo lên thì khi đi phải với suy nghĩ rằng 
ta vào trong làng xóm và trở lại ngay. Nếu làm đúng như vậy thì vô tội. Vào 
làng xóm rồi, nếu bị một trong tám nạn nên không trở lại được, nhắn lại, 
không có tội. Nếu thật có mưa mà nói không mưa, rồi đi, phạm Đột-cát-la. 


Giường có môn loại: 


1. Loại chân Ba ma giá la (Masàraka). 
2. Chân thon đẹp (Bundikàbadha). 

3. Chân Cú lợi la (Kulirapàdaka). 

4. Chân A kiệt giá (Àhaccapàdaka). 


Giường Ba ma giá la: giường lấy diềm giường dính chung với chân. 
Giường chân thon đẹp: chân và diềm giường liền nhau. 


Giường Cú lợi la: hoặc gọi giường chân ngựa, chân dê, cọp, sói, sư tử... đều 
gọi là giường chân Cú lợi la. 


Giường chân A kiệt giá: chân giường thu vào trong điềm giường. 


Với những loại giường như vậy, đã đem bày ra ngoài đất trống, (bỏ đi luôn, 
ra khỏi chô đê vật) cách xa ngoài tâm ném đá của một người trung bình, 
phạm Ba-dật-đê. 


Nếu thượng tọa bảo hạ tọa sai người trải tòa xong, thượng tọa đã đặt y trên 
tòa thì hạ tọa được phép đi. Nếu thượng tọa chưa đặt một vật gì, hạ tọa nên 
thu xếp lại, nêu không thu xếp lại nên bảo cho thượng tọa biết rồi đi, không 
Có tỘI. 


Nếu đã bày (giường) ra mà chưa ngồi, lại có tỳ kheo (khác) đến ngồi, bảo 
(với vị ấy) xong rồi đi, không có tội. 


Nếu bố trí tòa cao cho pháp sư, pháp sư chưa đến thì người bồ trí phải bảo 
quản. Nêu pháp sư đã ngôi thì được phép đi, vô tội. 


Nếu đặt khúc cây kê chân để bước lên tòa, khi ra đi không cất đi hay bảo 
người xêp cât, phạm độ-cát-la. 


Dùng nỗi nhuộm (y), vò nước, dây phơi (y) của tăng, khi đi nên cất lại chỗ 
cũ, nêu không cât, phạm Đột-cát-la. 


(Sử dụng) vật riêng của người khác, không thu cất cũng phạm Đột-cát-la. 
Vật của mình, khi đi không thu xêp cât, cũng phạm Đột-cát-la. 


Nếu gặp phải tám nạn, khi đi không thu xếp, không phạm. 


Pháp sư nói: các câu khác dê hiệu, không cân giải thích. Giới này là chê tội, 
phát sinh từ thân, tâm và miệng. 


(Pathama senàsananasikkhàpadam catuttham)). 
15. Bày ngọa cụ của tăng trong phòng. 


Hoặc tỷ thứ (Bhisi - cái gôi): gôi làm bằng da. Tỷ thứ là vật gối đầu hay đề 
lót ngồi. Đối với chiếu năm ngôi hay trải băng cỏ, khi đi không thu xếp, 
không bảo người khác thu xếp không có rào ngăn (Parikkhepa), đi xa (khỏi 
vật) một tầm đá ném, phạm Đột-cát-la; cách xa hai tầm đá ném, phạm Ba- 
dật-đề. Nếu có rào ngăn, vượt ra ngoài rào thì phạm. 


Hết phần giải thích giới dùng ngọa cụ của tăng trong phòng. (Dutiyase- 
nàsanasasikkhàpadam pancama1m)). 


16. Biết tỳ kheo khác đã trải ngọa cụ xong, đến sau lại cô ý gây phiền tỳ 
kheo ây, phạm Ba-dật-đê. Nêu không biệt mà có nghi ngờ cũng phạm Ba- 
dật-đê. Nêu gặp tám nạn thì không phạm. 


Hết phần giải thích làm phiền tỳ kheo khác. (Anupakkhajjasikkhàpadam 
chattham). 


17. (Lôi tỳ kheo ra khỏi thất) đây là tánh tội (Nikkad-dhanasikkhàpadam 
sattamam)). 


18. Lầu gác: cho đến đứng dựa nhưng đầu không chạm vào (tầng trên). Vô 
tội: nơi không phải lâu gác, không phạm. 


Hết phần giải thích về giới (dùng giường gép chân trên) lầu gác 
(Vehàsakutisikkhàpadam attha-mam)). 

19. (Trát) nhiều lớp đất bùn: hai bên và trên đầu cửa được tô đất bùn dày hai 
trửu rưỡi. Nêu cửa cao, bên dưới có vách cũng được trát nhiêu lớp đât bùn. 


Bôn mặt cửa sô cũng được trát nhiêu lớp đât. Tại sao? Vì đóng mở cửa sô. 


Mái che, có hai loại: một, mái che tròn; hai, mái che năm ngang. 


Nếu ngăn một lần mà ngưng lại (không làm nữa) thì không phạm. Nếu lợp 
ngói quá ba lớp phạm Ba-dật- đề. Nếu lợp quá ba lớp, bất kỳ dùng thêm ngói 
nhiều ít, cứ một miếng là một Ba-dật-đề. 

Nếu dùng than đá lợp quá ba lớp, kê thêm chỗ nào cũng phạm Ba-dật-đề. 
Dùng tranh lợp quá ba lớp, cứ nắm thêm mỗi nắm là một Ba-dật-đề. 

Nếu lợp không tốt bị hư nên lợp lại, không phạm. 

Trường hợp vô tội: nghe nói liền ngừng lại, không phạm. 

Nếu chỗ trống, làm nhà lợp quá ba lớp, Đột-cát-la. 

Đây là chế tội (Mahallakavihàrasikkhàpadam navamam)). 


20. Biết nước có trùng: tùy theo sự việc, biết (nước có trùng), tự mình dùng 
tưới hay bảo người khác dùng nước ây tưới. 


Tự mình tưới, mỗi lần ngừng lại là một Ba-dật-đề. 


Bảo người khác tưới: cứ mỗi lần bảo là một Ba-dật-đề. Đây là tánh tội, phát 
sinh từ thân, tâm, miệng. 


Hết phần giải thích sử dụng nước có trùng (Sappànakasikkhàpadam 
dasamam). 


21 & 22. Đi dạy tỳ kheo ny để được cúng dường lớn: các đại đức này nhờ 
vào việc dạy bảo các tỳ kheo ny nên được cúng dường nhiều nhưng không 
phải do tỳ kheo ny dâng cúng, cũng không phải tỳ kheo ny bảo (người khác) 
dâng cúng. Những vị tỳ kheo ny này là con gái của vua hay con gái đại thần, 
hoặc con gái của trưởng giả giàu có. Họ tự trở về nhà, cha mẹ (họ) hỏi: ai 
dạy bảo cho các tỳ kheo ny? 


Đáp: - Các đại đức ....dạy bảo cho chúng tôi. 


Nghe như vậy, cha mẹ họ phát tâm hoan hỷ nên đem bốn vật cúng dường 
như thức ăn uống, y phục, thuốc, ngọa cụ để cúng dường các đại đức ấy. 


Có tỳ kheo ny về nhà kể rằng các đại đức trì giới, tỉnh tấn, học tập, nhẫn 
nhục, giòng họ tôn quý. 


Nghe như vậy, cha mẹ họ càng tăng thêm sự cúng dường. Do hai sự việc 
này, các đại đức được cúng dường rât nhiêu. 


Thấy các đại đức được nhiều lợi dưỡng, nhóm sáu tỷ kheo bảo với tỳ kheo 
ny răng chúng tôi cũng có thê dạy bảo các tỳ kheo ny. 


Nghe nói như vậy, các tỳ kheo ny đến gặp nhóm sáu tỳ kheo để cầu thỉnh 
giáo gIới. 


Sau khi thuyết pháp qua loa cho các ty kheo ny, nhóm sáu tỳ kheo lại nói 
nhiều về các việc thê gian như quốc gia, chính trị, mất mùa, trúng mùa, 
thành phó, làng xóm. 


Đây chính là những lời nói về ba đường ác. Thế nên trong luật nói răng tỳ 
kheo nào đủ tám pháp thì có thê dạy bảo tỳ kheo ny. Tám pháp ây là: 


.- TrÌ giới. 

. Hộ trì giới bốn Ba la đề mộc xoa. 
. Đầy đủ oai nghi. 

; Thấy sợ hãi trong tội lỗi nhỏ nhặt. 
. Kiên trì. 

. Học rộng. 

. Học rộng vững chắc. 

8. Thuyết pháp rõ ràng trước, sau, giữa đều toàn thiện, thuần nhất thanh 
bạch, đầy đủ phạm hạnh, chánh kiến không sai lầm, tụng thông suốt giới bổn 
hai bộ tăng, thông suốt văn và nghĩa, âm thanh lưu loát, được tỳ kheo ny 
cung kính tôn trọng, khéo léo tùy thuận thuyết pháp. 


mH„mœACG +>Cc)\) 


Trì giới nghĩa là thân luôn có giới, hoặc nói là giữ giới không phạm. 
Hộ trì thân, miệng, ý không phạm giới, hoặc nói thực hành pháp vô thượng, 
hoặc nói gIữ đây đủ giới pháp Ba la đê mộc xoa, gọi là gìn giữ hộ trì. 


Đầy đủ oai nghi: không sinh hoạt tà mạng, không đi đến năm chỗ như dâm 
nữ, gái góa, chùa ny, nhà có thiêu nữ, hoàng môn, cũng không đên nhà nữ 
Phật tử có tín tâm. Đây gọi là đây đủ oaI nghi. 


Thấy sợ hãi trong tội lỗi nhỏ nhặt: thấy tội lỗi nhỏ như thấy rắn độc lớn, đây 
gọi là sợ hãi. 


Kiên trì không phạm: không thối tâm trong việc trì giới. 
Học rộng: hiễu rõ một bộ A Hàm cho đến hai bộ. 


Vững chăc: hiêu rõ vững vàng về A Hàm không quên mât. Gọi là học rộng 
vững chắc. 


Đâu, giữa, cuôi đêu hoàn thiện. Pháp sư nói: đã nói rõ ý nghĩa này trong 
phâm Bà la môn Tỳ lan nhã. 


Văn nghĩa rõ ràng, thuyết giảng không nhằm lẫn, lộn xộn cho người. 

Âm thanh lưu loát: ngôn từ thông suốt, không bị ngập ngừng ngượng nghịu. 
Đọc thông suốt cần thận: tụng thông suốt giới bổn hai bộ tăng vào bố tát mỗi 
nữa tháng, biệt rõ sáu ngày trai giới đề có thê thuyêt pháp cho người . Nêu 
tụng một đên hai A Hàm thì cũng biệt rõ, không bị trở ngại, biết rõ pháp 
thiên định của sa môn, cho đên quả A La Hán cũng biệt rõ không trở ngại, 
đủ hai mươi tuôi hạ, có thê cho người thọ giới cụ túc. 


Pháp sư nói: - Tại sao không nói biết về A Tỳ Đàm? 


Đáp: - Nếu (vị ấy) biết được A Tỳ Đàm thì rất tốt. Nếu là người bình thường 
chỉ biệt vê luật và kinh thì cũng được dạy bảo (ny chúng). 


Âm thanh lưu loát, người nữ thích nghe. 
Hỏi: - Tại sao dùng âm thanh lưu loát để dạy bảo tỳ kheo ny? 
Đáp: - Phần nhiều, người nữ ưa thích âm thanh, sau đó mới chịu nghe pháp. 


Được tỳ kheo ny kính trọng: tỳ kheo này có đạo đức, được tỳ kheo ny quý 
trọng, không làm nhiễm ô ba chúng. 


Tại sao nói (người nào) làm nhiễm ô ba chúng thì không được dạy bảo ny? 
Nêu (người ây) dạy bảo thì vị ny kia thây sẽ không kính trọng. 


Đủ hai mươi tuổi (hạ): nếu đủ hai mươi tuổi hạ thì trì pháp kiên cố, ít bị 
thoái hóa vì tuôi trẻ bông bột dê bị thoái hóa. Do đó, (luật) quy định đủ hai 
mươi tuôi hạ mới được dạy bảo tỳ kheo ny. 


Quét dọn phòng xá, rưới nước: sở đĩ quét dọn, rưới nước, bố trí nước vì tỳ 
kheo từ xa đến, cần phải cung cấp giường chiếu, nước uống. Nếu không có 
chiếu thì trải cỏ. 


Nếu tỳ kheo thuyết pháp cho ny, phải có một người bạn, không được thuyết 
pháp trong phòng. 


Ngoài đường, ty kheo ny gặp tỳ kheo, xa thì chắp tay chào, gần thì đảnh lễ... 
Nêu gặp nạn vua hay đường âm ướt cũng phải chào hỏi. 


An cư mùa hạ, chỉ được an cư cách chùa tỳ kheo nửa do tuân, không được 
xa hơn. 


Nếu thí chủ thỉnh tỳ kheo ny an cư mùa hạ, mà không có tỳ kheo để y chỉ an 
cư, nên tỳ kheo ny muôn ra đi, thí chủ nói răng xIn sư cô hãy ở lại, đệ tử sẽ 
thỉnh tỳ kheo đên. 


Nếu họ thỉnh chưa được, đến hậu an cư mà có tỳ kheo đến thì được ở lại (an 
cư). Nêu họ thỉnh không được ty kheo thì phải ra đi. 


Nếu trên đường đi có tai nạn đến tính mạng, đến phạm hạnh, không có tỳ 
kheo thì cũng được an cư, không phạm. 


Bắt đầu an cư thì có tỳ kheo, sau khi kiết (giới) an cư xong, tỳ kheo có việc 
nên ra đi, hoặc thôi tu, hoặc bệnh nặng, tỳ kheo ny không biết, sau đó mới 


biệt thì vân giữ an cư như cũ, không di chuyên chô ở, vô tội. 


Sau khi an cư xong, không có tỳ kheo thì không được tự tứ, phải tìm tỷ 
kheo. 


Cứ mỗi nữa tháng phải đến giữa đại tăng cầu thỉnh hai pháp, đó là: 


1. Hỏi ngày bồ tát. 
2. Thỉnh giáo giới. 


Pháp sư nói: - Tại sao đức Như Lai ân cần căn dặn các tỳ kheo ny? Tại vì tỳ 
kheo ny là người nữ nên căn tánh chậm chạp. 


Bấy giờ, đại chúng tỳ kheo ny đều đi đến chỗ của tỳ kheo tăng để thọ giáo 
giới. Do đó, mọi ngưòi chê trách tỳ kheo ny và đên thưa với tỳ kheo, tỳ kheo 
bạch Phật. Nhân đó, đức Phật chê định: từ nay vê sau không được nhiêu tỳ 
kheo ny đền thỉnh giáo giới, cho phép được năm người. 

Năm người cũng bị chê trách, Phật dạy rằng cho phép hai, ba người đến. 
Chúng ty kheo ny phải tác pháp yết ma sai hai hay ba người đến giữa đại 
tăng câu giáo giới. Đên như tỳ kheo ở A lan nhã cũng phải giáo giới tỳ kheo 
ny. 

Giáo giới như thế nào? Nên hẹn trước, tại dưới gốc cây hoặc trong nhà 
khách. Đên kỳ hẹn mà tỳ kheo ny không đên thì bị tội Đột-cát-la. Nêu tỳ 


kheo không đến đúng giờ hẹn, nơi hẹn cũng phạm Đột-cát-la. 


Tỳ kheo ny tự tứ vào ngày mười bốn. Tỳ kheo tăng tự tứ vào ngày mười 
lăm. 


Nếu tỳ kheo ny thỉnh thuyết giảng mà không thuyết về pháp bát kính, lại 
thuyết vê pháp khác trước, tỳ kheo ây phạm Đột-cát-la. Sau khi thuyêt tám 
kính pháp xong, thuyêt qua pháp khác, không phạm. 

Vẫn đáp những chuyện khác, không phạm. 

Nếu nói cho người khác mà tỳ kheo ny cùng nghe, không phạm. 

Nói cho thức xoa ma na, sa di ny, không phạm. 

Pháp sư nói: - Các câu văn khác dễ hiểu, không cần giải thích 


(Ovàdasikkhàpadam pathamam). Đây là chế tội, phát sanh từ tâm và miệng, 
đủ ba thọ. 


23. (Tăng không sai, tự đến chùa ny). 


Tỳ kheo nào mà tăng không saI, tự đến chùa ny để giáo giới, phạm Ba-dật- 
đê. 


Chú Giải Luật Thiện Kiến 
- Quyên 15 - 
-ooOoo- 
Quyền thứ mười sáu 

Xin nói về nguồn gốc của Bàn-Đà (Panthata). 
Bàn-Đà, Hán dịch là sinh bên đường. Tại sao? Mẹ của Bàn-Đà đã vốn là con 
gái đại trưởng giả. Chỉ có một cô gái này nên trưởng giả xây lầu bảy tầng và 
để cô gái ở đó với con một người nô tỳ để phục vụ. Người (con) nô tỷ lớn 
lên tư thông cùng cô gái này. Cô ta bàn tính cùng chàng trai kia rằng em 


cùng anh trốn sang nước khác. Được hỏi ba lần đến như vậy, chàng trai đáp 
rằng không thê đi được. 


Cô gái bảo: Nếu chàng không đi, khi cha mẹ biết chuyện sẽ giết anh. 


Chàng nô tỳ đáp: Nếu đi đến xứ khác, tôi nghèo không tiền của, làm sao sinh 
sông? 


Cô gái bảo rằng anh đi theo em, em sẽ trộm lấy vật báu và cùng nhau trốn đi. 
Chàng trai đáp: Như vậy thì tôi cùng đi. 


Hằng ngày, cô gái trộm lấy vật báu, cùng chàng trai nô tỳ đem dấu bên 
ngoài. Sau khi tính đủ sô lượng cho hai người, cô gái sai chàng trai ra ngoài 
trước và hẹn giờ gặp nhau. 


Cô gái giả trang tỳ nữ, phá khóa cửa đi ra ngoài và cùng người nô tỳ đi thật 
xa đên tận nước khác. 


Sau khi cư trú ôn định, trong một hai năm, cô ta có thai. Khi sắp sinh nở, cô 
suy nghĩ rằng nếu ta ở đây, khi sinh đẻ không ai giúp đỡ. Nghĩ đến mẹ nên 
muốn trở về nhà, cô ta bàn tính với chồng Tăng: khi em sinh đẻ, chỉ có mẹ 
em mới giúp đỡ chăm sóc được nên em muốn về nhà, anh có đi không? 


Người chồng đáp: - Không về được. Chúng ta trốn đi làm sao về được, cha 
mẹ chắc giêt chúng ta. 


Vợ bảo chồng: - Theo phép người nữ, tuy giận dữ nhưng không được giết 
con, vậy nên trở vê. 


Người chồng đáp: - Nếu không giết em, tất sẽ giết anh, vậy không nên đi. 
Khi người chồng vào núi lẫy củi, người vợ đóng cửa bỏ đi. 

Vẻ nhà, không thấy vợ, người chồng hỏi hàng xóm: - Có thấy vợ tôi không? 
Đáp: - Vợ ông đã đi rồi. 

Nghe nói, người chồng vội đi theo, nữa đường gặp vợ đã sinh một bé trai. 


Người chông bảo: - Em vì sắp sinh nên đi vê nhà, nay đã sinh xong vậy cần 
gì phải vê. 


Nghe nói vậy, người vợ xâu hô với cha mẹ nên cùng chông trở vê nhà chăm 
sóc gia đình. 


Sau đó không bao lâu, người vợ lại mang thai, khi sắp sinh, vì nhớ mẹ nên 
người vợ lại trốn về nhà và nữa đường lại sinh thêm một bé trai. 


Theo tìm vợ, đên nữa đường gặp nhau, cả hai cùng trở vê. 


Vì được sinh bên đường đi nên hai đứa bé có tên là Bàn-Đà anh và Bàn-Đà 
em. Khi cùng bạn bè chơi đùa, cả hai anh em có sức rất mạnh, đánh các bạn 
nên bị chúng mắng rằng các ngươi không có bà con thân thích, cô đơn ở xứ 
này, tại sao lại đánh ta? 


Nghe lời trách mắng này, đức bé khóc lóc chạy về hỏi mẹ rằng những người 
khác đều có bà con thân thuộc, tại sao riêng chúng con chắng có. 


Thấy mẹ im lặng không đáp, người con khóc lóc không chịu ăn uống. Thấy 
con không ăn, khóc lóc như vậy, người mẹ thương xót hai con nên bảo răng 
mẹ là con gái của trưởng giả giàu có ở nước...ấy. Cha con là gia nô của 
trưởng giả được đưa đến để phục vụ cho ta. Mẹ thương yêu cha con không 
thể xa lìa nên cùng nhau trốn đến đây và sinh ra con. 


Nghe mẹ nói xong, anh em thưa với mẹ: - Hãy cho chúng con trở về nhà 
ngoại, không thê sông ở đây nữa. 


Không được mẹ đồng ý, hai con cứ khóc lóc mãi, người mẹ bàn với chồng: 
hai trẻ khóc lóc mãi, không chịu ở đây, chúng ta biết làm sao, hãy đưa chúng 
trở về nhà ngoại. 


Chồng đáp: - Được. 


Cùng nhau trở về, cả vợ chồng và con đều đứng trước cửa nhà ngoại. Thấy 
gia nhân đi ra, họ bảo răng ngươi hãy vào trong thưa với trưởng giả răng con 
gái trưởng giả đem chồng con về và đang ở ngoài cửa. 


Nghe nói, cha mẹ đáp rằng hãy cho hai đứa trẻ vào, ngươi không cần gặp 
chúng ta. 


Sau khi cho hai cháu vào nhà, tắm rửa sạch bằng nước thơm, mặc y phục 
trang sức đẹp đẽ, trưởng giả bồng hai bé trai đặt trên hai đùi và hỏi răng mẹ 
cháu ở nơi ấy sinh sống như thế nào, không bị nghèo thiếu chứ? 


Hai trẻ đáp: - Cha mẹ con ở nơi ây râầt nghèo nàn, bán củi đê sinh sông. 


Nghe như vậy, bà ngoại sinh lòng thương, liền mở kho lấy đầy túi vàng, sai 
người đưa cho con gái và bảo răng con hãy để hai cháu lại cho ta nuôi 
dưỡng. Con hãy đem số vàng này trở về chỗ cũ, khéo tự sinh sống, không 
cần phải gặp ta nữa. 


Khi đứa bé khôn lớn, được ông bà cưới vợ cho. Lúc lâm chung, ông bà đem 
hết tài sản giao cho hai cháu rôi qua đời. 


Bấy giờ, đức Phật đang thuyết pháp cho bốn chúng, Ma-ha Bàn-Đà (người 
anh) cũng đến nghe Phật thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, vị này ưa muôn 
xuất gia nên về nhà bàn với em rằng anh muốn xuất gia nên đem hết gia 
nghiệp giao lại cho em. 


Nghe anh nói, người em rât buôn râu, thưa răng: 


- Em đang cô đơn không nơi nương tựa, nêu anh bỏ em đi xuât gia, làm sao 
em sông nôi? 


Được người em ba lần cầu xin như vậy nhưng người anh vẫn quyết tâm 
không thay đôi ý định, đem hệt gia nghiệp cho em rôi đi xuât gia. Sau khi 
xuât gia không bao lầu, người anh chứng quả A-la-hán. 


Sau một thời gian dài, người em suy nghĩ: anh ta xuất gia, giao lại gia 
nghiệp cho ta như người đã ó1 mửa ra, làm sao ta còn tham lam nhận lây! 


Do nhàm chán cuộc đời, người em đến gặp anh xin xuất gia. Được người 
anh độ cho xuât gia, dạy một bài kệ, 4 tháng nhưng người em không thuộc, 
quên đâu mât đuôi. 


Ma-ha Bàn-Đà (Mahàpanthaka) suy nghĩ: - Người này không có duyên với 
Phật pháp, nên đuôi về nhà. 


Sau khi bảo với Châu-la Bàn-Đà (Cùlapanthaka - Bàn-Đà em, Cùla = Châu- 
la, Châu-lợi: nhỏ, em) rắng em căn tánh tôi tăm (hãy về nhà), người anh kéo 
ca sa, đuôi em ra khỏi cửa. 


Đứng ở cửa khóc lóc, người em không muôn về nhà. 
Với thiên nhãn xem xét chúng sanh, Thê Tôn thây Châu-la Bàn-Đà có nhân 
duyên hóa độ được nên Ngài đên nơi và hỏi rắng: - Tại sao đứng khóc ở 


đây? 


Đáp: - Thưa Thế Tôn, tư chất con tối tăm, tụng một bài kệ bốn tháng không 
thuộc. Thây con tôi tăm nên Ma-ha Bàn-Đà, anh con đuôi con ra khỏi chùa. 


Phật bảo rằng: - Đừng khóc và buồn rầu. Ta sẽ dạy cho ông. 


Pháp sư nói răng: - Ma-ha Bàn-Đà sao lại không thây được nhân duyên đắc 
đạo của người em mà lại đuôi vị ây vê? 


Đáp: - Châu-la Bàn-Đà không thê do Thanh Văn độ được, chỉ có Phật mới 
độ được. Do đó, người anh đuôi vị kia vê. 


Sau khi an ủi vị kia, Thế Tôn đưa một miếng vải trắng cho Châu-la Bàn-Đà 
và bảo răng ông hãy câm tâm vải này hướng vê mặt trời phơi lên (Xem Chú 
giải Pháp cú 25) và đọc thâm: “Đây chât bân ra, đây chât bân ra”. 


Sau khi dạy như vậy, đức Phật đi vào làng xóm để thọ thực do mẹ Tỳ Xá 
Khư (Visakha) thỉnh. Đên nơi, quán sát biệt Châu-la Bàn-Đà sắp ngộ đạo, 
đức Phật nói kệ: 


Bậc tịch tịnh hoan hỷ 
Thấy pháp được an lạc 
Sống không giận, rất vui 
Không làm hại chúng sanh 
Thế gian không dục lạc 
Thoát ly khỏi ái dục 

AI dẹp được ngã mạn 

Là an lạc bậc nhất. 


Từ xa, nghe bài kệ này, Châu-la Bàn-Đà chứng quả A La Hán. 


Hỏi: - Có tỳ kheo nào đến chùa ni để thuyết về tám kính pháp mà bị phạm ba 
(tội) Ba-dật-đề không? 


Đáp: - Có, với những yếu tố: 
1. Tăng không sai. 
2. Đên chùa tỳ kheo m1. 
3. Cho đên chiêu tôi. 


Đó là ba (tội) Ba-dật-đề. 


Đến chùa tỳ kheo ni nhưng thuyết pháp khác (với tám kính pháp), phạm một 
Ba-dật-đê, hai Đột-cát-la. Tại sao? 


1. Tăng không saI. 
2. Đên chùa tỳ kheo n1. 


Đây là hai tội Đột-cát-la. 
Đến chiều tối, phạm một Ba-dật-đề. 
Đề Bà Đạt Đa, Tam Văn Đà Đạt Đa, Kiền Đà Đạt Đa, Câu Ca Lị Ca, Ca 


Lưu Đề Xá (Devadatta, Sammuddadatta, Khamdadeviyàputta, Kikàlika, 
Katamorakatissaka) tán thán là đê cao danh hiệu của họ. 


Ăn chúng riêng: Ăn chúng riêng có hai trường hợp: 


1. Được thỉnh 
2. Khât thực 


- Thế nảo là ăn chúng riêng? Có một nam Phật tử đến gặp bốn tỳ kheo đem 
thức ăn chính mời thỉnh tỳ kheo răng xin Đại đức nhận cho. Đây gọi là (do) 
thỉnh thành ra ăn chúng riêng. 


Thọ thỉnh cùng một lần: hoặc vào ngày mai hoặc ngày mốt, họ nhận cùng 
một lần, cùng ăn một chỗ (từng nhóm 4 tỳ kheo) thì thành ăn chúng riêng, cả 
bốn người đều bị tội. Sau khi thọ thỉnh cùng một lần, mỗi người tự đến nhà 
thí chủ, vì cùng thọ thỉnh một lần, lại trở về ăn từng chỗ riêng, bị tội như 
trên. 


Pháp sư nói: Tại sao? Vì cùng nhận thức ăn một lần. 
Nhận lời thỉnh một lần, đến riêng, nhận riêng, ăn riêng thì không bị tội. 


(Nhận) thính riêng, đi riêng, lại cùng đến nhà thí chủ thọ nhận một lần, bị 
tội; đây gọi là thọ thỉnh bị tội. 


Thế nảo là bị tội từ khất thực? Có bốn tỳ kheo khất thực, người ngồi, người 
đứng, thấy cận sự nam nên nói với vị ấy rằng hãy cho bốn người chúng tôi 
thức ăn; hoặc từng người nói hãy cho tôi thức ăn... cũng như vậy; hoặc cùng 
nhau bỏ đi, hoặc đi từng người, vì cùng thọ nhận thức ăn một lần nên bị tội. 
Đây gọi là bị tội từ khát thực. 


Bệnh: Chân bị vết thương có cát đất lọt vào, không thể đi được, được nhận 
ăn riêng chúng. Đây gọi là bệnh. 


Khi làm y: được vải làm y, hoặc đã cắt để làm y, gọi là khi làm y...cho đến 
kêt nút ở y. 


Đi bộ: tối thiểu là nửa đo tuần, đi thuyền cũng vậy. 


Khi đói kém, gặp khi không đủ thức ăn cho bốn người thì gọi là giai đoạn rất 
đói kém. 


Sa môn thí thực: sa môn cùng giáo pháp hoặc sa môn ngoại đạo. 


Có năm trường hợp được ăn chúng riêng, không phạm: 
1. Không thỉnh đủ bốn vị. 
2. Khât thực đủ bôn vị. 
3. Đủ bôn vị (nhưng có người) chưa thọ giới cụ túc. 
4. (Một) bát đủ cả bôn vỊ. 
5. Bệnh nhân đủ bôn vỊ. 

Phần 4, 5 này sẽ giải rộng. 


Thế nào là không thỉnh đủ bốn vị? 


- Có thí chủ thỉnh bốn vị. Một vị đã biết nhưng không đến nhà thí chủ, thí 
chủ hỏi răng thượng tọa đên không? 


Ba tỳ kheo kia đáp: không đến. 


Sắp dọn ăn, thí chủ thấy một tỳ kheo (khác đến) liền mời vào luôn. Cả bốn 
vị cùng ăn, không phạm. Đây gọi là không thỉnh đủ bôn. 


Tại sao không phạm tội? Vì có một vị không được thỉnh (trước). 

Thế nào là khất thực đủ bốn? 

- Ba vị thọ thỉnh, một vị khất thực không thọ thỉnh, thế nên không bị tội. 
Sa đi đủ bốn: thỉnh ba đạo nhân và một vị Sa di, không phạm. 


Thế nảo là bát đủ bốn? Thỉnh ba đạo nhân và một bát cho tỳ kheo ăn, không 
phạm. 


Người bệnh đủ bốn vị: thỉnh ba đạo nhân và một tỳ kheo bệnh, thành đủ bốn 
vị, không phạm. 


Thỉnh bốn vị, có một vị tỳ kheo hiểu biết luật. Họ muốn cùng ăn nhưng sợ 
phạm tội nên tạo ra phương tiện: Khi thí chủ dọn thức thì che bát lại không 


nhận. 


Thí chủ hỏi: - Tại sao không nhận? 


Đáp: - Hãy dâng cho ba vị kia. tôi muốn chú nguyện. 
Sau khi ba tỳ kheo kia ăn xong, vị còn lại ăn sau không phạm. 


Nếu thỉnh dâng cơm, đến nhà dâng thịt thì cũng phạm (vì nói trước món 
ăn).Mời đền dâng cơm, đền thì dâng cháo, không phạm. 


Nêu có thí chủ muôn dâng cơm đên tăng, sai người đên chùa thỉnh tăng răng 
xin quý ngài nhận dùng cơm của chúng con. 


Trong tăng có vị tỳ kheo hiểu biết luật, suy nghĩ: trong tăng này có nhiều vị 
hành pháp đâu đà, sứ giả lại không hiêu pháp nên mới thỉnh như vậy. 


Do đó vị này đáp: - Sáng mai sẽ biết. 


(Hôm sau) sứ giả lại đến, vẫn như trước, không biết dùng lời đúng pháp để 
thỉnh tăng. 


Vị tỳ kheo biết pháp đáp: - Ngày mai sẽ biết. 


Và cứ như vậy kéo dài đến nửa tháng mà họ vẫn không biết cách, tỳ kheo 
biệt pháp bảo họ: nêu thí chủ thỉnh tăng như vậy, chỉ mời được sa di chứ 
không mời được đại tăng. 


Sứ giả nói: - Các đại đức cũng nhận lời thính ở nhà khác, vì sao lúc này 
không nhận lời thỉnh của con? 


Đáp: - Chăng phải không nhận lời thỉnh nhưng vì ông không biết cách thỉnh 
(đúng pháp), chỉ cân nói thính tăng chứ không được nói dâng cơm, lương 
khô, cá, thịt v.v... Chỉ cần nói thỉnh tăng, tỳ kheo được phép nhận lời, không 
phạm. 


Nếu đã dạy bảo như vậy mà sứ giả vẫn không biết cách nói thì nên bảo rằng 
ông về đi (vì sợ họ hiêm khích). 


Sáng mai, chúng tăng vào thôn xóm khất thực.Khi đi đến nhà thí chủ đã 
thỉnh ây, thọ thực không phạm. 


Hết phần giải thích giới ăn chúng riêng. Đây là giới chế định, phát sinh từ 
thân tâm. (GanaphoJanasikkhàpa-dam dutiyam)). 


33. Ăn nhiều lần 

Ăn nhiều lần: nếu tỳ kheo đã nhận thính rồi, thí chủ ấy chưa đến, tỳ kheo sợ 
quá ngọ, e thí chủ không đên nên vào làng xóm khât thực. Sau khi khât thực, 
thây thí chủ đã thỉnh kia đên, tỳ kheo không ăn (thức ăn đã khât thực). 

Thí chủ ấy hỏi: - Đại đức, tại sao không ăn? 

Ty kheo đáp: - Vì đã nhận lời thỉnh của thí chủ nên không được ăn. 

Thí chủ nói: - Ngài cứ dùng. 

Nếu họ nói như vậy, tỳ kheo ăn, không phạm. 

Nếu có nhiều thì chủ cùng thỉnh một lần, ăn như vậy không phạm. 


Hết phần giải thích giới ăn nhiều lần. Đây là chế tội, phát sinh từ thân và tâm 
(Paramparabhotanasikkhàpa-dam tatiyam). 


34. Lương thực dùng đi đường 


Đối với lương thực dùng đi đường của cô dâu về nhà chồng hay của khách 
buôn, nếu nhận một bát thì tuỳ ý ăn hay cho người khác. Nếu nhận hai bát 
thì một bát cho mình dùng, một bát dâng cho tỳ kheo tăng. Nếu nhận ba bát 
thì một bát cho mình dùng, hai bát dâng cho tỳ kheo tăng. Không được đem 
cho người thế tục quen biết, hoặc bà con. Nếu được thí chủ thỉnh dâng cúng 
và được nhận tuy ý thì cũng không được nhận quá ba bát. 


Pháp sư nói: Các câu khác dễ hiểu, đây là chế tội, phát sinh từ thân và tâm, 
không thê vì không biệt mà thoát tội. 


Hết phần giải thích giới lương thực đi đường (dành cho) cô dâu về nhà 
chông (và khách buôn) (Kàmamàtusikkhàpa-dam catuttham). 


35. Năm loại thức ăn chính 


Cơm bằng gạo lúa canh, gạo lúa tế, gạo lúa tẻ, gạo lúa canh đỏ, gạo lúa 
mạch. Cháo nấu bằng gạo của năm lọai luá này, vừa lấy ra khỏi nồi, vẽ (vào 
cháo ấy) thành chữ thì không được ăn. Đối với cháo nấu bằng gạo với rau thì 
cũng vậy. Ít cơm hòa với nhiều nước, khi ăn, đã thay đổi oai nghỉ thì phải 
làm pháp dư thực. Đối với cháo thịt nấu bằng gạo cùng với cá hay thịt (khi 
đã ăn xong) nếu thấy (hạt cháo) lớn như hạt cải thì phải làm pháp dư thực. 
Đối với thức ăn nấu bằng các loại cỏ, rễ, củ, trái cây thì không cần làm pháp 
dư thực. 


Cơm khô: cơm khô bằng gạo lúa túc, lúa canh, lúa mạch, đem phơi nắng cho 
khô. 


Nếu cơm khô bằng đậu hay bằng trái cây thì không cần làm pháp dư thực. 


Lương khô: làm bằng gạo canh, gạo túc, gạo mạch, ăn xong phải làm pháp 
dư thực. Lương khô có hai lọai: 


1. Lương khô rời. 
2. Lương khô tâm mật đường và làm thành bánh. 


Gạo xấu nát vụn: (cơm bằng) gạo này không cần làm pháp dư thực. 


Đối với thức ăn ngoài lương khô, ngũ cốc, gạo thì không cần làm pháp dư 
thực. 


Đang ăn năm món thức ăn chính, trong tay hay trong bát đang có thức ăn, có 
người mang thức ăn đên, trong tâm tay của mình,nhưng đã ngăn, rời oal 
nghị, thì phải làm pháp dư thực (nêu muôn nhận thức ăn nữa). 


Ngoài tầm tay của mình, ngăn không thành ngăn. 


Trong tầm tay, thức ăn trong miệng đã nuốt hết thì ngăn không thành ngăn 


€). 
Trong miệng có cơm, trong tầm tay, ngăn thành ngăn. 


Đối với thịt bất tịnh, tất cả thức ăn không đúng thức ăn, ngăn không thành 
ngăn. Tại sao? Vì bât tịnh nên không ăn được. 


Nếu ăn thịt bắt tịnh, trong tầm tay, ngăn không thành ngăn. 


Nếu ngăn cho người khác cũng không thành ngăn. Tại sao? Vì còn ý nghĩ sẽ 
ăn nữa. 


Nếu đang ăn, ngăn cho người khác cũng không thành ngăn. 


Trong tầm tay, cách thân trong phạm vi hai khủy tay rưỡi, ngăn thành ngăn; 
ngoài phạm vi hai khủy tay rưỡi, ngăn không thành ngăn. 


Nếu họ đem thức ăn đến và để dưới đất, trong một tầm tay, không dâng cho 
tỳ kheo, ngăn không thành ngăn. 


Nếu tay của tịnh nhân đã nắm vào thức ăn thì ngăn thành ngăn. 


Nếu họ dâng thức ăn cho tỳ kheo khác mà (tỳ kheo này) cho rằng họ dâng 
cho mình, ngăn không thành ngăn. 


Ngăn có hai trường hợp: 


1. Ngăn bằng thân 
2. Ngăn băng miệng. 


Thế nào là ngăn bằng thân? 


- Nếu lấy tay ngăn lại hay lắc đầu, hoặc dùng tay che miệng bát lại. Ngăn có 
nghĩa là nói thôi (đã đủ rồi) không nhận nữa. Nếu họ nấu canh cá thịt với rau 
mà nói rằng xin ngài nhận canh rau thì ngăn không thành ngăn. Nếu họ nói 
xin ngài nhận canh thịt thì ngăn thành ngăn. 


Món chính và món phụ nấu chung thành cháo, nếu nói dâng bằng tên món 
chính thì ngăn thành ngăn. Nêu nói tên món phụ thì ngăn không thành ngăn. 


Oai nghi đang đi: trừ trường hợp đi thuyên, xe cộ thì không phạm. 


Thức ăn thừa của bệnh nhân: hoặc thức ăn còn thừa hoặc chưa ăn (không ăn 
nữa) cũng được. 


Hết phần giải thích về giới (ngăn) thức ăn thừa (Pathama 
pavàranasikkhàpadam pancamam). Đây là tội do chê định, phát sinh từ thân 
miệng. 


37. Các loại cây có 


Đối với tất cả các loại cây cỏ, tỳ kheo không được tùy tiện ăn. Có loại rễ, 
cành, hoa, trái được dùng làm thuốc trọn đời. Có loại cây cỏ được dùng toàn 
thân làm thức ăn vào bữa chính. Có loại trái cây được dùng ruột ăn vào bữa 
chính. Phần còn lại là thuốc dùng trọn đời. Có loại cây được dùng toàn thân 
vào thuốc trọn đời. 


Hết phần giải giới ăn phi thời. (Vikàlabhojanasikkhàpadam saftamam). 
39. Xin thức ăn ngon 


Nếu xin thức ăn ngon như sữa, bơ, cá, thịt thì bị tội Ba-dật-đề. Xin các món 
ăn khác, phạm Đột-cát-la. 


Xin cho người bệnh thì không phạm. 
Hết phần giải thích xin thức ăn ngon (Panitabhojinasikkhàpadam navamam)). 
40. Trừ nước và tắm xỉa răng 


Nếu chư thiên, quỷ thần, súc sanh hay chim dâng thức ăn, đều thành (pháp) 
thọ nhận. 


Nếu đầu (họ) đội thức ăn, hay vai đang vác thức ăn mà dâng cho tỳ kheo, 
bảo tỳ kheo tự lây thì không thành thọ. Nêu họ cúi người xuông,(thức ăn) rơi 
vào tay ty kheo thì thành thọ. 


Nếu đòn gánh đài cho đến hai mươi tầm, hai đầu treo thức ăn, tịnh nhân 
cùng gánh vào, dâng cho tỳ kheo, chỉ thọ được một đâu, còn đâu kia không 
thành thọ. 


Nếu khất thực gặp lúc mưa gió, bùn đất rơi vào bát, tỳ kheo nên suy nghĩ 
rằng khất thực cho sa di. Sau khi được thức ăn, vị ấy bảo với sa di rằng ta 
đang khất thực, gặp phải mưa gió, bùn đất rơi vào bát, không thành thọ nên 
khất thực cho ông, bây giờ đưa cho ông. 


Sau khi nhận lấy, sa di nói với tỳ kheo rằng đây là thức ăn của sa di, nay 
dâng cho đại đức. Dâng như vậy thì được thọ, không phạm. 


Nếu tỳ kheo tay đang cầm bát, khi ăn bỗng dưng buôn ngủ, có người đem 
thức ăn đặt vào bát, tỳ kheo không biêt, không thành thọ. 


Nếu tỳ kheo sắp thọ thực mà ngủ, người khác đem thức ăn đặt vào bát, thành 
thọ. Tại sao vậy? Vì đã có ý thọ thức ăn. 


Nếu (trong thức ăn) có đất cát lớn, lấy ra được, ăn không phạm. 


Nêu bụi đât quá nhỏ rơi vào bát, không thê lây ra được, nên bảo người khác 
SỚT ra. 


Nếu hai người cùng ăn chung, người dâng thức ăn đến vị này, thức ăn dư rơi 
vào bát ty kheo kia, thành thọ. 


Khi ăn, mô hôi trên đâu, cô chảy xuông rơi vào bát, cân phải thọ lại. Nêu 
cánh tay có mô hôi chảy vào bàn tay, không cân thọ lại. 


(Thức ăn) bị ném xuống đất, di chuyền rơi vào tay tỳ kheo, thành thọ. 


Tịnh nhân ở trên cây, dùng dây cột trái cây dâng cho tỳ kheo, không thành 
thọ. 


Người nào có tay dài, cho đến mười do tuần, sớt thức ăn cho tỳ kheo, thành 
thọ. 


Tỳ kheo bệnh, sa di hay tịnh nhân bồng tỳ kheo đi kiếm trái cây, tỳ kheo 
(phản) xin lại của tịnh nhân. 


Tịnh nhân lấy được trái rồi, tay cầm trái đưa vào thân mình, sau đó đưa sang 
cho tỳ kheo, thành thọ. 


Vì trời năng nóng, khi đi tỳ kheo cầm nhánh cây có trái để che nắng, sau đó 
thây trong nhánh có trái, không được động đên, nên bảo sa di hải trái ra rôi 
dâng cho tỳ kheo, được nhận. 


Thuyền hay xe chở thức ăn, tỳ kheo chèo chống thuyền, kéo xe có thức ăn, 
được ăn, vô tỘI. 


Nhiều tỳ kheo cùng đi, chỉ có một sa di nhỏ, các tỳ kheo đều tự mang lương 
thực theo. Đên giờ ăn, môi người tự phân phân ăn ra. Sau khi được phân 
cho, sa di nói tỳ kheo răng nay đem phân sa di dâng đền đôi cho đại đức. 


Sau khi đôi, lại đem phần đã đối dâng cho thượng tọa thứ hai để đôi. Được 
rôi, lại đem dâng đôi cho thượng tọa thứ ba. Tuân tự đôi như vậy cho đên cả 
chúng. An như vậy thì vô tội. 


Nếu sa di không biết pháp này thì tỳ kheo tự đem thức ăn đổi cho sa di. Sau 
khi thượng tọa thứ nhất đã đối, thượng tọa thứ hai lại đôi cho sa di. Sau khi 
thượng tọa thứ hai đã đôi, thượng tọa thứ ba lại đôi cho sa di, tuần tự như 
vậy đến cả chúng được đổi thức ăn (đề ăn) mà không bị phạm. 

Tiếp xúc với thức ăn đã cùng ngủ qua đêm: Nếu tỳ kheo vác gạo đi, sa di 
còn nhỏ không thê nấu thức ăn thì tỳ kheo được tự làm chỉ trừ không được 
nhóm lửa, bảo sa di nhóm lửa. Sai khi thức ăn chín, chia phần, theo như 
trước đôi thức ăn, không phạm. 


Khi tự nấu, nếu thức ăn sôi vọt ra, tỳ kheo (không được) thôi, quậy bằng vật, 
đêu phạm Đột-cát-la. 


Nếu nôn thức ăn ra chưa khỏi yết hầu, nuốt lại không phạm. Nếu thức ăn đã 
nôn ra khỏi yêt hầu, lại nuôt trở lại vào trong yêt hâu, phạm Ba-dật-đê. 


Nếu thọ gừng sống, sau đó nảy mầm, pháp thọ không mắt. 


Nêu sau khi hỏa tịnh, sau đó lại mọc mâm nên tác tịnh lại phân mâm đã mọc, 
ăn phân không phải mâm (không cân tác tịnh lại) vô tội. 


Muối đã thọ, sau chảy thành nước, không mất pháp thọ. Nếu bị bệnh gấp, 
được lây phân, nước tiêu, tro, đât làm thuôc đê uông. Nêu không có tro, 
được chặt cây đôt lây tro. 


Bệnh gấp thế nào? Như bị độc đau đớn do rắn cắn... 


Pháp sư nói rằng các câu văn khác dễ hiểu. Đây là chế tội, phát sinh từ thân, 
miệng (Dantaponasikkhàpadam dasamam)). 


43. Giới ngồi trong nhà có hai người đang ăn (đang giao phối): 


đã giải rõ trong hai pháp bất định (Sabhojanasikkhàpadam tatiyam). 

44. Cùng người nữ ngồi nơi trống trãi một mình 

Hai người ngồi chung một giường (ghế) cùng nói chuyện, cùng hiểu nhau, 
gần nhau trong tầm tay, phạm Ba-dật-đề. Nói chuyện nhưng không hiểu, gần 
trong tầm tay nhau, phạm tội Đột-cát-la 

47. Dùng khác mục đích 

Thích Ma Nam (Màhànàma) là em con chú với Phật, sinh trước Phật một 
tháng, đặc Tư Đà Hoàn đạo. Nêu thí chủ dâng thuôc thì nên dùng như thuôc 
chứ không được nên dùng như thức ăn. Họ cho dâu mà xin bơ, phạm Đột- 
cát-la 

(Mahànàmasikkhàpadam sattamam)). 

46. Các loại lính 

Lính voi: trên voi có bốn người, dưới có tám người, gọi là lính voi. 

Lính ngựa: một người trên ngựa, hai người dưới ngựa gọi là lính ngựa. 

Lính xe: bốn người đi theo một xe gọi là lính xe. 

Lính bộ: bốn người đi theo nhau gọi là lính bộ 

(Uyyuttasenàsikkhàpadam atthamam)). 


51. Dùng rượu 


Đem rượu nâu vào thức ăn hay làm thuôc mà có mùi rượu, vị rượu, phạm 
Đột-cát-la. Nêu không có mùi rượu, vị rượu thì được ăn 


(Suràpànasikkhàpadam pathamam)). 
53. Giỡn trong nước 


Giỡn trong nước sâu từ (đầu) bắp chân trở xuống, phạm Ba Dật Dê. Nếu lắc 
thuyên giỡn nước thì phạm Đột-cát-la 


(Hassadhammasikkhàpadam tatiyam). 

58. Dùng y không điểm tịnh 

Màu xanh: hoặc xanh màu ten đồng, hoặc màu lam, màu mộc lan (xanh lá 
cây đậm đen) màu bùn đê làm dâu (điêm tịnh trên y). Dùng ba loại màu này 
đê điêm tịnh, dầu nhỏ nhât là như hạt mè lớn. Nêu dùng y không điêm tịnh 
thì phạm Ba-dật-đê 

(Dubbannakaranasikkhàpadam pancamam)). 

62. Dùng nước có trùng 

Tỳ kheo nào biết nước có trùng mà vẫn uống, xử dụng..., uống một hơi là 
một tội Ba-dật-đê. Biêt nước có trùng mà cho vào lửa, nước nóng thì cũng 


vậy. 


Hết phần giải về giới dùng nước có trùng (Sappanakasikkhàp-adam 
dutiyam). 


64. Che dấu tội của người khác 
Tỳ kheo nào biết tỳ kheo khác đã phạm tội nặng và che dấu cho, tỳ kheo thứ 
hai lại che dâu nữa, như vậy cho đên trắm ngàn vị cùng che dầu đêu phạm 


Ba-dật-đề. Đây là tánh tội, phát sinh từ thân tâm. 


Hết phần giải thích giới che dấu tội của người khác (Dutthullasikkhàpadam 
catuttham). 


65. Tuôi thọ cụ túc giới 

Đối với người chưa đủ hai mươi tuổi muốn thọ giới cụ túc, hãy cho tính 
thêm sô tháng trong thai, tháng nhuân, sô (ngày dư ngoài) 14 ngày bô tát 
(hăng tháng) mà đây đủ 20 tuôi thì cho thọ giới cụ túc 


(Unavìsativasikkhà pancamam)). 


66 + 67. ĐI chung đường 


Cùng với bọn cắp (thuế) mưu tính đi chung đường; đây là chế tội. Cùng tỳ 
kheo ny mưu tính đi chung đường, đây là chê tội. Trong luật đã nói rõ 


Theyyasat-thasikkhàpadam chattham). 
68. Xoa bóp vuốt ve với phụ nữ 


A Lật Thát (Arittha) có tà kiến (cho rằng) xoa bóp vuốt ve chỗ mềm mại 
(nhau với ý dâm) không ngăn ngại đường sinh thiên, không ngăn ngại đường 
giải thoát. Do phát sinh tà kiến này nên A Lật Thát nói răng Tu Đà Hoàn, Tư 
Đà Hàm có vợ cũng không chướng ngại Thánh đạo. VỊ này phát biểu: Xoa 
bóp vuốt ve chỗ mềm mại cũng không ngăn trở Thánh đạo băng cách đem 
việc này so sánh với việc khác một cách chủ quan với lý luận răng nếu nÓI 
xoa bóp vuốt ve làm ngăn trở Thánh đạo thì tất cả mền, nệm, gối cũng mềm 
mại vậy tại sao chỉ nói răng sự xoa bóp vuốt ve với phụ nữ làm ngăn chặn 
Thánh đạo? 


Hết phần giải thích giới tà kiến của A Lật Thát (Aritthasikkhàpadam 
atthamam)). 


71 & 72. Chê bai giới luật 


Người nào học luật, có năm đức, sáu đức, bảy đức, tám đức, chín đức, mười 
đức, mười một đức. 


Năm đức là: 


1. Tự thân giữ giới. 

2. Chấm dứt được sự nghi ngờ cho người. 
3. Vào giữa mọi người vẫn không sợ. 

4. Kẻ oán thù phải hàng phục. 

5. Làm chánh pháp tồn tại lâu dài. 


Thế nào là tự thân giữ giới? Giữ giới thanh tịnh, không có sứt mẻ, lủng chảy. 
Luật sư có 6 pháp bất (nếu làm thì ) phạm tội: 
1. Bất vô thú (đến). 


2. Vô tri. 
3. Bât hô nghi. 


4. Bất tịnh nói tịnh. 
5. Tịnh nói bât tịnh. 
6. Bât hôn mê. 


Bắt vô thú nghĩa là biết mà vẫn cỗ làm, gọi là vô thú. Như trong luật nói 
răng biệt mà vân cô làm thì bị tội, vì biêt mà che dâu, đi đên chô không được 
đên, gọi là vô thú. 


Vô tri nghĩa là người này không biết giới tướng nên hễ muốn làm thì làm, 
gọi là không biết (vô tri) mà vẫn bị tội. 


Hồ nghỉ bị tội nghĩa là muốn làm tâm có hồ nghi nhưng vẫn làm, gọi là hồ 
nghi bị tội. 


Thế nào là bất tịnh nói tịnh? Đối với thịt gấu bất tịnh lại nói là thịt heo (tịnh) 
đê ăn được. Đây gọi là bât tịnh nói tịnh. Nói thịt cọp là thịt nai, ăn phi thời 
nói ăn đúng thời, gọi là bât tịnh nói tịnh. 

Thế nào là tịnh nói bất tịnh? Thật là thịt nai mà tưởng là thịt cọp để (cố) ăn 


v.v... cho đến đúng thời lại nói là phi thời mà ăn. Đây gọi là tịnh nói bắt tịnh. 


Thế nảo là hôn mê? Ngủ chung với người chưa thọ giới cụ túc quá hai đêm 
mà không biệt. Đây gọi là hôn mê bị tội.Có trường hợp hôn mê không biệt 
thời và phi thời, ngủ lìa y cũng không biệt. Đây gọi là hôn mê. 

Thế nào là chấm dứt sự nghi ngờ cho người khác? Có tỳ kheo phạm tội, hồ 
nghi không tự xác quyêt được. Nêu họ đên thưa hỏi thì biệt cách y theo luật 


mà phán quyết cho họ. Đây gọi là chấm dứt sự nghi ngờ cho người. 


Thê nào là không sợ khi vào giữa mọi người? Vì hiệu biết luật nên làm đúng 
theo sự việc. Đây gọi là vào giữa mọi người mà không sợ. 


Thế nào là kẻ oán thù phải hàng phục? Như đối với mười điều phi pháp do 
các vị Ly Xa bày ra, có thê y theo luật mà trừ diệt. Đây gọi là kẻ oán thù 
phải hàng phục. 


Thế nào là làm cho chánh pháp được tồn tại lâu dài? 


- Một là tự thân sống theo pháp. 


- Hai là có thê làm cho người khác đắc pháp. Nhờ được pháp nên chánh 
tâm giữ luật. Nhờ giữ luật nên nhập thiên định. Nhờ thiên định nên đắc đạo 
quả. Đây gọi là làm cho chánh pháp được tôn tại lâu dài. 


Như trong luật có nói: Đức Phật bảo A Nan rằng sau khi Ta diệt độ, luật là 
thầy của ông. Đây gọi là làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Tại thế gian, tối 
thiểu còn có năm tỳ kheo hiểu luật thì có thể làm cho chánh pháp được tồn 
tại lâu dài. Tại Trung thiên Trúc, nếu Phật pháp bị tiêu diệt thì tại vùng biên 
địa được thọ giới với năm người. Tại Trung thiên Trúc phải đến đủ mười 
người mới được cho người (khác) thọ giới cụ túc. Đây gọi là làm cho chánh 
pháp được tôn tại lâu dài. Như vậy cho đến hai mươi người được phép xuất 
tội (tăng tàn). Đây gọi là làm cho chánh pháp được tôn tại lâu dài. Chánh 
pháp được tồn tại lâu đài nhờ vào luật sư nên gọi là năm đức của sự trì luật. 


Sáu đức của sự trì luật là gì? 


1. Nắm vững ba La Đề Mộc Xoa. 

2. Biết Bố Tát. 

3. Biết tự tứ. 

4. Biết pháp truyền giới cụ túc cho người. 
5. Nhận y chỉ cho người khác. 

6. Được nuôi Sa di. 


Đây là sáu đức. 
Thế nào là năm vững Ba La Đề Mộc Xoa? 


1.Biết bố tát vào ngày 14. 

. biết bố tát vào ngày l5. 

. hòa hợp bố tát. 

. tăng bồ tát, chúng bồ tát. 

. một người bồ tát. 

. thuyết Ba La Đề Mộc Xoa bồ tát. 
. tịnh bồ tát. 

. sắc (lệnh) bồ tát. 


\© @œ ¬ì —=+>C›)` 


Đây gọi là chín trường hợp bố tát mà luật sư phải biết. 


Có chín trường hợp tự tứ: 


- Tự tứ ngày 14. 

- Tự tứ ngày l5. 

. Hoà hợp tự tứ. 

Tăng tự tứ. 

. Chúng tự tứ. 

. Một người tự tứ. 

. Tự tứ với ba lời nói. 

. Tự tứ với hai lời nói. 

. Tự tứ với tuôi bằng nhau (đăng tuế tự tứ). 


Đây là những điều luật sư phải biết. 
Chúng tăng có bốn pháp: 


1. Bạch tăng. 

2. Bạch yết ma. 

3. Bạch nhị yết ma. 
4. Bạch tứ yết ma. 


Bốn pháp này là sự hiểu biết của luật sư, chăng phải Tu Đa La sư (kinh sư) 
và A Tỳ Đàm sư (luận sư) biêt được. 


Vị nào không hiểu biết luật, chỉ biết kinh và luận thì không được độ sa di, 
không được làm y chỉ cho người khác. 


Có năm đức và sáu độ trên thì trở thành vị luật sư đủ mười một đức. Nhờ 
luật sư trì luật nên Phật pháp trụ thê được năm ngàn năm. Do đó, có nhiêu tỳ 
kheo đền học luật với Ưu Ba Ly. 


Tại sao học luật đọc tụng giải nghĩa? Nghĩa là học những phần vụn vặt chỉ 
tiết trong luật (Sahadhammika- misikkhà padamì patthama). Từ hai pháp bất 
định cho đến các pháp cần phải học gọi là chỉ tiết. Nếu hướng đến đại tỳ 
kheo mà chê bai giới thì phạm Ba-dật-đề. Nếu chê bai giới với người chưa 
thọ giới cụ túc, phạm Đột-cát-la. Các câu văn khác dễ hiểu, không cần phải 
giải thích. 


Hết phần giải thích giới chê bai giới luật (Vilekhanasikkhàpa-dam dutiyam). 
Đây là tánh tội, phát sinh từ thân miệng. 


73. (không có) 


-ooOoo- 
74. Đánh (tỳ kheo khác): 
Nhóm sáu tỳ kheo thường đánh đập nhóm mười bảy tỳ kheo vì sai khiến 
nhưng họ không làm theo. Nêu giận đánh cho đên (sắp) chêt, phạm tội Ba- 
dật-đê. 
Giận đánh cho đến vỡ đầu, gãy tay chân, phạm tội Ba-dật-đề. 
Nếu đánh người chưa thọ giới cụ túc cho đến súc sanh, phạm tội Đột-cát-la. 
Nếu với tâm dâm dục, đánh người nữ, phạm tăng tàn. 


Nếu gặp phải cọp, sói, sư tử cho đến tai nạn về phạm hạnh, dùng tay đánh đề 
được thoát, không phạm 


(Pahàrasikkhàpadam catutthami). 
75. Dọa muốn đánh: 
Tay không đụng vảo thân, chỉ đưa tay muốn đánh. 


Hết phần giới dọa đánh muốn đánh (Talasattikasikkhàpadadam 
panõcamam)). 


78. Rình nghe lén: 

(lén) nghe ở chỗ khuất, là (nghe) cách vách hay. đến chỗ bóng tối (để rình 
nghe), môi bước đi phạm môi Đột-cát-la; đến chỗ nghe được, phạm Ba-dật- 
đề. 

Vì muốn tự sửa lỗi nên đến lén nghe, không phạm. 


Đây là tánh tội (Dpassutisikkhàpadam atthamam)). 


79. Hồi hận 


Giới về tỳ kheo đã đồng ý với yết ma của tăng sau đó lại hối hận. 
Không giải thích (Kammapatibàhanasikk-hàpadam navamam). 

S0. Bỏ ra ngoài 

Tăng đang họp giải quyết tăng sự chưa xong, tự ý im lặng bỏ ra ngoài. 
Không giải thích (Chandamiadatvà gamanasikkhàpadam dasamami). 
81. Đôi ý 


Tỳ kheo nào, trước đây hoan hỷ đồng ý (với tăng sự của tăng) sau đó lại nói 
răng các tỳ kheo xoay vật của tăng đên cho thân hữu của mình. 


Giới này không giải thích (Dabbasikkhàpadam ekàdasamam). 
83. Tỳ kheo không được vào cung vua 
Đức Phật bảo A Nan rằng: Vào cung vua có mười lỗi. Mười lỗi là gì? 


- Khi vua cùng phu nhân đang ngồi chung một nơi, thấy tỳ kheo, phu nhân 
cười. Thấy phu nhân, tỳ kheo cũng cười. Thấy vậy, vua sinh nghi ngờ răng 
tỳ kheo này sẽ tư thông với phu nhân. Đây là lỗi thứ nhất. 


- Đức Phật bảo A Nan răng vào cung vua lại có lỗi khác nữa. Nếu vua cùng 
thể nữ trong cung giao hợp và sau đó quên đi nhưng (người kia) sinh con thì 
vua nói rằng ta không gần thê nữ này, sao lại có con, đúng là việc làm của tỳ 
kheo. Đây là lỗi thứ hai. 


- Đức Phật bảo A Nan răng lại có lỗi khác nữa. Nếu trong cung bị mất vật 
báu mà tìm kiếm không ra thì vua bảo rằng còn người nào nữa, đúng là tỳ 
kheo lấy. Đây là lỗi thứ ba. 


- Đức Phật bảo A Nan lại có lỗi khác nữa. Nếu lời nói kín trong cung vua lọt 
ra ngoài thì vua suy nghĩ răng đúng là tỳ kheo truyền ra bên ngoài. Đây là lôi 
thứ tư. 


- Đức Phật bảo A Nan răng lại có lỗi khác nữa. Nếu vua đây kẻ lớn xuống 
làm nhỏ, đưa kẻ nhỏ làm lớn, (trong lúc) không aI được vào cung vua, (mọi 


người cho răng) chắc là tỳ kheo dạy hành động ấy cho vua. Đây là lỗi thứ 
năm. 


- (... lỗi thứ sáu?) 


- Đức Phật bảo A nan rằng vào cung vua lại có lỗi lầm khác nữa. Nếu vua 
tước bỏ địa vị của trưởng giả và sai con thay thế, mọi người bất mãn cho 
rằng chắc là tỳ kheo ra vào vương cung, dạy hành động ấy cho vua. Đây là 
lỗi thứ bảy. 


- Đức Phật bảo A Nan rằng tỳ kheo vào cung vua lại có lỗi khác. Nếu vua sai 
khiên binh sĩ không đúng lúc làm mọi người bât mãn, nên cho răng hành 
động ây là do tỳ kheo dạy cho vua. Đây là lôi thứ tám. 


- Phật bảo A Nan răng vào cung vua lại có lỗi khác nữa. Nếu vua sai lui 
quân giữa đường không đúng lúc, làm mọi người bât mãn nói răng đây là tỳ 
kheo dạy hành động ây cho vua. Đây là lôi thứ chín. 


- Đức Phật bảo A Nan rằng vào cung vua lại có lỗi khác. Nếu vua điều khiển 
xe voI ngựa và trang sức băng vật quý, mọi người bât mãn và cho răng hành 
động này là do tỳ kheo dạy cho vua. Đây là lôi thứ mười. 


Hết phần giải thích giới tỳ kheo không được vào cung vua 
(RàJanteparasikkhàpadam pathamarmni). 


84. Cầm vật quý 


Vì Phật, tăng mà cầm vật quý lên, phạm tội Đột-cát-la. Trong phòng tăng, 
trong trụ xứ, gặp vật báu bị rơi rớt (nên) giữ hộ. Khi đi chô khác nên bảo với 
người biêt pháp và sợ tội rắng có chủ đên đòi nên trả lại cho họ. 


Nếu đã lâu mà không có chủ đến đòi, được phép dùng vào việc làm phòng 
tăng hay ao, giêng nước, không được đem dùng riêng cho mình. 


Nêu sau đó một thời gian lâu, có chủ đên đòi, nên đưa họ đên và chỉ tăng 
phòng, giêng nước (nói răng) đây là vật của thí chủ. 


Họ bố thí thì tốt, nếu không bố thí mà muốn lấy lại vật cũ (đã mất) thì tỳ 
kheo nên vào làng xóm, gặp thí chủ có tín tâm, nói răng vào ngày... tháng... 
trong chùa có nhặt được vật quý bị rơi, giữ hộ đã lâu nhưng không có người 


đến. đòi nên dùng làm phòng tăng, ao, giếng nước. Nay, chủ lại đến đòi vật 
cũ ấy, thí chủ có thể đem vật để chuộc lại và dâng cúng cho chúng tăng 
không? 


Họ chuộc lại để dâng cúng cho chúng tăng thì tốt, nêu không ai có thể chuộc 
lại để bó thí thì tỳ kheo nên giáo hóa cầu xin khắp nơi để (góp lại) trả lại cho 
họ. Hết phần giải thích giới cầm vật quý (Rataanasikkhàpadam dutiyam). 
Đây là chế tội phát sinh từ thân nghiệp. 


S5. Giới đi vào làng xóm không đúng lúc, không giải thích 
(Vikàlegàmappavesanasikkhàpadam tatiyam). 


86. Năm giường cao tốt, không giải thích (Mancasikkhàpadam pancamami). 


87. Giới làm nệm ngồi có đệm bông gòn, không giải thích 
(Tùlonaddhasikkhàpadam chattham)). 


88. Giới làm ống đựng kim bằng sừng, không giải thích 
(Sùcigharasikkhàpadam catuttham). 


89. Làm tọa cụ dài hai gang tay, rộng một gang tay rưỡi (Phật). (Nếu) làm 
thêm một gang tay là dài thêm sáu tắc (Tàu) phải cắt bỏ đầu (thừa ra theo 
quy định) (như vậy) cứ thêm một gang (tay Phật) là phải cắt bỏ bớt ba cạnh 
(tọa cụ). Phần thêm đây là tính theo gang tay của đức Như Lai. 


Hết phần giải thích giới tọa cụ (Nisìdanasi-kkhàpadam sattamam)). 


90. Giới về y che ghẻ: Không giải thích (Kandupaticchàdisikkhàpadam 
atthamam)). 


91. Giới về y tắm mưa: Không giải thích (Vassikasàtikasikkhàpadam 
navamam)). 


-ooOoo- 
Pháp Ba-la-đề-đề-Xá-Ni (Pathamapàtidéaniya). 


1. Giới Ba la đề đề xá Ni thứ nhất không giải thích. 


2. Nếu cả hai vợ chồng đều đắc Tu Đà Hoàn đạo thì dù có cả trăm lượng 

vàng cũng đem bồ thí hết. Vì đã đắc đạo nên đối với tài sản họ không còn 
tham tiếc. Do bố thí thái quá nên gia đình trở nên nghèo nàn. Vì vậy, đức 
Phật chế giới (này để ngăn chư tăng) không được nhận sự cúng dường của 
họ. 


-ooOoo- 
Các điều học (Sekhiyavatta). 
Thị Sa (Sikkhà) nghĩa là học. 
Ca La Ny (Karanìya) việc cần phải học làm. 
Nếu (dưới) bắp chân lớn (dài) hay đùi ốm nhỏ thì được mặc (y) thấp xuống. 


Đồ nước rửa bát trong nhà người đời, nếu đã nhặt lấy hết cơm bồ thí cho 
chúng sanh, đô nước còn thừa lại thì không phạm. Nêu đem cơm nát trộn 
nước đô (đê bô thí cho chúng sanh) thì không phạm. 


Không được đại tiểu tiện trong nước sạch dùng được. 
Không phạm: nước mà người ta không dùng. 


- Trong nước biên. 
- Nước có thê dùng được nhưng ở nơi xa văng, không có người sử dụng. 


Không ngủ lại và cất vật dụng trong tháp thờ Phật. Hai giới này trong bản 
Phạn (Pàli) không có. Tại vì khi Phật còn tại thế, chưa có tháp (thờ Xá lợi) 
Phật. Giới (bản) này do Phật chế khi Ngài còn tại thế nên không thể có giới 
này. Do đó, đối với các giới: 


1- Mang dép da đi vào tháp thờ Phật. 

2- Tay cầm dép da vào tháp thờ Phật. 

3- Mang giày ủng vào tháp thờ Phật. 

4- Tay cầm giày ủng vào tháp thờ Phật. 

5- Khiêng thây chết dưới tháp thờ Phật. 

6- Thiêu thây chết dưới tháp thờ Phật. 

7- Thiêu thây chết hướng về tháp thờ Phật. 
8- Thiêu thây chết ở bốn cạnh tháp thờ Phật. 


9- Mang y phục và giường của người chết đi qua tháp thờ Phật. 
10- Đại tiểu tiện dưới tháp thờ Phật. 

11- Đại tiểu tiện hướng về tháp thờ Phật. 

12- Đại tiểu tiện quanh tháp thờ Phật. 

13- Mang tượng Phật đến nơi đại tiểu tiện. 
14- Xỉa chà răng dưới tháp thờ Phật. 

15- Xia chà răng hướng về tháp thờ Phật. 
16- Xỉa chà răng chung quanh tháp thờ Phật. 
17- Khạc nhồ dưới tháp Phật. 

18- Khạc nhồ hướng về tháp Phật. 

19- Khạc nhỗ chung quanh tháp Phật. 

20- Duỗi chân hướng về tháp Phật. 


- An trí tượng Phật ở phòng dưới. 


Hai mươi giới (đang lưu truyền) ở trên, trong nguyên bản chữ Phạn không 
có vì khi đức Thê Tôn còn tại thê, không có tháp thờ Phật. 


Bấy giờ, đức Phật quở trách nhóm sáu tỳ kheo rằng tại sao (các ông) ở dưới 
mà thuyêt pháp cho người ở trên. 


Phật bảo các tỳ kheo răng ngày xưa ở nước Ba La Nại, có một cư sĩ tên là 
Xa Ba Gia (Chapaka). Người vợ có mang nên muôn ăn xoài, bảo với chông 
răng em thèm ăn xoài, anh hãy tìm cho em. 

Người chông đáp lúc này không phải mùa xoài, làm sao anh tìm được? 


Người vợ nói: Nêu anh không tìm được xoài thì chắc em sẽ chết. 


Nghe vợ nói, người chông suy nghĩ răng chỉ có trong vườn của vua mới có 
xoài trái mùa, ta hãy đên hái trộm. 


Sau khi suy nghĩ tính toán như vậy, vào ban đêm, người chông lén vào vườn 
nhà vua đê hái trộm xoài. Chưa hái được quả nào thì trời đã sáng, không thê 
ra khỏi vườn nên anh ta trôn trên cây. 


Bây giờ, cùng Bà La Môn vào vườn, vua muôn ăn xoài. Đang ở dưới thâp, 
Bà La Môn thuyêt pháp cho vua đang ngôi trên tòa cao. 


Đang núp trên cây, người trộm xoài suy nghĩ răng ta đang trộm xoài, việc 
này đáng bị chết. Nhân việc vua nghe Bà La Môn thuyết pháp, ta sẽ được 
thoát. Ta làm không đúng pháp mà vua cũng làm không đúng pháp, Bà La 
Môn cũng làm không đúng pháp. Tại sao? Ta vì phụ nữ nên trộm xoài của 
vua. Nhà vua cũng kiêu mạn vì thầy đang ngồi ở dưới mà mình ở trên cao để 
nghe pháp. Vì tham lợi dưỡng, Bà La Môn tự ở dưới thấp để thuyết pháp cho 
vua đang ở trên cao. Ta cùng với vua và Bà La Môn đều không đúng pháp, 
vậy ta sẽ được thoát. 


Suy nghĩ xong, người này xuông khỏi cây, đên trước vua và nói kệ: 


Ba người không biết pháp 

Hai người không thấy pháp 
Người dạy không y pháp 

Người nghe không hiểu pháp 
Vì ăn cơm gạo ngon 

Và thức ăn hảo hạng 

Chỉ vì ăn và uống 

Tôi nói không đúng pháp (là ba) 
Vì danh lợi làm hư 

Gia pháp của các vỊ. 


Khi Ta (Phật) còn là phàm phu, thấy người ở dưới thuyết pháp cho người ở 
trên, còn nói họ là phi pháp, huống chi là Ta ngày nay, đệ tử các ngươi tự 
mình ở bên dưới mà thuyết pháp cho người ở trên cao. Người trộm trái lúc 
bấy giờ là tiền thân của Ta. 


Hết phần các pháp các điều học (Sekhiyavamnanà nitthità). 


Các pháp diệt tranh cãi sẽ giảng rõ trong phần Kiên Đà Ca ở sau 
(Bhikkhuvibhangavannanaà titthità). 


-OoOOo- 


GIỚI TỲ KHEO NI 


Giới xúc chạm: từ lõm vai trở xuông, từ đầu gôi, cùi chỏ tay trở lên, nêu xúc 
chạm vuôt ve vào thì phạm Ba La DI. 


Tỳ kheo ny vuốt ve tỳ kheo, tỳ kheo có cảm giác thích thú nhưng thân không 
cử động theo thì không bị tội. 


Nếu tỳ kheo đến vuốt ve tỳ kheo ny, tỳ kheo ny không cử động thân theo 
nhưng có cảm giác thích thú, tùy theo chô tiêp xúc mà bị tội. 


Hết phần bốn giới Ba La Di sau. 


---o00--- 
Nếu tỳ kheo ny bảo người khác hãy cùng mình đi đến chỗ quan và tỳ kheo 
ny bảo cư sĩ ấy rằng ông hãy nói lý (của mình) trước. Nếu cư sĩ nói lý (của 
họ) thì tỳ kheo ny phạm tội Đột-cát-la. Sau khi cư sĩ nói xong, tỳ kheo ny lại 
nói tiếp (về sự việc kiện tụng) với quan thì tỳ kheo ny phạm Thu Lan Giá. 
Nếu cư sĩ nói tiếp, tỳ kheo ny thắng lý thì phạm tăng tàn. Nếu tỳ kheo ny 
không thắng lý cũng phạm tăng tàn. 


Nếu cư sĩ nói rằng này tỳ kheo ny, quan gọi tỳ kheo ny đến. Sau khi đến nơi 
(quan) bảo tỳ kheo ny răng hãy trở vê, để quan tự phán quyết. Như vậy, dù 
thăng lý hay không thắng lý, tỳ kheo ny đều không phạm tội. 


Nếu tỳ kheo ny đến trước quan và chỉ nói là người (chứ không nêu tên), 
quan hỏi là người vật gì thì không được nói tên của họ ra. Nếu bảo với quan 
trừng phạt họ bằng vật theo giá trị nhiều ít thì bị tội và (tỳ kheo ny) phải trả 
lại (cho người kia). Nếu được quan hỏi mà không nói rõ tên họ (của người 
kia) thì không phạm. Nếu sau đó, tự quan tìm biết ra chủ và trừng phạt thì tỳ 
kheo ny không phạm. 


Nếu có người trộm y của tỳ kheo ny thì tỳ kheo ny không được nói là trộm, 
chỉ được nói là người này lầy y của tôi mang đi. 


Nếu có người sẽ cướp đoạt vật của tỳ kheo ny thì tỳ kheo ny được phép đến 
vua xin bảo vệ thân mình nhưng không được nêu tên ra. Nêu nói tên của họ 
ra thì phạm tội. 


Như trước đã nói, nghe tỳ kheo ny xin được bảo vệ, vua đánh trống truyền 
lệnh răng ai xâm phạm tỳ kheo ny thì bị trị tội theo pháp luật. 


Sau đó, nếu có người xâm phạm tỳ kheo ny, bị vua trị tội theo pháp luật thì 
tỳ kheo ny không bị tội. 


Nếu có người vào chùa ny chặt phá cây cối, thì (tỳ kheo ny) không được 
đoạt dao búa (của họ) và phá hư đi. Nêu đập hư đi thì phải bôi thường theo 
giá trị. Nêu không bôi hoàn thì tính theo giá trị nhiêu ít mà phạm tội. 

Các câu văn khác dễ hiểu. Hết phần giải thích giới kiện tụng với người khác. 
Giới độ nữ tặc: Không giải thích. 

Giới tự tiện ra ngoài cương giới để giải yết ma (bị cử): Không giải thích 

Tỳ kheo ny nảo đi thuyền một mình qua sông thì phạm tăng tàn. 

Hết phần giải thích 17 giới tăng tàn của ny. 

Ba mươi pháp ưng xả đối trị: Không giải thích. 

Sáu mươi pháp Ba-dật-đề. 

Tỏi chỉ cho tỏi lớn (có củ): ăn mỗi miếng Ba-dật-đề. Ăn tỏi hành nhỏ thì 
không phạm. Được phép trộn tỏi lớn vào thức ăn đê khử mùi (làm gia vị) thì 
không phạm. 

Rửa chỗ tiêu tiện, nên dùng hai ngón tay (mỗi ngón) một đốt, không được 
quá. Nếu tây bằng một ngón tay thì được đưa vào hai đốt, không được quá. 
Không được dùng cả ba ngón tay đề tây, vào trong thì phạm. 

Tỳ kheo ny nào xin (hạt giống) lúa bắp, lúa mì thì phạm Ba-dật-đề. Nếu xin 
đậu hay dưa, rau thì không phạm. Nếu vì làm phòng ở mà xin lúa, bắp, lúa 
mì thì không phạm. 

Không được đại tiểu tiện trên tất cả rau, cỏ, cây có trái sống và hạt lúa, nếu 
phạm thì bị tội Ba-dật-đê. Đại tiêu tiện trên trái, cây khô, hạt giông chưa ra 


mầm thì phạm Đột-cát-la. 


Đi xem múa hát: kế cả đi xem khi vượn, chim công đùa giỡn nhau, đều 
phạm Ba-dật-đê. Nêu đi xem múa trong chùa thì không phạm. 


Sau khi an cư mùa hạ, nên đi ra khỏi chùa cách sáu do tuần. Nếu không đi, 
phạm Ba-dật-đê. 


Tám pháp Ba la đề đề xá ny: Không giải thích. 

Hết phần giới của tỳ kheo ny (Bhikkhunivibhangavan-nanà nitthità). 
Các phần Kiến-Đà-Ca (Khandhaka). 

Kiến Đà Ca: Hán dịch là tạp kiền độ. 


Bấy giờ, sau (thời gian thành đạo) bảy ngày, đức Phật xuất khỏi thiền định, 
trời Đế Thích dâng Ngài trái Ha La Lặc (Osadhaharitaka - trái duốc núi, trái 
Kha lê lặc). Sau khi Phật nhận và dùng xong, trời Đề Thích lại dâng cây xia 
răng và nước sạch ( Mukhodaka - nước rửa mặt). 


Bấy giờ có hai khách buôn từ thôn Ưu Già La (Ukkalà) đi đến, trên xe chở 
đầy hàng hóa sắp đi vào trong nước. Khi đến gần cây Bồ đê, xe hàng hóa 
này tự nhiên đứng lại, không chịu đi tiếp. Thây xe không đi tiếp, hai anh em 
cho là điềm xấu nên bày biện thức ăn đê cúng tế quỷ thần. Thần cây liền 
hiện ra nửa thân và bảo với khách buôn rằng xe của ngươi không đi được là 
do ta giữ lại. Này khách buôn nên biết rằng con vua Tịnh Phạn xuất gia học 
đạo, đang chứng đắc nhất thiết trí dưới gốc cây Bồ đề, trong bảy ngày nay 
chưa ăn gì cả. Các ông hãy dâng bánh và mật lên đức Như Lai thì được lợi 
ích an ồn vui vẻ lâu đài. 


Nghe thân cây nói như vậy, hai anh em khách buôn liền đem bánh mật dâng 
lên Thê Tôn. 


Tuân tự các câu văn này, trong luật đã nói rõ. 


(Người) thọ hai quy y đầu tiên là hai khách buôn dâng bánh mật lên đức 
Phật. 


Sau khi thọ quy y rồi, muốn ra đi, hai anh em bạch Phật rằng làm sao hai 
người chúng con được cúng dường Phật? 


Đức Phật đưa tay vuôt đâu, tóc rơi vào tay, bảo với khách buôn răng các vị 
nên cúng dường tóc này chính là cúng dường đại sư các vị. 


Hỏi: - Cái bát thọ cháo sữa lúc trước nay ở đâu (mà nay) lại nhận bát của 
bôn thiên vương dâng? 


Đáp: - Bát mà đức Phật nhận cháo sữa trước đây, khi lội qua sông NI Liên 
thuyền (Neranjarà) thì bát bị chìm vào nước, được long vương dưới biển 
nhận lấy để cúng dường. Do đó, nay phải nhận lại bát do bốn thiên vương 
dâng cúng. Bát này màu sắc như ngọc. 


Người nào muốn cầu xuất gia, được cha mẹ cho phép, không có bệnh hoạn, 
không bị các chướng nạn, đên giữa tăng, nêu chúng tập họp lại thì nên bạch 
tăng, nêu không tập họp thì bảo nhau cho mọi người biÊt. 


Sau khi bạch tăng, giới tử phải tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm rữa xong, hòa 
thượng nên xem họ như con mình, không được sinh tâm khinh thường. Tại 
sao? Nếu lo liệu công việc cho họ với tâm tốt thì đệ tử sẽ xem hòa thượng A 
Xà lê như cha. 


Sắp cạo tóc, hòa thượng nên dạy cho họ năm pháp (quán tưởng). Năm pháp 
ây là tóc, lông, móng, răng, da (kesà, lomà, nakhà, dantà, taco) 


Dạy cho năm pháp này bởi vì có người tiền thân đã từng quán tưởng về năm 
pháp này, nay cạo tóc rơi xuống đất, thiện nghiệp trước đây phát sinh, liền 
chứng quả La Hán. Do đó, phải dạy cho họ năm pháp trước, sau đó mới cạo 
tóc. Như La Hầu La (Ràhula) tóc chưa cạo hết đã chứng quả La hán. Như 
mụt ghẻ đã muôi phải cần người lễ ra sau đó mới phá. Như hoa sen phải chờ 
mặt trời mọc mới nở tung ra. Ở đây, người sắp xuất gia cũng vậy, nhờ được 
dạy năm pháp mà được ngộ đạo. 


Khi cạo tóc, nên đê lại trên đâu họ năm hay ba chỗ còn tóc, gội sạch băng 
nước thơm đê sạch mùi thê tục rôi đưa đên trước hòa thượng. 


Hòa thượng hỏi rằng: - Ông có đồng ý cho cạo sạch tóc trên đầu không? 
Đáp: - Xin vâng. 

Đích thân hòa thượng cạo tóc trên đầu cho họ. 

Sau khi được cạo tóc, giới tỬ quỳ trước hòa thượng. Được hòa thượng trao 
Ca sa, giới tử nhận lầy và đội trên đầu, sau đó trao lại cho hòa thượng. Làm 


như vậy ba lần. 


Sau khi giới tử đã đội ca sa, hòa thượng mặc y cho họ chứ giới tử không 
được tự tiện lầy và mặc ca sa mà phải được hòa thượng trao cho. 


Thứ đến, giới tử làm lễ các tỳ kheo, đi đến chỗ A Xà Lê lạy sát chân, quỳ 
xuống chấp tay. A Xà Lê dạy rằng: - Ông hãy theo lời ta nói, dạy cho ông 
thọ ba quy y. 

Đáp: - Dạ, xin vâng. 

Sau khi cho thọ ba quy y, thứ đến truyền cho mười giới. 

Cho thọ ba quy y như thế nào? 

Đáp: - Thọ ba quy y có hai trường hợp: 


I1- Thọ riêng. 
2- Thọ chung. 


Thế nào là thọ riêng? Thọ riêng là (nói lên) quy y Phật, quy y Phật, đã quy y 
Phật. Quy y pháp, quy y pháp, đã quy y pháp. Quy y tăng, quy y tăng, đã 
quy y tăng. Đây gọi là thọ riêng. 


Thọ chung là: quy y phật, quy y pháp, quy y tăng. Đã quy y Phật, đã quy y 
pháp, đã quy y tăng. Nói lên như vậy ba lân. Đây gọi là thọ chung. 


Không được nói quy y tăng trước rồi đến quy y pháp, Phật, cũng không được 
nói xen tạp. 


Nếu thầy dạy nói quy y Phật, mà đệ tử nói không đúng thành ra quy y Phất 
thì cũng thành thọ. 


Nếu thầy dạy nói (sai) quy y Phất, đệ tử nói (đúng) quy y Phật thì cũng 
thành thọ ba quy y. 


Nếu thầy và trò đều đọc sai về lời thọ quy y Phật thì không thành thọ ba quy 
y. 


Nếu thầy dạy quy y Phật, đệ tử đáp rằng xin vâng, hoặc lời nói không ra 
khỏi miệng, hoặc nói lời không đây đủ, đêu không thành thọ ba quy y. 


Sau khi thọ ba quy y, thứ đến thọ mười giới. 


Thọ mười giới có hai trường hợp: 


I1- Thọ riêng. 
2- Thọ chung. 


Thế nào là thọ riêng? Như nói rằng: con xin thọ giới không sát sanh, con xin 
thọ giới không sát sanh, con xin thọ giới không sát sanh rôi. Tuân tự các giới 
khác cũng như vậy, gọi là thọ riêng. 


Thế nào là thọ chung? Như nói con xin thọ giới thứ nhất là không sát sanh; 
thứ hai là không trộm cắp; thứ ba là không dâm dục; thứ tư là không nói dối; 
thứ năm là không uống rượu; thứ sáu là không ăn quá giữa ngày: thứ bảy là 
không ca múa xướng hát, sử dụng các nhạc khí và cố ý đi xem nghe cho đến 
không đi xem đấu tranh; thứ tám là không đeo hoa thơm, trang sức, xức dầu 
thơm; thứ chín là không nằm ngồi trên giường cao rộng; thứ mười là không 
nắm giữ sinh tượng. Sinh tượng là vàng, bạc và tất cả các vật báu đều không 
được cầm. 


Nếu tiếng nói không đồng nhau, như nói tiếng địa phương không hiểu nhau 
thì phải dạy ý nghĩa cho họ như vậy là không sát sanh. 


G1ới tử đáp: - Giữ được. 
Như vậy sự thọ giới cũng thành tựu. 
Đối với người căn tính chậm lụt không biết mặc y, không biết bưng bát thì 
không được lìa thây hòa thượng mà phải nhât nhât tùy thuận theo hòa 
thượng đê học. 
Hòa thượng xem đệ tử như con nhỏ. 
Hết phần Độ sa di. 
-ooOoo- 
Pháp đệ tử thờ thầy: 


Rạng đông, phải dạy sớm. súc miệng, rửa tay chân mặt, cởi dép da, vào chỗ 
hòa thượng. 


Thầy đã thức dạy, dâng thây ba loại cây chà răng lớn, vừa, nhỏ và đưa một 
lần cả ba loại trên. Nếu hằng ngày, thầy thường lấy cây lớn thì giữ lại cây 
vừa, nhỏ mà dâng thây cây lớn. Nếu thầy thường dùng cây vừa thì giữ lại 
cây lớn, nhỏ. Nếu thầy thường dùng cây nhỏ thì giữ lại cây lớn, vừa. Nếu có 
lúc dùng cây lớn, có lúc dùng cây vừa, có lúc dùng cây nhỏ thì tùy ý thầy mà 
dâng một trong ba loại. 


Nên dâng nước cho thầy. Nước có hai loại là lạnh và ấm. Nếu thây thường 
dùng nước lạnh thì giữ nước ấm lại. Nếu thầy thường dùng nước âm thì giữ 
nước lạnh lại.Nếu thầy có lúc dùng nước lạnh, có lúc dùng nước ấm thì tùy 
theo ý thầy mà dâng một trong hai loại trên. Hết phần dâng nước. 


Khi hòa thượng vào phòng xí để vệ sinh thì đệ tử đến phòng hòa thượng để 
quét, dọn giường, tòa, thu xếp y phục. 

Dâng y Tăng già lê: xếp y Tăng giả lê và áo lót dâng cho hòa thượng. Nếu 
hòa thượng sắp đi thì mặc y mang bát theo sau hòa thượng, không được đi 
gần hay xa quá, đi cách hòa thượng chừng bảy thước tàu. (0,3m x 7 thước = 
2,Im -- người dịch) 


Thầy nên dạy đệ tử trì giới, nếu họ có phạm tội nên dạy họ sám hối. Nếu đệ 
tử thiêu bát, thây dư, nên cho. 


Nếu đệ tử bị bệnh thì thầy nên chăm sóc. 


Nếu hòa thượng có nhiều đệ tử thì một người phục vụ thầy, còn những người 
khác được tùy ý học, tụng (kinh điên). 


Khi ấy, có Bà La Môn muốn cầu xuất gia nhưng không được tỳ kheo chấp 
thuận nên khóc lóc buôn râu. 


Thấy Bà La Môn ấy (buôn rầu nên) thân thể gầy ốm tiều tụy, đức Phật hỏi 
các tỳ kheo răng vì sao Bà La Môn này tiêu tụy như vậy? 


Tỳ kheo đáp: Bà La Môn này muốn xin xuất gia nhưng không được các tỳ 
kheo chấp thuận nên buôn rầu gầy ôm. 


Đức Phật hỏi các tỳ kheo răng vị nào có mang ân của Bà La Môn này? 


Xá Lợi Phất đáp: - Tại thành Vương Xá, Bà La Môn này đã từng cho con ăn, 
thê nên con biệt (ông ây). 


Phật bảo Xá Lợi Phát: - Ông hãy độ Bà La Môn này. 

Xá Lợi Phất thưa: - Thế Tôn! Con độ Bà La Môn này như thế nào? 

Phật bảo Xá Lợi Phát: - Ông hãy bạch tứ yết ma (Natticatutthà kammavàcà). 

Bấy giờ, sau khi tập họp các tỷ kheo lại để thuyết pháp xong, Phật dạy các tỳ 
kheo từ đây vê sau không cho phép thọ giới băng cách nói ba lần. Trong 
chúng tăng, tỳ kheo nào hiệu rõ (vê luật) thì bạch tứ yêt ma cho giới tử thọ 
ĐIỚI. 

Sau khi thọ giới, vị tân tỳ kheo làm nhiều việc xấu, không học giữ oai nghỉ. 
Có vị ty kheo thiêu dục tri túc chê trách răng tại sao các ông làm những việc 


xâu mà không học giữ oai nghi? 


Tỳ kheo ấy đáp răng ai mời đại đức truyền giới cho tôi, ai thỉnh đại đức làm 
hòa thượng cho tôi? 


Bấy giờ, có tỳ kheo thiểu dục thưa với Phật rằng các tỳ kheo không thỉnh 
hòa thượng, không xin giới mà cũng được thọ giới cụ túc. 


Nhân đây, Phật chế giới người nào không thỉnh vị khác làm hòa thượng, 
không cầu xin giới thì không được truyền giới cụ túc cho họ. Ai cho họ thọ 
giới thì bị tội Đột-cát-la. 


Cách thỉnh hòa thượng và cầu xin giới có ghi rõ trong luật. 


Khi ấy, có các tỳ kheo bạch tứ yết ma với hai hoặc ba người để truyền giới 
cụ túc cho người. 


Có vị tỳ kheo thiểu dục tri túc, sau khi quở trách, đến bạch với đức Phật. 
Do sự việc này, đức Phật tập họp các tỳ kheo và dạy rằng từ nay về sau nên 


quy định túc sô tăng mười vị để truyền giới cụ túc cho người. Nếu không đủ 
mười vị mà truyền giới cụ túc thì phạm tội Đột-cát-la. 


Có vị tỳ kheo mới một tuổi hạ, hai tuổi hạ đã cho người khác thọ giới cụ túc 
mà không biết dạy bảo nên đệ tử không biết giữ uy nghị. Tỳ kheo ây đưa các 
đệ tử đến gặp đức phật, lạy sát chân và ngồi qua một bên. 


Bấy giờ, đức Phật thăm hỏi: 


- Thân thể tứ đại của các ông có điều hòa không? Khất thực có dễ dàng 
không? 


Họ thưa rằng thân thê tứ đại điều hòa, khất thực dễ dàng. 

Nhân đó, đức Phật biết mà cố hỏi rằng các tỳ kheo này là đệ tử của ai? 
Đáp: - Đệ tử của con. 

Hỏi: - Ông bao nhiêu tuôi hạ? 

Đáp: - Hai tuổi hạ. 

Hỏi: - Đệ tử của ông bao nhiêu tuôi hạ? 

Đáp: - Một tuổi hạ. 


Đức Phật liền quở trách rằng chính ông (như trẻ con) chưa dứt sữa, làm sao 
độ được người. 


Sau khi quở trách, Phật tập họp các tỳ kheo lại và dạy rằng từ đây về sau (tỳ 
kheo nào) chưa đủ mười tuôi hạ thì không được độ người cho thọ giới cụ 
túc. Nêu cho họ thọ giới thì bị tội. (Người nào) tuy đủ mười tuôi hạ nhưng 
ngu s1 không có trí tuệ thì cũng không được cho người thọ giới cụ túc. 

Hết phần thọ giới. 


-OoOOo- 


Pháp sư nói: - Sau đây thuyết minh về pháp mất y chỉ (Nissaya) và không 
mât y chỉ. 


Đệ tử cùng đi với thầy y chỉ, khi trông thấy hòa thượng thì mắt pháp y chỉ. 


Nếu trông thấy hòa thượng mà tưởng không phải hòa thượng thì không mắt 
y chỉ. 


Nếu hòa thượng đi vào trong cương giới hoặc vào trong nhà, hoặc vào làng 
xóm đề khât thực, (đệ tử) nghe tiêng nói nhưng không thây hình dáng, đêu bị 
mât y chỉ.nêu nghe tiêng mà tưởng là không phải hòa thượng thì không mât 
y chỉ. 


Nếu kẻ ngoại đạo mới gia nhập Phật pháp nên cho họ pháp Ba lợi Bà Sa 
(Parivàsa - thời gian tập sự thử thách). Sau khi cho Ba lợi Bà Sa rồi, nếu họ 
thích đi lại năm nơi không nên đi (xem ở trước), lười biếng không chịu học 
Phật pháp, vui mừng khi nghe chê bai Phật pháp, vui mừng khi nghe chê bai 
tăng thì không được truyền giới cụ túc cho họ. Ngoại đạo đang hành Ba LỊ 
bà sa (thời gian thử thách, tập sự) dù cho có tu chứng đến tứ thiền đến có thê 
bay lên hư không đi nữa cũng không được truyền giới cụ túc mà phải đủ bốn 
tháng. Nếu họ đã tu chứng đạo quả Tu Đà Hoàn trong Phật pháp, đến giữa 
tăng, cầu xin được xuất gia thì cho họ xuất gia, thọ giới cụ túc mà không cần 
phải trãi qua (bốn tháng) thử thách (Ba lợi Bà Sa). 


Sau khi đã hành đủ bốn tháng thử thách, (mà họ vẫn) vui mừng khi nghe chê 
bai Phật pháp, tức giận khi nghe hủy báng ngoại đạo, ưa đi lại năm chô 
không nên đi lại thì cho họ hành thực bôn tháng thử thách lại. 


Đối với ngoại đạo kết tóc và ngoại đạo thờ lửa thì không cần cho họ pháp Ba 
lợi Bà Sa. Tại sao? Hai hạng ngoại đạo này đêu có ba nghiệp tin nhân quả. 
Chư Phật khi làm Bô Tát trong quá khứ, tu xuât gia ba la mật đêu có học 
theo hai ngoại đạo này. 

Hết phần cho ngoại đạo thời gian thử thách để xuất gia. 


-OoOOo- 


Bệnh lại (Kuttha) có nhiều loại như bạch lại, hắc lại, ghẻ lở, lác đều thuộc về 
bệnh lại. 


Cũng không được xuất gia: (người) bệnh lại, lắc cho đến lớn chừng như 
móng tay cũng không được xuât gia. 


Bệnh lác lớn như móng tay nổi lên ở những chỗ lộ dù phát triển hay không 
phát triên đêu không được xuât gia. Nêu lác mọc ở chô kín nhưng có phát 


triển thì cũng không được xuất gia. Nếu chúng không phát triển thì được 
xuât gia. 


Bệnh bướu mọc ở chỗ lộ dù phát triển hay không phát triển cũng không 
được xuât gia. Nêu chúng mọc ở chô kín nhưng không phát triên thì được 
xuât gia. 


Nhất thời bị bệnh nồi cục lên (sau khi) đại tiện thì hết, được cho xuất gia. Vì 
đây không phái bứu, nên được xuât gia. 


Nếu thân thể có (mụn) nhỏ nỗi lên như bị mũi nhọn đâm chích thì thuộc về 
bệnh lại, không được xuât gia. 


Độ người thuộc về vua (quản lý): Bấy giờ có các tỷ kheo độ chiến tướng 
(của vua) cho xuất gia. Sau đó có giặc nôi lên, vua muốm tìm ra vị tướng ây 
đề đi phá giặc, sai người đi tìm đến tận phòng chư tăng. Sứ giả thấy những 
vị tướng ấy đã được các tỳ kheo độ cho xuất gia nên trở về tâu vua rằng các 
tỳ kheo đã độ những vị tướng ấy xuất gia rồi. 


Nghe như vậy, tập họp các quan lại bàn luận, vua hỏi rằng độ người của nhà 
quan bị tội thê nào? 


Các quan đáp: ai làm hòa thượng thì bị chặt đầu, làm thầy yết ma thì bị cắt 
lưỡi, những người khác tham dự giới đàn thì bị đánh gãy xương sườn. 


Khi ấy là người đã đắc đạo Tu Đà Hoàn, nghe lời các quan nói xong, nhà 
vua đi đến gặp Phật và bạch rằng từ đây về sau xin đừng độ xuất gia cho 
người của vua. Trong tương lai, gặp các vị vua thế gian không tin Tam bảo, 
nếu các tỳ kheo độ người của vua xuất gia thì bị trị tội theo pháp luật. 


Đối với người của vua hay của các quan, cho đến người chỉ ăn bổng lộc của 
vua, đếu là người của vua, nếu cha ăn lộc vua, con không ăn lộc vua thì cha 
không được xuất gia mà con được xuất gia. Ai ăn lộc vua có kỳ hạn, chưa 
hết hạn thì cũng không được xuất gia. Sau khi ăn hết lộc vua mới được xuất 
gia. Nếu ai quyết chí muốn xuất gia thì chuyển phần lộc ấy cho anh em con 
cái thì sau đó được xuất gia. nêu người ăn lộc tâu vua , vua cho phép thì 
được xuất gia. 


Giặc là những kẻ cướp, giật, trộm cắp, chặn đường giết nĐƯỜI. Biết rõ tên họ 
của giặc thì không cho xuât gia. 


Nêu làm giặc vì mưu đô việc nước mà đã bỏ tâm xâu ây rôi, muôn xuât gia 
thì được độ cho xuât gia. Vì trừ nạn cho đât nước, nêu vua nghe (giặc ây) 
xuât gia thì rât mừng. 


Nêu giặc ây từ bỏ việc xâu, đâu hàng vua, vua cho phép thì được độ cho họ 
xuât gia. 


Không được độ người đang bị thương vì binh khí. Sau khi vết thương lành 
thì được độ cho họ xuât gia. 


Nếu người phạm tội bị bàn ủi lửa in tên họ (trên người) thì không được độ 
cho xuât gia. Nêu sau khi chữa khỏi thì đựơc cho xuât gia. 


Người mặc nợ (InàyIka): ngưòi mà chính mình mặc nợ, hay tô phụ mặc nợ, 
hay cha mặc nợ, hay con mặc nợ mà mình phải chịu trách nhiệm (trả) thì 
không được xuât gia. Nêu đã có người trả nợ cho rôi thì được xuât gia. 


Nô tỳ (Dàsa - nô lệ, đầy tớ): có bốn loại nô tỳ: 


I1- Sinh trong nhà. 

2- Do chủ mua. 

3- Do bị tàn phá. 

4. Tự mình trở thành nô tỳ. 


Tự thành nô tỷ: vì sự ăn mặc nên tự nguyện làm nô tỳ. 


Nếu người chủ thả cho nô tỳ xuất gia (họ) nói với các tỳ kheo răng nếu nô tỳ 
có đạo tâm thì được thả (đê xuât gia). Nêu không có đạo tâm thì phải trở lại 
làm nô tỳ. 


Nếu họ nói như vậy, thì (các tỳ kheo) không được độ (nô tỳ ấy) xuất gia. 


Bấy giờ, ở nhà cư sĩ kia có phát sinh bệnh dịch, lúc đầu làm chết ruồi, rết sau 
đó giết gà heo đến bò đê, sang đến nô tỳ, cuối cùng là những người tốt đẹp. 
Khi bệnh này phát sinh, thì (mọi ngưòi ) không được ra khỏi nhà bằng cửa đi 
mà phải phá tường để đi thắng ra và không được nhìn lại. Ai nhìn lại thì bị 
chết. Nếu không chết ngay, khi đi đến địa phương khác cũng chết. 


Bấy giờ, ba cha con (nhà cư sĩ kia) phá vách tường để ra, đi thắng chứ không 
nhìn lại nên còn sống. Sau khi đến vùng khác, quá nghèo nàn không thể tự 
lập nên họ đến gặp tỳ kheo để cầu xin xuất gia. 


Tỳ kheo độ cho họ xuất gia. Sau khi xuất gia, người cha dẫn hai con đi khất 
thực. 


Chú Giải Luật Thiện Kiến 
- Quyên thứ l6 - 


-OoOOo- 


Quyển thứ mười bảy 
Khi ấy, từ nước Ma Kiệt, đức Phật đi đến nước Ca Duy La (Kipilavatthu). 
Pháp sư nói: theo tuần tự, tôi sẽ nói về nhân duyên nguồn gốc. 


Bấy giờ đại vương Thu Đầu Đàn Na (Suddhonamahàrà-jan) nghĩ rằng: vào 
ngày đầu tiên xuất gia, Con ta tự tuyên bố nếu thành Phật sẽ trở về nước này. 


Nhớ lại lời này, vua lại suy nghĩ Con ta thành Phật sẽ trở về. 


Do đó, luôn theo dõi tin tức của con, vua nghe rằng sau khi con mình tu 
hành khổ hạnh đi đến dưới cây bồ đề và đắc đạo, rồi lại đến nước Ba La Nại 
chuyền pháp luân Tứ đế, độ cho nhóm Kiểu Trần Như (Annata- kondanna) 
năm người xuất gia, hiện nay đang ở nước Ma Kiệt (Magadhà). Tuôi ta đã 
già, trong lúc đang còn sống nên gặp lại con ta. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, vua gọi đại thần và bảo: ta nghe người ta nói rằng 
Thái tử đã thành Phật, đang ở tại nước Ma Kiệt. Khanh hãy dẫn một ngàn 
người đến nghênh tiếp. Đến nơi, khanh hãy tâu với Thái tử rằng ta đã già 
muốn gặp lại nhau. 


Vâng lệnh vua, đại thần dẫn một ngàn người nối nhau trước sau cùng đến 
nước Ma Kiệt. Đên nơi, họ đên gặp Phật, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rôi 
ngôi qua một bên. 


Quán sát tâm ý một ngàn người này, Thế Tôn thuyết pháp cho họ. Sau khi 
nghe pháp, một ngàn người này liên chứng quả La Hán. Được đức Phật gọi 
thiện lai (hãy đên đây) họ liên đắc giới cụ túc. 


Sau khi đắc quả La Hán rồi, một ngàn tỳ kheo này nhập vào quả thiền định, 
hưởng an lạc của giải thoát và ở lại nơi ấy không muốn trở về nữa. Được vua 
đưa tin đến nhưng họ cứ kéo dải thời gian mãi, không trở về lại không báo 
tin gì trở lại. 


Nhà vua lại sai đại thân đi mời nữa, lần lượt sai đên tám vị, môi vị với một 
ngàn người cùng đi đên gặp Phật và đêu xuât gia chứng quả La Hán, không 
có người nào trở lại báo cho vua biệt. 


Vua lại tính toán rằng ta lại phải sai ai đi đây? 


Khi ấy, có một đại thần tên Ca Lưu Đà Di cùng sinh một ngày với Bồ Tát. 
Vua sai Ca Lưu Đà Di (Kàludày!) đên nghĩnh đón Phật. 


Như tám vị đại thân đã nói ở trước, trước hêt, Ca Lưu Đà Di tâu: xin vua 
cam kêt răng nêu cho xuât gia, thần sẽ đi đón vê. 


Vua đáp: - Tốt. 

Vâng lệnh vua xong, Ca Lưu Đà Di đưa một ngàn người đến đó. Được đức 
Phật thuyêt pháp, họ liên chứng quả La Hán. Được đức Phật gọi thiện lai tỳ 
kheo, họ đặc giới cụ túc. 

Bấy giờ, nhân trông thấy lúa kết hạt, cây cỏ đưới nước trên bờ nở hoa xinh 
đẹp, thời tiết điêu hòa nên Ca Lưu Đà DI nói sáu mươi bài kệ ca tụng đường 


đi. 


Phật biết nhưng cô hỏi: - Này Ca Lưu Đà Di, vì việc gì mà ông ca tụng 
đường đi? 


Ca Lưu Đà Di đáp: - Đại vương Du Đầu Đàn Na sai con đến đây muốn thưa 
chuyện với Phật. 


Phật dạy: - Ông hãy nói đi. 


Ca Lưu Đà Di bạch: - Vua cha nói rằng Ta đã già, lúc đang còn sống muốn 
được gặp Phật, nên sai con đên đây nghênh đón, xin đức Phật thương xót đại 
vương mà đi ngay lúc này. 


Đức Phật bảo: - Này Ca Lưu Đà Di, ông hãy truyền bảo các tỳ kheo răng 
đức Phật muôn du hành, hãy tự chuân bị hành trang đê đi theo Phật. 


Bấy giờ, tại nước Ương Già Ma Kiệt đã có mười ngàn tỳ kheo, từ nước Ca 
Duy La Vệ đên đón Phật có mười ngàn tỳ kheo, tông cộng là hai vạn vị, đêu 
là bậc La Hán. Từ nước Ma Kiệt, họ tuân tự theo Phật ra khỏi thành. 


Nước Ma Kiệt cách thành Ca Duy La Vệ sáu mươi do tuần, Thế Tôn từ từ 
du hành, trãi qua sáu mươi ngày thì đên nước Xá Vệ. 


Bấy giờ, thức ăn mà đức Phật dùng hằng ngày vào buổi sáng đều do phụ 
vương cúng dường. 


Được thức ăn do phụ vương dâng cúng là vì đến giờ thọ trai, Ca Lưu Đà Di 
mặc y mang bát đẳng vân lên không trung, bay đến thành La Vệ (Xá Vệ?) 
bạch phụ vương rằng đức Phật đã đến chỗ...Sau khi dọn ăn cho Ca Lưu Đà 
Di, phụ vương đựng đầy bát thức ăn, trao cho Ca Lưu Đà Di và bảo rằng xin 
đại đức đem bát này dâng lên Phật. 


Cứ như vậy, hằng ngày đi nhận thức ăn cho Phật và sau khi thọ thực của phụ 
vương dâng cúng, Ca Lưu Đà Di tán thán công đức của Phật với phụ vương 
và các Thích tử. 


Nghe tán thán về công đức của Phật, các Thích tử càng táng thêm lòng tin 
bội phần. Họ cùng nhau tập họp và bàn tính rằng đức Phật không ưa sự ồn 
ào, chúng ta nên tìm chỗ yên tịnh lập tỉnh xá cho Ngài. 


Khi ấy Thích tử Di Cù Đà (Nigrodhasakka) có một khu vườn không gần 
cũng không xa (thành phô) quá đê có thê lập tinh xá. 


Các Thích tử đều cùng nhau xuất tài vật để làm tinh xá cho Phật. Sau khi 
tinh xá hoàn thành, phụ vương cùng các Thích tử và mọi người bưng hương 
hoa đi nghênh đón Phật. Đến nơi, phụ vương và những Thích tử (có vai về) 
lớn hơn đức Phật đều không làm lễ Phật, còn những người nhỏ hơn Phật đều 
làm lễ Ngài. 


Thây phụ vương và trong số các Thích tử có người không làm lễ Ngài, biết ý 
họ nên đức Phật bay lên hư không hiện ra mười tám pháp biên hóa như khi 
dùng thân lực đê hàng phục ngoại đạo. 


Thấy thần lực của Phật như vậy, phụ vương và các Thích tử tự nhiên làm lễ 
Phật. Sau khi làm lê, vua Du Đầu Đàn Na bạch Phật răng: Đây là lân thứ ba, 
trầm làm lễ dưới chân Như Lai. 


Ba lân làm lễ dưới chân Phật vào lúc nào? 


- Lần thứ nhất: Khi Phật mới đản sinh, A Di Tương (Asita) nói nếu (thái 
tử) ở tại gia thì làm chuyền luân thánh vương. Nếu xuất gia học đạo thì chắc 
chắn thành Phật. Bấy giờ mặt đất bị chân động. Thấy thần lực như vậy, trằm 
liền làm lễ. 


- Lần thứ hai: Lúc trẫm ra ngoài du ngoạn cày ruộng, Bồ Tát ở dưới cây 
Diêm phù. Khi mặt trời đã xê nhưng bóng cây vân đứng yên không di 
chuyền, che mát trên thân Bồ Tát. Thấy thần lực như vậy, trầm liền làm lễ. 


- Hôm nay, trông thấy thần lực của Phật như vậy, trẫm liền làm lễ, đây là 
lân thứ ba lê sát chân đức Như Lai. 


Khi vua Du Đầu Đàn Na lễ dưới chân đức Như Lai, tất cả các Thích tử đều 
làm lê theo, không một người nào đứng yên cả. 


Từ hư không hạ xuống, đức Phật an tọa trên tòa sư tử. Vua và các Thích tử 
cũng đông thời an tọa. 


Sau khi mọi người đã ôn định thì trời mưa sắc đỏ làm sạch bụi đất. Người 
nào thích ướt thì bị ướt, ai không thích ướt thì tuy trong mưa nhưng không bị 
ướt. Thây thân lực của mưa như vậy mọi người càng thêm hoan hỷ. 


Bấy giờ, đức Phật thuyết pháp cho mọi người. Được nghe Phật thuyết pháp, 
vua và các Thích tử có người đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, cùng nhau lễ 
Phật, đi nhiễu ba vòng rồi từ giã. Vua và Thích tử không có một người nảo 
(nghĩ đến việc) thỉnh Phật thọ trai vào trưa (hôm sau) cả. 


Sáng hôm sau. đến giờ, đức Phật và hai vạn tỳ kheo mặc y mang bát, tuần tự 
trước sau đưa nhau đi vào thành Ca Duy La Vệ. Đên cửa thành, đức Phật suy 
nghĩ: chư Phật thời quá khứ vào thôn xóm của quyên thuộc khât thực như 


thế nào, nên khất thực theo thứ tự hay chọn riêng (từng nhà). Ngài quán sát 
thây răng chư Phật quá khứ đêu khât thực theo thứ tự chứ không lựa chọn. 


Lại nữa, vì để đệ tử Thanh Văn trong tương lai sống theo pháp của Ta cần 
phải khât thực theo thứ lớp. 


Trong thành, nghe đức Phật đưa chúng tăng vào thành khất thực, các Thích 
tử đều mở rèm cửa ra để xem Phật khất thực. Đang ở trên lầu, nghe đức Phật 
vào thành khất thực, mẹ La Hầu La (Ràhulamàtà) suy nghĩ rằng khi chàng 
còn ở nhà, đội mão thiên quan, trang sức anh lạc, cỡi xe bằng bảy báu, ngàn 
xe vạn ky mã hộ vệ trước sau khi đi lại. Nay, chàng cạo bỏ râu tóc, mặc ca 
sa, bưng bát đi khất thực, ta hãy xem có đẹp (như trước đây) không? 


Sau khi suy nghĩ, vén rèm ra nhìn, bà trông thấy đức Phật phóng ánh sáng 
năm màu, chiếu tỏa trên đất như dung kim (nước vàng nâu chảy). Thấy như 
vậy rồi, Da Thâu Đà La (Yasodharà) vào tâu vua rằng con đại vương đang 
vào thành khất thực. 


Nghe tâu, vua vội vàng đi ra, đến øặp Phật và thưa rằng: - - Đại đức khất thực 
làm cho trầm xấu hồ. Trẫm có thể cung cấp cho Đại đức và tất cả đệ tử, cần 
gì phải khất thực. 

Đức Phật đáp: - Giòng họ của ta là như vậy. 


Nhà vua lại bạch Phật: - Giòng họ Sát ĐỀ Lợi của ta không có khát thực, tại 
sao lại nói giòng họ của ta như vậy? 


Đức Phật đáp rằng: - Chư Phật quá khứ là giòng họ của ta chứ không phải 
giòng họ Sát Đê Lợi. 


Vì nhà vua, đức Phật nói kệ: 
Đứng dậy không biếng nhác 
Luôn đi theo pháp thiện 
Hành pháp được an ôn 
Đời này và đời sau. 
Nghe kệ xong, nhà vua đắc Tu Đà Hoàn đạo. 


Đức Phật lại nói thêm kệ cho vua: 


Hành pháp là hành thiện 
Không hành theo pháp ác 
Hành pháp được an ôn 
Đời này và đời sau. 


Sau khi nghe bài kệ thứ hai, vua lại đắc Tu Đà Hàm đạo. 


Đức Phật lại thuyết cho vua nghe kinh Bồn Sanh Cù Ma Ba La 
(DhammapàlaJàlaka - Hộ pháp bôn sanh). 


Sau khi nghe kinh, vua đắc A Na Hàm đạo. Khi vua lâm chung, ngay dưới 
lọng trăng (đang làm vua), được nghe Phật thuyêt pháp, vua đác quả A La 
Hán và nhập Niêt Bàn. 


Bấy giờ, vua thỉnh bát của Phật, thỉnh Phật và tăng, đích thân dẫn đường, 
mời lên thượng điện dọn các món ăn thơm ngon cúng dường. 


Sau khi Phật thọ trai xong, các thể nữ trong cung nghe Phật thọ trai xong, 
bảo với mẹ La Hầu La rằng chúng ta hãy đến lễ bái và chào hỏi đức Thế 


Tôn. 


Mẹ La Hầu La bảo các thể nữ rằng nếu Phật từ mẫn ta thì tự đến thăm ta, 
chứ ta không thê đi. 


Các thê nữ cùng nhau mang hương hoa đến lễ bái Phật. 


Sau khi các thể nữ ra đi, mẹ La Hầu La suy nghĩ rằng nếu Phật đến đây thì ta 
lạy sát chân Ngài. 


Sau khi thọ trai, trao bát cho vua cha, đức Phật dẫn hai đệ tử A La Hán có 
thần túc đến chỗ mẹ La Hầu La. Ngài bảo cả hai rằng nếu mẹ La Hầu La lễ 
bái cúng dường thì để tuỳ ý bà ấy chứ đừng ngăn trở. 

Họ đáp: - Lành thay! 


Vào phòng mẹ La Hầu La, Đức Phật trãi tọa cụ ra và ngồi xuống. 


Thấy Phật đã an tọa, mẹ La Hầu La vội đưa hai tay nâng chân Phật rồi đặt 
đâu mình vào mà làm lê. 


Thấy. mẹ La Hầu La làm lễ Phật, vua bạch Phật: - Thế Tôn, đối với Phật, mẹ 
La Hầu La rất tôn trọng. 


Phật đáp: - Đối với Ta, mẹ La Hầu la không chỉ tôn trọng trong đời này. 
Vua hỏi: - Vậy đã tôn trọng vào đời nào? 
Nhân đó, đức Phật thuyết kinh Bản Sinh Khẩn Na La (Candakinnarajảtaka). 


Ngay ngày hôm ấy (nhà vua) muốn đem năm pháp đưa vương tử Nan-đà lên 
làm vua. Năm pháp ây là (Pancamangalàni: 1-Kesavissajja, 2-Pattabandha, 
3-Gharamangala, 4-ÄAvàhamangala, 5- Chattamangala). 


1. Kết tóc. 

2. Trang sức thêm tâm vải (biêu hiện vương quyền). 
3. Trang trí cung điện. 

4. Cưới vợ. 

5. Dựng lọng riêng. 


Đức Phật đưa bát cho Nan Đà. Ý không muốn đi nhưng vì tôn trọng đức 
Phật nên Nan Đà miễn cưỡng đi theo. Theo Phật vê đên chùa, ý Nan Đà 
không muôn xuât gia. 


Quán sát duyên đời trước của người này sẽ chứng La Hán nên Phật cô ép 
Nan Đà xuât gia. Vào đên nước Ca Duy La Vệ, vào ngày thứ hai Đức Phật 
mới độ Nan Đà, vào ngày thứ bảy độ La Hâu La. 


Pháp sư hỏi: - Làm sao độ được La Hầu La? 


Đáp: - Khi Phật vào thành khất thực, mẹ La hầu La đưa cậu ấy lên lầu. 
Trông thấy Phật từ cửa số, mẹ La Hầu La bảo cậu ấy rằng đấy là cha của 
con. 


Bà ta trang điểm cho La hầu La với chuỗi anh lạc và bảo rằng hãy đến gặp 
cha con để xin vật báu. Khi còn ở nhà, cha con có kho vật báu lớn, nay 
không biết ở đâu, con hãy đến xin, thưa với cha rằng con muốn dựng lọng 
lên làm vua chuyên luân, cha hãy ban cho con vật báu. 


Vâng lệnh mẹ, La Hầu la đến gặp đức Phật. Khi bước vào bóng của Phật, La 
Hâu La thưa răng bóng của sa môn thật là mát mẻ an lạc. 


Sau khi thọ trai, đức Phật trở về chỗ ở. La Hầu La liền đi theo Phật và xin 
vật báu nhưng đức Phật vân im lặng. 


Như vậy, khi La Hầu La từ từ đi theo về chuà, đức Phật trải tọa cụ, sau khi 
an tọa bảo La Hầu La rằng: - - Dưới gốc cây Bồ đề, Ta được vật quý báu này. 
Đây là tài sản quý báu nhất trong tất cả các vật báu. Con có muốn được nó 
không? 


La Hầu La đáp lời Thế Tôn: - Thưa Sa môn, con rất muốn. 


Gọi Xá Lợi Phất đến, đức Phật bảo vị này rằng: - Thầy hãy độ La Hầu La 
xuât gia. 


Xá Lợi Phất đáp: - Lành thay! Thế Tôn. 

Xá Lợi Phất liền độ La Hầu La xuất gia. 

Nghe La Hầu La xuất gia, vua Du Đầu Đàn Na rất buồn rầu, vội vàng đến 
gặp Phật và thưa rằng nêu ai (muốn) xuất gia phải thưa với cha mẹ trước, 
được đồng ý mới cho xuất gia, nêu cha mẹ không đồng ý thì xin Phật đừng 
độ họ. 

Do đó, trong luật có nói rằng cha mẹ không đồng ý thì không được xuất gia. 
Nêu cha mẹ cho phép, đã xuât gia, sau đó lại hoàn tục. Sau đó muôn xuât gia 
lại, phải thưa với cha mẹ, nêu không được đông ý thì cũng không được xuât 


g1a lại. 


Có người muốn cầu xuất gia, tỳ kheo hỏi cha mẹ ông có cho phép xuất gia 
không? 


Đáp: - Không cho. 
Tỳ kheo nói: - Nếu cha mẹ không cho thì không được xuất gia. 
Người kia bảo với tỳ kheo rằng nếu không độ tôi xuất gia thì tôi sẽ đốt chùa. 


Gặp trường hợp nạn như vậy thì độ họ xuất gia, không phạm. 


Nếu ở địa phương khác, nước khác (với chỗ cha mẹ đang ở) mà độ họ xuất 
g1a thì không cân phải hỏi cha mẹ. 


Hết phần nhân duyên La hầu La xuất gia (Ràhulavatthukathà nitthìtà). 
-0ooOOO- 


Sa di làm mười điều ác (nàsananga) thì phải bị trục xuất. Mười điều ấy là 
giết hại, trộm cắp, hành dâm, nói dối, uống rượu, hủy báng Phật, hủy báng 
Pháp. hủy báng Tăng, tà kiến, phá hoại (tịnh hạnh) tỳ kheo ny. Trừ trường 
hợp phá hoại tịnh hạnh của tỳ kheo ny vĩnh viễn không được xuất gia (lạ1) 
còn chín điều kia nếu biết cải hối, không tái phạm thì được xuất gia lại. 


Người nào bị mười ba chướng ngại này (dù) được người khác làm thây cho 
thọ giới cụ túc cũng không đắc giới. Làm thầy giáo thọ, tự mình yết ma, 
được người yết ma (cũng không thành tựu). 


Xuất gia có ba loại trộm: 


1. Trộm hình dạng. 
2. Trộm sự hòa hợp. 
3. Trộm cả hình dạng và sự hòa hợp 


( Tayo theyyasamvàsakà: I.Lingtthenaka. 2.Samvàsatthenaka. 
3.Ubhatthenaka). 


- Trộm hình dạng là gì? Nghĩa là không có thầy mà tự xuất gia, không y cứ 
vào tuôi hạ của ty kheo, không nhận sự lê bái theo thứ bậc, không tham dự 
các pháp sự của tăng, không thọ nhận tât cả lợi dưỡng. Đây là trộm hình 
dạng. 


- Trộm sự hòa hợp là gì? Có thầy cho xuất gia thọ mười giới nhưng chưa thọ 
giới cụ túc, đến địa phương khác tự tuyên bố mình có mười hạ, hay hai mươi 
hạ, nhận sự lễ bái của người theo thứ bậc, vào tăng dự bố tát và tất cả các yết 
ma khác, theo thứ tự nhận sự tín thí của người khác. Đây gọi là trộm sự hòa 
hợp. 


- Trộm cả hình dạng và sự hòa hợp là gì? Không có thầy mà tự xuất gia, 
nhận tuổi hạ theo thứ tự, tham dự vào tất cả yết ma, nhận sự cúng đường và 
lễ bái của người. Đây gọi là trộm hình dạng và trộm hòa hợp. 


Đối với người trộm hình dạng, không tham gia các pháp sự, không nhận tín 
thí của người, không nhận lễ bái, nễu muốn xuất gia lại và thọ giới cụ túc thì 
được. 


Nêu xuât gia vì tỊ nạn, vì đói nghèo, không tham dự tât cả các pháp sự, sau 
khi hêt nạn, hêt đói nghèo, nêu muôn xuât gia, thọ giới cụ túc thì được. 


Tỳ kheo nảo thật có một tuổi hạ lại nói đối là hai hạ, để dựa theo hai tuôi hạ 
mà nhận lợi dưỡng, phạm tội tính theo (giá trị) tiên (của lợi dưỡng). 


Tỳ kheo nào thoát y trong nước đề tắm, tức nói lõa hình tốt, nếu muốn đi đến 
với ngoại đạo (Titthiya) mỗi bước phạm (một) Đột Cát La. Giữa đường, hối 
hận trở lại, sám hối tội Đột cát la thì được ở lại (với tăng). Nếu đã đến chỗ 
ngoại đạo và nghe ngoại đạo thuyết pháp nhưng không. chấp nhận nên sám 
hồi trở về, sám hối tội Đột cát la thì được ở. Nếu vào chỗ ngoại đạo, nghe họ 
nói pháp và ưa thích, chấp nhâïn pháp của ngoại đạo, cho đến bứt đi một sợi 
tóc, vì sợ đau nên hối hận trở về thì bị đuổi luôn. 


Hết phần xuất gia trở lại và độ ngoại đạo (xuất gia) (Ttthiyapakkamanakàla). 
-ooOoo- 


Không được độ rồng (rắn, Naga) xuất gia. Vì sao? Vì rồng (rắn) không thể 
đặc thiên định, đạo quả. 


Rồng có năm trường hợp không thê bỏ thân rồng. Những gì là năm? 


1- Khi giao phối. Nếu (rồng) với rồng cùng giao phối thì hiện trở lại thân 
rồng. Nếu giao hợp với người thì không trở lại thân rông. 

2- Khi thọ sanh không bỏ thân rông. 

3- Khi thay da. 

4- Khi ngủ. 

5- Khi chết. 


Đây là năm trường hợp không bỏ thân rồng. 


Ca Lâu La cho đến Thích Đề Hoàn nhân cũng không được xuất gia, không 
được thọ giới cụ túc. 


Hết phần nói về rồng (Tiracchànagatavatthukathà nitthìtả). 
-ooOoo- 


Không được độ người giết cha, mẹ. Trong pháp xuất gia của đức Như Lai, 
không độ người giết cha mẹ. Nếu giết cha mẹ súc sanh thì được xuất gia. 


Đúng là cha mẹ mà tưởng chăng phải cha mẹ nên giết thì cũng không được 
xuât gia. 


Không được độ cho xuất gia người giết bậc A La Hán. Nếu giết người bạch 
y thế tục đã đắc quả A La Hán thì cũng không được xuất gia. Nếu giết bậc 
đã chứng ba quả Thánh dưới (La Hán) thì không bị ngăn xuất Đa. Nếu tưởng 
là súc sanh mà giết vị La Hán thì không phạm (việc ngăn xuất gia) nhưng vì 
nghiệp chướng nặng nề nên không được độ người khác. 


Phá hoại (tịnh hạnh) tỳ kheo ny. Hành dâm vào (một trong) ba chỗ của tỳ 
kheo ny, đêu gọi là pháp hoại (tịnh hạnh của) tỷ kheo ny. Nêu chỉ vuôt ve tỳ 
kheo ny thì không bị ngăn xuât gia. 


Nếu bắt buộc tỳ kheo ny mặc y phục thế tục rồi cưỡng dâm cũng gọi là phá 
hoại tỳ kheo ny, không được xuât gia. 


Nếu tỳ kheo ny thích mặc y phục thế tục thì người cùng hành dâm không bị 
ngăn xuât gia. 


Người phá hoại tịnh hạnh của tỳ kheo ny lần thứ nhất thì không được xuất 
gia. Người phá hoại lân thứ hai (cũng với tỳ kheo ny ây) thì không bị ngăn 
xuât gia. 


Nếu hoại Thức Xoa Ma Na ny, Sa di thì không bị ngăn xuất gia. 


Không được độ xuất gia người phá tăng. Thế nảo là phá tăng? Người cố 
châp vào mười tám việc, được can gián ba lân mà không bỏ. 


Hai căn có ba trường hợp: 


I- Tự thọ thai, làm cho người khác thọ thai. 
2- Tự thọ thai, không thê làm cho người khác thọ thaI. 
3- Không thê tự thọ thai, có thê làm cho người khác thọ thai. 


Cả ba hạng người này đều không được xuất gia, thọ gIới cụ túc. Nếu họ đã 
thọ giới cụ túc thì phải đuổi về. Nếu không có hòa thượng thì không được 
cho thọ giới cụ túc. Nếu cho thọ giới cụ túc thì (tăng) bị tội Đột Cát La, 
người thọ được đắc giới. Nếu hòa thượng là hoàng môn, truyền giới cho 
người, người thọ được đắc giới nhưng tăng (làm thầy) đều bị tội. 


Người không có y bát thọ giới cụ túc, đắc giới, tăng làm thầy bị tội. 


Được phép hai đến ba người thọ giới cụ túc một lần, đều đồng một tuôi hạ, 
đông thời gian, không được lạy nhau. 


Đồng một hòa thượng, một thầy yết ma, được phép cho ba người thọ giới 
cùng một lúc, đông đắc giới lạp một lúc, không ai lớn hay nhỏ cả. 


Hòa thượng là tiếng nước ngoài, Hán dịch là biết tội, biết không tội. 


Sau khi thọ giới phải biết lấy cỡ bóng. Lấy cỡ bóng nghĩa là đứng thắng, bắt 
đầu từ bước chân, cỡ bóng dài ngắn tùy theo bóng của thân (để xác định giờ 
thọ giới theo bóng mặt trời -- người dịch). 


Sau khi dạy họ xác định (giờ) theo bóng, dạy họ biết về thời gian, hoặc mùa 
xuân, đông hay hạ. Sau đó, dạy họ vê ngày tháng (thọ giới). Thứ đến, dạy họ 
số lượng tăng chúng (truyền giới) khi họ thọ giới. Thứ đến dạy họ pháp tứ y, 
rồi đến tứ trọng. Sau khi họ thọ giới, bảo người mới thọ giới đi thắng ra phía 
trước. 


Hết phần thọ giới Kiền độ (Mahàkkhamdhakassa atthavanna pathànà). 


-OoOOo- 


Giới tướng (nimitta) và Cương giới (sima) 


Bấy giờ, đức Phật ở thành La Duyệt - thành Vương Xá (Ràjagaha) - nước 
Ma Kiệt (Magadhà). Cả ba danh hiệu này đông một nghĩa. Hán dịch là thành 
Vương Xá, phiên âm theo nước ngoài là La Duyệt thành. Chữ La (Ràjan) 


nghĩa là vương (vua), chữ duyệt (Gaha) nghĩa là xá (nhà) nên gọi là thành La 
Duyệt. Ma Kiệt là phiên âm theo ngoại quốc và cũng là danh hiệu đầu tiên 
của nước này. 


Giới tướng (Nimitta) như tướng cương giới của núi, lớn như núi Tu DI, nhỏ 
thì lớn như con voi gọi là tướng của núi. 


Tướng cương giới của đá: lớn như con bò, nhỏ chừng 30 cân. Đá nắm tản 
mạn không được lây làm cương giới, nên chọn đá cô định đê làm tướng 
CƯƠng SIới. 


Tướng cương giới rừng: không được lấy rừng cỏ, rừng tre làm tướng cương 
giới. Vì sao? Cỏ và tre ruột trông không có lõi cứng nên không được lầy làm 
tướng Cương gIới. 


Tướng của rừng: Tướng của rừng lớn được rộng đến trăm do tuần, rừng nhỏ 
nhất là bốn cây mọc liên tiếp nhau, cũng gọi là tướng cương giới của rừng 
cây. Không được lây cây khô làm tướng cương giới. Cây lớn cỡ như cây 
Diêm Phù lớn, cây nhỏ (phải) cao chừng tám tắc, hình dạng lớn như cái bát 
thì được lấy làm tướng cương giới. Nếu không có cây mọc tự nhiên, cũng 
được lẫy cây trồng làm tướng cương giới. 


Cương giới (bằng) đường đi: Dường đi vào ruộng, đường đi đến giếng để lấy 
nước, đường đi ra sông đề lẫy nước. Đường cùng không được lây làm cương 
giới. Đường lớn là đường đi xe hay đi bộ. Đường ngăn cho đến đi qua ba 
hay bốn thôn đều được lây làm tướng cương giới. 


Tướng cương giới (bằng) tổ kiến: Lớn như núi, nhỏ thì cao chừng tám tắc, 
đêu được lây làm tướng cương giới. 


Tướng cương giới sông: Nếu gặp vua tốt trị nước thì năm ngày mưa một lần. 
Nước sông do mưa này thì không được lây làm tướng cương giới. Nếu suốt 
cả bốn tháng không mưa mà nước này vẫn chảy không ngừng và sâu hai 
thước (thước Tàu, khoảng 0,6m) thì được lẫy làm tướng cương giới. 


Cương giới bằng tướng nước: Nếu là ao nước tự nhiên thì được lây làm 
tướng cương giới, nêu nước chảy thông vào ruộng, hoặc cống chứa đầy nước 
đều không được lẫy (tướng nước ấy) làm tướng cương giới. Trên đây là tám 
loại tướng của cương gIới. 


Kết giới tướng (Simamandala) có năm loại: Vuông, tròn, hình cái trống, hình 
bán nguyệt, góc nhọn. 


Đã y theo tướng để kết cương giới rồi, nếu sau đó tướng ấy bị mất thì cương 
giới không mât. Nêu có người đào đât (chỗ giới tướng) đên tận mạch nước 
đi nữa cũng không mât tướng của cương giới. 


Nếu kết tiểu cương giới thì không được thuyết dục (Chanda). Kết giới để bố 
tát thì được thuyêt dục. 


Kết giới trường (Sima) (phạm vi) nhỏ nhất cũng phải chứa đủ hai mươi mốt 
ngƯỜI. 


Kết giới trường xong, sau đó xây nhà che lên trên, cương giới không mắt. 


Sau khi kết tiểu giới, trong đó lại xây lầu ba tầng thì (tầng) dưới đất đến tầng 
cao nhât đêu đông một giới. 


Nếu núi đá trên rộng dưới nhỏ, kết giới ở phần trên , có tỳ kheo ở phần dưới 
thì cũng không trở ngại. 


Sau khi kết giới, nước ngập thành hố (che khuất mặt bằng cũ) và có nước 
chảy, biệt rõ vị trí (của cương giới cũ) chôn trụ vững làm gác ở trên, làm 
pháp sự vân được (thành tựu). 


Sau khi kết giới, nước xoi mòn mặt đất thành lỗ, hang, không mất tướng 
cương giới. Tỳ kheo có thân thông ở giữa không trung nơi chô trông của lô 
hang, hoặc ở dưới đât (trong hang ây) cũng không được làm pháp sự riêng. 


Trong giới trường, có cây to, nhánh dài đưa ra ngoài cương giới. Khi làm 
pháp sự, tỳ kheo không được ở trên cây vì ngăn việc làm pháp sự , nên gọi vị 
ấy xuống. Nếu tỳ kheo có thần thông đang ở trên hư không giữa đất trống thì 
không ngăn việc làm pháp sự. Nếu góc y của vị ấy còn chấm dưới đất thì 
ngăn pháp sự, nên gọi vị ấy xuống. 


Kết cương giới để bố tát, rộng nhất là ba do tuần (1 do tuần - yojana # 7 
miles P I,609m x 7 x 3 # 34 km. Xem Pàli-English Dictionaty, trang 559 - 
người dịch), không được lớn hơn, nêu lớn hơn không thành cương giới nữa, 
bị tội. 


Cương giới trừ xóm nhà dân và khu vực ngoài xóm (khu vực quanh xóm là 
vùng đất trống) trong tầm ném đá của người trung bình. Nếu tỳ kheo kết 
cương giới rồi, ngay tại phi giới của tỳ kheo ny, trên cương giới của tỳ kheo 
ny, được kết giới thêm lên mà cương giới của tỳ kheo ny không bị mất. Tỳ 
kheo ny cũng được kết giới chồng lên trên cương giới của tỳ kheo tăng mà 
cương giới của tỳ kheo tăng không bị mắt. 


Cương giới A Lan Nhã: Cương giới A Lan Nhã nhỏ nhất là trong chu vi bảy 
Bàn-đà-la (Abbhantara) (Tương đương 84m, Yết-ma yếu-chỉ trang 79, chú 
thích 5). Một Bàn-đà-la bằng hai mươi tám khủy tay (Hattha). Người không 
đồng ý thì ngoài 28 khủy tay có thê làm pháp sự. 


Không được lấy nước sông suối (làm tiêu tướng để) kết cương giới (quy 
định vì chúng luôn di chuyên). 


Cương giới tự nhiên trong nước. (Phạm vi từ chỗ ngồi) tạt nước hay ném cát 
ra ngoài (đến nơi rơi xuống). Nếu không có tỳ kheo ngăn chặn, nước thường 
chảy dù sâu hay cạn đều có thể làm cương giới tự nhiên, không được lấy 
nước thủy triều làm cương giới. 


Nếu bố tát trên thuyền, nên thả neo giữ thuyền lại, hoặc cắm cọc giữ thuyền 
lại nhưng không được dùng dây cột vào bờ. Nếu bờ bị sụp lở, có rễ cây lớn 
nằm trong nước thì không được cột thuyền vào rễ cây ấy. Nếu trong (phạm 
vi) tầm tạt nước (đề kết ĐIỚI) CÓ rễ cây (từ bờ mọc ra) thì phải chặt đi. Nếu 
không chặt thì (do rê cây ây làm cho thủy giới) cùng cương giới trên mặt đất 
liền nhau. Trong nước có đá, có cây hoặc gỗ nổi thì đều thuộc về cương giới 
của nước. 


Câu thứ nhất nói về phi pháp biệt chúng. Thế nào là phi pháp biệt chúng? 
Bốn tỳ kheo cùng ở chung một trú xứ, một người nhận dục, ba người kia 
thuyết giới Ba la đề mộc xoa (Patimokkha), hoặc 3 người mà một người thọ 
dục, hai người thuyết giới Ba la đề mộc xoa, thì gọi là phi pháp, cũng gọi là 
biệt chúng. Đây gọi là phi pháp biệt chúng. 


Cầu thứ hai phi pháp hòa hợp chúng: Có bốn tỳ kheo cùng ở chung một trú 
xứ, bốn người cần phải thuyết đủ Ba la đề mộc xoa nhưng không thuyết giới 
đủ lại tác pháp ba người hay từng người đối thủ thuyết giới. Đây gọi là phi 
pháp hòa hợp chúng. 


Câu thứ ba: pháp biệt chúng là ở một trú xứ có bốn tỳ kheo mà một người 
thọ dục, ba người đôi thủ thuyệt giới; hay ba tỳ kheo mà một người thọ dục, 
hai người đôi thủ thuyêt giới thì gọi là pháp biệt chúng. 


Câu thứ tư: Có bốn tỳ kheo ở chung một trú xứ cùng nhau hòa hợp thuyết Ba 
La đê mộc xoa, hoặc ba tỳ kheo hòa hợp thuyêt tam ngữ bô tát (nói ba lân 
thanh tịnh - người dịch). Đây gọi là pháp hòa hợp chúng. 


Bồ tát ngày mười sáu: Đây gọi là hòa hợp bồ tát. Theo bản luật Phạn ngữ 
(Pàli), vào ngày 16 tháng 5 là tiền an cư, (từ 17 tháng 5 đến) 16 tháng 6 là 
hậu an cư. Trong thời gian an cư, có nhần duyên phải dời đi (nơi khác) 
không có tội nhưng không thành an cư (không tính tuổi hạ). Không được an 
cư ở đất trồng, không được an cư dưới gốc cây, dù, lọng 
(Uposathakkhandhakavannanà dutiyà) 


Dưới chân có lông (Pàdatalesu lomàni): lông ấy màu biếc (Anjanavanna) 
như màu thiên thanh nhờ nhân đời trước nên được quả báo như vậy. 


Hỏi: - Do tạo nghiệp gì mà được quả báo ấy? 


Đáp: - Thời quá khứ Thủ Lung Na này (Sona) ở chung với tắm vạn người. 
Trong tám vạn người này, cậu ta lớn nhất. Cậu ta cùng con các trưởng giả 
dựng một căn nhà cỏ (Pannasàlà) cho vị Phật Bích Chi và thỉnh vị này an cư 
ba tháng mùa hạ. Bấy giờ, Thủ Lung Na đem một tắm thảm Khâm bà la 
băng lông dê trãi trước nhà cỏ ấy để cho vị Phật Bích Chi kia lau chà chân. 
Nhờ quả báo ấy, nên dưới chân mọc lông (đẹp ấy). Tám vạn người con 
trưởng giả nhờ cúng dường Phật Bích Chi nên đời này cũng sinh làm bạn 
thân (với Thủ Lung Na). Đến gặp vua, tại sao Thủ Lung Na cùng đi với tám 
vạn người bạn? 


Nêu vua mời riêng Thủ Lung Na, sợ anh ta sẽ lo sợ nên ra lệnh cho tám vạn 
người con trưởng giả cùng đi đên gặp vua. 


Năm tượng vương: Một voi cha có sáu voi mẹ (cái) nên gọi là tượng vương. 
Có năm con tượng vương như vậy. 


Giầy đép da Na La Phú La (Ganamga nùpàhana, Ekapalàsika): là loại giày, 
dép da bọc cả gót chân (Sabbapitaka upàhana) 


Dép da hình sừng nai: may da thành hình sừng nai (mũi cong lên?). 


Dép da A La Lê (Khallikabaddha upàhana): đép có gắn lông voi chung 
quanh. 


Dép da Phúc La bạt đà la (Putabaddha upàhana) giày may bằng da và bông 
vải cùng các tạp vật khác, làm cho ở giữa cong lên. 


Dép da Chơn Thệ Lê: làm bằng cỏ đan lại. 


Dép da đan chung quanh: đan chung quanh bằng đuôi lông công, hình dáng 
như lông công. (Cammakkhandhakavannanà pancamìmitthità) 


Bấy giờ, tại thành Vương xá có một thiếu nữ tên Bà La bạt Đề (SàlavatI) 
xinh đẹp vô cùng, được vua Bình Sa (Bimbisàra) lây làm kỹ nữ. Nhà vua 
đưa ra một trắm ngàn tiên vàng, các quan và trưởng giả cùng đưa ra hai trắm 
ngàn tiên cùng nhau đóng góp cho cô gái này đê làm nhà ở, y phục, xe cộ, 
vườn chơi, ao tăm, các loại âm nhạc.(Cô này sinh con và vứt bỏ bên đường). 

Kỳ Bà (Jivaka): phiên âm tiếng nước ngoài, Hán dịch là Đồng Tử sống (hoạt 
đồng tử). Tại sao ĐỌI là Đồng tử sống? Bấy ØiỜ, VàO sáng sớm, vương tử Vô 
Úy cỡi ngựa muốn đến gặp nhà vua. Trên đường đi, thấy hài nhi, vương tử 
hỏi người bên cạnh rằng đứa bé này chết hay sống. 

Người bên cạnh đáp: - sống. 

Do đó gọi là Đồng tử sống. 


Vương tử hỏi răng mẹ nó sinh ra tại sao vứt bỏ trên đường đi? 


Đáp: - Đây là luật lệ của kỹ nữ. Nếu sinh con gái thì họ dạy tập theo nghề kỹ 
nữ, nêu sinh con trai thì vứt đi. Do đó, đưa bé này bị vứt trên đường. 


Vương tử Vô Úy bồng đứa bé đem về nuôi, dần dần lớn lên, nhận làm con. 
Hỏi: tại sao đồng tử Kỳ Bà không học kỹ thuật khác? 


Đáp: thời quá khứ, có đức Phật hiệu Liên Hoa. Bấy giờ, có một thầy thuốc 
thường xuyên cúng dường đức Phật Liên Hoa. 


Thấy như vậy, Kỳ Bà suy nghĩ rằng làm thế nào mà trong đời tương lai ta 
cũng cúng dường đức Như Lai như thầy thuốc này. Sau khi nghĩ như vậy, 
Kỳ-bà cúng dường đức Phật suốt trong bảy ngày rồi đến gặp đức Phật, lạy 
sát chân Ngài, bạch rằng con nguyện trong đời tương lai sẽ làm người thầy 
thuốc giỏi để cúng dường đức Phật cũng như người thầy thuốc đang cúng 
dường đức Phật vậy. 


Phát nguyện xong, Kỷ Bà từ giả. Sau khi qua đời, Kỳ Bà sinh lên cõi trời, 
hết phước cõi trời lại sinh xuông loài người, cứ luân chuyên như vậy cho 
đến lúc đức Phật Thích Ca xuất thế, do nguyện đời trước dắt dẫn nên không 
học nghề khác mà chỉ học nghè thầy thuốc. 


Hỏi: - Vì sao Kỳ Bà giỏi về ngành thuốc? 

Đáp: - Khi Kỳ Bà đến học với thầy thuốc, Thiên Đề Thích thấy người này 
nêu thành đạt vê y học thì chắc chăn sẽ cúng dường Phật. Do đó, Thiên Đê 
Thích nhập vào thân của thây dạy Kỳ bà đê dạy Kỳ Bà. Trong bảy tháng, Kỳ 
Bà học hêt cả nghệ của thây. Sau bảy tháng ây, Thiên Đề Thích lại tiêp tuc 
dạy nghê. Hêt bảy năm, thành tựu được nghê y, Kỳ Bà trở vê nước. 

Tại sao Kỳ Bà trị bệnh trên đường đi? 


Vị thầy dạy nghĩ rằng: Đây là vương tử, không thiếu tài vật, nếu trở về nước 
thì không còn nhớ đên ân của ta. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, vị thầy dạy chỉ cho bộ y phục cũ chứ không cho 
lương thực. 


Sau khi từ giã thầy trở về, đi đến giữa đường bị đói bụng, ngang qua một 
làng xóm, Kỳ Bà hỏi thăm người trong làng răng ở đây có a1 bị bệnh không? 


Người làng đáp: Nhà trưởng giả... có người bệnh. 

Kỳ Bà liền chữa trị cho họ, và được (thù lao) vật quý giá. 

Kỳ Bà suy nghĩ: Ta trị một người bệnh mà được vật quý báu như vậy, nếu trị 
cho nhiêu người bệnh sẽ được vô sô vật báu. Ta được như vậy là nhờ ơn của 


thầy dạy. 


Có mười lăm cách cho, được nhận sự dâng cúng: 


1- Trong cương giới của giới trường (Khandasìmà). 
2- Vùng ngoại cương giới (Upacàra phi cương giới). 
3- Cương giới cùng bồ tát (Sammànasamvàsa). 

4- Cương giới không mắt y (Avippavàsa). 

5- Cương giới La Bà (Làbha - hưởng lợi chung). 

6- Cương giới tụ lạc (Gàma). 

7- Cương giới làng (NIgama). 

8- Cương giới quốc độ (Nagara - thành phố lớn). 

9- Cương giới a Bàn Đà La (Abbhantara - quy định). 
10- Cương giới tạt nước (Udakukkhepa). 

11- Cương giới nhà dân cư (Jinapada). 

12- Cương giới La Na (Rattha - cả xứ sở, cả nước ). 
13- Cương giới A La Xà (RaJJa - của vua). 

14- Cương giới đảo (Dipa). 

15- Cương giới thiết vi (Cakkavàla thế giới, trái đất). 


Đây là mười lăm loại cương giới được nhận dâng cúng. Các vị nên biết: 

1. Cương giới của giới trường ở trên đã giải thích. 

2. Vùng (ngoạn) phi cương giới: hoặc ở giảng đường hoặc ở trai đường đang 
phân y, trong tâm ném đá của một người khỏe mạnh, tùy theo cương giới lớn 
nhỏ (ngoài đường ranh đã ân định) đêu có vùng cương giới ném đá, tỳ kheo 


nào vào bên trong vùng này đêu được phân y. 


3. Giới đồng bồ tát: Tỳ kheo nào vào trong cương giới bố tát đều được phân 
chia. Đây gọi là cương giới bô tát. 


4. Cương giới không mất y: Nếu vào trong cương giới không mất y thì đều 
được phân chĩa. 


5. Cương giới La Bà: Vua hay đại thần làm nơi dừng nghĩ cho các tỳ kheo, 
hoặc chừng mười do tuân dựng trụ đê làm tiêu tướng. (Họ quy định răng) 
trong phạm vi những trụ này, nêu có vật dâng cúng thì đêu thuộc vê chúng 
ta. 


6. Cương giới tụ lạc: có phố chợ thì gọi là cương giới tụ lạc. 


7. Cương giới làng xóm: không có phố chợ gọi là cương giới làng xóm. 


8. Cương giới quốc độ: có thành ấp thì gọi là cương giới quốc độ. 
9. Cương giới A Bàn Đà La: cương giới nơi A Lan Nhã. 
10. Cương giới tạt nước: cương giới (đang trên) thuyền. 


11. Cương giới nhà dân cư: từ phía Đông đến Tây thành phố gọi là cương 
giới dân cư ở. 


12. Cương giới La Na: cương giới cả quốc độ. 

13. Cương giới A La Xà:cương giới do một vị vua thống lĩnh. 

14. Cương giới đảo: một hòn đảo giữa biển, gọi là cương giới đảo. 
15. Cương giới thiết vi là cương giới một núi Thiết vi (cả thế giới). 


Nếu thí chủ nói dâng cúng cho chúng tăng trong giới trường thì (vật dâng 
cúng) thuộc chúng tăng giới trường còn ở cương giới bô tát thì không được. 


Nêu họ nói dâng cúng cả cương giới (của tăng thì) cả cương giới ném đá ở 
đó đều được phân chia. 


Nếu họ nói dâng cúng cho cương giới bố tát thì cương giới đồng lợi dưỡng 
cũng được phân chia. 


Nếu họ nói dâng cúng cho (tăng) ở cương giới không mất y thì ở cương giới 
bô tát và cương giới lợi dưỡng cũng được phân chia, trừ cương giới tụ lạc 
(nêu có) ở trong cương giới bô tát thì không được phân chìa. 


Nếu họ noí dâng cúng cho cương giới tụ lạc, trong cương giới tụ lạc nếu có 
cương giới bô tát dù lớn hay nhỏ cũng đêu được phân chia. 


Nêu họ nói dâng cúng cho cương giới thôn xóm, trong thôn xóm có cương 
giới bô tát và các tiêu giới đêu được phân cha. 


Nếu họ nói dâng cúng cho cương giới (thành ấp) của quốc độ thì tất cả 
cương giới (thành âp) ở quôc độ đêu được phân chia. 


Nếu họ nói dâng cúng cho cương giới A Lan Nhã, thì chỉ nơi A Lan Nhã 
được, còn các cương giới khác không được phân chia. 


Nếu họ nói dâng cúng cho cương giới tạt nước thì chỉ trong cương giới tạt 
nước được hưởng, ngoài ra không được. 


Nêu họ nói dâng cúng cho cương giới dân cư thì nêu có cương giới nào 
trong cương giới của dân cư thì cũng được phân chia. 


Nếu họ nói dâng cúng cho (cương giới) La Na thì (trong) cương giới cả một 
quôc độ đêu được. 


Nếu họ nói dâng cúng cho cương giới A Xà La thì chúng tăng ở trong một 
quôc độ do một vị vua thông lãnh đều được phân chia. 


Nếu họ nói dâng cúng cho chúng tăng cả hai đảo là đảo Sư Tử và đảo thuộc 
đất Diêm Phù Lợi thì tùy theo chúng tăng hiện hữu, dù nhiều hay ít đều lấy 
mỗi đảo một nữa (số tăng). Nếu đất Diêm Phù Lợi có năm người, đảo Sư tử 
có trăm ngàn người thì cũng chỉ lẫy một nữa số lượng (vật ấy). 


Nếu họ nói dâng cúng cho chúng tăng trong cương giới của tăng thì tỷ kheo 
nên hỏi họ răng cương giới có nhiều loại, vậy dâng cúng vật ây vào cương 
giới nào? Nếu họ đáp không biết mà chỉ nói rằng dâng cho chúng tăng trong 
cương giới thì tất cả chúng tăng trong cương giới ấy đều được chia phần. 


Biệt trú xứ đồng lợi dưỡng là trong (một hay cả hai) trú xứ được lợi dưỡng 
thì đêu cùng nhau phân chia. 


Tăng được thí: nếu có người nói xin dâng cúng cho tăng thì đánh khánh lên 
tập họp chúng tăng lại, ai đên thì được phân chia. 


Nếu thí chủ đem đến một tắm y bồ thí cho tăng và đưa cho một tỳ kheo, tỳ 
kheo nào nhận lây lại nói răng tôi đáng được nhận thì đó là sự nhận lãnh xâu 
ác. 


Thế nào là sự nhận lãnh tốt đẹp? Sau khi nhận y rồi, đánh khánh tập họp 
chúng tăng lại, sau khi tăng đã họp, dùng vật màu vàng việt sô lượng (vị 
được) phân chia, không được phá (vật ra). 


Bắt đầu từ thượng tọa, (tỳ kheo nhận vật) trình vật ra (và thưa rằng) đây là 
phân của thượng tọa, ngài có nhận không? 


Thượng tọa đáp phần này tôi không nhận, xin dâng cho trưởng lão. 


Như vậy cho đến thượng tọa thứ hai, thứ ba đều nói không lẫy, xin dâng cho 
trưởng lão... cho đên (hêt) các vị hạ tọa cũng như vậy thì tỳ kheo ây được 
nhận vật. Đây gọi là sự nhận lây tôt đẹp. 


Nếu trú xứ có một tỳ kheo, thí chủ đem y đến bố thí cho một tỳ kheo. Tỳ 
kheo này nên đánh khánh tập họp tăng lại. Nếu có tỳ kheo nào đến thì cùng 
nhau phân chia, không có tỳ kheo nào đến thì được nhận với tâm niệm 
miệng nói nhận một mình. 


Nếu thí chủ dâng y này đến tăng thì tỳ kheo (đang tu hạnh) nhận y phấn tảo 
không được nhận (y ây). 


Nếu có người vào trú xứ và dâng cúng cho tăng, đánh khánh tập họp chúng, 
có các tỳ kheo ở ngoài đến nối tiếp nhau trong tầm tay, kéo dài đến trăm do 
tuần, vị ở đầu đã vào trong cương giới thì vị cuối cùng (tuy ở ngoài giới) 
cũng được chia phần. Tại sao? Vì nối tiếp nhau không gián đoạn nên được 
phân chia. 


Nếu có người dâng cúng cho cả hai bộ tăng, bất kế số người nhiều ít cũng 
đều phân làm hai phần. Giả như một trăm tỳ kheo ny mà chỉ có một tỳ kheo 
thì (tỳ kheo ấy) cũng được phân một nữa phần. Nếu có một trăm tỳ kheo mà 
chỉ có một tỳ kheo ny thì (ny ấy) cũng được phân một nữa phần. 


Nếu họ dâng cho tăng túi đựng bát, túi đựng dép, túi lọc nước, kim, dao nhỏ, 
gậy, quạt thì ty kheo thọ y phân tảo được phép nhận. 


Nếu thí chủ đem vật đến (với ý định) dâng cho một người lại nói dâng cho 
tăng thì (ty kheo nào) theo thứ lớp của tăng được nhận một phân ây, không 
được nhận riêng. 


Nếu họ dâng cho Phật với cả tỷ kheo và tỳ kheo ny thì làm sao phân chia? 
Hãy phá làm hai phân, một phân dâng cho đức Phật, một phân dâng cho tỳ 
kheo tỳ kheo ny (rôi họ) cùng phân cho nhau (theo như trên). 


Nếu có người dâng cho chúng tỳ kheo với một vị pháp sư và đức Phật thi 
làm sao phân chia? Chia đêu (ba phân) cho đức Phật, một tỳ kheo pháp sư và 
chúng tỳ kheo. 


Nếu có người đem thức ăn uống đến cúng Phật và tăng thì đem bát (ấy) đặt 
trước đức Phật và theo thứ tự phân chia. 


Thức ăn của Phật thì ai được ăn? Nếu có tỳ kheo thị giả của Phật thì được 
ăn. Nêu không có tỳ kheo thị giả của Phật mà có cư sĩ áo trăng làm thị giả 
cho Phật thì cũng được ăn. 


Nếu thí chủ dâng cúng cho tăng (tiền) an cư xong thì người hậu an cư không 
được nhận, người bị đứt hạ cũng không được nhận. 


Nếu vào thời gian Đông-phân, thí chủ nói dâng cúng cho tăng an cư xong thì 
tăng tiên hậu an cư đều được phân, trừ người bị đứt hạ không được phân. 


Nếu họ nói dâng cúng cho chùa... phòng... thì tùy theo lời thí chủ mà tăng ở 
những nơi ây được phân. 


Nếu họ nói dâng cúng cho tăng an cư thì người tiền an cư, hậu an cư hay phá 
hạ đêu được phân. 


Nếu thí chủ nói dâng cúng cho người hậu an cư vào tháng Ca Đề (Kattika) 
thì người hậu an cư được phân còn người tiền an cư không được. 

Nếu ở trong thời gian Xuân phân, thí chủ nói dâng cúng cho tăng an cư, nên 
hỏi họ rằng dâng cúng cho tăng đã an cư xong hay tăng sẽ an cư. Nếu họ đáp 
rằng dâng cho tăng sẽ an cư thì tăng an cư trong tương lai (mùa hạ sau) sẽ 
được phân. 


Nếu tỳ kheo nói với thí chủ rằng trong tương lai e có nạn giặc nên không thể 
quản lý được, thí chủ bảo phân chia thì tùy theo thí chủ nên được phân. 


Nếu thí chủ nói: vị nào ăn thức ăn của tôi thì được dâng y, vị nào không ăn 
thì không được thọ. Nêu họ nói: tôi dâng thuôc... thì cũng như vậy. 


Chỉ thị dâng cúng: tùy theo chỗ nào được chỉ thị thì chỗ ấy được y. 


Hết phần Kiền Độ về y (Cìvarakkhandhakavannanà nitthità). 


-ooOoo- 
Dược Kiên độ 
(về sử dụng thuốc; thuốc ở đây kể cả thức ăn như sữa, đường vv...) 
Cơm Câu Bạt đà la: cơm băng gạo lúa tẻ. 
Tu Bộ là canh đậu xanh. 
Kiết La là măng tre. 
Na Nậu là loại thuốc ở nước ngoài, không hiểu. 
Khư Xà ny (Khajja) chỉ cho tất cả các loại trái. 


Ha Lê lặc (Haritaka) lớn như trái đại táo, vị chua đắng, uống vào lợi cho tiêu 
hóa. 


Tỳ Ê lặc (Vibhitaka) là trái dư cam tử, ở đất Quảng Châu có (trái này), hình 
dạng lớn như trải đoác núi. 


Thuốc Chất đa la: tên một loại thuốc ở nước ngoài. 

Thuốc Già bà: tên thuốc ở nước ngoài. 

Bà Lợi bà bà: là hạt cải. 

Nị cự: là loại thuốc nước ngoài chuyên trị độc, đất Hán không có. 
Đà Bà Xà: thuốc xông khói. 

Kỳ la Xà na kỳ (KaJana) loại đá đỏ. 

Thuốc trị mắt là Đà bà xà đà bà (Anõjana). 

Xà Na: sống trên đất. 


Kỳ la xà na: sông dưới nước. 


Long (rồng, rắn) thân dài không có chân. 

Đối với thịt sư tử, voi, ngựa, rồng, rắn, chó không được ăn, không được 
dùng da, lông. Khi được bât kỳ loại thịt gì thì cũng phải hỏi (là thịt gì), nêu 
không hỏi phạm tội Đột Cát La. 

Để mất (thất thủ?) La Ma: cá sấu. 


Tại Quảng Châu có hắc thạch mật chính là đường mía, cứng như đá nên gọi 
là đá ngọt (Phànmtta). 


Già ny: là mật (Madhu). 

Ô Ba Đà phả ny: phả ny là cục đường mía mỏng. 

Lẫy phòng bên cạnh kết làm tịnh thất (Kappiyakuti - phòng để đồ vật đúng 
pháp của tăng) khi bãt đâu dựng trụ, nên đào hô trước và đặt trụ gân hô, tỳ 
kheo đứng chung quanh nâng trụ lên và nói răng làm tịnh thât cho tăng 
chúng. Nói ba lân và khi nói xong trụ đá cũng đã được được dựng lên. Đên 
trụ thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng nói như vậy. Nêu chỉ nói cho một trụ, cũng 


thành tịnh thất. 


Nếu đã thành thất rồi, vậy tác tịnh như thế nào? Nên gọi chủ thất đến và nói 
răng thât này chưa tịnh, ông hãy tác tịnh cho tăng chúng. 


Thí chủ nói như vây: xin dâng cúng tịnh thất này cho chúng tăng, các ngài 
sử dụng tùy ý. 


Làm như vậy thì thành tịnh thất. 
Nếu khi làm tịnh thất mà không có thí chủ thì tác tịnh như thế nào? 


Nếu tụ lạc ấy có người kỳ lão thì gọi họ lại (và nói rằng) phòng này chưa tác 
tịnh, thỉnh ông làm tịnh chủ. 


Nếu thí chủ không biết cách nói, tỳ kheo nên dạy họ nói rằng đây là tịnh 
thât, xin dâng cho chúng tăng, tùy ý sử dụng. 


Làm như vậy xong thì thành tịnh thất, được sử dụng tùy ý về việc chứa đựng 
thứa ăn uông, không bị tội ngủ chung với thức ăn, nâu thức ăn trong cương 
giới (của tăng). 


Trái diêm phù (Jambu) lớn như trái hồng táo màu đỏ sậm, chua ngọt. 


Xá lầu Ca (Sàlùkapàna) dùng ngó sen xanh (Uppala), ngó sen đỏ (Kumuda) 
giã nát lọc lây nước trong, gọi là nước ngó sen. 


Ba Lậu Sư (Phàrusaka) giống như trái am la (Amba - xoài). 


Tất cả trái cây đều được dùng làm nước phi thời, chỉ trừ bảy loại mễ cốc. Tất 
cả các loại lá đều được dùng phi thời, chỉ trừ rau khoai nước (rau dụ). Tất cả 
các loài hoa đều được dùng phi thời trừ nước hoa Ma Đầu 
(Madhukapuppharasa - mật làm băng bông cây madhuka). (Nước) trong các 
loại quả đều được dùng, trừ (nước) sáu loạitrái cây như trái Ta La (thốt nốt), 
trái dừa, trái Ba La Nại (?), trái bầu ngọt, dưa đông. dưa ngọt (Tàla, 
Nàilikèra, Panasa, LabuJa, Alàbu, Kumbhanda, Pussaphara, Tipusaphala, 
Elàlaka) không được dùng phi thời. Tất cả các loại đậu không được dùng 
(làm) phi thời (dược) . 


Vật dụng chứa nước (được dùng bằng) gỗ, đất nung, sắt, không được dùng 
các loại khác. 


Nếu tự gieo trồng (cây trái) trên đất chúng tăng thì chia cho tăng một nửa số 
thu hoạch. Nếu tăng gieo trồng (cây trái) trên đất cá nhân thì cũng nên chia 
cho tăng một nửa (số thu hoạch). 
Hết phần Dược Kiền Độ (Bhesajjakkhandakavannanà nitthitả). 
Chú Giải Luật Thiện Kiến 
- Quyên 17 - 
-ooOoo- 


Quyển thứ mười tám 


Kiên độ vê y Ca Thi Na (Kathina). 
Hỏi: - Bao nhiêu người thì được thọ y Ca Thị Na? 


Đáp: - Tối thiểu là năm người tiền an cư mới được thọ y Ca Thi Na. Người 
phá an cư, người hậu an cư, người ở trú xứ khác không được. Nếu trú xứ 
không đủ năm người thì được phép mời chúng tăng ở chùa khác đến cho đủ 
túc số để thọ. Tỳ kheo khách đến cho đủ túc số thì không được thọ (chia 
phân y). 


Nếu trú xứ có bốn tỳ kheo và một Sa di, an cư sắp xong, cho sa di ấy thọ đại 
giới đê đủ túc sô năm người thọ y Ca Thị Na. VỊ tân tỳ kheo ây cũng được 
thọ. 


Một tỳ kheo và bốn sa di thọ đại giới cũng như trên. 


Một trú xứ có năm hay trên năm tỳ kheo nhưng không biết cách thọ y Ca Thi 
Na, được phép thỉnh một tỳ kheo biết pháp ở trú xứ khác đến tiễn hành pháp 
yết ma thọ y Ca Thi Na. (Vị ấy) được phép tiễn hành pháp yết ma nhưng 
không được chia phần y. 


Pháp sư nói: - Người nào được phép dâng y Ca Thị Na cho chúng tăng? 


Đáp: - Y của cả bảy chúng và y của chư thiên đều được nhận để làm y Ca 
Thị Na. 


Nếu người không hiểu cách làm y Ca Thi Na đến hỏi thì tỳ kheo nên dạy họ. 
Y Tăng Già Lê (y nhiều lớp), Uất Đa La Tăng (y vai trái) hay y An Đà Hội 
(y nội), bất kỳ loại nào cũng được thọ làm y Ca Thi Na. 


Vào ngày 16 khi minh tướng xuất hiện, đem vải đề may y Ca thi na đến giao 
cho tăng. Tỳ kheo nên nói với chủ y rằng cần có số lượng kim, chỉ và tỳ 
kheo làm y, nhuộm y. 


Nghe xong, thí chủ nên cúng dường thức ăn uống theo (số lượng) tỳ kheo 
làm y. Người thọ y Ca thi na cho tăng phải biết cách thức thọ y. Nếu là vải 
may y, trước tiên phải giặt sạch đưa cho nhiều tỳ kheo cùng nhau cắt, ráp, 
may lại và ngay ngày hôm ấy phải nhuộm, làm dấu xong rồi thọ. 


Nếu có nhiều người đưa y Ca thi na đến, chỉ thọ một y, phần còn lại thì phân 
chia, nên yêt ma đê thọ. 


Tăng đem y Ca thi na dâng cho ai? Nên dâng cho vị mà y bị rách. Nếu số tỳ 
kheo có y hư rách nhiêu thì chọn vị giả đê dâng. Nêu không có vị già thì 
chọn lớn tuôi hạ nhât, không được dâng cho người tham lam keo kiỆt. 


Phật bảo các tỳ kheo: - Nên thọ trì pháp yết ma về y Ca thi na như vậy. 


Trong luật đã nói răng nếu y (may) chưa xong thì gọi một tỳ kheo khác cùng 
làm cho xong, không được nói (mình có) đạo đức đê trở ngại việc may y, trừ 
người bệnh. 


Pháp sư nói: - Tại sao đối với y Ca thi na có sự ân cần như vậy? Vì được chư 
Phật khen ngợi. 


Thời quá khứ, đức Phật hiệu Liên Hoa có đệ tử Thanh văn tên Tu Xà Đa. VỊ 
này làm y Ca thi na chưa xong (trong ngày) nên được đức Phật sai một vạn 
sáu ngàn tỳ kheo tập trung đên cùng (giúp) làm y Ca thi na. 


Sau khi được làm xong, vị tỳ kheo trì y xả y Tăng Già Lê đang thọ trì (và nói 
rằng) đây là y Ca thi na, tôi xin thọ trì - nói ba lần như vậy. Sau khi nói ba 
lần, đặt y này trên người, mặc y bày vai trái đi đến trước thượng tọa, chắp 
tay hướng về chư tăng thưa rằng đại đức, con theo đúng pháp thọ trì y Ca thi 
na của tăng, xin tăng tùy hỷ. 


Vị thượng tọa đứng dậy, mặc y bày vai trái, chắp tay hướng về Tăng mà nói 
răng trưởng lão thọ trì y Ca thi na này của tăng đúng pháp, tôi xin tùy hỷ. 


Tuần tự đến các vị hạ tọa cũng nói như vậy. Chư tăng hay nhiều người đều 
không được thọ y Ca Thị Na. Y Ca thi Na chỉ được thọ với một người. Chư 
tăng, nhiêu người tùy hỷ theo thì sau đó cũng thành tựu y Ca thị Na. 


Nếu người nào đem cả ba y dâng đến tăng để làm y Ca thi Na và họ nói rằng 
vị nào thọ y Ca thi Na thì được cả ba y (này) thì tùy theo lời thí chủ mà dâng 
cả ba y đên người thọ y, các vị khác trong tăng không được nhận. 


Y Ca thi Na được thọ xong, chư tăng được dâng các lợi dưỡng, vật thường 
thì được phân chia, vật quý trọng thuộc vê tứ phương tăng. 


Nếu trong một cương giới bố tát có nhiều trú xứ thì không được thọ y Ca thi 
Na riêng, nên hòa hợp lại một chỗ đề theo pháp thọ một y Ca thi Na, không 
được may sẵn, chỉ nên (đo) lẫy dấu sẵn, người được giữ y mang y chưa may 
Ta ngoài Cương ØIới. 


Ngoài cương giới là chùa khác. 


Pháp sư nói: (người được chọn) thọ y Ca thi Na rồi, nhận lây (vải may y) và 
ra ngoài cương giới (đên chùa khác đê làm y).(2) 


Vì muốn sống an lạc nên không có ý trở lại: tỳ kheo ra khỏi cương giới rồi, 
thây trú xứ (mới) có phòng ở tôt, nên có ý không trở lại thì bị mât trú xứ 


trước, sau đó mât công đức y... Các cău văn khác trong luật đã nói rõ. 


Ta không (nhận) làm y và cũng không trở về: nếu đã có ý nghĩ này thì cả trú 
xứ và công đức y đều mật. 


Mắt do (không đúng với) thời gian làm y: người được làm y, trước mất trú 
xứ, sau đó mât y công đức. 


Mật do nghe: trước mât y công đức, sau mât trú xứ. 
Không còn sự mong câu (có đủ vải đê may y): trước mật trú xứ, sau khi mât 
sự mong câu (vả!) thì lại có (vải) theo sự mong câu hoặc là có (vải) nhưng 


không do mong câu. 


Văn này trước sau thay đôi nhau nên thành nhiêu câu chứ không có ý nghĩa 
sâu xa, trong luật đã nói rõ. 


Hết phần Kiền Độ Ca thi Na (Kathinakkhandhakavan-nanà nitthità). 

-ooOoo- 
Người đang hành pháp biệt trú, nếu có người thỉnh hoặc cho người khác thọ 
giới thì được phép tạm thời ngừng hành pháp, sau khi xong việc trở lại tiêp 


tục hành. 


Khi xả hành pháp (biệt trú) nên nói thế này: tôi xin xả pháp Ba Lị Bà Sa 
(parivàsa - hành biệt trú), nói ba lân. 


Đối với việc hành biệt trú pháp Ma Na Đỏa (Mànatta - tùy thuận sự giáo dục 
của Tăng), người đang chấp hành pháp này mà các tỳ kheo (ở đó) đi vắng 
hết, thì chỉ cân tâm niệm răng nếu có tỳ kheo đến, ta sẽ thưa (với họ). Nếu 
trong suốt sáu ngày (hành pháp này) không có tỳ kheo nào để thưa trình thì 
cũng được xuất tội. 

Nếu trong chùa có nhiều tỳ kheo lai vãng nên khó thưa trình, vào ngày được 
xả hành pháp, khi minh tướng chưa xuất hiện, đưa bốn hay năm tỳ kheo ra 
ngoài cương giới, ngoài tầm đá ném, người thọ hành pháp bạch tăng rằng 
con hành pháp đã qua... ngày, còn lại... ngày. 


Nếu trong cương giới có tỳ kheo đi ra đến nơi đang hành pháp thì nên bạch 
(với họ). Nêu không bạch thì bị mât đêm (sô ngày đã hành pháp). 


Nếu có tỳ kheo đi theo, thọ hành pháp xong, khi họ trở về nên để lại một vị 
chờ minh tướng xuât hiện đê xả hành pháp rôi cùng nhau vê chùa (làm) theo 
như pháp trước đây, đủ sáu đêm thì được xuât tội. 


Pháp xuât tội trong luật bản đã nói rõ nên không nêu ra nữa. 


Bấy giờ, tại một trú xứ ở Câu Diệm Di có hai tỳ kheo: một vị luật sư, vị kia 
là kinh sư. 


Một hôm, vào nhà xí, sau khi sử dụng chậu nước để rửa xong, vị kinh sư 
không đô nước (thừa) ra và úp chậu xuông. Vào nhà xí, thây còn đê nước 
thừa trong chậu rửa, vị luật sư hỏi kinh sư răng ai vào nhà xí mà không đô 
nước thừa và úp chậu xuông? 

VỊ kinh sư đáp: - Chính tôi. 

Vị luật sư hỏi: - Thầy biết tội tướng không? 

Vị kinh sư đáp: - Tôi thật không biết tội tướng. 

Luật sư nói rằng: - Thầy phạm tội Đột-cát-la. 


Vị kinh sư nói: - Nếu phạm tội Đột-cát-la thì tôi phải sám hồi. 


Luật sư nói: - Thầy có cố ý làm không? 


Kinh sư nói: - Không cố làm. 
Luật sư: - Nếu không cô ý làm thì không có tội. 
VỊ kinh sư nghe rõ lời luật sư nói là không có tội. 


Trở về phòng, vị luật sư nói với đệ tử của mình rằng: vị kinh sư kia không 
biệt phạm, chăng biệt không phạm. 


Nghe thầy mình nói như vậy, đệ tử vị luật sư nói với đệ tử vị kinh sư rằng 
thây ông không biêt phạm hay không phạm gì cả. 


Nghe như vậy, đệ tử vị kinh sư đên nói với thây mình về sự việc ây. 


Nghe đệ tử mình nói, vị kinh sư bảo họ răng luật sư này trước đây nói ta vô 
tội, nay lại nói ta có tội, luật sư ây nói dôi. 


Nghe thầy mình nói như vậy, đệ tử của kinh sư nói với đệ tử luật sư rằng 
thây ông phạm tội nói dôi. 


Nghe nói như vậy, đệ tử vị luật sư đem thưa lại thầy mình. Cứ như vậy, sự 
việc này lan rộng ra trở thành cuộc tranh cãi lớn. Sau đó, vị luật sư tìm được 
lỗi của kinh sư nên tập họp tăng để cử tội vị này và tác pháp yết ma cử tội. 
Do đó, trong luật nói hòa hợp cử tội. 


Hỏi: - Tại sao bằng năng lực thần thông, đức Phật rời chỗ ngồi đi đến nước 
Xá Vệ mà không nói với các tỳ kheo? 


Đáp: - Nếu ở giữa chúng tăng, đức Phật làm vị phán quyết thì người thắng lý 
sẽ hoan hỷ, người thua lý sẽ nói răng đức Phật thiên vị cho nhóm người kia 
và phi báng Như Lai rằng Ngài có yêu thương và ghét bỏ. Do phỉ báng Phật 
nên khi qua đời họ bị đọa địa ngục. Cho nên đức Phật rời chỗ ngồi ra đi mà 
không chịu phán quyết cho họ. 


Hết phần Kiên Độ về Câu điệm di (Kosambhikkhandh-akavannanà nitthità). 
-ooQOo- 


Phần Chiêm ba kiền độ không giải thích (Campeyyak-khandhakavannanà 
nitthità). 


Tranh cãi nhau bằng lời thì diệt bằng hai pháp tỳ ny (là) hiện tiền tỳ ny 
(Sammukhảvinaya) và đa mích tỳ ny (Yebhuyyasika-phán đoán theo số 
đông có đạo đức). Ưùc niệm tỳ niệm (Sativinaya) chỉ áp dụng cho bậc tỳ 
kheo ái tận cho đến bậc A Na hàm chứ không dùng cho phàm phu. 


Đa mích tỳ ny là đến khắp nơi tìm các vị tỳ kheo biết pháp để phán quyết 
nên gọi là đa mích (tìm nhiêu) tỳ ny. 


Ma Di (Màtika) là hai bộ ba la đề mộc Xoa (giới bản của tăng và ny). 


Nếu hành Xá La (Salaka-thẻ bỏ phiếu) mà bên nhiều thẻ (là) phi pháp thì thu 
thẻ xướng lên răng sáng mai tiên hành phát thẻ lại. 


Trong thời gian đó, lại tìm kiếm những người cùng phe như pháp. 


Nếu thượng tọa lấy thẻ phi pháp thì người đếm thẻ nói nhỏ riêng răng 
thượng tọa tuôi già sao năm lây thẻ phi pháp như vậy, nên bắt lây thẻ đúng 
pháp. 


Hết phần bảy pháp diệt sự tranh cãi (Satta adhikaranasamathà). 


-OoOOo- 


Kiên độ về tỳ kheo ny 


Tại sao đức Phật không cho người nữ xuất gia? Vì cung kính pháp vậy. Nếu 
độ cho người nữ được xuất gia thì chánh pháp chỉ tồn tại được năm trăm 
năm. Do đức Phật chế tám pháp tôn kính cho tỳ kheo ny nên chánh pháp lại 
được tồn tại một ngàn năm. 


Pháp sư nói: - Sau một ngàn năm, Phật pháp bị diệt tận (phải không?)). 


Đáp: - Không phải bị diệt tận, trong một ngàn năm (đầu có người) đắc tam 
đạt trí; trong một ngàn năm tiếp theo đắc ái tận A la hán, không có chứng 
tam đạt trí; trong một ngàn năm tiếp theo đắc A Na Hàm; trong một ngàn 
năm sau nữa chứng Tư Đà Hàm; trong một ngàn năm nữa chứng Tu Đà 
Hoàn; học pháp trong năm ngàn năm tiếp theo, trong năm ngàn năm này có 
đắc đạo; sau năm ngàn năm này có học mà không đắc đạo; sau một vạn năm 


(10,000) kinh sách bằng văn tự đều bị tiêu diệt hết, chỉ còn có biểu hiện sự 
cạo tóc, mặc pháp phục mà thôi. 


Hết phần kiền độ tỳ kheo ny. 
-ooOoo- 

Vật có giá trị lớn không được phân chia: không được đem ruộng vườn, ao 
giêng của tăng bán đôi lây vật khác, chỉ trừ trao đôi (vật cùng loại).Những 
vật của tăng như giường, tòa ngôi, vật dụng không được phân chia, không 
được bán, trừ trao đôi. Ông đựng thuôc nhỏ mắt, cây Táy tai, kim chỉ, dao 
nhỏ, khóa cửa, tích trượng, tiêu hoàn(?) vật dụng băng sắt thì được phân 
chia, những vật dụng khác không được phân chia trừ dao (búa) chẻ cây chà 
răng, trừ dao nhỏ, dép da, dù thì được phân. 
Nếu có người dâng cúng tre, cỏ và đất thì không được phân, dâng thuốc thì 
được phân, dâng tủ rương thì không được phân. Nêu họ dâng vật dụng trong 
phòng tăng thì không được phân chia gì cả, trừ ông đựng dâu. 
Hết phần kiền độ về pháp (Vattakkhandhaka). 
Phụ lục 


-OoOOo- 


Phẩm Đại đức Xá Lợi Phất hỏi Ô Ba Ly vê luật hành 
(Nam truyền luật tạng, tập 5, trang 329, V.3-§). 
Phần Kệ tụng: 
Xá Lợi Phất hỏi Ô Ba Ly (U-bà-li, Upali): 
Bao nhiêu tội về thân 
Bao nhiêu tội về miệng 
Che dâu bao nhiêu tội 


Xúc chạm bao nhiêu loại? 


Ô Ba Ly nói kệ đáp với Xá Lợi Phất: 


Do thân có sáu tội 

Tội miệng cũng có sáu 
Che dấu có ba tội 

Xúc chạm có năm tội. 


Câu hỏi 2: 


Trời sáng bao nhiêu tội? 

Ba lần xướng, bao tội? 

Mắy trường hợp tám việc 

Tất cả tụ bao nhiêu? (Sabbasamgaho - tất cả học xứ) 


Đáp: 


Trời đã sáng, ba tội. 
Ba lần xướng có hai 
Đây là một tám sự 
Một gồm tất cả sự 


Hỏi 3: 


Như Lai kiết giới rõ 
Luật có bao nhiêu tướng 
Tội trọng luật mấy loại 
Dấu tội thô mấy loại? 


Đáp: 


Như Lai phân biệt dạy 

Luật gồm có hai tướng 

Tội trọng luật có hai (Ba-la-di + tăng tàn) 
Dấu tội thô cũng hai. 


Hỏi 4: 


GIữa tụ lạc bao tội 
Qua sông có bao nhiêu 
Ăn thịt gì Thu Lan 
Thịt gì Đột-cát-la? 


Đáp: 


Giữa tụ lạc có bốn 
Qua sông cũng có bốn 
Một loại thịt Thu Lan 
Chín loại Đột-cát-la. 


Hỏi 5: 


Đêm, nói chuyện mấẫy tội? 
Ngày, nói chuyện mẫy tội? 
Đem cho bao nhiêu tội? 
Nhận lấy bao nhiêu tội? 


Đáp: 


Ban đêm, nói hai tội 
Ngày, nói cũng hai tội 
Đem cho có ba tội 
Nhận lẫy có bốn tội. 


Hỏi 6: 


Mắy tội đối thủ sám? 
Mấy tội phải yết ma? 
Làm rồi không thể sám 
Như Lai đã chế rõ. 


Đáp: 
Năm tội sám hối được 
(Thứ?) sáu tội phải yêt ma 
Một tội không thê sám 
Như Lai phân biệt kêt. 
Hỏi 7: 


Quan trọng, luật có mấy? 
Phật dạy nghiệp thân miệng 


Vị phi thời mấy loại 
Mây loại tứ yêt ma? 


Đáp: 


Luật do hai quan trọng (thân miệng) 
Thân miệng cũng như vậy 

VỊ phi thời một loại 

Một bạch tứ yết ma 


Hỏi §: 


Ba-la-di mấy loại 

Bao nhiêu đất hòa hợp 

Bao nhiêu đêm thất dạ (mắt ngày) 

Kết hai ngón mấy giới?(Ny. Ba-dật-đề 5) 


Đáp: 


Ba-la-di có hai 

Đất cộng trú có hai 
Mắt đêm cũng có hai 
Giới hai ngón có hai 


Hỏi 9: 


Đánh thân có mấy loại 
Có mấy loại phá tăng 
Tội bắt đầu bao nhiêu 
Tác bạch rồi bao nhiêu? 


Đáp: 
Đánh thân có hai loại 
Nhân phá tăng có hai 
Mới làm có hai tội 


Bạch rôi cũng có hai. 


Hỏi 10: 


Sát sanh có mấy tội 

Tội trọng miệng mấy loại 
Mắng chưởi bao nhiêu loại 
Làm mai có mấy loại? 


Đáp: 


Sát sanh có ba tội 

Tội trong miệng có ba 
Mắng chưởi cũng có ba 
Làm mai có ba tội. 


Hỏi l1]: 


Thọ đại giới mây người 
Yết ma gồm mây loại 
Đuôi hắn có mấy loại 
Thuyết một lời mấy loại? 


Đáp: 


Không thọ với ba người 
Yết ma gồm ba người 
Đuổi hắn cũng có ba 
Một lời cũng có ba 


Hỏi 12: 


Giới trộm có mấy tội 
Giới dâm có mấy tội 
Có giết có mấy loại 
Ném bỏ có bao nhiêu? 


Đáp: 


G"ới trộm có ba tội 

Giới dâm có bốn tội 

Giết đúng có ba tội 

Vì vứt bỏ có năm 

(vứt bỏ cho chết có 5. Xem luật tạng Nam truyền, trang 338 - chú 5) 


Hỏi 13: 


Dạy giới tỳ kheo ny 
Mấy Ba Dạ, Đột Kết 
Bao nhiêu mới dự vào 
Y có bao nhiêu loại? 


Đáp: 


Trong việc dạy giới ny 
Ba Dạ, Đột kết la. 

Có bốn tin Phật dạy 
Cho y, hai loại tội. 


Hỏi 14: 


Phật dạy ny có mây 
Ba la Đề có mây 

Ăn hạt giống có mây 
Ba-dật-đẻ, đột La? 


Đáp: 


Phật dạy pháp của ny 
Ba La Đề có tám 

Ba Dạ Đà, Đột kết 
Vì ăn dùng hạt sống. 


Hỏi l5: 
Đi có bao nhiêu tội? 
Đứng có bao nhiêu tội? 
Ngôi có bao nhiêu tội? 
Ngủ có bao nhiêu tội? 


Đáp: 


Khi đi có bốn tội 
Khi đứng có bôn tội 


Khi ngôi có bôn tội 
Khi ngủ có bôn tội. 


Hỏi l6: 


Bao nhiêu Ba-dật-đề? 

Tất cả không một loại 
Chăng trước cũng chắng sau 
BỊ phạm cùng một lúc. 


Đáp: 


Có năm Ba-dật-đề 

Loại này không phải một 
Chăng phải trước hay sau 
Bị tội trong một lúc 


Hỏi l7: 


Bao nhiêu Ba-dật-đề 

Tất cả chắng phải một 
Không trước cũng chăng sau 
Bị tội trong một lúc? 


Đáp: 


Có chín Ba-dật-đề 

Chăng phải cùng một loại 
Chăng trước cũng chắng sau 
Bị tội trong một lúc. 


Hỏi 18: 
Bao nhiêu Ba-dật-đề 
Chăng phải cùng một loại 
Sám hôi băng (thân?) miệng 


Như Lai giảng dạy rõ? 


Đáp: 


Có năm Ba-dật-đề 

Chẳng phải cùng một loại 
Sám hồi bằng một lời 
Như Lai giảng dạy rõ. 


Hỏi 19: 


Bao nhiêu Ba-dật-đề 
Chăng phải cùng một loại 
Sám bằng bao nhiêu lời 
Như Lai giảng dạy rõ? 


Đáp: 


Có chín Ba-dật-đề 

Chăng phải cùng một loại 
Sám hồi bằng một lời 
Như Lai đã dạy rõ. 


Hỏi 20: 


Bao nhiêu Ba-dật-đề 
Chẳng phải cùng một loại 
Sám hồi bằng tên riêng 
Như Lai đã dạy rõ? 


Đáp: 


Có năm Ba-dật-đề 

Chẳng phải cùng một loại 
Sám hồi bằng tên riêng 
Như Lai giảng dạy rõ. 


Hỏi 2]: 


Bao nhiêu Ba-dật-đề 
Chăng phải cùng một loại 
Sám hồi tên tánh tụ 

Như Lai đã giảng rõ? 


Đáp: 


Có chín Ba-dật-đề 

Chăng phải cùng một loại 
Sám hồi bằng tên tụ 

Như Lai đã giảng rõ. 


Hỏi 22: 


Khuyên ba lần mấy tội 
Vì ăn có bao nhiêu 
Khi ăn có bao nhiêu 
Do ăn có bao nhiêu? 


Đáp: 


Lần thứ ba ba tội 
Vì ăn có sáu tội 

Khi ăn có ba tội 
Năm lọa! gây tội ăn. 


Hỏi 23: 


Tất cả quá ba lần 

Nơi phạm tội có mây 
Hỏi tội bao nhiêu (người) 
Tránh sự có bao nhiêu? 


Đáp: 


Tất cả quá ba lần 

Có năm trường hợp tội 
Khéo đáp tội năm người 
Gây tránh sự năm người. 


Hỏi 24: 
Luận sự bao nhiêu người 


Diệt bằng bao nhiêu pháp 
Mây trường hợp vô tội 


Có mây chỗ thành thiện? 


Đáp: 


Quyết sự phải có năm 
Dùng năm người để diệt 
Năm hạng người thanh tịnh 
Theo ba chỗ thành thiện. 


Hỏi 25: 


Đêm, thân phạm mây tội 
Ngày, thân phạm mây tội 
Khi thấy bao nhiêu tội 
Khất thực bao nhiêu tội? 


Đáp: 


Đêm, thân phạm hai tội 
Ngày, thân phạm hai tội 
Khi thấy bị một tội 
Khất thực có một tội. 


Hỏi 26: 


Biết ân có mây lọai 

Theo người thành sám hối 
Bị đuổi có bao nhiêu 
Thiện hạnh có bao nhiêu? 


Đáp: 


Biết ân có tám lọai 

Theo người thành sám hối 
Bị đuôi có ba hạng 

Bốn mươi ba thiện hạnh. 


Hỏi 27: 


Bao nhiêu chỗ nói đôi 


Bảy ngày có bao nhiêu 
Mây pháp Ba La đê (xá ny) 
Sám hôi có mây hạng? 


Đáp: 


Nói đối có năm chỗ 
Pháp bảy ngày có hai (Nam-Luật 5, trang 33, 3 dòng 10) 
Mười hai Đề xá ny 
Sám hối lại có bốn. 


Hỏi 28: 


Nói dối có mây phần 

Bồ tát có mây phần 

Sứ giả có mấy phần 
Ngoại đạo có mấy pháp? 


Đáp: 


Tám phần thành nói dối 
Bồ tát cũng có tám 
Sứ giả cũng có tám 
Ngoại đạo có tám pháp. 


Hỏi 29: 


Thọ giới có mấy lời 
Đứng kính với mây hạng 
Mời ngồi với mây hạng 
Giáo giới ny có mấy? 


Đáp: 
Thọ đại giới tám lời 
Đứng kính với tâm hạng 
Mời ngôi với tám hạng 


Tám pháp giáo giới ny. 


Hỏi 30: 


Mấy hạng người không lạy 
Cũng không chấp tay chào 
Có mây Đột-cát-la 

Dùng y có mấy loại? 


Đáp: 


Mười hạng người không lạy 
Cũng không chấp tay chào 
Có mười Đột-cát-la 

Dùng y lại có mười. 


Hỏi 3]: 


Làm bất thiện mấy điều 
Như Lai giảng dạy rõ 
Trong luật, phần Chiêm Bà 
Tác pháp đều bất thiện? 


Đáp: 


12 tác pháp bất thiện 

Như Lai giảng dạy rõ 
Trong luật, phần Chiêm Bà 
Tác pháp đều bắt thiện. 


Hỏi 32: 
Theo câu đại đức hỏi 
Tôi đã tùy ý đáp 
Đáp theo từng câu hỏi 
Không còn một nghi ngờ. 
Giải thích: 


Đáp: 1. Thân đắc; 2. Miệng đắc; 3. Thân miệng đắc; 4. Thâm tâm đắc; 5. 
Tâm miệng đắc; 6. Thân miệng tâm đắc. 


Thân nghiệp có sáu tội: bắt đầu là đâm, nộ (giận). Khẩu nghiệp có sáu tội: 
bắt đâu là lừa gạt nói dôi. 


Che dấu (phú tàng) có ba tội: I- Tỳ kheo ny che dấu tội trọng thì phạm Ba- 
la-di. 2- Tỳ kheo che dâu tội trọng của người khác thì phạm Ba-dật-đê. 3- Tỳ 
kheo che dâu tội trọng của mình thì phạm Đột-cát-la. Đây là ba tội do che 
dấu. 


Xúc chạm nhau có năm tỘI: 


1. Tỳ kheo ny xúc chạm (nam) phạm Ba-la-d. 

2. Tỳ kheo xúc chạm (nữ) phạm Tăng tàn. 

3. Tỳ kheo xúc chạm vào y phục của người nữ phạm Thu-lan-giả. 

4. Tỳ kheo dùng y xúc chạm ngưỡi nữ phạm Đột-cát-la. 

5. Tỳ kheo dùng ngón tay chọc (lét) tỳ kheo khác phạm Ba-dật-đề. Đây là 
năm tội. 
Minh tướng (sáng sớm) xuất hiện có ba tội: 
Một đêm, sáu đêm, bảy đêm, mười đêm, quá một tháng khi mình tướng xuất 
hiện thì phạm Ny tát kỳ Ba-dật-đề. Tỳ kheo ny ở qua đêm một mình, khi 
minh tướng xuất hiện, phạm tăng tàn. Tỳ kheo tự che dấu tội, minh tướng 
xuất hiện, phạm Đột-cát-la. Đây là ba loại tội khi minh tướng xuất hiện (thì 
phạm). 
Ba lần xướng có hai loại: I- Tỳ kheo. 2- Tỳ kheo ny. Khi đang thuyết giới 
(vị yết ma) xướng ba lần (người) có tội mà không phát lộ, phạm Đột-cát-la. 
Đây là hai loại tội từ ba lần xướng lên. 


Trong luật nói tám sự thành tội: là tội Ba-la-di của tỳ kheo ny. 


Tất cả tụ (nhóm) có một: trong phần tựa của giới có nói: nhớ có tội phải phát 
lộ. Phát lộ vê (cả) năm thiên giới, nên nói có một tụ (nhóm). 


Như Lai giảng giải rõ: giảng giải phân biệt sự khinh trọng về giới tướng. 
Luật chú trọng về hai (nghiệp) là thân và miệng. 


Trong luật, (giới) trọng có hai là Ba-la-di và Tăng tàn. 


Che tội thô cũng có hai là Ba-la-di và Tăng tàn. 


Giữa tụ lạc có bốn: một tỳ kheo và tỳ kheo ny hẹn nhau đi, tỳ kheo đi bước 
thứ nhất, phạm Đột-cát-la; đến cương giới tụ lạc, tỳ kheo phạm Ba-dật-đè:; 
một chân bước vào cương giới, một chân ở ngoài, tỳ kheo ny phạm Thu-lan- 
giá; cả hai chân vào cương giới, (tụ) phạm tăng tàn. Đây là bốn tội giữa tụ 
lạc. 


Qua sông có bốn tội: tỳ kheo và tỳ kheo ny hẹn nhau đi chung thuyền, Vừa 
bước đi, tỳ kheo phạm Đột-cát-la. bước lên thuyền, tỳ kheo phạm Ba-dật-đề. 
Bước một chân lên bờ, tỳ kheo ny phạm Thu-lan-giá. Bước cả hai chân lên 
bờ, tỳ kheo ny phạm Tăng tàn. Đây là bốn tội về qua sông. 


(Ăn) Một loại thịt, bị phạm thu lan đá là thịt người. 
(Ăn) chín loại thịt phạm Đột-cát-la: là thịt voi, ngựa, chó... 


Nói chuyện trong đêm có hai tội: (ban đêm) tỳ kheo ny cùng với đàn ông 
vào phòng tối, đến chỗ khuất kề tai nói nhỏ, phạm Ba-dật-đề. (Đêm) tỳ kheo 
ny cùng đàn ông ở một chỗ cách xa nhau ngoài hai khủy tay, phạm Đột-cát- 
la. Đây là hai tội nói chuyện ban đêm. 


Ban ngày cũng có hai: tỳ kheo ny cùng đàn ông ở chỗ khuất trong phạm vi 
hai khủy tay rưỡi, phạm Ba-dật-đê; ngoài hai khủy tay rưỡi, phạm Đột-cát- 
la. Đây là hai tội về ban ngày. 


Về bồ thí có ba: với ác tâm, tỳ kheo đem cho thuốc độc để giết người, phạm 
tội Ba-la-di; giết phi nhân, phạm Thu-lan-giá; giết súc sanh, phạm Ba-dật- 
đề. Đây là ba tội về cho. 


Vẻ nhận lấy, có bốn tội: người nữ dùng tay đưa cho, tỳ kheo nắm lấy, phạm 
tăng tàn; tỳ kheo nhận lấy sự dâm dục của người nữ cho, phạm Ba-la-di. Tỳ 
kheo nhận lấy y của tỳ kheo ny không phải thân quyến, phạm Ny tát kỳ Ba- 
dật-đề. Với tâm dâm dục, tỳ kheo ny biết đàn ông kia (cho với) tâm dâm dục 
mà vẫn nhận lấy thức ăn của họ, phạm Thu-lan-giá. Đây là bốn tội do nhận 
lây. 


Năm tội có thể sám hồi: Thu-lan-giá (Dubbhảsita), Ba-dật- đề, Ba-la-đề Đề- 
xá-ny, Đột-cát-la, ác thuyết. Đây là năm tội có thể sám hối. Tội thứ sáu cần 
phải yết ma (để sám hối): Tăng già bà thi sa. 


Một tội không thê sám hối là Ba-la-di. 
Luật có hai loại (tội) trọng là Ba-la-di và tăng tàn. 
Thân, miệng cũng như vậy: sự chế định giới luật căn cứ vào thân, miệng. 


Một loại vị ngon dùng phi thời: tô tỳ điêm (nước súp loãng) làm bằng ngũ 
côc được dùng phi thời. Gọi là một loại vị ngon (súp) dùng phi thời. 


Một (pháp) bạch tứ yết ma là sai (người đi) giáo giới tỳ kheo ny. 

Ba-la-di có hai: tỳ kheo và tỳ kheo ny. 

Đất hòa hợp (cộng trú xứ) có hai: 1. Hòa hợp về thân, 2. Hòa hợp về pháp. 
Mắt đêm cũng có hai: I. Hành Ba-lợi-bà-sa. 2. Hành Ma-Na-đỏa. 


Kết giới về hai ngón tay có hai: 1. Ty kheo ny tây tịnh. 2. Tóc trên đầu dài; 
(cả ha1) không được đê quá hai ngón tay (chông lên). 


(Tự) đánh đập thân mìnhcó 2 tội: ty kheo ny tự đánh mình phạm Đột-cát-la; 
khóc, phạm Ba-dật-đê. 


Nhân hai việc (mà) phá tăng: 1. yết ma. 2. nhận lấy thẻ. 


(Khi) mới làm có hai tội: 1. Tỳ kheo làm (thì) có tội bắt đầu (làm). 2. Tỳ 
kheo ny làm (thì) có tội bắt đầu (làm). 


Tác bạch cũng có hai tội: l. Bạch yết ma.2. Đơn bạch. 
Sát sanh có ba tội: 

- Giết người: phạm Ba-la-di. 

- Giết phi nhân: phạm Thu-lan-giá. 


- Giết súc sanh: phạm Ba-dật-đề. 


Tội nặng về lời nói có ba: dạy người trộm, dạy người chết, nói với người là 
mình đăc pháp Thánh lợi.. Đây gọi là lời nói có ba tội trọng. 


Mắng chưỡi cũng có ba: bằng tâm dâm dục. mắng nữ căn và hậu môn (của 
họ) phạm hai tăng tàn. Măng các phân khác trên thân phạm Đột-cát-la. Đây 
là ba tội. 


Làm mai mối có ba tội: khi nhận lời, phạm Đột-cát-la; đi đến nói, phạm 
Thu-lan-giá; trở lại báo tin, phạm tăng tàn. 


Ba hạng người không được thọ (đại giới):l. Ở xa không nghe. 2. Thân thể 
không đây đủ. 3. Căn không hoàn bị. Không đủ y bát thuộc vê phân thân thê. 
Người bị 13 già nạn thuộc về các căn không hoàn bị. 


Tiến hành tụ (yết ma) có ba trường hợp: 1. Biệt chúng. 2. Bạch không thành 
tựu. 3. Yêt ma không thành tựu. Đây gọi là ba. 


Đuổi hắn cũng có ba: 1. Tỳ kheo ny đem thân mình vu báng người khác 
(phạm giới Ba-la-di) như tỳ kheo ny Từ Địa. 2. Sa di phá hoại sa di (bằng 
cách) hành dâm vào hậu môn người kia. 3. Nói làm việc dâm dục không 
chướng ngại đạo pháp. Đây gọi là ba tội bị đuôi hắn. 


Một lời nói cũng có ba: một (lời) yết ma, cả ba người đồng thời đắc giới. 


Giới trộm có ba tội: trộm năm tiền phạm Ba-la-di; bốn tiền phạm Thu-lan- 
giá; ba tiên xuông đên một tiên phạm Đột-cát-la. 


Giới dâm có bốn tội: 1. Với nữ căn, Ba-la-di. 2. Với tử thi người nữ hư rã 
một nữa, Thu-lan-giá; 3.không tiêp xúc bôn bên (căn người nữ) Đột-cát-la. 
4.Tỳ kheo ny làm nam căn giả đưa vào trong căn mình, Ba-dật-đề. Đây là 
bôn tội. 

Giết chặt bỏ hắn cũng có ba: giết người, Ba-la-di; chặt cây cỏ, Ba-dật-đề; tự 


cắt bỏ nam căn, Thu-lan-giá. Đây là ba nhân phạm tội. 


Vứt bỏ có ba: 1. Có tâm cố giết nên vứt bỏ thuốc độc, nếu người bị chết (vì 
thuôc ây) phạm Ba-la-di; phi nhân chêt, Thu-lan-giá; súc sanh chêt, Ba-dật- 
đê. Đây là ba loại vứt bỏ. 


Lại có ba loại (vứt bỏ): tỳ kheo (làm xuất) vứt bỏ tỉnh, tăng tàn; vứt bỏ đại 
tiểu tiện trên cỏ sống, Ba-dật-đề; vứt bỏ (đại tiểu tiện) trong nước, trên đất 
sạch, Đột-cát-la. Khạc nhồ cũng như vậy. Đây là ba tội về vứt bỏ. 


Ba-dật-đề và Đột-cát-la: giáo giới ty kheo ny đến chiều tối, phạm Ba-dật-đề. 
Trước thuyêt pháp, sau thuyêt bát kính pháp, phạm đột cát la. 


Có bốn quy định (theo lời) Phật dạy: 1. Phòng ở; 2. Giới; 3. Làm đúng pháp; 
4. Không làm đúng pháp. 


Cho y có hai loại tội: cho y đến tỳ kheo ny đầy đủ giới không bà con, phạm 
Ba-dật-đề, cho y đến tỳ kheo ny không đầy đủ giới, phạm Đột-cát-la. (Ny) 
không đầy đủ giới là ny chỉ được tỳ kheo ny bạch tứ yết ma nhưng chưa 
được đại tăng bạch tứ yết ma. Đây là hai tội về cho y. 


Ba la đề có tám: là tám Ba-la-đề Đề-xá-ny của tỳ kheo ny. 


Ba-dật-đề, Đột-cát-la: tỳ kheo ny xin hạt giống phạm Ba-dật-đề; khi ăn, Đột- 
cát-la. 


Đi có bốn tội: tỳ kheo cùng hẹn đi với người nữ, khi bắt đầu đi, Đột-cát-la; 
đến thôn xóm, phạm Ba-dật-đè. Tỳ kheo ny đi một mình, phạm Thu-lan-giá; 
đến thôn xóm, phạm tăng tàn. 

Đứng có bốn tội: tỳ kheo ny và đàn ông đứng ở chỗ khuất, phạm Ba-dật-đề; 
xa ngoài tầm tay, Đột-cát-la. Tỳ kheo ny nảo khi trời rạng sáng mà không đi 
theo bạn, ở trong tầm tay, phạm Thu-lan-giá; ở ngoài tầm tay, phạm tăng 
tàn. 


Ngôi và ngủ cũng như vậy. 


Ba-dật-đề có năm: bơ, dầu, đường, cục mật, mỡ (đựng) riêng từng lọ, nhận 
lây đê quá bảy ngày, dùng bị năm Ba-dật-đê. 


Loại ây chăng phải một hạng: bơ, mật v.v... 


Chăng phải trước hay sau: nhận lẫy (các loại trên) (nhiều lần) để tập trung 
một chô và dùng một lúc, đêu bị tội. 


Có chín Ba-dật-đẻ: xin chín thứ thức ăn ngon bị chín tội Ba-dật-đề. 


(Loại) Tội ấy chẳng phải là do một thứ: về hình thức bơ, dầu, cá, thịt khác 
nhau. 


Tất cả đều sám hối bằng khẩu nghiệp: chín tội Ba-dật-đề ở trên, dùng chung 
một lời (văn) sám hôi thì được hết tội. 


(Đôi với) năm loại Ba-dật-đê: nói ra tên họ đê sám hôi, liệt kê tên tội đê sắm 
hồi. 


(Đôi với) chín loại Ba-dật-đê: gôm chung lại một loại đê sám hôi và nêu tên 
tội ra đề sám hôi. 


Lần thứ ba bị ba tội: tỳ kheo ny nào theo kẻ bị cử tội, được can gián ba lần 
mà không bỏ, phạm Ba-la-di. Tỳ kheo bị tăng can gián ba lần không bỏ, 
phạm tăng tàn. Tỳ kheo và tỳ kheo ny có ác kiến, được can gián ba lần mà 
không bỏ, Ba-dật-đề. 


Do ăn bị sáu tội: Thê nào là sáu? 


1. Vì thức ăn nên tự xưng đắc pháp thượng nhân. 

2. Vì ăn uống nên làm mai mối. 

3. Vì ăn uống nên nói rằng người nào ở chùa này thì đắc đạo quả nhưng 
không nêu rõ tên họ ra, phạm Thu-lan-giá. 

4. Vì ăn uống, không có bệnh mà xin thức ăn ngon. 

5. Vì ăn uống, không có bệnh, tỳ kheo ny xin thức ăn ngon, phạm Ba-la- 
đề Đề-xá-ny. 

6ó. Vì muốn ăn uống ngon, tỳ kheo không có bệnh, xin cơm, phạm Đột- 
cát-la. 


Đây là sáu tội do thức ăn. 
Ăn đúng giờ có ba tội: 
1. tỷ kheo ăn thịt người, phạm Thu-lan-giá. 
2. Ăn thịt voi, ngựa, rồng (rắn), chó... phạm Đột-cát-]a. 


3. tỳ kheo ny ăn tỏi (Lasuna) phạm Ba-dật-đề 


Vì năm món ăn mà bị tội: 


Biết người đàn ông có tâm ô nhiễm, tỳ kheo ny xin họ được thịt người, tỏi, 
thức ăn ngon, thịt voi ngựa; nhận thức ăn của đàn ông có tâm ô nhiễm, phạm 
Tăng tàn; ăn thịt người phạm Thu-lan-giá; ăn tỏi phạm Ba-dật-đề; xin thức 
ăn ngon phạm Ba-la-đề Đề-xá-ny; ăn thịt voi ngựa... phạm Đột-cát-la. Đây 
gọi là tội do năm loại thức ăn. 


Tất cả quá ba lần: tỳ kheo ny theo kẻ bị cử tội, can gián lần thứ nhất mà 
không bỏ, Đột-cát-la; yết ma lần thứ nhất mà không bỏ, Thu-lan-giá; yết ma 
lần thứ ba mà không bỏ, Ba-la-di. Đây là ba loại tôi do ba lần can gián. 

Phạm tội có năm chỗ: tỳ kheo ny theo kẻ bị cử tội, tác bạch xong, không bỏ, 
Đột-cát-la; yết ma lần thứ nhất xong, không bỏ, Thu-lan-giá; yết ma lần thứ 
ba xong, không bỏ, Ba-la-di. Nếu muốn phá tăng, can gián ba lần không bỏ, 
tăng tàn. Có ác kiến, được can gián ba lần không bỏ, Ba-dật-đề. 


Đây gọi là năm tội. 


Khéo đáp tội có năm: tỳ kheo, ty kheo ny, thức xoa ma na, sa di, sa, đi ny, cả 
năm chúng đêu có tội khi can gián ba lân mà không bỏ. 


Tránh sự cũng có năm: năm chúng (xuât gia) đều có bôn tránh sự. 
Sự việc (bàn) luận lại có năm: tránh sự do sự bàn luận của năm chúng. 
Dùng năm pháp đê diệt: năm chúng diệt tránh sự của năm chúng. 


Thanh tịnh có năm loại: nắm chúng phạm tội (mà biết) sám hối (thì đều) 
được thanh tịnh. 


Trong ba chỗ (trường hợp) thành thiện: chỗ của tăng, chỗ của chúng, chỗ 
của bạch y. (Cả) ba chỗ đêu thanh tịnh, được gọi là thiện. 


Thân nghiệp về đêm có hai tội: tỳ kheo ny và đàn ông cùng nhau vào phòng 
ban đêm, thân cận trong tâm tay phạm Ba-dật-đê, ngoài tâm tay phạm Đột- 


cát-la. 


Thân nghiệp về ban ngày có hai tội: ban ngày, tỷ kheo ny cùng đàn ông ở 
chỗ khuất, thân cận trong tầm tay, Ba-dật-đề; ngoài tầm tay, Đột-cát-la. 


Khi thấy, bị một tội: tỳ kheo cô nhìn căn của người nữ, phạm tội Đột-cát-la. 


Xin thức ăn bị một tội: ty kheo không bệnh, không được xin thức ăn (ngon) 
cho mình, (nêu xin được) phạm Đột-cát-la. 


Thấy (biết) ăn có tám hạng: trong phần kiền độ Câu Diệm Di đã nói rõ. 


Y (chỉ) vào người khác đê thành sám hôi: sự sắm hôi của năm chúng xuât 
gia cần phải nhờ vào người khác đê mà sám hôi. 


Bị đuổi đi có ba: 1. Che dấu (tội lỗi). 2. Không chịu sám hồi. 3. Aùc kiến. 


Hành động tốt bốn mươi ba pháp: người bị đuổi mà thi hành bốn mươi ba 
pháp thì được vào chúng, không hành pháp này không được nhập chúng. 


Nói dối có năm tội: Ba-la-di, Tăng tàn, Thu-lan-giá, Ba-dật-đề, Đột-cát-la. 


Pháp bảy ngày có hai: Một, thuốc bảy ngày, thọ pháp bảy ngày đi ra ngoài 
cương giới. Đây gọi là hai. 


Mười hai Đề-xá-ny: tỳ kheo ny có tám Ba-la-đề Đề-xá-ny, tỳ kheo có bốn 
pháp Ba-la-đê Đê-xá-ny hợp lại là mười hai. 


Sám hối lại có bốn: Đề bà Đạt đa (Devadatta) sai ngươi hại Phật, cúng 
dường A Nâu Lâu Đà (là) Ưu Ba ly Ly xa tử, bị chúng tăng tác yết ma phú 
bát. Tỳ kheo Sa bà Ca, bốn người này cùng đến Phật xin sám hồi. 


Nói dôi có tám phân (quán): sinh tâm muôn dôi, miệng nói ra lời dôi, nói dôi 
xong, biệt là nói đôi, che dâu sự hiệu biệt, nói ra việc khác, người nghe hiêu 
rõ lời muôn nói, với tâm tà vạy. Đây gọi là phân (quán). 


Bồ tát (ngày trai giới) cũng có tám: tám giới. 


Sứ giả cũng có tám: Điều đạt dùng phi pháp muốn phá tăng, tăng sai người 
đây đủ tám đức đền bảo răng hành động của Điêu Đạt là phi Phật pháp tăng , 
đây chỉ là hành động (riêng) của Điêu Đạt. 


Ngoại đạo có tám pháp: ngoại đạo muốn xuất gia, hành tám pháp Ba lỊ bà sa 
là: không đi đên năm nơi không nên đi đên, nghe khen ngợi Phật, pháp, tăng 
thì hoan hỷ. 


Tám lời thọ giới: tỳ kheo ny bạch tứ yết ma (rồi đến) tỳ kheo bạch tứ yết ma. 
Đứng dậy cung kính cũng có tám: tám kính pháp của tỳ kheo ny. 


Chuẩn bị chỗ ngồi cũng có tám: khi đại chúng tập họp, tám vị thượng tọa 
ngồi theo thứ tự, các vị còn lại tùy theo đó mà ngồi. 


Tám pháp giáo giới cho ny: tỳ kheo nào có tám đức mới được nhận việc giáo 
giới cho tỳ kheo ny. 

Không nên lễ bái mười hạng người tỳ kheo ny, thức xoa ma na, sa di, sa di 
ny, ưu bà tắc, ưu bà di bị phạm giới, người ngủ, người đang ăn, người đang 


đại tiêu tiện, người đang xỉa răng. Không nên châp tay chào với mười hạng 
người trên. 


Có mười Đột-kiết-la: nếu lễ bái hay chấp tay chào mười hạng người trên thì 
bị tội Đột-kiêt-la. 


Dùng y lại có mười: cho phép được mặc mười loại y. 
Mười hai hành động bất thiện: bạch không đúng, phi pháp biệt chúng, phi 
pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng. Trong pháp bạch yêt ma có bôn phi 
pháp; trong pháp bạch nhị yết ma có bốn phi pháp; trong pháp bạch tứ yết 
ma có bốn phi pháp. Bốn phi pháp trong ba trường hợp yết ma gom lại là 
mười hai phi pháp. 
Chú Giải Luật Thiện Kiến 

- Quyên 18 - 
Bắt đầu dịch 01/06/1997 
Dịch xong đêm 05/05/1999 
(Tức 20/03 Kỷ Mão, PL. 2542) 
TÂM HẠNH 


Nguyện hồi hướng công đức của pháp bảo này đến tất cả hữu tình và Phật sự 
này được viên mãn. 


Cầu an cho các Phật tử hỗ trợ công tác phiên dịch này: 


- Quốc Hưng, pd Nguyên Hạnh 
- Quang Hùng, pd Tâm Minh 

- Hoàng Hải, pd Nguyên Trí 

- Thùy Linh 

- Hoàng Phong, pd Tâm Đức. 


Luôn luôn an lạc như ý trong hào quang của Tam bảo. 
PHỤ ĐÍNH: 


Có phải Trung Quốc đã bảo tồn được bản chú giải Luật Tỳ khưu tiếng 
Sinhala đã thât truyên? 


Ananda W.P. Guruge, _ 
Trưởng phòng Học vụ và Trưởng khoa Phật giáo Quôc tê, 
Đại học Hsi Lai, California, Hoa Kỳ. 


Vào năm 1996, trong một cuộc thảo luận về vua Asoka (A-dục) do tôi chủ 
trì tại Đài Bắc, Tiến sỹ Lin Chung-An, giáo sư về vật lý học thiên thể của 
Đại học quốc gia Đài Bắc, cho biết bộ Tam Tạng của Trung Quốc được xuất 
bản ở Nhật Bản từ năm 1924 có bao gồm tài liệu lịch sử truyền bá Phật giáo 
vào Tích Lan. Ông cũng nói rằng tài liệu đó đề cập chi tiết về vua Asoka và 
liệt kê những phái đoàn truyền giáo được ngài Tỳ khưu Moggaliputa Tissa 
(Mộc-kiền-liên Đế-tu) cử đi. 


Nhận được thông tin tham khảo của ông, tôi đã kiểm tra bộ Đại chính Tân tu 
Đại tạng kinh Trung Quốc và phát hiện ra rằng bản kinh số 1462 - Shan-jian- 
lu-piposha - (Thiện kiến luật tỳ-bà-sa) được trình bày bởi các nhà biên tập 
Nhật Bản như là một bản dịch của bộ Samantapasadika. Samantapasadika là 
bản chú giải về Luật Tỳ khưu mà ngài Buddhaghosa (Phật Minh) đã dịch từ 
bản tiếng Sinhala cô sang tiếng Pàli vào thế kỷ thứ 5. Tôi rất thích thú khi 
phát hiện ra bản dịch sang chữ Hán từ bài luận tiếng Pàli của xứ Tích Lan 
này. Đó có thể là bản duy nhất trong số rất nhiều phiên bản tiếng Sankrit đã 
được dịch sang tiếng Trung Quốc một cách hệ thống trong hơn hai ngàn năm 
qua. 


Thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên (CN) là giai đoạn rất có ý nghĩa về quan hệ 
giữa Trung Quốc và Tích Lan trong lĩnh vực Phật học. Nổi bật là chuyến đi 
của ngài Pháp Hiền (Fa-hian), phái đoàn truyền giáo của các ni sư Tích Lan 


do Tỳ khưu ni Devasara dẫn đầu đến Trung Quốc thành lập Giáo đoàn Tỳ 
khưu mi, và việc ngài Pháp Hiền dịch tạng Luật thuộc Di-sa-tắc bộ 
(Mahisasaka Vinaya) sang chữ Hán. Tôi cho rằng có thể ngài Pháp Hiền 
hoặc bà Devasara đã đem quyên Samantapasadika truyền vào Trung Quốc. 


Gần đây, tôi bắt đầu duyệt lại quyên sách "Minh quân Asoka: Tiểu sử chỉ 
tiết", do tôi viết về cuộc đời nhà vua, phiên bản Ấn ngữ của nhà xuất bản 
Motilal Banarssidas, và kiểm tra lại các nguồn tư liệu Trung Quốc về vua 
Asoka. Cho đến nay, tất cả các nhà nghiên cứu về vua Asoka đều dựa vào tài 
liệu chữ Hán của ông Jean Przyluskis về vị hoàng đế này. Tuy nhiên, sách 
đó được xuất bản mãi từ năm 1923. Vì thế, không thấy đề cập đến tập Shan- 
jian-lu-piposha (Thiện kiến luật tỳ-bả-sa). Tôi cho răng cân phải có một 
công trình nghiên cứu chi tiết về tác phẩm này, để làm sáng tỏ các nguồn tư 
liệu gốc Trung Quốc về vua Asoka. 


Cho đến nay, tất cả các nguồn tư liệu gốc của Trung Quốc được biết đến và 
sử dụng đều miêu tả vua Asoka như đã được đề cập trong tư liệu Avadana 
(Thí dụ kinh) bằng tiếng Sankrit. Về mặt lịch sử, các nguồn tư liệu này 
không đáng tin cậy và các thông tin đó cũng không tương hợp với những gì 
được biết về vua Asoka qua các sắc lệnh và bút tích khắc trên đá của nhà 
vua, còn lưu lại cho đến nay. Thật khó tin rằng người Trung Quốc chỉ bảo 
tồn được một phiên bản rời rạc của vị Hộ Pháp vĩ đại nhất này. 


Với sự hỗ trợ tích cực của vị đồng nghiệp, giáo sư Darui Long (Trợ lý 
trưởng phòng Học vụ của Đại học Hs¡i Lai), tôi đã so sánh từng dòng trong 
nhiều phần của hai bộ Samantapasadika và Shan-jJian-lu-piposha. Khi tiến 
hành việc này, chúng tôi thấy sự việc trở nên rất rõ ràng: Shan-jian-lu- 
piposha không phải là một bản dịch trực tiếp từ bộ Samantapasadika. 


Thứ nhất, tên "Piposho" hay "Vipasa" - phần cuối của tên Trung Quốc được 
phát âm như vậy, là tên gọi Sankrit của một bản luận: Vibasha = Atthakatha 
(ty-bà-sa, quảng thích, chú thích, chú giải). Phần còn lại của tên (Shan-jIan, 
thiện kiến) có thê được dịch lược là "làm sáng tỏ", "kiểm nghiệm kỹ lưỡng" 
hay "làm rõ" (Shan-jian: Thiện-kiến còn là vương hiệu của vua Asoka - 
người dịch). 


Từ "toàn điện" được chuyên tải bởi từ "Samanta" lại không có trong tên của 
bản Hán văn. "Lu" có nghĩa là Vinaya (Luật). Shan-Jian-lu-piposha nghĩa là 
"Bộ Luận làm sáng tỏ hoặc làm rõ nghĩa, hoặc kiểm nghiệm kỹ lưỡng (ý 
nghĩa của) tạng Luật". 


Samanfapasadika hiển nhiên là một cái tên được đặt cho bản dịch của ngài 
Buddhaghosa, Ngài thường đặt những tiêu đê thu hút sự chú ý như vậy cho 
tât cả các bản dịch của mình. 


Thứ hai là về Niên đại. Người ta cho là ngài Sanghabhadra (Chúng Hiền), từ 
Tích Lan đến Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc vào năm 488 sau CN, là 
người đã dịch bộ Shan-jian-lu-piposha. Ngài đã dịch bộ luận này với sự 
cộng tác của một nhà sư Trung Quốc tên là Sang-I -- nhà sư này đã từng ở 
Sri Lanka và sau đó trở về Trung Quốc vào năm 429. Bản dịch này được 
hoàn tất vào khoảng năm 488-489. Có thể nào ngài Sanghabhadra đã mang 
theo một phiên bản tiếng Pàli của Samantapasadika khi ngài đi thuyền đến 
Trung Quốc vào khoảng năm 486-487? 


Đề khẳng định điều này, cần phải xác định thời gian ngài Buddhaghosa dịch 
bộ chú giải Luật bằng tiếng Sinhala sang tiếng Pàli. Chúng tôi không có tư 
liệu về thời gian chính xác, nhưng theo bộ Mahavamsa (Đại sử), ngài 
Buddaghosa đã đến Tích Lan từ vùng lân cận Mahabodhi ở Bồ đề Đạo tràng 
trong thời trị vì của vua Mahanama (406-428). Trong những năm đầu tiên cư 
ngụ tại Mahavihara (Đại tự viện), tỉnh Anuradhapura, Tích Lan, ngài đã 
dành thời gian để sáng tác bộ Thanh tịnh đạo (Visuddhimagøa). Giả sử bộ 
Samantapasadika là bộ chú giải đầu tiên ngài dịch, thì cũng khó có khả năng 
ngài Sanghabhadra, là người chắc chắn thuộc bộ phái Abhayagiri (Vô úy 
sơn), đã tiếp cận được phiên bản tiếng Pàli đó. (Chú thích: trong thời kỳ đó, 
Tích Lan có 2 bộ phái đối nghịch nhau: Đại tự viện và Vô úy sơn - người 
dịch). 


Mặt khác, bộ phái Abhayagiri cũng có những bộ luận riêng của mình bằng 
tiếng Sinhala, được gọi là Uttaraviharatthakatha mà vẫn còn tổn tại cho đến 
khi bộ Mahavamsa Tika (Đại sử luận) hay Vamsatthappasini xuất hiện vào 
thế kỷ thứ 9. Bộ luận về Mahavamsa phải dựa vào bộ Uttaraviharatthakatha 
để có được những thông tin chi tiết vệ vua Asoka và tổ tiên của nhà vua. Vì 
vậy tôi đã kiểm nghiệm giả thiết rằng ngài Sanghabhadra đã mang đến 
Trung Quốc không phải là bộ Samantapasadika của Buddhaghosa mà là một 
phiên bản của bộ Uttaraviharatthakatha. 


ĐỀ đưa ra giả thiết này, tôi dựa trên chứng cứ quan trọng từ hai bộ sách, mà 
cả 2 bộ này đều sử dụng rất nhiều thi kệ. Trong bộ Samantapasadika, hầu hết 
những câu thơ trong đó đều được trích dẫn từ Dipavamsa (Đảo sử), bộ biên 
niên sử đầu tiên của Tích Lan, ra đời vào khoảng thế kỷ 4-5. Những câu thơ 


tương ứng trong bộ Shan-jian-lu-piposha thì hoặc là có nguồn gốc từ quá 
khứ hoặc từ các vị pháp sư (fa-shih). Bản chữ Hán không có một đề cập nào 
về bộ Dipavamsa, do đó đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng bản gốc của nó còn 
cô hơn cả bộ biên niên sử đầu tiên lẫn bộ Samantapasadika. Nó có thê là một 
phiên bản của bộ Atthakatha (Chú giải) bằng tiếng Sinhala, được xen kẽ với 
những câu thơ tiếng Pàli. Đây là một tư liệu gốc cho các bộ luận bằng tiếng 
Pàl của các ngài Buddaghosa, Dharmapala, v.v... và bộ Dipavamsa, 
Mahavamsa và một tác phẩm khảo cứu chính được tác giả cuốn Pàii 
Vamsathappakasim sử dụng. 


Thứ ba là Cấu trúc của bộ sách. Cuốn Samantapasadika mở đầu bằng một 
đoạn văn rất dài gọi là "Bahiranidanavannana" - "mô tả về ngoại nhân” 
(nguồn gốc bên ngoài), hay còn gọi là bối cảnh lịch sử. Đây chính là phần 
được gọi là Atthakatha-Mahavamsa bằng tiếng Sinhala. Sau đó thì mỗi phần 
xuất hiện một nơi, như đã được thấy ở trong Suttavibhanga của tạng Luật. 


Tuy nhiên, bản Hán văn Shan-jian-lu-piposha được chia làm I§ chương. 
Trong đó có 4 chương mô tả bối cảnh lịch sử từ khi Đức Phật nhập diệt cho 
đến ngày tạng Luật được một nhà sư Tích Lan giảng dạy ở Thuparama, tỉnh 
Anuradhapura, dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Mahinda (ngài Mahinda 
là con trai vua Asoka, đem Phật giáo Theravada truyền sang Tích Lan - 
người dịch). Rõ ràng là phiên bản mà ngài Sanghabadra sử dụng có kết cầu 
khác hắn bộ Samantapasadika, trừ phi người Trung Quốc có thói quen chia 
bộ sách ra thành nhiều chương ngắn hơn. 


Thứ tư, về Nội dung: chính nhờ vào việc phân tích nội dung mà chứng cớ 
thuyết phục nhất đã được tìm thấy. Mặc dù cả hai bản đều đề cập đến cùng 
một thông tin nhưng chúng khác nhau ở chỗ là chủ đề và văn phong rất khác 
nhau. Bộ Shan-jian-lu-piposha thể hiện thông tin một cách ngăn gọn, súc 
tích về 3 kỳ Kết Tập Kinh Điển, trong khi lại triển khai, mở rộng các cuộc 
đối thoại và mô tả tình huống. Một số đoạn mô tả của bộ Samanftapasadika 
(ví dụ cuộc viếng thăm của Đức Phật và các vị Phật thời trước) lại rất cô 
đọng trong bản dịch Hán văn. Trong số đó, không thể bỏ qua là đoạn đề cập 
đến việc mang giống cây Bồ Đề (từ Bồ đề Đạo tràng sang Tích Lan - người 
dịch) mà phiên bản tiếng Pàii đã dành cho hắn 10 trang. Nhưng bản Shan- 
Jian-lu-piposha đề cập đến đoạn này lại rất ngắn, chỉ trong 4 trang. Mặt khác, 
thông tin vê vua Asoka và tổ tiên của ông lại nhiều chi tiết hơn và phù hợp 
với phiên bản gốc, gần với bộ Dipavamsa (Đảo sử) hơn là bộ Mahavamsa 
(Đại sử). 


Một manh mối khác là việc phiên âm các tên riêng sang tiếng Hán. Hầu hết 
các tên riêng đều ngắn và cho thấy là mang gốc tiêng Sinhala cổ, chứ không 
mang gốc tiếng Pàii. 


Giáo sư Long và tôi có kế hoạch phân tích sự khác biệt về văn bản một cách 
chỉ tiết hơn trong tương lai. Tuy nhiên, những gì được ghi nhận ở đây đã 
chứng minh răng những vấn đề trên không thể nảy sinh chỉ đơn giản do ngài 
Sanghabadra sử dụng 2 phiên bản tiếng Pàli khác nhau. Những sự sai biệt 
này vượt quá phạm vi lỗi sao chép hay do sự đọc hiểu khác nhau. 


Kết luận: 


Kết luận mà tôi muốn rút ra từ phần trình bày ở trên là: bản Hán văn Shan- 
jian-lu-piposha có thể là phần duy nhất chúng ta có được của bộ Attakatha 
(Chú giải) bằng tiếng Sinhala đã thất truyền. Phần giới thiệu về lịch sử có 
thể là một phiên bản của Atthakatha-Mahavamsa bằng tiếng Sinhala của bộ 
Uttaraviharatthakatha thuộc bộ phái Abhayagrri (Vô úy sơn). 


Sự phát hiện này có 2 ý nghĩa: 


* Đối với các học giả về truyền thống lịch sử Tích Lan: Bộ chú giải Luật chữ 
Hán cung cấp một tư liệu về lịch sử Tích Lan không những cổ hơn cả các bộ 
Dipavamsa, Samantapasadika và Mahavamsa mà còn là một nguồn tư liệu 
hàng đầu được sử dụng một cách chọn lọc trong tất cả các tác phẩm này và 
cả bộ luận Mahavamsa của thế kỷ thứ 9-10. 


* Đối với các học giả Trung Quốc, bộ Shan-jian-lu-piposha là một băng 
chứng nữa về mối quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc và Tích Lan trong việc 
hình thành hệ thống Tăng đoàn Phật giáo ở Trung Quốc và sự ra đời của 
tạng Luật Trung Quốc - là sự hợp tác, do kết quả của những sáng kiến của 
ngài Tao-an (Đạo An) và chuyến đi và lưu lại Tích Lan của ngài Pháp Hiền. 
Nó cũng nói lên răng Trung Quốc đã bảo tồn truyền thống Nam phương 
trong bối cảnh lịch sử của đạo Phật, bao. gồm cả ba kỳ Kết Tập Kinh Điền, 
lịch sử vương triều ấn Độ và Tích Lan cổ, một lịch sử chính xác hơn về vua 
Asoka, và một biên niên sử đáng tin cậy. 


Đối với học giả của cả hai nước, một giai đoạn nghiên cứu mới đã được mở 
ra: Liệu Trung Quốc có thể còn những manh mối nào nữa về thời cổ xưa của 
nền văn hóa Tích Lan, đang chờ đợi được khám phá trong kho tàng mênh 
mông các phiên bản dịch thuật về Phật pháp? 


(theo nhật báo Daily News, Sri Lanka, 30-07-2003). 


Tâm Hạnh và Đồng Lộc dịch, 
Bình Anson hiệu đính, 03-09-2003. 


-OoOOoo- 
Hêt 


